LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 7 
KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Thích Pháp Hiển. 


QUYỂN I 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại giảng đường Trùng các, trong rừng Đại 
lâm, thành Tỳ-da-ly, cùng với Đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan, vào lúc sáng sớm 
mang y bát vào thành khất thực, trở về chỗ nghỉ, ăn xong rửa bát, súc 
miệng, thâu dọn y bát, bảo Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả hãy lấy tọa cụ đến cho Ta. Ta nay muốn đến khu tháp 
miếu Già-ba-la để nhập định tư duy. 

Nói xong, Ngài liền cùng Tôn giả A-nan đi đến chốn ấy. Đến 
nơi, Tôn giả A-nan liền trải tọa cụ, Đức Thế Tôn bèn ngồi kiết già, 
tnh lặng tư duy. Tôn giả A-nan cũng ở chỗ riêng cách Phật không xa, 
ngồi ngay ngắn nhập định. 

Không lâu sau, Đức Thế Tôn từ thiển định xuất, bảo Tôn giả A- 
nan: 

-Thành Tỳ-da-ly này có các khu đền tháp như: Ưu-đà-diên, Cù- 
đàm, Am-la, Đa Tử, Bà-la, Già-ba-la. Những đền tháp này thật đáng 
mến thích. 

Đức Phật bảo: 

-Này Tôn giả A-nan, người có đủ bốn thần túc còn có thể sống 
lâu một kiếp hoặc gần một kiếp. Như Lai hiện tại có thần lực lớn, há 
lại không thể trụ thế một kiếp hay gần một kiếp sao? 


www.daitangkinh.org 





4 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lúc ấy Đức Thế Tôn đã mở lời để Tôn giả A-nan có thể thưa 
thỉnh nhưng Tôn giả A-nan lặng thinh, không thể nhận biết. Đức Thế 
Tôn đã ân cần nói lại ba lần, Tôn giả A-nan mờ mịt vẫn không rõ, nên 
không cầu thỉnh Như Lai sống lâu một kiếp hoặc gần một kiếp để đem 
lại lợi ích cho chư Thiên và loài người trong thế gian. Vì sao thế? Vì 
Tôn giả A-nan đã bị ma vương làm cho mê hoặc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói lời ấy ba lần vẫn chưa thấy tâm Tôn 
giả A-nan tỉnh ngộ nên Ngài lặng thinh. Khi đó Ma vương đến chỗ 
Phật thưa: 

-Đức Thế Tôn nay nên vào Niết-bàn! Đấng Thiện Thệ nay nên 
vào Niết-bàn. Vì sao vậy? Tôi ngày xưa tại bên bờ sông Ni-liên-thiển 
cầu thỉnh Đức Thế Tôn vào Niết-bàn, hồi ấy Ngài đáp: “Bốn chúng 
đệ tử của Ta là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di còn chưa 
đầy đủ, lại chưa hàng phục các phái ngoại đạo, do đó Ta chưa vào 
Niết-bàn”. Bạch Đức Thế Tôn, nay bốn chúng đệ tử của Ngài đã đầy 
đủ, lại đã hàng phục các phái ngoại đạo, các việc phải làm đều đã 
hoàn tất, vậy Ngài nên vào Niết-bàn. 

Ma vương ba lần thưa thỉnh, Đức Như Lai liền đáp: 

—Lành thay! Ta ngày xưa ở bên bờ sông Ni-liên-thiển đã hứa với 
ngươi: do bốn chúng đệ tử chưa được đầy đủ, nay các chúng đệ tử của 
Ta đã được đầy đủ, sau ba tháng nữa Ta sẽ vào Niết-bàn. 

Ma vương nghe Phật nói lời này thì hết sức vui mừng bèn trở về 
thiên cung. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền xả thọ mạng, dùng thần lực chỉ duy trì 
sự sống trong ba tháng nữa. Tức thì đại địa hiện đây đủ mười tám 
tướng chấn động, trống trời tự kêu vang. Do thân lực của Phật nên 
trong không trung có tiếng nói lớn: “Đức Như Lai không bao lâu nữa 
sẽ vào Niết-bàn”. Chư Thiên và loài người bỗng dưng nghe được lời 
báo ấy đều rất đau lòng, xót xa. Đức Thế Tôn bèn nói bài kệ: 

Tất cả loài chúng sanh 
Theo nghiệp có sanh tử 
Ta nay cũng sanh tử 

Mà không tùy theo nghiệp. 
Tất cả việc tạo tác 

Ta nay đều xả bỏ. 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 5 





Đức Thế Tôn nói kệ ấy xong thì an trú trong vắng lặng. Khi ấy 
Tôn giả A-nan thấy đại địa chấn động lớn, tâm vô cùng lo sợ, tự nghĩ: 
“Nay vì sao bỗng nhiên có hiện tướng này? Đây không phải là nhân 
duyên nhỏ. Ta nên đến thưa hỏi Đức Thế Tôn”. Nghĩ như vậy rồi liền 
từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Phật, đầu mặt lễ sát nơi chân Ngài, 
bạch: 

-Bạch Đức Thế Tôn, con một mình tư duy bỗng thấy đại địa 
hiện đủ mười tám tướng chuyển động, lại nghe trong hư không có 
tiếng trống trời vang lên, tâm con vô cùng lo sợ, không rõ hiện tướng 
này là nhân duyên gì? 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

—Có tám nhân duyên làm cho đại địa chấn động: 

1. Đại địa nương nơi nước, nước nương vào gió, gió nương vào hư 
không, trong hư không khi gió lớn nổi lên, gió đã chuyển động thì 
nước kia cũng động, nước đã động thì đại địa chấn động. 

2. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu tập chứng đắc 
thần thông, mới được thành tựu, muốn thử nghiệm nên khiến cho đại 
địa chấn động. 

3. Bồổ-tát tại cõi trời Đâu-suất sắp xuống trần để giáng thần nhập 
vào thai mẹ, cho nên đại địa chấn động. 

4. Bồ-tát từ hông bên phải sanh ra nên khiến đại địa chấn động. 

5. Bồ-tát từ giã cung vua, xuất gia học đạo, thành tựu Nhất thiết 
chủng trí nên đại địa chấn động. 

6. Đức Như Lai thành đạo, bắt đầu vì chúng sinh nơi các cối trời, 
người chuyển bánh xe pháp nên khiến cho đại địa chấn động. 

7. Khi Đức Như Lai dùng diệu lực của thần thông xả bỏ thọ 
mạng nên khiến cho đại địa chấn động. 

8. Đức Như Lai khi sắp nhập Niết-bàn nên khiến đại địa chấn 
động. 

Tôn giả A-nan nên biết, có tám việc như thế là nhân duyên 
khiến cho đại địa chấn động. Này Tôn giả A-nan, có tám bộ chúng: 

1. Sát-đế-lợi 

2. Bà-la-môn 

3. Trưởng giả, Cư sĩ 

4. Sa-môn 


6 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





5. Pứ thiên vương 

6. Đao-lợi thiên 

7. Ma vương 

S. Phạm vương. 

Ta quán xét căn cơ những người đáng được hóa độ trong tám bộ 
chúng ấy, tùy theo nơi chốn, cảnh giới mà hiện thân hình, vì họ giảng 
nói chánh pháp, nhưng các hạng chúng sanh kia cũng không biết là Ta 
nói pháp. 

Tôn giả A-nan, có tám thắng xứ: 

1. Trong: tưởng có sắc, ngoài: quán sắc với cảnh giới hẹp. 

2. Trong: tưởng có sắc, ngoài: quán sắc với vô lượng cảnh giới. 

3. Trong: tưởng không sắc, ngoài: quán sắc với cảnh giới hẹp. 

4. Trong: tưởng không sắc, ngoài: quán sắc với vô lượng cảnh 
gIỚI. 

. Quán tất cả sắc xanh. 
. Quán tất cả sắc vàng. 
. Quán tất cả sắc đỏ. 

. Quán tất cả sắc trắng. 

Đây là pháp vô cùng thù thắng của người tu hành. 

Lại nữa, Tôn giả A-nan, có tám pháp giải thoát: 

1. Trong: tưởng có sắc, ngoài: quán sắc. 

2. Trong: tưởng không sắc, ngoài: quán sắc, tư duy sắc là bất 
tịnh. 


%œ ¬I" Ơ CC 


. Tịnh giải thoát. 

. Không xứ giải thoát. 

. Thức xứ giải thoát. 

. Vô sở hữu xứ giải thoát. 

. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 
. Diệt tận định giải thoát. 

Đây cũng là phép thù thắng của người tu tập. Nếu thực hành đầy 
đủ, rốt ráo, tức ở nơi các pháp đạt được tự tại vô ngại. 

Này Tôn giả A-nan, Ta xưa kia, khi mới thành đạo, hóa độ ông 
Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp bên bờ sông Ni-liên-thiển. Bấy giờ Ma vương 
đến chỗ Ta, cầu thỉnh: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài nên vào Niết-bàn. Bạch Đấng 


%œ ¬ì"ì ẰAt€:+®><› 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 7 





Thiện Thệ, nay Ngài nên vào Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì những người 
đáng độ đều đã giải thoát, nay chính là lúc nên vào Niết-bàn. 

Ba lần thưa thỉnh như vậy, Ta liền đáp: 

-Nay chưa đúng lúc để vào Niết-bàn. Vì sao? Vì bốn chúng đệ 
tử của Ta chưa được đây đủ. Người đáng được hóa độ đều chưa độ hết. 
Các phái ngoại đạo cũng chưa được hàng phục. 

Ta đáp ba lần như vậy, Ma vương nghe thế trong lòng sầu não, 
liền trở về thiên cung. Vừa rồi Ma vương lại đến thỉnh Ta: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nay nên vào Niết-bàn. Bạch Đấng Thiện 
Thệ, nay nên vào Niết-bàn. Vì sao? Tôi ngày xưa ở bên bờ sông Ni- 
liên-thiển khuyến thỉnh Đức Thế Tôn vào Niết-bàn. Khi đó Đức Thế 
Tôn bảo: “Bốn chúng đệ tử của Ta là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di còn chưa đầy đủ, lại chưa hàng phục các chúng ngoại 
đạo, do đó nên chưa vào Niết-bàn”. Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay bốn 
chúng đệ tử đã được đầy đủ, lại cũng đã hàng phục các chúng ngoại 
đạo, những việc nên làm đều đã hoàn tất, vậy Ngài nên vào Niết-bàn. 

Ma vương ba lần thưa thỉnh như vậy, Ta liền đáp: 

—Ta ngày xưa nơi bờ sông Ni-liên-thiển đã tự hứa với ngươi, do 
bốn chúng đệ tử của Ta chưa được đây đủ, nay thì đã được đầy đủ, nên 
sau ba tháng nữa Ta sẽ vào Niết-bàn. 

Ma vương nghe Ta nói thế thì vô cùng vui mừng hẩ hê, bèn trở 
về thiên cung. Ta khi đó nhận lời thỉnh cầu của Ma vương xong, liền 
xả thọ mạng, chỉ duy trì sự sống trong ba tháng. Do nhân duyên này 
mà đại địa chấn động. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật nói như vậy thì hết sức buôn thắm, 
xót xa, rơi lệ bạch Phật: 

-Cúi mong Đức Thế Tôn hãy thương xót chúng con, mà duy trì 
thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp để đem lại lợi ích cho chư 
Thiên và loài người trong thế gian. 

Ba lần thưa thỉnh như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A- 
nan: 

-Ông nay không phải đúng lúc để thưa thỉnh Như Lai về việc ấy. 
Vì sao? Ta đã hứa với Ma vương là sau ba tháng nữa sẽ vào Niết-bàn. 
Nay ông còn thỉnh Ta trụ thế nữa sao? Ông làm thị giả cho Ta xưa nay 
có từng nghe Ta nói hai lời không? 


§ TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Thật chưa từng nghe Bậc Thầy của trời người có nói hai lời. 
Con trước đây từng được nghe Đức Thế Tôn vì bốn chúng đệ tử mà 
nói pháp: “Người chứng đắc bốn thần túc thì có thể duy trì thọ mạng 
đủ một kiếp hoặc gần một kiếp”. Huống chi Như Lai là Đấng có vô 
lượng thần lực tự tại, nay há không thể duy trì thọ mạng trong một 
kiếp hoặc gần một kiếp, mà lại xả bỏ tuổi thọ, mạng sống chỉ còn ba 
tháng! Cúi mong Đức Thế Tôn hãy thương xót chúng con mà kéo dài 
thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. 

Đức Thế Tôn đáp: 

—Ta nay sở dĩ xả bỏ thọ mạng chính cũng do ông đấy. Vì sao? Ta 
trước đây vì việc này đã nói với ông: “Người đạt đủ bốn thần túc còn 
có thể duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp”. Nay Đức 
Như Lai có đại thần lực há không thể duy trì thọ mạng đủ một kiếp 
hoặc gần một kiếp sao? Cứ như vậy Ta đã ân cần nói lại ba lần, mở ra 
con đường khuyến khích, thưa thỉnh mà ông vẫn cứ lặng thinh không 
chịu lên tiếng thỉnh Ta duy trì thọ mạng một kiếp hay gần một kiếp, 
cho nên Ta nay chỉ duy trì thọ mạng trong ba tháng nữa. Vì sao ông tới 
lúc này mới thỉnh Ta trụ thế? 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật nói thế, biết là Đức Phật đã quyết 
định vào Niết-bàn, không thể thưa thỉnh gì nữa nên tâm sanh đau khổ, 
áo não, khóc lóc, không thể tự kiểm chế. Đức Thế Tôn thấy Tôn giả 
A-nan quá khổ não liền dùng Phạm âm an ủi: 

-Tôn giả A-nan, nay ông chớ quá đau buồn! Các pháp hữu vi 
đều là như vậy, mọi sự tụ họp đều phải xa hìa. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Tất cả pháp hữu vi. 
Đầu trở về vô thường 
Mọi ân ái tụ hội. 
Tất phải chịu chia ly. 
Các hành pháp như vậy 
Không nên sanh sâu khổ. 
Tôn giả A-nan rơi lệ, nói: 
-Đấng Tôn Quý Vô Thượng, Bậc Thầy của trời người, không 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 9 





còn bao lâu nữa sẽ vào Niết-bàn, con nay làm sao mà không đau 
buồn sầu khổ. 

Liền vỗ đầu lớn tiếng kêu than: 

-Ôi thôi! Khổ thay, con mắt của thế gian sắp mất, chúng sanh 
không bao lâu sẽ chẳng còn gặp Đấng Cha Lành. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông nay không nên sanh tâm ưu phiền sâu khổ! Dầu ở lâu một 
kiếp hoặc gần một kiếp rồi cũng đều phải diệt, vì tánh tướng của các 
pháp hữu vi là như thế. Ông chớ nên vì Ta mà riêng chịu buồn khổ. Ta 
nay muốn trở về giảng đường Trùng các, ông hãy lấy tọa cụ đem đến 
cho Ta. 

Rồi Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan trở về giảng đường Trùng 
các. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

—Nay ông hãy gọi các chúng Tỳ-kheo ở giảng đường Trùng các 
trong khu vực Đại lâm này, tất cả đều đi đến giảng đường Đại tập. 

Tôn giả A-nan vâng theo lời dạy, liền gọi khắp các chúng Tỳ- 
kheo: “Đức Thế Tôn dạy tất cả hãy đi tới giảng đường Đại tập”. Các 
vị Tỳ-kheo tụ hội đông đủ xong, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Các Tỳ-kheo đều đã có mặt. Cúi mong Đức Như Lai tự biết là 
đúng lúc. 

Lúc ấy Đức Như Lai từ giảng đường Trùng các đi đến giảng 
đường Đại tập, trải tòa ngồi và bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta trước đây vì các vị mà giảng nói các pháp, vậy các vị nên 
thường tư duy, siêng năng tụng đọc, tu tập Phạm hạnh thanh tịnh, giữ 
gìn giới cấm, làm phước lợi cho chư Thiên và loài người ở thế gian. 

Này các Tỳ-kheo, Ta xưa nay vì các vị giảng nói những pháp gì, 
các vị phải suy nghĩ kỹ, tinh tấn tu tập chớ sanh tâm biếng nhác. Như 
pháp Ba mươi bảy phẩm trợ đạo gồm có: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, 
Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát thánh đạo. Các vị 
phải nên suy nghĩ, siêng năng thực hành. Các pháp này có thể giúp 
người tu tập đạt đến giải thoát. 

Lại nữa các Tỳ-kheo, tất cả các pháp đều vô thường, thân mạng 
mỏng manh dễ mất cũng như làn chớp hiện ra rồi vụt tắt. Các vị 
không nên khởi tâm biếng trễ. Các vị nên biết, Đức Như Lai không 
còn bao lâu, sau ba tháng nữa sẽ vào Niết-bàn. 


10 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 
Ta nay sắp la bỏ 
Thân già suy yếu này 
Nay Ta đã xả thọ 
Thân mạng còn ba tháng 
Người đáng được hóa độ 
Thảy đều đã độ xong 
Vì vậy không bao lâu 
Ta sẽ vào Niết-bàn. 
Các pháp Ta đã nói 
Chính là thầy các vị 
Phụng hành và giữ gìn 
Tu tập chớ bỏ mất 
Các vị luôn tỉnh tấn 
Như Ta còn không khác. 
Sanh tử rất mong manh 
Thân mạng đều vô thường 
Luôn đốc câu giải thoát 
Chớ theo nẻo buông lung 
Quán chánh niệm thanh tịnh 
Khéo giữ gìn giới cấm 
Định ý với tứ duy 
Giữ căn trước ngoại cảnh 
Nếu đạt được như vậy 
Là hộ trì Chánh pháp 
Tự đến chốn giải thoát 
Lợi ích cho trời, người. 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói những lời ấy, lòng 
vô cùng đau đớn, kinh hoàng, hoảng loạn, buồn khổ, nước mắt chẩy 
đài, bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn duy trì thọ mạng, chớ 
vào Niết-bàn, để đem lại lợi ích cho chúng sanh, khiến điều thiện nơi 
cõi trời người luôn được tăng trưởng. Cúi xin Đức Như Lai trụ thế, chớ 
vào Niết-bàn, để mở bày con mắt trí tuệ cho chúng sanh. Tất cả chúng 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN H1 





sanh bị rơi vào chỗ tối tăm, kính xin Đức Như Lai vì họ làm ngọn đèn 
chiếu sáng. Tất cả chúng sanh đều lặn hụp trong biển lớn sanh tử, kính 
xin Đức Như Lai vì họ mà làm thuyền bè. 

Các thầy Tỳ-kheo đều vật vã thở than, kêu lớn: 

-Hõi ôi, khổ thay! Đức Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết- 
bàn, tất cả chúng sanh còn biết nương tựa vào đâu? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ-kheo: 

-Tất cả các pháp đều vô thường, ân ái, tụ hội đều phải biệt ly. 
Các vị không nên mong Ta lưu trú mãi ở đời. Vì sao vậy? Vì nay 
chẳng phải là lúc khuyến thỉnh Ta. Trước đây, Ta đã vì các vị lược nói 
những pháp trọng yếu, vậy các vị nên khéo vâng giữ, tu tập, cũng như 
Ta còn tại thế. 

Mặt trời đã về chiều, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan trở về 
giảng đường Trùng các. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát 
cùng Tôn giả A-nan vào thành khất thực, đã được thức ăn liền trở về 
chỗ cũ, thọ thực xong thì rửa bát, súc miệng, cùng các Tỳ-kheo đến 
thôn Kiển-đồ. Trên đường đi ngang qua thành Tỳ-da-ly, Đức Thế Tôn 
ngoái nhìn về hướng thành mà mỉm cười. Tôn giả A-nan cung kính 
đảnh lễ nơi chân và hỏi: 

-Đấng Tôn Quý Vô Thượng không bao giờ mỉm cười mà không 
có duyên cớ? 

Đức Phật liền đáp: 

Này A-nan, Ta nay sở dĩ hướng về thành mỉm cười vì đây chính 
là lần sau cùng Ta nhìn thấy thành này. 

Đang lúc Đức Như Lai nói lời ấy thì trong hư không chẳng có 
chút mây mà tuôn mưa. Tôn giả A-nan lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thật hết sức kỳ lạ, hư không trong lặng, 
chẳng có chút mây che, bỗng nhiên lại có mưa lớn. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả có biết chăng? Chư Thiên trên không trung nghe Ta 
nói: “Đây chính là lần sau cùng Ta nhìn thấy thành Tỳ-da-ly” nên rất 
buồn râu, thương cảm rơi lệ. Đấy là nước mắt của chư Thiên chứ 
chẳng phải là mưa. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói lời đó, lại 
càng bi thương, buồn bã như muốn ngất đi, liền bạch Phật: 


l2 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





—Nay các hàng trời, người đều vô cùng đau buồn, sao Đức Thế 
Tôn lại muốn xả bỏ thọ mạng để vào Niết-bàn? 

Khi ấy Đức Thế Tôn dùng Phạm âm để an ủi: 

—Các vị không nên sanh tâm sầu khổ. 

Các thầy Tỳ-kheo thưa: 

—Nay Đức Thế Tôn nói đây là lần sau cùng nhìn thấy thành Tỳ- 
da-ly, không còn bao lâu nữa sẽ vào Niết-bàn. Chúng con làm sao mà 
không lo lắng, buồn khổ được! 

Cứ như vậy, lần lượt mọi người báo cho nhau. Tiếng đồn thấu 
đến các vị Ly-xa. Các vị Ly-xa nghe được lời ấy, đều buồn thương sâu 
não, lớn tiếng than thở: 

-Hỡi ôi, khổ thay! Con mắt của thế gian sắp mất. Chúng sanh 
nay không còn chỗ nương tựa! 

Họ cùng bảo nhau: 

-Chúng ta nay nên đến chỗ Phật, cầu xin Đức Thế Tôn ở lại 
thành Tỳ-da-ly, duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp để tạo 
lợi ích cho chư Thiên và loài người trong thế gian. 

Họ liền sửa soạn xe cộ, vội đi đến chỗ Đức Phật. Vừa ra khỏi 
cửa thành, từ xa họ đã trông thấy Đức Như Lai, cũng thấy Tôn giả A- 
nan và các Tỳ-kheo đều buồn bã, rơi nước mắt, các vị Ly-xa càng 
thêm âu sầu thắm thiết. Họ cùng tiến đến trước Đức Phật, cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật và thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài muốn vào Niết-bàn, tất cả chúng 
sanh sẽ mất con mắt trí tuệ, cõi này sẽ rơi vào cảnh tối tăm, làm sao 
có thể thấy được con đường tu tập. Kính mong Đức Thế Tôn nên duy 
trì thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. 

Ba lần thưa thỉnh như vậy, Đức Phật đáp: 

-Các pháp hữu vi đều là vô thường, dẫu Ta có trú lại đời một 
kiếp hoặc gần một kiếp rồi cũng phải trở về vô thường. 

Đức Như Lai liền nói kệ: 

Tu-di tuy cao rộng 

Rốt cuộc cũng tiêu tan 
Biển lớn tuy sâu thẳm 
Rôi cũng bị khô cạn 
Nhật nguyệt tuy soi sáng 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 13 





Không lâu lặn về Tây 
Đại địa tuy vững chắc 
Hay nâng đỡ hết thảy 
Kiếp tận, lửa nghiệp đốt 
Lại cũng về vô thường 
Mọi ân ái tụ hội 
Rôi cũng phải chia ly 
Chư Như Lai quá khứ 
Thân Kim cang không hoại 
Cũng trở về vô thường 
Ta nay đâu riêng khác 
Pháp chư Phật như vậy 
Các ông chẳng nên thỉnh 
Chớ riêng hướng về Ta 
Mà lại sanh sâu não. 
Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo các vị Ly-xa: 
—Các ông nên lắng lòng bi thương để nghe lời dạy sau cùng của 


Như Lai. 


Các vị Ly-xa cùng thưa: 
—Lành thay Đức Thế Tôn! Chúng con xin lắng nghe. 
Đức Thế Tôn bèn trải tọa cụ ngồi kiết già. Chúng Tỳ-kheo và 


các vị Ly-xa đều cố gắng tự kiểm chế, nhẫn nại, cùng ngồi qua một 
bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Ly-xa: 


-Các vị nên biết, có bẩy pháp khiến cho sự tu tập ngày càng 


tăng tiến, không bị tổn giảm: 


hợp. 


. Vui vẻ, hòa đồng, không trái nghịch nhau. 

. Cùng nhau học hỏi, lãnh hội giảng luận về nghiệp lành. 

. Giữ gìn giới cấm, duy trì lễ giáo, oai nghi. 

. Cung kính cha mẹ và các bậc tôn trưởng. 

. Hòa thuận với mọi người thân thích, cùng nhau vâng lời, thuận 


C\ + C) t3) 


6. Trong nước có đền tháp thì nên sửa sang tu bổ để cúng dường. 
7. Vâng giữ Phật pháp, thân thiện, cung kính chư vị Tỳ-kheo, 


Tỳ-kheo-ni, mến mộ các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà -di. 


14 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bảy pháp như vậy nếu nhận lãnh, thực hành, sẽ khiến cho người 
ấy uy đức ngày càng tăng trưởng, đất nước thêm thạnh, dân chúng an 
lạc. Các ông từ nay cho đến trọn đời phải nên vâng giữ thực hiện, 
không được biếng trễ. 

Các vị Ly-xa liền bạch Phật: 

Chúng con, nếu trong bảy pháp này, tu tập được một pháp hãy 
còn khiến cho chúng con uy đức tăng tiến, huống chỉ là thực hành đầy 
đủ cả bẩy pháp. Lành thay, Đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay đã 
được phước lợi, nguyện suốt đời vâng giữ không quên. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các vị từ nay cũng nên tu tập, thực hành bảy pháp: 

1. Luôn vui vẻ, hòa hợp cùng nhau như nước với sữa. 

2. Nên cùng nhau nhóm họp, giảng luận về kinh pháp. 

3. Giữ gìn giới cấm, không sanh tư tưởng hủy phạm. 

4. Cung kính các vị Sư trưởng, Thượng tọa. 

5. Tôn kính chăm sóc các Tỳ-kheo tu tập ở các nơi tính lặng 
vắng vẻ. 

6. Khuyến hóa hàng tín thí lo việc sửa sang, tu bổ các trú xứ của 
ba ngôi báu. 

7. Luôn tinh tấn giữ gìn Phật pháp. 

Các vị nên biết, nếu có thầy Tỳ-kheo dốc tu tập bẩy pháp này 
thì công đức trí tuệ ngày một tăng tiến. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, có bảy pháp, các vị phải nên tu học: 

1. Không nên như người tại gia kinh doanh tài sản làm sự nghiệp 
sinh sống. 

2. Không được hý luận, cười cợt, đùa giốn. 

3. Không nên ham thích ngủ nghỉ, phế bỏ sự siêng năng. 

4. Không luận bàn các sự việc vô ích ở thế gian. 

5. Xa lánh kẻ tri thức xấu ác, gần gũi bạn lành. 

6. Luôn nghĩ nhớ chân chánh, không sanh tư tưởng tà vạy. 

7. Nếu ở trong Phật pháp có chỗ lãnh hội thấu đạt, thông tỏ, 
cũng lại mong tiến thêm lên nữa. 

Các vị hãy nên tu tập bảy pháp ấy thì công đức trí tuệ ngày thêm 
tăng trưởng. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, có bẩy pháp, các thầy nên thực hành: 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 15 





. Đối với Phật, Pháp, Tăng luôn phát khởi niỀm tin vững chắc. 
. Biết hổ thẹn với chính mình. 
. Biết hổ thẹn với người. 
. Tâm thường ưa thích sự học hỏi, hiểu biết. 
. Luôn giữ tâm được tĩnh lặng, không xao động. 
. Thích nghe ý nghĩa của kinh điển. 
. Ưa tu tập về trí tuệ. 

Các thây, nếu tinh tấn tu tập bẩy pháp này thì công đức trí tuệ 
luôn tăng trưởng. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, có bẩy pháp Giác ý, các thầy nên thực 
hành: 

1. Trạch pháp. 

2. Tinh tấn. 

3. Hỷ. 

4. Niệm. 

5. Định. 

6. Ý (Khinh an). 

7. Xả. 

Nếu các thầy có thể thực hành bảy pháp này thì công đức trí tuệ 
ngày một tăng tiến. 

Lại nữa các Tỳ-kheo, còn có bảy pháp: 

1. Quán vô thường. 

2. Quán vô ngã. 

3. Quán bất tịnh. 

4. Quán khổ. 

5. Quán thế gian không vui. 

6. Không tham đắm năm dục. 

7. Siêng tu tập các pháp vắng lặng, giải thoát. 

Nếu các vị tinh tấn tu tập bẩy pháp này thì công đức trí tuệ luôn 
tăng trưởng. 

Lại nữa Tỳ-kheo, còn có bẩy pháp, các thầy phải nên thực 
hành: 

1. Thân thường thể hiện lòng từ. 

2. Miệng thường nói theo lòng từ. 

3. Ý thường nghĩ theo tâm từ. 


¬" œ CC: > ©›  = 


16 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





4. Nếu được các hàng thí chủ bố thí, thì phải phân chia bình 
đẳng, không thiên vị. 

5. Đối với các pháp thâm diệu ưa thích giảng nói không chán. 

6. Không dùng các thứ sách vở thế gian để dạy người. 

7. Thấy người chẳng phải là bạn đồng học không nên sanh tâm 
ganh ghét. Nếu các thầy hay tu tập theo bẩy pháp này thì công đức trí 
tuệ ngày càng tăng trưởng. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, còn có bảy pháp, các thầy nên thực hành: 

1. Đối với chín bộ pháp, phải khéo phân biệt. 

2. Khéo lý giải, lãnh hội ý nghĩa của các pháp ấy. 

3. Hành đạo, đọc tụng, tu tập đều đúng thời. 

4. Đi đứng ngồi nằm đều hợp với oai nghĩ. 

5. Vì người giảng nói Chánh pháp, đều phải tự suy xét, đem chỗ 
mình đã thấu đạt chứng đắc để chỉ dạy người. 

6. Nếu các hàng Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Trưởng giả, Cư sĩ tìm đến 
để được nghe pháp, thì phải khéo trù liệu, tùy căn cơ mà giảng nói. 

7. Khéo phân biệt được người trí, kẻ ngu. 

Các thầy nếu tinh tấn thực hành bẩy pháp này thì công đức trí 
tuệ ngày một tăng trưởng, cũng chính là có thể giữ gìn phát huy Chánh 
pháp của Ta. 

Bấy giờ, trong nước, vợ của các vị Ly-xa nghe Đức Phật không 
bao lâu nữa sẽ vào Niết-bàn và nay là lần sau cùng Ngài nhìn thấy 
thành Tỳ-da-ly, nên tâm ý sầu não, buồn thương liền cùng với năm 
trăm quyến thuộc sửa soạn năm trăm cỗ xe chở các vật dụng để cúng 
dường. Toàn bộ các cỗ xe thảẩy đều trang nghiêm chỉnh tế: xe do bò 
trắng kéo thì treo cờ phướn, lọng màu trắng. Cũng vậy, tùy màu sắc 
của bò kéo xe mà trang hoàng xe theo màu sắc đen, vàng... 

Đoàn xe thứ lớp ra khỏi thành, đi đến chỗ Đức Phật. Đức Thế 
Tôn từ xa thấy đoàn xe kia đến, bảo các thầy Tỳ-kheo: 

-Các thầy có thấy đoàn xe thứ tự trước sau, vô cùng trang 
nghiêm của phu nhân các vị Ly-xa đang đi đến kia không? 

Các thầy Tỳ-kheo đáp: 

—Dạ, đã thấy. 

Đức Phật nói: 

Thành Tỳ-da-ly này, Trưởng giả Ly-xa và hàng vợ con của họ, 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 17 





ra vào luôn theo đúng lễ nghi, phục sức cùng trang hoàng các phương 
tiện đi lại đều chỉnh tể, đẹp đẽ, so với trời Đao-lợi không khác. 

Khi ấy vợ của các vị Ly-xa đã đến chỗ Đức Phật đầu mặt lễ 
chân Phật, thương khóc rơi lệ, không thể tự kiểm chế, rồi đem các 
phẩm vật cúng dường dâng lên Đức Thế Tôn, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn duy trì thọ mạng để 
giáo hóa chúng sanh! Đức Thế Tôn nay vào Niết-bàn thì chúng con 
như bị mù tối, vĩnh viễn không ai khai ngộ. Chúng con phước mồng, 
thọ sanh làm thân người nữ, thường bị mọi thứ hạn chế ngăn ngại, 
không được tự tại, không đủ nhân duyên để thường được gần gũi Đức 
Thế Tôn. Nay Thế Tôn lại muốn nhập Niết-bàn vậy là căn lành của 
chúng con ngày càng tổn giảm. 

Đức Như Lai đáp: 

-Các vị từ nay cho đến trọn đời phải luôn luôn tinh tấn giữ giới 
như người bảo vệ con mắt mình, ý niệm luôn chân chánh ngay thẳng, 
chớ sanh tâm xu nịnh, ganh ghét. Nếu được như thế là thường thấy Ta. 

Vợ các vị Ly-xa nghe Phật dạy thế càng thêm buôn thương, 
không thể tự kiểm chế, sụt sùi thở than rồi lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ cô gái Am-bà-la, dung nhan đoan chánh, nổi tiếng xinh 
đẹp, nghe Đức Phật không bao lâu sẽ vào Niết-bàn và nghe nói đây là 
lần sau cùng Ngài nhìn thấy thành Tỳ-da-ly, thì lòng buồn bã, thương 
khóc, liền cùng năm trăm quyến thuộc, trang hoàng năm trăm cỗ xe, 
lần lượt cùng ra khỏi thành đi đến chỗ Đức Phật. Đức Thế Tôn thấy họ 
từ xa đi đến, bèn nói với các Tyỳ-kheo: 

Cô gái Am-bà-la nay đến thăm Ta. Cô ấy dung mạo xinh đẹp, 
thuộc loại ít có trong đời, các thầy phải giữ tâm niệm đoan chánh, 
chớ sanh tâm tham đắm. Các thầy nên quán thân này có những thứ 
không sạch: lục phủ ngũ tạng, các chất bài tiết cùng máu mủ đây 
dẫy trong thân, tám vạn loài vật ký sinh cũng ở trong đó, tóc, lông, 
móng, răng, da mồng bọc thịt, chín lỗ thường bài tiết, không có một 
thứ nào là đáng ưa. Lại nữa nguồn gốc sanh ra thân này do từ nơi bất 
tịnh, chỗ thân này thường lui tới cũng đều tràn đầy những thứ không 
sạch. Tuy được trang điểm, dùng đến các loại lụa là thuê vẽ, xông 
ướp các thứ nước thơm ví như bình báu bên trong chứa toàn đổ dơ 
nhớp. Hơn nữa, thân kia khi chết thì sình chướng thối rữa, mỗi mỗi 


18 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chi phần nơi thân xác đều tan rã, trong thân lại có trùng trở lại đục 
khoét thân thể, còn bị các loài thú dữ, chim chóc cắn mổ. Người đời 
do si mê không thể quán sát chân chánh, nên tham đắm chấp trước 
chuyện ân ái, gìn giữ cho đến chết, ở trong đó tạo tác, sanh tham 
dục. Người có trí tuệ lại ưa thích thứ đó sao? 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Thân tuy mang chuỗi báu 
Hương hoa tự trang điểm 
Phân tiểu và nước miếng 
Trong ấy chứa bất tịnh 
Chúng sanh mến tiếc nó 
Mê lầm không giác ngộ 
Cũng như tro che lửa 
Người ngu giẫm đạp lên 
Kẻ trí nên xa lìa 

Chớ sanh tâm nhiễm đắm. 

Bấy giờ cô gái Am-bà-la đến trước Đức Phật, cung kính đảnh lễ 
dưới chân, dâng cúng đủ các phẩm vật cúng dường Ngài xong, xót xa, 
nức nỡ, thưa: 

-Kính xin Đức Thế Tôn duy trì thọ mạng ở đời, không vào Niết- 
bàn, để tạo lợi ích cho chư Thiên và loài người trong thế gian. Nếu 
Đức Thế Tôn quyết định vào Niết-bàn thì tất cả chúng sanh không còn 
ai để dẫn dắt, chỉ dạy, cũng như bé thơ mất đi mẹ hiển. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Tất cả các hành, tánh tướng là như vậy. Nay tín nữ không nên 
sanh tâm buồn thương sầu não. 

Đức Thế Tôn liền vì tất cả những người mới đến giảng nói giáo 
pháp: 

-Các vị từ nay trở đi nên giữ gìn giới cấm, không nên thiếu sót 
hoặc hủy phạm. Người phá bỏ giới pháp thì các hàng trời, rồng, quỷ 
thần đều ghét bỏ, tiếng xấu đồn khắp, mọi người đều không muốn 
sặp, nhìn, nếu ở trong chúng thì không còn uy đức, các thiện thần lại 
không ủng hộ. Khi sắp lâm chung, tâm thức sợ sệt, dẫu có chút việc 
lành đều không thể ghi nhớ, chết liền theo nghiệp, chịu khổ nơi cõi địa 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 19 





ngục, trải qua nhiều kiếp sau mới ra khỏi, lại phải thọ thân ngạ quỷ, 
súc sanh, cứ như vậy mà luân chuyển sanh không biết đến bao giờ mới 
giải thoát. Các vị Tỳ-kheo trì giới thì các hàng trời, rồng, quỷ thần đều 
cung kính, tiếng tốt đồn xa, truyền khắp mọi nơi chốn, ở trong đại 
chúng thì uy đức rạng rỡ, các chúng quỷ thần hiển thiện thường theo 
ủng hộ. Khi mạng sống sắp hết, tâm thức luôn chánh niệm, phân 
minh, thọ mạng dứt liền sanh đến thế giới thanh tịnh. 

Đức Như Lai vừa giảng nói pháp ấy xong, sáu vạn tám ngàn vô 
số trời, người, và tám bộ chúng xa cảnh trần, lìa cấu nhiễm, đạt được 
Pháp nhãn thanh tịnh. Sáu mươi vị Tỳ-kheo dứt hết nghiệp lậu, tâm 
được giải thoát chứng quả A-la-hán. 

Đức Thế Tôn lại bảo các vị Ly-xa và vợ của họ cùng cô Am-bà- 
la: 

-Ta nay muốn đến thôn Kiển-đồổ, các vị có thể trở về nơi chốn 
của mình. Nên biết, các hành đều là vô thường, nên theo đúng như 
pháp Ta đã giảng nói để tu tập, đừng như trẻ thơ mà khóc lóc, buồn 
thương sầu não. 

Đức Thế Tôn liền từ tòa ngồi đứng dậy. Cùng lúc, các vị Ly-xa, 
vợ con họ và cô gái Am-bà-la nghe Đức Phật nói như thế thì cùng gào 
khóc lớn tiếng, cùng đi theo Đức Phật, không chịu quay về. Đức Thế 
Tôn thấy lòng luyến mộ, tình cảm sâu xa của họ không thể dùng ngôn 
từ để an ủi được, liền dùng thần lực hóa ra dòng sông sâu thẳm, sóng 
nước chảy xiết, hai bờ ngăn cách. Khi ấy các vị Ly-xa cùng quyến 
thuộc và cô gái Am-bà-la thấy Đức Như Lai cùng các thầy Tỳ-kheo ở 
bên kia bờ, lại càng thêm bị thương, buồn bã, cùng nói với nhau: “Chỗ 
này sao lại bỗng dưng có con sông lớn, sóng nước chảy xiết thật đáng 
sợ. Phải chăng Đức Như Lai thấy chúng ta cứ đi theo không muốn rời 
bỏ nên tạo ra việc này để cắt đứt đường đi tới”. Lúc ấy, các vị Ly-xa 
cùng vợ con họ và cô gái Am-bà-la qua sông không được, nên càng 
bồn chồổn, hướng về phía bên kia sông, nghẹn ngào không nói nên lời, 
tuyệt vọng trở về. 

Khi ấy Đức Như Lai đi đến khu rừng phía Bắc thôn Kiển-đồ. 
Ngài bảo các thây Tỳ-kheo: 

-Các vị nên biết, có bốn loại pháp: 

1. Giới 


20 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





2. Định 

3. Tuệ 

4. Giải thoát. 

Nếu không nghe biết về bốn pháp này thì những người ấy sẽ ở 
mãi trong đêm dài của biển sanh tử. Ta ngày xưa nếu không lãnh hội, 
tu tập bốn pháp ấy thì không thể mau chứng được đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Giới, Định, Tuệ, Giải thoát 
Nếu Ta chẳng sớm nghe 
Không thể mau chứng đắc 
Đạo Vô thượng chánh chân. 
Các vị nên siêng năng 

Tu tập bốn pháp ấy 

Đoạn trừ khổ sanh tử 
Ruộng phước của trời người. 

Đức Thế Tôn nói bài kệ này xong, lại vì các thầy Tỳ-kheo phân 
biệt giảng nói về ý nghĩa của bốn pháp ấy. Khi Đức Như Lai giảng nói 
pháp này, có một ngàn hai trăm vị Tỳ-kheo ở ngay nơi các pháp dứt 
hết nghiệp lậu, tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo liền từ tòa ngồi đứng 
dậy, đi đến thôn Tượng, thôn Am-bà-la, thôn Diêm-phù rồi đi đến 
thành Thiện già. Đến nơi, Đức Thế Tôn cùng các thầy Tỳ-kheo trước 
sau vây quanh ngồi lại một chỗ. Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

—Có bốn Thánh đế, nên siêng năng quán sát: 

1. Khổ đế. 

2. Tập đế. 

3. Diệt đế. 

4. Đạo đế. 

Này các Tỳ-kheo, Khổ đế là gì? Đó là tám khổ: 

1. Sanh là khổ. 

2. Già là khổ. 

3. Bệnh là khổ. 

4. Chết là khổ. 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 21 





5. Mong cầu không đạt được là khổ. 

6. Oán ghét gặp nhau là khổ. 

7. Yêu thương phải xa lìa là khổ. 

8. Năm thọ ấm là khổ. 

Các vị nên biết, đây là tám thứ khổ, là pháp hữu lậu, có tính chất 
bức bách. Đích thật là khổ. 

Tập đế là gì? -Vô minh và Ái làm nhân chính cho tám khổ. Nên 
biết Tập này chính thật là nhân của khổ. 

Diệt đế là gì? —Vô minh và Ái đã diệt tức các nguyên nhân của 
khổ diệt. Nên biết Diệt đế này chắc thật là tịch diệt vắng lặng. 

Đạo đế là gì? Là tám Chánh đạo: 

. Chánh kiến. 

. Chánh niệm. 

. Chánh tư duy. 

. Chánh nghiệp. 
. Chánh tinh tấn. 
. Chánh ngữ. 

. Chánh mạng. 

. Chánh định. 

Tám pháp này chính là con đường tu tập của bậc Thánh giác 
ngộ. Nếu ai luôn tinh tấn, siêng năng quán sát bốn pháp ấy thì sẽ 
chóng lìa sanh tử, đạt đến chốn giải thoát. Các thầy Tỳ-kheo ở trong 
pháp này nếu đã đạt được cứu cánh, thì cũng nên hết lòng vì người 
khác giảng nói. Sau khi Ta diệt độ, các thầy cũng nên siêng năng 
nhớ nghĩ, tu tập. 

Khi Đức Như Lai thuyết giảng pháp này vừa xong, có năm trăm 
vị Tỳ-kheo dứt hết nghiệp lậu, tâm được giải thoát, thành bậc A-la- 
hán. Chư Thiên trên hư không, số lượng là bốn vạn vị, ở trong các 
pháp xa trần ha cấu, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thây Tỳ-kheo: 

—Có bốn quyết định về sự thuyết pháp: 

1. Nếu có Tỳ-kheo ưa muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế 
này: “Tôi tự thân theo Phật được nghe nên có thể khéo lãnh hội, giảng 
giải ý nghĩa pháp này, thọ trì đọc tụng, tự thấy rất là thông suốt”, thì 
các vị nên cung thỉnh Tỳ-kheo ấy giảng nói. Nên tùy theo pháp được 


 ¬Iì) AC: +>VC› t 


22 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nghe mà tự khéo suy nghĩ: “Đó là Kinh, đó là Luật, ở trong pháp 
tướng có pháp ấy chăng?” Nếu khi đã biết là Kinh, là Luật, ở trong 
pháp tướng có pháp ấy rồi thì phải thọ trì, khen ngợi: “Lành thay!” 
Nếu trong Kinh và Luật không có pháp ấy thì không nên thọ trì, cũng 
đừng khen ngợi. Nên biết pháp đó không phải do Ta nói. 

2. Nếu có thầy Tỳ-kheo ưa thích muốn thuyết giảng giáo pháp, 
nói lời thế này: “Tôi ở chỗ chúng Tỳ-kheo Tăng, nghe được pháp như 
vậy, khéo lãnh hội, giảng giải ý nghĩa, thọ trì đọc tụng rất thông suốt”, 
thì các vị nên cung thỉnh thầy ấy giảng nói. Nên tùy theo pháp được 
nghe mà tự khéo suy nghĩ: “Đấy là Kinh, đây là Luật, ở trong pháp 
tướng có pháp ấy chăng?” Nếu là Kinh, là Luật, ở trong pháp tướng có 
pháp ấy, thì cần thọ trì, khen ngợi: “Lành thay!” Nếu là Kinh, là Luật, 
ở trong pháp tướng không có pháp ấy thì không nên thọ trì, cũng chớ 
khen ngợi. Nên biết pháp ấy chẳng phải Ta nói, lại cũng chẳng phải 
do chúng Tỳ-kheo nói. 

3. Nếu có thầy Tỳ-kheo ưa muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời 
thế này: “Tôi tự thân từ chùa kia, ở nơi A-lan-nhã nọ, trong chúng có 
nhiều Tỳ-kheo, Thượng tọa, thảy đều là hàng đa văn, thông minh, trí 
tuệ, nghe được pháp như vậy và khéo lãnh hội, giải thích ý nghĩa, thọ trì 
đọc tụng thông suốt”, thì các vị nên cung thỉnh thầy ấy giảng nói. Nên 
tùy theo pháp được nghe mà khéo suy nghĩ: “Là Kinh, là Luật, chính 
trong pháp tướng có pháp ấy chăng? Nếu đó là Kinh hoặc Luật, ở trong 
pháp tướng có pháp ấy thì cần phải thọ trì, khen ngợi: “Lành thay!” Nếu 
là Kinh, là Luật, ở trong pháp tướng không có pháp ấy thì không nên 
thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết pháp ấy chẳng phải Ta nói. 

4. Nếu có thầy Tỳ-kheo ưa muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời 
thế này: “Tôi tự thân từ chùa kia, ở chỗ A-lan-nhã nọ, có một Tỳ-kheo 
Thượng tọa là bậc trí tuệ, đa văn, được nghe pháp ấy, khéo lãnh hội, 
giải thích ý nghĩa, thọ trì, đọc tụng được thông suốt”, thì các vị nên 
cung thỉnh thầy ấy giảng nói. Nên tùy theo chỗ nghe mà khéo suy 
nghĩ: “Là Kinh, là Luật, trong pháp tướng có pháp này chăng?” Nếu 
là Kinh, là Luật, ở trong pháp tướng có pháp ấy thì cần thọ trì, khen 
ngợi: “Lành thay!” Nếu là Kinh, là Luật ở trong pháp tướng không có 
pháp ấy thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết pháp này 
chẳng phải Ta nói. Các vị phải khéo phân biệt. 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 23 





Đây là bốn quyết định về việc giảng nói giáo pháp, lại cũng 
dùng sự phân biệt về công việc thuyết pháp ấy để truyền trao cho 
người khác. Dẫu Ta ở lại đời hay vào Niết-bàn thì lời nói pháp hư giả 
hay chân thật đều do đấy mà biết. 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

—Lành thay! Đức Thế Tôn, chúng con từ nay sẽ có thể phân biệt 
Phật nói hay Ma nói. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng các thầy Tỳ-kheo đều từ tòa ngồi 
đứng dậy, đi đến thôn Cưu-bà. Đến nơi, Đức Phật cùng với chúng Tỳ- 
kheo trước sau vây quanh, cùng an tọa bên một gốc cây. Khi ấy ở 
trong thôn, các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ nghe Phật đã đến, 
đều cùng nhau vội vã đi tới chỗ Phật, cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, 
lui ra ngồi một bên, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài cùng các thầy Tỳ-kheo đến thôn 
này rồi còn có đi tới đầu nữa chăng? 

Đức Như Lai đáp: 

—Ta sau ba tháng nữa sẽ vào Niết-bàn. Từ thành Tỳ-da-ly Ta đi 
khắp qua các thôn ấp, lần lượt rồi đến đây. 

Các người trong thôn nghe Phật nói như vậy thì đều thương tiếc, 
buồn bã, nghẹn ngào kêu lớn: 

-Than ôi! Khổ thay! Con mắt của thế gian sắp mất, chúng ta 
không còn bao lâu nữa sẽ mất chỗ nương tựa, mất người đìu dắt. 

Họ lại gạt lệ bạch Phật: 

-Kính xin Đức Thế Tôn nên duy trì thọ mạng trong một kiếp 
hoặc gần một kiếp. 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Các vị không nên sanh tâm buồn thương sầu não. Vì sao? Vì 
các pháp hữu vi bản tánh và hình tướng đều là như vậy. Các vị nên lìa 
bỏ tình cẩm ưu sầu, tịnh tâm nghe Ta chỉ dạy lời sau cùng. 

Các người trong thôn khi ấy đều gắng sức dần lòng, cúi đầu yên 
lặng lắng nghe. Trong số ấy có một Bà-la-môn tên là Phất-ba-dục-đế, 
là hạng thông minh, trí tuệ, nghe nhiều nhớ giỏi. Bấy giờ Đức Như Lai 
Hiển nói: 

-Các vị nên biết, người tại gia có bốn pháp cần nên tu tập: 

1. Cung kính cha mẹ, hết lòng hiếu dưỡng. 


24 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





2. Thường dùng pháp lành để dạy dỗ, dẫn dắt vợ con. 

3. Luôn nhớ nghĩ, thương xót những người giúp việc, biết họ 
cần giúp đỡ gì không? 

4. Gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa người xấu ác. 

Các vị nếu thường thực hành bốn pháp ấy thì hiện tại được mọi 
người mến thương, kính trọng, đời sau được sanh nơi cảnh giới an lành. 

Lại nữa, này Phất-ba-dục-đế, người tại gia có bốn pháp vui 
thích: 

1. Không nhờ cậy vào tiền bạc của người khác, nên không có 
sắc diện hổ thẹn. 

2. Nếu là hạng rất giàu có, vui với việc tích lũy của cải, không 
tiêu dùng. Đối với cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc đều không 
cung cấp, lại không cúng dường các bậc Sa-môn, Bà-la-môn. 

3. Rất giàu có, thân mặc áo đẹp, miệng ăn vị ngon, phụng dưỡng 
cha mẹ, đối với thân thích, quyến thuộc thảy đều cung cấp, phụng sự 
các bậc Sa-môn, Bà-la-môn. 

4. Ba nghiệp thân khẩu ý đều không làm ác, lại thông minh trí 
tuệ, ưa muốn học hỏi, hiểu biết. 

Các vị nên rõ, người tại gia tuy có bốn điều vui thích này, như 
không mắc nợ người khác, không tham lam keo kiệt, pháp này gọi là 
sự vui thích thấp nhất. Ưa thực hành bố thí gọi là sự vui thích bậc 
trung. Ba nghiệp thân khẩu ý không tạo việc ác, thông minh trí tuệ, ưa 
hiểu biết, pháp này là sự vui thích thù thắng, hơn hết. 

Bấy giờ Đức Như Lai nói kệ: 

Không nợ nân, xan tham 
Gọi là vui bậc thấp. 

Có tiền đem bố thí 

Đây là vui bậc vừa. 
Nghiệp thân, khẩu, ý sạch 
Trí tuệ, a hiểu biết 

Đây là vui bậc cao 

Là việc làm người trí. 
Các vị từ hôm nay 

Cho đến trọn đời mình 
Già trẻ dạy cho nhau 


SỐ 7-KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 


25 





Hành pháp bậc vừa, cao. 


n 


26 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN 
QUYỂN II 


Lúc ấy, Phất-ba-dục-đế cùng những người trong nhóm bạch 
Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, chúng con từ nay xin lấy pháp bậc vừa, 
bậc cao để cùng dẫn dắt chỉ bảo cho nhau. 

Ngay khi ấy, nhóm Phất-ba-dục-đế gồm năm trăm người, liển 
ở trước Phật thọ ba quy y và nguyện giữ năm giới. Phất-ba-dục-đế 
lại bạch Phật: 

-Kính xin Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo sáng mai thọ nhận 
cho con cúng dường. 

Đức Như Lai im lặng chấp nhận. Nhóm ông Phất-ba-dục-đế 
biết Phật đã hứa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng với những người đã 
đến, lễ Phật lui ra, rồi trở về nhà. Suốt trong buổi chiều họ lo sắm 
sửa các món ăn uống thơm ngon tinh khiết. Sáng ngày hôm sau, tới 
giờ thọ trai, Phất-ba-dục-đế sai người thân tín đến bạch Phật: 

—Xin Đức Như Lai tự biết đúng thời. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo trước sau vây 
quanh đi đến nhà ấy theo thứ tự mà ngồi. Ông Phất-ba-dục-đế thấy 
Phật và chúng Tăng đều đã an tọa, liền đứng dậy đi lấy nước, tự tay 
rót mời, cùng bưng dọn các món ăn mỹ vị. Ngoài ra, các Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ có đến năm trăm người cũng đều đem đồ ăn ngon 
quý đến tại nhà ấy cùng cúng dường Phật và chúng Tỳ-kheo. Đang 
khi ăn, các Tỳ-kheo có vị không khéo thu nhiếp thân tâm theo đúng 
oai nghi, khiến các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ thấy được nên tâm 
không hoan hỷ. 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 27 





Đức Thế Tôn biết được tâm ý của mọi người nên bảo họ: 

-Các vị nên biết, Chánh pháp của Như Lai sâu rộng như biển, 
không thể lường tính. Lại trong biển rộng có các chúng sanh thân thể 
rất lớn, dài đến một vạn sáu ngàn du-xà-na hoặc thân đài tám ngàn 
du-xà-na, hoặc thân dài bốn ngàn du-xà-na, hoặc thân dài một ngàn 
du-xà-na, hoặc lại có thân chỉ dài một tấc, nửa tấc, cho đến rất nhỏ. 
Biển pháp của Như Lai cũng như vậy, trong đó cũng có vị đắc quả 
A-la-hán, đầy đủ ba minh và sáu thứ thần thông, có oai đức lớn, làm 
phước lành cho trời người, có vị đạt được các quả A-na-hàm, Tư-đà- 
hàm, Tu-đà-hoàn. Lại có vị được bốn hướng quả, cho đến cũng có 
người phàm phu chưa được hưởng lợi ích của Phật pháp. Vì vậy, các 
vị chớ ở trong biển pháp mà sanh tâm nghi hoặc. 

Đức Thế Tôn bèn nói kệ: 

Tất cả các dòng sông 
Đều trở về biển cả 

Cúng dường Phật và Tăng 
Phước về mình cũng vậy. 

Đức Như Lai nói kệ ấy xong, lại vì mọi người giảng nói các bài 
pháp. Khi ấy năm trăm người nhóm ông Phất-ba-dục-đế ở trong các 
pháp xa cảnh trần, la các khổ đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tiếp tục lên đường đến thành Ba-ba. Năm trăm người nhóm ông Phất- 
ba-dục-đế đều buồn bã thở than, cung kính tiễn đưa Đức Như Lai, lòng 
bồi hồi lưu luyến, nhìn theo rồi hầu như tuyệt vọng đành trở về. Khi 
Đức Thế Tôn đến thành Ba-ba, trong thành ấy có người thợ khéo giỏi 
tên là Thuần-đà, sở hữu một khu vườn rất mát mẻ, yên tĩnh. Đức Như 
Lai cùng các thầy Tỳ-kheo trước sau vây quanh đi đến vườn đó. 
Thuần-đà nghe tin Đức Phật và chúng Tăng đến khu vườn của mình 
thì hết sức vui mừng không thể tự kiểm chế, liền cùng các người thợ 
đồng đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ nơi chân Phật rồi ngồi qua một bên, 
thưa: 

-Không rõ Đức Thế Tôn có duyên øì lại đến đây, và còn đi 
đâu nữa chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 


28 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





-Ta nay sở dĩ đến đây, là vì không bao lâu nữa Ta sẽ vào Niết- 
bàn. Vì vậy nên Ta đến đây để gặp nhau lần sau cùng. 

Thuâần-đà và các đồng nghiệp của ông nghe Phật dạy như vậy 
thì vô cùng ưu sầu, buồn thương, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài bỏ chúng sanh không còn 
thương tưởng sao? Vì sao Ngài lại muốn vào Niết-bàn? Kính xin Đức 
Thế Tôn hãy duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. 

Rồi họ lại vò đầu, bứt tai, thở than lớn tiếng: 

-Than ôi, khổ thay! Con mắt của thế gian sắp mất. Tất cả 
chúng sanh từ nay về sau mãi chìm đắm trong biển sanh tử, chưa biết 
bao giờ mới ra khỏi. Vì sao? Vì Bậc Thầy dẫn dắt Vô thượng đã vào 
Niết-bàn! 

Đức Thế Tôn bảo Thuần-đà: 

-Ông nay không nên sanh tâm sâu não. Tất cả pháp hữu vi đều 
như vậy, đều là dời đổi, biến chuyển vô thường, mọi tụ hội ân ái tất 
phải biệt ly. Vì vậy, nay ông chớ nên ưu sâu. 

Thuần-đà liền bạch Phật: 

Con nay cũng biết các hành là vô thường, mọi tụ hội ân ái 
thảy đều biệt ly. Nhưng Đấng Vô Thượng sẽ vào Niết-bàn, con sao 
khỏi buồn thương sầu não!? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Thuần-đà giảng nói các pháp. 
Thuần-đà nghe xong tâm trạng sầu thương giảm bớt, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, chỉnh đốn oai nghi, trịch áo bày vai bên phải cung kính 
đảnh lễ dưới chân Đức Phật, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, xin nguyện vào ngày mai thọ nhận cho 
con cúng dường bữa ăn đạm bạc. 

Đức Thế Tôn hứa nhận bằng cách yên lặng. Khi Thuần-đà biết 
Phật đã hứa, liền làm lễ nơi chân Ngài rồi lui ra. Thuần-đà về nhà, 
suốt chiều hôm đó lo sắm sửa nhiều món ăn uống ngon quý, sáng 
ngày mai tới giờ ăn sai người thân tín đến bạch Phật: 

—Xin Đức Thế Tôn tự biết đúng thời. 

Lúc ấy Đức Như Lai cùng các Tỳ-kheo trước sau vây quanh đi 
đến nhà Thuần-đà, theo thứ lớp mà vào chỗ. Thuân-đà thấy Phật và 
chúng Tăng đã an tọa, liền đi lấy nước tự tay rót mời, bổ vào bát các 
món ăn thượng vị. Đức Thế Tôn cùng chúng Tăng dùng xong, rửa 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 29 





bát, trở về chỗ ngồi. Thuần-đà cũng ngồi gần đấy. Đức Thế Tôn bảo 
Thuần-đà: 

-Ông nay đã làm được một việc phước rất ít có, là người sau 
cùng cúng dường cơm lên Phật và chúng Tỳ-kheo, phước báo này 
nhiều không thể cùng tận. Tất cả chúng sanh nên trồng các loại 
phước đức không thể bằng được, vậy ông nên sanh tâm hoan hỷ. Ta 
nay thọ nhận sự thỉnh cầu sau cùng, sẽ không còn nhận bữa ăn nào 
khác nữa. 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Ông nay đã tạo được 
Công đức thật ít có 

Cúng dường lần sau cùng 
Phật và Tỳ-kheo Tăng 
Công đức ngày càng tăng 
Sẽ không bao giờ hết. 
Ông nay phải tự mình 
Sanh tâm rất hoan hỷ 
Hết thảy chỗ tạo phước 
Không ai được như ông. 

Đức Thế Tôn nói kệ xong, liền bảo Tôn giả A-nan: 

—Ta nay thân bệnh, muốn mau đến thành Cưu-thi-na. 

Tôn giả A-nan cùng các thầy Tỳ-kheo và ông Thuần-đà nghe 
Phật nói lời ấy thì càng sầu khổ, xót xa rơi lệ không thể tự kiểm chế. 
Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cùng các Tỳ-kheo trước sau 
vây quanh đi đến thành Cưu-thi-na. Thuần-đà cùng với quyến thuộc 
theo sau Đức Như Lai. Trên đường đi, Đức Thế Tôn ghé vào cạnh 
một gốc cây nói với Tôn giả A-nan: 

— Ta hiện nay đang bị đau bụng! 

Rồi cùng A-nan ra đi, cách gốc cây ấy không xa bị ra máu, liền 
trở về lại chỗ cũ. Ngài dạy Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả hãy lấy y Tăng-già-lê cho Ta, xếp làm bốn lớp trải 
trên đất. Ta muốn ngồi nghỉ, không thể đi tiếp được. 

A-nan vâng lời. Đức Thế Tôn liền ngồi nghỉ cạnh gốc cây, lại 
bảo Tôn giả A-nan: 


30 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





—Ta nay rất khát nước. Tôn giả có thể đến sông Ca-quật-ta lấy 
nước sạch đến cho Ta. 

A-nan thưa: 

- Vừa rồi, có năm trăm cỗ xe của các người đi buôn, lội băng 
qua sông, khiến nước sông đục, sợ không uống được. 

Đức Phật ba lần bảo Tôn giả A-nan lấy nước như vậy, nhưng A- 
nan cứ do dự, sau đó mới cầm bát ra đi. Đến dòng sông, Tôn giả thấy 
nước lắng trong, lòng rất sợ hãi, lông toàn thân dựng ngược, tự nghĩ: 
“Vừa rồi có năm trăm cỗ xe băng qua dòng nước nên ta nghĩ là nước 
còn đục, không ngờ nước liễn trong, đến nỗi khiến ta như muốn trái 
nghịch với lời dạy của Đức Như Lai”. Rồi Tôn giả vội đem nước về 
dâng lên Phật, thưa: 

-Lạ thay! Đức Thế Tôn, vừa rồi con thấy năm trăm cỗ xe của 
các người đi buôn băng qua sông, con ngại rằng trên dòng hay dưới 
dòng trong khoảng mười dặm hãy còn chưa lắng trong. Vậy mà do 
thần lực của Đức Thế Tôn nên chỉ trong khoảnh khắc nước liền lắng 
sạch. 

Đức Thế Tôn liền nhận nước uống. 

Bấy giờ có một vị tiên nhân dòng họ Mãn-la, tên là Phất-ca-sa, 
là đệ tử của tiên nhân Ca-lan, từ Cưu-thi-na đến thành Ba-ba. Trên 
đường đi chợt thấy Đức Như Lai đang ngồi nghỉ bên một gốc cây, 
liền ghé lại chắp tay chào hỏi, rồi ngồi qua một bên thưa với Đức 
Phật: 

-Pháp của người xuất gia, công việc trọng yếu nhất là tọa 
thiển để điều phục các căn trần, khiến cho tâm không loạn, chuyên 
nhất, vắng lặng, chẳng hề sợ hãi. Vì sao? Nhớ lại ngày xưa đi theo 
thầy tôi là tiên nhân Ca-lan, đang đi thầy tôi vì mệt nên dừng nghỉ 
cạnh một gốc cây gần bên đường, rồi tọa thiển tư duy. Đang lúc ấy 
có các người buôn, đi trên năm mươi cỗ xe hướng về phía trước, thây 
tôi khi đó còn đang ở trong cảnh giới vắng lặng, thân không dao 
động hồi lâu mới từ thiển định xuất. Tôi liền đến thưa: “Khi Tôn sư 
đang tọa thiển thì có các người buôn với năm mươi cỗ xe đi qua trước 
đường, tiếng vang như sấm động, không biết Tôn sư có thấy 
không?”. Thầy tôi trả lời: “Hoàn toàn không thấy”. Tôi lại hỏi: “Có 
nghe tiếng động kia chăng?”. Thầy tôi cũng đáp: “Không nghe”. Tôi 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 31 





liền bạch: “Trên áo của Tôn sư sở dĩ có bụi bám vào, ấy là do đoàn 
xe đi qua nên mới như vậy”. Lúc ấy tôi càng thấy rõ sự kỳ lạ, biết 
pháp tọa thiển rất đáng tôn trọng vì đã khéo thâu nhiếp căn trần 
không cho loạn động. 

Đức Thế Tôn nói với Phất-ca-sa: 

-Những lời ông nói chưa phải kỳ lạ. Vì sao? Nếu lại có người 
chẳng phải ngủ say, lại cũng không phải đang nhập định Diệt tận, 
chỉ là chánh tâm tọa thiển. Có năm trăm cỗ xe đi qua trước người ấy, 
nhưng người này đều không biết, không nghe, như vậy mới có thể 
gọi là kỳ lạ. 

Lại nữa, Phất-ca-sa, đấy cũng chưa đủ để gọi là rất kỳ lạ. Nếu 
lại có người chánh niệm tọa thiển, gặp lúc trời sấm sét chấn động, 
điện chớp sáng lòa. Khi ấy có hai anh em người cày ruộng nghe 
tiếng sấm sét sợ hãi mà chết. Lại còn có bốn con bò cũng bị sét 
đánh chết mà người tòa thiển không biết, không nghe. Như thế có 
được gọi là kỳ lạ không? 

Phất-ca-sa thưa: 

Năm trăm cỗ xe đi qua trước mặt, không biết không nghe đã 
là kỳ lạ rồi, huống chi là sấm sét chớp sáng vang động trời đất mà 
cũng không nghe biết thì rất là hy hữu. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Phất-ca-sa: 

—Ta ngày xưa tại thôn A-xa-ma, cạnh một gốc cây, ngồi ngay 
thẳng tư duy. Khi ấy có năm trăm cỗ xe của các người lái buôn đi 
ngang qua trước mặt Ta mà Ta trong thiển tư không biết, không 
nghe. Các lái buôn đi qua hồi lâu thì Ta mới ra khỏi định. Lúc ấy các 
lái buôn từ xa thấy Ta đứng dậy, tất cả đều quay trở lại, nhìn trên 
thân Ta có bụi dơ bám vào y, họ liền phủi đi và hỏi: “Chúng tôi cùng 
năm trăm cỗ xe đã đi qua đây, Đức Thế Tôn có thấy không?”. Đáp: 
“Ta không thấy”. Lại hỏi: “Thế Tôn có thể tự nhắm mắt không quan 
sát, nhưng Ngài có nghe tiếng không?”. Ta lại đáp: “Cũng không 
nghe tiếng”. Lái buôn tự hỏi: “Thế Tôn đang ngủ hay nhập định Diệt 
tận?”. Ta đáp: “Ta khi ấy không ngủ, cũng chẳng phải vào định, chỉ 
đang ở trong thiển tư, cho nên không nghe thấy”. Các lái buôn nghe 
Ta nói như thế cho là rất kỳ lạ, khen ngợi là chưa từng có rồi nói: 
“Chỉ có diệu lực của sự tọa thiển mới được như vậy”. Ta liền vì họ 


32 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mà giảng nói các pháp. Các vị lái buôn ấy liền ở nơi các pháp xa ha 
mọi phiền não cấu uế, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lại nữa, Phất-ca-sa, Ta ngày xưa tại một thôn nọ đang ngồi 
một mình bên đám ruộng, vắng lặng thiển tư. Không lâu sau bỗng 
nhiên trời nổi sấm sét, sấm chớp gió mưa chấn động cả trời đất. Khi 
ấy, có hai anh em đang cày ruộng bỗng nghe tiếng sét đều sợ hãi mà 
chết, lại có bốn con bò cũng bị sét đánh chết ngay. Người trong thôn 
nghe nói về sự việc vừa xảy ra hoặc là cha mẹ, vợ con, bạn bè của 
hai người xấu số kia cùng nhau đến thăm viếng, khóc lóc. Bấy giờ 
Ta mới từ thiển định tỉnh giác, thấy trên đất vướng nước bùn, lại có 
mọi người tụ tập kêu khóc. Có một người đi đến, Ta liền hỏi: “Vì sao 
mọi người tụ tập than khóc như vậy?”. Người kia đáp: “Đức Thế 
Tôn, Ngài không nghe tiếng sét đánh, cùng sấm chớp sao? Trong 
thôn tôi, có hai anh em đang cày ruộng nơi này đều bị sét đánh chết 
và bốn con bò cũng bị như vậy. Vì sao Đức Thế Tôn lại không biết? 
Đức Như Lai lúc ấy đang ngủ hay nhập định Diệt tận?”. Đáp: “Ta 
khi ấy không ngủ cũng không nhập định mà đang tĩnh lặng ngồi 
thiển cho nên không nghe”. Người ấy nghe Ta nói như vậy cho là rất 
kỳ lạ, khen ngợi là chưa từng có, trong lòng tự nghĩ: “Do tọa thiển 
nên mới có năng lực như vậy”. Ta liền vì thế giảng nói Chánh pháp. 
Họ đã được nghe pháp rồi liền ở trong các pháp xa lìa cấu nhiễm, 
đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Phất-ca-sa nghe Phật dạy như vậy, sanh tâm cho là ít có, thưa 
với Phật: 

-Khi tôi thấy thầy tôi ngồi thiển, năm mươi cỗ xe đi qua mà 
không nghe biết, cho đó là việc kỳ lạ. Nay nghe Như Lai kể lại hai 
trường hợp ấy thật gấp trăm ngàn vạn lần, không thể so sánh. Diệu 
lực thiển định của Như Lai thật không thể nghĩ bàn. 

Rồi Phất-ca-sa bèn theo Phật thọ ba quy y. Như Lai lại vì ông 
giảng nói các pháp thâm diệu. Ông ấy nghe pháp, tâm ý được khai 
ngộ, xa lìa phiền não cấu nhiễm được Pháp nhãn thanh tịnh. Ông 
liền nói với người hầu: 

-Ông hãy lấy đem đến cho ta hai xấp vải kiếp-bối mầu hoàng 
kim. Ta muốn dâng lên Phật. 

Người hầu vâng lời liền lấy vải quý đem đến. Phất-ca-sa tay 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 33 





cầm xấp vải cung kính quỳ thẳng trước Phật, thưa: 

Con nay đem xấp vải này dâng lên Đức Thế Tôn, cúi mong 
Thế Tôn thương xót mà thọ nhận. 

Đức Thế Tôn nói với Phất-ca-sa: 

-Ta nay vì ông nhận lấy một xấp vải. Xấp còn lại có thể đem 
cúng dường cho Tôn giả A-nan. Vì sao vậy? Vì Tôn giả A-nan ngày 
đêm gần gũi hầu hạ bên Ta, vả lại hôm nay đã hết lòng chăm sóc 
thân bệnh cho Ta. Nếu có thí chủ bố thí người bệnh và người chăm 
sóc bệnh, thì đấy gọi là bố thí lớn lao, đây đủ nhất. 

Phất-ca-sa nghe Phật dạy như vậy thì rất hoan hỷ, liền lấy một 
xấp vải đặt nơi chân Phật, lại đem một xấp đến chỗ Tôn giả A-nan 
quỳ thẳng thưa: 

—Nay con đem xấp vải này cúng dường Tôn giả, mong được thọ 
nhận. 

Tôn giả A-nan đáp: 

Lành thay, lành thay! Nay ông đã tin theo lời dạy của Bậc 
Thầy nơi của trời người, khiến ông trong suốt cuộc đời mình luôn 
được an lạc, ta nay vì ông mà nhận lấy. 

Phất-ca-sa trở về chỗ Phật. Như Lai lại vì ông giảng nói các 
pháp. Ông nghe pháp rồi liên đạt được quả A-na-hàm. Khi ấy Phất- 
ca-sa lại bạch Phật: 

—Con nay muốn nương pháp Phật xin được xuất gia. 

Phật liền gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo”. Tức thì râu tóc tự rụng, áo 
ca-sa mặc vào thân liễn thành Sa-môn, đắc quả A-la-hán. 

Bấy giờ Đức Như Lai từ trên mặt của người phóng ra các loại 
ánh sáng màu xanh, vàng, đỏ, trắng, óng ánh như pha lê. Tôn giả A- 
nan liền đảnh lễ nơi chân Phật, quỳ thẳng chắp tay, thưa: 

-Không rõ Đức Thế Tôn do nhân duyên gì mà hiện tướng lành 
này? 

Phật liền đáp: 

-A-nan nên biết, Ta có hai nhân duyên mà phóng hào quang 
lớn: 

Một là khi ở bên gốc cây Bồ-để sắp thành đạo, liền phóng hào 
quang. 

Hai là khi sắp vào Niết-bàn cũng phóng ra hào quang lớn. 


34 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Này A-nan, Tôn giả biết chăng, Ta thành tựu đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác vào khoảng cuối đêm và khi nhập Niết-bàn 
cũng vào thời gian ấy. Tôn giả nay nên biết, ngay trong hôm nay, sau 
nửa đêm, tại thành Cưu-thi-na, vùng đất sinh hoạt của các lực sĩ bên 
dòng sông Hy-liên, giữa hai cây Sa-la, Ta sẽ nhập Niết-bàn. 

Đức Phật vừa nói xong, các chúng Tỳ-kheo, kể cả chư Thiên 
trên không đều buồn thương than khóc không thể tự kểm chế. Khi ấy 
Đức Thế Tôn cùng các thây Tỳ-kheo đến sông Ca-quật-tha. Ở đấy 
sau khi tắm gội xong, Ngài cùng các thầy Tỳ-kheo ngồi nghỉ bên bờ 
sông. 

Lúc ấy ông Thuần-đà trong lòng tự trách: “Đức Thế Tôn do thọ 
dụng bữa cơm cúng dường của ta, bị đau bụng nên sắp vào Niết- 
bàn”. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Thuần-đà, nên bảo Tôn giả 
A-nan: 

-Tôn giả nay nên biết, tất cả chúng sanh chớ tự trách: “Như 
Lai vì thọ dụng bữa cơm của mình đã khiến cho thân Ngài bị bệnh 
mà vào Niết-bàn. Vì sao vậy? Đức Như Lai xuất hiện ở đời có hai 
hạng người đạt được phước tối thượng: 

Một là khi Như Lai sắp thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác mà được đến để cung kính bố thí. 

Hai là khi Đức Như Lai sắp vào Niết-bàn mà được cúng dường 
bữa ăn sau cùng. 

Hai người làm công việc cúng dường này phước đức bằng nhau 
không khác, phước báo nhận được không thể tính kể. Hai lần cúng 
dường ấy rất khó gặp được, như hoa Ưu-đàm-bát lâu lâu mới có. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Thuần-đà: 

—Nay trong tâm của ông chính đang có ý niệm ấy. Ông không 
nên tự sanh tâm hối trách như thế. Đã có được phước đức quý báu vô 
thượng khó gặp thì nên tự sanh tâm vui mừng, vinh hạnh. Trong trăm 
ngàn vạn kiếp, danh hiệu của Phật rất khó được nghe. Tuy được 
nghe danh, gặp Phật lại càng khó. Tuy được gặp Phật, cúng dường 
Phật lại khó hơn. Tuy được cúng dường Phật mà được cúng dường 
trong hai trường hợp khi sắp Thành đạo và sắp vào Niết-bàn lại càng 
khó hơn nữa. Ông nay đã được phước báo, không bao lâu sẽ đạt được 
trí tuệ biện tài, sức khỏe, dung mạo, thọ mạng. 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 35 





Thuân-đà nghe Đức Phật dạy như thế, tâm sanh hoan hỷ vô 
cùng, bèn bạch Phật: 

—Sung sướng thay! Bạch Đức Thế Tôn, con nay đã được lợi lạc 
lớn lao như vậy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Kê bố thí được phước 
Người tâm từ không oán 
Làm lành hay trừ ác 

Lìa dục không phiền não 
Khéo hành được hạnh ấy 
Không lâu vào Niết-bàn. 

Đức Thế Tôn nói kệ xong, liền bảo Thuân-đà: 

-Ông nay nên đem việc đạt được phước báo do sự cúng dường 
Phật lần sau cùng này, vì mọi người mà rộng nói, khiến người nghe 
luôn đạt được an lạc trong suốt cuộc đời mình. 

Rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

Ta nay muốn đến thành Cưu-thi-na, vùng đất sinh hoạt của 
các lực sĩ, bên dòng sông Hy-liên, giữa hai cây Sa-la. 

Tôn giả A-nan thưa: 

—Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các thầy Tỳ-kheo trước sau vây 
quanh, cùng nhau lên đường, vượt qua sông Hy-liên, đến trụ bên ngoài 
rừng Sa-la thuộc thành Cưu-thi-na, vùng đất phát sinh các lực sĩ. 

Đức Phật nói với Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả hãy đi vào rừng Sa-la, thấy có hai cây đứng riêng một 
nơi thì quét dọn dưới đất cho thật sạch sẽ, xếp chỗ treo giường dây, 
đầu hướng về phía Bắc. Ta nay thân thể rất mồi mệt. 

Tôn giả A-nan và các thầy Tỳ-kheo nghe Phật dạy như thế thì 
càng thêm buôn thương. Tôn giả A-nan rơi lệ vâng theo lời dạy đi 
đến chỗ có hai cây Sa-la đứng riêng một nơi, quét dọn, sắp đặt, treo 
giường dây thảy đều đúng như pháp, rồi trở về bạch Phật: 

—Thưa, con đã quét dọn, xếp đặt, thảy đều hoàn tất. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng các thầy Tỳ-kheo đi vào rừng, đến 
nơi hai gốc cây Sa-la. Ngài lên giường, nghiêng hông bên phải, xếp 


36 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chân lên nhau mà nằm, như sư tử ngủ, chánh niệm tỉnh giác. Khi ấy 
hai cây Sa-la bỗng nhiên trổ hoa, rơi trên thân Như Lai. Đức Thế 
Tôn liền hỏi Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả có thấy cây Sa-la này chẳng phải thời mà trổ hoa để 
cúng dường Ta chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

—Dạ thưa, có thấy. 

Bấy giờ tám bộ chúng trời, rồng, quỷ thần, ở trong hư không 
tuôn rải các loại hoa vi diệu tươi đẹp như: hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha 
mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha mạn-thù-sa lần lượt rơi trên 
thân Đức Phật. Chư vị ấy lại còn tung rải các thứ hương thơm như 
ngưu đầu, chiên đàn; cùng tấu khúc nhạc trời, ca bài chúc tụng, tán 
thán. Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Tôn giả có thấy trên hư không, hàng chư Thiên cùng tám bộ 
chúng cúng dường Ta chăng? 

A-nan bạch: 

—Dạ thưa có thấy. 

Đức Thế Tôn lại nói: 

Người muốn cúng dường Ta để báo đáp ân đức, quyết không 
phẩi chỉ dùng hương hoa, hòa nhạc như thế này, mà là phải giữ giới 
cho thanh tịnh, đọc tụng kinh điển, suy nghĩ về nghĩa lý của các pháp 
sâu xa vi diệu. Như thế mới đúng gọi là cúng dường Ta. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo tên Ưu-ba-ma-na, lúc Như Lai chưa 
chọn Tôn giả A-nan làm thị giả, thì vị này thường làm công việc hầu 
hạ, chăm sóc Như Lai. Khi Ưu-ba-ma-na thấy Đức Như Lai nằm 
xuống giữa hai cây Sa-la thì rất buồn khổ, nên đứng ngay trước chỗ 
Phật. Đức Thế Tôn bảo: 

- Thầy không nên đứng ở trước chỗ Ta. 

Ưu-ba-ma-na liền đứng qua một bên. Tôn giả A-nan thấy thế 
liền sanh nghi hoặc, suy nghĩ: “Ta làm thị giả Đức Phật đến nay trải 
qua đã nhiều năm, chưa từng thấy Ngài dạy lời như thế. Hôm nay vì 
lý do gì mà không cho đứng ở trước? Đức Như Lai không còn bao lâu 
sẽ vào Niết-bàn, mà lại không cho đệ tử đứng trước buồn khóc!”. 
Tôn giả A-nan liền đảnh lễ nơi chân Phật, rồi quỳ thẳng, chắp tay 
bạch Phật: 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 37 





-Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa hầu hạ Phật thường đứng trước 
Đức Thế Tôn, chưa từng nghe dạy con phải bước lui. Nay vì sao Ngài 
dạy Ưu-ba-ma-na phải tránh ra không được đứng ở trước? 

Phật dạy: 

Này Tôn giả A-nan, tám bộ chúng như trời, rồng, thần... nghe 
Ta đang ở nơi giữa hai cây Sa-la, nằm nghiêng hông bên phải, đều 
cùng nhau đến để được thấy và chiêm ngưỡng Ta. Từ trong hư không 
cho đến khắp trên mặt đất, bốn phía đều có mặt kín cả, choán đến ba 
mươi hai du-xà-na. Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na ấy nếu đứng trước Ta, thì 
tám chúng trời, rồng, thần... sẽ sanh tâm không hoan hỷ, đều nghĩ 
rằng: “Nay Đức Như Lai đang ở nơi hai cây Sa-la, không bao lâu nữa 
sẽ vào Niết-bàn, đây là lúc chúng ta được nhìn thấy và chiêm 
ngưỡng lần sau cùng vậy mà vị Tỳ-kheo này đã đứng choán chỗ 
trước Phật”. Do đó mà Ta phải bảo Ưu-ba-ma-na tránh qua một bên. 

A-nan, Tôn giả biết chăng, hiện tại đây trong tám bộ chúng ấy, 
hoặc có người buồn khóc không thể tự kiểm chế, hoặc có vị thì sầu 
não, mê loạn, buồn thương hết mực, hoặc có người dùng tay tự vò 
đầu, bứt tóc, hoặc có vị vứt bổ hết các đồ trang sức nơi thân, thẩy 
đều đồng thanh nói lớn: “Đức Như Lai nay vào Niết-bàn, sao mà vội 
thế! Như Lai xuất hiện ở đời khó mà gặp gỡ, như hoa Ưu-đàm-bát 
lâu lâu mới có, vậy mà nay lại sắp vào Niết-bàn. Than ôi, khổ thay! 
Con mắt của thế gian sắp mất. Từ nay ai là người để cho chúng ta 
hướng về và được dẫn dắt”. Các vị trời đã được lìa dục đều than: 
“Hỡi ôi! Thế gian thật là vô thường, chỉ không có thọ sanh thì mới 
không bị trở về hoại diệt!”. Lại nữa, nhóm chư Thiên kia cùng nhau 
nói: “Đức Thế Tôn ngày trước nơi thành Tỳ-da-ly, hay tại thành 
Vương xá, hoặc tại nước Xá-vệ và các nơi chốn khác an cư xong, các 
chúng Tỳ-kheo từ bốn phương cùng trở về thăm hỏi Đức Thế Tôn. 
Chúng ta nhân đấy, được ở bên đường trông thấy các Tỳ-kheo lễ bái 
cúng dường, đã lắng nghe lãnh hội kinh pháp, đạt được phước lợi lâu 
dài. Đức Thế Tôn nay sắp vào Niết-bàn, các chúng Tỳ-kheo Tăng an 
cư xong, không còn trở về thăm hỏi, vấn an Đức Thế Tôn như trước. 
Đi qua các chốn cũ, chúng ta cũng không còn ở bên đường trông thấy 
các Tỳ-kheo lễ bái, cúng dường Phật, được nghe giảng và lãnh hội 
kinh pháp. Từ nay vĩnh viễn mất đi phước lợi như thế”. 


38 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bấy giờ Đức Như Lai bảo Tôn giả A-nan: 

Nếu các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, sau khi Ta 
diệt độ, có thể phát tâm đi đến bốn chỗ liên quan tới Ta thì sẽ đạt 
được công đức không thể tính kể, đời sau thọ sanh thường được làm 
thân trời, người, được phước báo an lạc không cùng tận. Bốn nơi ấy là 
gì? 

Vườn Lâm-tỳ-ni, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ, nơi Đản sanh của 
Như Lai khi là Bồ-tát. 

Cội Bồ-đề nơi Ta ngồi xưa kia để thành tựu đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, ở nước Ma-kiệt-đà. 

Vườn Lộc dã, trụ xứ của tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại, nơi 
Ta chuyển pháp luân. 

Hai cội cây trong rừng Sa-la, bên dòng sông Hy-liên, vùng đất 
phát sinh các lực sĩ, thuộc nước Cưu-thi-na, nơi Ta vào Niết-bàn. 

Đó là bốn chỗ. Nếu các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di và tất cả mọi người, kể cả đổ chúng của ngoại đạo, phát tâm 
muốn đến bốn chỗ ấy để lễ bái thì sẽ đạt được công đức như trên đã 
nói. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan nghe Phật dạy như thế liền bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ truyền lại rộng khắp cho đệ 
tử bốn chúng biết rõ về nơi chốn ấy, nếu đến lễ bái thì sẽ đạt được 
công đức như vậy. 

Tôn giả A-nan lại bạch Phật: 

Nếu có các hàng Ưu-bà-di phát thiện tâm, khéo giữ giới hạnh, 
ưa thích nghe kinh pháp, muốn thấy các Tỳ-kheo thì chúng con từ 
nay sẽ nên xử trí thế nào? 

Phật dạy: 

Các vị từ nay chớ nên cùng họ gặp gỡ. 

A-nan thưa: 

-Khỏi cần gặp gỡ họ, nhưng nếu phải gặp thì nên như thế nào? 

Phật dạy: 

—Chớ cùng họ nói chuyện. 

A-nan thưa: 

-Không cùng họ nói chuyện nhưng nếu họ thưa thỉnh muốn 
được nghe kinh pháp thì phải thế nào? 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 39 





Phật dạy: 

Nên vì họ giảng nói giáo pháp, song phải khéo thu giữ thân, 
miệng, ý. 

Tôn giả A-nan lại bạch Đức Thế Tôn: 

Chúng con từ nay xin y như vậy mà phụng hành. 

Rồi Tôn giả A-nan thưa hỏi: 

-Đức Thế Tôn sau khi vào Niết-bàn, phép cúng dường thân xá- 
lợi nên như thế nào? 

Phật dạy: 

—Tôn giả nay khỏi phải lo việc này, chỉ nên tự suy nghĩ về cách 
hộ trì giáo pháp sau khi Ta diệt độ, đem những điều được nghe từ 
trước, hoan hỷ vì người giảng nói. Vì sao? Vì chư Thiên sẽ đảm nhận 
lo việc cúng dường thân Ta. Lại còn có các Bà-la-môn, các vị vua, 
các Trưởng giả, Cư sĩ, những người này sẽ cùng đảm đương công 
việc cúng dường thân Ta. 

A-nan thưa: 

Tuy đã có các hàng trời, người phát tâm cúng dường, nhưng 
con không biết nên dựa theo pháp nào? 

Phật dạy: 

-A-nan, muốn cúng dường thân Ta thì theo như pháp cúng 
dường thân Chuyển luân thánh vương. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

—Cúng dường Chuyển luân thánh vương, pháp ấy như thế nào? 

Phật dạy: 

—A-nan, pháp cúng dường Chuyển luân thánh vương là: dùng 
bông mới sạch và lụa mịn cùng quấn quanh thân, quấn như vậy đủ cả 
ngàn lớp, đặt thi thể vào kim quan. Lại dùng quách bằng bạc bọc kim 
quan ở trong. Rồi quách bằng đồng bọc quách bằng bạc ấy. Đem 
quách bằng sắt bọc quách bằng đồng. Như vậy, sau mới rưới các thứ 
dầu thơm, đem các loại hoa hương rải vào trong quan. Sau đó tấu các 
loại nhạc, ca ngâm tán tụng rồi mới đậy nắp quan. Tiếp, tạo xe báu 
lớn, cao rộng, có mái che, có lan can, trang trí tôn nghiêm, rồi đặt kim 
quan lên xe. Lại ở trong thành, tạo chỗ trà tỳ, phải quét dọn bốn bể 
sạch sẽ, đem gỗ quý chiên đàn và các loại danh hương nhóm lại thành 
đống lớn, trên đó trải tấm lụa dày, dùng màn trướng báu lớn che ở 


40 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trên. Sau đó mới đưa xe chở kim quan đến chỗ trà tỳ, đốt hương, rải 
hoa, tấu nhạc cúng dường, đi nhiễu quanh đống hương liệu kia bảy 
vòng, rồi mới thỉnh kim quan đặt trên đống hương liệu, dùng dầu thơm 
rưới vào, pháp châm lửa phải bắt đầu từ dưới thấp. Trà tỳ xong, thì 
thâu lấy xá-lợi đặt trong bình vàng, ngay ở chỗ đó nên tạo dựng tháp, 
xây chùa, trang nghiêm, treo các thứ cờ phướn, lọng báu, đông đảo 
dân chúng đến lễ bái thì thường ngày đốt hương, rải hoa cúng dường. 

A-nan nên biết, pháp cúng dường bậc Chuyển luân thánh vương, 
sự việc là như vậy. Trà tỳ thân Ta cùng với vua không khác, nhưng tạo 
tháp thờ thì khác với nhà vua. Nên tạo tháp, dựng chùa trang nghiêm, 
treo chín cái lọng. Nếu có chúng sanh treo các thứ cờ phướn, lọng báu, 
đốt hương rải hoa, thắp đuốc, đèn, lễ bái, tán thán, nơi tháp thờ xá-lợi, 
thì những người ấy sẽ đạt được phước lợi lớn trong suốt cuộc đời mình. 
Về sau không lâu, cũng lại có người khác tạo dựng tháp lớn cúng 
dường thân kia. Tôn giả A-nan nên biết, tất cả chúng sanh đều không 
có tháp, chỉ có bốn người mới được lập tháp: 

Một là Đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn luôn thương xót chúng sanh, có 
thể làm ruộng phước tốt nhất cho thế gian, nên tạo dựng tháp thờ. 

Hai là bậc Bích-chi-phật, do suy nghĩ về các pháp mà tự giác 
ngộ cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian, nên tạo 
dựng tháp thờ. 

Ba là bậc A-la-hán, tùy chỗ nghe pháp mà suy nghĩ, dứt hết các 
lậu hoặc, cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian, 
nên tạo dựng tháp thờ. 

Bốn là hàng Chuyển luân thánh vương, nhiều kiếp đã vun trồng 
phước đức sâu dày, có oai đức lớn, là vua của bốn cõi thiên hạ, đầy 
đủ bẩy thứ báu, tự mình thực hành mười điều thiện, lại khuyến khích 
mọi người trong bốn cõi thiên hạ cũng thực hành mười điều thiện, 
nên tạo dựng tháp thờ. 

A-nan nên biết, nếu có chúng sanh đem các phẩm vật cúng 
dường nơi tháp ấy thì người ấy sẽ đạt được phước đức, theo thứ lớp 
sai biệt từ cao xuống thấp. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy như thế, tâm sanh sầu 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 41 





não, buồn thương khóc lóc, bước lui phía sau cách Phật không xa, 
than thầm: “Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, ở trong các pháp chưa đạt 
được nẻo thâm diệu mà Bậc Thầy của trời người sắp bỏ ta để vào 
Niết-bàn. Ta khi nào mới bước được vào đường giải thoát?”. Than 
như thế rồi đưa tay vin vào một cành cây, tay kia thì vò đầu, muôn 
phần xót xa, tuyệt vọng. 

Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

—Tôn giả A-nan hiện đang ở đâu? 

Các thầy Tỳ-kheo thưa: 

-Tôn giả A-nan đang ở cạnh gốc cây, phía sau Đức Như Lai, 
than khóc một mình. 

Phật lại bảo thầy Tỳ-kheo: 

-Thây có thể đến chỗ kia bảo Tôn giả A-nan: “Bậc Thầy của 
trời người nay muốn thấy Tôn giả ”. 

Thầy Tỳ-kheo vâng theo lời dạy của Như Lai đến nói với Tôn 
giả A-nan. Tôn giả nghe xong liễn trở về, đến ngay chỗ Phật, cung 
kính đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A-nan: 

Những ngày gần đây Ta đã nói với Tôn giả: “Tất cả các hành 
đều là vô thường, thương yêu gặp gỡ tất phải xa ha”, ông nay sao 
còn sanh tâm buồn thương quá thể như vậy? Lại nữa A-nan, ông từ 
trước đến nay làm thị giả cho Ta, gần gũi, đảm đang mọi việc, tới lui 
qua lại, sắp xếp khách viếng đều luôn đúng pháp, hợp cách. Lại thấy 
ông ba nghiệp thân, miệng, ý đều thanh tịnh, không có lỗi lầm, ông 
đạt được phước lợi thật là vô lượng. 

Đức Thế Tôn lại nói với các thầy Tỳ-kheo: 

-Tôn giả A-nan không nên quá buồn thương như vậy. Vì sao 
vậy? Vì không bao lâu nữa Tôn giả sẽ đạt đến chỗ giải thoát. Các 
thầy Tỳ-kheo nên biết, chư Phật thời quá khứ đều có thị giả như Tôn 
giả A-nan hiện nay, các Đức Phật thời vị lai cũng lại như vậy. Các 
thầy Tỳ-kheo nên biết, Tôn giả A-nan hiện tại là một thị giả có trí 
tuệ sâu xa, thông minh, lợi căn. Ta từ trước đến nay giảng nói vô số 
các pháp, Tôn giả A-nan đều ghi nhớ, giữ gìn không quên. 

Lại nữa, các thầy Tỳ-kheo, Tôn giả A-nan khéo biết sắp xếp 
thời gian các trường hợp tới lui đúng pháp. Nếu có khách muốn đến 
yết kiến Ta, Tôn giả A-nan đều suy tính trước một cách hợp lý để 


42 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cho họ được gặp Đức Thế Tôn: khi nào thì dành cho các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, khi nào thì dành cho các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, khi nào 
thì đến lượt các hàng Bà-la-môn, Sát-lợi, Trưởng giả, Cư sĩ, kể cả 
các chúng ngoại đạo. Như vậy những vị đến xin gặp Ta và nghe 
giảng pháp, thảy đều đạt được rất nhiều công đức phước lợi. Vì sao 
vậy? Vì tất cả đều do Tôn giả A-nan thông báo và dẫn dắt đến gặp 
Ta đúng lúc, khiến cho họ căn lành được thành tựu trọn vẹn. 

Lại nữa, các thây Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có bốn 
pháp hy hữu đặc biệt: 

Nếu các hàng Bà-la-môn đi đến chỗ ở của Chuyển luân thánh 
vương, đến nơi thấy dung mạo của vua đoan nghiêm, oai đức lộ rõ, 
thì sanh tâm hoan hỷ. Lại được nghe vua nói, âm thanh ngôn từ trong 
suốt thì cũng sanh hoan hỷ, cho đến thấy vua im lặng không nói thì 
trong lòng cũng phấn khởi. Rồi khi từ giã nhà vua trở về chỗ cũ của 
mình ai cũng lưu luyến mến mộ, bước từng bước mà buồn thương bứt 
rứt như người đói khát không được no đủ. 

Các vị Sát-lợi. 

Các vị Tỳ-xá. 

Các vị Thúủ-đà-la cũng lại như vậy. 

Đó là bốn việc đặc biệt ít có của Chuyển luân thánh vương. 
Nên biết, Tôn giả A-nan cũng có bốn việc đặc biệt như vậy: 

Các thầy Tỳ-kheo từ phương xa trở về, nhằm vấn an thăm hỏi 
Ta, thứ đến gặp Tôn giả A-nan đều sanh tâm hoan hỷ, nghe Tôn giả 
nói pháp và gặp lúc lặng thinh, cũng đều vui thích, từ biệt mà đi, đều 
lưu luyến mến mộ không dứt. 

Các vị Tỳ-kheo-nmI. 

Các hàng Ưu-bà-tắc. 

Các hàng Ưu-bà-di cũng lại như vậy. 

Các vị nên biết, A-nan có bốn việc đặc biệt như thế. Đức Thế 
Tôn lại bảo A-nan: 

—Nay Tôn giả không nên tự sanh khổ não than thở: “Bậc Thầy 
của trời, người sắp vào Niết-bàn, Ta nay không còn cơ hội để mong 
đạt được giải thoát”. Vì sao? Phàm những gì Ta đã thuyết giảng tức tất 
cả kho tàng giáo pháp, sau khi Ta diệt độ, phải nên suy nghĩ phụng trì, 
tinh tấn tu tập, không bao lâu tự mình sẽ đạt được giải thoát. 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 43 





Lúc ấy Tôn giả A-nan được Đức Như Lai dùng Phạm âm an ủi, 
nên mọi ưu phiền sầu khổ đã giảm bớt. Tôn giả liền bạch Phật: 

—Con nay trong lòng có chút tỉnh ngộ, muốn được thưa thỉnh, 
kính xin Thế Tôn thương xót. 

Đức Phật đáp: 

-Tôn giả muốn thưa điều gì cứ nói. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Thành Cưu-thi-na này so với các nước lớn rất là xa cách nhỏ 
hẹp, dân chúng cũng không đông đúc, phồổn thịnh. Kính mong Đức 
Thế Tôn đi đến các nước lớn khác như thành Vương xá, thành Tỳ- 
da-ly, thành (nước) Xá-vệ, thành Ba-la-nai, thành A-du-xà, thành 
Chiêm-ba, thành Câu-diệm-di, thành Đức-xoa-thi-la. Các thành như 
thế dân chúng đông đảo, sung túc, đất nước lại thịnh vượng, an lạc, 
người nhiều tín tâm, trí tuệ, thông minh. Kính mong Đức Thế Tôn đi 
đến các thành ấy để vào Niết-bàn, nhân dân trong những thành đó 
sẽ đạt được lợi ích lớn. 

Đức Thế Tôn đáp: 

Tôn giả nay không nên thưa thỉnh Ta mà nói: “Thành Cưu-thi- 
na này là xa xôi nhỏ hẹp!”. Tôn giả nên lắng nghe, Ta nay sẽ vì ông 
mà nói rõ. Này A-nan, về thời quá khứ xa xưa, thành Cưu-thi-na này 
có vị Chuyển luân thánh vương tên là Đại Thiện Kiến, đầy đủ bẩy 
món báu. Vua có ngàn người con, có năng lực hàng phục giặc oán, 
đều dùng chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Lúc bấy giờ thành ấy 
có tên là Cưu-thi-bà-đế. Từ cửa Đông đến cửa Tây cách nhau mười 
hai du-xà-na. Cửa Nam, cửa Bắc cách nhau tám du-xà-na. Bốn mặt 
đều có bảy lớp thành bao quanh: lớp thứ nhất ở trong thành hoàn 
toàn dùng bằng vàng, lớp thứ hai xây dựng bằng bạc, lớp thứ ba tạo 
dựng bằng lưu ly, lớp thứ tư bằng pha lê, lớp thứ năm bằng xa cừ, lớp 
thứ sáu bằng mã não, lớp thứ bẩy do các thứ báu hợp lại tạo nên. 

Trong thành, lầu gác có đến bảy tầng, cửa số lan can đều dùng 
bẩy báu để chạm trổ, trang trí. Trên cao giăng lưới treo các linh báu, 
khoảng cách nhau với mặt đường xa một lằn tên. Thành có bốn cửa 
lớn, muốn vào thành phải qua chín lớp cửa đều trang hoàng uy 
nghiêm, sáng đẹp, vui mắt. Bên ngoài bẩy lớp thành đều có ao nước, 
nước ấy trong sạch có đủ tám thứ công đức, đều dùng bẩy báu để 


44 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





làm bậc thểm. Có các loài chim như: loan, phượng, khổng tước, le le, 
vịt nước, uyên ương bay lượn lên xuống, nhảy múa ca hót. Nơi ao 
nước lại có các thứ hoa như Cưu-mâu-đâu, Uất-ba-la, Phân-đà-lợi, 
hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng màu sắc xen kẽ. Trên bờ thì có bẩy 
hàng cây báu, mỗi hàng cây đều được tạo thành do các loại báu khác 
nhau. Gió nhẹ thổi qua cành cây, lá kêu xào xạc, âm thanh như nhạc 
trời. Dân chúng trong thành đều no đủ, an ổn giàu VuI, cuộc sống rất 
là sung túc, năm dục không thiếu cũng như nơi cõi trời Đao-lợi. Trên 
đường đi treo nhiều hạt ngọc minh châu, dân chúng qua lại không kể 
đêm ngày. 

Thành ấy luôn có mười loại âm thanh: tiếng voi, tiếng ngựa, 
tiếng xe cộ, tiếng trống, tiếng loa, tiếng của các loại đàn cầm, đàn 
sắt, tiếng khua chuông, đánh khánh thiết lập đại hội, tiếng ca ngợi 
những người trì giới, thứ mười là tiếng cùng nhau bàn luận giảng nói 
Phật pháp. 

Vua Đại Thiện Kiến có các uy đức, thân tướng đoan nghiêm 
bậc nhất, mọi người trông thấy đều kính mến lại được sống lâu, an 
lạc, thân không tật bệnh. Vua là người nhân từ, thương nhớ tất cả 
chúng sanh, như người cha yêu mến các con. Tất cả dân chúng luôn 
tôn kính đức vua cũng như đối với người cha lành. 

Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến những lúc muốn ra khu vườn 
rừng ngắm cảnh vui chơi, thì cho chỉnh đốn bốn thứ binh chủng, số 
lượng đến tám vạn bốn ngàn quân. Lại nữa, trong cung, phu nhân và 
tám vạn bốn ngàn thể nữ cũng được lên xe theo vua cùng đi. Khi ấy 
vua ra lệnh cho các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ trong nước 
đều theo đức vua cùng đi dạo chơi. Sửa soạn sắp đặt xa giá xong 
xuôi, khi ấy vị quan chủ binh vào tâu vua: “Bốn binh chủng đã sẵn 
sàng, mong đức vua biết thời”. Bấy giờ nhà vua ngự trên xe voi 
trắng, cùng các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, các đại thần, quyến 
thuộc và bốn binh chủng trước sau vây quanh, đi đến khu vườn rừng, 
voi đi rất nhanh tợ như gió lướt. Bấy giờ, các vị đại thần, Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ cùng can gián vua: 

—Đại vương ở lâu trong thâm cung, dân chúng bên ngoài ít có 
nhân duyên thấy vua. Nay ngài đến khu vườn rừng du ngoạn, tất cả 
dân chúng đang đứng chật hai bên đường, đều mong muốn được 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 45 





chiêm ngưỡng đại vương. Do việc ấy, mong ngài ra lệnh cho người 
dẫn đường không cần đi nhanh. 

Vua nghe lời liền bảo người hầu nên cho xe đi từ từ, dân chúng 
hai bên đường mặc sức chiêm ngưỡng đức vua, như con thấy cha. Khi 
ấy vua trông thấy các nơi ngã tư đường đều bằng phẳng, bẩy hàng 
cây báu la liệt rợp bóng im mát mà thiếu ao nước, vua liễn ra lệnh 
cho một vị quan, bên lễ đường tạo các ao bẩy báu, khoảng rộng cách 
nhau đến cả trăm cung, trồng thêm các loại hoa nổi tiếng. Cũng ra 
lệnh trong mỗi ao đều cho người trông coi giữ gìn. Nếu người đến 
tắm thì có nước hoa thơm, đồ ăn uống, tùy ý sử dụng, cung cấp như 
vậy không kể ngày đêm. Lại ra lệnh cho các cận thần: từ nay về sau 
dân chúng nơi phương xa có đến câu xin, tùy theo sự cần dùng mà 
cung cấp cho họ. 

Sau khi đến khu vườn rừng, vua cùng các hàng Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ, đại thần xem cảnh, vui chơi thích thú, cho đến trời 
chiều; ngọc minh châu chiếu sáng như ban ngày, không còn thấy bóng 
mặt trời mới biết là ban đêm. Khi ấy vua cùng các Bà-la-môn, Trưởng 
giả, Cư sĩ, các quan và dân vui chơi xong thì cùng trở về cung. 

Một ngày khác, các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ cùng các đại 
thần đem các thứ châu báu giá trị nổi tiếng dâng lên vua. Đức vua nói: 

-Những ngày gần đây ta đi dạo chơi nơi khu vườn rừng, đã bảo 
các vị đại thần từ đây trở đi có người đến cầu xin thì theo đấy mà 
cấp cho họ. Ta làm việc bố thí đến như vậy, các khanh sao còn đem 
vật báu hiến cho ta? 

Nhà vua tự nghĩ: “Những người sở dĩ đem vật báu đến dâng 
cho ta đều là do tài sản của những người giàu sang trong nước. Tài 
sản ấy đều do người nghèo đem đến”. Vua liền dạy quan giữ kho 
đem các thứ châu báu và đồ cần dùng để tại ngã tư đường, đánh 
trống, khua chuông kêu gọi người ở xa trong bốn phương biết: “Nay 
vua Đại Thiện Kiến mở kho báu để bố thí. Nếu ai cần dùng, tùy ý 
đến lấy”. Vua thường như vậy, rộng thực hành việc bố thí đem lại lợi 
ích cho chúng sanh không kể ngày đêm. 

Bấy giờ các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ trong nước, 
cùng các vị đại thần tâu với nhà vua: 

Thưa đại vương, cung điện của đại vương đang ở thật quá chật 


46 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hẹp. Chúng thần mỗi khi đến thăm hỏi đức vua, đám tùy tùng không 
có chỗ dung nạp. Kính xin đại vương mở rộng cung điện cho thật rộng 
lớn. 

Vua nghe tâu, lặng yên chấp nhận, tự suy nghĩ: “Ta nay nên 
mở rộng cung điện thành trì”. Khi ấy trời Đế-thích biết tâm niệm của 
vua, liền gọi một vị Thiên tử tên là Tỳ-thủ-kiến-ma rất tài giỏi, làm 
được mọi việc, đến dạy: 

—Nay dưới cõi Diêm-phù-để, vua Chuyển luân thánh vương tên 
là Đại Thiện Kiến, muốn mở rộng cung điện, thành trì, ông có thể 
xuống làm người thợ giỏi, khiến nơi ấy trở thành chốn trang nghiêm 
đẹp đẽ, chạm trổ, trang hoàng cũng như cung điện của ta không 
khác. 

Vị trời kia vâng lệnh, chỉ trong khoảng thời gian như một tráng 
sĩ co duỗi cánh tay, đã đến cõi Diêm-phù-để, đứng ngay trước nhà 
vua, vua thấy thân tướng của vị thần ấy phong độ đoan nghiêm khác 
thường, biết chắc là hàng phi phàm nên hỏi: 

Ngài là vị thần ở đâu bỗng nhiên xuất hiện? 

Vị trời ấy đáp: 

-Đại vương nên biết, tôi là đại thần của trời Đế-thích tên là 
Tỳ -thủ-kiến-ma, rất quen với nghề xây dựng. Đại vương có ý nghĩ 
muốn mở rộng cung điện nên trời Đế-thích sai tôi xuống đây đảm 
nhận công việc trông coi trợ giúp vua. 

Vua nghe lời ấy, tâm vô cùng hoan hỷ. Khi ấy vị Thiên tử bắt 
đầu cho thực hiện việc mở rộng cung điện, thành trì. Thành gồm bốn 
cửa, khoảng rộng cách nhau hai mươi bốn du-xà-na; vì vua tạo cung 
điện cao, thấp, rộng, hẹp mỗi bên đều tám du-xà-na, dùng bẩy báu 
để trang trí, tô điểm đẹp đế như cung trời Đế-thích. Trong cung điện 
có tám vạn bốn ngàn phòng riêng để ở, đều có đây đủ các loại 
giường màn, đồ nằm bằng bẩy báu. Lại vì vua mà kiến tạo điện 
thuyết pháp cao, thấp, ngang, rộng đều bằng tám du-xà-na, cũng 
dùng bảy báu để trang hoàng đẹp đẽ, uy nghiêm không khác. Trước 
cung điện ấy, bốn mặt đều có bảy hàng cây báu cùng trồng các loại 
hoa nổi tiếng rất ngay ngắn để tạo bóng mát. Lại xây ao báu, nước 
trong ao thanh khiết, đủ tám thứ công đức. Phần chính giữa cung 
điện đặt tòa sư tử, bằng bẩy báu trang nghiêm, vô cùng cao rộng, 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 41 





dùng màn báu che phủ ở trên, giăng treo bẩy báu cùng khắp. Lại vì 
những người từ bốn phương xa đến nghe pháp, tạo ra bốn loại tòa 
ngồi bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, số lượng đến tám vạn bốn ngàn 
cái. 

VỊ trời Tỳ-thủ-kiến-ma đã vì nhà vua mà tạo lập cung điện, 
thành trì tất cả đều hoàn tất, bèn từ biệt nhà vua, bỗng nhiên biến 
khỏi nơi đó trở về cung trời. Bấy giờ vua Đại Thiện Kiến thấy cung 
điện thành trì xây dựng, trang hoàng đã xong, liền ra lệnh cho quan 
hầu cận đánh trống rao gọi khắp trong nước được biết: Vua Đại 
Thiện Kiến sau bẩy ngày sẽ vì mọi người giảng nói chánh pháp, nếu 
ai muốn nghe đều có thể đến cung điện để nghe. 

Khi ấy các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, các đại thần và 
dân chúng nghe lệnh này rồi đều lần lượt quy tụ về tại giảng đường. 
Lúc đó vua đi tới điện thuyết pháp, bước lên tòa sư tử. Tất cả những 
người đến nghe pháp cũng đã ngồi yên trên bốn loại tòa báu. Đức 
vua trước tiên vì mọi người nói pháp mười điều thiện, sau đó lại chỉ 
bày các pháp môn khác, trải qua đến một vạn hai ngàn năm. Chúng 
sanh nước ấy nếu đã từng nghe vua nói pháp, đến khi mạng chung 
đều được sanh lên cõi trời, không còn bị đọa vào ba đường ác. 

Này Tôn giả A-nan, vị vua ấy luôn đem lại lợi ích cho tất cả 
chúng sanh như thế. Này A-nan, lúc bấy giờ vua Đại Thiện Kiến đang 
ở trong tĩnh thất, tâm tự suy nghĩ: “Ta ở trong đời quá khứ đã tạo 
nghiệp gì, tu tập căn lành gì mà được sanh làm người tôn quý trong 
đời, có oai đức lớn, dung mạo, sức lực, thọ mạng không ai bằng? 
Chính là do trong đời quá khứ đã từng rộng tu các phép bố thí, nhẫn 
nhục, từ bi nên nay mới đạt được phước báo như thế. Vậy ta nay phải 
dốc tu hành tinh tấn hơn nữa”. Nhà vua tiếp tục tư duy, trong khoảng 
thời gian không lâu liền đạt được Sơ thiền, cho đến Tứ thiển, và còn tu 
tập Bốn tâm vô lượng. 

Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến lại còn chỉ dạy cho phu nhân 
và các thể nữ trong cung đều tu Tứ thiển. 


n 


48 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 
QUYỂN II 


Bấy giờ, ở núi Tuyết có tám vạn bốn ngàn con voi trắng, ngày 
ngày đi đến sắp hàng trước điện nhà vua. Khi ấy vua nghĩ: “Các con 
voi trắng này thường đến đây tất phải đi qua các đường giẫm đạp 
muôn vật”. Liền lệnh cho quan chủ binh: 

-Từ nay về sau không cần cho đám voi đông đảo ấy đến đây 
hàng ngày! Trải qua một ngàn năm có thể đến một lần, nhưng chỉ 
cần số lượng bốn vạn hai ngàn con là đủ, không cần phải đến tám 
vạn bốn ngàn con như thế! 

Ngọc nữ báu của vua tên là Thiện Hiển cùng với các phu nhân 
khác và tám vạn bốn ngàn thể nữ ở trong tĩnh thất, ngôi thiển tư duy, 
trải qua bốn vạn năm, cùng nói với nhau: “Chúng ta ngồi thiển tư 
duy tại đây đã bốn vạn năm không thấy đại vương. Nay nên đến lễ 
bái thăm hỏi”. Nói như thế rồi liền cùng nhau đi đến chỗ vua. Các 
cung nữ vào tâu vua: 

-Thiện Hiển cùng tám vạn bốn ngàn thể nữ đến để thăm hỏi 
vấn an đức vua. 

Vua nghe xong liền đi đến điện Thuyết pháp, lên ngồi trên 
tòa sư tử. Trong chốc lát Thiện Hiển và các thể nữ có mặt đông đủ. 
Vua liền gọi tới trước. Khi ấy Thiện Hiền cùng đám thể nữ lần lượt 
bước đến trước chỗ vua ngôi, đầu mặt lễ nơi chân, thứ lớp mà ngồi, 
rồi thưa: 

-Chúng tôi cùng ở trong tĩnh thất, tọa thiển tư duy trải qua bốn 
vạn năm, đã lâu không gặp đại vương nên nay xin đến thăm hỏi, có 
điều muốn tâu bày, xin đại vương chấp nhận. 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 49 





Vua đáp: 

—Lành thay! Tùy ý. 

Thiện Hiền liền thưa: 

-Cõi Diêm-phù-để này phía Tây là xứ Cù-da-ni, phía Bắc là 
xứ Uất-đơn-việt, phía Đông là xứ Phất-bà-đề, dân chúng bốn phương 
rất đông đúc, giàu vui, an ổn, thực hành mười điều thiện đều nhờ 
vào sức cảm hóa từ uy đức của đại vương. Nơi cõi Diêm-phù-đề này, 
những thành như Cưu-ma-bà-đế, số lượng có đến tám vạn bốn ngàn. 
Những thành ấy, từ vua đến dân chúng và các hàng Bà-la-môn đều 
về đây, muốn yết kiến đại vương, nhưng đại vương tọa thiển trải qua 
nhiều năm, những người đến vương triều muốn được gặp vua đều 
không thấy, ví như các con hiếu không được thấy mặt cha lành. Lại 
nữa, dân chúng trong bốn thiên hạ từ lâu đã không được thấy đại 
vương du hành khắp chốn. Xin đại vương khéo dùng thời gian thích 
hợp để vỗ về, dẫn dắt muôn dân. Chúng tôi là phận nữ yếu đuối, 
thật chẳng có ích đối với đất nước, nên mới thích hợp với việc ngồi 
thiển lâu dài. Đại vương là bậc cao quý, thống lãnh cai quản cả trong 
ngoài, tất cả dân chúng đều ngưỡng mộ, tôn kính, đâu như việc làm 
của hàng nữ nhân chúng tôi. Nào voi trắng, xe, ngựa mỗi thứ đều có 
đủ số lượng là tám vạn bốn ngàn, đại vương nên dùng đến để du 
hành, thưởng ngoạn. Đại vương ngày xưa thường vì mọi người giảng 
nói chánh pháp, chỉ dạ y tu tập mười điều lành. Nhưng trong thời gian 
ngài ngồi thiển việc này đã bỏ phế. 

Khi ấy Thiện Hiền dùng các việc như vậy để tâu bày, can gián 
đức vua. Vua Đại Thiện Kiến nghe xong những lời ấy, liền đáp: 

-Khanh trước sau đều dùng việc lành để can gián, khuyến 
khích ta. Nay nghe nàng nói thật trái với ý người xưa. 

Thiện Hiển nghe đức vua dạy như thế thì rơi lệ nghĩ: “Ta sở dĩ 
dám can gián đại vương vì cho nhận thức của mình là đúng, nhưng 
không khéo lại sanh tội lỗi”, liễn từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi 
chân đức vua và thưa: 

-Thiếp nay ngu si không rõ chánh lý, mới dám đem những việc 
như thế để can gián đại vương. Kính mong đại vương cho thiếp được 
sám hối. 

Vua Đại Thiện Kiến đáp lời Thiện Hiển: 


50 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





-Tất cả các hành đều là vô thường, ân ái tụ hội rồi cũng biệt 
ly. Bốn cõi thiên hạ này tuy giàu mạnh như vậy nhưng không bao lâu 
nữa ta cũng phải lìa bổ. Ta ngày xưa trải qua tám vạn bốn ngàn năm 
là bé thơ, tám vạn bốn ngàn năm làm đồng tử, tám vạn bốn ngàn 
năm thọ pháp quán đảnh làm thái tử, tám vạn bốn ngàn năm nhận lễ 
quán đảnh ở ngôi vua, sau đó mới thành Chuyển luân thánh vương, 
thống lãnh khắp bốn cõi thiên hạ, bẩy báu đầy đủ, tám vạn bốn ngàn 
năm hành xử việc dân, tám vạn bốn ngàn năm vì muôn dân giẳng 
nói chánh pháp, tám vạn bốn ngàn năm ngồi thiển tư duy. Suốt trong 
thời g1an năm mươi tám vạn tám ngàn năm, tuy thọ mạng dài lâu như 
vậy rồi cũng phải chấm dứt. Ta nay đã già, mạng sống sắp hết, các 
bậc vua ngày xưa đều tôn quý dục lạc, như ta không khác, rồi cũng 
tàn tạ trở về với vô thường. Thành Câu-thi-bà-đế và tám vạn bốn 
ngàn thành lớn khác rồi cũng bị diệt, không nên đối với cảnh ấy 
sanh lòng mến yêu tham đắm, tăng trưởng tâm buông lung. Ta nay 
sở dĩ được địa vị tôn quý, thù thắng này đều do ngày xưa gom góp 
các nghiệp lành, vậy ngày nay cũng phải gieo trồng nhiều thiện 
nghiệp để tạo nhân tốt cho đời sau. Vì thế nên ta phải ngồi thiển trải 
qua nhiều năm tháng. 

Bấy giờ Thiện Hiển và các thể nữ nghe đức vua dạy như vậy 
trong lòng hoan hỷ, đảnh lễ nơi chân vua, rồi trở về cung của mình. 
Không bao lâu sau nhà vua ốm đau, tự biết sắp mạng chung liền lập 
thái tử lên làm vua, nhóm họp các vị đại thần, cùng các hàng Bà-la- 
môn, Trưởng giả, Cư sĩ, dùng nước nơi bốn bể làm lễ quán đảnh cho 
thái tử. Việc đã hoàn tất, vua liền mạng chung, sinh lên cõi Phạm 
thiên. 

Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến làm vua tuy thống lãnh cả bốn 
cõi thiên hạ mà chỗ ở chỉ chọn lấy cõi Diêm-phù-để. Cõi ấy tuy có 
tám vạn bốn ngàn thành lớn mà chỗ ở chỉ có thành Câu-thi-bà-đế. Ở 
trong núi Tuyết, có tám vạn bốn ngàn voi trắng báu mà vua chỉ cưỡi 
chỉ có một con. Tuy có tám vạn bốn ngàn con tuấn mã hay mà vua 
chỉ dùng một con. Tuy có tám vạn bốn ngàn xe bằng bẩy báu mà vua 
thường ngự giá chỉ mỗi một chiếc. Tuy có tám vạn bốn ngàn vị phu 
nhân, mà vua yêu mến chỉ có một người. Tám vạn bốn ngàn ngôi 
điện báu chạm trổ trang sức, vua sử dụng chỉ có một điện. Đối với 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 51 





thân mình chỉ cần vừa đủ no nhưng vua luôn dốc sức lo toan khắp 
bốn phương thiên hạ, buộc tâm theo việc bên ngoài, luống nhọc tinh 
thần, không màng thân thể. 

Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến đâu phải người nào lạ, chính 
là thân Ta. Ta ngày xưa sống trong địa vị tôn quý, quốc độ thành trì 
đều ở tại đây. Cũng chính nơi thành này Ta làm Chuyển luân thánh 
vương, tạo mọi lợi ích cho vô lượng chúng sanh số lượng không thể 
tính. Nay chư Thiên vân tập đến đây đây cả hư không, đều do Ta 
ngày xưa khi làm vua, luôn dùng các pháp lành để giáo hóa mà đạt 
được. Chư Thiên ấy nay cũng tại thành này thấy Ta sắp vào Niết- 
bàn, sẽ khiến họ rồi cũng sẽ được quả Niết-bàn. 

Này Tôn giả A-nan, do các sự kiện như vậy, nên Tôn giả chớ 
cho rằng thành Cưu-thi-na này là xa xôi, nhỏ hẹp. Nay Ta quyết định 
trú ở đây mà vào Niết-bàn. 

Khi Đức Như Lai diễn bày về việc ấy, có vô số ức chư Thiên 
và loài người, ở trong các pháp xa trần cảnh, lìa cấu nhiễm, đạt được 
pháp nhãn thanh tịnh, liền đồng thanh bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn, từ thời xa xưa vô lượng vô biên A-tăng- 
kỳ kiếp, Đức Thế Tôn đã dùng các pháp lành tạo lợi ích cho chúng 
con, nay lại ở đây mà vào Niết-bàn tạo sự an lạc cho chúng con. 

Liên lập tức tung rải hoa thơm và tấu nhạc trời, ca vịnh tán 
thán để cúng dường Đức Phật. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, kỳ lạ thay! Thành Cưu-thi-na này về thời 
quá khứ đã có những việc kỳ lạ đặc biệt. Con nay không còn sanh 
tâm coi thường nữa. 

Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

Tôn giả hãy vào thành Cưu-thi-na nói với các Lực sĩ: “Đức 
Phật trong ngày hôm nay, sau nửa đêm sẽ vào Niết-bàn”, để họ có 
thể đến gặp gỡ Ta, nếu có chỗ nghi hoặc thì mặc tình thưa hỏi, chớ 
để khi Ta đã vào Niết-bàn không kịp thấy nhau, sanh tâm hối hận. 

Tôn giả A-nan nghe Phật dạy như vậy thì càng buồn thương xót 
xa, rồi đảnh lễ nơi chân Phật, thân tướng giữ đúng oai nghi cùng với 
một Tỳ-kheo khác đồng vào thành. Lúc đó, trong thành Cưu-thi-na, 
các vị lực sĩ nam nữ, lớn nhỏ, mới vừa nhóm họp bàn luận về việc 


KP) TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đức Như Lai sẽ vào Niết-bàn, mọi người đều muốn đến viếng Đức 
Phật. Khi gặp Tôn giả A-nan, họ liền hỏi: 

-Chúng con nghe Đức Thế Tôn đang nghỉ ở giữa hai cội cây 
Sa-la sắp vào Niết-bàn, chính chúng con vừa bàn luận muốn đến chỗ 
Phật. 

Tôn giả A-nan trình bày đây đủ những lời dạy của Đức Như Lai 
cho các Lực sĩ. Họ nghe rồi thì đều buồn thương than khóc, có người 
ngất xỉu trên đất, cùng than thở: 

-Hỡi ôi, khổ thay! Con mắt của thế gian sắp mất. Chúng ta từ 
nay biết nương tựa vào đâu! Cũng như bé thơ mất đi mẹ hiển, từ nay 
về sau cõi trời người sẽ giảm bớt, ba đường ác ngày càng tăng thêm. 

Rồi họ thưa với Tôn giả A-nan: 

—Cả quyến thuộc chúng con nay muốn đến viếng Phật. 

Tôn giả A-nan trở về bạch Phật: 

—Con đem lời dạy của Đức Thế Tôn vào thành tuyên nói, các 
vị Lực sĩ đều kinh hoàng, khóc than, thương tiếc, tất cả sẽ đến chiêm 
ngưỡng Đức Thế Tôn. 

Các vị Lực sĩ nam nữ, lớn nhỏ, tất cả cùng nhau rơi lệ than thở, 
theo đường đi đến viếng Phật. Bấy giờ Tôn giả A-nan nhận thấy các 
vị Lực sĩ số lượng quá đông, nên tự nghĩ: “Nếu để cho từng người 
vào lễ Phật thì sẽ không biết đến khi nào mới xong, ta nay nên sắp 
xếp cho từng gia đình lễ Phật”. Khi các vị Lực sĩ đã đến chỗ Phật, 
Tôn giả A-nan liễn nói với họ: 

-Các vị đến đây số lượng quá đông, nếu mỗi người vào lễ Phật 
sẽ lâu lắm mới xong. Nay mỗi gia đình hãy cùng lúc vào lễ bái. 

Các vị Lực sĩ nghe theo lời chỉ dẫn ấy, liền lần lượt vào lễ Phật 
rồi lùi lại, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

-Xin Đức Thế Tôn trụ thế trong một kiếp hoặc gần một kiếp, 
không vào Niết-bàn để đem lại lợi ích cho tất cả trời, người. Nay 
chúng sanh sẽ không còn mắt tuệ, kính mong Đức Thế Tôn vì chúng 
sanh mà làm người khai mở dẫn dắt. 

Đức Như Lai nói với các Lực sĩ: 

-Các vị nay không nên thưa thỉnh Ta nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả 
các hành đều là vô thường, ân ái tụ hội rồi cũng phải biệt ly. Nếu Ta 
ở đời dù đủ một kiếp rồi cũng hoại diệt. Những pháp Ta đã giảng nói 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 53 





các vị nên nhớ nghĩ, giữ gìn, tụng niệm chớ để quên mất. Nếu được 
như vậ y thì không khác gì Ta còn tại thế. 

Các vị Lực sĩ nghe Phật dạy như vậy thì không dám thưa thỉnh 
nữa, nhưng trong lòng buồn rầu, ảo não, ngôi im lặng. Bấy giờ, trong 
thành Cưu-thi-na có một vị ngoại đạo tên là Tu-bạt-đà-la, đã một 
trăm hai mươi tuổi, thuộc hàng thông tuệ, từng đọc tụng bốn bộ Vệ- 
đà, tất cả các thứ sách vở luận thuyết đều thông thạo, được mọi 
người tôn kính. Ông nghe Đức Như Lai ở giữa hai cội cây trong rừng 
Sa-la sắp vào Niết-bàn, nên tự nghĩ: “Các sách vở, kinh luận của ta 
đọc có nói các Đức Phật ra đời rất là khó gặp, như hoa Ưu-đàm-bát 
lâu lắm mới xuất hiện một lần. Ngài đang ở trong rừng Sa-la, ta nay 
có chỗ nghi ngờ hãy đến thưa hỏi. Đức Cù-đàm nếu có thể giải 
quyết nghi ngờ cho ta thì mới thật sự là bậc đạt được Nhất thiết 
chủng trí”. Suy nghĩ như thế rồi, ông bèn đi đến chỗ Phật. Tới phía 
ngoài rừng, ông gặp Tôn giả A-nan, liền thưa: 

—Trong sách vở, kinh luận của tôi đọc có nói: “Đức Phật ra đời 
rất là khó gặp, muôn ngàn vạn kiếp đến thời mới xuất hiện, như hoa 
Ưu-đàm-bát không thể dễ gặp”. Ngài giáo hóa ở đời tôi không được 
gặp từ đầu, nay nghe tại đây, trong rừng Sa-la này, Ngài sắp vào Niết- 
bàn, tôi có chỗ nghi ngờ muốn đến thưa hỏi, Tôn giả có thể vì tôi mà 
bạch với Đức Thế Tôn là tôi rất mong muốn xin được gặp Ngài. 

Tôn giả A-nan nghe Tu-bạt-đà-la nói như thế, liền suy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn hiện nay bốn đại không điều hòa, tiếp chuyện với 
những người đến thăm quá lâu, nên Ngài đã mệt mỏi, giờ lại cùng 
ngoại đạo này gặp gỡ tất có nói bàn luận giảng giải, nếu cho ông ta 
vào sẽ khiến cho Đức Thế Tôn càng mệt hơn nữa”. Nghĩ như vậy, 
nên liền đáp: 

-Đức Thế Tôn hiện nay bốn đại không điều hòa, đang nằm 
nghỉ trong rừng cây, thân bệnh nên rất mệt mỏi, ông không nên vào 
gặp Đức Như Lai, chớ làm trở ngại khi Đức Như Lai sắp vào Niết- 
bàn. 

Tu-bạt-đà-la ba lần thưa thỉnh như vậy, và Tôn giả A-nan cũng 
lại ba lần đáp như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ thanh 
tịnh, nghe tiếng Tu-bạt-đà-la thưa thỉnh Tôn giả A-nan, lại quán sát 
căn cơ biết là lúc có thể độ, liền dùng Phạm âm bảo Tôn giả A-nan: 


54 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





-Tôn giả chớ làm trở ngại đối với người đệ tử sau cùng của Ta. 
Hãy cho Tu-bạt-đà-la đến trước đây, Ta muốn gặp ông ấy. Người ấy 
chất trực, thông tuệ, dễ ngộ, sở dĩ đến đây là muốn giải quyết chỗ 
mình còn nghi ngờ, chẳng phải đến để tranh luận hơn thua. 

Tôn giả A-nan liền vâng lời dạy của Đức Phật, nói với Tu-bạt- 
đà-la: 

-Nay Đức Thế Tôn đã chấp thuận để ông được gặp. 

Tu-bạt-đà-la nghe Đức Phật đã chấp thuận thì hết sức hoan hỷ 
phấn chấn chẳng thể tự kiểm chế, suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm chắc 
chắn là bậc đã được Nhất thiết chủng trí”. Rồi ông liền đi đến trước 
Phật bày tỏ lời thăm hỏi, ngồi qua một bên, thưa: 

Bạch Đức Cù-đàm, tôi có điều muốn được thưa hỏi, xin Ngài 
chấp thuận cho. 

Phật dạy: 

—Lành thay! Lành thay! Tu-bạt-đà-la, ông cứ thưa hỏi. 

Tu-bạt-đà-la liền hỏi Phật: 

-Hiện nay các hàng Sa-môn, Bà-la-môn trong thế gian có sáu 
vị thầy của ngoại đạo là: Phú-lan-na Ca-diếp, Mạt-già-lợi-câu-xa-lê 
Tử, San-xà-dạ-tỳ-la-thị Tử, A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la, Ca-la-cưu- 
đà-ca-chiên-diên, Ni-kiển-đà-nhã-để Tử... ai cũng tự nói mình là 
người đã đạt được Nhất thiết trí, bảo các học phái khác là tà kiến, 
cho công việc tu hành của họ là con đường giải thoát, còn việc hành 
hóa của người khác thì cho là nhân của sanh tử, cùng nhau tranh luận 
hơn thua, phải quấy. Vậy làm sao biết được thật hư? Vị thầy nào 
đáng được gọi là Sa-môn? Vị thầy nào đúng là nhân của sự giải 
thoát? 

Đức Như Lai liên đáp: 

—Lành thay, lành thay! Tu-bạt-đà-la, ông đã có thể hỏi Ta về ý 
nghĩa như vậy. Lắng nghe, hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà giảng 
nói. Này Tu-bạt-đà-la, trong các giáo pháp, nếu không thấy có pháp 
Bát thánh đạo thì nên biết sẽ không có tên của bốn quả Sa-môn thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đã không có quả Sa-môn thì cũng không 
có giải thoát. Giải thoát đã không có thì chẳng phải đã đạt được 
Nhất thiết chủng trí. Này Tu-bạt-đà-la, nếu trong các giáo pháp có 
pháp Bát thánh đạo thì nên biết là sẽ có tên bốn quả Sa-môn, có tên 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 55 





của quả Sa-môn thì có giải thoát, đã có giải thoát thì chính là đã đạt 
được Nhất thiết chủng trí. 

Này Tu-bạt-đà -la, chỉ trong giáo pháp của Ta mới có Bát thánh 
đạo, có tên của bốn quả Sa-môn, là con đường giải thoát, là Nhất 
thiết chủng trí. Các hàng ngoại đạo kia như Phú-lan-na Ca-diếp..., 
trong giáo pháp mà họ giảng dạy không có Bát thánh đạo, không có 
tên các đạo quả của Sa-môn, chẳng phải là con đường giải thoát và 
Nhất thiết chủng trí. Nếu họ nói là có, thì nên biết đó là lời hư dối. 

Này Tu-bạt-đà-la, tất cả chúng sanh đã nghe Ta giảng dạy, có 
niềm tin, tiếp nhận và tư duy, thì nên biết người đó chắc chắn không 
phải chỉ nghe suông mà được giải thoát. 

Này Tu-bạt-đà-la, khi Ta còn ở cung vua, chưa xuất gia, tất cả 
thế gian đều mê say theo sáu học phái ngoại đạo, vì chưa thấy được 
sự thật của quả Sa-môn. 

Này Tu-bat-đà-la, Ta năm hai mươi chín tuổi xuất gia học đạo, 
ba mươi sáu tuổi ở nơi cội cây Bồ-đề, suy nghĩ rốt ráo tận nguồn về 
pháp Bát thánh đạo, thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, đạt được Nhất thiết chủng trí, liên đến nước Ba-la-nai, 
trong vườn Lộc dã, chỗ ở của tiên nhân, vì nhóm năm người của ông 
A-nhã Kiểu-trần-như, chuyển bánh xe pháp, nói pháp Tứ đế. Họ là 
những người chứng đắc đạo giải thoát đầu tiên. Bấy giờ, mới có tên 
gọi Sa-môn xuất hiện tại thế gian, làm phước lợi cho chúng sanh. 

Này Tu-bạt-đà-la, ông nên biết, giáo pháp của Ta có khẩ năng 
đạt đến giải thoát. Như Lai chính là Bậc Nhất Thiết Chúng Trí. 

Lúc ấy, Tu-bạt-đà-la nghe Như Lai giảng nói về pháp Bát 
thánh đạo, tâm sanh hoan hỷ, hết sức xúc động, khao khát muốn 
được nghe ý nghĩa của pháp Bát thánh đạo nên bạch Phật: 

-Kính xin Đức Thế Tôn vì con mà phân biệt ý nghĩa của Bát 
thánh đạo. 

Khi đó Đức Thế Tôn liền vì ông mà phân biệt, giảng rộng pháp 
ấy. Tu-bạt-đà-la được nghe Phật nói về ý nghĩa của Bát thánh đạo, 
tâm ý mở sáng, bỗng nhiên đại ngộ, ở trong các pháp xa la mọi 
phiền não cấu nhiễm, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, liền bạch Phật: 

—Con nay muốn xuất gia theo pháp của Phật. 

Đức Như Lai liền gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo!”. Tức thì râu tóc tự 


56 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





rụng, áo ca-sa mặc trên thân, trở thành Sa-môn. Đức Thế Tôn lại vì 
ông giảng rộng pháp Tứ đế, Tu-bạt-đà-la liền được dứt hết các lậu 
hoặc, thành bậc A-la-hán. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

Tôn giả nay nên biết, Ta ở đạo tràng, thành tựu đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, lần đầu tiên nói pháp độ nhóm năm 
người của ông A-nhã Kiều-trần-như. Hôm nay, trong rừng Sa-la, Ta 
sắp vào Niết-bàn, lần sau cùng nói pháp độ Tu-bat-đà -Ia. Chư Thiên 
và loài người từ nay về sau không ai còn nghe Ta nói pháp mà được 
độ nữa. Trong tương lai, nếu ai có căn lành đáng được giải thoát đều 
là đệ tử của Ta, lần lượt dạy cho nhau. Này A-nan, Tu-bat-đà-la tuy 
là ngoại đạo, nhưng căn lành ấy đã đến lúc thành thục, chỉ có Như 
Lai mới phân biệt biết được. Sau khi Ta vào Niết-bàn, nếu có ngoại 
đạo muốn cầu xin xuất gia theo giáo pháp của Ta thì các vị không 
nên hứa cho ngay, mà trước phải chỉ dẫn họ trải qua bốn tháng tụng 
đọc, học tập kinh điển để xem xét tánh ý của người ấy là dối hay 
thật. Nếu thấy hạnh của người đó chơn chất, ngay thẳng, nhu hòa, 
đối với giáo pháp của Ta thật có niềm vui sâu xa, như vậy mới có 
thể cho họ xuất gia. Này A-nan, vì sao? Vì các ông trí tuệ còn hạn 
chế chưa thể phân biệt về căn tánh của chúng sanh, vì vậy các ông 
trước phải xem xét. 

Tu-bat-đà-la bạch Phật: 

—Con nay dốc chí cầu xuất gia, giả sử Đức Thế Tôn dạy phải 
trước ở trong Chánh pháp bốn mươi năm đọc tụng kinh điển, sau mới 
cho xuất gia, con cũng có thể chấp nhận, huống gì là bốn tháng. 

Đức Thế Tôn liền bảo: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Này Tu-bạt-đà-la, Ta xét tâm ý của 
ông đối với giáo pháp Ta đã hết lòng ngưỡng mộ quy kính, nay nói 
lời như vậy chẳng phải là hư dối. 

Tu-bạt-đà-la bạch Phật: 

—Con nay không nỡ thấy Bậc Tôn quý của trời, người vào Niết- 
bàn. Con ngay hôm nay muốn vào Niết-bàn trước Đức Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Lành thay! 

Tu-bạt-đà-la liền ở trước Đức Phật nhập pháp Tam-muội hỏa 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 57 





giới mà vào Niết-bàn. 

Lúc đó Đức Như Lai bảo Tôn giả A-nan: 

Tôn giả chớ thấy Ta vào Niết-bàn mà cho rằng Chánh pháp 
từ đây sẽ đoạn dứt. Vì sao vậy? Vì Ta xưa đã vì các thầy Tỳ-kheo 
chế giới Ba-la-để-mộc-xoa và giảng nói rộng các loại pháp vi diệu 
khác. Giới pháp ấy chính là bậc đại sư của các vị, cũng giống như Ta 
còn sống ở đời không khác. 

Này A-nan, sau khi Ta vào Niết-bàn, các thầy nên theo thứ lớp 
lớn nhỏ mà tôn kính lẫn nhau, không được kêu tên họ mà phải gọi 
nhau bằng tên trong đạo, nên cùng nhau quan sát dò xét, không để cho 
trong chúng có người phạm giới trọng, cũng không nên soi mói tìm 
vạch lỗi nhỏ của người khác. Còn Tỳ-kheo Xa-nặc thì nên xử phạt 
nặng. 

Tôn giả A-nan thưa hỏi: 

-Như thế nào là xử phạt nặng? 

Phật dạy: 

Này A-nan, phạt nặng là tất cả các thầy Tỳ-kheo chớ cùng 
nói chuyện với người ấy. 

Tôn giả A-nan theo như lời Phật dạy mà phụng hành. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các thầy Tỳ-kheo: 

-Các vị nếu có chỗ nào còn nghi ngờ thì cứ thật lòng thưa hỏi, 
chớ để sau khi Ta diệt độ, sanh tâm hối hận mà nói: “Đức Như Lai 
khi gần vào Niết-bàn trong rừng Sa-la, khi ấy ta đã không đến thưa 
hỏi để giải quyết điều còn nghi hoặc, đến nay trong lòng còn có chỗ 
vướng mắc”. Ta nay tuy thân thể có bệnh, nhưng vẫn có thể vì các vị 
mà giải thích những điều nghỉ hoặc. Sau khi Ta vào Niết-bàn, nếu ai 
muốn giữ gìn Chánh pháp, tạo lợi ích cho hàng trời người, thì nay 
mau bày tổ để giải quyết chỗ nghỉ. 

Đức Thế Tôn nói rõ như vậy đến ba lần, các Tỳ-kheo đều im 
lặng, không có ai xin được giải quyết chỗ nghi. Lúc ấy Tôn giả A- 
nan bạch Phật: 

-Lạ thay, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã ba lần dạy như thế mà 
trong chúng đây đều không có vị nào nghi ngờ gì. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Này A-nan, nay năm trăm thầy Tỳ-kheo 


58 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trong chúng hội này đều là những vị chưa chứng đắc đạo quả. Sau khi 
Ta vào Niết-bàn, họ sẽ được dứt sạch các lậu. Tôn giả cũng ở trong số 
đó. 

Đức Thế Tôn lại nói với các thầy Tỳ-kheo: 

-Các vị nếu thấy thân, miệng, ý của Ta có những lỗi gì thì nên 
nói cho Ta biết. 

Khi ấy các thầy Tỳ-kheo nghe Phật dạy như thế rơi lệ sụt sùi 
cùng bạch Phật: 

-Đức Như Lai đâu có chút lỗi nhỏ nào về thân, miệng, ý ! 

Lúc ấy Đức Như Lai liền nói kệ: 

Các hành vô thường. 
Là pháp sanh diệt 
Sanh diệt đã diệt. 
Tịch diệt là vui. 

Đức Như Lai nói kệ xong, bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thây nên biết, tất cả các hành đều là vô thường. Ta nay 
thân thể dù là kim cương cũng không tránh khỏi vô thường biến đổi. 
Ở trong nẻo sanh tử thật là đáng sợ, các thẩy nên siêng năng tỉnh tấn 
tu tập dốc mong mau ra khỏi biển lửa sanh tử ấy. Đây chính là lời 
dạy sau cùng của Ta. Thời gian Ta vào Niết-bàn đã đến. 

Lúc ấy các thầy Tỳ-kheo và hàng trời, người nghe Phật dạy 
như thế thì cúi đầu buồn bã, than khóc, có người ngất xỉu ngã xuống 
đất. Đức Như Lai liền vì tất cả mà dạy: 

-Các vị không nên buồn thương sâu não, tánh tướng của các 
hành đều là như vậy. 

Bấy giờ Đức Như Lai liền vào định Sơ thiển, rời Sơ thiển vào 
Nhị thiền, rời Nhị thiển vào Tam thiển, rời Tam thiển vào Tứ thiền, 
rời Tứ thiển vào Không xứ, rời Không xứ vào Thức xứ, rời Thức xứ 
vào Vô sở hữu xứ, rời Vô sở hữu xứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
rời Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì vào định Diệt tận. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan thấy Đức Như Lai lặng yên không nói, 
các chi thể nơi thân tướng lại không chuyển động, liền rơi nước mắt, 
nóI: 

-Đức Thế Tôn nay đã vào Niết-bàn. 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 59 





Tôn giả A-nậu-lâu-đà nói với Tôn giả A-nan: 

-Đức Như Lai hiện giờ chưa vào Niết-bàn. Thân tướng Ngài 
vắng lặng không dao động chính là vì Ngài đang nhập định Diệt tận. 

Khi ấy Đức Thế Tôn ra khỏi định Diệt tận, lại trở vào định Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến theo thứ lớp vào lại Sơ thiển, lại rời 
Sơ thiển vào Nhị thiển, rời Nhị thiển vào Tam thiền, rời Tam thiển 
vào Tứ thiển, liền ở đấy mà vào Niết-bàn. 

Bấy giờ Tôn giả A-nậu-lâu-đà nói với Tôn giả A-nan: 

-Đức Thế Tôn đã vào Tứ thiển, ngay ở đấy mà nhập Niết-bàn. 

Khi ấy Tôn giả A-nan và bốn bộ chúng nghe Tôn giả A-nậu- 
lâu-đà nói như thế thì đều buồn bã, than khóc nghẹn ngào, không ai 
là không đau xót tột cùng. Các vị cùng than: 

—Con mắt của thế gian đã mất, sao mà mau vậy! Tất cả chúng 
sanh từ nay về sau biết ai là người dẫn dắt? Hàng trời, người suy 
giảm, đường ác ngày càng tăng. 

Khi ấy trên hư không, tám bộ chúng Trời, Rồng... đều thương 
khóc, nước mắt ràn rụa như mưa, cùng nhau than: 

-Chúng ta từ nay lấy ai là người để quay về nương tựa, giống 
như trẻ thơ mất đi mẹ hiển. Ba đường ác ngày càng mở rộng, cửa 
giải thoát vừa khép kín. Tất cả chúng sanh chìm đắm trong biển khổ, 
cũng như người bệnh không có lương y, như kẻ đui mù không người 
dẫn dắt, chúng ta xa rời Đấng Pháp Vương Vô Thượng thì liền thấy 
giặc phiển não xâm phạm bức bách. 

Than thở như thế rồi thì cùng buồn bã, sâu não không tự ngăn 
được. Lúc ấy, ở thành Cưu-thi-na, các vị Lực sĩ vốn đều tráng kiện 
giống như voi mạnh, thấy Đức Như Lai vào Niết-bàn thì tinh thần 
khốn khổ, như người mới mắc bệnh. Ngay lúc ấy, đại địa chấn động, 
trống trời tự vang lên, nước nơi bốn biển lớn sóng dậy cuồn cuộn, núi 
chúa Tu-di tự nhiên rung chuyển, gió cuốn, bão nổi, rừng cây 
nghiêng ngã, tan tác, xác xơ, rất lạ lùng, khác với sự thường. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương nói kệ: 

Quá khứ cùng vị lai 
Và ngay trong hiện tại 
Không có chúng sanh nào 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Là thoát khỏi vô thường. 
Như Lai, Đấng Tối thượng 
Thân kim cang bên chắc 
Còn không khỏi vô thường 
Huống chỉ những người khác 
Tất cả các chúng sanh 
Mến tiếc bảo vệ thân 
Dùng hương hoa trang sức 
Không biết sẽ hảy diệt 
Như Lai thân sắc vàng 
Tướng hảo thật trang nghiêm. 
Rồi cũng đều xả bỏ. 
Để vào Bát-niết-bàn 
Đoạn dứt các phiên não 
Thành Bậc Nhất Thiết Trí 
Cũng còn chưa thoát khỏi 
Huống kê bị buộc ràng! 
Trời Đế-thích liên nói kệ: 
Tánh tất cả các hành 
Thật là pháp sanh diệt. 
Đấng Lưỡng Túc tối thắng 
Rồi cũng về vắng lặng. 
Lửa tam độc bừng cháy 
Luôn thiêu đốt chúng sanh 
Không có mây đại bi 
Ai làm mưa khiến diệt? 
Tôn giả A-nậu-lâu-đà cũng nói kệ: 
Hôm nay Đức Thế Tôn 
Các căn không dao động 
Tâm ý hướng các pháp 
Mà xả bỏ thân này 
An nhiên dứt tư lự 
Cũng không còn các thọ 
Như dầu hết đèn tắt 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 61 





Như Lai diệt cũng vậy. 

Tôn giả A-nan cũng nói kệ: 

Đại địa bỗng chấn động 
Gió mạnh thổi bốn bê 
Biển nước sóng cuộn dâng 
Núi báu Tu-di chuyển 
Trời người tâm buồn ãau 
Khóc than như mưa đổ 
Thảy đều rất lo sợ. 

Như bị phi nhân bắt 

Do Phật vào Niết-bàn 
Nên mới có việc ấy. 

Bấy giờ trong chúng có các vị Tỳ-kheo và trời người chưa đạt 
đạo thấy Đức Như Lai đã vào Niết-bàn, lòng sầu não, lăn lóc trên 
đất than khóc. Người đã đắc đạo thì than thở: 

-Thế gian khổ vì vô thường; ai cũng đau buồn, thương khóc 
không thể tự kiểm chế. 

Tôn giả A-nậu-lâu-đà thấy thế bèn nói với các thầy Tỳ-kheo 
và hàng trời người: 

-Các vị không nên sanh tâm buồn phiền sầu não. Đức Như Lai 
trước đã vì các vị nói rằng tánh tướng của các hành là như vậy, vì 
sao lại còn buồn khóc? 

Tôn giả A-nan nói với mọi người từ bốn phương xa đến: 

-Đức Như Lai nay đã vào Niết-bàn rồi. 

Mọi người nghe Tôn giả A-nan nói vậy đều buồn bã thương 
khóc, cất tiếng nghẹn ngào thưa với Tôn giả A-nan: 

-Ở đây hiện quá đông người, trong khoảng ba mươi hai du-xà- 
na cũng đều kín chỗ. Mong Tôn giả sắp xếp theo thứ tự cho chúng 
tôi được đến gần trước Đức Như Lai để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường lần sau cùng. Như Lai ra đời rất khó gặp gỡ, như hoa Ưu-đàm- 
bát-la đúng thời mới hiện. Nay tự thân chúng tôi được ở tại chỗ Đức 
Phật vào Niết-bàn, kính mong thương xót để cho chúng tôi được nhìn 
thấy chiêm ngưỡng. 

Tôn giả A-nan nghe mọi người nói như thế, bèn suy nghĩ: “Như 


62 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lai ra đời rất là khó gặp, được cúng dường sau cùng lại cũng rất khó. 
Ta nay nên sắp đặt cho những ai được cúng dường Phật trước? Nay 
nên cho các Tỳ-kheo-ni và Ưu-bà-di được đến trước cúng dường thân 
Phật, vì những người ấy là thân nữ yếu đuối, xưa nay chưa chắc đã 
được đến chỗ Như Lai, do đó nên cho họ được tới lễ bái trước”. Nghĩ 
như vậy rổi liển gọi các vị Tỳ-kheo-ni và Ưu-bà-di cho biết là họ 
được ưu tiên cho đến trước kim thân Đức Như Lai để chiêm ngưỡng, 
cúng dường. 

Các vị Tỳ-kheo-ni cùng vô lượng các vị Ưu-bà-di đều đến chỗ 
Phật, trông thấy Đức Như Lai đã vào Niết-bàn thì đều than khóc sâu 
khổ, lần lượt vây quanh lễ bái, lớp lớp cúng dường. Khi ấy có một vị 
Ưu-bà-di nghèo khổ, đã một trăm tuổi, thấy các vị Bà-la-môn và Sát- 
lợi, Trưởng giả, Cư sĩ, các Lực sĩ cùng vợ, con quyến thuộc của họ, già 
trẻ lớn nhỏ, dùng hoa hương thơm quý lần lượt cúng dường. Tủi thân 
nghèo khó, chỉ riêng mình không được như ý nguyện, trong lòng suy 
nghĩ: “Như Lai ra đời rất khó gặp, cúng dường lần sau cùng lại cũng 
rất khó, mà nay ta thì cùng khốn, không lấy gì để tự tỏ bày”. Nghĩ như 
vậy rồi lại càng thêm xót xa, đi đến gần chân của Phật, tâm rất ảo 
não, khóc rơi nước mắt, làm bẩn chân Phật, phát nguyện: “Nguyện 
cho con đời sau sanh ra chốn nào cũng thường được thấy Phật”. 

Các Tỳ-kheo-ni và Ưu-bà-di cúng dường xong, liên trở về chỗ 
cũ. Tôn giả A-nan lại báo khắp cho các người khác: 

—Các vị Tỳ-kheo-ni và Ưu-bà-di đã cúng dường xong, chư vị có 
thể trước sau thứ lớp vào viếng. 

Lúc ấy mọi người lần lượt vào lễ bái, đi đến chỗ Phật, thấy 
Đức Như Lai đã vào Niết-bàn, thì đều kêu khóc thảm thiết, buồn 
thương vô hạn, rồi theo thứ lớp dâng các phẩm vật cúng dường. Bấy 
giờ các vị Lực sĩ nhóm họp lại, cùng bàn bạc: “Nay chúng ta phải 
làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai như thế nào? Đức Như Lai khi 
sắp vào Niết-bàn chắc có để lại lời chỉ dạy”. Bàn luận xong, họ 
cùng nhau đến hỏi Tôn giả A-nan: 

-Chúng tôi nay muốn làm lễ trà tỳ nhục thân Đức Như Lai, vậy 
phương thức ấy như thế nào? Đức Thế Tôn khi sắp vào Niết-bàn 
chắc có để lại lời chỉ dạy, xin Tôn giả hướng dẫn cho. 

Tôn giả A-nan nói với các vị Lực sĩ: 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 63 





-Đức Như Lai đã di giáo là cách thức trà tỳ nhục thân của Ngài 
cùng với vua Chuyển luân thánh vương không khác. 

Tôn giả A-nan liễn nói lại đầy đủ công việc mà Đức Phật đã 
chỉ dẫn truyền dạy. Các vị Lực sĩ nghe Tôn giả A-nan nói xong, liền 
cùng nhau sắm sửa đây đủ các vật dụng dùng cho việc trà tỳ hết sức 
trang nghiêm. Trước tiên là tạo xe báu, chạm trổ đẹp đế trang 
nghiêm, rồi cung thỉnh nhục thân Như Lai để trên xe báu, đốt hương 
rải hoa, tấu các thứ kỹ nhạc, ca tụng tán thán; ở trong lời nhạc giảng 
nói về các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Các vị Lực 
sĩ lại bạch Tôn giả A-nan: 

Như Lai nay đã vào Niết-bàn, được cúng dường lần sau cùng 
rất là khó gặp, chúng con xin cung thỉnh lưu lại nhục thân Như Lai 
trong bẩy ngày bảy đêm để thỏa ý cúng dường, khiến cho tất cả 
hàng trời, người sống trong cõi sinh tử đều được an lạc. 

Tôn giả A-nan đem lời của các vị Lực sĩ hỏi Tôn giả A-nậu- 
lâu-đà, Tôn giả A-nậu-lâu-đà đáp: 

-Lành thay! Tùy ý các vị ấy. 

Tôn giả A-nan bèn bảo các vị Lực sĩ: 

-Các vị được phép lưu lại nhục thân của Đức Phật trong bảy 
ngày bẩy đêm để công việc cúng dường chiêm bái được mãn 
nguyện. 

Các vị Lực sĩ nghe Tôn giả A-nan nói như thế, trong lòng tuy 
rất buồn mà lại cũng mừng vui, liền ở trong rừng bày biện các vật 
phẩm cúng dường đủ trong bẩy ngày. Bấy giờ các vị Lực sĩ đem 
bông, mền mới và lụa mỏng quấn quanh nhục thân Đức Như Lai, sau 
đấy đặt vào trong kim quan. Trong kim quan ấy rải các bột hương 
ngưu đầu, chiên đàn và các hoa thơm, rồi đem kim quan đặt trong 
quách bằng bạc, đem quách bằng bạc đặt trong quách bằng đồng, lại 
đem quách bằng đồng đặt trong quách bằng sắt, rồi đưa quách bằng 
sắt đó đặt trên xe báu, tấu các loại nhạc ca tụng tán thán. Chư Thiên 
trên hư không tung rải các thứ hoa Mạn-đà-la, Ma-ha mạn-đà-la, 
Mạn-thù-sa, Ma-ha mạn-thù-sa và trổi nhạc trời lớp lớp liên tục 
cúng dường, sau đó, mới lần lượt hạ các lọng báu che kim quan 
xuống. Các vị Lực sĩ cùng nhau nói: 

-Thời gian bảy ngày đã qua, chúng ta nên rước kim quan Đức 


64 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Như Lai đi nhiễu quanh thành, khiến cho dân chúng thỏa lòng cúng 
dường, sau đó sẽ dừng lại phía Nam của kinh thành để làm lễ trà tỳ. 

Nói xong họ cùng nhau rước kim quan Đức Như Lai, nhưng đã 
đem hết sức lực mà nhấc vẫn không lên được. Mọi người đều kinh 
hãi, cho là điều kỳ lạ không biết vì lý do gì, liền đem việc này hỏi 
Tôn giả A-nậu-lâu-đà: 

-Chúng tôi cùng nhau muốn rước kim quan của Phật đi nhiễu 
quanh thành, trở về cửa thành phía Nam để cúng dường và làm lễ trà 
tỳ, dù đã vận dụng hết sức lực mà vẫn không thể nâng lên, chẳng rõ 
việc này là như thế nào? Xin Tôn giả chỉ dạy cho chúng tôi. 

Tôn giả A-nậu-lâu-đà nói với họ: 

-Sở dĩ như vậy là vì chư Thiên trên hư không muốn thỉnh kim 
quan của Phật đi nhiễu quanh thành, từ cửa phía Bắc rước vào đặt 
chính giữa thành, nhận các phẩm vật cúng dường của trời người, sau 
đấy thì từ phía Đông đi ra, đến tại nơi khu vực bảo tháp nổi tiếng mà 
làm lễ trà tỳ. 

Các vị Lực sĩ nghe lời giải thích như thế thì cùng nhau nói: 

—Ý của chư Thiên như vậy cũng nên thuận theo. 

Các vị ấy liền thỉnh kim quan của Phật đi nhiễu quanh thành một 
vòng, từ cửa phía Bắc lần lượt đi vào đặt ở chính giữa thành, để cho 
hàng trời người được cúng dường thỏa nguyện, trỗi các khúc nhạc vi 
diệu, đốt hương rải hoa, ca tụng tán thán. Chư Thiên ở trên không tung 
rải vô số các hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, 
hoa Ma-ha mạn-thù-sa, cùng tấu vô số các khúc nhạc trời để cúng 
dường. Cúng dường xong, họ liền thỉnh kim quan từ cửa thành phía 
Đông đi ra đến chỗ khu vực đền tháp báu nổi tiếng. Đến nơi, các hàng 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng.. tám bộ 
chúng, tất cả đều thương cảm, nghẹn ngào không thể tự kiểm chế, 
cùng nhau gom các loại gỗ quý ngưu đầu, chiên đàn và những thứ gỗ 
thơm khác chất thành đống, lại ngay nơi đống gỗ thơm trải tấm lụa 
dày, căng màn báu lớn để che ở trên, khiêng bảo quan đi nhiễu quanh 
đống gỗ thơm bảy vòng, đốt hương rải hoa, tấu các thứ kỹ nhạc, rồi 
đem bảo quan đặt trên đống gỗ thơm ấy, dùng dầu thơm quý rưới lên 
trên. Bấy giờ bốn bộ chúng cùng chư Thiên, loài người đều lưu luyến 
bồi hồi, xót xa, không thể tự kiềm chế, liền từ dưới châm lửa đốt 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 65 





nhưng lửa không cháy được, châm đốt như vậy cho đến ba lần cũng 
vẫn như thế. Khi ấy mọi người đem việc này hỏi Tôn giả A-nậu-lâu- 
đà: 

— Vì sao ba lần đốt đống củi thơm mà vẫn không cháy? 

Tôn giả A-nậu-lâu-đà nói: 

-Sở dĩ như vậy là vì Tôn giả Ma-ha Ca-diếp đang ở nước Đạc- 
xoa-na-kỳ-lợi nghe tin Đức Như Lai sắp vào Niết-bàn liền cùng với 
năm trăm thầy Tỳ-kheo từ nước ấy vội trở về để được trông thấy Đức 
Thế Tôn lần cuối cùng. Vì vậy Đức Như Lai đã khiến cho lửa không 
cháy. 

Mọi người nghe nói như vậy thì đều khen là việc rất đặc biệt, 
kỳ lạ. 

Lúc này Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở tại nước Đặc-xoa-na-kỳ-lợi, 
từ nơi xa nghe tin Đức Như Lai tại thành Cưu-thi-na sắp vào Niết- 
bàn, trong lòng vô cùng buồn thương nhớ tưởng, bèn cùng với năm 
trăm thầy Tỳ-kheo vội vã lên đường trở về, còn cách thành không 
xa, nhưng thân thể quá mệt mỏi, nơi ở bên đường, cả đoàn tạm ngôi 
nghỉ bên gốc cây. Chợt thấy một ngoại đạo tay cầm cành hoa Mạn- 
đà-la, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp liền hỏi: 

-Hiềển giả từ đâu lại? 

Vị ấy đáp: 

— Tôi từ thành Cưu-thi-na lại. 

Tôn giả Ca-diếp lại hồi: 

-Hiển giả có biết thầy tôi là Bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
không? 

Vị kia liên nói: 

-Biết, thầy của Tôn giả ở giữa hai cội cây trong rừng Sa-la, tại 
thành Cưu-thi-na, vào Niết-bàn nay đã bảy ngày. Vừa rỗi, chính tại 
khu vực đền tháp báu nổi tiếng sắp làm lễ trà tỳ, trời người đông đủ 
cùng nhau cúng dường, tôi ở chỗ ấy nên có được cành hoa trời này. 

Tôn giả Đại Ca-diếp nghe nói như vậy thì đau buồn nghẹn 
ngào. Các thầy Tỳ-kheo đều ưu sầu, vật vã, có người ngất xỉu ngã 
trên đất, cùng nhau than thầm: “Ôi thôi, khổ thay! Con mắt của thế 
gian đã mất!”. Tôn giả Đại Ca-diếp an ủi: 

-Các thầy không nên quá sầu khổ như thế. Tánh chất và hình 


66 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tướng của các hành đều như vậy. Đức Như Lai, Đấng Tôn quý bậc 
nhất còn không tránh khỏi huống chi là kẻ khác. Nên siêng năng cầu 
mong xa lìa nỗi khổ ở đời. Nay chúng ta mau lên đường đến khu vực 
đến tháp báu nổi tiếng kia để lễ bái chiêm ngưỡng. 

Khi ấy trong chúng có mấy vị Tỳ-kheo lớn tuổi xuất gia, ngu sỉ 
kém hiểu biết cùng nói: 

-Khi Phật còn ở đời luôn ngăn cấm khiển trách chúng ta không 
được buông lung tâm ý, nay Phật đã vào Niết-bàn rồi thì khỏi bị rầy 
la nữa, còn gì thích thú bằng. 

Bấy giờ Tôn giả Ca-diếp cùng các thầy Tỳ-kheo tiến về thành 
Cưu-thi-na, đến khu vực đền tháp báu nổi tiếng, trông thấy kim quan 
Đức Như Lai đặt trên đống củi thơm thì đều than khóc nước mắt tuôn 
trào, cùng đi nhiễu quanh đấy bẩy vòng rồi bước lên đống củi thơm 
đến sát chỗ đặt kim quan, nơi phía dưới phần chân của Đức Như Lai 
kêu gào khóc than, cung kính đảnh lễ. Khi ấy Đức Như Lai từ trong 
kim quan để lộ ra hai chân. Tôn giả Ca-diếp thấy thế càng tăng thêm 
buồn sợ. Các hàng trời, người thấy việc kỳ lạ đặc biệt hy hữu như vậy 
ai cũng thở than, càng thêm buồn khổ lưu luyến. Tôn giả Ca-diếp 
nhận thấy trên chân Phật có chấm bẩn liền quay lại hỏi Tôn giả A- 
nan: 

—Trên chân Đức Như Lai do nhân duyên gì mà có vết bẩn này? 

Tôn giả A-nan đáp: 

-Đức Như Lai khi mới vào Niết-bàn, bốn bộ chúng có mặt rất 
đông. Khi ấy tôi suy nghĩ: “Nếu để đại chúng cùng một lúc tiến hành 
lễ bái, những người nữ yếu đuối không chắc được đến trước Phật”, 
liền chấp thuận cho các chúng Tỳ-kheo-ni và Ưu-bà-di được ưu tiên 
đến chỗ Đức Như Lai để lễ bái, cúng dường. Lúc ấy, có một vị Ưu- 
bà-di nghèo khó, đã một trăm tuổi, thấy các hàng Bà-la-môn, Sát- 
lợi, Trưởng giả, Cư sĩ, Lực sĩ cùng vợ con quyến thuộc của họ, già 
trẻ, lớn nhỏ đều đem các đủ loại hương hoa vi diệu cúng dường, thì 
bà ấy tủi thân nghèo khổ, không có gì để biểu lộ lòng thành, nghĩ 
như vậy nên càng buồn thương, đến chỗ chân Đức Phật lòng thêm áo 
não khóc than rơi nước mắt khiến nơi chân Đức Như Lai có vết dơ. 

Tôn giả Ca-diếp nghe nói như vậy trong lòng không vui, quở 
trách Tôn giả A-nan không lo liệu ngăn ngừa để đến nỗi có vết bẩn 


SỐ 7~ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 67 





ấy. Rồi Tôn giả dùng hương hoa cúng dường kim quan của Đức Phật, 
lễ bái tán thán thảy đều hoàn tất, khi ấy hai chân của Đức Như Lai 
tự nhiên thâu vào. Tôn giả Ca-diếp liền bước xuống đất. Do thần lực 
của Phật, đống củi thơm tự nhiên cháy, bốn mặt lửa bốc lên, trải qua 
bẩy ngày kim quan mới cháy hết. Lúc ấy chư Thiên bèn rưới mưa 
đập tắt ngọn lửa, các vị Lực sĩ lo việc thâu nhặt xá-lợi. Do ngàn lớp 
lụa quấn quanh nhục thân Phật, lớp trong cùng và một lớp ở ngoài 
chưa cháy còn như cũ cũng bọc xá-lợi ở trong. Cùng lúc, chư Thiên 
từ hư không tung rải vô số các loại hoa thơm đẹp và tấu kỹ nhạc ca 
tụng tán thán cúng dường xá-lợi. Bấy giờ tất cả đại chúng có mặt 
cùng các vị Lực sĩ đều bày các thứ phẩm vật để cúng dường. Các vị 
Lực sĩ liên dùng bình bằng vàng thu nhặt xá-lợi, đặt trên xe báu đốt 
hương rải hoa, tấu các loại kỹ nhạc, rước trở về thành, dựng lâu cao 
lớn đem bình đựng xá-lợi ấy đặt ở trên lâu, lại sai bốn loại binh 
chủng lo công việc giữ gìn, chỉ chấp nhận cho các thầy Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo-ni vào lễ bái, thứ lớp cúng dường. Ngoài ra, các bậc Quốc 
vương, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, tất cả dân chúng đều không 
cho đến trước nơi để xá-lợi. 

Bấy giờ vua A-xà-thế, con bà Vi-để-hi nghe tin các vị Lực sĩ 
kia thâu nhận xá-lợi của Phật để trên lầu cao, lại còn dùng đến bốn 
thứ quân binh để dốc lo việc phòng vệ, giữ gìn, thì lòng rất buồn 
phiền, lại cũng tức giận các vị Lực sĩ kia, liền sai người thân tín đến 
nói với các vị Lực sĩ: 

-Đức Thế Tôn khi còn ở đời cũng là thây của tôi, khi Ngài vào 
Niết-bàn, tôi rất ân hận vì không được gặp. Tôi cùng Đức Thế Tôn 
đều là giòng Sát-đế-lợi, các vị sao riêng thu nhặt xá-lợi đem để nơi 
lầu cao lại còn bố trí bốn thứ quân binh lo phòng vệ, giữ gìn không 
phân chia cho người khác? Các vị nên phân chia cho tôi một phần, vì 
tôi muốn xây dựng tháp cao đẹp ở trong nước để cùng cúng dường. 
Nếu có thể ưng thuận như trên thì sự giao hảo giữa hai nước luôn 
luôn tốt đẹp, còn không thì sẽ đem binh trừng phạt các vị. 

Ngoài ra, bẩy quốc vương, các vị Ly-xa ở thành Tỳ-da-ly... đều 
sai sứ giả đến bày tổ việc xin chia phần xá-lợi và cách xử sự cũng 
đều như vậy. 

Bấy giờ các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ cũng đều sai 


68 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





người thân tín đến thưa với các vị Lực sĩ: 

-Đức Thế Tôn là thầy của chúng tôi, xin thương xót phân cho 
chúng tôi phần xá -lợi. 

Lúc ấy sứ giả của các nước đi đến chỗ các vị Lực sĩ trình bày 
đầy đủ ý nguyện của vua nước họ. Các vị Lực sĩ nghe thế trong lòng 
bất bình, trả lời các sứ giả: 

-Đức Phật đến nước chúng tôi mà vào Niết-bàn, xá-lợi tự 
nhiên phải thuộc về chúng tôi. Nếu muốn ở cõi nước khác cùng tạo 
bảo tháp trang nghiêm để cúng dường, thì việc ấy không thể được. 
Khi bảo tháp ở đây hoàn thành, mặc tình các vị có thể thích thú cùng 
đến đây để cúng dường lễ bái. Còn nếu muốn dấy binh để được vào 
chốn này trước thì quân và dân nước chúng tôi cũng đủ sức lo liệu để 
chống lại. 

Các vị sứ giả đều trở về nước mình, mỗi người đều trình bày 
lên vua sự việc như vậy. Các vị vua nghe xong trong lòng càng giận 
dữ, đều chỉnh đốn các loại binh mã kéo đến công phạt. Lúc ấy, các 
vị Lực sĩ cũng sửa sang chiến cụ để chống lại kẻ địch. 

Bấy giờ trong thành Cưu-thi-na có một vị Bà-la-môn tên Đồ-lô- 
na là hàng thông minh trí tuệ, tin tưởng nơi Tam bảo, bèn tự nghĩ: 
“Quốc vương tám nước kia và các vị Ly-xa, sức lực tráng kiện, binh 
chúng tinh nhuệ. Vả lại, các vị Lực sĩ dù dõng mãnh cũng khó địch 
nổi, nếu đánh nhau thì sẽ khó bảo toàn”. Nghĩ như vậy rồi, ông liền 
bàn với các vị Lực sĩ: 

-Các vị tuy rất dõng mãnh, nhanh nhẹn, quả cảm, nhưng tám 
quốc vương kia chung sức đồng lòng, thì binh số đông đảo, quân trận 
hùng mạnh, nếu chiến đấu sẽ không tránh khỏi thất bại. Khí thế hai 
bên đều quyết liệt, khí giới sắc bén, khi đã giao tranh tất có tổn 
thương, tàn hại. Đức Như Lai khi còn ở đời đã dạy mọi người thực 
hành từ bi mà ngày nay bỗng dưng cùng nhau sát phạt. Các vị cũng 
không nên tham tiếc xá-lợi, nên phân chia cho các nước và những vị 
Ly-xa... Mỗi quốc vương đều ở nơi lãnh thổ của mình mà tạo dựng 
bảo tháp, mới hợp với lời dạy xưa kia của Đức Thế Tôn, lại cũng 
khiến cho các vị đều được phước lợi. 

Các vị Lực sĩ nghe lời khuyên như vậy, tâm ý được thông tỏ 
liền đáp: 


SỐ 7- KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 69 





—Lời của ông nói thật hợp lý, xin thuận theo ý kiến của ông. 

Bà-la-môn Đổ-lô-na khi thấy các vị Lực sĩ đã bãi bổ việc quân 
binh, liền ra ngoài thành nói với các đức vua: 

-Các vị nay vì việc gì mà dấy binh? 

Các vua đáp: 

-Chúng tôi vì pháp, nên từ xa đến cầu thỉnh xá-lợi nhưng bị 
chống cự, không chịu phân chia, vì vậy nay chúng tôi kéo binh cùng 
đến. 

Bà-la-môn Đổ-lô-na lại nói với các vị vua: 

-Chúng tôi đã cùng nhau bàn luận là muốn cầu hòa, các vị Lực 
sĩ sẽ phân chia xá-lợi cùng với quý vị. Các vị hãy dùng bình báu để 
đựng, tôi sẽ vì quý vị mà phân chia. 

Tám vị quốc vương nghe nói như thế đều vui mừng, cùng trao 
bình vàng. Bà-la-môn Đổ-lô-na nhận các bình vàng đem vào thành, 
ở trên lầu cao mà phân chia xá-lợi, rồi giao lại cho tám vị quốc 
vương. Lúc ấy, các vị vua đã được phần xá-lợi, đều vui mừng phấn 
khởi, cung kính đem về nước mình, đều tạo dựng bảo tháp. Bà-la- 
môn Đồổ-lô-na theo các vị Lực sĩ xin cái bình đã phân xá-lợi để tự 
tạo tháp thờ. Các vị Lực sĩ lấy phần xá-lợi của mình ở ngay nơi chỗ 
trà tỳ, hợp với tro than còn lại để tạo dựng bảo tháp phụng thờ. Như 
vậy là gồm có tất cả mười chỗ tạo tháp để tôn thờ xá-lợi. 

Đức Như Lai từ khi sắp vào Niết-bàn, khi vào Niết-bàn cho 
đến lúc trà tỳ, tạo dựng bảo tháp phụng thờ xá-lợi, sự việc diễn biến 
là như vậy. 

Sau đó Tôn giả Đại Ca-diếp cùng Tôn giả A-nan và các thầy 
Tỳ --kheo ở tại thành Vương xá đã kết tập ba tạng kinh điển. 


n 


SỐ 8 


PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI 
BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỔ! 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sự Thi Hộ. 


QUYỂN I 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn cùng đông đủ đại chúng ở tại thành 
Vương xá, trong núi Thứu. Khi ấy có vương tử Càn-thát-bà tên là 
Ngũ Kế, qua khỏi nửa đêm, khi trời gần sáng, đến chỗ Phật, ánh 
sáng nơi thân của vị ấy phát ra chiếu soi khiến núi Thứu càng tươi 
sáng, rực rỡ. Vị ấy đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân Ngài, đứng 
qua một bên, bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, có một thời con ở tại cõi trời Ba mươi ba, 
thấy chủ trời Đế-thích, vua trời Đại phạm và chúng trời cùng nhóm 
họp tại giảng đường Thiện pháp, có điều giảng luận, tự thân con 
nghe, tự thân con nhận lãnh. Nghĩa ấy như thế nào, cúi mong Đức 
Thế Tôn chỉ dạy khiến con biết rõ. 

Đức Phật dạy vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế: 

-Những điều ông được nghe, được nhận lãnh ở giảng đường 
Thiện pháp, tại cõi trời Ba mươi ba, từ chủ trời Đế-thích, vua trời 





! Bản Hán, Phật Thuyết Đại Kiên Cố Bà-la-môn Duyên Khởi kinh, Đại I.tr.207. 


Tham chiếu, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Q.5, “Đệ nhất phần Điển tôn 
kinh đệ tam” (Đại I, tr30b-34b). Tương đương: D.19 (Deva Digh ii.6) 
Mahägovinda-suttanta; Trường II 19 “Đại Điển Tôn”. 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 71 





Đại phạm và chúng trời tụ tập. Ta nay tùy chỗ thích ứng sẽ có lời chỉ 
dạy cho ông, khiến ông được rõ. 

Khi ấy vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, con một thời ở cõi trời Ba mươi ba, có 
chủ trời Đế-thích, vua trời Đại phạm và chúng trời cùng tụ tập tại 
giảng đường Thiện pháp. Lúc bấy giờ có vị trời do nhân duyên mới 
sanh ở cõi trời ấy, đồng thời cũng có những vị trời khác sanh ra trước 
đó, thấy các vị mới sanh có đủ năm việc rất đáng ưa thích: được sống 
lâu, được sắc đẹp, được tiếng tăm, được an lành, được quyến thuộc 
nơi cõi trời. Bạch Đức Thế Tôn, lúc ấy có một Thiên tử nói: “Chư 
Hiền, các vị hãy xem, những vị trời mới sanh kia và cũng có các vị 
sanh trước đó, có đủ năm việc rất đáng ưa thích, đó là: được sống 
lâu, sắc đẹp, tiếng tăm, an lành và quyến thuộc nơi cõi trời”. 

Lại có một số vị Thiên tử nói: “Chư Hiển, các vị trời mới sanh 
này đều là người tu hành thanh tịnh trong pháp Thanh văn của Đức 
Thế Tôn, sau khi thân hoại mạng chung cảm quả báo tốt đẹp mà 
sanh đến cõi trời Ba mươi ba này. Đồng thời cũng có các vị trời sanh 
trước đó đều có đủ năm thứ rất đáng ưa thích”. 

Lại có một số Thiên tử nói: “Vui sướng thay! Chư Hiền, nếu có 
bốn Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở 
thế gian, giảng nói các pháp đem lại lợi ích cho trời người, giẩm bớt 
chúng A-tu-la, khiến chư Thiên tăng trưởng lợi ích. 

Khi ấy lại có một số Thiên tử nói: “Thôi đi! Chư Hiền, chẳng 
nói chi có bốn Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác 
xuất hiện ở thế gian. Vui thích thay! Chư Hiển, nếu có ba Đức Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian, giảng 
nói các pháp đem lại lợi ích cho trời người, giảm bớt chúng A-tu-la, 
tăng trưởng lợi ích cho chư Thiên”. 

Lại có một số Thiên tử nói: “Thôi đi! Này chư Hiển, chẳng nói 
chi có ba Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất 
hiện ở thế gian. Vui thích thay! Chư Hiển, nếu có hai Đức Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại thế gian, giảng nói 
các pháp đem lại lợi ích cho trời người, giảm bớt chúng A-tu-la, tăng 
trưởng lợi ích cho chư Thiên”. 

Các việc như vậy mong Đức Phật vì chúng con giảng nói. 


§/9) TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lúc ấy, trời Đế-thích, vua trời Đại phạm đang có mặt trong 
chúng hội của Phật. Phật đem việc này bảo trời Đế-thích và chư 
Thiên: 

-Các vị nên biết, cùng trong một thời không khi nào có hai 
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại thế 
gian, giảng nói các pháp. 

Trời Đế-thích và chư Thiên nghe Phật dạy như vậy, đều sanh 
tâm vui mừng, thích thú. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhận thấy trời Đế-thích và các Thiên 
chúng đều sanh hoan hỷ, liền bảo đại chúng: 

Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại 
thế gian, đầy đủ tám pháp hy hữu, các vị nếu muốn được nghe, trước 
hết phải sanh tâm hoan hỷ và khởi ý ưa thích. 

Tức thời Đức Phật bảo thiên chủ Đế-thích: 

Này Kiểu-thi-ca, ông nay nên vì chư Thiên, tùy thuận khéo 
nói tám pháp hy hữu của Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Khi ấy trời Đế-thích vâng lời Phật dạy, giảng nói tám pháp hy 
hữu của Đức Như Lai. 

-Này chư Hiển, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh 
Giác tùy thuận chúng sanh xuất hiện thế gian, quyết định làm giảm 
bớt chúng A-tu-la, tăng trưởng Thiên chúng, khiến cho nhiều người 
được lợi ích an lạc, lợi lạc như vậy thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại 
thế gian, nói pháp giáo hóa đem lại lợi ích cho trời người. Ây là 
pháp phá các kiến chấp, pháp xa la nhiễm ô, pháp thuận quán sát, 
pháp trong sạch, pháp biết rõ các thọ, pháp trừ tâm kiêu mạn, pháp 
điều phục dòng nước khát ái, pháp phá trừ vô minh, pháp đoạn trừ 
mọi nương tựa, pháp la tham ái, pháp vắng lặng, pháp Niết-bàn, 
giảng nói các pháp như vậy thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 73 





thế gian, vì các hàng Thanh văn chỉ dạy các pháp cần tu học. Ấy là 
nên tu các pháp hạnh không sân hận. Do nhân duyên này nên Đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường luôn giáo hóa 
chỉ dạy những vị tu hành nên ở các nơi trống vắng, tịch tĩnh tu hạnh 
không tranh cãi, hoặc khi đi, đứng, nằm, ngồi, nên xa nơi ồn ào, 
giảm bớt bạn bè, tự mình nương tựa thân mình, tự mình vui với mình, 
tự mình thương lấy mình, không xa lìa người khác mà tự mình nên tu 
hành. Những lời chỉ dạy như thế thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại 
thế gian, tùy thuận thọ nhận các món ăn thức uống. Đức Như Lai 
trong khi ăn cảm nhận được thượng vị, cũng được chánh vị, được 
hương vị thứ nhất, được mùi vị không ly tán. 

Lại nữa, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác thọ 
nhận đồ ăn uống xa lìa kiêu mạn, không có sự chấp trước, thường lìa 
lỗi lầm, sanh khởi trí tuệ chân chánh, thường hướng tới giải thoát, lại 
dùng pháp này giáo hóa chỉ dạy tất cả, thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở 
đời đầy đủ thần thông, vì các hàng Thanh văn nói pháp thân thông, 
dạy dỗ, khai bày, hướng dẫn, khiến họ tu hành. Giáo hóa chỉ dạy như 
vậy thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác hiện ra ở đời, 
xa lìa các nẻo nghi ngờ, mê lầm, cũng lìa việc luận bàn về nghi 
hoặc, ở trong pháp thiện đạt được điều không sợ hãi. Lầa nghi như 
vậy thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở 
đời đối với các pháp, như điều đã giảng nói mà thực hành, như điều 
đã thực hành mà giảng nói. Lại đem các pháp đó chỉ dạy khai mở 


74 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dẫn dắt khiến người tu hành, chỉ dạy như vậy thật là hy hữu. 

Lại nữa, chư Hiển, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Do 
vậy Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác hiện ra ở đời, 
giảng dạy chỉ bày Niết-bàn và con đường đi vào Niết-bàn, làm tăng 
trưởng sung mãn không cùng tận. Ví như nước sông Căng-già, nước 
sông Diễm-mâu-na chảy về biển lớn, tăng trưởng không cùng tận, 
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cũng lại như vậy, 
giảng dạy chỉ bày Niết-bàn và con đường đi đến Niết-bàn, khéo giẳng 
nói các pháp Niết-bàn và khéo an lập, khiến cho người tu hành tăng 
trưởng không cùng tận. Giảng dạy chỉ bày như vậy thật là hy hữu. 

Này chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở đời đầy 
đủ tám pháp hy hữu như vậy, cho nên ta không thấy ở quá khứ và 
hiện tại có sự sa1 khác. 

Bấy giờ các Thiên tử nghe lời trên xong, lại càng sanh hoan hỷ 
hơn trước, tâm ý vui thích, thưa với chủ trời Đế-thích: 

-Thưa Thiên chủ, xin vì chúng tôi nêu giảng lại tám pháp hy 
hữu của Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Khi ấy trời Đế-thích vì các Thiên chúng nói lại lần thứ hai tám 
pháp hy hữu: 

-Lại nữa, chư Hiển, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác tùy thuận chúng sanh xuất hiện ở đời, quyết định làm 
giảm bớt chúng A-tu-la, khiến chư Thiên được tăng trưởng lợi ích an 
lạc. Lợi lạc như vậy thật là hy hữu. 

Chư Hiển, cho nên Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở thế 
gian, ta không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác... Như 
trên đã rộng nói, cho đến câu... Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Chánh Giác xuất hiện tại thế gian, giảng dạy chỉ bày Niết-bàn 
và con đường dẫn đến Niết-bàn, tăng trưởng sung mãn không cùng 
tận. Ví như nước sông Căng-già, nước sông Diễm-mâu-na chảy về 
biển lớn không cùng tận, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác cũng như vậy, chỉ dạy Niết-bàn và con đường đi đến 
Niết-bàn, khéo giảng nói pháp Niết-bàn và khéo an lập, khiến người 
tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giảng dạy chỉ bày như vậy thật 
là hy hữu. 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 75 





Này chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở đời đầy 
đủ tám pháp hy hữu như vậy, cho nên ta không thấy ở quá khứ hay 
hiện tại mà có sai khác. 

Nghe xong lời ấy, các vị Thiên tử ấy lại càng sanh tâm hoan hỷ 
hơn trước, tâm ý vui thích. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã biết chư Thiên đã sanh tâm 
hoan hỷ hơn trước, lại bảo vua trời Đế-thích: 

—Kiểu-thi-ca, ông nay nên nói lại lần nữa tám pháp hy hữu của 
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Lúc ấy trời Đế-thích vâng lời Phật dạy, nói lại lần thứ ba, tám 
pháp hy hữu: 

-Lại nữa, chư Hiển, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác tùy thuận chúng sanh xuất hiện ở đời, quyết định làm 
tổn giảm chúng A-tu-la, tăng trưởng lợi ích cho Thiên chúng, khiến 
nhiều người được lợi ích an lạc. Lợi lạc như vậy thật là hy hữu. 

Chư Hiền, cho nên Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở đời, 
ta không thấy ở quá khứ và hiện tại mà có sai khác... Như rên đã 
rộng nói, cho đến câu... Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời chỉ dạy Niết-bàn và con đường để vào Niết- 
bàn, tăng trưởng sung mãn không cùng tận. Ví như nước sông Căng- 
già, nước sông Diễm-mâu-na chảy về biển lớn tăng trưởng không 
cùng tận, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cũng lại 
như vậy, chỉ dạy Niết-bàn và con đường đi đến Niết-bàn, khéo giẳng 
nói pháp Niết-bàn và khéo an lập, khiến người tu hành tăng trưởng 
không cùng tận. Giảng dạy chỉ bày như vậy thật là hy hữu. 

Này chư Hiền, Đức Như Lai, Đấng Đại Sư xuất hiện ở đời 
đầy đủ tám pháp hy hữu như vậy, cho nên ta không thấy ở quá khứ 
hay hiện tại mà có sa1 khác. 

Nói như vậy xong, lúc ấy Đại Phạm thiên vương biết chư 
Thiên đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích hơn trước, liền nói kệ: 

Chủ trời Đế-thích cùng Thiên chúng 
Như vậy đều sanh tâm hoan hỷ 

Quy mạng xưng tán Đức Như Lai 
Khéo nói pháp hy hữu của Phật. 


76 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Trước thấy chư Thiên kể mới sanh 
Đây đủ sắc tướng và oai quang 
Do đã lâu tu hành phạm hạnh 
Được sanh cối trời đủ lực lớn. 

Khi ấy tất cả chư Thiên nơi cõi trời Ba mươi ba nghe kệ rồi đều 
sanh hoan hỷ hơn trước, tâm ý vui thích. 

Bấy giờ vua trời Đại phạm biết chư Thiên sanh tâm hoan hỷ 
hơn trước rồi, liền bảo chúng trời: 

-Các vị nếu ưa muốn nghe việc Đức Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Chánh Giác đây đủ trí tuệ lớn, ở trong nẻo sanh tử tạo 
được nhiều lợi ích an lạc, những việc như thế này thì cần phải sanh 
tâm hoan hỷ hơn trước, phát khởi ý ưa thích. 

Thiên chúng cùng nhau thưa với vua trời Đại phạm: 

-Lành thay! Đại Phạm thiên vương, kính mong rộng nói về 
việc Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác đầy đủ trí 
tuệ lớn, ở trong nẻo sanh tử tạo được nhiều lợi ích an lạc. 

Khi ấy vua trời Đại phạm liền rộng giảng nói về nhân duyên trí 
tuệ của Đức Như Lai ở thời xa xưa. 

Đại Phạm thiên vương thưa: 

Bạch Đức Thế Tôn, trong đời quá khứ có một quốc vương tên 
là Vực Chủ. Thời ấy có một vị Bà-la-môn tên Kiên Cố, nhậm chức 
phụ tướng, làm quân sư cho nhà vua, trí tuệ thông minh, đầy đủ tài 
ba thao lược khéo việc trị nước. Vua có thái tử tên là Lê-nỗ, vua rất 
yêu mến, thông minh trí lớn, lại có nhiều tài, khéo biết mọi việc, vua 
thường thương nhớ. Thái tử Lê-nỗ kia có sáu người bạn trẻ dòng Sát- 
đế-lợi kết làm bạn thân, thường gặp gỡ nhau nhóm cát làm vui. Phụ 
tướng Bà-la-môn Kiên Cố cũng có một người con tên là Hộ Minh, tài 
trí lanh lợi, thông thạo mọi công việc, được cha yêu mến. Bạch Đức 
Thế Tôn, phụ tướng tham gia chính sự trải qua nhiều năm, sau một 
thời gian bỗng nhiên mạng chung. Vua nghe phụ tướng Bà-la-môn 
Kiên Cố đã mạng chung thì buồn rầu ảo não, rơi nước mắt, vin gối 
bàng hoàng, mê man tuyệt vọng nói: 

—Vị phụ tướng của ta là bậc tài trí, tham gia giúp việc điều 
hành quốc chánh tốt đẹp, lại thường cùng ta vui thích, nay bỗng qua 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 77 





đời khiến ta rất đau khổ. 

Khi ấy thái tử nghe vua cha vì phụ tướng Bà-la-môn Kiên Cố 
mạng chung mà ưu sâu áo não, liền đến chỗ vua cha thưa: 

—Phụ vương không nên lo buồn than khóc, chớ có tuyệt vọng, 
đau khổ. Vì sao vậy? Phụ vương nên biết Bà-la-môn Kiên Cố có một 
trưởng tử tên là Hộ Minh, gồm đủ tài trí, thông minh hơn người, nếu 
được thừa kế địa vị của cha, khả năng hiểu biết về chính sự, việc của 
người cha rõ, người con này thảy đều biết rõ. Nay có người như thế, 
sao vua cha lại lo buồn? Phụ vương nên ra lệnh triệu vào cung tùy 
việc chỉ dạy, đem trách nhiệm của cha giao phó cho người con. 

Vua cha nghe lời, liền gọi sứ giả đến bảo: 

-Ngươi đến chỗ của đồng tử Hộ Minh truyền lại lời này: “Vua 
nay triệu ông nên mau đến đây.” 

Sứ giả nhận lệnh, tức thời đi đến chỗ của đồng tử Hộ Minh, 
đến nơi, tuyên lại đủ lệnh của vua: Vua triệu Hộ Minh mau vào 
cung. Đồng tử Hộ Minh nghe sứ giả nói, liền đi đến chỗ vua, thân 
hành cung kính ngồi qua một bên. Nhà vua rất hoan hỷ, an ủi vỗ về 
Và nóI: 

—Ta nay thật sự chỉ dạy cho ông: Thân phụ ông qua đời, tuy rất 
đáng buồn nhưng ta nay ra lệnh cho ông thừa kế địa vị của cha lãnh 
chức phụ tướng. Ông khéo cùng ta sửa trị việc nước. 

Đồng tử Hộ Minh nhận lệnh của vua, thừa kế địa vị của cha 
làm phụ tướng, cùng vua sửa trị việc nước như công việc của người 
cha. Tất cả cách thức ứng xử công việc đều giống như cha mình, 
không có sai sót. 

Bấy giờ trong nước, các hàng Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, 
nhân dân biết được sự việc ấy, đều nói: 

-Quý hóa thay đồng tử Hộ Minh! Cha ngài ngày xưa tên là 
Kiên Cố, con nay kế vị. Hãy mở rộng sự nghiệp của người đi trước! 
Chúng tôi sẽ gọi ngài là Đại Kiên Cố. Tên của Ngài trước đây là Hộ 
Minh, nay phát xuất từ sự nhiệt tình của mọi người mà có hiệu khác. 
Từ nay về sau đều gọi ngài là Đại Kiên Cố. 

Bạch Đức Thế Tôn, bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố 
làm việc không bao lâu, liền đi đến chỗ sáu vị đồng tử Sát-đế-lợi và 
bảo: 


78 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Này các đông tử, các vị nên đến thăm thái tử Lê-nỗ, thưa với 
ông ấy: “Thái tử nếu gặp cảnh khổ não chúng tôi và ngài cùng chịu, 
nếu được vui thích chúng ta cùng hưởng. Người có chỗ hướng về 
nương, tôi cũng có chỗ trở về. Nay phụ vương của ngài đã quá già 
nua, đi đứng yếu đuối, tuổi thọ chẳng còn bao lâu, một mai vua qua 
đời, chúng ta về đâu? Ngài nay nên biết, cần có các đại thần phò tá, 
cùng nhau bàn luận, sau khi đức vua băng hà, tất sẽ giúp ngài nhận 
lễ quán đẳảnh làm vua. Người nếu đã nối thừa vương vị, nên đem 
quốc độ cùng với chúng tôi phân ra để cùng sửa sang cai quản.” 

Sáu vị đồng tử nghe phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố nói như 
vậy liền cùng nhau đi đến chỗ thái tử Lê-nỗ, trình bày đầy đủ như 
trên. Khi đó thái tử nói: 

Này các đồng tử, nếu ta còn sống đến ngày đó, và có các đại 
thần phò tá, lập ta lên kế vị cùng trao lễ quán đảnh, ta khi ấy sẽ 
không quên các ông, quốc độ phân chia ra để cùng các ông cai trị. 
Nếu có điều vui chúng ta cùng hưởng. 

Sau đó, trải qua một thời gian dài vua Vực Chủ bỗng nhiên 
mạng chung. Bấy giờ các đại thần phò tá đến chỗ thái tử cùng thưa: 

-Thái tử nên biết, chúng tôi là các đại thần xin trao lễ quán 
đảnh cho ngài, nay đã đến lúc ngài thừa kế vương vị. 

Thái tử Lê-nỗ nói với các đại thần phò tá: 

Các ông nếu thấy ta gánh vác được mà lập lên kế tục vương 
vị, nay chính đúng lúc. 

Khi ấy các quan phò tá liên thiết lập tòa sư tử tốt đẹp. Thái tử 
lên ngồi trên tòa, họ dùng nước thơm rưới trên đảnh và cùng nhau tôn 
xưng: 

-Thưa Thiên tử, ngày nay đã đến lúc thừa kế vương vị, chúng 
tôi quần thần xin tôn vua quán đảnh. 

Vua làm lễ quán đẳnh xong thì đốc lòng lo việc trị nước. 

Bạch Đức Thế Tôn, vua Lê-nỗ lên ngôi thời gian chưa bao lâu, 
tùy ý thỏa thích vui đùa trong năm dục. 

Khi ấy phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố đi đến chỗ của sáu 
vị đồng tử bảo: 

-Các ông nên biết, thái tử đã thọ lễ quán đảnh, đang ở vương 
vị thời gian chưa bao lâu, vui trong năm món dục, tùy ý thỏa thích. 


SỐ §~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 79 





Lúc trước vua có nói cùng các vị phân chia đất nước để cai trị, các vị 
nay nên đến chỗ vua Lê-nỗ mà thưa: “Đức vua trước đây có hứa với 
chúng tôi phân đất để cai trị, đức vua nay còn nhớ không?” 

Bấy giờ sáu vị đồng tử nghe phụ tướng Đại Kiên Cố nói xong, 
liền cùng nhau đi đến chỗ vua Lê-nỗ, nói lại đủ như trên. 

Bạch Thế Tôn, khi ấy vua Lê-nỗ bảo sáu vị đồng tử: 

—Lời hứa trước đây như thế nào, ta đều nhớ cả. Ta nay sẽ đem 
quốc độ này chia làm bảy phần cấp cho các ông, để mỗi người đều 
có đất trị vì. 

Nghe dạy như vậy, sáu vị đồng tử đều tâu vua: 

- Vua đã phán lời như thế thật là tốt đẹp, mong đức vua triệu 
phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố, khiến ông ta như lời vua phán 
dạy thân hành phân chia cương giới cảnh vực. Ông ấy thông minh, trí 
tuệ thấu đạt, có thể phân chia đúng đắn. 

Vua Lê-nỗ bèn ra lệnh cho sứ giả: 

-Ông đến chỗ của phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố thưa: 
“Vua có lệnh triệu, mau đến chỗ vua”. 

Sứ giả vâng mạng, liền đi đến chỗ ở của phụ tướng Bà-la-môn 
Đại Kiên Cố. Sau khi đến nơi liền nói lại lời triệu của đức vua: 

—Ngài nên nhanh chóng đến yết kiến đức vua. 


n 


80 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI 
BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỔ 
QUYẾN II 


Lúc bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố liền đến yết 
kiến đức vua Lê-nỗ. Đến nơi, ngài hết lòng cung kính, lui ngồi qua 
một bên. Vua vui mừng khen ngợi an ủi, phụ tướng cũng rất cung 
kính đối đáp. Vua nói: 

-Này Đại Kiên Cố, nay ông hãy vì ta phân chia đất nước này 
ra làm bảy phần để ta cùng sáu vị đồng tử đều có phần đất riêng. 

Khi ấy phụ tướng nhận lệnh vua rồi liền suy tính để phân ranh 
giới. Phía Bắc và cạnh Bắc, ranh giới rộng rãi. Phía Nam và cạnh Nam 
ranh giới nhỏ hẹp, cũng như hình dáng chiếc xe. Đất đai cảnh trí của 
vùng trung thổ, chỗ có nhiều người tụ hội đông đảo là nơi đóng đô của 
vua Lê-nỗ, có thành Nại-đa-bố-la thuộc nước Ca-lăng-nøa, thành Bao- 
đát-na thuộc nước Ma-thấp-ma-ca, thành Ma-hư-sa-ma thuộc nước 
Vãn-đế-na, thành Lao-lỗ-ca thuộc nước Tô-vĩ-la; thành Vĩ-để-hứ 
thuộc nước Di-thể-la, thành lớn Chiêm-ba thuộc nước Ma-già-đà, 
thành lớn Ca-thi thuộc nước Ba-la-nai. Như vậy bảy nước đã phân 
ranh giới rồi, sáu vị đồng tử ở nơi mỗi nước nhận lễ quán đảnh, đều 
lên làm vua thống lãnh một vùng. Từ đó về sau mới có bảy vua, đó là: 
Vua Lê-nỗ, vua Phá Oán, vua Phạm Thọ, vua Thắng Tôn, vua Minh 
Ái, vua Trì Quốc, vua Đại Trì Quốc. Như vậy bảy vua đều có phần đất 
thống lãnh riêng. Một thời gian sau, sáu vị vua cùng nhau nhóm họp 
đến chỗ phụ tướng Bà-la-môn. Khi đến nơi, các vị liền thưa: 

—Đại Kiên Cố, người sẵn có mưu trí tài ba thao lược phò tá cho 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ §1 





đại vương Lê-nỗ. Sáu vị vua chúng tôi cũng mong được ông giúp đỡ 
để cùng nhau tán trợ. 

Phụ tướng Bà-la-môn nghe xong, nhận lời phụ giúp cho cả bảy 
đức vua, nếu có công việc thì cùng nhau bàn luận. 

Phụ tướng Bà-la-môn sau này lại còn làm giáo thọ cho bảy 
ngàn Bà-la-môn tụng kinh điển và cũng là giáo thọ cho bẩy ngàn 
Bà-la-môn khác đọc kinh điển. 

Khi ấy các Trưởng giả, Bà-la-môn, Cư sĩ, nhân dân đều biết 
phụ tướng Bà-la-môn tài trí như vậy, cùng nhau luận bàn: 

— Vị Đại Kiên Cố ấy, đúng là một bậc đại Bà-la-môn chân thật, 
lại có thể cùng các vị Bà-la-môn giảng dạy cho họ đọc tụng kinh 
điển Vệ-đà. 

Phụ tướng Bà-la-môn nghe mọi người nhận xét như vậy, liển 
nghĩ: “Các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, nhân dân này, ở đâu họ 
cũng cùng nhau bình phẩm tán dương ta quá đáng, cho ta là người tài 
trí, lại xem ta là bậc đại Bà-la-môn chân thật, địa vị ấy ta chưa được, 
ta tự quán xét thật chẳng phải là bậc đại Bà-la-môn chân thật. Ta 
nay lại không thể cùng các Bà-la-môn giảng dạy đọc tụng kinh điển 
Vệ-đà, khiến họ hiểu biết chánh đáng rộng rãi. Ta thật chẳng phải 
tài giỏi. Huống nữa, sắc thân hình tướng thế gian của ta không tổn 
tại lâu dài. Ta xưa đã từng nghe các bậc tiên đức kỳ cựu đại Bà-la- 
môn có trí nói: “Trong pháp của Bà-la-môn, ai trong bốn tháng mùa 
hạ, ở chỗ thanh vắng tu tập Bi quán. Nếu thiển quán được thành tựu 
thời vua trời Đại phạm sẽ hiện thân đến, thỏa mãn lòng cầu 
nguyện”. Nếu được như vậy ta rất ưa thích. Ta nên như lời dạy mà tu 
tập thiển quán này”. Nói và nghĩ như vậy, bấy giờ, phụ tướng Bà-la- 
môn muốn sắp xếp trong bốn tháng mùa hạ, ở chỗ thanh vắng tu tập 
thiển định Bi quán, liền đến chỗ vua Lê-nỗ tâu: 

-Thưa Đại vương, tôi nay mong muốn trong bốn tháng mùa hạ 
ở chỗ thanh vắng tu tập thiển định Bi quán, mong ngài chấp nhận. 

Vua Lê-nỗ nói: 

Này Đại Kiên Cố, tùy ý ông muốn nếu thấy hợp thời. 

Phụ tướng Bà-la-môn được vua hứa rồi, đến chỗ thanh vắng 
lặng tâm chuyên chú, ở trong bốn tháng mùa hạ tu tập Bi quán. 

Bốn tháng mùa hạ đã qua, đúng ngày rằm trăng tròn các khất sĩ 


82 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





làm lễ trưởng tịnh, nên ở chỗ ấy dựa theo pháp của Bà-la-môn, 
dùng Cù-ma-di sạch trét trên đất rồi lập hỏa đàn ở bốn phương, ở 
chính trung tâm cũng lập hỏa đàn. Khi ấy phụ tướng Bà-la-môn 
tắm rửa, mặc áo mới sạch sẽ, từ phương Bắc bước lên, đến ranh 
đàn phía Nam trải cỏ kiết tường, phủ khắp mặt đất của đàn, ngôi 
xuống mặt xoay về phía Bắc, cầm dụng cụ tiến hành việc phụng sự 
lửa để tế tự Phạm thiên. 

Bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn làm lễ chưa bao lâu, bỗng ở 
phương Bắc hiện tướng ánh sáng lớn. Phụ tướng Bà-la-môn thấy 
được ánh sáng ấy, sanh tâm cho là ít có, toàn thân lông dựng đứng, 
lại càng nghiêm túc cung kính vững tâm an trú. Ánh sáng kia chói lọi 
xưa nay chưa từng thấy. Vua Đại Phạm thiên hiện ánh sáng lớn, sau 
đó không bao lâu, từ phương Bắc đến, trụ trong hư không. Phụ tướng 
Bà-la-môn một lòng hoan hỷ, ngước nhìn lên thấy vua Đại Phạm 
thiên ở giữa hư không liền chắp tay đảnh lễ, nói kệ: 

Đủ oai thần sắc tướng quang mình 
Là vị Thánh nào hiện trên không 
Tôi nay tuy thấy không thể biết 
Xin nguyện như thật vì tôi nói. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương liền nói kệ đáp phụ tướng Bà- 
la-môn: 

Những người thanh tịnh tức sẽ biết. 
Ta thường trụ ở cối Phạm thế 

Lại nữa chư Thiên biết tên ta 

VỊ Bà-la-môn nên tự xét. 

Phụ tướng Bà-la-môn lại nói kệ: 

Cần dùng nước sạch và tòa ngồi 

Tô, mật, sữa, cháo, vị tối thắng 

Tôi lần đâu hết lòng hiến dâng 

Xin nguyện Phạm vương thương thọ nhận. 

Đại Phạm thiên vương lại nói kệ: 

Cần dùng nước sạch và tòa ngồi 
Tô, mật, sữa, cháo, vị tối thắng 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 83 





Vị Bà-la-môn cúng lần đầu 
Ta nay theo đó vì ông nhận. 

Phụ tướng Bà-la-môn nói kệ: 

Các cảnh năm dục tên cối này 
Được sanh Phạm thế tên cõi khác 
Tôi thích nghĩa này muốn thưa hỏi 
Xin được Phạm vương hứa nghe cho. 

Đại Phạm thiên vương nói kệ: 

Cối này cối khác trong hai nghĩa 
Tùy ý ưa thích ông cứ hỏi 

Ta nay hứa nghe đều không nghỉ 
Ông hỏi thế nào mau nên nói. 

Khi ấy phụ tướng Bà-la-môn suy nghĩ: “Ta nay muốn dứt bỏ 
nghi hoặc, nên hỏi Phạm thiên về ý nghĩa gì trước tiên? Nên hỏi thế 
giới này do đâu mà phát khởi? Hay hỏi ý nghĩa của thế giới kia làm 
sao được sanh?” Phụ tướng Bà-la-môn lại suy nghĩ: “Về ý nghĩa của 
thế giới này là do năm dục phát khởi, ở đây ta không nên hỏi. Ta 
nay nên hỏi ý nghĩa sanh thế giới khác, tức là cõi Phạm thiên”. Phụ 
tướng Bà-la-môn nghĩ như vậy rồi liền hỏi Đại Phạm thiên vương: 

—Đại Phạm thiên vương, bậc dõng mãnh thanh tịnh, tôi nay xin 
hồi ngài, nguyện giải trừ nghi hoặc. Người trong cõi Đại phạm nếu 
muốn cầu sanh về cảnh giới tịch tĩnh của Phạm thiên, nên tu hạnh gì 
để được sanh về? 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương nói bài kệ đáp lời phụ tướng 
Bà-la-môn: 

Người tu vô ngã tức tịnh hạnh 

Tâm trụ một cảnh, bỉ giải thoát 
Lìa các nhiễm đục trừ phiền não 
Như thế được sanh Phạm thiên giới. 

Phụ tướng Bà-la-môn thưa với Đại Phạm thiên vương: 

Như ngài dạy trong bài kệ, người tu vô ngã tức là tịnh hạnh. 
Tôi đối với nghĩa này có thể rõ biết, nghĩa là có người khởi tâm chánh 
tín, tu theo pháp xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, giàu có sung 
sướng dù ít, dù nhiều cũng đều xả bỏ, trí tuệ có thể theo đấy mà 


84 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chuyển biến, hoặc trong dòng tộc cao sang, hoặc trong dòng tộc thấp 
kém, tâm kia vẫn bình đẳng lìa các chấp trước, chỉ dùng ba y và một 
bình bát, không sở hữu vật gì khác. Ở trong việc học và truyền trao 
các pháp cần tu học, ba nghiệp thân, ngữ, ý đầy đủ thanh tịnh nơi thân 
mạng thanh tịnh tự sống, lìa các lỗi lầm, như vậy gọi là người tu vô 
ngã. 

Lại như Đại Phạm thiên vương nói: 

“Tâm trú một cảnh”, tôi nghe lời này cũng có thể hiểu rõ. 
Nghĩa là người thực hành thiển định, trong tâm thanh tịnh, trụ vào 
một cảnh, không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc chứng Nhị thiền 
định, đây đủ hạnh tu. Đây gọi là tâm trú nơi một cảnh. 

Lại như Đại Phạm thiên vương nói: 

—“Tâm bi là giải thoát”, tôi nghe câu này, cũng có thể hiểu. 
Nghĩa là có một hạng người tu hạnh từ bi, khởi tâm bi mẫn trong đủ 
các thời, trước tiên ở phương Đông, trải tâm Bi rộng lớn ra khắp nơi, 
thực hành đây đủ, tâm bình đẳng không hai, cũng không hạn lượng, 
không oán, không phiển não. Thực hành ở Đông phương như thế rồi, 
ở các phương Nam, Tây, Bắc bốn phía trên dưới, toàn thể thế giới, 
làm chuyển vận, mở rộng tâm Bi, thực hành đây đủ cũng lại như 
vậy. Đây gọi là tu tâm Bi giải thoát. 

Lại như Đại Phạm thiên vương nói: 

—“Lìa các dục nhiễm dứt trừ phiền não”, tôi nghe câu này, 
chưa rõ nghĩa đó. Đại Phạm thiên vương, phiển não là những gì? 
Lầm sao con người chuyển các phiển não mà được thanh tịnh? Các 
thứ phiền não trôi chảy đầy dẫy như biển ở trong tâm, làm sao khiến 
người tu hành được sanh về cảnh giới Phạm thiên tịch tĩnh kia? 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương liễn nói bài kệ trả lời phụ tướng 
Bà-la-môn: 

Tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, phẫn, phú 
Não, hại, hư dối và tật xan 

Dấy pháp nhiễm ấy hủy báng người 
Chính đó gọi là các phiên não. 

Xa lìa những phiền não như trên 
Trong nội tâm liền được thanh tịnh 
Dứt tận cội nguồn biển phiên não 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 85 





Được sanh cối Phạm thiên tịch tịnh. 

Phụ tướng Bà-la-môn thưa Đại Phạm thiên: 

-Như Phạm thiên đã dạy về các pháp phiền não, tôi nghe lời 
đó đã rõ ý nghĩa. Nếu tôi ở tại gia sẽ luôn bị trói buộc. Nếu tôi xuất 
gia sẽ trọn hướng lìa lỗi lầm, cần phải tu tập phạm hạnh thanh bạch, 
chân chánh, trong sạch. Vì sao vậy? Có sanh đều phải diệt, mạng 
người ngắn ngủi, nếu không biết rõ chết liền đọa đường ác. Vì vậy 
tôi nay tự biết rõ phải khéo tu tập, thực hành phạm hạnh chân chánh, 
và không còn tạo nghiệp ác nơi thế gian. Thưa Đại Phạm thiên, tôi 
nay bỏ nhà mà cầu xuất gia. Cúi mong Phạm thiên biết tâm ý tôi. 

Đại Phạm thiên nói: 

-Như ý muốn của ông, nay chính là đúng lúc. 

Bấy giờ từ không trung Đại Phạm thiên hiện ra dạy những lời 
như trên rồi biến mất. 

Lại nữa, trong chúng hội, vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế bạch 
Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, con hôm nay nghe Phạm vương đối trước 
Thế Tôn nói việc nhân duyên đời trước, con bỗng suy nghĩ: “Phụ 
tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố thuở ấy phải chăng chính là Đức Thế 
Tôn?”. 

Phật bảo vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố 
thuở ấy chính là thân Ta. Ta nhớ lại, việc đi xuất gia của phụ tướng 
Bà-la-môn Đại Kiên Cố xưa kia. Ông đã từng nghe chưa? 

Ngũ Kế thưa: 

Bạch Thế Tôn, con chưa nghe, con chưa từng nghe. 

Phật dạy: 

Này Ngũ Kế, Ta nay sẽ lần lượt vì ông giảng nói. Này Ngũ 
Kế, thời ấy phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố làm công việc phụng 
sự lửa xong, đi đến chỗ ở của vua Lê-nỗ. Khi đến nơi, ông quỳ gối, 
cung kính trước vua, nói kệ: 

Tôi có ý nguyện nay xin thưa 
Đại vương Lê-nỗ, chủ quốc giới 
Tôi bỏ tướng vị cầu xuất gia 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Mong vua tự lo việc quốc chính. 
Bấy giờ đại vương Lê-nỗ nói kệ trả lời phụ tướng: 

Nếu ông thiếu kém việc cần dùng 

Mong muốn những gì ta sẽ giúp 

Nếu ai quấy nhiễu ông nói mau 

Ta dùng phép vua để trị phạt. 

Ông như cha ta, ta như con 

Chúng ta giúp nhau sao nốỡ lìa 

Ông tuy là tướng cũng là thầy 

Vì sao nay lại nói như vậy. 
Phụ tướng Bà-la-môn nói kệ: 

Những đồ cần dùng tôi không thiếu 

Cũng chẳng có ai gây phiên não 

Chỉ vì tôi nghe lời chân thật 

Phát tâm xuất gia không chuyển đổi. 
Đại vương Lê-nỗ nói kệ: 

Là phi nhân chân thật thế nào? 

Vì sao tin nghe lời như vậy 

Chớ cho lời ấy là chân chánh 

Bỏ chức phụ tướng cầu xuất gia! 
Phụ tướng Bà-la-môn nói kệ: 

Thiên tử, tôi trước phụng sự lửa 

Dốc phát tâm chuyên chú trong lành 

Theo pháp lập đàn hỏa tế trời 

Đem cỏ cát tường dùng để trải 

Đại Phạm thiên vương, bậc Tiên thánh 

Theo lời tôi cầu liền hiện thân 

Tôi nghe ngài nói lời chân thật 

Do vậy quyết tâm muốn xuất gia. 
Đại vương Lê-nỗ nói kệ: 

Như lời phụ tướng đã khéo nói 

Ta nay đều đã tin hiểu cả 

Ông trước đã nghe lời bậc Thánh 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 87 





Tâm xuất gia ấy sao chuyển được. 
Lòng ông thanh tịnh như hư không 
Lại như lưu ly báu sạch đẹp 

Ông nếu tu hành ta cũng tùy 

Ta nhờ ông nên được khai ngộ. 

Vua Lê-nỗ nói kệ rồi, lại bảo: 

—Này Đại Kiên Cố, tâm ông thanh tịnh, ưa tu hạnh lành, tùy 
theo ý ông muốn. Ông có chỗ trở về, ta cũng có chỗ trở về. 

Phụ tướng Bà-la-môn lại nói kệ thưa với vua: 

Vua nên xả bỏ các cảnh dục 

Nếu còn chấp trước tức người mê 
Nên khởi quyết tâm lìa tham đắm 
Đủ súc nhẫn Tam-ma-hú-äa 
Người ngộ pháp ấy liền thanh tịnh 
Thật thường trụ đạo thanh tịnh ấy 
Giảng nói pháp môn chân thật này 
Do đấy được sanh cõi Phạm thiên. 

Này Ngũ Kế, sáu vị vua được phân ra lãnh đạo các nước kia, 
nghe phụ tướng Bà-la-môn bỏ chức vị phụ tướng vui cầu xuất gia, 
sáu vua liên nhóm một chỗ. Lúc ấy, phụ tướng Bà-la-môn tự đi đến 
chỗ sáu đức vua, quỳ gối, thưa: 

-Các đại vương nên biết, tôi nay muốn từ bổ chức vị phụ 
tướng, xin các ngài tìm cầu người trợ giúp việc nước, nếu muốn học 
hỏi nên tìm riêng vị thầy mô phạm. Tôi nay ưa muốn xuất gia tu đạo. 
Vì sao vậy? Tôi ở chỗ Đại Phạm thiên nghe được lời chân thật, đó là 
cần nên xa lìa các phiển não. Từ đây về sau, tôi không ưa thích lối 
sống tại gia chỉ có trói buộc. Như tôi xuất gia chỉ quyết nhằm xa lhìa 
lỗi lầm và cần tu tập phạm hạnh chân chánh, thanh bạch, trong lành. 
Vì sao? Mạng người ngắn ngủi, có sanh đều phải có diệt. Nếu không 
hiểu rõ thì khi chết sẽ bị đọa cõi ác. Vì vậy tôi nay tự giác khéo tu 
tập, thực hành phạm hạnh chân chánh, không còn trở lại như người 
thế gian tạo các nghiệp ác. 

Lúc ấy sáu vua cùng nhau bàn luận: “Ông phụ tướng Bà-la- 
môn này vì sao lìa bổ giàu sang cầu xuất gia? Trong hàng Bà-la-môn 


88 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cũng có người ưa thích giàu sang. Chúng ta nên đem việc giàu sang 
khuyên bảo vị ấy chớ nên xuất gia”. 

Sáu vua bàn luận xong, liền gọi vị phụ tướng Bà-la-môn nói: 

Sáu vị quân vương chúng tôi sẽ ban tất cả sự giàu sang tùy 
theo ý ông muốn, để khuyến thỉnh ông. Sự giàu sang của chúng tôi 
hiện nay đều nương theo pháp mà có. 

Nói rồi họ liền đem tất cả tiền bạc của báu, các vật dụng quý 
giá sang trọng trao cho phụ tướng Bà-la-môn. Khi ấy phụ tướng Bà- 
la-môn thưa với sáu vị vua: 

-Thưa các đại vương, nay tiền bạc, báu vật và các vật dụng 
quý giá sang trọng ấy tôi đều đã có đây đủ. Những vật sở hữu của 
tôi, cũng nương theo pháp mà được. Tài sản của tôi, tôi còn xả bỏ, 
sao tôi lại nhận thêm vật của các đại vương ban. Chí tôi nay đã 
quyết cầu được xuất gia. Vì sao? Tôi gặp Đại Phạm thiên vương, 
được nghe lời chân thật là cần phải xả bỏ pháp phiền não... (cho đến 
đoạn mà ở trên đã rộng nói). 

Này Ngũ Kế, khi ấy sáu vị vua cùng bàn luận với nhau: 

—Trong hàng Bà-la-môn cũng có người ưa thích sắc đẹp của kỹ 
nữ. Vậy chúng ta nên theo sự ưa thích ấy trao tặng, khiến ông ấy 
phải chấp nhận. 

Bấy giờ sáu vị vua bàn luận xong, liền đem các kỹ nữ xinh đẹp 
tặng cho phụ tướng Bà-la-môn. Các vua nói: 

-Các kỹ nữ này hình tướng xinh đẹp, thân thể đầy đặn, dung 
mạo dễ xem, lại có nhiễu tài năng và hiểu biết. Ông nên thâu nhận 
chớ có xuất gia. 

Phụ tướng Bà-la-môn thưa với sáu vị vua: 

-Thưa đại vương, nhà tôi cũng đã có đến bốn mươi người vợ 
hình tướng, dung mạo đều xinh đẹp, dễ mến, đoan chánh. Tuy đã tự 
có, tôi vẫn xả bỏ tất cả, huống chi nay lại nhận thêm ân đức của các 
vua. Tôi nay đã quyết chí cầu xuất gia. Vì sao? Tôi đã gặp Đại Phạm 
thiên vương, đã nghe lời dạy chân thật là cần nên xả bổ pháp phiển 
não... (0„hw trên đã rộng nói). 

Này Ngũ Kế, lúc ấy sáu vị vua nói với phụ tướng Bà-la-môn: 

-Ông nay cương quyết cầu xuất gia, nhưng có thể chờ đợi được 
chăng? Sau bảy năm, con cháu của chúng tôi đã khôn lớn nên người 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 89 





rồi, chúng tôi cũng sẽ theo ông xuất gia. Đại Kiên Cố, ông có chỗ 
hướng về, chúng ta các vua cũng có chỗ trở về. 

Phụ tướng Bà-la-môn thưa với sáu vị vua: 

Nếu đợi bảy năm thời gian rất là lâu. Chí tôi nay cương quyết 
mong mau được xuất gia. Vì sao vậy? Tôi đã gặp Đại Phạm thiên 
vương, nghe lời chân thật là cần nên xả bỏ pháp phiển não... (nh 
vậy, cho đến như trên đã rộng nói). 

Sáu VỊ Vua nói: 

Này Đại Kiên Cố, nếu không như thế thì có thể đợi sáu năm, 
hoặc năm năm, cho đến một năm. 

Phụ tướng đáp: 

Nếu đợi một năm cũng là lâu. Tôi nay đã quyết chí mong mau 
được xuất gia. 

Sáu vị vua lại nói: 

Nếu không được như vậy, thì hãy đợi bẩy tháng. 

Phụ tướng đáp: 

-Nếu đợi bảy tháng cũng còn là lâu, tôi nay đã quyết lòng 
mong mau được xuất gia. 

Sáu vị vua lại nói: 

Nếu không được thì hãy đợi sáu tháng cho đến nửa tháng. 

Phụ tướng đáp: 

-Nếu đợi nửa tháng thì quá lâu. Tôi nay đã quyết tâm mong 
mau được xuất gia. 

Sáu vị vua lại nói: 

Nếu không được như vậy thì chỉ đợi bảy ngày. 

Phụ tướng đáp: 

-Thưa các đại vương, nếu đợi bẩy ngày, kỳ hạn này có thể 
được. Chúng ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là phải lúc. 

Này Ngũ Kế, bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn đi đến chỗ bảy 
ngàn người dạ y họ tụng kinh điển Bà-la-môn cùng đến chỗ bẩy ngàn 
người dạy họ đọc kinh điển Bà-la-môn. Đến các nơi ấy, ông bảo với 
tất cả một vạn bốn ngàn vị Bà-la-môn ấy: 

Lành thay! Lành thay! Này các chúng Bà-la-môn, các vị đã 
có kinh điển Vệ-đà, hoặc đọc hoặc tụng. Từ nay về sau, mỗi vị nên 
tìm riêng thầy dạy để học tập với nhau. Ta nay xuất gia, không thể 


90 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dạy các vị. Vì sao vậy? Vì ta đã gặp Đại Phạm thiên vương, nghe lời 
chân thật, đó là cần nên xả bỏ pháp phiển não. Từ nay về sau, ta 
không còn ưa thích lối sống tại gia chỉ nhiều ràng buộc. Ta nếu xuất 
gia chỉ theo một hướng xa lìa lỗi lầm, cần tu tập phạm hạnh thanh 
tịnh, chân chánh, trong lành. Vì sao? Mạng người ngắn ngủi, có sanh 
đều phải có diệt. Nếu không hiểu biết, chết sẽ bị đọa vào đường ác. 
Vì vậy ta nay tự giác, khéo tu tập, thực hành phạm hạnh chân chánh, 
không như người đời tạo các nghiệp ác. 

Khi ấy một vạn bốn ngàn người trong chúng Bà-la-môn đều 
thưa với phụ tướng Bà-la-môn: 

-Thầy là người trí chớ nên xuất gia. Vì sao vậy? Vì làm người 
xuất gia, ít có lợi ích, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Nếu là Bà-la- 
môn thì có lợi ích lớn, có oai đức lớn, được khen ngợi lớn. 

Phụ tướng Bà-la-môn bảo với một vạn bốn ngàn vị Bà-la-môn 
kia: 

-Các vị Bà-la-môn, chớ nói như vậy! Các vị nên biết người 
xuất gia có lợi ích lớn, có oai đức lớn, có được sự khen ngợi lớn. Còn 
Bà-la-môn thì ít có lợi ích, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Như các 
hiểu biết mà Bà-la-môn các ông đang có, tất cả đều nhờ nhân duyên 
thầy trao mà được. Vì vậy các ông chớ có cái nhìn sai khác. 

Một vạn bốn ngàn vị trong chúng Bà-la-môn đều thưa với phụ 
tướng Bà-la-môn: 

-Như thầy đã dạy, đúng như vậy. Phàm người xuất gia thì có 
lợi ích lớn, có oai đức lớn, được khen ngợi lớn, cho đến việc chúng 
tôi có được hiểu biết tất cả đều nhờ nhân duyên thầy trao dạy. Thây 
ngày nay nếu có chỗ trở về, chúng tôi cũng có chỗ trở về. 

Lúc ấy phụ tướng Bà-la-môn lại nói với một vạn bốn ngàn Bà- 
la-môn: 

-Chúng ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc. 

Bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn trở về nhà, gặp bốn mươi người 
vợ, nói với các vị ấy: 

-Lành thay! Lành thay! Các vị mỗi người đều nên trở về nơi 
thân tộc của mình, hoặc có thể ở lại dòng tộc Bà-la-môn này. Ta nay 
từ giã các vị, chí cầu xuất gia. Vì sao? Ta đã gặp Đại Phạm thiên 
vương, nghe lời chân thật; đó là cần nên xả bỏ pháp phiển não. Từ 


SỐ 8§~ KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN CỐ 0] 





nay về sau, ta không còn vui thích cảnh tại gia chỉ nhiều trói buộc. 
Ta nếu xuất gia sẽ hết lòng lìa lỗi lầm, cần tu phạm hạnh thanh 
bạch, chân chánh, trong lành. Vì sao vậy? Mạng người ngắn ngủi, có 
sanh đều phải diệt. Nếu không hiểu biết thì khi chết sẽ bị đọa nơi cõi 
ác. Tự mình rõ biết, nên khéo tu tập phạm hạnh chân chánh, không 
còn trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. 

Bốn mươi người vợ nghe nói thế bèn thưa với phụ tướng Bà-la- 
môn: 

—Ngài Đại Kiên Cố, khi nên làm Tôn sư, ngài là Tôn sư; khi 
đáng làm chồng, ngài là chồng; khi nên làm bạn lành, ngài là bạn 
lành. Nay tùy theo ý ngài muốn, ngài có chỗ trở về, chúng tôi cũng 
có chỗ trở về. 

Phụ tướng Bà-la-môn bảo với bốn mươi vị phu nhân: 

-Chúng ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc. 

Này Ngũ Kế, bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn, những nơi cần 
thông báo đều đã thông báo xong. Ở trong bẩy ngày, với niềm tin 
vững chắc, theo Phật xuất gia, râu tóc tự rụng, thân vận ca-sa thành 
tướng Bí-sô, đầy đủ oai nghi. Sau khi phụ tướng Bà-la-môn xuất gia, 
bẩy vị vua ấy đều bỏ đất nước cùng theo xuất gia, lại có bẩy ngàn vị 
Bà-la-môn được chỉ dạy tụng đọc kinh điển đều theo thây xuất gia, 
bốn mươi vị phu nhân cũng xuất gia, lại có vô số trăm ngàn dân 
chúng đều tùy hỷ và ưa thích xuất gia. 

Này Ngũ Kế, bấy giờ phụ tướng Bà-la-môn Đại Kiên Cố xa la 
các dục, chứng quả A-la-hán. Đã chứng Thánh quả, ngài lại vì các vị 
đồng tu phạm hạnh giảng nói các pháp thanh tịnh. Đại chúng nghe 
pháp xong, hiểu rõ ý nghĩa, được sanh lên cõi Phạm thiên. 

Lúc ấy vị Thanh văn Đại Kiên Cố lại tiếp tục vì các vị đồng tu 
phạm hạnh giảng nói các pháp Thanh văn. Họ nghe pháp xong, hiểu 
rõ ý nghĩa, được sanh làm bốn vị Đại thiên vương trong cõi Dục. Lại 
có các vị đồng tu phạm hạnh khác, nghe pháp tỏ ngộ sanh vào cõi 
trời Ba mươi ba. Hoặc có các vị đồng tu phạm hạnh được sanh nơi 
cõi trời Dạ-ma. Hoặc có một số vị được sanh nơi cõi trời Đâu-suất. 
Hoặc có một số vị được sanh nơi cối trời Hóa lạc. Hoặc có một số vị 
được sanh nơi cối trời Tha hóa tự tại. 

Này Ngũ Kế, thời ấy, những ai trong chúng hội, hoặc nam hay 


92 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nữ cùng tu phạm hạnh, sanh tâm lỗi lầm với Thanh văn Đại Kiên Cố 
thì khi thân hoại mạng chung bị đọa trong địa ngục. 

Thời ấy, những ai trong chúng hội, hoặc nam hoặc nữ cùng tu 
phạm hạnh, khởi niềm tin thanh tịnh với Thanh văn Đại Kiên Cố thì 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi trời. 

Này Ngũ Kế, khi ấy Thanh văn Đại Kiên Cố đi khắp các nơi 
thành ấp xóm làng, vì tất cả hạng người hoặc vua, hoặc quan, hoặc 
trưởng giả, hoặc Bà-la-môn, kẻ sĩ, dân chúng đều giáo hóa, đem lại 
lợi ích khiến họ lìa bỏ tà đạo. 

Bấy giờ, ở trong nước, các bậc vua, quan, trưởng giả, Bà-la- 
môn, bậc tu phạm hạnh và người tại gia, cho đến tất cả kẻ sĩ, dân 
chúng đều nói: 

—Vui thay! Chúng ta quy y với bậc Thánh Đại Kiên Cố, quan 
phụ tướng của bảy vị vua nên hôm nay mới được lợi ích lớn lao, tốt 
đẹp. 

Đức Thế Tôn giẳng nói về nhân duyên đời trước như thế xong, 
vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế sanh tâm hoan hỷ, xa lìa trần cấu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. 

Phật nói kinh này xong, vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kế cùng 
toàn thể đại chúng nghe lời Phật giảng, đều rất hoan hỷ, tin nhận 
phụng hành. 


n 


SỐ 9 
PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sư Pháp Hiển. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật cùng đông đủ đại chúng ở trong tính xá 
Côn-tả-ca, tại thành Na-để-ca. Bấy giờ Tôn giả A-nan ở riêng một 
mình, suy nghĩ như thế này: “Đức Thế Tôn trước đây đã có nói về 
các nước, các thành như nước Áng-nga, nước Ma-già-đà, nước Ca- 
thi, nước Kiều-tát-la, nước Mật-nhĩ-sa, nước Đại lực sĩ, nước Bôn- 
noa, nước Tô-ma, nước A-thuyết-ca, nước Phược-đế, nước Câu-lỗ, 
nước Bán-tả, nước Phược-tha, nước Thú-la-tây-na, nước Dạ-phược- 
na, nước Cam-mô-nhạ... Các nước này có những bậc Thanh văn đã 
vào Niết-bàn, Đức Phật đều đã nói về chỗ sanh và quả báo của 
những vị ấy. Chỉ có nước Ma-già-đà là có các vị thuộc hàng thượng 
thủ Ưu-bà-tắc đã mạng chung. Những vị ở nước này chưa ai được 
Đức Thế Tôn nói về chỗ thác sanh của họ”. 

Tôn giả A-nan nghĩ như vậy rồi liền ra khỏi tinh xá, đi đến chỗ 
Phật ngự. Đến nơi, Tôn giả trịch áo bày vai bên phải, gối quỳ sát 
đất, cúi đầu lễ bên chân Đức Thế Tôn xong, đứng trước Phật bạch: 

Các phương, các nước (như trước đã nói), con theo hầu Đức 
Phật được nghe đều đã rõ biết, cho đến theo Phật nghe pháp, cũng 
được biết rõ. Như chỗ thác sanh của các vị Ưu-bà-tắc trong thành 
Na-để-ca, Phật cũng đã nói. Trong thành Na-đề-ca kia, lại có năm 
trăm vị Ưu-bà-tắc cũng đã mạng chung. Các Ưu-bà-tắc ấy khéo 
đoạn ba chướng, chứng quả Tu-đà-hoàn, ngược dòng sanh tử, bảy lần 


94 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trở lại nhân gian, bảẩy lần sanh lên cõi trời, rõ giới hạn của khổ, 
quyết chứng Bồ-đê. 

Lại nữa, trong thành Na-để-ca còn có ba trăm vị Ưu-bà-tắc 
cũng lần lượt mạng chung. Các vị ấy cũng đoạn được ba chướng 
cùng tham, sân, si. Một lần trở lại nhân gian, rõ được giới hạn của 
khổ, chứng quả Tư-đà -hàm. 

Lại nữa, trong thành Na-để-ca, còn có hai trăm năm mươi vị 
Ưu-bà-tắc lần lượt mạng chung. Các Ưu-bà-tắc ấy đoạn năm thứ 
phiền não và tùy phiển não, chứng quả A-na-hàm, không trở lại 
nhân gian, không còn luân chuyển. Các việc như vậy con cũng đã rõ 
biết. Riêng nước Ma-già-đà có các vị Ưu-bà-tắc thượng thủ, sau khi 
mạng chung, những vị ở nước này chưa có ai được Đức Thế Tôn nói 
về chỗ thác sanh của họ. Cúi mong Đức Thế Tôn vì con mà giảng 
nói các vị Ưu-bà-tắc ở nước Ma-già-đà được thác sanh ở đâu? Hạnh 
nghiệp tu tập được quả báo gì? 

Bạch Đức Thế Tôn, lại ở nước Ma-già-đà có vua Tân-bà-sa-la 
một lòng quy hướng Đức Phật, hiểu biết Chánh pháp, tôn trọng Tăng 
già, trọn đời luôn nhớ nghĩ không quên. Sau khi mạng chung, nhân 
dân trong nước đều khen ngợi công đức của vua. Họ nói: “Đây chính 
là bậc Pháp vương, nguyện cho Pháp vương sanh ở cõi lành, được an 
vui thù thắng”. 

Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài chưa nói đến chỗ thác sanh, ý 
nguyện, quả vị của vua? Cúi mong Đức Thế Tôn giảng nói từng sự việc. 

Tôn giả lại thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nước Ma-già-đà kia là nơi Đức Phật thành 
Chánh giác, tối cao thù thắng không thể so sánh, nơi thắng địa này vị 
vua ấy là chủ, cúi mong Đức Thế Tôn vì vua nói chỗ thác sanh. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của Tôn giả A-nan bằng 
cách im lặng. Tôn giả A-nan thấy Phật im lặng, biết là đã nhận lời 
thỉnh, liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi trở về chỗ cũ. 

Bấy giờ, đêm đã gần mãn, trời sáng, sắp đến giờ thọ thực, Đức 
Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành Na-đềể-ca lần lượt khất thực. 
Được thức ăn, Ngài trở về trú xứ, xếp y, rửa chân, trải tòa ngồi để 
thọ thực. Thọ thực xong, Ngài đi kinh hành, rồi trở lại chỗ ngồi suy 
nghĩ về câu hỏi của Tôn giả A-nan: “Quốc vương nước Ma-già-đà và 


SỐ 9-PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN 95 





các vị Ưu-bà-tắc đã mạng chung ở đây sẽ sanh về chỗ nào? Do hạnh 
nguyện gì, được quả báo thế nào?” 

Khi suy niệm như vậy, do thần lực của Phật, ở trong không 
trung có tiếng xưng tên: 

-Bạch Thế Tôn, con là Nhân Tiên. Bạch Đức Thiện Thệ, con 
là Nhân Tiên. 

Khi ấy Đức Thế Tôn nghe tiếng ở không trung, liền từ tòa ngồi 
đứng dậy, đi đến chỗ các vị Thanh văn. Các chúng Thanh văn vây 
quanh Phật và an tọa. Tôn giả A-nan đi tới chỗ Phật, trịch áo bày vai 
bên phải, lễ dưới chân Đức Phật, đứng ở phía trước, bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài hoan hỷ hơn 
bình thường? 

Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

-Như ông đã thưa thỉnh: “Vua Tần-bà-sa-la và các vị Ưu-bà- 
tắc sau khi mạng chung ở đây sẽ sanh về chỗ nào? Do hạnh nguyện 
gì, được quả báo ra sao?” Ta muốn đem ý nghĩa này chỉ bày cho thế 
gian, nhưng thời gian nói chưa đến. Ta luôn nhớ nghĩ mà an trú qua 
đêm, đến giờ ăn vào thành khất thực, trở về chỗ cũ, thọ thực xong, đi 
kinh hành, lui về tòa ngồi. Vì đã đến thời có thể giảng nói nên Ta đã 
nhớ nghĩ, quán sát vấn đề ông hỏi. Quốc vương nước Ma-già-đà kia 
và các vị Ưu-bà-tắc chết ở đây, sanh ở kia và hạnh nguyện thọ quả 
báo của họ theo thứ tự như thế. Do thần lực của Ta, ở trong hư không 
có tiếng xưng tên: “Bạch Thế Tôn, con là Nhân Tiên. Bạch Đức 
Thiện Thệ, con là Nhân Tiên”. 

Phật lại bảo: 

Này A-nan, ông xưa nay có nghe tên như vậy không? 

A-nan bạch: 

Bạch Đức Thế Tôn, con chưa nghe tên như vậy. Khi con nghe 
tên này lông toàn thân như dựng ngược. 

Tôn giả A-nan nói như vậy, lại nghe trong không trung có 
tiếng: 

-Bạch Thế Tôn, con là vua Tần-bà-sa-la. Bạch Đức Thiện 
Thệ, con là vua Tần-bà-sa-la. Con nay hướng về Đức Phật hai, ba 
lần tự xưng tên tuổi, dòng họ. Bạch Đức Thế Tôn, Nhân Tiên ngày 
xưa sau khi mạng chung, sanh vào cõi người, được làm vua loài 


96 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





người, chứng quả Tu-đà-hoàn, nay là đời thứ bảy con được sanh vào 
Thiên cung Tỳ-sa-môn, cũng gọi là Nhân Tiên. Bạch Đức Thế Tôn, 
hiện nay con là con của Tỳ-sa-môn thiên vương, khéo rõ biết lời dạy 
vi diệu an lạc, tịch tĩnh của Phật. Sau này con sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm. 

Phật liền khen ngợi: 

-Lành thay! Hay thay! Ông là Nhân Tiên. Rất tốt! Ông nên 
như vậy mà tu hành không buông lung. Này Nhân Tiên, do nhân 
duyên gì mà ông được quả Tu-đà-hoàn? 

Nhân Tiên đáp: 

—Con không tạo nhân gì, cũng không có duyên gì đặc biệt, chỉ 
biết Phật pháp vi diệu tối thắng, tin tưởng sâu sắc, thực hành theo 
nên liền chứng được sơ quả. Bạch Thế Tôn, theo lệnh của Thiên 
vương Trì Quốc, con đi đến chỗ Thiên vương Tăng Trưởng, do đó mà 
biết được Đức Thế Tôn ở tại tính xá Côn-tả-ca, riêng ngồi một mình, 
suy niệm về Quốc vương nước Ma-già-đà và các Ưu-bà-tắc, từ đây 
mạng chung sanh về chỗ nào? Do hạnh nguyện gì? Được quả báo gì? 
Đức Phật muốn giảng nói các sự kiện như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, 
con từ chỗ phụ vương Tỳ-sa-môn đích thân nghe được việc ấy, nhớ 
giữ không quên. Vì vậy con nay chính do nhân duyên ấy nên đi đến 
chỗ Phật để nói sự việc đó. 

Phật dạy: 

—Này Nhân Tiên, nay đã đúng thời, ông nên rộng nói. 

Khi ấy Nhân Tiên vâng lời của Thế Tôn dạy, liền thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, một thời con nghe phụ vương Tỳ-sa-môn 
nói với chúng trời: “Các vị Thánh giả nên một lòng lắng nghe. Tôi 
ngày xưa ở cõi trời Ba mươi ba, đang thuyết pháp trong một hội 
chúng đặc biệt, chư Thiên đều vân tập đây đủ và trời Hộ thế cũng có 
trong hội ấy, đều ngồi theo phương hướng của mình. Thiên vương Trì 
Quốc ngôi ở hướng Đông, quay mặt về hướng Tây. Thiên vương 
Tăng Trưởng ngồi ở hướng Nam, quay mặt về hướng Bắc. Thiên 
vương Quảng Mục ngồi ở hướng Tây, quay mặt về hướng Đông. Ta 
ngồi ở hướng Bắc, quay mặt về hướng Nam. Đại chúng nghe pháp 
ngồi trước mặt trời Hộ thế. Khi ấy chư Thiên và trời Hộ thế... đều 
muốn nghe pháp, đi đến hội chúng đó. Sau khi nghe pháp, trở về 


SỐ 9-PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN 97 





cung điện của mình, bỗng có ánh sáng lớn soi khắp cả hội chúng đến 
nỗi che khuất ánh sáng của chư Thiên. Bấy giờ trời Đế-thích bảo chư 
Thiên: 

-Các vị nên biết, ánh sáng lớn này soi khắp hội chúng, khiến 
cho ánh sáng và sắc tướng của ta và của cả chư Thiên bị che không 
thể hiển hiện. Vì vậy chẳng bao lâu Đại Phạm thiên vương sẽ đến 
trong hội chúng này. Vì sao vậy? Phàm Đại Phạm thiên vương đi đến 
chỗ nào, trước hiện tướng lành. Chư Thiên các vị chớ rời khỏi chỗ 
ngồi, để biết vì sao hiển hiện ánh sáng này. 

Chư Thiên và trời Hộ thế thưa Đế-thích: 

-Chúng tôi thừa lệnh không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cho đến 
khi biết được lý do xuất hiện ánh sáng. 

Khi ấy Đại Phạm thiên vương dùng thân hình đồng tử bỗng 
nhiên xuất hiện trong chúng hội ấy, đầu có năm búi tóc, sắc tướng 
đầy đủ, liền nói kệ bảo chư Thiên: 

Ông nương Phật Thế Tôn 
Là mắt sáng cối trần 
Khéo nói pháp vi điệu 
Được nghe câu tịch tĩnh. 
Quý vị chúng chư Thiên 
Sắc tướng oai lực lớn 
Nhân tu phạm hạnh Phật 
Do đấy sanh cối trời. 

Lại có vị tịnh hạnh 

Đà sắc, thọ, danh xưng 
Là Phật tử trí lớn 

Không lâu sanh cối này. 
Chư Thiên nghe lời ấy 
Tâm sanh nhiều hoan hỷ 
Nương về Phật Thế Tôn 
Tin tưởng pháp vì diệu. 
Khi Phạm vương nói kệ 
Đủ năm thứ diệu âm 
Chấn động rất sâu xa 


98 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Người nghe vui chân thật. 

Khi Đại Phạm thiên vương nói kệ có đủ năm thứ diệu âm, đó 
là: âm thanh của bậc Đại phạm, âm thanh như chim Ca-lăng-tần-già, 
âm thanh như tiếng trống lớn, âm thanh như tiếng sấm vang rên và 
âm thanh luôn được yêu thích. 

Phạm vương ở trong hội chúng, thâu hình đồng tử lại, hiện ra 
thân lớn. Ý nghĩa ấy là thế nào? Đại Phạm thiên vương tùy tâm ưa 
thích của đại chúng mà hiện thân kia. Hiện ra thân lớn có hai loại 
đức tính: 

I. Đầy đủ sắc tướng. 

2. Danh xưng vang khắp. 

Thí như vàng ròng có hai đức tính, nghĩa là màu sắc và danh 
tiếng. Đại Phạm thiên vương ở trong Thiên chúng hiện hai loại thân 
cũng lại như vậy. 

Khi Phạm thiên vương đến hội chúng, Thiên chúng trong hội 
không đứng dậy, cũng không làm lễ. Lúc đó Thiên chúng chắp tay 
ngồi yên, đều khởi ý nghĩ: “Ôi! Đây là chủ của thế giới Ta-bà!”. Đại 
Phạm thiên vương ở trước chúng hội dùng thân đã hiện, lại hiện thân 
lớn hơn. 

Khi ấy Phạm thiên vương biết tâm niệm của Thiên chúng, ngay 
trong thân lớn lại hiện lớn gấp bội. Ở trong hội chúng Thiên vương 
liền bay lên hư không ngôi kiết già, ví như đại lực sĩ ngồi vững trên 
đất, Đại Phạm thiên vương ngồi cũng như vậy. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương lại bảo Thiên chúng: 

—Sở dĩ hiện được thân lớn là do năng lực của Bốn thần túc. Chỉ 
có Đức Thế Tôn mới biết, mới thấy, có thể nói, có thể tu, lại cũng có 
thể hiển hiện. Vì vậy cho nên các vị cũng nên thành tâm tu thần túc 
này, cho đến hiện được thần thông, được lợi ích lớn. Bốn thần túc ấy 
là: Dục, Cân, Tâm, Tuệ. 

Thiên chúng lại suy nghĩ: “Ôi! Đại Phạm thiên vương, mong 
biến hóa chư Thiên chúng tôi tất cả đều như thân Phạm vương, trong 
chỗ ngồi của mỗi Phạm thiên đều có một thiên vương ngồi”. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương biết tâm niệm của Thiên chúng, 
liền dùng thần lực thâu nhiếp thân chư Thiên, hóa thành thân Phạm 


SỐ 9-PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN 99 





vương, ở trong mỗi chỗ ngôi kia đều có một Thiên vương ngôi. Tâm 
niệm của Thiên chúng đều thỏa mãn và an lạc. Ví như vua Sát-đế- 
lợi nhận vua cha lễ quán đảnh để kế thừa vương vị, tâm niệm được 
thỏa mãn nên rất an vui, các Thiên chúng kia cũng lại như vậy. 

Bấy giờ Đại Phạm lại bảo Thiên chúng: 

-Chư Thiên và các vị trời Hộ thế nên một lòng lắng nghe! 
Trong các bậc Thánh chỉ có Phật Như Lai là Bậc Chánh Đẳng Chánh 
Giác, đối với Bốn thần túc có thể giảng nói rộng khắp, đã tu tập lâu 
dài, có năng lực biến hiện. Vì vậy các vị cần phải phát lòng thành, 
siêng năng tu tập, sẽ được biến hiện tự tại, đạt được nhiều lợi ích. 

Khi ấy, các Thiên vương ngồi nơi chỗ ngồi của Phạm vương 
đều sanh niệm nghi ngờ: “Chỉ có một Đại Phạm vương, ngồi trong 
chỗ của ta. Vì sao khi ngài nói thì chư Thiên đều nói, nếu ngài im 
lặng thì chư Thiên cũng im lặng.” Lại nữa, thiên chủ Đế-thích cũng 
khởi ý niệm như vầy: “Ôi, Đại Phạm thiên vương, nguyện thâu nhiếp 
thân hình vốn có của Thiên chúng chúng tôi, biến thành một thân 
lớn, ngồi ở trong chỗ của ta”. Lúc đó Đại Phạm thiên vương biết ý 
niệm của Đế-thích, liền thâu thân hình của Thiên chúng, hiện ra một 
thân lớn, ngồi kiết già ở trong chỗ ngồi của Đế-thích. Đại Phạm 
thiên vương đã sử dụng sức thân túc, mỗi mỗi biến hiện như thế. 
Lầm công việc biến hóa rồi, lại bảo chư Thiên và các vị trời Hộ thế: 

-Đức Phật Thế Tôn dùng diệu lực của Bốn thần túc này và 
pháp Thanh văn trước kia đã hóa độ tám vạn vị Ưu-bà-tắc ở nước 
Ma-già-đà khéo đoạn ba chướng, dứt hết giới hạn của khổ, chứng 
quả Tu-đà-hoàn, ở trên cõi trời và trong nhân gian bảy lần qua lại. 
Có người sanh ở cõi trời Tha hóa tự tại, có người sanh ở cõi trời 
Hóa lạc, có người sanh cõi trời Ba mươi ba, có người sanh cõi Tứ 
thiên vương, có người sanh ở vương cung dòng Sát-đế-lợi, có người 
sanh vào nhà thượng thủ Bà-la-môn, có người sanh trong nhà 
trưởng giả giàu có lớn. 

Lại nữa, trong các Thiên tử, có vị suy nghĩ: “Ôi! Làm sao có 
được bốn vị Phật xuất hiện ở đời. Ôi! Làm sao có được tám vị Phật 
xuất hiện ở đời”. Đại Phạm thiên vương biết tâm niệm của chư 
Thiên nên bảo: 

- Thiên chúng các ông chớ nên nghĩ như vậy. Suy nghĩ muốn có 


100 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bốn Đức Phật xuất hiện ở đời, cho đến tám Đức Phật xuất hiện ở đời, 
việc ấy không thể có được. Các Hiển giả nên biết, tôi nghe Phật dạy 
rằng không có hai Đức Phật cùng lúc xuất hiện ở đời, làm sao có đến 
bốn Đức Phật, tám Đức Phật cùng xuất hiện ở đời? Chư Hiển chỉ nên 
nguyện: Thể vô lậu của Đức Phật Thế Tôn, thọ mạng luôn tăng 
trưởng, trú lâu ở đời. 

Lúc ấy chư Thiên lại nghĩ: “Lầm sao Đại Phạm thiên vương lại 
biết rõ tất cả tâm niệm của ta?” Tất cả chư Thiên trong lòng đều 
sanh sợ hãi, buồn lo. Khi ấy Đại Phạm thiên vương bảo đại chúng: 

-Các vị Thiên chúng và trời Hộ thế hãy một lòng lắng nghe, 
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác giảng nói chánh 
pháp Nhất thừa, khiến các chúng sanh xa lìa ưu bi, khổ não, đều 
được thanh tịnh, chứng lý chân thật. Lại nữa, ta sẽ bảo cho các vị: có 
ba loại pháp Như Lai đều biết. Ba loại pháp ấy là gì? Đó là nếu có 
người thân trước đã tạo nghiệp bất thiện, ý nghĩ bất thiện, sau do gần 
gũi bạn lành, lắng nghe diệu pháp, buộc niệm tư duy, đoạn dứt điều 
bất thiện của thân. Thân tạo nghiệp lành, đoạn dứt ý không lành, ý 
nghĩ đến hạnh lành. Người này từ trong an lạc sanh an lạc, trong vui 
thích lại sanh vui thích. Ví như có người ở chỗ hoan hỷ sanh tâm 
hoan hỷ, tự vui lại sanh vui. Người kia vui thích an lạc cũng lại như 
vậy. Đó là pháp loại thứ nhất. 

Lại nữa, có người trước đã thọ năm dục, tạo nghiệp bất thiện, 
sau gần gũi bạn lành, lắng nghe diệu pháp, buộc niệm tư duy, bỏ 
được dục lạc, lại cũng không tạo các nghiệp bất thiện. Người ấy 
trong an lạc sanh an lạc, trong thích ý lại sanh thích ý. Ví như có 
người từ hoan hỷ lại sanh hoan hỷ, vui lại sanh vui. Người ưa vui 
Phật pháp cũng lại như vậy. Đó là loại pháp thứ hai. 

Lại nữa, có người với pháp bất thiện rõ biết như thật, cũng với 
pháp thiện rõ biết như thật, cho đến Khổ, Tập, Diệt, Đạo cũng biết 
rõ như thật. Sau lại gần gũi bạn lành, với pháp bất thiện và các pháp 
thiện, cho đến Khổ, Tập, Diệt, Đạo đối với các pháp này lại tăng 
hiểu biết tinh vi gấp bội. Người ấy từ trong an lạc sanh an lạc, trong 
thích ý lại sanh thích ý. Ví như có người trong hoan hỷ lại sanh hoan 
hỷ, vui lại sanh vui. Người ưa vui giáo pháp cũng lại như vậy. Đó là 
loại pháp thứ ba. 


SỐ 9-PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN 101 





Đại Phạm thiên vương lại bảo chư Thiên và các vị trời Hộ thế: 

-Các Thánh giả nên một lòng lắng nghe. Có bốn loại pháp 
Đức Phật Thế Tôn thảy đều thấy biết. Bốn loại pháp ấy là gì? Đó là 
thân, thọ, tâm, pháp. Đức Như Lai dùng trí tuệ quán bốn pháp này, 
hoặc trong hoặc ngoài rõ biết như thật, trí tuệ hiện hành, tu tập viên 
mãn, khéo nói chánh pháp Nhất thừa Bồ-để, khiến chúng sanh đều 
được thanh tịnh, xa la ưu bi khổ não, chứng được lý của pháp vi 
diệu. 

Đại Phạm thiên vương lại nói với chư Thiên và các vị trời Hộ 
thể: 

-Các Thánh giả nên một lòng lắng nghe. Có pháp Tám chánh 
đạo, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác thảy đều 
thấy biết. Tám pháp ấy là gì? Đó là Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. Như vậy là Tám chánh đạo, tức là pháp dùng để 
đi vào con đường chánh định. Nếu có tu tập như vậy được Chánh tư 
duy, thực hành phạm hạnh, tu tập viên mãn, đạt được an vui của 
Phạm thiên. Lại còn Chánh ngữ là tất cả lời nói chân chánh, đây đủ 
tất cả các hình thái của nó, nói đúng theo phạm hạnh, phân biệt làm 
sáng tỏ giáo pháp, được ý chỉ như thật, nói lời Chánh ngữ là mở cửa 
cam lồ, chỉ pháp Nhất thừa, khiến chúng sanh đều được thanh tịnh, 
xa lìa khổ não ưu bi, chứng được lý vi diệu của Phật pháp. 

Lúc bấy giờ Nhân Tiên bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các loại pháp quan trọng con nói đều là 
do Đại Phạm thiên vương ở cung trời Đế-thích đã vì chư Thiên cõi 
trời Ba mươi ba, bốn vị trời Hộ thế và chư Thiên chúng... mà giảng 
nói như thế. Phụ vương của con là Tỳ-sa-môn thiên vương trở về 
cung điện đã nói, con đều ghi nhớ không quên. Nay nương nhờ oai 
lực lớn của Đức Như Lai, vì Tôn giả A-nan muốn biết chỗ sanh, chỗ 
diệt, hạnh nguyện quả báo của vua Tần-bà-sa-la, con nay đối trước 
Phật như thật nói ra. 

Đức Phật khen: 

—Lành thay! Hay thay! Ông nay khéo nói như thế. 

Bấy giờ Nhân Tiên nói pháp ấy xong, Tôn giả A-nan và các vị 
trong chúng hội được nghe pháp ấy hoan hỷ tín thọ, lễ Phật lui ra. 


102 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





SỐ 10 


PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI HAI 
BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sư Thi Hộ. 


QUYỂN I 


Tôi nghe như vẫy: 

Một thời Đức Thế Tôn ngự tại giảng đường Lộc mẫu, gần khu 
vườn rừng hoang thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ có hai vị Bà-la-môn tên 
là Bạch Y và Kim Tràng, đến chỗ Đức Phật cầu xin xuất gia thành 
bậc Bí-sô. Khi ấy trời đã xế chiều, Đức Thế Tôn rời phòng đi đến 
giảng đường Lộc mẫu, dạo quanh kinh hành. Lúc đó Bà-la-môn 
Bạch Y thấy Phật Thế Tôn đi đến giảng đường Lộc mẫu, dạo quanh 
kinh hành, bèn gọi Bà-la-môn Kim Tràng nói: 

Này Kim Tràng, sự vui thích ở thế gian, các pháp được gọi là 
vui thích ấy, tất cả đều là hý luận. Tôi tuy có thực hành (các pháp 
ấy) nhưng rốt cuộc nó không phải là chân thật, hoặc thân hoặc tâm 
sanh biếng nhác, mệt mỏi. Do thân tâm biếng lười, mệt mỏi nên 
sanh ra thất niệm. Do sự thất niệm ấy nên đó là pháp vô thường 
không bển chắc, không rốt ráo, pháp tiêu tán hư hoại. Ông nay 
không nên ưa thích tu tập, thực hành pháp ấy, tức là việc lập bày 
phụng thờ lửa. 

Bà-la-môn Kim Tràng nói: 

-Ông làm sao biết được? 

Bạch Y đáp: 


104 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tôi được nghe từ Tôn giả Cù-đàm. Đức Cù-đàm có đại biện 
tài, biết rõ nghĩa ấy. Ngài đã dạy: Cách thức thờ lửa là tập tục được 
truyền lại từ một vị Tiên xưa, cho đến phương cách của việc thờ lửa, 
Ngài cũng đều biết. Ngài nói có một loại Tiên nhân, ở trong hàng 
Sa-môn, Bà-la-môn sanh khởi ý lỗi lầm, nên tạo việc phải phụng sự 
lửa. Những kẻ lỗi lầm ấy ganh ghét nhau nên tìm kiếm chỗ yếu kém 
của nhau, chính do vậy nên mới có những lỗi lầm, khiến thọ mạng 
của các chúng hữu tình giảm bớt. Lại nữa, có chúng sanh ở thế giới 
khác thọ mạng đã hết mà sanh đến đây, tìm cầu thanh tịnh, bổ nhà 
xuất gia, tu hành tinh tấn, tương ưng với chân thật, khéo tác ý chân 
chánh, thân tâm như thế sẽ vào chánh định. Hướng tâm theo định 
liền có thể ghi nhớ chỗ ở kiếp trước. Những chúng sanh ấy không ưa 
ganh ghét, dò xét lỗi lầm của nhau, do đấy nên không khởi lên 
nguyên nhân của lỗi lầm. Đó là chính pháp thường trú, vững chắc, 
rốt ráo, là pháp không tiêu tán hư hoại. 

Nếu có chúng sanh tìm xét lỗi lầm của nhau, do đó mà cùng 
tạo ra nhân sanh khởi lỗi lầm, thì đó là pháp vô thường, không vững 
chắc, không rốt ráo, là pháp tán hoại. Vì vậy, các Bà-la-môn không 
nên tu tập thực hành như vậy, chớ khởi ý lỗi lầm lập bày phép thờ 
lửa. 

Này Kim Tràng, ông có biết không? Đức Thế Tôn vào lúc xế 
chiểu, rời khỏi tịnh thất, đến giảng đường Lộc mẫu, dạo quanh kinh 
hành. Ông nay có thể cùng ta đông đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu 
mặt lễ dưới chân Phật. Khi Phật kinh hành, chúng ta theo sau cũng đi 
kinh hành. Đức Thế Tôn sẽ vì chúng ta tùy nghi nói pháp. 

Bà-la-môn Kim Tràng Nói: 

—Lành thay! Tôi sẽ đi. 

Bấy giờ hai vị Bà-la-môn Bạch Y và Kim Tràng cùng nhau bàn 
luận xong, đồng đi đến chỗ Phật. Khi đến nơi, hai vị đầu mặt lễ dưới 
chân, theo sau kinh hành. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bạch Y và Kim 
Tràng: 

—Các ông nên biết, những Bà-la-môn tự cho là thấu rõ ba minh, 
thuộc chủng tộc cao thượng, dòng họ thanh tịnh, theo việc thờ lửa 
trời, từ trong dòng tộc thù thắng mà sanh, cha mẹ đều thanh tịnh; 
khéo sanh trong dòng tộc hiển thiện, cho đến bảy đời, cha mẹ đều 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 105 





tôn quý thanh cao, dòng tộc thù thắng, không tội lỗi, không bị phỉ 
báng. Được như thế đều nhờ nơi dòng họ thanh tịnh. Lại tự cho rằng 
thông suốt năm thứ Ký luận: 

1. Những pháp căn bản mẫu mực, thấu tổ Ba minh. 

2. Định danh các vật. 

3. Cai-tra-bà-na. 

4. Văn, chữ, chương, câu. 

5. Lời nói khéo léo, êm ả, vui tươi. 

Các Ký luận này trong kinh điển Vệ-đà, các bậc thây Bà-la- 
môn đều biết rõ. Này Bạch Y, các Bà-la-môn ở trong Ba minh, há 
chẳng bị khinh hủy, lăng nhục và bị chê bai phỉ báng sao? 

Hai Bà-la-môn Bạch Y, Kim Tràng đều bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Bà-la-môn ở trong Ba minh, làm sao 
không bị khinh hủy lăng nhục và không bị các điều chê bai phỉ báng. 
Nhưng trong kinh điển Ba minh của Bà-la-môn lại nói như thế này: 
“Các Bà-la-môn chính thật là thanh tịnh, là Bà-la-môn chân chánh, 
là con của Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh ra, là dòng dõi 
Phạm vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương truyển 
trao. Vì vậy các Bà-la-môn chính thật là thanh tịnh, là Bà-la-môn 
chân chánh.” Bạch Thế Tôn, chúng con, Bạch Y và Kim Tràng cũng 
do quyến thuộc trói buộc, không được giải thoát, mất dần pháp lành, 
tăng trưởng pháp ác. Bạch Thế Tôn, đó cũng chính vì con là Bà-la- 
môn có Ba minh như trong kinh điển cũng bị các việc khinh hủy, 
lăng nhục, chê bai, phỉ báng. 

Phật dạy hai vị Bà-la-môn Bạch Y và Kim Tràng: 

-Các ông nên biết, những Bà-la-môn ở trong Ba minh, sở dĩ 
rước lấy sự khinh khi, hủy báng và chê bai là do Bà-la-môn nói như 
thế này: “Các Bà-la-môn chính thật là thanh tịnh, là Bà-la-môn chân 
chánh, là con của Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh ra, là dòng 
dõi Phạm vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương truyền 
trao. Vì vậy các Bà-la-môn chính thật là thanh tịnh, là Bà-la-môn 
chân chánh!” 

Này Bạch Y, các Bà-la-môn ấy tuy nói như vậy, nhưng ngược 
lại thì phá hoại, làm suy yếu tự thân, còn làm tổn thương mất mát. 
Các Bà-la-môn ấy bị phá hoại là do bởi không thành thật, lại khởi 


106 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chấp trước, đi ngược với chánh pháp mà còn sanh tâm chê trách, 
nhàm chán lánh xa. Do đấy liên sanh khởi tranh luận. Vì sao vậy? 
Này Bạch Y, nếu có Bà-la-môn cho là khi sanh, thời gian cũng khác, 
trong thai cũng khác, chấp chặt vào quan điểm: “Do thời gian sanh 
khác nên mới thanh tịnh, mà các Bà-la-môn cũng đồng sanh chỗ 
thanh tịnh như vậy”, cho nên nói thế này: “Các Bà-la-môn là con 
của Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh ra, là dòng dõi Phạm 
vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương truyền trao. Vì 
vậy các Bà-la-môn chính thật là thanh tịnh, là Bà-la-môn chân 
chánh!” 

Bạch Y, ông nên biết, có bốn chủng loại, tức là bốn chủng tộc. 
Thế nào là bốn? 

-Là chủng tộc Sát-đế-lợi, chủng tộc Bà-la-môn, chủng tộc Tỳ- 
xá, và chủng tộc Thủ-đà-la. 

Này Bạch Y, như vậy trong bốn chủng tộc ấy, người tạo nghiệp 
xấu nhận lấy quả báo xấu, chẳng phải là việc làm thù thắng, bị 
người trí chê trách, chết đọa đường ác. Lại trong bốn chủng tộc, có 
người tạo nghiệp tốt, thọ nhận quả báo tốt, là việc làm thù thắng, 
được người trí khen ngợi, chết sanh cõi trời. 

Này Bạch Y, thế nào gọi là nghiệp ác? Đó là: sát sanh, trộm 
cắp, tà nhiễm, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, ác khẩu, tham lam, 
sân hận và tà kiến. Đấy là nghiệp ác. 

Thế nào là nghiệp tốt? Ây là: không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà nhiễm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói hai 
lưỡi, không ác khẩu, không tham, không sân, chánh kiến. Đấy là 
nghiệp tốt. 

Lại nữa Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý niệm, cho rằng với các 
nghiệp xấu như sát sanh,... chịu lấy quả báo xấu, chẳng phải việc làm 
thù thắng, bị người trí chê trách, xa lánh, các chủng tộc Sát-đế-lợi, 
Tỳ-xá, Thủ-đà-la kia đều có, mà chỉ riêng chủng tộc Bà-la-môn 
không có việc ấy. 

Hai Bà-la-môn Bạch Y và Kim Tràng bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao lại nói lời ấy, việc ấy không phải như vậy. 
Nếu người tạo nghiệp xấu sẽ nhận lấy quả báo xấu. Các chủng tộc 
Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la đều có những việc đó, mà 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 107 





riêng Bà-la-môn sao lại tránh khỏi? 

Phật dạy: 

-Này Bạch Y, ông lại chớ nên sanh khởi ý niệm, cho rằng các 
nghiệp xấu Bà-la-môn không có, còn ba chủng tộc kia thì có. Lời ấy 
là hợp với câu nói trong kinh Ba minh bảo rằng Bà-la-môn là con 
của Phạm thiên, từ miệng thanh tịnh sanh ra, là dòng dõi của Phạm 
vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương trao truyền, 
nguồn gốc thọ sanh thanh tịnh, nên là Bà-la-môn chân chánh. 

Này Bạch Y, ông lại chớ sanh khởi ý niệm này: nếu trong bốn 
chủng tộc đều có nghiệp xấu, thì lời ấy không tương ưng với lời dạy 
trong kinh Ba minh. 

Lại nữa, Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý nghĩ, cho rằng với các 
nghiệp tốt như: không sát sanh... sẽ nhận lấy quả báo tốt, là việc làm 
thù thắng, được kẻ trí khen ngợi, các hàng Sát-đế-lợi, Tỳ-xá, Thủ 
đà, trong các chủng tộc ấy không có, chỉ riêng Bà-la-môn mới có. 

Bạch Y và Kim Tràng bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, sao nói như thế được? Việc ấy không 
phải như vậy. Nếu người tạo nghiệp tốt sẽ nhận lấy quả báo tốt, các 
hàng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà đều có như vậy, không 
riêng Bà-la-môn mới có. 

Phật dạy: 

-Này Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý, cho là các nghiệp tốt chỉ 
Bà-la-môn mới có, ngoài ra ba chủng tộc kia thì không. Lời ấy tức 
tương ứng với lời dạy trong kinh Ba minh. Do Bà-la-môn là con của 
Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh, là dòng dõi của Phạm vương, 
từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương trao truyền. Do nguồn 
gốc sanh thanh tịnh nên mới là Bà-la-môn chân chánh. 

Này Bạch Y, ông lại chớ sanh khởi ý niệm này: nếu trong bốn 
chủng tộc đều có nghiệp tốt thì lời ấy là không tương ứng với lời dạy 
trong kinh Ba minh. 

Lại nữa Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý niệm, cho rằng Sát-đế- 
lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, trong các chủng tộc ấy làm các việc sát sanh... 
tức các nghiệp xấu, khi thân hoại mạng chung, đọa ở địa ngục mà 
riêng Bà-la-môn không có như vậy. 

Bạch Y và Kim Tràng bạch Phật: 


108 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bạch Đức Thế Tôn sao lại nói như vậy được? Việc ấy không 
phải thế. Các hàng Sát-đế-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà, trong các chủng tộc 
ấy ai tạo nghiệp xấu thì khi thân hoại mạng chung đều bị đọa địa 
ngục, mà riêng Bà-la-môn sao không bị đọa? 

Phật dạy: 

-Này Bạch Y, ông lại chớ sanh khởi ý cho rằng người tạo 
nghiệp ác bị đọa ở địa ngục, Bà-la-môn thì không, còn ba chủng tộc 
kia thì có. Lời ấy là tương ứng với lời dạy trong kinh Ba minh. Do 
Bà-la-môn là con của Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh, là dòng 
dõi của Phạm vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương 
trao truyền, nguồn gốc sanh thanh tịnh nên mới gọi là Bà-la-môn 
chân chánh. 

Này Bạch Y, ông lại chớ nên sanh khởi ý nghĩ: nếu trong bốn 
chủng tộc có tạo nghiệp xấu ác đều bị đọa địa ngục thì lời này là 
không tương ứng với lời dạy trong kinh Ba minh. 

Lại nữa, này Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý nghĩ: vì không sát 
sanh... tức tạo các nghiệp tốt khi thân hoại mạng chung được sanh ở 
cõi trời. Các hàng Sát-đế-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la kia đều không được 
việc ấy, mà chỉ riêng Bà-la-môn là được việc ấy. 

Bạch Y và Kim Tràng bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, sao lại nói như vậy? Việc ấy không như thế. 
Các hàng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, người nào tạo 
nghiệp tốt thì khi thân hoại mạng chung đều được sanh cõi trời, đâu 
riêng Bà-la-môn mới có. 

Phật dạy: 

-Này Bạch Y, ông lại chớ sanh khởi ý nghĩ, cho rằng tạo 
nghiệp tốt được sanh ở cõi trời, chỉ Bà-la-môn mới có, ngoài ra ba 
chủng tộc kia thì không. Lời ấy thích ứng với lời dạy trong kinh Ba 
minh, do Bà-la-môn là con của Phạm vương, từ miệng thanh tịnh sanh, 
là dòng dõi của Phạm vương, từ Phạm vương hóa sanh, được Phạm vương 
truyển trao, nguồn gốc sanh trưởng thanh tịnh, nên là Bà-la-môn 
chân chánh. 

Này Bạch Y, ông lại chớ nên sanh khởi ý nghĩ cho rằng nếu 
người trong bốn chủng tộc tạo nghiệp tốt đều được sanh cõi trời. Lời 
ấy là không thích ứng với lời dạy trong kinh Ba minh. 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 109 





Lại nữa, Bạch Y, Ta trước đã nói: các pháp như vậy, hoặc lành, 
chẳng lành, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc có tội hoặc không tội, hoặc 
thuộc phần tịnh hoặc thuộc phần nhiễm, hoặc hơn hoặc kém, hoặc 
rộng hoặc hẹp, Các pháp như vậy chuyển biến tùy theo thời nhưng 
các Bà-la-môn một mực chấp chặt. Ta nói người ấy thật là kẻ si mê, 
nên tự thức tỉnh tâm của mình để được hiểu biết. 

Này Bạch Y, lại các hàng Bà-la-môn, hoặc khởi luận bàn về 
họ hàng, hoặc luận bàn về dòng tộc, hoặc luận bàn về giáo nghĩa và 
khởi ý nghĩ thế này: “Người khác phải lập tòa ngồi, dâng nước, hiến 
cúng, đứng dậy trước để nghĩnh đón, chắp tay hỏi chào, thăm viếng 
Ta. Ta không cần đối với người khác làm các việc như vậy”. Người 
khởi ý nghĩ ấy, Ta nói người ấy là không thấy chánh pháp. 

Lại nữa, Bạch Y, nếu có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn chấp trước 
khi nói về dòng họ, chủng tộc, hoặc lại chấp trước khi luận bàn về 
giáo nghĩa. Ta nói đó chẳng phải là Sa-môn, Bà-la-môn có hạnh xa 
ha chân chánh. 

Này Bạch Y, nếu có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn không chấp 
trước khi nói về dòng họ, cũng không chấp trước khi bàn về chủng 
tộc, lại cũng không chấp trước khi bàn về giáo nghĩa. Ta nói đó là 
Sa-môn, Bà-la-môn có hạnh xa ha chân chánh, hiểu biết chân chánh. 

Lại nữa, Bạch Y, đại vương Thắng Quân, chủ nước Kiểu-tát-la, 
thấy Sa-môn Cù-đàm là con của tộc họ Thích, từ trong dòng họ 
Thích bỏ nhà xuất gia. Vua Thắng Quân kia đối với người con của 
tộc họ Thích hoan hỷ, vui thích, cung kính lễ bái, đứng lên trước để 
nghinh đón, chấp tay thưa hỏi. Này Bạch Y, đại vương Thắng Quân, 
chủ nước Kiểu-tát-la, đối với Phật Như Lai hoan hỷ, vui thích, cung 
kính lễ bái, đứng dậy trước nghinh đón, chắp tay thưa hỏi. Nhà vua 
kia không phải vì Sa-môn Cù-đàm là dòng tộc cao quý thù thắng, 
vua cũng không khởi ý về dòng tộc cao quý, thù thắng; không vì Sa- 
môn Cù-đàm có tướng hảo đoan nghiêm, vua cũng không khởi ý 
nghĩ về tướng hảo; cũng không vì Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn, 
vua cũng không sanh khởi ý nghĩ về tiếng tăm. Do đấy nên biết pháp 
vốn là như thế. 

Này Bạch Y, pháp ấy xưa nay là lớn lao, tối thượng, vô cùng 
cao quý, thù thắng. Chánh kiến như vậy là mẹ của các pháp, là sự 


110 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tăng thượng, là chốn quay về rốt ráo. 

Lại nữa, Bạch Y, nếu có người tâm an trú trong chánh tín đối 
với Ta, người ấy tức được tăng trưởng vững chắc, đã căn bản ra khỏi 
sanh tử, không mất niềm tin thanh tịnh. Vì sao vậy? Bởi vì Sa-môn 
hay Bà-la-môn, hoặc chư Thiên, Ma vương, Phạm chí, tất cả ba cõi 
đều là con Ta, đều đồng một pháp không có sai biệt, từ miệng của 
chánh pháp sanh ra, cùng một pháp, từ pháp mà hóa sanh, là con của 
pháp chân chánh. 

Này Bạch Y, nếu có người hỏi: “Tất cả các ông đều có cha mẹ, 
họ hàng, dòng tộc, vì sao xả bỏ?” thì nên nói: “Chúng tôi đều là Sa- 
môn, con của họ Thích”. Bạch Y nên biết pháp vốn như vậy. Pháp ấy 
xưa nay rất cao tột lớn lao, vô cùng cao quý thù thắng. Chánh kiến như 
vậy là mẹ của các pháp, là sự tăng thượng, là chốn quay về rốt ráo. 


n1 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 111 





PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI HAI 
BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 
QUYỂN II 


Lại nữa, Bạch Y, vào thời quá khứ xa xưa, khi thế giới ấy bị 
hủy hoại, các chúng sanh trong thế giới ấy được vãng sanh đến cõi 
trời Quang âm. Trải qua thời gian rất lâu, khi thế giới ấy hình thành, 
riêng có các chúng sanh ở cõi trời Quang âm mạng chung, sanh về ở 
cõi ấy. Các chúng sanh đó đều có ánh sáng nơi thân, thanh tịnh sáng 
suốt, nương hư không mà đi, tùy ý muốn mà đến, vui thích, an lạc, tự 
tại như ý. Do thân các chúng sanh ấy có ánh sáng nên thế giới thời 
ấy, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời đều chưa xuất hiện. Do ánh 
sáng mặt trăng, mặt trời chưa xuất hiện, nên tinh tú cũng chưa hiện. 
Tình tú chưa hiện nên màn đêm cũng không hiện. Màn đêm không 
hiện nên cũng không phân biệt ngày đêm khác nhau. Do chúng sanh 
ấy không phân biệt ngày đêm khác nhau nên năm tháng, ngày giờ 
cũng không có sự sai khác. Lại cũng không phân hình tướng nam nữ. 
Chúng hữu tình lúc bấy giờ vẫn tổn tại như vậy, ánh sáng nơi thân 
soi chiếu với nhau. 

Lại nữa, Bạch Y, thời ấy ở trong quả đất này có dòng suối trào 
ra, màu sắc như sữa đặc, vị ngọt như nước mía, hoặc như mật, thơm 
ngon tuyệt diệu, làm món ăn cho loài người, nuôi dưỡng các căn, là 
hương vị của đất. Lúc ấy có một chúng sanh, đối với hương vị này 
sanh tâm ưa thích, đưa tay bốc để nếm thử hương vị của đất. Các 
chúng sanh khác thấy cũng bắt chước, khởi tưởng mong muốn, cũng 
dùng tay bốc nếm thử, tùy theo đấy mà sanh tâm ưa thích. Bấy giờ 
các hữu tình đối với hương vị của đất ấy rất ham thích, dùng làm 


112 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





món ăn nuôi dưỡng thân thể. Do ham ăn nhiều, thân thể chúng sanh 
dần dần cứng chắc, rồi đến thô nặng. Do thân thô nặng nên không 
thể tùy ý bay đi trên không, ánh sáng trên thân cũng mất. Khi đó 
toàn mặt đất đều tối tăm. Thế giới sau đó mới có mặt trời, mặt trăng 
xuất hiện. Mặt trời, mặt trăng xuất hiện thì tinh tú cũng xuất hiện. 
Từ đó mới có phân biệt ngày đêm. Đã có phân biệt ngày đêm tức có 
năm, tháng, ngày, giờ saI khác. 

Lại nữa, Bạch Y, chúng sanh thời ấy lúc đầu ăn hương vị của 
đất, hương vị ấy trong một thời gian đài là món ăn nuôi dưỡng người 
đời. Do có chúng hữu tình tham ăn nhiều, sắc tướng thô xấu. Nếu 
người ăn ít, sắc tướng xinh đẹp. Khi ấy người xinh đẹp thấy người 
thô xấu không biết thông cảm nhau nên nói: “Ông là người thô xấu, 
ta là người xinh đẹp”. Do đây mới khởi tưởng kiêu mạn. Vì nhân 
duyên này mà hương vị trong đất ẩn mất. Bấy giờ các chúng sanh 
thấy hương vị của đất đã ẩn mất, cùng nhau than: “Khổ thay! Khổ 
thay! Nay đồ ăn vì sao mà ẩn mất?”. 

Lại nữa, Bạch Y, hương vị của đất đã mất, lại sanh ra bánh đất 
màu sắc như San-na-ca, mùi vị như nước mía, hoặc như mật, thơm 
ngon tuyệt diệu, làm món ăn cho người. Chúng sanh thời ấy cùng 
nhau ăn bánh đất để nuôi sống lâu dài. Do có chúng sanh tham ăn 
nhiều, sắc tướng thô xấu. Nếu người ăn ít, sắc tướng xinh đẹp. Người 
xinh đẹp thấy người thô xấu, do không thông cảm nhau, cho nên nói: 
“Ông là xấu xí, ta là xinh đẹp”. Do đó mà sanh khởi tư tưởng kiêu 
mạn, vì nhân duyên này mà bánh đất ẩn mất. Lúc ấy chúng sanh 
thấy bánh đất không còn sanh nữa, cùng nhau than: “Khổ thay! Khổ 
thay! Nay bánh đất sao lại biến mất?”. 

Lại nữa, Bạch Y, bánh đất đã mất, lại sanh ra loại quả rừng 
như Ca-lung-phược-ca-chIi, có bốn màu, mùi vị như nước mía, mật 
ong, thơm ngon tuyệt diệu, làm món ăn cho người. Thời ấy chúng 
sanh sau khi ăn quả rừng, làm món ăn nuôi thân lâu dài. Do có 
chúng sanh tham ăn nhiều, sắc tướng thô xấu. Nếu người ăn ít, sắc 
tướng xinh đẹp. Khi người xinh đẹp thấy kẻ thô xấu, không hiểu biết 
nhau, nên mới nói: “Ông thật xấu xí, ta đây xinh đẹp”. Từ đó mới 
sanh tư tưởng kiêu mạn. Do nhân duyên này, quả rừng không mọc 
nữa. Lúc ấy chúng sanh thấy quả rừng không mọc, cùng nhau than: 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 113 





“Khổ thay! Khổ thay! Quả rừng sao lại không mọc?”. 

Này Bạch Y, như người thời nay, hoặc có việc đau khổ khi bị 
xúc não, cũng kêu than: “Khổ thay! Khổ thay!”. 

Lại nữa, Bạch Y, quả rừng đã mất, lúa thơm lại sanh, mà lúa 
thơm này không có trấu cám, mùi thơm đáng ưa, theo thời gian mà 
chín mùi. Buổi sáng cắt rồi, buổi chiều mọc lại. Buổi chiều cắt dùng, 
buổi sáng lại sanh. Cắt dùng rồi liền sống lại không có gián đoạn. 
Sáng chiều hai buổi lấy lúa thơm này để nuôi thân. Chúng sanh thời 
ấy vì không rõ nguyên nhân, cạnh tranh món ăn. Do nhân duyên này 
thành thân thô nặng, mới có hình tướng nam nữ sai khác. Do đó 
chúng sanh cùng nhau thương ghét, mới hủy báng nhau. Lại cũng lần 
lần cùng nhau tham đắm, do nguyên nhân tham đắm này làm nguồn 
gốc của các lỗi lầm. Lại có các chúng sanh mang tâm hủy báng nên 
mới dùng đến cây, gậy, ngói, đá cùng nhau đánh đập. Do đó thế gian 
mới sanh việc làm phi pháp và hạnh bất chánh. 

Này Bạch Y, như người đời nay, các đồng nữ dùng hoa trang 
sức, mặc y phục đẹp, mong người khác phái cưới về làm vợ, tạo điều 
phi pháp cho là đúng pháp, với việc làm như thế đều không tự biết, 
chúng sanh thời ấy cũng lại như vậy. Chánh pháp quá khứ, nay cho là phi 
pháp. Luật nghi quá khứ, cũng thành chẳng phải là luật nghi. Như 
vậy lần lần sinh ra các hạnh phi pháp. Do khởi hành động phi pháp nên 
sanh ra bức bách, giảm mất tâm chán lìa, lại tăng thêm biếng trễ. Hoặc 
trong một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một tháng không ở nơi nhà, 
không lo việc nhà, đi chơi chỗ vắng vẻ, riêng che giấu lỗi lầm. 

Thời ấy có một người, tánh tình biếng nhác, không chịu theo 
đúng thời đi gặt lúa thơm, mới nghĩ thế này: “Ta nay sao lại phải chịu 
khổ não? Mỗi buổi sáng đi lấy lúa thơm, mỗi buổi chiều lại cũng phải 
đi lấy. Ta có thể mỗi ngày đi một lần lấy đủ lúa ăn cho cả ngày”. Nghĩ 
như vậy xong, người ấy liền đi lấy lúa thơm đủ dùng cho hai buổi. 

Lại nữa, Bạch Y, thời ấy có một người đến gọi: “Ông nay cùng 
ta đi lấy lúa thơm”. Người biếng nhác kia nói: “Ông đi một mình, ta 
đã lấy đủ lúa thơm để ăn hai buổi”. Khi ấy người đến kêu mới nghĩ: 
“Lấy lúa thơm trong một lần để dùng cho hai buổi là việc hay. Ta 
nay sao không một lần đi lấy lúa thơm đủ dùng cho hai, ba ngày?” 
Nghĩ như vậy xong, người ấy liền đi lấy lúa. 


114 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, Bạch Y, thời ấy lại có một người đến gọi: “Ông hãy 
cùng ta đi lấy lúa thơm”. Người trước đã lấy lúa đáp: “Ông một mình 
tự đi, ta đã lấy lúa thơm đủ ăn cho hai, ba ngày rồi”. Bấy giờ người 
kia mới nghĩ: “Một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn cho hai, ba ngày là việc 
quá hay. Ta nay sao không một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn cho bốn, 
năm ngày”. Suy nghĩ xong, anh ta liền đi lấy lúa. 

Lại nữa, Bạch Y, ban đầu lúa thơm không có trấu cám mùi 
thơm ngon tuyệt hảo. Do nguyên nhân một người biếng nhác, sau đó 
thứ lớp lần lượt ham lấy thức ăn cho nhiều để dự trữ, đủ mình dùng 
riêng. Bấy giờ lúa thơm mới sanh trấu cám, sáng gặt lúa rồi, chiều 
không sanh. Chiểu gặt, sáng không sanh. Gặt rồi lúa không sống trở 
lại, mà không tự biết được nguyên nhân. Các chúng sanh kia liền 
nhóm họp, bàn luận với nhau: “Chúng ta ban đầu thân đều có ánh 
sáng, nương hư không mà ởi, vui thích tự tại. Do có ánh sáng nơi thân 
nên ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao không xuất hiện. Lại 
cũng không phân biệt ngày đêm khác nhau, năm tháng ngày giờ 
cũng không sai khác. Lại cũng không phân biệt hình tướng nam nữ, 
theo tự nhiên ánh sáng nơi thân của chúng sanh soi chiếu lẫn nhau. 
Thời ấy trong đất có dòng nước như sữa đặc xuất hiện, vị ngọt như 
nước mía, như mật ong, mùi thơm ngon tuyệt diệu, làm món ăn cho 
con người, nuôi dưỡng thân căn, gọi là hương vị của đất. Khi ấy có 
một chúng sanh thấy mùi vị của đất sanh tâm ưa thích, đưa tay bốc 
lên ăn, nếm thử vị kia, các chúng sanh khác thấy rồi cũng bắt chước 
cùng ăn với nhau đều sanh ưa thích. Chúng ta thời ấy dùng làm món 
ăn nuôi dưỡng thân thể. Với món ăn này, nếu tham ăn nhiều thân 
thể chúng ta trở nên thô nặng. Do nguyên nhân ấy không thể nương 
hư không theo ý mà đi, ánh sáng nơi thân cũng ẩn mất. Do đấy toàn 
mặt đất đều tối tăm. Bấy giờ mới xuất hiện ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng và các ngôi sao, đầu tiên phân biệt ngày đêm, năm tháng, 
ngày gIỜ. 

Thời ấy chúng ta dùng hương vị của đất để nuôi thân rất lâu. 
Người nào ăn nhiều, hình sắc thô xấu. Nếu người ăn ít thì sắc tướng 
xinh đẹp. Khi ấy người xinh đẹp thấy kẻ thô xấu sanh tâm kiêu mạn. 
Do nhân duyên ấy hương vị của đất ẩn mất, bánh đất lại được sinh 
ra, ngọt ngon tuyệt diệu, sắc hương đầy đủ. Chúng ta lại dùng món 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 115 





này để ăn trong thời gian rất lâu. Nếu người ăn nhiều, hình tướng thô 
xấu. Nếu người ăn ít sắc tướng xinh đẹp. Khi ấy người xinh đẹp thấy 
kẻ thô xấu sanh khởi tư tưởng kiêu mạn. Do nguyên nhân ấy nên 
bánh đất ẩn mất, quả rừng lại được sanh ra, ngọt ngon tuyệt diệu, sắc 
hương đây đủ. Chúng ta đã dùng món này để ăn trong rất lâu. Người 
nào ăn nhiều, hình tướng thô xấu. Nếu người ăn ít, sắc tướng xinh 
đẹp. Lúc ấy, người xinh đẹp thấy kẻ thô xấu sanh tâm kiêu mạn. Do 
nhân duyên ấy, quả rừng ẩn mất, lúa thơm lại được sanh ra. Bấy giờ 
lúa thơm không có trấu và cám, thơm ngon đáng ưa. Buổi sáng thu 
hoạch, buổi chiều lại sanh. Buổi chiều thu hoạch, buổi sáng lại sanh. 
Chúng ta dùng ăn chỉ vì nuôi thân, không biết nguyên nhân nguồn 
gốc. Tham ăn đã nhiều, căn đục ô uế trở lại ngăn ngại. Bấy giờ mới 
có hình tướng nam nữ khác nhau. Sau đó sanh khởi ghét thương, cùng 
nhau hủy báng, lại cũng lần lần cùng nhau sanh tham đắm. Do nhân 
duyên tham đắm này làm nguồn gốc lỗi lầm. Bấy giờ chúng ta do 
cùng nhau phỉ báng, dùng cây, gậy, ngói, đá cùng nhau đánh đập. Do 
đấy thế gian mới sanh phi pháp, sanh khởi phi pháp lần lần có sự bức 
bách nhau, giảm mất tâm xả ly, lại thêm biếng nhác. Một ngày, hai 
ngày cho đến một tháng không ở trong nhà, không lo việc nhà, ham 
chơi lêu lổng, che giấu lỗi lầm. Khi ấy có một người tính tình biếng 
nhác, không thể theo đúng thời đi lấy lúa thơm, mới nghĩ ra: “Ta nay 
tại sao phải chịu khổ não, sáng chiều đều phải đi lấy lúa. Ta nên một 
ngày đi một lần lấy lúa thơm cho cả sáng và chiều”. Đã nghĩ như 
vậy liên đi lấy lúa. Thời ấy có một người khác đi đến gọi: “Ông nay 
cùng ta đi lấy lúa thơm”. Người biếng nhác nói: “Ông đi một mình, 
ta đã lấy lúa thơm đủ ăn hai buổi”. Khi ấy người kia mới nghĩ: “Lấy 
lúa đủ ăn hai buổi là điều tốt. Ta nay một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn 
hai, ba ngày”. Đã nghĩ như vậy, người ấy liền đi lấy lúa. Khi đó lại 
có một người đi đến gọi: “Ông hãy cùng ta đi lấy lúa”. Người đã lấy 
lúa trước đáp: “Ông đi một mình, ta đã lấy lúa đủ ăn ba ngày”. Lúc 
đó người kia liền nghĩ: “Lấy lúa đủ ăn ba ngày là tốt, ta nay một lần 
đi nên lấy đủ dùng trong bốn, năm ngày”. Nghĩ như vậy xong, anh ta 
liền đi lấy lúa để dự trữ. Bấy giờ lúa thơm dần dần sanh trấu cám. 
Buổi sáng cắt gặt, buổi chiều không sanh. Buổi chiều cắt gặt, buổi 
sáng không sanh. Thu hoạch rồi không còn mọc trở lại, không biết 


116 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nguyên nhân vì sao? Chúng ta bây giờ nên đem tất cả đất đai phân 
chia ra các phần bằng nhau. “Đây là địa giới của ông, đó là địa giới 
của ta”. 

Các chúng sanh kia cùng nhau bàn luận rồi, liền phân địa giới, 
giới hạn bằng nhau. 

Phật dạy: 

-Này Bạch Y, bấy giờ, mọi người phân chia địa giới rồi. Thời 
ấy có một người đi lấy lúa thơm, gian nan khó được, liền nghĩ: “Ta 
nay làm sao tìm được đổ ăn, lấy gì để nuôi dưỡng thân mạng? Nay 
phần lúa thơm của ta sắp hết, người khác tuy có mà họ không cho. 
Ta cần đi trộm ít lúa của người kia”. Sau khi nghĩ như vậy, người kia 
lấy lúa của mình giấu kỹ ở đó, liền đến ranh giới của người khác lén 
lấy lúa thơm. Người chủ kia thấy được bảo người ăn trộm: “Ê! Ông 
là kẻ cướp. Vì sao đến đây lén lấy của ta?”. Kẻ trộm đáp: “Ta không 
như vậy, chưa từng lấy lúa trong ranh giới của ông”. 

Lại nữa, người ăn trộm lúa ấy, lần sau đi lấy lúa cũng rất khó 
được, lại nghĩ như trước: “Ta nay làm sao kiếm được đồ ăn, lấy gì để 
nuôi dưỡng mạng sống? Phần lúa của ta gần hết, bên ranh giới của 
người khác tuy còn mà họ không cho. Nay ta cần trộm lấy ít lúa”. 
Nghĩ như vậy rồi, y bèn lấy lúa của mình cất kỹ ở đó, đi đến ranh 
giới của người khác lén lấy lúa. Người chủ kia lại thấy lần nữa, đến 
gặp kẻ trộm nói: “Ê! Ông là kẻ cướp. Vì sao trở lại trộm lúa của 
ta?”. Tên trộm trả lời: “Ta không như vậy, chưa từng lấy lúa thơm 
trong ranh giới của ông”. 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 117 





PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI HAI 
BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 


QUYỂN II 


Lại nữa, Bạch Y, người ấy lần thứ ba lại đi lấy lúa thơm cũng 
rất khó được, mới suy nghĩ: “Ta nay làm sao kiếm được đồ ăn, lấy 
gì để nuôi dưỡng mạng sống? Nay phần lúa thơm của ta sắp hết, 
bên kia tuy còn mà người ta không hứa cho. Nay ta phải lần thứ ba 
trộm ít lúa của người kia”. Nghĩ như vậy rồi, y lấy lúa của mình 
giấu kỹ, giữ gìn, liền đến ranh giới của người khác trộm lúa. Người 
chủ thấy người này đã ba lần đến đây lấy trộm lúa, tâm sanh giận 
dữ, liền nói: “Ê! Ông là kẻ trộm cắp. Tại sao ba lần đến đây trộm 
cắp?”. Tay liên dùng gậy đánh. Kẻ trộm bị đánh kêu la khóc lóc. 
Bấy giờ thế gian mới sanh điều phi pháp. Các hạnh bất chánh từ 
đấy mà sanh, việc dùng gậy đánh đập do đây mới có. Nhân việc 
trộm cắp kia mới sanh sân hận và các việc khổ não. Đây là phi 
pháp. Do phi pháp sanh, việc bất chánh mới xuất hiện. Do đấy mới 
có ba việc bất thiện đầu tiên thành lập, ấy là trộm cắp, nói dối, 
dùng gậy gộc đánh đập. 

Lại nữa, Bạch Y, mọi người lúc ấy thấy việc như vậy, đồng 
nhóm họp để cùng luận bàn: “Chúng ta ban đầu thân có ánh sáng, 
tùy ý tự tại. Do thân có ánh sáng nên mặt trăng, mặt trời và tinh tú 
thảy đều không hiện, không phân ngày đêm; năm tháng, ngày giờ 
cũng không sai khác. Khi ấy trong đất chất ngọt xuất hiện, gọi là 
hương vị của đất. Chúng ta làm món ăn nuôi thân dài lâu cho đến 
sau cùng do chúng ta tự tạo điều bất thiện nên vị đất mất, bánh đất 


118 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lại sanh ra, dùng làm món ăn nuôi thân lâu dài. Đến sau đó chúng 
ta tự ý làm việc chẳng lành, bánh đất cũng mất, quả rừng lại sanh, 
dùng làm món ăn nuôi thân cho đến cuối cùng. Rồi sau chúng ta 
làm điều chẳng lành, quả rừng mất, lúa thơm lại sanh, không có 
trấu cám, dùng làm món ăn lâu dài nuôi thân. Cho đến sau này 
chúng ta lại làm việc chẳng lành, lúa thơm kia sanh trấu cám, sáng 
gặt chiều không mọc; chiều gặt sáng không sanh, không sống trở 
lại, không biết nguyên nhân. Chúng ta bấy giờ liền đem ruộng lúa 
phân ranh giới. Khi phân ranh giới rồi, lúc ấy có người đi lấy lúa 
ăn, gian nan khó được, ở ranh giới của kẻ khác sanh tâm trộm cắp. 
Người chủ đã thấy bảo với người ăn trộm: “Ê! Ông là tên trộm cắp. 
Vì sao đến đây ăn trộm?”. Kẻ trộm nói: “Ta không như vậy, chưa 
từng trộm cắp lúa trong ranh giới của ông”. Người đó tiếp đến hai, 
ba lần lấy lúa, cũng như vậy, người chủ đã thấy, mới sanh giận dữ, 
lại nói: “Ê! Ông là kẻ cướp, vì sao ba lân đến đây trộm lúa?”. Liền 
cầm gậy đánh, kẻ trộm bị đánh kêu than khóc lóc. Thế gian bấy 
giờ mới sanh phi pháp và các hành động bất chánh. Việc dùng gậy 
gộc đánh đập do đây mà sanh. Ba việc chẳng lành từ đây mới có, 
đó là: trộm cắp, nói dối và dùng gậy gộc đánh đập. Nay chúng ta 
hãy cùng nhau lựa chọn người đầy đủ sắc tướng, oai đức, trí tuệ 
bầu làm điển chủ. Mọi người chúng ta nên phân ranh giới lúa ra 
từng phần, dành một phần cho người lãnh đạo. Người này phải 
công bình chánh trực. Người đáng khiển trách thì khiển trách, 
người đáng chấp nhận thì chấp nhận, khéo bảo hộ địa phương và 
bảo hộ mọi người. Chúng ta nên mỗi người đều phải vâng lệnh”. 

Khi ấy mọi người tham gia bình luận rồi, liền cùng nhau lựa 
chọn người có đầy đủ sắc tướng, oai đức, trí tuệ lớn, lập làm điển 
chủ để lãnh đạo, mọi người đều vâng lệnh. 

Đức Phật dạy: 

-Này Bạch Y, bấy giờ chức điển chủ đã được thành lập, do đấy 
vị ấy được mọi người gọi là Điền chủ. Tên gọi Điền chủ đầu tiên được 
ghi vào trong sổ bằng văn tự. Lại nữa, do vị ấy ở trong ranh giới địa 
phận khéo bảo quản, giữ gìn, là người đứng đầu, nên được gọi là Sát- 
đế-lợi. Danh từ “Sát-đế-lợi” này thứ đến được ghi vào trong số bằng 
văn tự. Lại nữa, do vị ấy ở trong chúng khéo nói lời an ủi, hòa hợp 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 119 





nên được gọi là người an ủi. Người an ủi ấy có tên gọi là vua. Danh 
từ “vua” là chữ thứ ba được ghi vào sổ bằng văn tự. Thời ấy thế gian 
mới thành lập đã có dòng tộc Sát-đế-lợi. Bạch Y nên biết, hoặc đây, 
hoặc kia, các loại chúng sanh, hoặc đồng, hoặc khác, hoặc là pháp, 
hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp như thế vẫn tổn tại tự nhiên, 
tối thượng, tối thắng, vô cùng to lớn. Thấy được các pháp như vậy, 
thấy được các pháp phát triển như vậy càng tăng thêm sự quy 
ngưỡng, hướng về. 

Lại nữa, Bạch Y, thời ấy, trong chúng sanh đó có một số 
người thấy các pháp không thật, là bức bách, suy giảm, lỗi lầm, 
sanh tâm chán nẩn muốn xa ha, bỏ đời sống tại gia, chọn ở nơi 
chốn rộng rãi, vắng vẻ, tạo lập am tranh, buộc tâm một chỗ, tịch 
tĩnh vắng lặng tu thiển. Cứ đến buổi chiều, vì việc ăn uống nên vị 
ấy đi vào trong xóm làng; sáng ngày mai vì việc ăn uống lại trở 
vào làng xóm. Tất cả mọi người thấy như vậy mới có ý nghĩ: “Nay 
người này thấy các pháp không thật, là bức bách, suy giảm, lỗi 
lầm, sanh tâm chán nắn muốn xa lìa, bổ đời sống tại gia, chọn ở 
chỗ rộng rãi vắng vẻ, tạo lập am tranh, buộc tâm một chỗ, tịch tĩnh 
vắng lặng tu thiển”. Từ đây mới có tên là người tu thiển. Sau lại có 
người tạo việc ổn náo. Nên sau lại có tên gọi là người tu thiển, 
người gây ổn náo. Lại có tên gọi là bậc giáo thọ, và cũng có tên 
gọi là người tạo nghiệp bất thiện. 

Lại nữa, Bạch Y, bấy giờ trong chúng có một hạng người, ban 
đầu tu thiển, sau lại sanh khởi tác ý suy nghĩ: “Nếu ở trong xóm làng 
thành lập trường lớp, quy tụ môn đồ đến học, dạy trao kinh điển văn 
chương”. Tất cả mọi người trông thấy người này rồi, cùng nhau bàn: 
“Đây là một hạng người, ban đầu ở chốn hoang vắng, tịch tĩnh tu 
thiển, sau lại khởi ý nghĩ: “Nên ở trong xóm làng thành lập trường 
học, nhóm các chúng cầu học, dạy trao kinh điển, văn chương”. Từ 
đó, họ không gọi là người tu thiển, mà có tên là giáo thọ, lại cũng có 
tên gọi là Bà-la-môn thường giảng nói. Danh từ “Bà-la-môn” lần 
đầu tiên được ghi trong sổ văn tự. Do đấy, thế gian mới có chủng tộc 
Bà-la-môn. Bạch Y nên biết, hoặc đây, hoặc kia, các loại chúng 
sanh hoặc đồng, hoặc khác, hoặc là pháp, hoặc là phi pháp, tuy có 
sai khác, pháp như vậy vẫn tồn tại tự nhiên, tối thượng tối thắng, vô 


120 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cùng lớn lao. Thấy được pháp như vậy, thấy được pháp sanh như vậy, 
càng tăng thêm sự quy ngưỡng, hướng về. 

Lại nữa, Bạch Y, thời ấy trong chúng có một hạng người khai 
khẩn ruộng đất, chuyên làm nghề nông để nuôi sống thân mạng. Do 
người này chuyên làm việc gieo trồng trên đồng ruộng nên gọi là 
Tỳ-xá. Danh từ “Tỳ-xá” đầu tiên có trong sổ văn tự. Từ đó nhân 
gian mới có chủng tộc Tỳ-xá. Bạch Y nên biết, hoặc đây hoặc kia, 
các loại chúng sanh hoặc đồng hoặc khác, hoặc là hợp pháp, hoặc là 
phi pháp, tuy có sai khác, pháp tự nhiên như vậy, tối thượng, tối 
thắng, vô cùng lớn lao. Thấy được các pháp như vậy, thấy được các 
pháp phát triển như vậy, càng thêm sự quy ngưỡng, hướng về. 

Lại nữa, Bạch Y, thời đó trong chúng sanh có một hạng người 
dần dân sanh ra tâm xảo quyệt, gian dối, làm các việc xấu ác, gọi là 
Thủ-đà. Danh từ “Thủ-đà ” đầu tiên được ghi vào sổ văn tự. Do đấy 
thế gian mới có chủng tộc Thủ-đà. Bạch Y nên biết, hoặc đây hoặc 
kia, có các chúng sanh hoặc giống hoặc khác, hoặc là hợp pháp, 
hoặc là phi pháp, tuy có sai khác nhưng pháp như vậy vẫn tổn tại tự 
nhiên, tối thượng, tối thắng, vô cùng lớn lao. Thấy được các pháp 
như vậy, thấy được các pháp phát triển như vậy, càng tăng sự quy 
ngưỡng, hướng về. 

Lại nữa, Bạch Y, trong dòng Sát-đế-lợi kia có kẻ nhàm chán 
muốn xa lìa, ra khổi các việc xấu ác bức bách, tức là sanh, già, 
bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, gian trá tai họa nên bỏ nhà xuất 
gia, tức là hàng Sa-môn. Họ là những người đầu tiên được gọi là 
Sa-môn. Dòng Sát-đế-lợi tu tập như vậy, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ- 
đà cũng như vậy, nếu ai sanh nhàm chán các điều xấu ác bức bách, 
sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, gian trá, tai họa nên bỏ 
nhà xuất gia đều là Sa-môn, không có khác nhau. Do đấy thế gian 
mới có hàng Sa-môn, bấy giờ mới được hình thành. Bạch Y nên 
biết, hoặc đây, hoặc kia, có các chúng sanh, hoặc giống hoặc khác, 
hoặc là hợp pháp, hoặc là phi pháp, tuy có sai khác nhưng pháp như 
vậy vẫn tổn tại tự nhiên, tối thượng, tối thắng, vô cùng cao quý. 
Thấy được các pháp như vậy, thấy các pháp phát triển như vậy, họ 
càng thêm quy ngưỡng hướng về. 

Đức Phật dạy: 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 121 





-Này Bạch Y, do đấy lần lượt có năm chủng tộc bắt đầu hiện 
hữu tại thế gian, đó là: dòng Sát-đế-lợi, dòng Bà-la-môn, dòng Tỳ- 
xá, dòng Thủ-đà, dòng Sa-môn. Trong năm dòng tộc này, dòng Sa- 
môn là tôn quý, cao thượng, tiếng tăm lừng lẫy không ai bằng. 

Này Bạch Y, cũng như đỉnh núi cao, rất hùng vĩ, hoặc có bầy 
bò đi vòng quanh núi kia, tất cả đều đi đến được, chỉ riêng có đỉnh 
núi là chẳng thể đặt chân tới. Đỉnh núi cao kia là pháp tự nhiên như 
vậy, là lớn lao, hùng vĩ. Trong năm dòng tộc cũng lại như thế. Dòng 
tộc Sa-môn chính là pháp tự nhiên như vậy, ở trong thế gian, là cao 
tột, là hơn hết, không ai sánh bằng. 

Lại nữa, Bạch Y, trong dòng Sát-đế-lợi kia nếu có ai thân, ý 
đã tạo nghiệp bất thiện, sanh khởi tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ bị đọa vào đường ác, sanh vào địa ngục. Bà-la-môn, Tỳ- 
xá, Thủ-đà-la, các dòng tộc này cũng như vậy; đã tạo nghiệp bất 
thiện của thân, ngữ, ý rồi lại khởi tà kiến, thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ bị đọa vào đường ác, sanh vào địa ngục. Hàng Sa-môn 
cũng vậy, nếu đã tạo nghiệp bất thiện nơi thân, ngữ, ý, lại khởi tà 
kiến thì khi thân hoại mạng chung bị đọa vào đường ác, sanh vào 
địa ngục. 

Lại nữa, Bạch Y, nếu dòng tộc Sát-đế-lợi kia đã tạo các hành 
động hỗn tạp (có thiện có ác) về thân, về miệng và ý, sanh khởi tri 
kiến hỗn tạp, thì khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi người. Hàng 
Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà và Sa-môn, các dòng tộc này cũng đều 
như vậy. Nếu thân tạo các hành động hỗn tạp, cũng như về miệng và 
ý tạo nghiệp hỗn tạp (có thiện có ác) thì khi thân hoại mạng chung 
đều sanh vào cõi người. 

Lại nữa, Bạch Y, trong dòng tộc Sát-đế-lợi kia, có người đã tạo 
nghiệp thiện nơi thân, miệng, ý, thì khi thân hoại mạng chung được 
sanh ở cõi trời. Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà và hàng Sa-môn, các 
dòng tộc này cũng đều như vậy. Đã tạo nghiệp thiện nơi thân, 
miệng, ý thì khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. 

Lại nữa, Bạch Y, vị Sát-đế-lợi ấy đã tu tập các nghiệp thiện 
nơi thân, miệng, ý, sanh khởi chánh kiến, an trú tâm trong Tứ niệm 
xứ, đã tu tập đúng như lý về Thất giác chi thì tự mình có thể chứng 
ngộ cảnh giới Niết-bàn. Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà, và hàng Sa- 


122 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





môn cũng đều như vậy. Đã tu nghiệp thiện nơi thân, miệng, ý, khởi 
chánh kiến, chánh tâm an trú trong Tứ niệm xứ, đã tu tập đúng như 
lý về Thất giác chi thì tự mình cũng có thể chứng ngộ cảnh giới 
Niết-bàn. 

Lại nữa, Bạch Y, vào lúc ban sơ ấy Đại Phạm thiên vương đã 
nói kệ: 

Loài người Sát-lợi là tôn quý 
Dòng tộc chân thật lại thanh tịnh. 
Ba mình, các hạnh đều tròn đầy 
Là bậc tôn quý cõi nhân thiên. 

Này Bạch Y, bài kệ ấy của Đại Phạm thiên vương thật là khéo 
nói, là lời ca ngợi rất hay. Lời ấy thành thật chẳng phải hư dối. Vì 
sao vậy? Chính Ta cũng nói: Dòng Sát-đế-lợi được mọi người tôn 
quý, là dòng tộc chân thật lại thanh tịnh, ba minh và các hạnh đều 
viên mãn, là bậc tối tôn trong trời người. 

Bấy giờ, hai Bà-la-môn Bạch Y và Kim Tràng chấp tay cung 
kính bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, chúng con trước đây do ngu si che lấp, 
không tự hiểu biết. Ví như người tật nguyền, như người ngu dốt, như 
kẻ tối tăm, tất cả phương hướng không thể thông suốt. Chúng con 
ngày nay được ơn Phật Thế Tôn chỉ dạy ý nghĩa, phân biệt nói rõ, 
thông suốt tỏ ngộ, như người gù được thẳng, người ngu được chỉ bày 
dẫn dắt, như kẻ tối tắm gặp đèn sáng. Từ đây về sau xin nguyện quy 
y Phật, quy y Chánh pháp, quy y Tăng-già, gần gũi, hầu hạ Thế Tôn 
cho đến trọn đời, phụng trì Phật pháp như giữ gìn thân mạng, luôn có 
đầy đủ sự hổ thẹn, thương xót chúng sanh, cho đến loài trùng kiến 
cũng sanh khởi tư tưởng hộ niệm. Con nay xin theo Phật xuất gia, thọ 
giới Cụ túc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Này các Ty-kheo, nay hai vị Bà-la-môn Bạch Y và Kim 
Tràng xin theo Phật xuất gia, các thầy Tỳ-kheo nên vì họ mà truyền 
thọ giới cụ túc. 

Lúc ấy, các vị Tỳ-kheo như lời Phật dạy, truyền thọ giới cụ túc 
cho hai vị ấy. Hai Bà-la-môn Bạch Y và Kim Tràng trong thời gian 


SỐ 10- KINH DUYÊN KHỞI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 123 





ngắn trở thành hình tướng Tỳ-kheo giới hạnh đầy đủ. 

Sau đó Tôn giả Bạch Y và Kim Tràng, hai thầy Tỳ-kheo nội 
tâm chuyên chú, ha các niệm tán loạn, thân tâm thanh tịnh, dốc cầu 
chánh lý, liên được Ba minh: Thiên nhãn, Túc trú và Lậu tận. Sau 
khi đầy đủ Ba minh liền thành bậc thấy biết chân chánh, nhờ nghe 
pháp nên đạt được lợi ích lớn. 


n 


SỐ 1I 


PHẬT NÓI KINH 
PHẠM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sự Thi Hộ. 


QUYỂN I 


Tôi nghe như vẫy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tinh xá Ca-lan-đà trong vườn Trúc, 
thuộc thành Vương xá. Bấy giờ, trong thành này có một Trưởng giả 
tên là Hòa Hợp, vào một ngày nọ sau khi dùng cơm xong, đi ra khỏi 
thành, đến tinh xá Ca-lan-đà trong vườn Trúc, chỗ Phật đang ngự để 
được gần gũi chiêm ngưỡng lễ bái. Khi ấy Trưởng giả ra đi chưa bao 
lâu, liền nghĩ: “Nay trưa Phật và các thầy Tỳ-kheo đang ở nơi phòng, 
trong giờ chỉ tịnh, lúc này không thể gần gũi lễ bái, ta nên đi đến 
chỗ nhóm họp của thầy trò Phạm chí Ni-câu-đà ”. Lúc ấy Phạm chí 
Ni-câu-đà ở nơi vườn Ô-đàm-mạt-lê, cùng các Phạm chí vây quanh, 
đang lớn tiếng cùng nhau bàn luận. Họ chỉ bàn đến các việc về vua 
chúa, chiến đấu, giặc cướp, việc y phục, ăn uống, việc phụ nữ, việc 
rượu chè, tà kiến tạp nhạp, cho đến việc về biển cả... Những loại 
bình luận ấy đều do tâm ràng buộc của thế gian.” 

Khi ấy, Phạm chí Ni-câu-đà trông thấy Trưởng giả Hòa Hợp từ 
xa đi đến, liền bảo đại chúng: 

-Các người im lặng, nên nói nhỏ lại. Người đang đến đây là đệ 
tử Thanh văn của Sa-môn Cù-đàm, tên là Hòa Hợp, là hàng Trưởng 
giả lớn trong thành Vương xá. Ông này tánh vốn ít nói, pháp môn mà 
ông ta tiếp nhận cũng rất vắng lặng. Vì vậy các người nên phải nói 


126 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhỏ. Ông ấy thấy biết như vậy thì mới đến đây. 

Các Phạm chí nghe nói như thế, thảy đều im lặng. Bấy giờ 
Trưởng giả Hòa Hợp đi đến chỗ Phạm chí Ni-câu-đà. Đến nơi, Phạm 
chí Ni-câu-đà nghinh đón, tiếp chuyện vui vẻ. Sau khi đã tiếp xúc xã 
giao, mỗi người ngồi một bên, Trưởng giả Hòa Hợp thưa với Phạm 
chí Ni-câu-đà: 

-Chúng hội của ngài có chỗ sai khác. Tôi đã nghe quí vị lớn 
tiếng bàn luận, chỉ nói đến việc vua chúa, chiến tranh... như vậy cho 
đến bàn luận về chuyện biển cả... Những việc luận bàn này chỉ tăng 
thêm tâm chấp trước nơi thế gian. Có khác với Đức Thế Tôn của 
chúng tôi là Đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Đức Thế Tôn ở chỗ rộng rãi thanh vắng, luôn tự tại an lạc, mọi sự đi, 
đứng, nằm, ngồi đều xa lìa ôn náo, dứt hẳn dấu vết người, thường 
được vắng lặng: thân trú một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên chú 
nhất tâm, tùy hoàn cảnh thích ứng mà hành hóa. 

Bấy giờ Phạm chí Ni-câu-đà nói với Trưởng giả: 

Này Trưởng giả, nay ta làm sao bàn luận với Sa-môn Cù-đàm 
kia được. Nếu ta đưa ra một vấn đề để cật vấn, thì vị Sa-môn ấy dù đa 
mưu túc trí cũng không thể xoay chuyển vấn để được. Hơn nữa, Sa- 
môn Cù-đàm kia ở nơi chỗ trống vắng thì làm sao đủ trí tuệ để xoay 
chuyển vấn để, đã ở nơi chốn ấy thì không có khả năng ấy đâu! Vả 
lại, đi, đứng, nằm, ngôi ở chỗ thanh vắng, xa nơi huyên náo, tuyệt hẳn 
dấu vết người, luôn giữ tĩnh lặng, thân trú một chỗ, tâm không loạn 
động, chuyên chú nhất tâm, tùy theo hoàn cảnh mà hành hóa thích 
ứng, này trưởng giả, chỉ ví như con bò một mắt đi khắp đó đây. Nên 
biết con bò đó có thể đi được không? Sa-môn Cù-đàm cũng giống như 
vậy, ở chỗ trống vắng như thế thì trí tuệ làm sao có thể chuyển biến 
được? Nếu Sa-môn Cù-đàm đến trong hội này, ta khi ấy sẽ cùng bàn 
luận, kiến lập ý nghĩa thù thắng, chỉ cần đưa ra một câu hỏi, thầy ông 
sẽ cúi đầu chịu phục. Ta sẽ thắng, thầy ông sẽ lập tức bị thua, như đập 
vào bình rỗng, rất dễ phá vỡ. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn ở trong tịnh thất đang yên lặng ngôi 
thiển. Do thiên nhĩ thanh tịnh, từ xa nghe Trưởng giả Hòa Hợp và 
Phạm chí Ni-câu-đà cùng nhau gặp gỡ luận bàn như vậy. Bấy giờ, 
vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ trong tịnh thất đi ra. Khi ấy trời mưa 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 127 





vừa tạnh, không khí mát mẻ, sáng sủa. Ngài đi đến ao Thiện vô độc, 
bên bờ ao Ngài từ từ đi kinh hành. 

Phạm chí Ni-câu-đà từ xa thấy Đức Thế Tôn đang ở bên bờ ao, 
liền bảo với chúng bạn: 

—Sa-môn Cù-đàm nay đang ở bên bờ ao Thiện vô độc chậm rãi 
đi kinh hành. Nếu ông ấy đến trong chúng hội này, các ngươi có cần 
đứng dậy nghĩnh đón, hoặc cùng luận bàn, hoặc sẽ rời tòa, hoặc lại 
chẳng dùng tòa ngồi của mình mà mời ngồi không? 

Nói xong, ông ta lại tự nhiên vì Đức Thế Tôn đi trải tòa ngồi, 
còn nghe ông tự nói: 

-Tôn giả Cù-đàm nếu đến đây đã có chỗ ngồi. Tùy theo ý 
muốn của Ngài sẽ có tòa ngồi này. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi kinh hành bên ao Thiện vô độc, 
liền đi đến chỗ của Phạm chí Ni-câu-đà. Phạm chí từ xa thấy Đức 
Thế Tôn đi đến, liền bảo đại chúng: 

-Khi Sa-môn Cù-đàm đến trong hội này, ta sẽ hỏi: “Trong 
pháp và luật của Đức Cù-đàm dùng pháp gì, hạnh gì khiến cho người 
tu hạnh Thanh văn đạt đến chỗ an ổn, nội tâm dừng nghỉ, đạt được 
phạm hạnh thanh tịnh?”. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn đã đến chỗ chúng hội của Phạm chí, tự 
nhiên họ đều sanh tâm hoan hỷ, tất cả đều đứng dậy đón rước. Phạm 
chí Ni-câu-đà chắp tay hướng về Đức Phật đẳnh lễ, thưa: 

Lành thay! Đức Cù-đàm đã đến đây. Ngài biết tất cả, đây là 
chỗ ngồi của Ngài, xin mời Ngài ngồi. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

-Ta biết ông đã sửa soạn và sắp xếp chỗ ngồi cho Ta. Ta sẽ 
đến ngồi. 

Khi ấy các Phạm chí đồng lớn tiếng xướng: 

-Hy hữu thay! Thật khó có được! Vị Sa-môn Cù-đàm ấy, ở 
trong hội này không ai nói ra, chỉ do điệu lực thần thông, tự biết chỗ 
ngồi dành cho mình. 

Phạm chí Ni-câu-đà cùng Đức Thế Tôn vui vẻ chào hỏi xong 
thì lui ngồi qua một bên. Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

-Như Lai nay đến với chúng hội, các vị có điểu gì cần phân 
biệt luận bàn không? 


128 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Khi thấy Ngài từ xa đi đến, tôi bảo đại chúng rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm khi đến chúng hội này, ta sẽ hỏi Ngài: “Trong pháp luật của 
Ngài dùng pháp hạnh gì có thể giúp người tu hành đạt đến cảnh giới 
an Ổn, nội tâm được tịch tĩnh, đạt phạm hạnh thanh tịnh?”.” Nay Đức 
Cù-đàm đã đến đây, tôi cũng đem việc này thưa hỏi để cùng Ngài 
phân biệt luận bàn. 

Đức Thế Tôn bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, đối với sự việc này ông thật khó lãnh hội. Vì 
sao? Vì pháp của Ta khác, nhận thức khác, thầy dạy khác, thực hành 
cũng khác. Ông chỉ nên theo giáo pháp của ông mà thưa hỏi. 

Các Phạm chí cùng nói lớn: 

-Thật là hy hữu! Sa-môn Cù-đàm đối với câu hỏi này không 
đem giáo lý của mình giải đáp, trái lại có thể trong giáo pháp của 
người khác, khiến họ đặt câu hỏi rồi tùy theo câu hỏi đó mà trả lời. 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Nếu chúng tôi khác giáo pháp, khác nhận thức, khác thây, 
khác cách tu hành, đối với pháp luật của Ngài chúng tôi khó biết. 
Nay trong giáo pháp của chính chúng tôi, theo ý Ngài thì tu hành như 
thế nào để có thể được giải thoát, được thanh tịnh, trong sạch cao tột 
và được chân thật, được an trú trong chân thật thanh tịnh? 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

-Trong pháp tu hành của ông, nay Ta nói tóm lược: Ông cho 
rằng nếu có đầy đủ bốn giới thì gọi là có thể tu hành, có thể đạt đến 
chỗ tối thượng, thù thắng. Trước tiên, đối với việc tu hành để được 
giải thoát, không phải giảm thiểu các dục. Này Ni-câu-đà, thế nào là 
ý nghĩa tu hành của người về thọ trì bốn giới? 

1. Không tự mình giết hại, không dạy người giết hại, không tùy 
hỷ đối với sự giết hại. 

2. Không tự mình trộm cướp, không dạy người trộm cướp, 
không tùy hỷ đối với sự trộm cướp. 

3. Không tự mình nói dối, không dạy người nói dối, không tùy 
hỷ đối với sự nói dối. 

4. Không tự mình tà nhiễm, không dạy người tà nhiễm, không 
tù y hỷ đối với sự tà nhiễm. 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 129 





Này Ni-câu-đà, người cho những điều như vậy là đạt được đầy 
đủ bốn giới. 

Lại nữa, này Ni-câu-đà, thế nào là pháp tu hành của ông? Đó 
là đi đến chỗ thật cao, thiết lập chỗ ngồi, hoặc kiễng chân mà đứng, 
cho đó là pháp tu hành. Hoặc ăn đô đắng chát, thô xấu làm pháp tu 
hành. Hoặc nằm im trên đất làm pháp tu hành. Hoặc không cạo râu 
tóc làm pháp tu hành. Hoặc nằm trên gai nhọn, nằm trên đòn cây 
làm pháp tu hành. Hoặc ở chỗ cao, mây bay lạnh giá làm pháp tu 
hành. Hoặc tự mình trói buộc một chỗ làm pháp tu hành. Cho đến 
một ngày ba lần tắm rửa thân thể... nhiều cách như vậy bức bách, 
thống khổ đối với tự thân cho là phấp tu hành. Các việc như vậy là 
pháp tu hành của Ni-câu-đà. 

Này Ni-câu-đà, thế nào là hạnh xuất ly? 

Ni-câu-đà, hạnh xuất ly của ông là: theo lối khỏa thân cho là 
được xuất ly. Lại đối với việc ăn xong thì phủi tay làm sạch. Không 
nhận sự bố thí đồ ăn uống từ người có nét mặt buồn rầu hay sân 
hận. Không thọ thực giữa ngã tư, ngõ tắt. Không đứng chỗ có dao 
gậy, binh khí. Đi khắp thành ấp lặng thinh không nói, không nói từ 
đâu lại, không nói đi về đâu, không nói chỗ đang ở, không nói lời 
thuận nghịch, không dùng nhiều cách nói, cũng không trao đổi lời 
nói. Hoặc nhận đồ ăn từ một nhà hoặc nhận đồ ăn từ hai, ba, cho 
đến bảy nhà. Hoặc chỉ nhận đồ ăn một nhà, không nhận các nhà 
khác. Hoặc một ngày không ăn, hoặc hai ngày, ba ngày cho đến 
bẩy ngày không ăn. Hoặc cho đến nửa tháng, một tháng không ăn. 
Hoặc trong bữa ăn không ăn bánh bột gạo, không ăn cơm, không 
ăn đậu và các loại cá, thịt, sữa bò, tô, lạc, dầu và mật. Không uống 
rượu, không uống nước ngọt, không uống nước giấm chua, chỉ uống 
nước lúa gạo thanh khiết để nuôi mạng sống. Lại nữa, cũng thường 
ăn rau, hoặc ăn hạt kê, hạt có, hoặc ăn phân bò (Cà-ma-di 
øgomaya), hoặc uống thuốc nấu bằng lá, thuốc rễ, hoặc ăn gạo sống, 
hoặc ăn các thứ rau cỏ thô xấu. Hoặc chỉ mặc một áo, hoặc mặc áo 
bằng có cát tường, hoặc mặc áo bằng vỏ cây, hoặc mặc áo bằng 
thanh gỗ ghép lại, hoặc mặc áo bằng vỏ trái cây, hoặc lượm tóc tử 
thi trong rừng làm áo, hoặc dùng cánh lông chim Để-lý-tra làm áo, 
hoặc dùng cánh lông chim Hưu-lưu làm áo... Các pháp kể trên 


130 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chính là pháp tu hành của Ni-câu-đà, chấp cho như thế là hạnh xuất 
ly. 

Này Ni-câu-đà, các hạnh ấy lại được xem là thanh tịnh, giải 
thoát sao? Được xem là trong sạch tối thượng sao? Được cho là chân 
thật sao? Được gọi là an trú nơi chân thật thanh tịnh sao? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

Đúng như vậy! Thưa Sa-môn Cù-đàm, những hạnh của tôi như 
thế là đạt được giải thoát, thanh tịnh, đạt được trong sạch tối thượng, 
đạt được chân thật, được an trú trong chân thật thanh tịnh. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, những điều tu hành của ông như vậy chẳng 
phải giải thoát, chẳng phải đạt được thanh tịnh, xuất ly, chẳng phải 
đạt được trong sạch tối thượng, chẳng phải được chân thật, chẳng 
phải được an trú trong chân thật thanh tịnh. Ở trong pháp tu hành đó 
chỉ đạt được một phần rất nhỏ. 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Thưa Sa-môn Cù-đàm, như Ngài đã nói, tuy là rất khéo, 
nhưng chỗ tu hành của tôi như thế là được xuất ly, tối thượng, là đạt 
được chân thật, đạt được vô thượng. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

—Lại nữa, với việc tu hành, ông cho rằng đạt được bốn giới là 
có thể tu hành, là được sự tăng trưởng tối thượng, thù thắng. Trước 
tiên tu hạnh câu xuất ly, không giảm các dục, khi giữ lấy bốn giới 
cũng có đủ tâm “từ”. Trước ở phương Đông sanh khởi tâm từ, quán 
hạnh đầy đủ, rộng lớn cùng khắp, vô lượng, không hai, cũng không 
tâm oán hại. Sau đó ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn 
phía trên dưới, tất cả thế giới đều rải tâm từ cùng khắp, đầy đủ quán 
hạnh, cũng lại như vậy. Này Ni-câu-đà, ông có nghĩ rằng: Tu hành 
như vậy là đạt được xuất ly, thanh tịnh chăng? Là đạt được trong 
sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? Được an trú trong 
thanh tịnh chân thật chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Đúng như vậy! Thưa Sa-môn Cù-đàm, tôi tu hành như thế, 
thật được xuất ly, thanh tịnh, được trong sạch tối thượng, được chân 
thật, được an trú trong thanh tịnh chân thật. 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 131 





Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, ông tu hành những điều như thế chẳng phải là 
đạt được xuất ly, thanh tịnh, chẳng phải đạt được trong sạch tối 
thượng, chẳng phải đạt được chân thật, chẳng phải là được an trú 
trong thanh tịnh chân thật. Vì ông còn chấp là có sở đắc, do đó chẳng 
phải chân thật. 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Thưa Sa-môn Cù-đàm, như lời Ngài dạy tuy là thật khéo, 
nhưng tôi tu hành là được xuất ly, thanh tịnh, là được chân thật, là 
được vô thượng. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, lại nữa, như ông tu hành cho rằng ta có đủ 
bốn giới. Là đã tu hành, là được tối thượng, tăng trưởng thù thắng. 
Trước tiên tu hạnh xuất ly, không giảm các dục. Do dùng Túc trú 
thông có thể hay biết việc quá khứ một, hai, ba đời cho đến trăm đời. 
Này Ni-câu-đà, ông có nghĩ rằng: Theo pháp như vậy tu hành sẽ 
được xuất ly, thanh tịnh chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? 
Được chân thật chăng? Được an trú trong thanh tịnh chân thật chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

Đúng như vậy! Thưa Sa-môn Cù-đàm, tôi tu hành như thế thật 
được xuất ly, thanh tịnh, được trong sạch tối thượng, được chân thật 
và được an trú trong thanh tịnh chân thật. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, những điều tu hành của ông như vậy là chẳng 
phải được xuất ly, chẳng phải được trong sạch tối thượng, chẳng phải 
được chân thật. 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Thưa Sa-môn Cù-đàm, như Ngài đã nói, tuy là rất khéo, 
nhưng tôi tu hành là được xuất ly, thanh tịnh, là được chân thật, là 
được vô thượng. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, lại nữa, như ông tu hành cho rằng ta đầy đủ 
bốn giới là đã tu hành, là được tối thượng, tăng trưởng thù thắng. 
Trước tiên tu hạnh xuất ly, không giảm các dục, có thể dùng thiên 
nhãn thanh tịnh quán sát tất cả chúng sanh ở thế gian, hoặc sanh 


132 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hoặc diệt, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc sanh cõi lành, hoặc sanh cối dữ, 
hoặc phú quý hoặc bần tiện, tùy nghiệp báo ứng, đều có thể quan sát 
thấy rõ. Này Ni-câu-đà, ông nghĩ tu hành như vậy là được xuất ly, 
thanh tịnh chăng? Được chân thật chăng? Được an trú trong thanh 
tịnh chân thật chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

Đúng như vậy! Thưa Sa-môn Cù-đàm, tôi tu hành như thế thật 
là được xuất ly, thanh tịnh, được trong sạch tối thượng, được chân 
thật và được an trú trong thanh tịnh chân thật. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, những việc tu hành của ông như vậy tuy là 
thanh tịnh, nhưng Ta nói tu hành như ông là chưa ha được vô số các 
phiển não theo đấy tăng trưởng. 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

Thưa Sa-môn Cù-đàm, vì sao tôi tu hành tuy thanh tịnh, Ngài 
lại nói là chưa lìa được vô số các phiền não theo đấy tăng trưởng? 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, các ông tu hành chỉ vì muốn làm sáng tỏ công 
lao, sự nghiệp tu hành của mình: do ta tu hành công hạnh như vậy, 
cho nên các hàng quốc vương, đại thần, Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, 
những vị ấy tôn trọng, cung kính cúng dường, ta là Ni-câu-đà. Chính 
do việc này mà ông tu hành, phiền não càng tăng thêm. Này Ni-câu- 
đà, ông tuy tu hành, dựa vào chỗ tu của mình, sanh tâm cống cao, 
khinh miệt kẻ khác. Chính do việc này mà ông tu hành phiền não 
càng tăng thêm. 

Lại nữa, NÑi-câu-đà, các ông tu hành đối với Sa-môn, Bà-la- 
môn khác khinh hủy, lăng nhục, nói như thế này: “Sa-môn, Bà-la- 
môn các ông do ăn nhiều thứ để nuôi mạng sống, ăn năm loại cây 
giống trong khắp thế gian, đó là: rễ cây làm giống, thân cây làm 
giống, thân cây rỗng làm giống, loại giống hiếm quý, hột trong trái 
lấy làm giống. Như thế dùng năm loại giống này để ăn nuôi thân”. 
Ông, Ni-câu-đà, như vậy đi khắp nơi, nói lời chỉ trích, khinh nhục, 
tìm cầu việc tranh luận, nhanh chóng, sắc bén như điện như chớp, 
mong hàng phục, phá hoại kẻ khác như sương tán, nước đá tan. Này 
Ni-câu-đà, do đó mà ông tu hành phiển não càng tăng thêm. 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 133 





Lại nữa, NÑi-câu-đà, các ông tu hành, khi thấy Sa-môn, Bà-la- 
môn được mọi người tôn trọng, cung kính, cúng dường liễn sanh tâm 
ganh ghét nói: “Sa-môn, Bà-la-môn các ngươi tham ăn quá nhiều thứ 
để nuôi thân, lại được người khác tôn trọng, cung kính cúng dường. 
Còn ta thường chỉ ăn những vật đắng chát, đạm bạc để nuôi thân 
mạng. Vì sao các người khác lại không cung kính, tôn trọng cúng 
dường ta là Ni-câu-đà ”. Do việc này mà ông tu hành phiền não càng 
tăng thêm. 


134 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





PHẬT NÓI KINH 
PHẠM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 
QUYỂN II 


Lại nữa, Ni-câu-đà, các ông tu hành đối với Như Lai, hoặc đối 
với đệ tử của Như Lai, thân hành đến thưa hỏi, lại sanh hiểm giận, 
sân si phiển não đã có thì chướng ngại liền sanh. Do có chướng ngại 
nên sanh khởi các lỗi lầm. Này Ni-câu-đà, do đó ông tu hành mà 
phiển não vẫn cứ theo đấy gia tăng. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành đối với Như Lai hoặc đối với đệ tử 
của Như Lai thưa hỏi Chánh pháp. Đức Như Lai đem lòng chánh 
đáng khéo khai bày giảng nói, theo chỗ hỏi để đáp, trừ bỏ các nghi 
ngờ, mà các ông lại dùng luận thuyết ở ngoài đến để bàn cãi, nhằm 
chống trái nhau. Muốn mình có lý, trái lại với câu hỏi của mình, 
không phân biệt chính đáng. Này Ni-câu-đà, do chính điểm này các 
ông tu hành mà phiền não vẫn theo đấy gia tăng. 

Ni-câu-đà, Các ông tu hành biết Đức Như Lai hoặc đệ tử của 
Như Lai thật có công đức thù thắng cao tột, rất đáng kính ngưỡng mà 
không kính ngưỡng. Này Ni-câu-đà, do đấy mà các ông tu hành 
phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành đối với việc lợi ích muốn nhàm 
chán xa lìa, với việc tổn hại lại không chịu nhàm chán xa lìa. Các 
ông trong hai việc này, đối với việc tổn hại mà không xa lìa. Này Ni- 
câu-đà, do đó mà ông tu hành phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành thường dấy tướng kiêu mạn, luôn 
bày tổ rằng ta là người có tu hành. Đó chính là lý do ông tu hành mà 
phiển não cứ theo đấy tăng lên. 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 135 





Ni-câu-đà, các ông tu hành, hoặc được đổ ăn uống trân quý 
giá, tham đắm mùi vị, sanh tâm phân biệt. Món này ta ưa, món này 
ta không ưa. Nếu ưa ta liền tiếp nhận, từ đấy chấp trước, sinh ra đắm 
nhiễm. Do có đắm nhiễm nên che giấu lỗi lầm, do đó không thể có 
trí tuệ thù thắng và không được xuất ly. Các loại món ăn uống nếu 
không đáng ưa, vẫn có lòng tham tiếc, miễn cưỡng mà bỏ. Này N¡- 
câu-đà, do đấy mà các ông tu hành phiền não vẫn theo đấy tăng 
thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành, vào chốn thâm sơn ở ẩn, ngồi im 
lặng lẽ, cho là tốt đẹp. Có người đến hỏi: “Ngài có thể hiểu rõ pháp 
môn nào và không hiểu rõ pháp môn nào?”. Nhưng các ông đối với 
pháp hiểu rõ nói ta không rõ. Pháp không hiểu rõ lại nói ta hiểu. 
Đáp bằng nhiều cách như vậy, rồi cho rằng ta hiểu biết chánh đáng, 
tạo các vọng ngữ. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu 
hành mà phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành thường hay sanh khởi nhiều giận 
hờn. Này Ni-câu-đà, các ông tu hành ở chỗ nào cũng không biết hổ 
thẹn. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành mà phiển 
não vẫn theo đó tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành thường hay sanh khởi tâm biếng 
nhác, rất ít siêng năng. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông 
tu hành mà phiển não vẫn theo đó tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành thường bị thất niệm, hiểu biết 
không chân chánh. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu 
hành mà phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ñi-câu-đà, các ông tu hành tâm luôn tán loạn, các căn suy 
giảm. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành mà phiển 
não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành làm điều tổn hại, tâm luôn chấp 
chặt, không cầu xuất ly, một mực theo kiến chấp, đối với các pháp 
này thật sự sanh tâm chấp trước. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do 
khiến ông tu hành mà phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành tà kiến sâu dày, thực hành theo các 
pháp điên đảo. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành 
mà phiền não vẫn theo đấy tăng thêm. 


136 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ni-câu-đà, các ông tu hành với chỗ không giới hạn, chấp là có 
giới hạn, sanh khởi tri kiến cũng giống như vậy. Này Ni-câu-đà, đó 
chính là lý do khiến ông tu hành mà phiền não vẫn theo đấy tăng 
thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành thường sanh khởi tham ái và sân 
hận. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành mà phiển 
não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành, đối với các việc làm đều là ngu S1, 
ám độn. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành mà 
phiển não vẫn theo đấy tăng thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành, không thể lắng nghe cũng như 
người điếc, không biết giảng dạy như loại dê câm. Này Ni-câu-đà, 
đó chính là lý do khiến ông tu hành mà phiển não vẫn theo đấy tăng 
thêm. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành, ưa tạo nghiệp, gây ra tội lỗi, lại ưa 
thân gần người tạo nghiệp gây tội, ràng buộc với bạn bè xấu ác, như 
thế cho là việc nhiếp phục kẻ khác. Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do 
khiến ông tu hành mà phiển não vẫn theo đấy gia tăng. 

Ni-câu-đà, các ông tu hành, khởi tâm tăng thượng mạn, tưởng 
chấp có sở đắc, chưa thấy cho đã thấy, chưa làm cho đã làm, chưa 
được cho đã được, chưa biết cho đã biết, chưa chứng cho đã chứng. 
Này Ni-câu-đà, đó chính là lý do khiến ông tu hành mà phiển não 
vẫn theo đấy gia tăng. 

Này Ni-câu-đà, ý ông nghĩ thế nào? Các pháp phiển não như 
trên đã nói, chỉ một số ít người tu hành có đủ các phiển não này chi 
phối chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Thưa Sa-môn Cù-đàm, đâu phải chỉ một ít người tu hành có 
đủ các thứ phiển não này, theo ý của tôi thì số ấy rất nhiều. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

-Như Ta đã nói ở trên, các ông tu hành mà muốn biểu dương 
công lao sự nghiệp tu hành của mình, khiến cho các hàng Quốc 
vương, Đại thần, Sát-đế-lợi, Bà-la-môn... kia phẩi tôn trọng cung 
kính cúng dường. Này Ni-câu-đà, các ông nếu như vậy, vì mong 
muốn nêu rõ công lao sự nghiệp tu hành như thế, mong cho Quốc 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 137 





vương, Đại thần... cung kính cúng dường, cho đến khởi tâm tăng 
thượng mạn, tưởng chấp có chứng đắc, chưa thấy cho đã thấy, chưa 
làm cho đã làm, chưa biết cho đã biết, chưa được cho đã được, chưa 
chứng cho đã chứng. Những quan niệm như thế đều không thanh 
tịnh, tất cả chúng đều làm cho phiển não theo đấy gia tăng, nên biết 
chúng đều thuộc về nhiễm ô. 

Này Ni-câu-đà, ý ông nghĩ thế nào? Như Ta nói ở trên, các sự 
việc như vậy, nếu tu hành như vậy thì có được xuất ly và thanh tịnh 
chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? 
Được an trú trong thanh tịnh chân thật chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

-Đúng như vậy! Thưa Sa-môn Cù-đàm, tất cả chúng tôi tu 
hành như vậy là được xuất ly, thanh tịnh, là được trong sạch tối 
thượng, là được chân thật, là được an trú trong thanh tịnh chân thật. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Ta nay vì ông giảng nói như thật. Như ông trước đây có hỏi 
Ta: “Thưa Sa-môn Cù-đàm, ở trong pháp luật, do thực hành pháp gì 
khiến người tu hạnh Thanh văn đạt đến chỗ an ổn, nội tâm tĩnh lặng, 
phạm hạnh thanh tịnh?”. Câu hỏi như vậy mới là chân thật. Nên biết 
chỗ dừng nghỉ của Thanh văn là trên hết của bậc trên, cao tột thù 
thắng, là chỗ dừng nghỉ của các bậc Thánh. 

Lúc ấy, tất cả các Phạm chí đồng tán dương: 

-Lạ thay! Kỳ lạ thay! Trong pháp luật của Sa-môn Cù-đàm, 
việc tu hành rất là thanh tịnh, trong sáng. 

Bấy giờ Trưởng giả Hòa Hợp nghe lời tán thán như vậy, biết 
các Phạm chí ở trong hội chúng đối với Đức Thế Tôn đã có phần 
hướng mộ, liền bảo Phạm chí Ñi-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, ông trước đây có nói, đối với Đức Thế Tôn sẽ 
cùng nhau nghị luận, thiết lập ý nghĩa thù thắng “Chỉ cần nêu một 
câu hỏi, khiến thầy ông phải cúi đầu chịu phục. Ta sẽ được thắng, 
thầy ông tức bị thua, như đập vào bình rỗng rất dễ phá vỡ”. Nay ông 
vì sao chưa nêu câu hỏi? 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

—Ý ông thế nào? Ông thật đã có nói lời ấy chăng? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 


138 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





— Thưa Sa-môn Cù-đàm, tôi thật đã có nói lời như vậy. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, ông há không nghe các bậc thầy xưa uy đức 
kỳ cựu là hàng túc trí nói: Chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Chánh Giác, cũng như các ông ngày nay nhóm họp, cao tiếng 
lớn lời nêu các vấn để để cùng bàn luận, luận về vua, về chiến đấu, 
về giặc cướp, luận về ăn mặc, về phụ nữ, về rượu, về các việc tà mị 
tạp nhiễm trói buộc, như vậy cho đến cùng luận về biển cả... không? 

Này Ni-câu-đà, hoặc ông đã từng nghe các bậc Tiên sư cổ đức 
nói: Chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác như ta 
ngày nay, ở nơi rộng rãi thanh vắng, ngồi nằm dừng trú, xa la ồn náo, 
tuyệt dấu vết người, giữ tâm vắng lặng, thân ở một chỗ, tâm không 
tán loạn, chuyên chú một cảnh, tùy thích ứng mà hành xử không? 

Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật: 

Đúng vậy, thưa Đức Cù-đàm, Tôi cũng từng nghe bậc thầy uy 
đức kỳ cựu, là hàng túc trí xưa kia đã nói: Chư Phật Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng phải như chúng tôi ngày nay 
nhóm họp cao tiếng, lớn lời, nêu các vấn để bàn luận, luận về vua, 
về chiến đấu, về giặc cướp, luận về ăn mặc, về phụ nữ, luận về 
rượu, về các tà nhiễm, trói buộc, cho đến cùng nhau bàn luận về 
biển cả... Tôi cũng đã từng nghe các bậc tiên sư cổ đức nói: Chư 
Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác như Ngài ngày 
nay ở nơi rộng rãi thanh vắng ngồi nằm, dừng trú, xa lìa ổn náo, 
tuyệt dấu vết người, giữ tâm vắng lặng, thân ở một chỗ, tâm không 
tán loạn, chuyên chú một cảnh, tùy thích ứng mà hành xử. 

Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà: 

Này Ni-câu-đà, các ông khi nghe các bậc cổ đức tiên sư xưa 
dạy, đâu không suy nghĩ thế này: “Các Đức Phật Thế Tôn hay tùy 
nghi thuyết pháp, tự mình giác ngộ, lại vì người khác nói pháp giác 
ngộ. Tự mình đã được giải thoát, lại vì người khác nói pháp giải 
thoát. Tự mình đã an lạc, lại vì người khác nói pháp an lạc. Tự mình 
đã được Niết-bàn, lại hay vì người khác nói pháp Niết-bàn”. 

Này Ni-câu-đà, các ông khi ấy nói ngược lại: “Sa-môn Cù-đàm 
nói thế này: Có sự phân biệt sai khác đối với pháp và sự nghiệp của 
bậc thầy họ”. Lại nói: “Sa-môn Cù-đàm nói thế này: Ở nơi vắng 


SỐ 11-PHẬT NÓI KINH PHAM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ 139 





lặng, hay khéo léo trong sự nghiệp là có phân biệt”. Lại còn nói: 
“Sa-môn Cù-đàm nói rằng trong pháp của thầy ông Ni-câu-đà, có sự 
tập hợp các lỗi lầm và pháp bất thiện”. Lại nói: “Sa-môn Cù-đàm 
nói rằng trong pháp của thầy ông Ni-câu-đà, các loại pháp lành đều 
bị ly tán”. Lại còn nói: “Sa-môn Cù-đàm nói rằng vì muốn giảng 
nói, chỉ bày về nhân duyên sự việc nên phải dùng nhiều cách nói 
năng, như thế thì không nên căn cứ vào lời nói để biết”. 

Này Ni-câu-đà, vì sao không nên căn cứ vào lời nói để biết? Vì 
pháp của các bậc thầy, cũng như những điều tu hành của họ, cho đến 
các nhân duyên sự việc... của họ, tất cả đều khác. 

Này Ni-câu-đà, vì vậy Ta không bao giờ nhận định về sự 
nghiệp và pháp giảng dạy của thầy ông. Cũng không nói đến sự 
nghiệp an trú vắng lặng của ông. Cũng không nói trong pháp của 
thầy ông là chỗ tập hợp của lỗi lầm và bất thiện. Cũng không nói 
trong pháp của thầy ông nhiều thứ pháp lành bị ly tán. Cũng không 
muốn nói về nhân duyên sự việc kia. 

Này Ni-câu-đà, Ta thường nói thế này: “Nếu có người chân 
chánh không dua nịnh, không quanh co và cũng không hư dối, là 
người chân chánh tu hành, Ta liền vì họ giảng nói pháp, chỉ bày. 
Nếu như đáng khai thị dìu dắt khiến người chân chánh theo như lời 
khuyên dạy chỉ bày chân chánh của Ta, trong bảy tháng hoặc sáu 
tháng, năm, bốn, ba, hai, một tháng, nửa tháng, thường không tán 
loạn, xa lhìa phiền não bức bách, thân tâm thanh tịnh, chuyên chú tới 
đích. Ta nói người ấy là người đã thấy pháp, biết pháp, vượt quả thứ 
nhất, quả thứ hai, thẳng đến quả thứ ba, ở địa vị hữu dư y, chứng quả 
A-na-hàm”. 

Lại nữa, Ni-câu-đà, Ta thường nói thế này: “Nếu có người 
chân chánh không dua nịnh, không quanh co, không hư dối, chân 
chánh tu hành, Ta liển vì họ giảng nói, pháp chỉ bày. Như đáng khai 
thị đìu dắt, khiến người chân chánh như lời dạy bảo chỉ bày của Ta, 
ở trong năm, bốn, ba, hai, một ngày, nửa ngày cho đến chỉ trong 
khoảng bữa ăn thường không tán loạn, xa lìa phiển não bức bách, 
thân tâm thanh tịnh, chuyên chú thẳng tới mục đích. Ta nói người ấy 
là người đã thấy pháp, biết pháp, vượt qua quả thứ nhất, quả thứ hai, 
thẳng đến thứ ba, ở địa vị hữu dư y, chứng quả A-na-hàm.” 


140 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khi giảng nói như vậy, các Phạm chí 
trong chúng hội, nghiệp chướng còn trói buộc sâu nặng, không thể tỏ 
ngộ, thân tâm mê hoặc rối loạn, trầm trệ bối rối. Các thứ biện tài 
đều không thể thi thố được, nên chỉ cúi đầu lặng yên, ngồi im lo 
nghĩ. 

Đức Thế Tôn biết rõ sự việc như vậy, quay lại bảo Trưởng giả 
Hòa Hợp: 

Này Trưởng giả, nay trong chúng hội này đều thành kẻ si mê, 
đã mù mịt nơi cách thấy và nghe, im phắc không một lời như người 
cầm vật tự che bít miệng mình, tội lỗi sâu dày, chướng ngại quá lớn. 
Họ không thể đối với Đức Như Lai nêu lên câu hỏi: “Sa-môn của 
Ngài trong pháp và luật dùng pháp hạnh gì hay khiến cho người tu 
hạnh Thanh văn đến chỗ an ổn, nội tâm được vắng lặng, phạm hạnh 
thanh tịnh?” 

Bấy giờ, Thế Tôn nhân thấy đã thích hợp, liền chỉ dạy cho 
Trưởng giả Hòa Hợp pháp đem đến lợi ích hoan hỷ, rồi phóng hào 
quang rộng lớn rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi, từ trong chúng hội, thân 
nương hư không, trở về tỉnh xá Ca-lan-đà nơi vườn Trúc. 


n1 


SỐ 12 


PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sự Thi Hộ. 


QUYỂN I 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn cùng với chúng Tỳ-kheo tập hợp du 
hành đến thành Mạt-lợi. Khi ấy, ở trong thành này có một vị Ưu-bà- 
tắc tín tâm thanh tịnh, cũng có tên là Mạt-lợi. Ông ta ở trong thành 
xây dựng một ngôi nhà mới, dùng các vật tốt đẹp để tôn tạo trang 
hoàng, rất rộng rãi, thoáng mát, thanh tịnh. Trước đó chưa có vị Sa- 
môn, Bà-la-môn nào dừng nghỉ trong ngôi nhà này. Lúc ấy Ưu-bà- 
tắc Mạt-lợi nghe Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo du hóa đến đây, 
trong lòng hoan hỷ, liền đi đến chỗ Phật. Khi đến nơi, ông cúi đầu 
mặt lạy ngang chân Đức Phật, đảnh lễ xong chấp tay, lui ngôi qua 
một bên, bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, con là Ưu-bà-tắc Mạt-lợi. Đối với Đức 
Thế Tôn con có lòng tin thanh tịnh. Ở trong thành này con vừa xây 
dựng một ngôi nhà mới, rất yên tĩnh, thoáng mát rộng rãi. Ngôi nhà 
này trước đây chưa có vị Sa-môn, Bà-la-môn nào được mời nghỉ ở 
trong đó. Nay con xin cung thỉnh Đức Phật và chúng Tỳ-kheo đến 
nghỉ trong nhà con. Cúi mong Đức Thế Tôn thương xót, chấp nhận 
lời thỉnh cầu này của con. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn chấp nhận bằng cách im lặng. Ưu-bà-tắc 
Mạt-lợi biết Phật đã chấp nhận lời thỉnh bằng cách im lặng, nên cúi 
đầu mặt đẳảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu theo phía phải 


142 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ba vòng, từ giã Phật và chúng hội trở về nhà, sửa soạn, bố trí sau 
trước cho ngôi nhà thêm phần trang nghiêm, dùng nước thơm rưới 
khắp trên đất, trong ngoài đều thanh tịnh. Sau khi đã trang hoàng 
ngôi nhà nghiêm tịnh xong, ông trở lại chỗ Phật, đảnh lễ ngang chân 
Đức Thế Tôn, bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngôi nhà mới làm, con đã dùng nước 
thơm rưới khắp trên đất, trong ngoài đều thanh tịnh. Mong Đức Thế 
Tôn và chúng Tỳ-kheo, nay chính phải lúc đến trụ trong nhà mới của 
con. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn được đại chúng Tỳ-kheo cung kính vây 
quanh, đi đến ngôi nhà mới xây dựng của Ưu-bà-tắc Mạt-lợi. Khi 
đến nơi, trước tiên Phật rửa chân, rồi mới bước vào nhà. Vào bên trong 
Ngài đi quanh, quan sát khắp nơi rồi đến giữa nhà, ung dung an tọa. 
Các thầy Tỳ-kheo cũng đều rửa chân, theo thứ tự đi vào nhà, lễ 
ngang chân Đức Phật, ngồi thứ tự phía sau Ngài. Uu-bà-tắc Mạt-lợi 
theo sau đi đến, lễ ngang chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính đảnh 
lễ tất cả các thầy Tỳ-kheo, rồi mới đến trước Phật, ngồi sang một 
bên. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng những lời khuyến khích an ủi, dạy 
dỗ Ưu-bà-tắc Mạt-lợi, rồi liền theo chỗ mong cầu của ông mà giảng 
nói pháp cần thiết, chỉ dạy những điều lợi ích, an vui. Ưu-bà-tắc 
Mạt-lợi nghe pháp hoan hỷ, trong lòng sanh niềm tin thanh tịnh. Đức 
Thế Tôn đã vì vị Ưu-bà-tắc ấy giảng nói pháp thích hợp, chỉ dạy 
điều lợi ích, an vui như thế. Đã quá nửa đêm, Phật liền bảo: 

Này Mạt-lợi, đã quá nửa đêm, ông nên tự biết về giờ giấc. 

Khi ấy Ưu-bà-tắc Mạt-lợi nghe Đức Phật dạy, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, lễ dưới chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính đảnh lễ tất 
cả các thầy Tỳ-kheo, đi quanh Phật ba vòng, rồi rời khỏi chúng hội 
của Phật. 

Đức Thế Tôn thấy Ưu-bà-tắc Mạt-lợi ra khỏi chúng hội chưa 
bao lâu, liễn nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

Đại chúng Tỳ-kheo Thanh văn này của Ta đã ha bỏ sự ham 
ngủ nghỉ, đều là hàng thanh tịnh lìa mọi phiền não. Nếu các thầy Tỳ- 
kheo ưa thích nghe nói pháp, thì thây nên tùy chỗ mong cầu mà 
giảng nói, để họ theo đó đạt được lợi ích, không nên dừng nghỉ. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 143 





Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng vâng lời Phật dạy. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn liền dùng y Tăng-già-lê xếp làm bốn lớp trải lên tòa sư tử, 
nghiêng hông bên phải, xếp hai chân nằm một cách an lành. 

Phật nghỉ chưa bao lâu. Lúc ấy, ở chỗ khác có chúng ngoại đạo 
Ni-càn-đà-nhã-để Tử... đối với các vị Tỳ-kheo Thanh văn hay sanh 
tâm khinh khi phỉ báng, muốn phá hoại, gây tranh cãi, nói lời phi 
pháp, dùng vô số cách để phỉ báng, nói như thế này: 

—Pháp mà ta hiểu biết, các vị Thanh văn không thể biết rõ. Các 
ngươi có pháp gì ta đều hiểu biết như thật. Tà hạnh là ngươi, chánh 
hạnh là ta. Có lợi ích là ta, không có lợi ích là ngươi. Pháp ngươi nói 
ra lời trước dẫu đúng, lời sau liền sai; lời sau nếu đúng, lời trước lại 
sai, mà cũng không thể giảng nói pháp đạt được lợi ích như tiếng 
rống lớn của sư tử. 

Lúc ấy nhóm Ni-càn-đà-nhã-để Tử... muốn tạo nhân duyên để 
tranh cãi lớn, nên khi phát ra các lời nói phỉ báng như thế họ đều 
nhìn mặt nhau trông rất hung ác. Lại còn nói rằng: 

-Các thầy Tỳ-kheo Thanh văn sắc tướng oai nghi mà không 
vắng lặng, không thể lìa tham, chưa được giải thoát, không thể thấy 
pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly, không thể hướng đến 
việc chứng đắc Thánh quả. Pháp tu tập ấy chẳng phải là do Bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác nói. 

Họ phát ra những lời phỉ báng như vậy là nhằm gây việc tranh 
cãi chống đối. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất biết được việc ấy, liền tự nghĩ: 
“Đức Như Lai nằm nghỉ chưa bao lâu, không nên vì việc này mà 
thưa với Đức Thế Tôn”. Nghĩ như thế rồi Tôn giả nói với các Tỳ- 
kheo: 

-Các thầy nên biết. Ở chỗ khác kia có nhóm ngoại đạo Ni-càn- 
đà-nhã-đểề Tử... đối với các Tỳ-kheo Thanh văn thường sanh tâm 
khinh khi phỉ báng, muốn phá hoại, muốn cùng gây tranh cãi chống 
đối, nói lời phi pháp, dùng vô số cách để phỉ báng. Họ nói: “Pháp 
mà ta biết, các vị Thanh văn không thể biết rõ. Ngươi biết pháp gì, 
ta đều rõ biết như thực. Tà hạnh là ngươi, chánh hạnh là ta. Có lợi 
ích là ta, không lợi ích là ngươi. Ngươi nói pháp, lời trước dẫu đúng, 
lời sau liễn sai. Lời sau nếu đúng, lời trước lại sai, mà cũng không 


144 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thể giảng nói pháp đạt lợi ích như tiếng rống lớn của sư tử”. Này các 
Tỳ-kheo, nhóm Ni-càn-đà-nhã-để Tử kia... muốn tạo ra nhân duyên 
để tranh cãi chống đối, khi phát ra những lời phỉ báng như vậy họ 
đều nhìn nhau, mặt mày trông rất hung ác. Lại còn nói rằng: “Các 
hàng Tỳ-kheo Thanh văn sắc tướng tuy oai nghi mà không được vắng 
lặng, không thể lìa bỏ tham, chưa được giải thoát, không thể thấy 
pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly, không thể hướng đến 
việc chứng đắc Thánh quả. Pháp tu tập ấy chẳng phải là do Bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác nói”. Phát ra những lời phỉ báng như vậy 
để nhằm gây việc tranh cãi chống đối. 

Này các Tỳ-kheo, các thầy nên biết, đại chúng Thanh văn của 
chúng ta đều là những người tâm đã được lìa dục, thanh tịnh, hiện tại 
chứng đắc các pháp, khéo biết rõ các con đường xuất ly, tất cả đã 
được chứng đắc Thánh quả. Các Thanh văn chúng ta đối với pháp tu 
tập mỗi mỗi đều là do Bậc Đại Sư Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác thân hành giảng dạy, tất cả đều chân thật mà không hư 
dối. Này các Tỳ-kheo, nên biết pháp do Phật giảng dạy gồm có: Khế 
kinh, Kỳ dạ, Ký biệt, Già-đà (tự thuyết), Bổn sự, Bổn sanh, Duyên 
khởi (thí dụ), Phương quảng, Hy pháp (vị tằng hữu), Luận nghị. Các 
pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì tất cả 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh tu tập đúng 
theo điều đã nêu giảng, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi 
ích an lạc cho các hàng trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, các thầy Tỳ-kheo nên biết, có một pháp do Phật giảng 
nói, đó là tất cả chúng sanh đều nương thức ăn mà tổn tại, đây là 
một pháp. Các pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, 
rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến chúng sanh theo 
đúng như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi 
ích an lạc cho trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có hai pháp do Đức Phật giảng nói, đó là danh và sắc. 
Những pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bị luôn thương xót, 
rộng vì các chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến chúng sanh theo 
đúng như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi 
ích an lạc cho trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có ba nghiệp do Phật giảng dạy. Đó là thân nghiệp, 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 145 





ngữ nghiệp và ý nghiệp. Nơi ba nghiệp này, lại có hai loại là thiện 
và ác. Thế nào là thiện? Nghĩa là thân làm việc thiện, miệng nói 
điều thiện, ý nghĩ việc thiện. Thế nào gọi là ác? Nghĩa là thân tạo 
nghiệp ác, miệng nói điều ác, ý tạo nghiệp ác. 

Lại nữa, có ba điều tư duy không thiện, do Phật giảng nói tư duy về 
tham dục, tư duy về sân hận và tư duy vềsự tổn hại. 

Lại nữa, có ba điều tư duy thiện do Đức Phật giảng nói là tư 
duy lìa dục, tư duy không sân hận và tư duy không gây tổn hại. 

Có ba điều không phải là căn bản của thiện do Phật giảng nói 
là tham chẳng phải là căn bản của thiện, sân chẳng phải là căn bản 
của thiện và si chẳng phải là căn bản của thiện. 

Có ba điều là căn bản của thiện do Đức Phật giảng nói là 
không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện và 
không sĩ là căn bản của thiện. 

Có ba lậu do Đức Phật giảng nói là dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. 

Lại có ba điều mong cầu do Đức Phật giảng nói là mong cầu về 
dục, mong cầu về hữu và mong cầu về phạm hạnh. 

Có ba ái do Đức Phật giảng nói là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

Có ba cõi do Đức Phật giảng nói là cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô 
sắc. 

Có ba cảnh giới không thiện do Đức Phật giảng nói là cảnh 
giới nhiễm dục, cảnh giới sân hận và cảnh giới tổn hại. 

Có ba cảnh giới thiện do Đức Phật giảng nói là cảnh giới 
không tham dục, cảnh giới không sân hận và cảnh giới không tổn 
hại. 

Có ba hữu do Phật giảng nói là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

Có ba tụ do Phật giảng nói là tà định tụ, chánh định tụ và bất 
định tụ. 

Có ba thọ do Phật giảng nói là lạc thọ, khổ thọ và chẳng phải 
khổ lạc thọ (xả thọ). 

Có ba khổ do Phật giảng nói là luân hồi khổ, khổ khổ và hoại 
khổ. 

Có ba loại ham muốn sanh, do Phật giảng nói là ham muốn 
sanh ở cõi Dục, ham muốn sanh ở cõi Hóa lạc và ham muốn sanh ở 


146 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cõi Tha hóa tự tại. 

Có ba loại ưa thích sanh do Phật giảng nói là: 

—Có hữu tình sanh ra, sanh rồi thọ vui, như trong loài người. Đó 
gọi là loại ưa thích sanh thứ nhất. 

-Lại có chúng sanh hưởng thọ hỷ lạc lâu dài, vui này rất lớn, 
an lạc thích thú, như cõi trời Quang âm. Đó gọi là chỗ ưa thích sanh 
thứ hai. 

Lại có chúng sanh, cho đến trọn đời thọ đủ mọi sự diệu lạc, 
như cõi trời Biến tịnh. Đó gọi là chỗ ưa thích sanh thứ ba. 

Có ba việc phước đem lại sự thành tựu cho tuệ hạnh, do Phật 
giảng nói là bố thí trang nghiêm nên tuệ hạnh được thành tựu, trì 
giới trang nghiêm nên tuệ hạnh được thành tựu và thiển định trang 
nghiêm nên tuệ hạnh được thành tựu. 

Có ba thứ Tam-ma-địa do Phật giảng nói là Tam-ma-địa có 
tầm, có tứ, Tam-ma-địa không có tâm, chỉ có tứ và Tam-ma-địa 
không tầm, không tứ. 

Có ba thứ Tam-ma-địa do Phật giảng nói là Tam-ma-địa không 
giải thoát, Tam-ma-địa vô nguyện giải thoát và Tam-ma-địa vô 
tướng giải thoát. 

Có ba chỗ an trú do Phật giảng nói là Thiên trú, Phạm trú và 
Thánh trú. 

Có ba căn do Phật giảng nói là căn chưa biết nên biết, căn đã 
biết và căn biết đầy đủ. 

Có ba điều tăng thượng do Phật giảng nói là thế tăng thượng, 
pháp tăng thượng và ngã tăng thượng. 

Có ba đời các Đức Phật do Phật giảng nói là chư Phật quá khứ, 
chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại. 

Có ba việc đáng nói do Phật giảng nói là việc quá khứ đáng 
nói, việc vị lai đáng nói và việc hiện tại đáng nói. 

Có ba loại mắt do Phật giảng nói là Nhục nhãn, Thiên nhãn và 
Tuệ nhãn. 

Có ba loại minh do Phật giảng nói là Túc mạng trí minh, Chúng 
sanh sanh diệt trí minh và Lậu tận trí minh. 

Có ba loại thông do Phật giảng nói là thần cảnh thông, thuyết 
pháp thông và giáo giới thông. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 147 





Có ba điều bất tịnh do Phật giảng nói là thân bất tịnh, ngữ bất 
tịnh, tâm bất tịnh. 

Có ba điều thanh tịnh do Phật giảng nói là thân tịnh, ngữ tịnh 
và tâm tịnh. 

Có ba môn học do Phật giảng nói là Giới học, Định học và Tuệ 
học. 

Có ba phẩm do Phật giảng nói là Giới phẩm, Định phẩm, Tuệ 
phẩm. 

Có ba thứ lửa do Phật giảng nói là lửa tham, lửa sân và lửa sĩ. 

Có ba phần vị do Phật giảng nói là Sanh phần vị, Thành phần 
vị và Pháp phần vị. 

Những pháp như vậy, do Phật có lòng từ bi thương xót, vì tất cả 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng 
như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi ích 
an lạc cho chư Thiên và loài người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, quán Bốn niệm xứ do Phật giảng nói là: 

-Quán thân bất tịnh, không có sanh khởi tư tưởng về dục 
nhiễm, điều phục vô minh, ha thọ phiền não. 

-Quán thọ là khổ. 

Quán tâm sanh diệt (vô thường). 

—Khéo quán các pháp (vô ngã) cũng lại như vậy. 

Lại nữa, có Bốn chánh đoạn (Tứ chánh cần) do Phật giảng nói, là: 

-Các pháp bất thiện đã sanh, nên khởi tâm siêng năng tinh tấn, 
nhiếp phục ý chí và tâm niệm để đoạn trừ tất cả. 

-Các pháp bất thiện chưa sanh, nên khởi tâm siêng năng tính 
tấn, nhiếp phục ý chí và tâm niệm để ngăn ngừa khiến không cho sanh. 

Các pháp thiện chưa sanh, nên khởi tâm siêng năng tính tấn, 
nhiếp phục ý chí và tâm niệm khiến cho sanh khởi. 

-Các pháp thiện đã sanh, nên khởi tâm siêng năng tinh tấn, 
nhiếp phục ý chí, tâm niệm khiến cho tất cả chúng được tăng trưởng 
viên mãn. Đây gọi là Bốn chánh đoạn (Tứ chánh cần). 

Lại nữa, có Bốn thần túc do Phật giảng nói là: 

Dục Tam-ma-địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. 

—Tinh tấn Tam-ma-địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. 

Tâm Tam-ma-địa, đoạn hành đây đủ thân túc. 


148 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





-Tuệ Tam-ma-địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. 

Lại nữa, có Bốn thiển định do Phật giảng nói là: 

Nếu Tỳ-kheo đã có thể lìa các dục và pháp bất thiện, có tầm, 
có tứ. Đây gọi là định thứ nhất “Ly sanh hỷ lạc”. 

Nếu có Tỳ-kheo dừng dứt tầm tứ, trong tâm thanh tịnh, an trú 
vào một tưởng, không tầm, không tứ. Đây gọi là định thứ hai “Định 
sanh hỷ lạc”. 

-Nếu lại có Tỳ-kheo không tham đắm niểm vui, an trú nơi 
hành xả, thân được nhẹ nhàng, an lạc vi diệu. Đây gọi là định thứ ba 
“Ly hỷ diệu lạc”. 

-Nếu lại có Tỳ-kheo đoạn trừ tưởng về lạc, cũng không có 
tưởng khổ, ý cũng không vui, không khổ, không còn khổ vui. Đây 
gọi là định thứ tư “Xã niệm thanh tịnh ”. 

Như vậy gọi là Bốn thiền định. 

Lại nữa, có Bốn tâm vô lượng do Phật giảng nói là: 

Nếu có thầy Tỳ-kheo phát khởi tâm từ, trước ở phương Đông 
thực hành hạnh từ; ở các phương Nam, Tây, Bắc bốn phía trên dưới 
cũng thực hành hạnh từ, như vậy, phát khởi lòng từ ở tất cả mọi nơi, 
khắp cả thế giới, với tất cả chủng loại chúng sanh rộng lớn vô lượng 
không có giới hạn, cũng không phân biệt giới hạn. Đó gọi là tâm từ 
vô lượng. 

Ba pháp Bi, Hỷ, Xả cũng lại như vậy. Đây gọi là Bốn tâm vô 
lượng. 

Lại nữa, có Bốn định Vô sắc do Phật giảng nói là: 

-Nếu có thầy Tỳ-kheo lìa tất cả cảnh sắc, không đối đãi, 
không ngăn ngạ1 mà cũng không có tác ý, quán hư không là vô biên. 
Hành tướng của quán này gọi là định Không vô biên xứ. 

—Lại ha Không xứ, không còn quán sát, chỉ quán sát thức là vô 
biên. Hành tướng của pháp quán này gọi là định Thức vô biên xứ. 

—Lại la Thức xứ, không còn quán sát, chỉ quán tất cả đều không 
thật có. Hành tướng của pháp quán này gọi là định Vô sở hữu xứ. 

Lầa hành tướng của Vô sở hữu xứ, gọi là định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Như vậy gọi là bốn định Vô sắc. 

Lại nữa, có bốn trí do Phật giảng nói là Pháp trí, Vô sanh trí, 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 149 





Đẳng trí, và Tha tâm trí. 

Lại nữa, có bốn an trú do Phật giảng nói là an trú nơi tất cả 
hạnh, an trú nơi hạnh xả, an trú nơi hạnh vắng lặng và an trú nơi 
hạnh trí tuệ. 

Lại nữa, có Bốn Thánh đế do Phật giảng nói là Thánh đế v 
khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về sự diệt trừ kh 
và Thánh đế về con đường tu tập để diệt khổ. 

Lại nữa, có bốn thứ bố thí thanh tịnh do Phật giẳng nói: 

—Có bố thí, người bố thí thanh tịnh, vì chẳng thấy có người thọ. 

-Hoặc có bố thí, người thọ nhận thanh tịnh, vì chẳng thấy có 
người thí. 

-Hoặc có bố thí, chẳng thấy có người thí, cũng chẳng thấy có 
người thọ nhận, nghĩa là bố thí thanh tịnh. 

-Hoặc có bố thí, người thí và người thọ nhận cả hai đều thanh 
tịnh. 

Lại có bốn loại sanh, do Phật giảng nói là sanh từ thai, sanh từ 
trứng, sanh từ chỗ ẩm thấp và sanh từ sự biến hóa. 

Lại nữa, có bốn việc trong thai mẹ, do Phật giảng nói là: 

—Có thể biết rõ việc vào thai mẹ, việc trú trong thai mẹ và việc 
ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ nhất trong thai mẹ. 

-Có thể biết rõ việc vào thai mẹ, việc trú trong thai mẹ, không 
thể biết rõ việc ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ hai trong thai mẹ. 

-Có thể biết rõ việc vào thai mẹ, không thể biết rõ việc trú 
trong thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ ba trong 
thai mẹ. 

-Không thể biết rõ việc vào thai mẹ, việc trú trong thai mẹ và 
việc ra khỏi thai mẹ. Đây gọi là việc thứ tư trong thai mẹ. Như vậy 
gọi là bốn việc trong thai mẹ. 

Lại nữa, có bốn chỗ trú của thức do Phật giảng nói là: 

—Do sắc, thức sanh; do sắc, thức duyên; do sắc, thức trú. Hoan 
hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. 

—Do thọ, thức sanh; do thọ, thức duyên; do thọ, thức trú. Hoan 
hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. 

—Do tưởng, thức sanh; do tưởng, thức duyên; do tưởng, thức trú. 
Hoan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. 


ề 
ổ 


150 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





—Do hành, thức sanh; do hành, thức duyên; do hành, thức trú. 
Hoan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. 

Như vậy gọi là bốn chỗ trú của thức. 

Lại nữa, có bốn pháp cú do Đức Phật giảng nói là: 

—Pháp cú thần thông. 

—Pháp cú ha sân hận. 

—Pháp cú bình đẳng. 

—Pháp cú Tam-ma-địa bình đẳng 

Lại nữa, có bốn pháp “Sa-ma-na tương” do Đức Phật giảng nói 


—Nếu hiện tại vui, đây là quả báo khổ. 

—Nếu hiện tại khổ, đây cũng là quả báo khổ. 

—Nếu hiện tại khổ, đây là quả báo vui. 

Nếu hiện tại vui, đây cũng là quả báo vui. 

Đây gọi là bốn pháp Sa-ma-na tương. 

Lại nữa, có bốn hướng tâm do Đức Phật giảng nói là: Vô tâm, 
Nhẫn nhẫn, Điều phục và Tịch tĩnh. 

Lại nữa, có bốn con đường dùng thần thông do Đức Phật giảng 
nói là: 

—Dùng thần thông trì hoãn nỗi khổ. 

—Dùng thần thông qua nhanh nỗi khổ. 

-Dùng thần thông trì hoãn niềm vui. 

-Dùng thần thông qua nhanh niểm vui. 

Lại nữa, có bốn Dự lưu thân do Đức Phật giẳng nói là: 

Có một hạng Dự lưu, đối với Đức Như Lai tín tâm không mất, 
không phỉ báng Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người, Ma, Phạm, biết rõ 
pháp thế gian. 

-Có một hạng Dự lưu, tâm được thanh tịnh, chứng được pháp 
Phật, thấy chân chánh, hành chân chánh, tất cả đều biết rõ pháp tu 
hành của mình. 

-Có một hạng Dự lưu, tâm sanh an vui, thấy người tại gia và 
hàng xuất gia, người trì giới thanh tịnh tâm sanh tôn kính. 

Có một hạng Dự lưu, tự tu hành tịnh giới, đầy đủ không mất, 
trí tuệ thông minh, lanh lợi, hình tướng khéo vắng lặng. 

Như vậy gọi là bốn Dự lưu thân. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN I5I 





Lại nữa, có bốn quả Sa-môn do Đức Phật giảng nói là quả Tu- 
đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

Lại nữa, có bốn chấp thủ do Đức Phật giảng nói là dục thủ, 
kiến thủ, giới cấm thủ và ngã ngữ thủ. 

Lại nữa, có bốn tưởng Tam-ma-địa do Đức Phật giảng nói là: 

Nếu có thấy pháp được vui, tu hành chuyển đổi, đây là tưởng 
Tam-ma-đỊa. 

—Nếu có tri kiến chuyển đổi, đây là tưởng Tam-ma-địa. 

-Nếu có trí tuệ phân biệt để chuyển đổi, đây là tưởng Tam- 
ma-địa. 

—Nếu có thân được dứt sạch lậu chuyển đổi, đây là tưởng Tam- 
ma-địa. 

Lại nữa, có bốn lực do Đức Phật giảng nói là Tuệ lực, Tĩnh tấn 
lực, Vô ngại lực, và Nhiếp lực. 

Lại nữa, có bốn Bổ-đặc-già-la do Đức Phật giảng nói là: 

-Có Bổ-đặc-già-la: ta có thể tu hành, ta trì giới, ta như pháp 
tương ưng, chẳng phải người khác có thể tu hành, chẳng phải người 
khác trì giới, chẳng phải người khác như pháp tương ưng. 

-Có Bổ-đặc-già-la: người khác có thể tu hành, người khác trì 
giới, người khác như pháp tương ưng, chẳng phải ta có thể tu hành, 
chẳng phải ta trì giới, chẳng phải ta như pháp tương ưng. 

Có Bổ-đặc-già-la: ta có thể tu hành, người khác cũng hay tu 
hành. Ta trì giới, người khác cũng trì giới. Ta như pháp tương ưng, 
người khác cũng như pháp tương ưng. 

-Có Bổ-đặc-già-la: ta không thể tu hành, người khác cũng 
không thể tu hành. Ta không trì giới, người khác cũng không trì giới. 
Ta không như pháp tương ưng, người khác cũng không như pháp 
tương ưng. 

Như vậy gọi là bốn Bổ-đặc-già-la. 

Lại nữa, có bốn việc tùy chúng do Đức Phật giảng nói là cùng 
chúng đồng một chỗ ở, cùng chúng đồng ăn uống, cùng chúng đồng 
sám hối và cùng chúng đồng thọ dụng. 

Lại nữa, có bốn chuyển vận lớn do Đức Phật giảng nói là khéo 
giảng nói diệu pháp, nương tựa bậc chân chánh, tâm nguyện bình 
đẳng và trước tu hành trí tuệ. 


152 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, có bốn nhiếp pháp do Đức Phật giảng nói là Bố thí, Ái 
ngữ, Lợi hành và Đồng sự. 

Lại nữa, có bốn sự hiểu biết thông suốt do Đức Phật giảng nói 
là hiểu biết thông suốt về ý nghĩa, hiểu biết thông suốt về pháp, 
hiểu biết thông suốt về sự ưa thích giảng nói và hiểu biết thông suốt 
về biện tài. 

Lại nữa, có bốn phiển não do Đức Phật giảng nói là phiền não 
do tham dục, phiền não do chấp có, phiển não do kiến chấp và phiền 
não do vô minh. 

Lại nữa, có bốn hành do Đức Phật giảng nói là hành động tham 
dục, hành động chấp có, hành động kiến chấp và hành động do vô 
minh. 

Lại nữa, có bốn kết tụ nơi thân do Đức Phật giảng nói là vô 
minh kết tụ nơi thân, sân hận kết tụ nơi thân, giới cấm thủ kết tụ nơi 
thân và tất cả chấp trước kết tụ nơi thân. 

Lại nữa, có bốn việc sanh ra tham muốn do Đức Phật giảng 
nói là: 

Có Tỳ-kheo nhân nơi y phục mà sanh tâm mến thích. Do tâm 
mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. 

Có Tỳ-kheo nhân nơi ăn uống mà sanh tâm ưa thích. Tâm ưa 
thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. 

-Có Tỳ-kheo nhân ngồi trên đồ nằm mà sanh tâm mến thích. 
Do tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. 

-Có Tỳ-kheo nhân nơi các thứ thọ dụng sanh tâm mến thích. 
Tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. 

Đây gọi là bốn việc sanh ra tham muốn. 

Lại nữa, có bốn cách ăn do Đức Phật giảng nói là đoàn thực, 
xúc thực, tư thực và thức thực. 

Lại nữa, có bốn việc không cần phòng hộ do Đức Phật giảng 
nói là: 

-Như Lai không phòng hộ thân nghiệp, thân vẫn xa lìa các lỗi 
lầm. 

Như Lai không phòng hộ ngữ nghiệp, ngôn ngữ vẫn xa lìa các 
lỗi lầm. 

Như Lai không phòng hộ ý nghiệp, ý vẫn xa lìa các lỗi lầm. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 153 





-Như Lai không phòng hộ thọ mạng, mạng vẫn không tổn 
giảm. 

Lại nữa, có bốn thứ điên đảo do Đức Phật giảng nói là: 

— Vô thường cho là thường, vì vậy sanh khởi tư tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, nhận thức điên đảo. 

-Lấy khổ cho là vui, vì vậy sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận 
thức điên đảo. 

Vô ngã cho là ngã, vì vậy sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận 
thức điên đảo. 

-Bất tịnh cho là tịnh, vì vậy sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận 
thức điên đảo. 

Như thế gọi là bốn thứ điên đảo. 

Lại nữa, có bốn ngôn ngữ xấu ác do Đức Phật giảng nói là nói 
đối, nói lời trau chuốt, nói hai lưỡi và nói lời thô ác. 

Lại nữa, có bốn ngôn ngữ hiển thiện do Đức Phật giảng nói là 
lời nói như thật, lời nói ngay thẳng thật thà, lời nói không hai lưỡi và 
lời nói dựa theo pháp. 

Lại nữa, có bốn thứ chẳng phải hạnh A-duệ-la do Đức Phật 
giảng nói là: 

-Không thấy nói thấy. 

Không nghe nói nghe. 

Không nhớ nói nhớ. 

-Không biết nói biết. 

Lại nữa, có bốn hạnh A-duệ-la do Đức Phật giảng nói là: 

- Thật thấy nói thấy. 

— Thật nghe nói nghe. 

-Không bị thất niệm, nói là ghi nhớ. 

-Thật biết nói biết. 

Lại nữa, có bốn điều ghi nhớ do Đức Phật giảng nói là: 

=Một mực ghi nhớ. 

—Phân biệt để ghi nhớ. 

-Hỏi ngược lại để ghi nhớ. 

- Yên lặng để ghi nhớ. 

Những pháp như vậy, do Đức Phật có lòng từ bị thương xót, 
rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến chúng sanh theo 


154 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đúng như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi 
ích, an vui cho hàng trời, người trong khắp thế gian. 


n 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 155 





PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 


QUYỂN II 


Lại nữa, các Tỳ-kheo nên biết, có năm thủ uẩn do Đức Phật 


giảng nói là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và 
thức thủ uẩn. 


Lại nữa, có năm tham muốn do Đức Phật giảng nói là: 
-Mắt thấy sắc, tâm ham muốn vui thích, do tâm vui thích nên 


chấp trước sắc trần. 


— Tai nghe tiếng... 

Mũi ngửi mùi thơm... 

—Lưỡi nếm rõ vị... 

Thân có cảm giác nơi xúc... cũng lại như vậy. 

Lại nữa, có năm điều chướng ngại do Đức Phật giảng nói là: 
-Chướng ngại vì lòng ưa muốn. 

—Chướng ngại vì sân hận. 

-Chướng ngại vì ngủ nghỉ. 

-Chướng ngại vì làm ác. 

-Chướng ngại vì nghi hoặc. 

Lại nữa, có năm phần phiền não câu kết do Đức Phật giảng nói 


—Phần phiển não do ưa muốn câu kết. 

—Phần phiền não do sân hận câu kết. 

—Phần phiền não do thân kiến câu kết. 

—Phần phiển não do giới cấm thủ câu kết. 

—Phần phiền não do nghi hoặc câu kết. 

Lại nữa, có năm việc keo kiệt do Đức Phật giảng nói là keo 


156 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





kiệt về ăn uống, keo kiệt về việc lành, keo kiệt về lợi dưỡng, keo 
kiệt về sắc tướng, keo kiệt về pháp. 

Lại nữa, có năm thọ căn do Đức Phật giảng nói là lạc thọ căn, 
khổ thọ căn, hỷ thọ căn, ưu thọ căn, xả thọ căn. 

Lại nữa, có năm thắng căn do Đức Phật giảng nói là tín căn, 
tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Lại nữa, có năm lực do Đức Phật giảng nói là tín lực, tinh tấn 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Lại nữa, có năm học lực do Đức Phật giảng nói là tín học lực, 
tinh tấn học lực, niệm học lực, định học lực, tuệ học lực. 

Lại nữa, có năm cảnh giới xuất ly do Đức Phật giảng nói là: 

Có Tỳ-kheo đầy đủ sự hiểu biết, nhưng không hay thấy khổ. 
Tâm vị ấy dung nạp thọ nhận, chưa thể lìa dục, tùy theo các cảnh 
dục, khởi tâm tham muốn; không lui sụt, không xả bỏ, chưa giải 
thoát. Chính do duyên này, sau trở lại quán sát cảnh giới của dục, 
sanh khởi tâm la dục, chối bổ tâm tham dục, ưa vui giải thoát, khéo 
thực hiện các việc chân chánh, nên tâm được giải thoát. Tâm giải 
thoát phát khởi liễn có thể xa la các pháp bất tương ưng, trụ tâm nơi 
vô dục. Từ ý nghĩa này, do dục làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 

Có Tỳ-kheo đầy đủ sự hiểu biết, nhưng không hay thấy khổ. 
Tâm vị ấy dung nạp thọ nhận, chưa thể lìa sân, đối với cảnh chống 
trái, trở ngại, khởi tâm giận dữ, không lui sụt, không xả bỏ, chưa giải 
thoát. Chính do duyên này, sau trở lại hay quán sát các cảnh chống 
trái, trở ngại, sanh khởi tâm lìa sân, chối bỏ tâm sân, ưa vui giải 
thoát, khéo làm việc chân chánh nên tâm được giải thoát. Đã sanh 
tâm giải thoát liền có thể xa lìa các pháp bất tương ưng, an trụ tâm 
nơi không sân. Từ ý nghĩa này, do sân làm duyên, dẫn đến sanh tâm 
vô lậu. 

Có Tỳ-kheo đầy đủ sự hiểu biết, nhưng không hay thấy khổ. 
Tâm vị dung nạp thọ nhận, chưa thể lìa hại, đối với cảnh không vừa 
ý sanh khởi tâm gây tổn hại, không lui sụt không xả bỏ, chưa giải 
thoát. Chính do duyên này, sau lại quán sát các cảnh không vừa ý, 
sanh khởi tâm không gây tổn hại. Đã không còn tâm tổn hại, ưa vui 
giải thoát, khéo tu hành chân chánh, tâm vui giải thoát. Tâm giải 
thoát đã sanh liền có thể xa lìa các pháp bất tương ưng, trụ tâm nơi 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 157 





bất hại. Từ ý nghĩa này, do tổn hại làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô 
lậu. 

-Có thầy Tỳ-kheo đây đủ sự hiểu biết, nhưng không hay thấy 
khổ. Tâm vị ấy dung nạp thọ nhận, chưa lìa sắc tướng, với các cảnh 
sanh khởi tâm chấp trước vào cảnh sắc, không lui sụt, không xả bỏ, 
chưa giải thoát. Chính do duyên này, sau lại quán sát cảnh giới sắc 
tướng kia, sanh khởi tâm lìa cảnh sắc, chối bổ tâm theo sắc, ưa vui 
giải thoát, khéo hay tu hành chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm 
giải thoát đã sanh liền có thể xa la các pháp bất tương ưng, an trú 
nơi tâm lìa cảnh sắc. Từ ý nghĩa này do cảnh sắc làm duyên, dẫn đến 
sanh tâm vô lậu. 

Có Tỳ-kheo đầy đủ sự hiểu biết, nhưng không hay thấy khổ, 
chấp trước có thân, chưa lìa thân tướng, mà đối với thân này sanh 
khởi tư tưởng cho là thật có, không chịu chối bỏ, chưa được giải 
thoát. Do nhân duyên này, sau lại quán sát: phàm có thân thì phải 
diệt, sanh khởi tư tưởng thân hủy diệt, tâm chấp trước tiêu tan, ưa vui 
giải thoát, khéo tu hành chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải 
thoát đã sanh liền mới có thể xa lìa các pháp bất tương ưng, trú trong 
tư tưởng: thân dễ bị hủy diệt. Do ý nghĩa này, chấp có thân làm 
duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 

Như vậy gọi là năm cảnh giới xuất ly. 

Lại nữa, có năm chốn giải thoát do Đức Phật giảng nói là: 

-Có Tỳ-kheo đối với Pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng 
cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do vị ấy luôn 
thân cận hầu hạ nên được lợi ích. Nếu khi nghe thầy giảng nói chánh 
pháp. tâm sanh vui thích, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do tâm ấy 
phát sinh, tuy chưa có thể nghe, lĩnh hội, ghi nhớ được nhiều, chỉ ở 
trong đó biết được một pháp. Theo chỗ biết một pháp liền rõ một 
nghĩa, nếu không rõ được nghĩa kia thì không thể đối với pháp mà 
sanh tâm hoan hỷ. Vì vậy do đã hiểu rõ nghĩa kia nên sanh tâm hoan 
hỷ. Do tâm hoan hỷ nên thân được nhẹ nhàng. Do thân nhẹ nhàng, 
liền tương ưng với an lạc. Do an lạc nên tâm trú nơi Tam-ma-hứ-đa 
(Tam-ma-địa). Tâm trú nơi cảnh kia, nên biết như thật, quán sát như 
thật, đã quán sát như thật tức lìa trần, la tham, được trí giải thoát. Trí 
giải thoát khởi lên liền được biết rõ rằng là ta đã chấm dứt được sanh 


158 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tử, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 

Có Tỳ-kheo đối với Pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng 
cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do được 
gần gũi, hầu hạ nên được nghe pháp. Tùy chỗ nghe ấy, tâm sanh vui 
thích, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sanh tâm ấy nên hay ở trong 
pháp ấy được nghe, nhớ và lĩnh hội pháp sâu xa, rồi tùy theo đấy 
biết được các pháp, liền rõ các ý nghĩa. Nếu không rõ các ý nghĩa, 
thì không thể đối với pháp sanh tâm vui mừng. Do đã hiểu rõ các ý 
nghĩa nên tâm sanh hoan hỷ, do tâm hoan hỷ nên thân được khinh an. 
Do thân được khinh an nên tương ưng với an lạc, do an lạc nên tâm 
an trú trong Tam-ma-hứ đa. Do tâm ấy an trú nên có thể nhận biết 
như thật, lại quán sát như thật. Đã quán sát như thật, tức la cảnh 
trần, la tham ái, được trí tuệ giải thoát. Trí giải thoát khởi lên liền 
biết rõ rằng ta đã chấm dứt được sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc 
làm đã xong, không còn thọ thân sau. 

-Có Tỳ-kheo đối với Pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng 
cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do theo 
thầy gần gũi, hầu hạ nên được nghe pháp. Theo chỗ đã nghe, tâm 
sanh hoan hỷ, khởi tư tưởng trọng pháp. Do tâm trọng pháp nên hay 
nghe, ghi nhớ, lĩnh hội được pháp sâu xa, lại có thể đối với từng 
pháp giải rõ như thật các nghĩa, rộng vì người khác phân biệt giảng 
nói. Nếu không rõ các nghĩa thì không thể đối với pháp sanh tâm 
hoan hỷ. Vì vậy do đã hiểu rõ các nghĩa nên tâm sanh hoan hỷ. Do 
tâm hoan hỷ nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên tương 
ưng với an lạc. Do có an lạc nên tâm an trú trong Tam-ma-hứ-đa. Do 
tâm ấy an trú nên có thể biết như thật, lại quán sát như thật. Do quán 
sát như thật nên lìa trần, lìa tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát 
đã sanh liền biết rõ rằng ta đã chấm dứt được sanh tử, phạm hạnh đã 
thành, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. 

Có Tỳ-kheo đối với Pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng 
cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do theo 
thầy gần gũi hầu hạ nên được nghe pháp. Theo chỗ đã nghe, tâm 
sanh hoan hỷ, khởi tư tưởng trọng pháp. Do tâm trọng pháp nên hay 
nghe, lĩnh hội, ghi nhớ được pháp sâu xa, tâm lại có thể trụ vào một 
cảnh, không lui sụt, không xả bỏ. Đối với pháp được nghe, khởi tầm 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 159 





và tứ phát sanh trí tuệ chân chánh. Do sanh khởi tầm, tứ nên đối với 
các pháp mỗi mỗi đều rõ biết. Do biết các pháp nên thông tổ các 
nghĩa, rồi rộng vì người khác phân biệt, giẳng nói. Nếu không rõ các 
nghĩa thì không thể đối với pháp sanh tâm hoan hỷ. Vì vậy do đã 
thông tổ các nghĩa nên tâm sanh hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ nên thân 
được khinh an. Do thân khinh an nên liễn tương ưng với an lạc. Do có 
an lạc nên tâm trú nơi Tam-ma-hứ-đa. Do tâm ấy an trú nên có thể 
biết như thật, lại quán sát như thật. Do đã quán sát như thật nên la 
trần, la tham, được trí tuệ giải thoát. Trí tuệ giải thoát khởi lên liền 
biết rõ rằng ta đã chấm dứt được sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc 
làm đã xong, không còn thọ thân sau. 

-Có Tỳ-kheo đối với Pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng 
cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do theo 
thầy gần gũi hầu hạ nên được nghe pháp. Theo chỗ được nghe đó 
nên tâm sanh hoan hỷ, khởi tư tưởng trọng pháp. Do tâm trọng pháp 
nên có thể nghe, lĩnh hội, ghi nhớ được pháp sâu xa, tâm trú trong 
một cảnh, không lui sụt, không xả bỏ. Đối với pháp đã nghe, khởi 
tầm và tứ, phát sanh trí tuệ chân chánh, lại có thể ở riêng trong Tam- 
ma-địa môn ấy khéo an trú, nhiếp tâm, theo chỗ trú tâm mà chuyển 
hóa tâm thêm thù thắng tức là đối với mỗi pháp đều biết rõ. Do biết 
các pháp nên rõ các nghĩa, rồi rộng vì người khác phân biệt giảng 
nói. Nếu không rõ các nghĩa thì không thể đối với pháp sanh tâm 
hoan hỷ. Vì vậy do đã hiểu rõ các nghĩa nên tâm sanh hoan hỷ. Do 
tâm hoan hỷ nên thân được nhẹ nhàng. Do thân nhẹ nhàng nên tương 
ưng với an lạc. Do có an lạc, tâm an trú nơi Tam-ma-hứ-đa. Do tâm 
ấy an trú nên có thể biết như thật, lại quán sát như thật. Do quán sát 
như thật nên lìa trần, la tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát sanh 
khởi biết rõ rằng ta đã chấm dứt được sanh tử, phạm hạnh đã thành, 
việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. 

Như vậy gọi là năm chốn giải thoát. 

Lại nữa, có năm cõi do Đức Phật giảng nói là địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, trời và người. 

Lại nữa, có năm chỗ ở thanh tịnh do Đức Phật giảng nói là Vô 
phiển, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh. 

Lại nữa, có năm hạng người có học đi vào Phật pháp do Đức 


160 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phật giảng nói là: 

Hàng trung lưu vào Phật pháp. 

— Trọn đời vào Phật pháp. 

—Có thực hành vào Phật pháp. 

—Không thực hành vào Phật pháp. 

— Thượng lưu vào Phật pháp. 

Đó gọi là năm hạng người có học đi vào với Phật pháp. Những 
pháp như vậy, do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, 
giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy 
mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho hàng 
trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có sáu xứ bên trong do Đức Phật giảng nói là nhãn xứ, 
nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. 

Lại nữa, có sáu xứ bên ngoài do Đức Phật giảng nói là sắc xứ, 
thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. 

Lại nữa, có sáu thức do Đức Phật giảng nói là nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Lại nữa, có sáu xúc do Đức Phật giảng nói là nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 

Lại nữa, có sáu thọ do Đức Phật giảng nói là: 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

—Nhï xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

—Tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

— Thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

— Thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

—Ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Lại nữa, có sáu tưởng do Đức Phật giảng nói là tưởng về sắc, 
tưởng về thanh, tưởng về hương, tưởng về vị, tưởng về xúc và tưởng 
về pháp. 

Lại nữa, có sáu điều ưa mến do Đức Phật giảng nói là mến 
cảnh sắc, mến âm thanh, mến mùi hương, mến nếm vị, mến chạm 
xúc và mến các pháp. 

Lại nữa, có sáu điều thích ý do Đức Phật giảng nói là: 

- Thấy sắc đáng ưa là điều thích ý. 

-Nghe tiếng đáng ưa là điều thích ý. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 161 





-Ngửi mùi đáng ưa là điều thích ý. 

—Nếm vị đáng ưa là điều thích ý. 

—Xúc chạm biết đáng ưa là điều thích ý. 

—Phân biệt pháp lành là điều thích ý. 

Lại nữa, có sáu điều không thích ý do Đức Phật giảng nói là: 
-Thấy sắc không đáng ưa là điều không thích ý. 

-Nghe tiếng không đáng ưa là điều không thích ý. 

-Ngửi mùi không đáng ưa là điều không thích ý. 

—Nếm vị không đáng ưa là điều không thích ý. 

-Xúc chạm biết không đáng ưa là điều không thích ý. 
-Phân biệt pháp bất thiện không đáng ưa là điều không thích 


Lại nữa, có sáu hạnh xả do Đức Phật giảng nói là: 

- Thấy sắc, liên tu tập xả bỏ ngay cảnh sắc đó. 

—Nghe âm thanh, liền tu tập xả bổ ngay nơi âm thanh đó 

—Ngửi mùi hương, liền tu tập xả bổ ngay mùi hương đó. 

—Nếm vị, liền tu tập xả bỏ ngay vị đó. 

—Xúc chạm, liền tu tập biết ngay nơi xúc chạm đó mà xả bỏ. 

-Biết pháp, liền tu tập xả bỏ ngay nơi pháp đó. 

Lại nữa, có sáu niệm do Đức Phật giảng nói là niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. 

Lại nữa, có sáu hành do Đức Phật giảng nói là kiến hành, văn 
hành, lợi ích hành, học hành, phân biệt hành, niệm hành. 

Lại nữa, có sáu pháp xa la cảnh trần do Đức Phật giảng nói là: 

—Có Tỳ-kheo hiện tại an trú thân nghiệp trong hạnh từ, theo đó 
bắt đầu tu tập thì được hạnh thanh tịnh vững chắc, không hoại. 

-Có Tỳ-kheo hiện tại an trú ngữ nghiệp trong hạnh từ, theo đó 
bắt đầu tu tập nên được hạnh thanh tịnh vững chắc, không hoại. 

-Có Tỳ-kheo hiện tại an trú ý nghiệp trong hạnh từ, theo đó 
bắt đầu tu tập nên được hạnh thanh tịnh vững chắc, không hoại. 

Có Tỳ-kheo nhận lợi dưỡng đúng như pháp, đi khất thực đúng 
như pháp, tùy phẩm vật nhận được ăn dùng đúng như pháp, tự giữ 
gìn thực hành, xa lìa phi pháp, theo đó bắt đầu tu tập nên đạt hạnh 
thanh tịnh vững chắc, không hoại. 

-Có Tỳ-kheo tu hành giới luật thanh tịnh, không hủy phạm, 


162 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





không khiếm khuyết, lìa các lỗi lầm, tăng thêm thiện lực. Do việc 
làm đó nên không còn các kiến chấp; theo đó bắt đầu tu tập nên đạt 
hạnh thanh tịnh, vững chắc, không hoại. 

Lại nữa, có sáu thứ nguồn gốc của sự tranh luận chống đối, do 
Đức Phật giảng nói: 

-Có một loại người, tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi 
người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình. 

—Có một loại người, tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi người 
tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình, lại còn không 
tôn kính Phật, không tôn kính Pháp, không hay quán sát các pháp. 

Có một loại người, tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi 
người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình, lại còn 
ưa muốn chống đối với Tăng. 

-Có một loại người có đủ tật: dua nịnh, luống dối, tham lam, 
keo kiệt, ganh ghét, che giấu..., các tùy phiển não và còn có thân 
kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ không thể xa ha. 

-Có một loại người đầy đủ thân kiến... sanh khởi tâm điên đảo, 
lại còn không tôn kính Phật, không tôn kính Pháp, không hay quán 
pháp. 

—Có một loại người đầy đủ thân kiến... sanh khởi tâm điên đảo, 
lại còn ưa thường chống đối với chúng Tăng. 

Lại nữa, có sáu cảnh giới đối trị để được xuất ly do Đức Phật 
giảng nói là: 

-Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu quán tâm từ giải thoát, 
tùy công việc làm đều biết như thật, tinh tấn phát khởi tâm từ để đối 
trị Tâm sân hận của ta thảy đều dứt sạch”. Do quán tâm từ giải 
thoát như thế, nên tâm sân hận không còn chỗ nào để dung chứa, 
chấp nhận, chỉ có quán tâm từ hiện tiền thôi, vì vậy tâm sân không 
còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm từ mà được xuất 
ly. 

-Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu quán tâm bi giải thoát, 
tùy mọi việc làm đều biết như thật, siêng năng hăng hái vận dụng 
tâm bi để đối trị. Tâm hại của ta thảy đều dứt sạch”. Do quán tâm bi 
giải thoát như thế nên tâm tổn hại không có chỗ dung chứa, chỉ còn 
quán tâm bi hiện tiền, vì vậy tâm tổn hại không còn sanh khởi. Vì 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 163 





sao? Vì do nhân duyên quán tâm bi kia mà được xuất ly. 

-Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu quán tâm hỷ giải thoát, 
tùy chỗ làm đều biết như thật, siêng năng dùng tâm hỷ để đối trị với 
tâm không hoan hỷ của ta, tất cả đều dứt sạch”. Do quán tâm hỷ giải 
thoát như vậy nên tâm không hoan hỷ không còn chỗ dung chứa, chỉ 
quán tâm hoan hỷ này được hiện tiền, cho nên tâm không hoan hỷ ở 
đây không còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán hoan hỷ 
kia mà được xuất ly. 

-Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu quán tâm xả giải thoát, 
tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng vận dụng tâm xả để 
đối trị với tâm của ta, tất cả đều dứt sạch”. Do quán tâm xả giải 
thoát như vậy, nếu có tâm tham dục thì không còn chỗ dung chứa, 
chỉ quán tâm xả hiện tiền, cho nên tâm tham dục không còn sanh 
khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xả kia mà được xuất ly. 

Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu quán tâm vô tướng giải 
thoát, tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng vận dụng 
tâm vô tướng giải thoát để đối trị với tâm chấp tướng của ta, tất cả 
đều dứt sạch”. Vì do quán tâm vô tướng giải thoát như vậy nên tâm 
chấp trước hình tướng không có chỗ dung chứa, chỉ còn tâm quán 
vô tướng này hiện tiển thôi. Tâm chấp tướng ấy ở đây không còn 
chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm vô tướng kia mà 
được xuất ly. 

—Có Tỳ-kheo nói như thế này: “Ta tu hạnh quyết định, do pháp 
quyết định này để đối trị với tâm nghi hoặc của ta, tất cả đều dứt 
sạch”. Vì do tu hạnh quyết định như vậy, trong tâm nếu có nghi hoặc 
sẽ không còn chỗ dung chứa mà chỉ có quán tâm quyết định kia hiện 
tiền, cho nên tâm nghi hoặc không có chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do 
nhân duyên quán tâm quyết định kia mà được xuất ly. 

Các điều như thế gọi là sáu thứ đối trị để được xuất ly. Những 
pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh 
giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh đúng như lời dạy mà tu 
tập. thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi ích cho hàng an lạc 
trời người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có Thất giác chi do Đức Phật giảng nói là Niệm giác 
chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an 


164 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





giác chi, Định giác chi và Xả giác chi. 

Lại nữa, có bẩy điều làm trợ duyên cho Tam-ma-địa do Đức 
Phật giảng nói là quán sát chân chánh, suy lường chân chánh, nói 
năng chân chánh, hành động chân chánh, nuôi sống chân chánh, 
dõng mãnh chân chánh, trụ niệm chân chánh. 

Lại nữa, có bẩy điều quán tưởng để tu hạnh giải thoát do Đức 
Phật giảng nói là: 

Quán tưởng bất tịnh. 

-Quán tưởng sự chết. 

Quán tưởng không tham ăn uống. 

-Quán tưởng tất cả thế gian không đáng vui. 

-Quán tưởng về vô thường. 

-Quán tưởng vô thường là khổ. 

-Quán tưởng về nỗi khổ không cùng tận. 

Lại nữa, có bảy lực do Đức Phật giảng nói là Tín lực, Niệm 
lực, Vô úy lực, Tinh tấn lực, Nhẫn lực, Định lực và Tuệ lực. 

Lại nữa, có bảy Bổ-đặc-già-la do Đức Phật giảng nói, là: Tâm 
giải thoát, Câu giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Tín giải thoát, 
Pháp hạnh, Tín hạnh. 

Lại nữa, có bẩy chỗ thức an trú do Đức Phật giảng nói là: 

-Vô số thân hình đều có vô số tưởng, tức là hàng trời, người 
trong cõi Dục là chỗ thức an trú. 

- Vô số thân hình chỉ có một tưởng, đó là cõi trời Sơ thiển, là 
chỗ thức an trú. 

-Chỉ có một thân mà có vô số các tưởng, đó là cõi trời Nhị 
thiển, là chỗ thức an trú. 

Một thân một tưởng, đó là cõi trời Tam thiền, là chỗ thức an 
trú. 

—Cõi Không vô biên xứ là chỗ thức an trú. 

—Cõi Thức vô biên xứ là chỗ thức an trú. 

—Cõi trời Vô sở hữu xứ là chỗ thức an trú. 

Đó gọi là bẩy chỗ thức an trú. 

Các pháp như vậy do Phật có lòng từ bị thương xót, rộng vì 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng 
như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 165 





vui cho hàng trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có tám giải thoát do Đức Phật giảng nói là: 

— Trong có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài để giải thoát. 

—Trong không tưởng sắc, quán sắc bên ngoài để giải thoát. 

- Thanh tịnh giải thoát, an trú đầy đủ. 

- Không vô biên xứ giải thoát. 

-Thức vô biên xứ giải thoát. 

— Vô sở hữu xứ giải thoát. 

—Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 

—Diệt thọ tưởng giải thoát. 

Lại nữa, có tám thắng xứ do Đức Phật giảng nói là: 

—Trong có tưởng sắc, quán một ít sắc bên ngoài, khi quán sát 
như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

-Trong có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài nhiều, khi quán sát 
như vậy, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

Trong không tưởng sắc, quán một ít sắc bên ngoài, khi quán 
sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

—Trong không tưởng sắc, quán sắc bên ngoài nhiều, khi quán 
sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

—Trong không tưởng sắc, ngoài quán sắc “xanh” nghĩa là quán 
như hoa Ô-ma và áo màu xanh, đối với hai màu xanh này đều thấy 
màu xanh hiển hiện sáng tỏ, rất trong sạch. Khi quán như thế, sanh 
khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

—Trong không tưởng sắc, ngoài quán sắc “vàng”, nghĩa là quán 
màu sắc như hoa Ngật-lý-sắc-noa, A-ca-la và áo màu vàng. Ở trong 
hai màu vàng này đều là màu vàng hiển hiện sáng chói rất là trong 
sạch. Khi quán như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

Trong không tưởng sắc, ngoài quán sắc “đỏ”, nghĩa là quán 
màu sắc như hoa Mãn-độ-nhĩ-phược-ca, áo màu sắc “đổ”. Ở trong 
hai màu đồ này đều là màu đỏ hiển hiện sáng chói, rất là trong sạch. 
Khi quán sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 

—Trong không tưởng sắc, ngoài quán sắc “trắng”, nghĩa là quán 
như hoa màu sắc trắng và áo màu sắc trắng, ở trong hai màu trắng 
này đều là màu trắng hiển hiện, sáng chói rất trong sạch. Khi quán 
sát như thế sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. 


166 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, có tám thứ pháp thế gian do Đức Phật giảng nói là lợi 
dưỡng, suy kiệt, hủy báng, khen ngợi, xưng danh, chê bai, khổ, vui. 

Lại nữa, có Bát chánh đạo do Đức Phật giảng nói là Chánh tri 
kiến; Chánh tư duy; Chánh ngữ; Chánh nghiệp; Chánh mạng; Chánh 
tinh tấn; Chánh niệm; Chánh định. Đây gọi là Bát chánh đạo. 

Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bị thương xót, rộng vì 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh theo đúng 
như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an 
vui cho trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có chín cõi chúng sanh ở do Đức Phật giảng nói là: 

Mỗi mỗi thân hình đều có các tư tưởng, tức là hàng trời người 
trong cõi Dục, là chỗ chúng sanh nương ở. 

Mỗi mỗi thân hình chỉ có một tưởng, đó là cõi Sơ thiền, là chỗ 
chúng sanh nương ở. 

Một thân hình có các tư tưởng, đó là cõi trời Nhị thiên, là chỗ 
chúng sanh nương ở. 

Một thân hình một tư tưởng, đó là cõi trời Tam thiển, là chỗ 
chúng sanh nương ở. 

—Cõi trời Không vô biên xứ là chỗ chúng sanh nương ở. 

-Thức vô biên xứ là chỗ chúng sanh nương ở. 

— Vô sở hữu xứ là chỗ chúng sanh nương ở. 

-Cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ là chỗ chúng sanh nương 


S: 


—Cõi trời Vô tưởng là chỗ chúng sanh nương ở. 

Đó gọi là chín chỗ chúng sanh nương ở. 

Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh theo đúng 
như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh để đem lại an 
vui cho trời, người trong khắp thế gian. 

Lại nữa, có mười hạnh cụ túc do Đức Phật giảng nói là: 

-Không hủy hoại chánh kiến. 

Không hủy hoại chánh tư duy. 

Không hủy hoại chánh ngữ. 

Không hủy hoại chánh nghiệp. 

Không hủy hoại chánh mạng. 


SỐ 12-PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN 167 





Không hủ y hoại chánh tinh tấn. 

-Không hủy hoại chánh nhẫn. 

Không hủy hoại chánh định. 

Không hủy hoại chánh giải thoát 

Không hủy hoại chánh trí. 

Đó gọi là mười hạnh cụ túc. 

Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bị thương xót, rộng vì 
chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh theo đúng như 
lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi ích an 
vui cho trời, người khắp khắp trong thế gian. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết Tôn giả Xá-lợi-phất vì các Tỳ-kheo 
giảng nói pháp thích hợp, Phật liền từ chỗ nằm nghỉ ung dung ngồi 
dậy, nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, như chỗ Tôn giả nói là 
Phật đã nói, pháp này gọi là Đại tập pháp môn, ở trong đời sau có 
thể cùng chúng sanh tạo được lợi ích lớn. Vào đời vị lai, các Tỳ-kheo 
của Ta, những người tu phạm hạnh, đối với pháp môn Đại tập này 
phẩi nên thọ trì, đọc tụng, giảng nói cùng khắp. Xá-lợi-phất; vào đời 
vị lai, nếu người nào được thọ trì pháp môn Đại tập này, thì người 
ấy, trong giáo pháp của chư Phật đời vị lai là người hiển thiện, có 
lòng tin thanh tịnh, đối với giáo pháp của Đức Phật, tâm rất ưa thích, 
hiểu rõ, khai mở rộng lớn, tâm rất hoan hỷ. 

Lúc bấy giờ các thầy Tỳ-kheo nghe Đức Phật tán thán pháp 
môn Đại tập này, tất cả đều hoan hỷ tín thọ, lễ Phật lui ra. 


n1 


SỐ 13 


KINH TRƯỜNG A-HÀM 
THẬP BÁO PHÁP 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao. 


người nước An Tức. 


QUYỂN I 


Nghe như vầy: 

Đức Phật ngự trong rừng cây của thái tử Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

-Thỉnh các vị Tỳ-kheo nghe giảng nói pháp mà phần trước, 
phần giữa, phần sau đều tốt đẹp, có trí tuệ, có thiện xảo, đầy đủ 
thanh tịnh từ đầu đến cuối, nói để người tu hành cùng nghe, tuân tự 
từ một pháp tăng đến mười pháp. Các vị nên hướng tâm và để ý. 

Nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy, các vị Tỳ-kheo đều 
hướng về Tôn giả thưa: 

—Xin nguyện muốn nghe. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

-Tiện đây tôi sẽ nói tuần tự từ một pháp tăng lên cho đến mười 
pháp, tất cả gom thành một pháp vô vi. Người tu hành, từ đây tất cả 
khổ não đều được xa lìa, tiêu diệt: 

Một pháp thứ nhất là hành giả hoàn thành pháp vô vi, chỉ cần 
giữ vững để tu hành. 

Một pháp thứ hai là tư duy, ý không ha thân. 

Một pháp thứ ba là cần biết việc thô, tế của thế gian. 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 169 





Một pháp thứ tư là cần bỏ tâm kiêu mạn. 

-Một pháp thứ năm là cần để ý vào một pháp quán (cho tự 
mình). 

Một pháp thứ sáu là theo nhiều pháp quán (cho tự mình). 

Một pháp thứ bảy là khó chịu về cảm thọ, không nên đình chỉ 
tập định. 

Một pháp thứ tám là đã thành tựu việc khiến ý đình chỉ. 

-Một pháp thứ chín là nên biết tất cả con người đều nương ở 
món ăn. 

-Một pháp thứ mười là nên chứng đắc, khiến cho tâm ý hết 
nghi ngờ. 

Đó là mười pháp của người tu hành, không trái, không khác, có 
xét kỹ, không mê lầm, không điên đảo, là như người cầm đèn tuệ, 
tùy ý quán sát. 

-Hai pháp thứ nhất là người tu hành đã đến vô vi, nên có tâm ý 
cũng tự niệm. 

-Hai pháp thứ hai là tăng thêm thực hành chỉ - quán. 

-Hai pháp thứ ba là nên biết danh và tự. 

-Hai pháp thứ tư là nên bỏ sĩ và ái của thế gian. 

-Hai pháp thứ năm là nên từ bổ không biết hổ, không biết 
thẹn. 

Hai pháp thứ sáu là khó định hai pháp: không nên và nên như 
vậy. 

-Hai pháp thứ bảy là nên biết-nên không biết như vậy. 

-Hai pháp thứ tám là nên mong cầu chấm dứt sanh-không còn 
sanh ra nữa. 

-Hai pháp thứ chín là nên biết con người do nhân duyên gì mà 
chịu khổ trên thế gian, cũng nên biết do nhân duyên gì mà vượt khỏi 
thế gian. 

Hai pháp thứ mười là nên tự mình chứng được trí tuệ và cũng 
được giải thoát. 

Đó là hai mươi pháp của người tu hành, không trái, không 
khác, có chứng đắc, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm 
đèn tuệ tùy ý quán sát. 

-Ba pháp thứ nhất là người tu hành đến vô vi, trong mọi sự 


170 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





việc đều có trí tuệ, cũng ưa nghe kinh pháp, cũng nên quán pháp căn 
bản. 

—Ba pháp thứ hai là nên tư duy: còn niệm dục; được định không 
còn dục, chỉ có niệm; cũng không dục, cũng không còn niệm. 

-Ba pháp thứ ba là nên biết cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

-Ba pháp thứ tư là nên xả bỏ tham ái nơi cõi Dục, cõi Sắc và 
cõi Vô sắc. 

-Ba pháp thứ năm là nên xả bỏ ba ác: ác về tham dục, ác về 
sân hận và ác về ngu sỉ. 

Ba pháp thứ sáu là làm tăng trưởng: không có tham dục làm 
gốc; không có sân hận làm gốc; không có ngu si làm gốc. 

-Ba pháp thứ bảy là khó cảm nhận: hành tướng đang định; 
hành tướng khi dứt định; hành tướng khi khởi định. 

—Ba pháp thứ tám là nên làm ba hướng sinh hoạt: không, không 
nguyện và không tưởng. 

-Ba pháp thứ chín là nên biết ba thọ (thống): lạc thọ, khổ thọ, 
không khổ không lạc cũng không khổ thọ. 

-Ba pháp thứ mười là: tự chứng đắc trí tuệ; không còn phải 
học; vốn có từ xưa nay cũng thường trong sự sống; không có gì phải 
từ bỏ. 

Đó là ba mươi pháp của người tu hành, không trái, không khác, 
có xét kỹ, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, 
tùy ý quán sát. 

-Bốn pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi còn trong 
vòng trời người: ưa ở phần đất đã chia; nương người có trí tuệ; tự 
mình mong muốn chính đáng; mạng sống đời trước có căn bổn. 

-Bốn pháp thứ hai là tăng trưởng thực hành bốn điều dứt ý: tự 
quán về thân; quán xét trong ngoài thân chẳng lìa ý; biết sự vướng 
mắc của ý xa lìa tâm ý si mê phiền não thế gian. Thống lương (thọ) 
của ý pháp cũng như pháp quán xét về thân. 

-Bốn pháp thứ ba là nên biết về bốn cách ăn: đoàn thực, lạc 
thực, niệm thực và thức thực. 

-Bốn pháp thứ tư là nên bỏ bốn thứ bệnh: bệnh tham muốn, 
bệnh do ý chấp lẽ phải, bệnh tự nguyện răn cấm và bệnh cảm thọ 
nơi thân. 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 171 





-Bốn pháp thứ năm là nên rõ biết bốn thứ lỗi lầm: lỗi lầm về 
giới, lỗi lầm về ý chấp lẽ phải, lỗi lầm về hành động, lỗi lầm về tạo 
nghiệp. 

-Bốn pháp thứ sáu là bốn việc thành tựu nên tăng trưởng: 
thành tựu về giới, thành tựu về ý đứng đắn, thành tựu về hành động, 
thành tựu về nghiệp thiện. 

-Bốn pháp thứ bảy là biết bốn đế: Khổ đế, Tập đế, Tận (diệt) 
đế và chịu nhận Diệt khổ đế (Đạo đế). 

-Bốn pháp thứ tám là có bốn thứ thông tuệ: thông tuệ về khổ; 
thông tuệ về tập; thông tuệ về tận (diệt) và thông tuệ về đạo. 

-Bốn pháp thứ chín là nên biết bốn tướng: biết ít; biết nhiễu, 
không biết số lượng vì không chỗ có; không dùng thức biết nhiều; biết 
không có số lượng vì biết không chỗ có, nên không dùng trí để biết. 

-Bốn pháp thứ mười là tự chứng: nên biết pháp thân; nên biết 
ý thân; nên biết pháp nhãn; nên biết pháp tuệ. 

Đó là bốn mươi pháp của người tu hành, không trái, không 
khác, có thẩm xét, không mê lầm điên đảo, như người cầm đèn tuệ, 
tùy ý quan sát. 

-Năm pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi có năm 
cách dừng dứt tam y. Những gì là năm? 

1. Người đệ tử học đạo có niềm tin căn bản, vững chắc, không 
ai phá hoại được. 

2. Nhẫn nhục là Tiên nhân, hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm 
thiên, cũng như trong thế gian không có hành động che giấu, thân 
tâm ngay thẳng, đặt liên quan với sự chỉ dẫn của trí tuệ mà tu hành. 

3. Thân ít bệnh hoạn, an lành như giữ cái bụng mà đi tới. Thân 
không quá lạnh, quá nóng, không có sân giận. Được như vậy mới an 
lòng, khiến ăn uống tiêu hóa, làm cho thân yên ổn, điều hòa, phát 
sanh tu hành tinh tấn. 

4. Có quan tâm dùng tinh tấn làm phương tiện, chắc được pháp 
tốt đẹp, ý không bỏ phương tiện, đem cả sức lực tâm ý, dốc hết siêng 
năng, không được nửa chừng dừng nghỉ, cần thiết là phải có kết quả 
tu hành. 

5. Người tu hành từ đó sanh khởi trí tuệ, diệt chấp mới đạt đạo. 
Cần yếu là không chán nản hành trì, đi thẳng vào việc diệt khổ. Đây 


l0 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





là cách dừng dứt ý nghĩ. 

—Năm pháp thứ hai là làm tăng trưởng công đức cho người tu 
hành, tức năm thứ định: 

1. Người đệ tử hành đạo tự thân giữ được hỷ lạc, như tẩm nước 
mát toàn thân, khiến cho khắp thân đều được hỷ lạc, từ đó tự mình 
giữ được niềm vui. Ví như khi người có trí tuệ tắm rửa, có đệ tử trí 
tuệ lo việc tắm rửa đem đồ đựng, hoặc bổn, hoặc vò, rửa bằng nước 
sạch, đã dùng nước sạch rửa chỗ dính cát bẩn, trong ngoài các chất 
dơ không còn tan ra, do đây nước mới không bị dơ. Người hành đạo 
cũng như vậy, tự mình giữ được lòng thân ái, sanh vui vẻ, mát mẻ, 
hòa hợp, thân cận nhau, tự thân liên quan với tất cả, từ đó chính 
mình tự giữ được hỷ lạc. Đây là một trong năm thứ định mà người đệ 
tử học đạo phải thực hành đầu tiên. 

2. Cũng có người đệ tử hành đạo, thân đã được định nên sanh 
hỷ lạc, như tắm mát toàn thân, nên khắp thân không có chỗ nào là 
không nhờ từ định mà được hỷ lạc. Ví như trở về lại nguồn suối của 
ao nước, cũng không từ trên cao mà đến, cũng không từ phía Đông, 
cũng không từ phía Nam, cũng không từ phía Tây, cũng không từ 
phía Bắc, chỉ từ suối nước mát mẻ khắp đầy; vì suối nước tưới từ 
nguồn nước trong sáng nên nước mát lạnh không chỗ nào là không 
chảy đến. Người đệ tử học đạo tu hành cũng như vậy, do thân an 
định nên được hỷ lạc tưới mát toàn thân, toàn thân chỗ nào cũng 
được tưới mát, từ đấy mà sanh hỷ lạc. Đây là định thứ hai trong năm 
thứ định mà người đệ tử học đạo phải thực hành. 

3. Cũng có người đệ tử hành đạo, thân không còn đắm trước 
vào niềm vui của tham ái nên không liên quan đến việc thúc giục 
nhau, có thể khiến cho toàn thân không hỷ lạc. Ví như hoa sen sống 
trong nước và trưởng thành trong nước, cho đến rễ, cành và lá tất cả 
đều từ nước mát lạnh tưới tẩm cùng khắp. Đệ tử hành đạo thân cũng 
như vậy, do không ưa thích ái lạc nên thân như được tưới tẩm mát 
mẻ, từ đó không có ái lạc. Đây là định thứ ba trong năm thứ định mà 
người đệ tử học đạo phải hành theo. 

4. Cũng có đệ tử hành đạo, từ thân này làm thanh tịnh được ý, 
đã trừ cảm thọ của thân mà thành hạnh, trong thân không có chỗ nào 
mà không đến từ tịnh ý và dứt trừ ý. Ví như có bốn dòng tộc, cũng 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 173 





như con cháu của bốn dòng tộc dùng lụa trắng dài tám, chín trượng 
phủ trên thân người từ đầu đến chân, chỗ nào cũng được che phủ 
bằng lụa trắng sạch. Như vậy đệ tử hành đạo đã hành trì để thân này 
được thanh tịnh ý và dứt trừ ý, khắp thân không có chỗ nào là không 
được phủ trùm do thanh tịnh, ý (vọng tưởng) đã được dứt trừ. Đây là 
định thứ tư trong năm thứ định mà người đệ tử học đạo phải hành trì. 

5. Cũng có đệ tử hành đạo, quán sát rõ ràng về cảm thọ thân, 
đã rất tinh tường về ý niệm, tinh tường về chỗ ở, tinh tường về cảm 
thọ. Ví như người đứng quán sát người ngồi và người nằm. Người đệ 
tử học đạo hành trì cũng như vậy, biết hành tướng của cảm thọ, phải 
tư duy tỉnh tường về cảm thọ, do tinh tường về cảm thọ nên tinh 
tường về ý niệm, tinh tường về sự việc và cũng tinh tường luôn về 
cảm thọ. Đây là định thứ năm trong năm thứ định, người đệ tử học 
đạo phải hành trì. 

—Năm pháp thứ ba là nên biết năm loại: 

1. Loại cảm thọ về sắc. 

2. Loại cảm thọ về thống (thọ). 

3. Loại cảm thọ về tưởng. 

4. Loại cảm thọ về hành. 

5. Loại cảm thọ về thức. 

Năm pháp thứ tư là nên bỏ năm điều ngăn che (ngũ cái): 

1. Ngăn che vì ái dục. 

2. Ngăn che vì sân hận. 

3. Ngăn che vì ngủ nghỉ. 

4. Ngăn che vì vui đùa. 

5. Ngăn che vì hối hận và nghi ngờ. 

Năm pháp thứ năm là nên giảm năm tâm ý đóng chặt: 

1. Nếu có kẻ tu học không tin tưởng đạo. 

2. Nghi không biết khiêm tốn. 

3. Không cho ai có thể khá hơn, nên không chấp nhận, tâm ý 
như vậ y nhất định đóng chặt chưa xả bỏ. 

4. Không chịu nghe răn dạy về đạo pháp. 

5. Cũng như có kẻ tu học trong đạo được tán thán về danh văn, 
là người trí, người đồng học, lại đem lời nói ác đến có ý ly gián, 
quấy nhiễu, xúc phạm, nếu trong đạo có người danh văn, người trí, 


174 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





người đồng học, đem lời nói ác đến có ý ly gián, quấy nhiễu, xúc 
phạm (là tâm ý đóng chặt). 

Như vậy, đây là năm tâm ý đóng chặt chưa xả. 

Năm pháp thứ sáu là sẽ làm tăng trưởng cho đạo, là năm căn: 
tín căn, tinh tấn căn, ý (niệm) căn, định căn và tuệ căn. 

-Năm pháp thứ bẩy là khó khăn về cảm thọ, năm pháp hành 
động để được ra khỏi ái dục là: Nếu người đệ tử đã thành thục trong 
việc tu học đạo, không nghĩ đến ái dục, ý không vướng niệm dục thì 
không nên có ý nghĩ “Không dừng tham muốn, ý không thể vượt qua 
tham muốn” mà dừng lại ý ác không cho sanh khởi, không vận dụng 
ý nữa, từ bỏ ý xấu không dùng vào việc ác. Ví như: con gà với bộ 
lông đẹp, đầy sức lực, gặp lửa liền lùi lại, tổ thái độ không đi tới 
được. Người đệ tử đã thấy đạo cũng như vậy, nếu tu hành nắm vững 
ý tưởng không niệm ái dục, liền không dùng đến ái dục, cũng không 
còn ái dục, ý không rơi vào ái dục, có niệm dục liền dừng, do có ý 
niệm liễn dừng dứt nên không còn sanh khởi nữa. Từ đây, ý niệm về 
đạo mới xuất hiện và ý muốn tu hành sanh khởi, ý ấy vững chắc, có 
ý thức hay không có ý thức đều rõ ràng, vì ý ác không sanh khởi nên 
không cần ngăn ngừa ý, ý không còn chỗ ngại, không chỗ dùng, 
nhưng ý an ổn, vì ý đã tu hành và tu hành thành thục. Nếu lại do từ 
nhân duyên ái dục mà kết thành ảo não, ưu sầu, suy nghĩ là ta phải 
theo đúng như đã giải thích ở trên, không nên đắm trước thì sẽ được 
xa la, do nhân duyên này sẽ không còn bị chạy theo cảm thọ về 
tham dục. 

Như vậy người tu hành từ nơi tham dục mà được độ thoát, tuy 
có sân hận mà không sân hận, có xâm lấn mà không thật xâm lấn, 
có thấy sắc mà không tham sắc. Nếu người đệ tử học đạo nắm chắc 
ý tưởng không còn trở lại nghĩ đến thân, đã nắm chắc ý tưởng không 
nghĩ đến thân, liền không tham muốn thân, không muốn thân thì 
không đắm chấp nơi thân, ý sẽ không rơi vào ái dục, ý xấu ác không 
sanh khởi. Ví như con gà với bộ lông đẹp, có đủ sức khỏe, thấy lửa 
liền thoái lui, tổ thái độ không đi tới được. Người đệ tử hành đạo 
cũng như vậy, đã nhận thức vững chắc thì không còn nghĩ đến thân, 
ý đã không nghĩ về thân, ý không vượt qua được ý, đứt được ý, thì ác 
ý mới không sanh khởi, tự giữ gìn một đời dứt điều ác, niệm ác 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 175 





không sanh. Muốn độ thân phải nhờ ý niệm độ, thân vốn không làm, 
do ý siêng mới có làm, dứt ý là ý được độ, dẫu ý không dừng thì ý 
cũng không ác, ý liền đạt đến niệm tưởng không chỗ ngại, không 
chỗ dừng, ý muốn dừng nghỉ, từ đó tu hành được thuần thục. 

Nếu nhân duyên từ nơi thân sanh lỗi khổ não ưu bi, vì nhân 
duyên ấy đã sanh lỗi ưu não, thì từ đây mà hiểu rõ, dừng dứt không 
chấp trước là được độ thoát, cũng không từ nơi nhân duyên ấy mà lại 
chịu thọ nhận. Người đệ tử học đạo như vậy, từ thân này mà được 
xuất ly. 

Năm pháp thứ tám là làm cho sanh khởi đạo hạnh, là năm 
loại trí tuệ do định sanh: 

1. Người có đạo đức, không chấp trước, không thuận theo chấp 
trước thì tuệ thứ nhất bên trong tự sanh. 

2. Loại thiển định người thường không thể đạt đến, chỉ người 
có trí mới đạt được. Đây là loại tuệ thứ hai từ bên trong sanh khởi. 

3. Loại định từ nhất tâm mà đạt được tiếng khen là có đạo 
hạnh. Như vậy là loại tuệ thứ ba từ bên trong sanh khởi. 

4. Loại thiển định tự nhận thấy đạt đến hạnh an lạc, cảm thọ 
cũng rất tốt đẹp, như vậy là loại tuệ thứ tư từ bên trong sanh khởi. 

5. Loại thiển định từ định này mà có thể ngồi, đứng tự tại, như 
vậy là loại tuệ thứ năm từ bên trong sanh khởi. 

Năm pháp thứ chín là nên biết năm pháp giải thoát: 

1. Nếu người tu học được nghe các bậc tôn túc nói kinh, hoặc 
nghe người có trí tuệ nói, hoặc cùng người đồng học được nghe, nghe 
nói kinh như vậy xong liễn biết ý nghĩa mà thực hành, đã rõ pháp 
liên rõ nghĩa, đã rõ nghĩa liên thọ nhận, đã thọ nhận liên hoan hỷ, đã 
hoan hỷ thân an lạc, đã an lạc nên ý được định, ý được định nên biết 
và thấy như thật, đã thấy biết như thật liền xả bổ không dùng, đã bỏ 
không dùng nên không chấp, đã không chấp trước như vậy nên liền 
được giải thoát. Đây là giải thoát thứ nhất của người tu hành. 

2. Người tu hành đã được an trú nhưng ý chưa chánh, được 
chánh ý nhưng ý chưa định, được định ý nhưng chưa cởi bỏ được 
những trói buộc từ bên trong, cởi bỏ được những trói buộc bên trong 
nhưng chưa đạt vô vi, đã đến vô vi nhưng khi ấy không được nghe 
Phật giảng kinh, cũng không nghe người trí kẻ đồng học nói kinh, chỉ 


176 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





theo chỗ được nghe, được thọ trì liền tự mình đọc tụng. Đây là giải 
thoát thứ hai của người tu hành. 

3. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh và người 
trí kể đồng học nói kinh, chỉ như pháp đã nghe, theo pháp đã thọ 
nhận, nói dạy đầy đủ cho người mới học. Đây là giải thoát thứ ba 
của người tu hành. 

4. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh, người 
học chỉ như pháp đã nghe, như pháp đã thọ, riêng ngồi một chỗ suy 
nghĩ, nên như pháp đã nghe, như pháp đã thọ mà tụng đọc đây đủ thì 
chỗ nên hiểu rõ sẽ như pháp hiểu rõ. Đây là giải thoát thứ tư của 
hành giả. 

5. Hoặc là khi ấy không như pháp mà nghe, không như pháp 
mà thọ, cũng không suy nghĩ, chỉ từ thực hành mà đạt được một 
tướng định thuần thục, cảm thọ thuần thục và niệm thuần thục. Sau 
khi tu tập sẽ thể nhận tướng định thuần thục, cảm thọ thuần thục, tư 
niệm thuần thục và hành thuần thục, liền theo đúng như pháp, liễển 
giải ngộ các pháp tương ứng như thật, liền giải ngộ các pháp như 
thật. Khi đã giải ngộ các pháp tương ứng như thật, đã giải ngộ các 
pháp như thật thì các pháp có thể sanh đã sanh ra tình thương phát 
khởi. Tình thương đã sanh thân liền an vui; thân biết an vui, đã được 
an vui thì ý liền, như chỗ đã biết đã thấy mà hối lỗi; đã hối lỗi thì 
không còn tham muốn, đã không tham muốn thì được giải thoát. Đây 
là giải thoát thứ năm của người tu hành. 

Nếu người tu hành có đạo hạnh được như vậy, tu hành được 
như vậy, ý chưa dừng liền dừng, ý chưa định liền định, những trói 
buộc bên trong chưa hết liền dứt hết, chưa vượt được thế gian đến 
cõi vô vi liền vượt được thế gian đến vô vi Niết-bàn. 

Năm pháp thứ mười là biết đã tự chứng: 

1. Không học về ấm. 

2. Không học về giới. 

3. Không học về định. 

4. Không học về tuệ. 

5. Không học vượt thế gian giải thoát. 

Đó là năm mươi pháp của người tu học, không trái, không 
khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 171 





đèn tuệ, tùy ý quán sát. 

Sáu pháp thứ nhất người tu hành đã đến vô vi, không còn 
nặng về chấp thủ. Các pháp ấy là: 

1. Các thân hành dừng dứt được là nhờ trí tuệ của Phật và các 
bậc đồng học, đây là pháp không còn nặng về chấp thủ. 

2. Từ pháp ấy được mến thương, được kính trọng, rất vừa ý vì 
đã được mến thương, đã được kính trọng trong mọi hành động, do đó 
mà nhóm họp không có tranh tụng, chuyên tâm tu tập thiển định để 
đạt đến pháp nhẫn. 

3. Các việc miệng nói, tâm nghĩ đều có giới hạnh không hủy 
phạm, không xuyên tạc, không trì hoãn, không che giấu và không lỗi 
lầm là người học đạo nên thực hành đầy đủ. “Các vị ấy hành trì giới 
như thế, ta cũng hành trì giới”, nên so sánh với người trí tuệ và người 
đồng học. 

4. Người cầu đạo cần nhàm chán, cần quyết tâm tu tập để diệt 
khổ. “Họ như vậy, ta cũng như vậy”, nên so sánh với người trí tuệ, 
người đồng học. Pháp này là pháp không còn nặng về chấp thủ. 

5. Nếu mình có pháp lợi ích nên hướng dẫn các vị đồng học 
thực hành, để theo pháp ấy cùng đạt được. Tất cả pháp đạt được là 
tùy ở khả năng bên trong. Những lợi ích như thế nên cùng chia xẻ 
với các vị đồng học, không nên riêng che giấu. Đây là pháp không 
còn nặng về chấp thủ. 

6. Từ mến thương nên được kính trọng, được vừa ý; đã được 
mến thương, đã được kính trọng, đã được vừa ý, đã được cùng nhau 
tu hành hòa hợp ở một chỗ, không tranh tụng, một lòng tu hành thiển 
định, đạt đến pháp nhẫn. 

-Sáu pháp thứ hai là sáu cách cùng yên ổn để hộ trì người tu 
hành: mắt thấy sắc cũng không vui, cũng không chán, chỉ quán sát 
hành động của tâm ý, biết có chân chánh không. Tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý, cách quán sát cũng không vui, cũng không giận, chỉ cần quán 
sát tịnh chỉ tâm ý, không vọng tưởng. 

Sáu pháp thứ ba là nên biết sáu cách trở vào bên trong; mắt 
nhìn vào bên trong, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nghĩ trở vào bên trong. 

-Sáu pháp thứ tư là nên bổ sáu tham ái: mắt theo ái dục; tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý theo ái dục. 


178 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





—Sáu pháp thứ năm là nên trừ bổ sáu điều không cung kính: 

1. Không cung kính Phật. 

2. Không cung kính Pháp. 

3. Không cung kính người đồng học. 

4. Không cung kính giới. 

5. Không bỏ ác khẩu. 

6. Không bỏ ác tri thức. 

—Sáu pháp thứ sáu là nên tăng trưởng sáu sự cung kính: 

1. Cung kính Phật. 

2. Cung kính Pháp. 

3. Cung kính người đồng học. 

4. Cung kính giới. 

5. Tăng thêm lời nói tốt đẹp. 

6. Gần thiện tri thức. 

Sáu pháp thứ bẩy là khó chấp nhận sáu hành động vượt thế 
gian: 

1. Nếu có người nói: “Ta đã được ý bình đẳng, tâm định tĩnh, 
đã tu tập có kết quả nhưng tâm giận dữ của ta chưa giải trừ được”, 
liền nên đáp: “Chớ nói như vậy. Vì sao? Vì không đúng, tâm ý đã 
bình đẳng, định nh, đã tu tập có kết quả thì sao lại còn có sân hận? 
Điều ấy là không đúng. Vì sao? Đã đạt tâm bình đẳng, định tĩnh là vì 
đã trừ hết niệm giận dữ”. 

2. Nếu có người tu hành nói: “Ta có lòng từ và tâm định, đã 
hành trì và đã có kết quả, chỉ có ý giết hại không trừ được”, thì nên trả 
lời: “Lời nói kia không đúng. Vì sao vậy? Đã có từ tâm và định ý, đã 
thực hành và có kết quả, thì sao lại còn ý giết hại? Điều ấy là không 
đúng. Vì sao? Đã có lòng từ và tâm định không thể có ý sát hại”. 

3. Nếu có người tu hành nói: “Ta có tâm hoan hỷ, bình đẳng, ý 
đã định tĩnh, đã thực hành và có kết quả, chỉ có ý tưởng là không 
tịnh chỉ được”, thì nên trả lời: “Chớ nói như vậy! Vì sao? Vì không 
đúng, đã có ý bình đẳng và tâm định, đã thực hành có tăng tiến và 
có kết quả, thì sao không thể định được? Điều ấy là không đúng. Vì 
sao? Tâm định, ý bình đẳng là đã trừ vọng, không thể không được 
định”. 

4. Nếu có người tu hành nói: “Ta có tâm chỉ quán, đã thực hành 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 179 





và có kết quả, chỉ có ái dục và sân hận là chưa trừ”, thì nên đáp: 
“Chớ nói như vậy! Vì sao? Tâm đã đạt được chỉ và quán thì không 
có ái dục và sân hận”. 

5. Nếu có người tu hành nói: “Ta không có nghi, chỉ do ý không 
thuận theo”, thì nên trả lời: “Chớ nói như vậy! Vì sao? Hiểu rõ được 
điều cốt yếu thì ý không còn nghi”. 

6. Nếu có người tu hành nói: “Tâm ý tôi đã hoàn toàn định 
tĩnh, nhưng đối với việc đã qua còn dùng ý niệm để nhận thức”, thì 
nên trả lời: “Không nên nói như vậy vì điểu đó không đúng, cũng 
không nên có ý niệm ấy. Đã được định ý thì không còn ý niệm cho 
là đã đủ. Lại người tu hành mà còn ý niệm nhận thức là không có 
đúng. Vì sao vậy? Người mà tâm ý đã được giải thoát thì không cầu 
nhớ nghĩ lại”. 

—Sáu pháp thứ tám là nên phải có sáu niệm: 

1. Niệm Phật. 

2. Niệm Pháp. 

3. Niệm các vị Tăng đồng học. 

4. Niệm giới. 

5. Niệm thí. 

6. Niệm thiên. 

—Sáu pháp thứ chín là nên biết sáu điều không so lường: 

1. Thấy không có so lường. 

2. Nghe không có so lường. 

3. Vì lợi không có so lường. 

4. Giới không có so lường. 

5. Trong sự việc không có so lường. 

6. Ý niệm không có so lường. 

—Sáu pháp thứ mười là tự biết đã chứng, có sáu điều: 

1. Thần thông. 

2. Nghe khắp hết. 

3. Biết ý người khác. 

4. Biết vốn từ đâu sanh lại. 

5. Biết sẽ sanh về đâu. 

6. Biết về sự trói buộc đã dứt sạch. 

Đây là sáu mươi pháp của người tu hành, không trái, không 


180 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





khác, có thẩm xét, không có mê lầm, không điên đảo, như người 
cầm đèn tuệ, tùy ý quán sát. 

-Bảy pháp thứ nhất là người tu hành muốn đạt đến Niết-bàn, 
cần có bảy món quý báu: 

1. Có lòng tin là quý báu. 
. Có giới là quý báu. 
. Biết hổ với mình là quý báu. 
. Biết thẹn với người là quý báu. 
. Biết lắng nghe là quý báu. 
. Biết bố thí là quý báu. 
. Có trí tuệ là quý báu. 
Bảy pháp thứ hai là nên tu hành bảy giác ý: 
1. Niệm giác ý. 
2. Phân biệt pháp giác ý (Trạch pháp). 
3. Tinh tấn giác ý. 
4. Khả giác ý (Hỷ). 
5. Ý giác ý (Khinh an). 
6. Định giác ý. 
7. Hộ giác ý (Xả). 
-Bảy pháp thứ ba là nên biết bẩy loài: 
. Không thể xếp loài. 
. Loài súc sanh. 
. Loài nøạ quỷ. 
. Loài người. 
. Loài trời. 
. Loài chuyển hóa. 
. Loài trung gian. 
Bảy pháp thứ tư là nên bỏ bảy sự trói buộc: 
. Trói buộc do ái dục. 
. Trói buộc do chẳng thể thuận hợp. 
. Trói buộc do ưa thích. 
. Trói buộc do kiêu mạn. 
. Trói buộc do tà kiến. 
. Trói buộc do ngu sI. 
‹ Trói buộc do nghi ngờ. 


"1" œ C:.+>Cc›) 


¬" œA CC: > ©›  = 


¬" œA CC: > ©›  = 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 181 





-Bảy pháp thứ năm là có thể trừ bớt người ác ở trong bẩy 

pháp: 

. Không có lòng tin. 

. Không hổ với mình. 

. Không thẹn với người. 
. Không có siêng năng. 
. Vô ý hay quên. 

. Ý không định tỉnh. 

. Không có trí tuệ. 
—Bảy pháp thứ sáu là tăng tuệ. Bảy pháp của người trí tuệ là: 
. Có lòng tin. 

. Hổ với mình. 

. Thẹn với người. 

. Phát khởi siêng năng. 
. Biết giữ tâm ý. 

. Có thiển định. 

. Có trí huệ. 

-Bảy pháp thứ bảy là khó nhận biết bẩy chỗ thức nương tựa: 

1. Có sắc thân nhưng khác thân, khác hình tướng, ví như trong 
loài người hoặc trên cõi trời, là chỗ thứ nhất nơi thức nương tựa. 

2. Có hình sắc, có nhiều thân chỉ có một tưởng, như chư Thiên 
trên cõi Phạm thiên lúc mới sanh về cõi ấy, là chỗ thứ hai nơi thức 
nương tựa. 

3. Tại cõi Sắc, một thân hình một tư tưởng, như cõi trời Tự tại 
sáng chói, là chỗ thứ ba thức nương tựa. 

4. Cõi không có sắc, chỗ người tu hành tất cả sắc tướng đã diệt, 
vô lượng niệm sân đã dừng, ví như cối trời tên là Không xứ. Đây là 
chỗ thứ tư nơi thức nương tựa. 

5. Cõi không có sắc, chỗ người tu hành tất cả từ Không xứ được 
vượt đến Thức xứ, tịnh chỉ không hạn lượng, như cõi trời tên là Thức 
xứ. Đây là chỗ thứ năm nơi thức nương tựa. 

ng 

7. Cõi không nương hình sắc, chỗ người tu hành không có tưởng 


¬" ŒœA CC *+>%©%› 


¬" œA CC *+>%©%› Đ 


' Đại 1, tr.236c: không có. 


182 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cũng không la tưởng, như cõi trời tên là Phi tưởng. Đây là chỗ thứ 
bảy nơi thức nương tựa. 

Bảy pháp thứ tám là bẩy pháp thực hành khiến có được định 
” ⁄ ⁄ VÀ 
. Phẩy biết ngay thắng. 

. Nhớ nghĩ ngay thẳng. 

. Nói năng ngay thẳng. 

. Phương pháp ngay thẳng. 
. Tạo nghiệp ngay thẳng. 

. Phương tiện ngay thẳng. 
. Tâm ý ngay thẳng. 

—Bảy pháp thứ chín là nên biết bảy điều hiện tại phẩi suy nghĩ: 

1. Nếu người tu hành trong đạo, ý đặt niềm tin nơi Đức Phật để 
làm căn bản vào đạo thì tâm sẽ sanh trưởng, an trú, không hư hoại. 
Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm, cũng như các 
người tu hành khác trong thế gian không thể phá hoại được. 

2. Trì giới, giữ luật phải nhiếp tâm vào giới, như kẻ tử tội đang 
sợ hãi vào ra thành, trì giới học giới cũng vậy. 

3. Có thiện tri thức là tốt, có người tốt đồng ở, sẽ tự trở về chỗ 
tốt đẹp. 

4. Riêng ở một mình, không có người khác để khỏi mất tự chủ 
về hành động, mất tự chủ về thân và mất tự chủ về ý. 

5. Duy trì hạnh tinh tấn, vững chắc trong hạnh tinh tấn, không 
bỏ phương tiện của đạo pháp. 

6. Ý suy nghĩ: “Thà để thân, da, gân, xương, máu của mình đều 
tiêu hoại, cũng chỉ siêng năng đối với việc nên làm”. 

7. Người có chiêm nghiệm vững chắc, tu hành không bổ 
phương tiện, pháp tu hành trong đạo cần phải đạt được. Nếu mình 
chưa được thì phải siêng năng, không được nửa đường dừng nghỉ, giữ 
ý thực hành, cố ý duy trì thực hành, tự mình tu hành lâu dài, giảng 
nói lâu đài, ý không quên mất. 

Bảy điều này do tuệ nhớ nghĩ tu hành biết rõ về sanh diệt, 
được trí tuệ. Đây là bảy điều hiện tại phải suy nghĩ. 

—Bảy pháp thứ mười là bẩy pháp sẽ khiến đưa đến chứng ngộ: 

1. Có giáo pháp; 2. Có hiểu rõ; 3. Biết thời; 4. Biết đủ; 5. Biết 


¬" œ CC: > C©›)  = 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 183 





tự thân; 6. Biết đại chúng: 7. Biết người trước kẻ sau. 

Đây là bảy mươi pháp của người tu hành, không trái, không 
khác, có thẩm xét, không mê lâm, không điên đảo như người cầm 
đèn tuệ, tùy ý quán sát. 


184 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH TRƯỜNG A-HÀM 
THẬP BÁO PHÁP 
QUYỂN II 


Tám pháp thứ nhất là Người tu hành muốn tăng trưởng nơi 
gốc thực hành nhưng chưa được trí tuệ, cần có tám pháp làm nhân 
duyên. Những øì là tám: 

1. Nếu người tu hành nương theo lời Đức Phật, thọ giáo răn dạy 
mà thực hành, cũng nương tự bậc trí tuệ, kẻ đồng học là căn bản tu 
hành, nếu chưa được trí tuệ liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của 
pháp thứ nhất. 

2. Đã nương tựa Phật, cũng nương tựa bậc trí tuệ, kẻ đồng học, 
thường được nghe kinh pháp vi diệu, là căn bản để tăng trưởng việc 
tu hành, không được trí tuệ căn bản liền được trí tuệ căn bản. Đây là 
nhân duyên của pháp thứ hai. 

3. Đã nghe pháp, không chấp vào thân, không chấp vào ý, từ 
đó làm nhân duyên căn bản cho sự tu hành, không được trí tuệ liền 
được trí tuệ. Đây là nhân duyên của pháp thứ ba. 

4. Đã nghe pháp, tĩnh tấn thực hành, từ đó làm căn bản cho sự 
tu hành được tăng trưởng, không được trí tuệ liền được trí tuệ. Đây là 
nhân duyên của pháp thứ tư. 

5. Giữ gìn ý tưởng, tự mình tận lực tu hành, có thời gian lâu tu 
trì, có thời gian giảng nói, muốn nhớ nghĩ liền được nhớ, sự tu hành 
được tăng trưởng, không được trí tuệ liền được trí tuệ. Đây là nhân 
duyên của pháp thứ năm. 

6. Nhận lời giảng dạy cũng như nhận được giáo pháp tu hành, 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 185 





làm tu hành được tăng trưởng, không được trí tuệ liền được trí tuệ. 
Đây là nhân duyên của pháp thứ sáu. 

7. Vui trong giáo pháp, vui trong việc thực hành, thường giảng 
nói kinh làm tu hành tăng trưởng, không được trí tuệ liền được trí 
tuệ. Đây là nhân duyên của pháp thứ bảy. 

8. Biết năm ấm tăng giảm nên tu hành. Hoặc là sắc, hoặc là sự 
tập khởi của sắc, hoặc từ đó mà sắc được diệt đều biết rõlà tư tưởng, 
thống, lương khổ do thức sanh tử phân biệt. Từ sự nhận biết đó mà 
được vượt qua. Đó là căn bản của sự tu hành được tăng trưởng, chưa 
được trí tuệ liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của pháp thứ tám. 

-Tám pháp thứ hai là: người theo tám pháp này tu hành có thể 
đạt đến đạo, có tám con đường: 

1. Thấy biết chân chánh. 

2. Nhớ nghĩ chân chánh. 

3. Nói năng chân chánh. 

4. Học pháp chân chánh. 

5. Tạo nghiệp chân chánh. 

6. Phương tiện chân chánh. 

7. Tâm ý chân chánh. 

8. Thiền định chân chánh. 

-Tám pháp thứ ba là nên biết tám pháp nơi thế gian: 

Lợi. 

. Không lợi. 

. Danh tiếng. 

. Không danh tiếng. 

. Luận bàn. 

. Đáng khen. 

- Vui thích. 

. Không vui thích. 

— Tám pháp thứ tư nên bỏ là: 

1. Thấy biết không chân chánh. 
2. Nhớ nghĩ không chân chánh. 
3. Nói năng không chân chánh. 
4. Tu pháp không chân chánh. 
5. Tạo nghiệp không chân chánh. 


186 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





6. Dùng phương tiện không chân chánh. 

7. Tâm ý không chân chánh. 

8. Thiển định không chân chánh. 

— Tám pháp thứ năm là nên giảm bỏ tám thứ: 

I. Không nên mê mờ, chẳng tinh tấn đối với đạo. Người tu 
hành nên ở quận huyện, ở nơi thôn xóm, cũng như những nơi khác, 
tùy chỗ tu hành, buổi sáng thức dậy mang y, cầm bát vào xóm làng 
khất thực, trong lòng suy nghĩ sẽ được nhiều đổ ăn vừa ý. Đã đi khất 
thực mà không được nhiều đồ ăn, liền suy nghĩ: “Hôm nay ta không 
nhận được nhiều đồ ăn vừa ý, thân gầy yếu không thể ngồi thiển nên 
đi nằm ngủ”, liền đi nằm ngủ. Lại cũng không tìm cầu phương tiện 
giải thoát thế gian, điều chưa được không được, vấn để chưa hiểu 
không hiểu, việc nên tự biết không chịu tự biết. Đây là một loại 
người mê mờ, không siêng năng trong đạo. 

2. Người tu hành hoặc ở quận huyện, ở nơi thôn xóm, cũng như 
ở những nơi khác, tùy theo chỗ ở tu hành. Buổi sáng thức dậy mang 
y, cầm bát vào xóm làng khất thực, trong tâm nghĩ sẽ khất thực được 
nhiều đồ ăn vừa ý, tự mình sau đó nhận được nhiều đồ ăn, suy nghĩ: 
“Ta sáng nay nhận được nhiều đổ ăn vừa ý”, liền nghĩ: “Sáng nay ta 
được ăn nhiều đồ ăn, làm cho thân nặng nể, không kinh hành hay 
ngồi thiển được, ta nay nên đi nằm nghỉ”, liền đi nằm nghỉ, không 
tìm phương tiện vượt thoát thế gian, chỗ nên được không được, vấn 
để nên hiểu không hiểu, việc nên tự biết không thể tự biết. Đây là 
việc mê mờ thứ hai. 

3. Hoặc có người tu hành, khi cần đi hành đạo, liền sanh ý 
nghĩ: “Ta phải nên đi hành đạo, nhưng ta không có khả năng hành 
đạo, không thể đi giáo giới, ta nên đi nằm nghỉ”. Không ầm câu 
phương tiện vượt thoát thế gian, chỗ nên được chưa được, vấn đề nên 
hiểu chưa hiểu, điều cần tự biết chưa tự biết. Đây là việc mê mờ thứ 
ba. 

4. Hoặc có người tu hành, suốt ngày hành đạo, ý nghĩ: “Từ 
sáng hành đạo đến giờ, thân thể mệt mỏi, không thể ngồi thiển hoặc 
đi kinh hành, ta phải đi nằm nghỉ”, liền bỏ đi nằm nghỉ, không tìm 
cầu phương tiện vượt thoát thế gian, việc nên được lại không được, 
vấn để nên hiểu không hiểu, cần phải tự biết phép chứng đắc không 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 187 





tự biết phép chứng đắc. Đây là loại mê mờ thứ tư. 

5. Hoặc có người tu hành sắp nỗ lực tu tập, lại nghĩ: “Ta nên 
siêng tu hành, nhưng ta không có khả năng tu tập, không có khả 
năng vâng nhận lời răn dạy, ta nên dành chút thời gian để nghỉ 
ngơi”, liền đi nằm nghỉ, không tìm cầu phương tiện vượt thoát thế 
gian, cần theo kịp người thì không thể theo kịp, điều nên hiểu thì 
không hiểu, nên tự mình chứng biết mà không thể tự chứng biết. 
Đây là điều mê mờ thứ năm. 

6. Hoặc có người tu hành suy nghĩ: “Ta từ sáng đến giờ hành 
đạo nên thân thể mệt mỏi không thể ngồi thiển, ta phải đi nằm 
nghỉ”. Người ấy đi nghỉ, không tìm cầu phương tiện vượt thế gian, 
điều nên được lại không được, việc nên rõ không rõ, nên tự chứng 
biết thì không tự chứng biết. Đây là điều mê mờ thứ sáu. 

7. Hoặc có người tu hành đã bị khổ vì bệnh, liền suy nghĩ: “Ta 
đã khổ vì mắc bệnh, thân thể yếu đuối không thể đi kinh hành, 
không thể ngồi thiển, ta cần phải nằm nghỉ”, liền đi ngủ nghỉ, không 
tìm cầu phương tiện vượt thoát thế gian, việc nên được lại không 
được, điều nên hiểu lại không hiểu, nên tự chứng biết thì không tự 
chứng biết. Đây là điều mê mờ thứ bảy. 

§. Hoặc có người tu hành gặp lúc bệnh mới vừa khỏi, sau đó 
liền nghĩ: “Ta bị bệnh mới lành, thân thể còn yếu đuối, không thể 
kinh hành hoặc ngôi thiển, ta nên đi nằm nghỉ”, liền bổ đi nằm ngủ, 
không tìm cầu phương tiện vượt thoát thế gian, điều nên được thì 
không được, việc nên hiểu không hiểu, pháp nên tự chứng biết thì 
không thể tự chứng biết. Đây là điều mê mờ thứ tám. 

Tám pháp thứ sáu là tám phương tiện tinh tấn tu tập làm tăng 
trưởng đạo lực. 

1. Người tu hành hoặc ở quận huyện, hoặc ở thôn xóm, cũng 
như các chỗ khác, tại chỗ tu hành, buổi sáng thức dậy, mang y cầm 
bát vào xóm làng khất thực, ý nghĩ sẽ được nhiều đồ ăn, nhưng 
không được nhiều đồ ăn nên tự nghĩ: “Ta sáng nay không nhận được 
đổ ăn, thân nhẹ nhàng, có thể kinh hành, ngôi thiển, giúp phương 
tiện cho ta”, pháp chưa được liền được, vấn để chưa hiểu liền hiểu, 
chưa tự biết sẽ tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ nhất. 

2. Hoặc có người tu hành, nếu ở tại quận huyện, hoặc ở thôn 


188 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





xóm, cũng như những nơi khác, ở chỗ tu hành, buổi sáng thức dậy 
mang y cầm bát vào xóm làng khất thực, ý nghĩ sẽ được nhiều đồ ăn 
liền suy nghĩ: “Ta sáng nay nhận được nhiều đồ ăn vừa ý, thân có 
sức lực, trước nên ngồi thiển hoặc kinh hành, giúp phương tiện cho 
sự mong muốn của ta”, chưa được liền được, chưa hiểu nên hiểu, 
chưa tự biết nên tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ hai. 

3. Hoặc có người tu hành sắp đi hành đạo, tuy thân không thể 
hành đạo, cũng chưa nhận lời răn dạy về hành đạo, tự nghĩ: “Ta 
phẩi tìm cầu phương tiện để được răn dạy về hành đạo, để giúp 
phương tiện cho tự mình hành đạo”, chưa được sẽ đạt được, chưa 
hiểu rồi sẽ hiểu, chưa tự biết rồi cũng tự biết. Đây là phương tiện 
siêng năng thứ ba. 

4. Hoặc có người tu hành, đã đi hành đạo lại sanh ý nghĩ: “Ta 
đã hành đạo từ lâu nay, bây giờ không thể tự hành đạo nữa, không 
thể phụng sự việc giảng đạo nữa, như thế là khiến ta mở ngõ cho 
việc sai phạm”, có suy nghĩ ấy nên những gì chưa được sẽ được, 
chưa tự biết sẽ tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ tư. 

5. Hoặc có người đang tu tập, liền suy nghĩ: “Ta không thể tự 
tạo việc tu hành để thành tựu việc giáo hóa, mà ta phải trước tìm cầu 
pháp phương tiện”, liễn trước hết thực hành pháp phương tiện, do đó 
pháp chưa được sẽ được, điều chưa hiểu sẽ hiểu, việc chưa tự biết sẽ 
tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ năm. 

6. Hoặc có người đã tận lực tu tập, liền nghĩ: “Ta đã tận lực tu 
hành, không còn cần tu tập để thành tựu việc giảng dạy, như thế là 
sẽ khiến cho ta vướng vào chỗ bế tắc, sai phạm. Phải tìm cầu pháp 
phương tiện để hóa giải chỗ sai phạm bế tắc đó ”. Như thế pháp chưa 
được sẽ được, điều chưa hiểu rõ sẽ rõ, nếu chưa tự biết sẽ tự biết. 
Đây là phương tiện siêng năng thứ sáu. 

7. Hoặc có người tu hành, thân có bệnh rất cực khổ, liền nghĩ: 
“Ta có bệnh khổ, có khi do bệnh mà chết. Ta phải mau gấp tìm cầu 
phương tiện tu hành”. Nhờ tu tập, pháp chưa được sẽ được, điều chưa 
hiểu sẽ hiểu, nếu chưa tự biết sẽ biết. Đây là phương tiện siêng năng 
thứ bảy. 

8. Hoặc có người tu hành vừa bị bệnh mới khỏi không lâu, liên 
suy nghĩ: “Thân ta vừa bệnh mới khỏi, sợ bệnh trở lại, nay ta nên 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 189 





trước tìm cầu phương tiện tu hành”, liền tìm cầu phương tiện tu hành, 
điểu chưa được sẽ được, việc chưa rõ sẽ rõ, chưa tự biết sẽ tự biết. 
Đây là phương tiện siêng năng thứ tám. 

—Tám pháp thứ bảy là tám giải thoát khó cảm thọ: 

1. Nếu có người tu hành, trong tưởng sắc, ngoài quán sắc, nếu 
có ít nhiều sắc xấu tốt đều thấy biết tự tại, ý tưởng cũng như thế. 
Đây là giải thoát thứ nhất. 

2. Nếu có người hành đạo, bên trong thiển tư cảnh sắc, ngoài 
thấy sắc. Đây là giải thoát thứ hai. 

3. Nếu có người tu hành, thân thanh tịnh giải thoát nhờ rõ biết 
về cảm thọ để tu hành. Đây là pháp giải thoát thứ ba. 

4. Đều vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt sân hận, bao nhiêu tâm 
niệm “có”, “không” đều diệt, không còn cảm thọ. Đây là giải thoát 
thứ tư. 

5. Vượt qua tất cả không xứ, không còn có thức thọ hành. Vượt 
qua tất cả thức xứ, không còn chịu sức tác dụng cảm thọ của thức. 
Đây là pháp giải thoát thứ năm. 

6. Vượt qua tất cả niệm vô sở hữu, không dụng công với tưởng 
“hữu”, “vô” cũng chẳng cảm thọ với tưởng “hữu”, “vô”. Đây là 
pháp giải thoát thứ sáu. 

7. Vượt qua tất cả tưởng “hữu”, “vô” cũng không tu tập tưởng 
“hữu”, “vô”. Đây là giải thoát thứ bảy. 

8. Diệt tưởng và tư, tự thân biết rõ của cảm thọ. Đây là pháp 
giải thoát thứ tám. 

-Tám pháp thứ tám: Gồm có tám sự nhớ nghĩ của bậc Đại 
nhân. Thế nào là tám? 

1. Vì nhớ nghĩ đạo pháp nên là người thiểu dục, không phải đa 
dục. 

2. Vì đạo pháp, là người tri túc, không tri túc sẽ không có đạo 
pháp. 

3. Vì đạo pháp, là người biết tiếp nhận pháp tu hành, không thọ 
nhận pháp tu hành sẽ không có đạo pháp. 

4. Vì đạo pháp, là người tinh tấn, không tinh tấn sẽ không có 
đạo pháp. 

5. Vì đạo pháp, là người giữ gìn ý, không giữ gìn ý sẽ không có 


190 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đạo pháp. 

6. Vì đạo pháp, là người định tâm ý, không định ý sẽ không có 
đạo pháp. 

7. Vì đạo pháp, là người trí tuệ, không có trí tuệ sẽ không có 
đạo pháp. 

8. Vì đạo pháp, không có nhà là vui, cũng có thể không có nhà 
không vui, nhưng người cùng ở chung nhà mới vui, cùng ở là không 
có đạo pháp. 

Đây là tám sự nhớ nghĩ của bậc Đại nhân. 

—Tám pháp thứ chín là nên biết tám pháp. Đó là những gì? 

1. Bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc, ít đoan chánh hoặc 
không đoan chánh, gồm thâu được sắc, biết tự tại, cũng được tự tại 
trong khi thấy, trong ý nghĩ. Đây là tự tại thứ nhất. 

2. Bên trong quán niệm sắc, ngoài thấy sắc, thấy sắc chẳng qua 
chỉ nơi tác động nên biết tự tại, thấy tự tại. Quán tư tưởng như vậy là 
tự tại thứ hai. 

3. Bên trong quán tưởng không có sắc, ngoài thấy sắc, ít đoan 
chánh hoặc không đoan chánh, nơi sắc hay tu hành, để biết tự tại, 
thấy tự tại. Quán tưởng như vậy là tự tại thứ ba. 

4. Bên trong không nghĩ về sắc, ngoài thấy sắc, không những là 
đoan chánh hay không đoan chánh, nơi sắc hay tu hành, để biết tự 
tại, thấy tự tại. Quán tưởng như vậy là tự tại thứ tư. 

5. Bên trong niệm tưởng về sắc, bên ngoài thấy sắc màu xanh, 
sắc xanh, ánh sáng xanh, tướng thấy xanh, ví như hoa sen xanh thơm 
ngát, màu sắc xanh, ánh sáng, tướng thấy xanh. Trong tưởng sắc, 
ngoài thấy sắc, màu sắc xanh, ánh sáng xanh, tướng thấy xanh như 
vậy. Quán tưởng như thế là tự tại thứ năm. 

6. Bên trong quán tưởng biết sắc, bên ngoài thấy sắc màu 
vàng, sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng thấy vàng, ví như hoa Gia-ni, 
như y màu vàng rất sáng, sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng thấy vàng. 
Bên trong tưởng sắc, thấy sắc bên ngoài màu vàng, ánh sáng vàng, 
tướng thấy vàng như vậy. Quán tưởng như vậy là tự tại thứ sáu. 

7. Bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu đỏ, sắc đỏ, ánh 
sáng đỏ, tướng thấy đỏ, ví như hoa sắc đỏ, cũng như áo sắc rất đỏ, 
màu đỏ, sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng thấy đỏ. Người tu hành bên trong 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 191 





tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu đỏ, sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng thấy 
đổ như vậy. Như vậy, người tu hành tự tại biết, tự tại thấy màu sắc. 
Quán tưởng như thế là tự tại thứ bẩy. 

8. Bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu trắng, sắc trắng, 
ánh sáng trắng, tướng thấy trắng, ví như sao sáng, cũng như áo trắng 
còn mới, màu trắng, sắc trắng, ánh sáng trắng, tướng thấy trắng. Như 
vậy người tu hành bên trong tưởng sắc, bên ngoài thấy sắc, màu 
trắng, sắc trắng, tướng thấy trắng. Như vậy màu sắc là đối tượng tu 
tập để biết tự tại, thấy tự tại. Quán tưởng như thế là tự tại thứ tám. 

-Tám pháp thứ mười là người tu hành khi quán cần tự biết tám 
điều không chấp trước: 

1. Do năng lực không vướng mắc của người tu hành nên nhận 
thấy rõ ái dục ví như lửa dữ. Biết rõ mình thấy như vậy và rõ mình 
thấy như vậy thì kiến niệm ái dục qua nhanh và khiến tâm sáng suốt, 
không còn chấp trước. Đây là năng lực thứ nhất. 

2. Đã tu hành Tứ ý chỉ, đầy đủ, không có chấp trước. Đây là 
năng lực thứ hai. 

3. Đã tu hành Tứ ý đoạn (Tứ chánh cần) đầy đủ. Đây là năng 
lực thứ ba. 

4. Đã tu hành Tứ thiển túc (Tứ thần túc) đầy đủ. Đây gọi là 
năng lực thứ tư. 

5. Đã tu hành Năm căn đầy đủ. Đây là năng lực thứ năm. 

6. Đã tu hành Năm lực đầy đủ. Đây là năng lực thứ sáu. 

7. Đã tu hành Thất giác ý đầy đủ. Đây là năng lực thứ bẩy. 

8. Đã tu hành Bát hành (Bát chánh đạo) đầy đủ. Đây là năng 
lực thứ tám. 

Đây là tám mươi pháp của người tu hành, không trái, không 
khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm 
đèn tuệ, tùy ý quán sát. 

-Chín pháp thứ nhất là người tu tập nên thực hành chín điều 
làm tâm ý an vui. Thế nào là chín? 

1. Nghe pháp vuI. 

2. Tâm niệm vui. 

3. Hoan hỷ vui. 

4. Ưa thích vui. 


192 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





5. Tốt đẹp vui. 

6. An ổn vui. 

7. Định tĩnh vui. 

8. Dừng nghỉ vui. 

9. Xa lìa vuI. 

-Chín pháp thứ hai là siêng năng để đạt đến chỗ thanh tịnh. 
Thế nào là chín? 

1. Siêng năng đạt đến thanh tịnh. 

. Tâm ý đạt đến thanh tịnh. 

. Nhận thức đạt đến thanh tịnh. 

. Niệm nghi đạt đến thanh tịnh. 

. Thuyết đạo đạt đến thanh tịnh. 

. Dùng trí tuệ thấy như thật. 

. Trí tuệ nhận thức đoạn tham ái, đạt đến thanh tịnh. 
. Là đoạn hết chủng tử. 

. Là vượt khỏi thế gian. 

-Chín pháp thứ ba là nên biết chín chỗ thần thức nương ở. Thế 
nào là chín? 

1. Có sắc thân nhóm họp nơi thần thức nương gá, có bao nhiêu 
thân là có bấy nhiêu tưởng, chẳng phải một, ví như loài người và một 
số chư Thiên cõi Dục. Đây là cõi thứ nhất thần thức nương gá. 

2. Có hình sắc, nơi thần thức nương gá, có nhiều thân nhưng chỉ 
có một tưởng, ví như cõi trời tên Phạm ý (Phạm chúng) khi thân 
mạng lúc đầu mới sanh lên. Đây là cõi thứ hai thần thức nương gá. 

3. Có hình sắc, thân gá, thức nương, một thân mà có nhiều 
tưởng, ví như cõi trời Lạc minh (Quang âm). Đây là cõi thứ ba thần 
thức nương gá. 

4. Có hình sắc, thần thức nương, có một thân và một tưởng, ví 
như cõi trời Biến tịnh. Đây là cõi thứ tư thần thức nương gá. 

5. Có hình sắc, thần thức nương, không có thọ, không có tưởng, 
ví như cõi trời Vô tưởng. Đây là cõi thứ năm nơi thân thức nương gá. 

6. Có hữu tình không có hình sắc, thần thức nương, đã vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt sân hận còn ý niệm, có nhiều thân nhưng 
không còn thọ hành. Ví như cối trời Không tuệ (Hư không là vô 
biên). Đây là cõi thứ sáu nơi thần minh nương vào. 


\© œ ¬lì Ca +> C3) 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 193 





7. Có hữu tình không có hình sắc, thần thức nương, đã vượt qua 
hoàn toàn Không vô biên xứ, đến thức tuệ hành (Thức là vô biên) đã 
hết ý niệm. Ví như cõi trời Thức tuệ hành (Thức vô biên xứ). Đây là 
cõi thứ bẩy thần minh nương gá. 

8. Có hữu tình không có hình sắc, thần thức nương, tất cả từ 
thức vô biên, lại vượt qua vô sở hữu tuệ thọ hành. Ví như cõi trời Vô 
sở niệm tuệ (Vô sở hữu xứ). Đây là cõi thứ tám thần minh nương gá. 

9. Có hữu tình không có hình sắc, chỗ thức nương, tất cả từ Vô 
sở hữu xứ vượt qua cõi không có tư tưởng cũng không lìa tư tưởng, 
cảm thọ hoàn toàn dừng dứt, như cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. 
Đây là cõi thứ chín thần minh nương gá. 

-Chín pháp thứ tư là nên nhổ sạch chín thứ trói buộc. Những gì 
là chín? 

1. Ái dục là sự trói buộc thứ nhất. 

. Sân hận là sự trói buộc thứ hai. 

. Kiêu mạn là sự trói buộc thứ ba. 

- Ñgu s1 là sự trói buộc thứ tư. 

. Tà kiến là sự trói buộc thứ năm. 

. Nghi ngờ là sự trói buộc thứ sáu. 

. Tham lam là sự trói buộc thứ bảy. 
. Tật đố là sự trói buộc thứ tám. 

. Xan tham là sự trói buộc thứ chín. 

-Chín pháp thứ năm là nên diệt trừ chín thứ phiển não căn bản. 
Những gì là chín? 

1. Người tu hành nếu có ý muốn làm việc ác sẽ không an ổn, 
khiến bị bức bách, cũng như nghĩ các điều ác. Nếu người tu hành 
nghĩ đến, từ đó sẽ sanh các phiển não. Đây là phiền não thứ nhất. 

2. Nếu người tu hành trước đã có làm ác nên không an, đã bị 
bức bách vì các điều ác đã thi hành, nếu người tu hành còn nghĩ nhớ 
đến, từ đấy sẽ sanh phiền não. Đây là phiền não thứ hai. 

3. Nếu người tu hành, sau lại có ý muốn làm ác khiến cho 
không an mà vẫn muốn làm, bị bức bách mà vẫn muốn làm các điều 
ác. Nếu người tu hành niệm tưởng đến, từ đấy sẽ sanh phiển não. 
Đây là phiển não thứ ba. 

4. Nếu người tu hành do gần gũi người có ý mong muốn làm 


\© œ ¬lì Ầ €aÀ +> C3) t© 


194 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ác, người ấy gần gũi người muốn làm ác, mong làm ác nên không an 
mà vẫn muốn làm, bị bức bách bởi muốn làm các điều ác. Nếu người 
tu hành nghĩ nhớ đến, từ đấy sanh phiền não. Đây là phiển não thứ 
tư. 

5. Nếu người tu hành có gần gũi người đã thi hành việc ác thì 
tâm không an, bị bức bách do gần người làm các điều ác. Nếu người 
tu tập còn nghĩ nhớ đến, từ đấy sẽ sanh phiển não. Đây là phiển não 
thứ năm. 

6. Nếu người tu hành do gần gũi nhau, sau lại bày ra việc ác 
nên sanh ra việc bất an, gây ra việc bức bách do làm các việc ác. 
Nếu người tu hành có tâm hướng như thế, từ đấy sẽ sanh các phiền 
não. Đây là phiền não thứ sáu. 

7. Nếu người tu hành e ngại không tiện lợi và giúp ích cho việc 
tu hành, sợ không thuận tiện cho nhau nên muốn thiết lập sự an ổn, 
muốn giải tỏa bức bách, không muốn phải có các điều ác. Nếu người 
tu hành không chủ hướng, ý niệm như vậy, từ đấy sẽ sanh ra các 
phiển não. Đây là phiển não thứ bẩy. 

8. Nếu người tu hành e ngại không tiện lợi và muốn giúp ích 
cho việc tu hành, không thuận tiện cho nhau nên đã thiết lập sự an 
ổn, đã giải tỏa sự bức bách, không muốn có các điều ác. Nếu người 
tu hành hướng niệm không được như vậy, từ đấy sẽ sanh phiển não. 
Đây là phiển não thứ tám. 

9. Nếu người tu hành e ngại không tiện cho nhau trong việc tu 
hành, sợ không tiện lợi cho nhau nên đã trợ giúp, đã an ổn, đã giải 
tỏa bức bách cũng như các điều ác. Nếu người tu hành hướng niệm 
không được như vậy là không cho nhau được an lạc. Từ đấy sanh 
phiền não. Đây là phiền não thứ chín. 

-Chín pháp thứ sáu là nên suy nghĩ trừ bỏ chín phiền não của 
ý. Thế nào là chín? 

1. Nếu có người tu hành cho rằng: “Vì ta hay quên nên khiến ta 
có đị tưởng, khiến ta không vui, làm cho ta không an ổn, và ta đã 
làm ác, còn duy trì ý hướng về phiển não ấy”. Nếu người tu hành 
hướng niệm như vậy, là phiền não thứ nhất. 

2. Hoặc có người tu hành nghĩ rằng: “Vì tự ta hay quên nên 
khiến ta có dị tưởng, khiến ta không vui, làm cho ta không an ổn, là 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 195 





ta đã làm ác và còn duy trì ý hướng về phiền não ác ấy”. Nếu người 
tu hành hướng niệm như vậy là phiển não thứ hai. 

3. Hoặc có người tu hành tự nghĩ: “Vì ta hay quên nên khiến ta 
có dị tưởng, khiến ta không vui, làm cho ta không an Ổn, ta có thể đã 
làm ác và còn duy trì ý hướng phiển não ấy”. Nếu người tu hành 
hướng niệm như vậy, gọi là phiền não thứ ba. 

4. Hoặc có người tu hành đôi khi tự nghĩ: “Ta có nhiều tình 
cảm thân thiết nên gần nên khiến ta mà hay quên, khiến ta có dị 
tưởng, khiến ta không vui, không an ổn, ta đã làm điều ác và còn 
duy trì ý hướng về phiển não ấy”. Nếu người tu hành còn nhớ nghĩ 
như vậy, ấy là phiển não thứ tư. 

5. Hoặc có người tu hành có khi tự nghĩ: “Ta có nhiều tình cảm 
thân thiết nên khiến ta hay quên, khiến ta dị tưởng, khiến ta không 
vui, không an ổn, vì thấy làm ác và còn giữ ý hướng về phiền não 
ấy. Nếu người tu hành hướng niệm như vậy là phiền não thứ năm. 

6. Hoặc có người tu hành có lúc tự nghĩ: “Ta có nhiều tình cảm 
thân thiết nên khiến ta hay quên, khiến ta có dị tưởng, khiến ta 
không vui, không an ổn vì có thể ta đã làm ác và còn duy trì ý hướng 
về phiển não ấy. Nếu người tu hành còn có ý hướng như vậy, gọi là 
phiền não thứ sáu. 

7. Hoặc có người tu hành sanh khởi ý nghĩ: “Ta không cùng 
phương tiện, ta nghĩ nhớ ác, khiến ta không an ổn, khiến ta nghĩ nhớ 
điều không tốt, vì nó khiến ta oán hận. Thật có ích lợi nếu được làm 
cho tâm an, được vui, được an ổn. Ta đã giữ ý hướng về phiển não 
ấy”. Nếu người tu hành hướng niệm như vậy là phiền não thứ bảy. 

8. Hoặc có người tu hành sanh khởi ý nghĩ: “Ta không cùng 
phương tiện, ta nghĩ nhớ ác, khiến ta không an ổn, khiến ta nghĩ nhớ 
điều không tốt, vì nó khiến ta thù oán. Thật lợi ích nếu làm cho tâm 
được an, được vui, được an ổn, thấy làm mà vẫn giữ chặt ý hướng 
quay điểm về phiển não”. Nếu người tu hành hướng niệm như vậy là 
phiền não thứ tám. 

9. Hoặc có người tu hành sanh khởi ý nghĩ: “Ta không cùng 
phương tiện, ta nghĩ nhớ ác, khiến ta không an ổn, khiến ta nghĩ nhớ 
điều không tốt, bởi vì nó khiến ta thù oán. Thật lợi ích nếu làm cho 
tâm được an, được vui, được an ổn. Tâm muốn làm mà ta vẫn giữ ý 


196 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hướng về phiển não ác ấy”. Nếu người tu hành hướng niệm như vậy 
là phiền não thứ chín. 

-Chín pháp thứ bẩy là chín chỗ nương trú khó có. Những gì là 
chín? 

1. Nếu người tu hành được nương trú vào đức tin thì có thể bỏ 
điều xấu được điều tốt. Đây là chỗ nương trú thứ nhất. 

2. Nếu người tu hành có ý tu tập xả bổ tâm chấp trước, không 
muốn chấp trước. Đây là chỗ nương trú thứ hai. 

3. Nếu người tu hành sanh khởi tâm tinh tấn, từ bổ tâm không 
khởi tinh tấn. Đây là chỗ nương trú thứ ba. 

4. Nếu người tu hành tự giữ chỗ an nhàn, xả bỏ tâm không giữ. 
Đây là chỗ nương trú thứ tư. 

5. Nếu người tu hành có thể kham nhẫn, nương vào sự kham 
nhẫn như vậy mà được an trú thì đã được tâm trắc đạt chân chánh. 
Đây là chỗ nương trú thứ năm. 

6. Nếu người tu hành xả bổ một pháp (để tiến lên). Đây là chỗ 
nương trú thứ sáu. 

7. Đã xả một pháp liền hiểu rõ thêm một pháp. Đây là chỗ 
nương trú thứ bảy. 

§. Đã hiểu rõ một pháp liền thọ một pháp. Đây là chỗ nương 
trú thứ tám. 

9. Đã thọ một pháp liền thực hành một pháp. Đây là chỗ nương 
trú thứ chín. 

Chín pháp thứ tám là chín thứ định. Những gì là chín? 

1. Tâm ý an trú ở Sơ thiên là định thứ nhất. 

2. Từ định thứ nhất tuần tự đạt đến rốt ráo Nhị thiển là định 


thứ hai. 
3. Từ định thứ hai tuần tự đạt đến rốt ráo Tam thiền là định 
thứ ba. 


4. Từ định thứ ba tuân tự đạt đến rốt ráo Tứ thiển là định thứ 
tư. 
5. Từ thiển thứ tư tuần tự đạt đến rốt ráo Không xứ là định thứ 


6. Từ Không xứ tuần tự đạt đến rốt ráo Thức xứ là định thứ sáu. 
7 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 197 





thứ bảy. 

8. Từ Vô sở hữu xứ tuân tự đạt đến rốt ráo chỗ không có tư 
tưởng (Phi tưởng phi phi tưởng xứ) là định thứ tám. 

9. Từ chỗ không có tưởng tuần tự đạt đến Diệt thọ tưởng là 
định thứ chín. 

-Chín pháp thứ chín là nên biết chín chỗ không hợp thời. Người 
tu hành sanh vào chín chỗ này, dù tu hành cũng không viên mãn. 
Những gì là chín? 

1. Con người khi ở trong địa ngục mà tội báo chưa hết thì 


không thể đắc đạo. 
2. Hoặc khi bị đọa vào loài súc sanh, tội báo chưa hết cũng 
không thể đắc đạo. 


3. Hoặc khi làm thân ngạ quỷ, tội báo chưa hết cũng không thể 
đắc đạo. 

4. Hoặc được sanh ở cõi trời Trường thọ, khi phước báo chưa 
hết cũng không thể đắc đạo. 

5. Hoặc có khi đối với ý nghĩa của Phật pháp, do không có 
người giảng nói nên không được tiếp nhận, cũng không thể đắc đạo. 

6. Hoặc khi bị tai điếc không nghe Pháp, không thể nhận lãnh 
Pháp, cũng không thể đắc đạo. 

7. Hoặc khi bị câm, không thể thọ trì, không thể đọc tụng, cũng 
không thể đắc đạo. 

8. Hoặc khi được nghe mà không thể tiếp nhận, cũng không thể 
đắc đạo. 

9. Hoặc khi chưa được sáng suốt, không khai mở tâm ý để 
giảng nói kinh pháp, cũng không thể đắc đạo. 

-Chín pháp thứ mười là chín pháp tự chứng biết không còn 
phải diệt. Những gì là chín? 

1. Diệt trừ khổ của danh tự (danh sắc). 
. Diệt trừ sáu nhập (lục nhập). 
. Diệt trừ cánh thọ (xúc). 
. Diệt trừ các thống (thọ). 
. Diệt trừ tham ái (á1) 
. Diệt trừ thọ (thủ). 
. Diệt mong cầu (hữu). 


"1" œ .C:.>Cc›) 


198 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





6. Diệt trừ sanh (sanh). 

9. Diệt già, chết (lão tử). 

Đây là chín mươi pháp của người tu hành, không trái, không 
khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm 
đèn tuệ, tùy ý quán xét. 

-Mười pháp thứ nhất là tăng trưởng các đạo hạnh, giữ gìn Phật 
pháp. cứu giúp chúng sanh. Những gì là mười? 

1. Nếu có vị đệ tử theo Đức Như Lai nhận lãnh đạo pháp, trọn 
đời phát nguyện tin theo thì không ai có thể phá hoại được dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, Trời, Ma, Phạm thiên, cũng như loài người tại thế 
gian. 

2. Tu tập, giữ gìn giới luật thanh tịnh, có thể hiểu rõ các việc 
phải làm, theo đó sợ phạm các tội đã gặp, thấy rõ như trong luật dạy 
răn để tu học. 

3. Có trí tuệ phân biệt, có tuệ tùy thuận với người, có tuệ đạt 
pháp một cách trọn vẹn. 

4. Ngồi một mình tư duy, tu tập điều khiển, chế ngự cả thân và 
ý. : 

5. Tu tập, thọ trì một cách siêng năng, có năng lực hiểu rõ các 
pháp, rồi nỗ lực thực hành, không từ bổ pháp phương tiện thanh tịnh. 

6. Ở đâu cũng giữ gìn tâm ý. Tâm ý rất nhiệm mẫu, tùy theo 
các pháp đã làm, đã nói lâu xa mà vẫn có thể nhớ rõ, có thể hiểu 
thấu suốt. 

7. Tu tập trí tuệ, từ trí tuệ biết rõ các pháp sanh diệt mà theo 
đó đạt đạo, đã quyết từ bổ chúng không nghi ngờ, chỉ tu tập để dứt 
khổ, được vắng lặng. 

8. Tu tập thọ nhận lời dạy tốt đẹp, rồi theo lời pháp tốt đẹp ấy 
thực hành. 

9. Ưa thích nghe pháp, ưa thích nghe pháp để tu hành, chỉ vui 
thích được nghe các bài thuyết pháp. 

10. Khi có người đồng học cùng tu, thì tinh tấn hỗ trợ cho nhau. 

Đó là mười pháp cứu giúp. Từ đây về sau, các vị nên ngồi một 
mình tư duy, buộc tâm với Tín, Giới, Tuệ; tu tập siêng năng tâm ý 
mới phát tuệ, tiếp nhận lời dạy tốt đẹp, muốn nói kinh pháp, tự thân 
thực hành các pháp như vậy không dừng nghỉ. Đây gọi là pháp cứu 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 199 





giúp. 

Mười pháp thứ hai là nên tu tập mười hạnh chánh trực. Mười 
hạnh chánh trực là gì? 

1. Nhờ nhận thức chánh trực, người tu hành làm cho các hạnh 
tà kiến được tiêu diệt, do các pháp nhân duyên của tà kiến chẳng 
phải ít. Bao nhiêu hạnh tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ 
rất nhiều từ nhân duyên nhận thức ngay thẳng. Bao nhiêu pháp tốt 
đẹp đều nhờ từ sự tu hành đủ các hạnh. 

2. Nhờ sự tư duy, trắc đạt ngay thẳng nên tiêu trừ được mưu 
tính tà quấy, do các pháp nhân duyên của mưu tính tà quấy chẳng 
phải ít. Bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ cũng 
nhờ rất nhiều từ nhân duyên tư duy, trắc đạt ngay thẳng. Bao nhiêu 
pháp tốt đẹp đến từ sự tu hành đủ các hạnh. 

3. Lời nói chánh trực làm tiêu trừ lời nói tà quấy, do các pháp 
nhân duyên của lời tà quấy chẳng phải ít. Bao nhiêu hành động tệ ác 
sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên lời nói 
ngay thẳng. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đều từ tu hành các hạnh đầy đủ. 

4. Hạnh ngay thẳng tiêu trừ hạnh tà vạy, do các pháp nhân 
duyên của hạnh tà vạy chẳng phải ít, nên bao nhiêu hạnh tệ ác sanh 
ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên hạnh ngay 
thẳng. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đều nhờ tu hành các hạnh đầy đủ. 

5. Nghiệp ngay thẳng làm tiêu trừ nghiệp tà, do các pháp nhân 
duyên của tà nghiệp chẳng ít. Bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có 
thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên nghiệp ngay 
thẳng. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đều đến từ sự tu hành đầy đủ các 
hạnh. 

6. Phương tiện ngay thẳng làm tiêu trừ phương tiện tà vạy, do 
các pháp nhân duyên của phương tiện tà vạy chẳng phải ít. Bao 
nhiêu hạnh tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ 
nhân duyên phương tiện ngay thẳng. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đến đều 
nhờ từ tu hành đủ các hạnh. 

7. Niệm ngay thẳng làm tiêu trừ niệm tà vạy, do các pháp nhân 
duyên của niệm tà vạy chẳng phải ít. Bao nhiêu hành động tệ ác 
sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên của 
niệm ngay thẳng. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đều nhờ tu hành đủ các 


200 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hạnh. 

8. Chánh định tiêu trừ tà định, do các pháp nhân duyên của tà 
định không phải ít. Bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được 
tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên chánh định. Bao nhiêu 
pháp tốt đẹp đến với người tu hành nhờ tu đủ các hạnh. 

9. Chánh độ tiêu trừ tà độ, do các pháp nhân duyên của tà độ 
chẳng phải ít. Bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể tiêu trừ cũng 
nhờ rất nhiều từ nhân duyên chánh độ. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đến 
với người tu hành nhờ tu đủ các hạnh. 

10. Chánh tuệ tiêu trừ tà tuệ, do các pháp nhân duyên của tà 
tuệ chẳng phải một. Bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được 
tiêu trừ cũng do từ nhân duyên chánh tuệ chẳng phải ít. Bao nhiêu 
pháp tốt đẹp được đầy đủ là nhờ tu hành đủ các hạnh. 

-Mười pháp thứ ba là nên rõ biết trong ngoài mười sắc nhập. 
Những gì là mười? Đó là: 

1. Nhãn nhập. 

. Sắc nhập. 

. Nhĩ nhập. 

. Thanh nhập. 
. Tỷ nhập. 

. Hương nhập. 
. Thiệt nhập. 

. VỊ nhập. 

. Thân nhập. 

10. Thô tế nhập. 

-Mười pháp thứ tư là nên bổ mười điều ngăn che trong ngoài. 
Những gì là mười? 

1. Tham dục ngăn che bên trong. 

2. Tham dục ngăn che bên ngoài. 

Đủ cả hai do đó không có trí tuệ, cũng không có hiểu biết, 
cũng không đưa đến vô vi vượt thoát thế gian. 

3. Là tức giận. 

4. Là nóng giận. 

Vì tức giận đều có tính cách ngăn che, nên đều nêu ra để thấy 
sự ngăn che. Nếu có đủ cả hai, thì do đó cũng không đưa đến trí tuệ, 


\© œ ¬Iì CA +> C3) 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 201 





cũng không đưa đến hiểu biết, cũng không đưa đến vô vi vượt thoát 
thế gian. 

5. Là ngủ nghỉ. 

6. Là tối tăm. 

Ý nói ngủ nghỉ là ngăn che, tối tăm cũng là ngăn che. Đủ cả 
hai thì từ đó không đưa đến trí tuệ, cũng không đưa đến hiểu biết, 
cũng không đưa đến vô vi vượt thoát thế gian. 

7. Là phiền não. 

S. Là nghi ngờ. 

Ý nói phiển não là ngăn che, nêu ra nghi ngờ cũng là pháp 
ngăn che. Đủ hai điều này từ đây không đưa đến trí tuệ, cũng không 
đưa đến hiểu biết, cũng không đưa đến cảnh giới vô vi vượt thế gian. 

9. Hoặc trong pháp thanh tịnh mà nghi ngờ. 

10. Hoặc trong pháp ác mà có nghi ngờ. 

Nếu có nghi ngờ pháp thanh tịnh thì đó ngăn che. Trong pháp 
ác mà nghi ngờ cũng là ngăn che. Nếu có đủ cả hai, từ đây sẽ không 
có trí tuệ, cũng không dẫn đến hiểu biết, cũng không đạt đến vô vi 
vượt thoát thế gian. 

-Mười pháp thứ năm là giảm trừ mười việc ác. Những gì là 
mười? 

. Sát sanh. 

. Trộm cướp. 

. Phạm sắc dục. 
. Nói hai lưỡi. 

. Nói dối. 

. Nói thô ác. 

. Nói thêu dệt. 

. Ñgu SI. 

. Sân hận. 

10. Tà kiến. 

Mười pháp thứ sáu là tu hành để thành tựu mười hạnh thanh 
tịnh. Những gì là mười? 

1. Xa la sát sanh, từ sát sanh mà dứt bỏ. 

2. Xa lìa trộm cướp, từ trộm cướp mà dứt bỏ. 

3. Xa lìa sắc dục, từ sắc dục mà dứt bỏ. 


\© œ ¬I CC: >C) t3 


202 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





4. Xa lìa nói hai lưỡi, từ nói hai lưỡi mà dứt bỏ. 

5. Xa lìa nói dối, từ nói dối mà dứt bỏ. 

6. Xa lìa nói lời thô ác, từ lời thô ác mà dứt bỏ. 

7. Xa lìa nói thêu dệt, từ lời thêu dệt mà dứt bỏ. 

§. Xa lìa ngu sĩ, từ ngu si mà dứt bỏ. 

9. Xa lìa sân hận, từ sân hận mà dứt bỏ. 

10. Xa la ý tà kiến, từ tà kiến mà dứt bỏ. 

Mười pháp thứ bảy là khó nhận rõ mười đức trong đạo. Những 
gì là mười? 

1. Đã xả bỏ năm thứ tán loạn (ngũ chủng). 
. sáu chánh đạo đức (lục chánh đạo đức). 
. Chỉ giữ một cảnh. 
. Là có bốn chỗ nương (y tứ). 
. Tự mình hiểu rõ, không đợi người giải mới hiểu. 
. Đã bỏ sự mong cầu (bên ngoài). 
. Chỗ mong cầu đã thanh tịnh. 
. Thân hành đã dừng nghỉ. 
. Khẩu hành đã dừng nghỉ. 

10. Ý hành đã dừng nghỉ. 

Dùng tâm ý tối thắng vượt qua, do trí tuệ thù thắng vượt qua. 
Thực hành đầy đủ gọi là người tối thắng. 

Mười pháp thứ tám là hoàn thành mười quán định cùng khắp. 
Những gì là mười? 

1. Dù ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “đất” phổ biến 
trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

2. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “nước” phổ biến 
trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

3. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “lửa” phổ biến trên 
dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

4. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “gió” phổ biến trên 
dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

5. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “màu xanh” phổ 
biến trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

6. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “màu vàng” phổ 
biến trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 


% ¬èì ẤA CC: +> C3) t 


\© 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 203 





7. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “màu đỏ” phổ biến 
trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

8. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “màu trắng” phổ 
biến trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

9. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “hư không” phổ biến 
trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

10. Ở đâu, Tỳ-kheo cũng tu tập quán tưởng “thức” rất phổ biến 
trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 

Mười lực của Phật, thế nào gọi là mười lực? 

1. Đức Phật ở đâu cũng như sự thật biết nên hay không nên, 
đúng hay không đúng, đều biết như thật, do trí tuệ vận hành mà được 
tự biết. Đây là năng lực thứ nhất. 

2. Đức Phật ở trong ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai, người 
tạo tội gì vốn phải chịu tai ương nào, Ngài đều biết rõ như thật. Đây 
là năng lực thứ hai. 

3. Phật vì tất cả chúng sanh hiện tại đang cảm thọ cảnh giới tu 
hành biết rõ như thật, tự dùng trí tuệ vận hành mà được biết như thế. 
Đây là năng lực thứ ba. 

4. Phật vì chúng sanh mà hủy bỏ hay giảng giải, quy định pháp 
tu hành, cũng biết rõ như thật loại định bị trói buộc, loại định đưa 
đến giải thoát, loại định đưa đến siêu thoát. Đây là năng lực thứ tư. 

5. Phật hiểu biết như thật tâm nguyện của chúng sanh. Đây là 
năng lực thứ năm. 

6. Phật hiểu biết như thật nhiều vô lượng các loại hạnh nghiệp 
của chúng sanh trong thiên hạ. Đây là năng lực thứ sáu. 

7. Phật hiểu biết như thật căn lành của chúng sanh, có đủ hay 
không đủ. Đây là năng lực thứ bảy. 

§. Phật vì vô lượng chúng sanh phân biệt tâm niệm, từ khởi 
nguyên cho đến chung cuộc đều như thật mà biết. Đây là năng lực 
thứ tám. 

9. Phật dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát khắp thế gian thấy 
chúng sanh sanh tử qua lại, đều hiểu biết như thật. Đây là năng lực 
thứ chín. 

10. Phật đã diệt tận các thứ kiết phược, không còn bị kiết 
phược trói buộc, sai sử; tâm ý đã giải thoát, từ trí tuệ tu hành giải 


204 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thoát thấy pháp phải tự mình từ trí tuệ mà được chứng, lại biết cẩm 
thọ đã hết, không còn sanh tử, chỗ tu hành đã được đầy đủ, không 
còn qua lại thế gian, đều hiểu biết như thật. Đây là năng lực thứ 
mười. 

-Mười pháp thứ chín là tự chứng biết mười điều học đầy đủ, 
không còn phải học nữa. Những gì là mười? 

1. Nhận thức chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về 
nhận thức chân chánh nữa. 

2. Suy nghĩ, tính toán chân chánh đã đầy đủ, không còn phải 
học về suy tính chân chánh nữa. 

3. Lời nói chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về lời nói 
chân chánh nữa. 

4. Hành động chân chánh đã đây đủ, không còn phải học về 
hành động chân chánh nữa. 

5. Nghiệp chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về 
nghiệp chân chánh nữa. 

6. Phương tiện chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về 
phương tiện chân chánh nữa. 

7. Tâm niệm chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về 
niệm chân chánh nữa. 

8. Thiển định chân chánh đã đây đủ, không còn phải học về 
định chân chánh nữa. 

9. Đã được giải thoát thế gian một cách chân chánh đầy đủ, 
không còn phải học về pháp đưa đến giải thoát khỏi thế gian một 
cách chân chánh nữa. 

10. Trí tuệ chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về tuệ 
chân chánh nữa. 

Đó là trăm pháp của người tu học. 

Trăm pháp tôi đã nói này là không trái, là không khác, có thẩm 
xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ tùy ý 
quán sát. Những ai có trí tuệ cần quán sát như thế. 

Các vị hãy lắng nghe những pháp tôi đã nói ở trên: Những 
pháp tôi đã nói, phần trên cũng tịnh, phần giữa cũng tịnh và phần 
sau cùng cũng tịnh. Có lợi ích, có tốt đẹp, đây đủ thanh tịnh, là hạnh 
rốt ráo như chúng ta đã thấy. 


SỐ 13-KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP 205 





Đây gọi là Thập báo pháp. Những pháp cần nói như trên, tôi đã 
vì các vị mà nói. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, các thầy Tỳ-kheo vâng nhận, 
hết lòng đội ân. 


SỐ 14 


PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO 
DỤC SANH 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn An Thế Cao, 


người nước An Tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Câu-loại, đi đến xứ Pháp trị của 
nước Câu-loại. Bấy giờ Hiển giả A-nan một mình tĩnh tọa nơi thanh 
vắng, khởi lên ý nghĩ như vầy: “Thật chưa từng có! Chính ý này là 
nguồn gốc của sự vi diệu, sanh tử cũng vi diệu, nhưng trong sự vi 
diệu ấy lại phân minh dễ thấy”. 

Rồi Hiển giả A-nan, trời vừa sáng liền đến chỗ Đức Phật. Sau 
khi đến nơi, Hiển giả lạy dưới chân Đức Phật, đứng qua một bên và 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn, con ở một mình tại nơi thanh vắng tĩnh tọa, 
khởi lên ý nghĩ như vây: “Thật chưa từng có! Chính ý này là nguồn 
gốc của sự vi diệu, sanh tử cũng vi diệu, nhưng trong sự vi diệu ấy 
lại phân minh dễ thấy”. 

Đức Phật bảo: 

Này A-nan, chớ có nói việc ấy là phân minh dễ biết dễ thấy. 
Nó rất sâu xa vi điệu. Này A-nan, từ gốc Hữu mà có sanh tử. Này A- 
nan, từ nguồn gốc của nhân duyên sanh tử ấy, nếu ai không biết, 
không thấy, không hiểu, không thọ trì, mới khiến cho thế gian này 
rối loạn như khung cửi, huyên náo qua lại, từ đời này qua đời sau, từ 
đời sau đến đời này, chịu khổ ở thế gian, làm cho họ không lìa khỏi 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 207 





thế gian được. Nhân duyên như vậy, này A-nan, nên biết là thâm sâu 
vi diệu, bởi vì biết rõ về nguồn gốc của sanh tử cũng rất vi diệu. 

Nếu có người hỏi: “Có nhân duyên của lão tử không?” Hỏi như 
vậy thì nên đáp: “Có nhân duyên”. “Này A-nan, nhân duyên của lão 
tử là gì?” Nên đáp: “Bởi vì có sanh”. 

Nếu hỏi: “Sanh có nhân duyên không?” Hỏi vậy, liền đáp: “Có 
nhân duyên”. “Nhân duyên của sanh là gì?” Nên đáp: “Vì có hữu 
nên có sanh”. 

Nếu hỏi: “Hữu có nhân duyên không?”, thì đáp: “Hữu có nhân 
duyên”. “Nhân duyên của hữu là gì?” Đáp rằng: “Thọ là nhân 
duyên của hữu”. 

Nếu hỏi: “Thọ có nhân duyên không?”, thì đáp: “Thọ có nhân 
duyên”. “Nhân duyên của thọ là gì?” Đáp rằng: “Tìm cầu ái là nhân 
duyên của thọ”. 

Như vậy, này A-nan, từ nhân duyên tìm cầu ái nên có thọ, từ 
nhân duyên thọ nên có hữu, từ nhân duyên hữu nên có sanh, từ nhân 
duyên sanh nên có lão tử, ưu bi khổ, không vừa ý, ảo não sanh ra. 
Như vậy là đầy đủ khối khổ ấm to lớn, từ đó tập khởi. 

Này A-nan, nhân duyên của sanh là lão tử, cho nên nói: “Do 
cái này có nên cái kia có”. Này A-nan, từ đó phải phân biệt rõ ràng 
nhân duyên của sanh là lão tử. 

Này A-nan, nếu không có sanh cũng không có các chủng loại 
như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và loài 
rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, các thứ 
chủng loại. Nếu như không có hữu, cũng sẽ không có sanh. Này A- 
nan, tất cả đều không có sanh, vậy có lão tử không? 

A-nan bạch Đức Phật: 

— Thưa không. 

Đức Phật liền bảo Tôn giả A-nan: 

— Từ nhân duyên ấy nên biết, là từ đó làm căn bản, từ đó tập 
khởi, từ đó làm nhân duyên nên lão tử nhờ sanh mà có. Này A-nan, 
nhân duyên của sanh là lão tử. 

Nếu có người hỏi: “Sanh có nhân duyên không?” Nên đáp: 
“Sanh có nhân duyên”. “Nhân duyên của sanh là gì?” Đáp: “Nhân 
duyên của sanh là hữu”. 


208 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Này A-nan, từ nhân duyên này mà biết, mạng sống từ đó mà 
có, nhân duyên của hữu là sanh. Này A-nan, nếu không có nhân 
duyên của hữu thì làm gì có cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi 
và loài muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, 
người và loài người, các thứ chủng loại. Vậy nên có hữu hay không 
có hữu? Nếu không hữu thì không có gì hết. Này A-nan, tất cả đều 
không có hữu, vậy có sanh chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Cho nên, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ đó làm nhân duyên, sanh nhờ hữu mà có. Này A-nan, 
nhân duyên của hữu là sanh. 

Nếu có người hỏi: “Có nhân duyên của hữu không?” Nên đáp: 
“Có”. “Cái gì là nhân duyên của hữu?” Nên đáp: “Thọ là nhân 
duyên của hữu”. Như vậy cần phân biệt rõ ràng nhân duyên của thọ 
là hữu. Này A-nan, giả sử nhân duyên của thọ mà không có, cũng 
không có thọ hữu. Này A-nan, tất cả không có thọ, vậy có hữu 
chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, như vậy từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này khiến cho có thọ. Này A-nan, nhân 
duyên của thọ là hữu. Này A-nan, nhân duyên của hữu là thọ. Này 
A-nan nhân duyên của hữu, chính là thọ. Hãy trả lời câu hỏi như 
vậy. 

“Do nhân duyên gì có thọ?” Nên đáp: “Ái làm nhân duyên cho 
thọ”. Này A-nan, từ nhân duyên này nên biết, nhân duyên của ái là 
thọ. Này A-nan, nếu không có ái thì cũng không có thọ, cũng không 
có cái đang thọ. Này A-nan, tất cả nếu không có ái vậy có thọ 
chăng? Có danh từ thọ chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này, nhân duyên của ái là thọ. Này A-nan, 
nhân duyên của ái chính là thọ. Như vậy, này A-nan, do nhân duyên 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 209 





ái mà có mong cầu, do nhân duyên mong cầu mà có lợi, do nhân 
duyên lợi mà có mưu tính, do nhân duyên mưu tính mà có dục lạc, do 
nhân duyên dục lạc mà khởi tâm cầu mong; do nhân duyên ái ở 
trước mới không muốn xả bỏ, keo kiết, do nhân duyên không xả bỏ, 
keo kiết mới có gia đình, do nhân duyên có gia đình mới có chấp thủ, 
do chấp thủ làm căn bắn, này A-nan, liền có dao gậy, vì có dao gậy 
liền có tranh giành, ngôn ngữ trên dưới, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời 
hai lưỡi, lắm điều sai trái, đưa đến toàn pháp tệ ác. 

Này A-nan, nếu từ gốc đã không có, thì cũng không có cái để 
ôm giữ, cũng không có ôm giữ. Này A-nan, tất cả đều không có ôm 
giữ, thì có dao gậy, vì có dao gậy liển có tranh giành, ngôn ngữ trên 
dưới, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, đưa đến 
toàn pháp tệ ác đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên đó mà liền có dao gậy, vì có dao gậy liền có 
tranh giành, ngôn ngữ trên dưới, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai 
lưỡi, lắm điều sai trái, đưa đến toàn pháp tệ ác. Vì thế cho nên, này 
A-nan, do chấp thủ liền có dao gậy, tranh giành, ngôn ngữ trên dưới, 
lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, đưa đến toàn 
pháp tệ ác Như vậy, chỉ toàn là khổ, từ ngũ ấm tập khởi tạo ra. 

Do nhân duyên gia đình mà có thủ cho nên mới nói như vậy, 
theo đó mà biết. Này A-nan, do nhân duyên gia đình nên có chấp 
thủ, nếu không có nhân duyên gia đình liền không có thọ, vậy nhân 
duyên gì mà có gia đình? Tất cả nhân duyên gia đình đã không có, 
thì có gia đình, có dao gậy, tranh giành, ngôn ngữ trên dưới, lừa dối, 
xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, nhiều sự sai trái đưa đến toàn pháp tệ 
ác không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên đó khiến cho có chấp thủ. Vì có chấp thủ 
nên mới có gia đình, này A-nan, khiến cho có tâm chấp giữ, vì do 
nhân duyên khó xả bỏ, tham lam mới có gia đình. Do nhân duyên 


210 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





này mới có như vậy, phải theo nhân duyên này mà biết. Này A-nan, 
vì nhân duyên khó xả, tham lam nên có gia đình. Này A-nan, nếu sự 
khó xả bỏ, tham lam mà không có, cũng không có thọ, đã không có 
thọ, vậy có sự tham lam, khó xả bỏ chăng? Này A-nan, tất cả sự 
tham lam, khó xả bỏ đã không có vậy có gia đình chăng? 

A-nan bạch Phật: 

—Dạ, không có. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này mà khiến cho có gia đình, tham lam, 
khó xả bỏ, cho nên này A-nan, khiến cho có gia đình. Do nhân 
duyên thọ ở trước, này A-nan, khiến cho có tham lam, khó xả bổ vì 
thế mới nói như vậy, cũng do nhân duyên này mà có điều ấy? Như 
vậy, nên từ nhân duyên này, này A-nan, có thể hiểu, từ đó phát sanh 
ra thọ, do thọ này mà tham lam khó xả. Này A-nan, nếu sự phát sanh 
ra thọ không có, thì làm sao có thọ, cũng làm sao có nhân duyên nào 
để có thọ ở trước? Tất cả, này A-nan, không có phát sanh ra thọ, vậy 
có sự tham lam, khó xả bỏ chăng? 

A-nan bạch Phật: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này khiến cho có tham lam, khó xả bỏ, phát 
sanh ra thọ ở trước, đồng thời cũng phát sanh ra nhân duyên hữu. Vì 
vậy, này A-nan, do thọ nên có tham lam, khó xả bỏ. Này A-nan, do 
nhân duyên dục tham, khiến cho hữu phát sanh nên mới nói như vậy. 
Này A-nan, nên từ nhân duyên này mà biết, từ nhân duyên dục tham 
khiến cho phát sanh. Này A-nan, nếu dục tham không có, đã không 
có nhân duyên, vậy nhân duyên nào sẽ có dục tham? Này A-nan, tất 
cả dục tham đã không có, vậy có hữu phát sanh chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này khiến phát sanh có tham dục. Cho nên, 
này A-nan, từ dục tham khiến cho các pháp trước phát sanh, từ các 
pháp ở trên phát sanh khiến có dục tham. Vì vậy mới nói, phẩi theo 
nhân duyên này mà biết là từ các pháp ở trên phát sanh nên khiến 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 211 





có dục tham. Này A-nan, nếu không có các pháp ở trên phát sanh, 
cũng không có nhân duyên khiến cho các pháp ấy phát sanh, thì này 
A-nan, tất cả đã không phát sanh vậy có tham dục không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó mà có, từ đó làm căn bản, từ đó tập 
khởi, do nhân duyên này, tham dục có mặt, làm phát sanh các pháp 
nhân duyên ở trên khiến có tham dục. Do lợi dưỡng, này A-nan, 
khiến phát sanh các pháp trên, từ đó mà nói, phải nên từ nhân duyên 
đó mà biết, vì do nhân duyên lợi dưỡng khiến cho phát sanh các 
pháp trên. Này A-nan, nếu không có lợi thì không có mong cầu, cũng 
không có nhân duyên nào để mong cầu. Này A-nan, tất cả đã không 
có lợi vậy có phát sanh các pháp trước đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó mà có, từ đó làm căn bản, từ đó tập 
khởi, từ nhân duyên này cho nên phát sanh tài lợi, do lợi nên phát 
sanh mong cầu, do nhân duyên mong câu nên khiến cho có lợi. Vì 
vậy nói là từ nhân duyên ấy nên biết, từ nhân duyên mong cầu có lợi 
dưỡng. Này A-nan, nếu không có nhân duyên mong cầu, cũng không 
có nhân duyên nào để mong cầu, cũng không từ nhân duyên nào để 
mong câu, tất cả đã không có mong cầu, vậy có thấy lợi dưỡng 
không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, như vậy, từ đó mà có, từ đó làm căn bản, từ đó tập 
khởi, từ nhân duyên đó mà có lợi, mà có tìm cầu. Này A-nan, vì có 
tìm cầu cho nên khiến cho có lợi, do ái nên khiến cho có tìm cầu. 
Cho nên nói, theo đó mà biết, khiến có ái cầu. Này A-nan, nếu 
không có ái cũng không có tìm cầu, cũng không có nhân duyên tìm 
cầu, cũng không có ái. Này A-nan, tất cả ái không có, vậy có tìm 
cầu chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó mà có, từ đó làm căn bản, từ đó tập 


212 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





khởi, từ nhân duyên đó mà có ái, vì có ái nên khiến cho có tìm cầu, 
vì có tìm cầu nên khiến cho có ái. Này A-nan, dục ái cũng như hữu 
ái, cả hai đều là tướng tham của thống (thọ). 

“Này A-nan, có pháp làm nhân duyên cho thọ không?” Nếu ai 
hỏi như vậy, liền đáp: “Có”. “Cái gì làm nhân duyên của thọ?” Đáp: 
“Cánh (xúc) là nhân duyên của thọ”. 

Từ nhân duyên đó, này A-nan, cũng nên biết chính cánh (xúc) 
là nhân duyên của thống (thọ). Này A-nan, nếu mắt không tiếp xúc, 
cũng không có cái đang tiếp xúc, thì mắt không thể tiếp xúc được. 
Này A-nan, mắt đã không tiếp xúc tất cả, vậy có nhãn xúc không? 
Cũng như có sự kiện mắt làm nhân duyên để phát sanh lạc, khổ, 
không lạc, không khổ không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó mà có, từ đó làm căn bản, từ đó tập 
khởi, từ nhân duyên đó khiến cho có cảm thọ của nhãn xúc. Này A- 
nan, do nhân duyên cánh (xúc) của mắt nên khiến cho mắt biết 
Thống: lỗ tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Tâm không cánh (xúc), 
này A-nan, cũng không có cái đang cánh (xúc), cũng không có nhân 
duyên cánh (xúc) khiến cho tâm tiếp xúc, này A-nan, tâm không tiếp 
xúc với tất cả, vậy có nhân duyên để tâm tiếp xúc, thâu nhận vào 
khiến sanh ra thống không? Khiến sanh ra lạc không? Khiến sanh ra 
khổ không? Khiến sanh ra không khổ, không lạc không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, đó là hữu, đó là căn bản, đó là tập khởi, 
đó là nhân duyên để thống (thọ) làm phát sanh cánh (xúc). Này A- 
nan, tâm cánh (sự tiếp xúc của tâm) làm nhân duyên khiến cho có 
thống. 

Nếu có người hỏi: “Cánh có nhân duyên không?” Đáp là: 
“Có”. “Những gì là nhân duyên của cánh?” Đáp là: “Nhân duyên 
danh tự (danh sắc)”. 

Này A-nan, theo đó nên biết chính từ nhân duyên của danh tự 
nên có cánh. Nếu các pháp mà theo đó có hữu, cũng theo đó mà cần 
phảẩi thọ, khiến cho danh và thân hợp lại mà hiện hữu. Này A-nan, 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 213 





nếu các pháp mà theo đó có hữu, cũng theo đó mà cần phải thọ đều 
không có, vậy có cánh (xúc) và có danh tự (danh sắc) không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, nếu các pháp mà theo đó có hữu, cũng theo đó mà 
cần phải thọ đều không có, thì danh và thân trong hiện tại có hay 
không? Vậy phải có đối tượng của cánh hay không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, tất cả danh tự cũng như sắc thân đều không có, vậy 
có cánh không? Vậy từ đó mà có cánh không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ đó làm nhân duyên, từ cánh đó khiến cho có danh tự. 
Này A-nan, do nhân duyên danh tự khiến cho có cánh. 

Này A-nan, giả sử có người hỏi: “Có nhân duyên của danh tự 
không?”, liền đáp: “Có”. “Nhân duyên của danh tự là gì?” Đáp 
rằng: “Thức làm nhân duyên nên có danh tự”. 

Từ nhân duyên đó, này A-nan, phải hiểu rõ, nhân duyên của 
thức là danh tự. Này A-nan, nếu thức không vào trong bụng mẹ, vậy 
danh sắc này có theo tinh để thọ thai không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, nếu thức đã ở trong bụng mẹ mà không lưu trú, vậy 
có danh tự không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, thức là căn bản. Nếu thai nhi trai hay gái đã hư, đã 
chết, khiến cho không có hình dạng, vậy có danh tự khiến cho nó lớn 
lên, khiến cho nó đây đủ không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, như vậy, từ đó phát sanh, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ đó làm nhân duyên, do thức mà có danh tự. Này A-nan, 


214 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





do nhân duyên thức mà có danh tự. 

“Thưa Tôn giả A-nan, thức có nhân duyên không?” Nếu ai hỏi 
vậy, liên đáp: “Có”. “Do nhân duyên gì có thức?” “Do nhân duyên 
danh tự mà có thức”. 

Này A-nan, phải theo nhân duyên này mà phân biệt, biết rõ 
rằng nhân duyên của danh tự là thức. Này A-nan, nếu thức không 
được danh tự dựa vào, vì thức đã không được dựa vào, vậy (thai nhi) 
có được sự hỗ trợ, để được tăng trưởng và có sanh, lão, khổ tập hợp 
để có thể hiện hữu hay không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, từ đó đưa đến, từ đó làm căn bản, từ đó 
tập khởi, từ nhân duyên này, thức làm cho có danh tự, do nhân duyên 
danh tự mà có thức. Như vậy nhân duyên của thức chính là danh tự, 
nhân duyên của danh tự chính là thức. Đừng nói danh, đừng nói xứ, 
đình chỉ nguồn gốc tranh giành hiện tại, phải theo trí tuệ, chớ có thọ. 
Này A-nan, có bao nhiêu nhân duyên chấp rằng thống (thọ) chính là 
thân? 

A-nan thưa: 

-Pháp ấy vốn từ Phật, pháp ấy gốc ở Phật, Phật là chỗ các 
pháp hướng về, mong Đức Phật nói cho. Con nhờ theo Phật nghe 
dạy, nghe xong thọ trì, hiểu rõ mà được lợi ích. 

Đức Phật dạy: 

-Hãy lắng nghe, này A-nan, lành thay! Lành thay! Hãy thọ trì 
và nhớ nghĩ cho kỹ, Ta sẽ dạy. 

Hiền giả A-nan thưa: 

—Xin vâng, con xin nghe theo Phật. 

Đức Phật dạy: 

-Này A-nan, nếu có người nhìn thống (cẩm thọ) này là thân, 
hoặc có người thấy cẩm thọ này, chấp chẳng phải là thân, chỉ vì thấy 
pháp cánh (xúc), thống (thọ) của thân chính là thân, hoặc thấy toàn 
thân là cảm thọ đó, không phải là thân, cũng không phải là pháp 
cảm thọ; thấy pháp cảm thọ, chấp không phải là thân, chỉ vì thấy 
thân này là thân. Này A-nan, hoặc là ngay cảm thọ này chấp là thân 
nên đối với vấn đề đó mà nói như vầy: “Này Hiển giả, thống (thọ) 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 215 





này có ba loại, có lạc thọ, có khổ thọ, có bất khổ bất lạc thọ. Này 
Hiền giả, đối với ba thọ này, thấy thọ nào là thân?” Này A-nan, khi 
lạc thọ, lúc đó hai thọ kia là khổ và bất lạc khổ thọ đã diệt, lúc đó 
chỉ là lạc cánh (xúc). Này A-nan, lạc thọ là vô thường. Nếu khổ đã 
diệt, này A-nan, lạc thọ đã diệt, lìa thân, không chấp rằng ở trong 
thân. Như vậy, ngay lúc đó, này A-nan, lúc khổ thọ có mặt, bấy giờ 
hai thọ đã diệt, vậy là lạc hay khổ? Lúc đó chỉ là tiếp xúc với cảm 
thọ khổ. Này A-nan, khổ thọ là vô thường, là pháp khổ tận. Này A- 
nan, lúc khổ thọ đã hết, thân không còn biết cánh nữa, lúc đó, này 
A-nan, cũng không khổ, cũng không lạc, không tiếp xúc với cảm thọ 
đó nữa. Bấy giờ hai thọ đã diệt, vậy thọ cũng tức là khổ, chỉ vì lúc 
đó không khổ, không lạc, xúc là thọ. Này A-nan, không khổ không 
lạc thọ là vô thường. Khi khổ tận thì cảm thọ không khổ, không lạc, 
này A-nan, cũng đã tận, vậy lẽ ra phải là không có thân? Tự vị ấy 
chấp trước. Này A-nan, hoặc có người hành đạo đối với thọ là pháp 
vô thường, cho đó là thân. Này A-nan, hoặc có người hành đạo, 
buông lung với lạc thọ, khổ thọ, tự thấy là thân. Này A-nan, do nhân 
duyên như vậy không nên cho thọ là thân, thấy đó là thân. Này A- 
nan, nếu có người hỏi: “Nếu không chấp thọ, thấy là thân, thì xúc và 
thọ chỉ là pháp của thân chăng?”. 

Thì nên đáp lại: 

“Này Hiển giả, nếu không có thọ và xúc, cũng không thấy cái 
bị xúc, vậy cần có nó không?” Lúc đó, này A-nan, vị Tỳ-kheo thấy 
không có cảm thọ chấp chẳng phải là thân, vậy có nên xem pháp 
xúc và thọ này cũng là thân chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Như vậy, này A-nan, do nhân duyên này không thể nào chấp 
xúc và thọ là thân, cũng không thể khiến cho một người hoàn toàn 
không có chấp cảm thọ là thân, mà chỉ thấy là xúc và thọ của thân. 
Này A-nan, vì không chấp thọ là thân, cũng không thấy thọ ấy chẳng 
phải là thân, cũng không thấy xúc và thọ của thân, đối với pháp cảm 
thọ cũng không thấy, không chấp là thân mà chỉ thấy vì chấp ngã 
nên bất giác cho là thân này chính là thân. Có thể đáp: “Này Hiển 
giả, tự chấp tất cả điều ấy là thân mà không có xúc và thọ, vậy có 


216 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thể có thân không?”. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo, không chấp thọ là thân, thân cũng không 
có xúc và thọ, thấy pháp cảm thọ cũng không phải là thân, có thân chỉ 
vì thân không tỉnh thức mà thôi. Quán thân như vậy, vậy có thân 
chăng? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, do nhân duyên như vậy, không nên cho rằng không 
có thọ là thân, cũng không cho rằng thân là xúc, cũng không nên cho 
rằng pháp là thân, cũng không nên cho rằng không biết thân là thân. 
Này A-nan, như vậy tất cả thọ là pháp tác động lên thân rồi thấy 
cảm thọ hiện lên thân. Này A-nan, có bao nhiêu nhân duyên hoặc là 
hành đạo, không bị cẩm thọ tác động, vậ y thấy hay không thấy thân? 

A-nan thưa: 

-Pháp này vốn do Phật dạy, cũng do Phật nói, cúi mong Phật vì 
con tuyên thuyết. Sau khi Phật dạy, đệ tử sẽ thọ trì, làm cho lời dạy 
đó được hiểu rõ, lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Hãy lắng nghe, thọ trì rồi nhớ mãi những điều đã thọ trì, ta sẽ 
Vì ông mà nói. 

Như vậy Hiền giả A-nan nghe pháp do Phật nói. Đức Phật liền 
dạy: 

“Này A-nan, có Tỳ-kheo không cho thọ là thân, cũng không 
thấy thọ là thân, cũng không phải là sự xúc chạm của thân, cũng 
không có pháp cảm thọ chấp là thân, cũng không thấy thân kiến là 
thân, cũng không do hoặc cho hữu là thân, cũng không theo cái thấy 
này thấy là thân, rồi thấy như vậy không trở lại thế gian, khiến cho 
không còn thọ thế gian; đã không còn trở lại thế gian nữa thì không 
còn ưu sầu; đã không ưu sầu nữa liền được giải thoát thế gian và tự 
biết rằng: “Ta đã chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử, ưu sầu, việc cần làm 
đã hoàn mãn, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại thế gian 
nữa”. Do đó, này A-nan, nếu là người hành đạo thì không chấp thọ 
là thân, tự mình tu tập phương tiện, cũng không thấy kiến là thân. 
Này A-nan, có bao nhiêu nhân duyên để kẻ hành đạo lấy sắc làm 
thân? 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 217 





A-nan thưa: 

-Pháp vốn do Phật dạy, từ Ngài mà lưu xuất, cúi mong Ngài vì 
con mà nói. Sau khi Ngài dạy, đệ tử sẽ thọ trì, khiến cho lời dạy ấy 
được hiểu rõ, lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Hãy lắng nghe, thọ trì, khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ nói. 

Như vậy Hiền giả A-nan nghe pháp do Phật nói. Đức Phật liền 
dạy: 

-Này A-nan, có người hành đạo cho sắc hành nhỏ hẹp là thân. 
Này A-nan, hoặc có người hành đạo cho không phải sắc hành nhỏ hẹp 
là thân, sắc hành không có hạn lượng là thân, chỉ cho rằng không có 
sắc hành nhỏ hẹp là thân. Này A-nan, hoặc có người hành đạo cũng 
không cho là sắc hành nhỏ hẹp, cũng không cho là sắc hành không có 
hạn lượng, cũng không cho là không có sắc hành nhỏ hẹp là thân. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo cũng không cho là sắc 
hành nhỏ hẹp, cũng không cho sắc hành không có hạn lượng, cũng 
không cho là không có sắc hành nhỏ hẹp là thân, mà chỉ cho không 
phải sắc hành không hạn lượng là thân. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo cho sắc hành nhỏ hẹp là 
thân. Hiện tại, này A-nan, có người hành đạo cho rằng sắc hành nhỏ 
hẹp là thân, khi thân hoại mạng chung nhận thấy có một ảnh tượng 
(ngã) của thân. Như vậy, quan niệm hai yếu tố (sắc hành nhỏ hẹp là 
thân và ảnh tượng của thân) như vậy là không đúng, từ quan điểm đó 
đưa đến suy nghĩ như vậy. Này A-nan, có người hành đạo cho sắc 
hành nhỏ hẹp là thân, rồi tự mình có quan niệm như vậy. Từ đó, này 
A-nan, có người hành đạo cho sắc hành nhỏ hẹp là thân, nên bị kiết 
sử ràng buộc. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo không cho sắc hành nhỏ 
hẹp là thân, chỉ cho sắc không có hạn lượng là thân. Hiện tại, này A- 
nan, hoặc có người hành đạo cho sắc không có hạn lượng là thân, khi 
thân hoại mạng chung nhận thấy có ảnh tượng (ngã) của thân như 
vậy, quan niệm hai yếu tố (sắc hành không có hạn lượng là thân và 
ảnh tượng của thân) như vậy là không đúng, từ quan điểm đó đưa 
đến suy nghĩ như vậy. Này A-nan, hoặc có người hành đạo, chấp 
thân là sắc không có hạn lượng. Cũng vậy, này A-nan, hoặc có người 


218 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hành đạo cho sắc không có hạn lượng là thân rồi bị kiết sử trói buộc. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo cho rằng chẳng phải sắc 
nhỏ hẹp, cũng chẳng phải sắc không có hạn lượng, nhưng chấp rằng 
chỉ có niệm mới nhớ nghĩ đến sắc nhỏ hẹp là thân. Hiện tại, này A- 
nan, hoặc có người hành đạo cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp là 
chấp thân, khi đã thân hoại mạng chung, nhận thấy có ảnh tượng 
(ngã) của thân. Hai quan điểm trên như vậy là không đúng, từ quan 
điểm đó đưa đến suy nghĩ như vậy. Này A-nan, hoặc có người hành 
đạo cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp tự chấp là có thân. Cũng vậy, 
này A-nan, hoặc có người hành đạo cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp 
khiến có thân rồi bị kiết sử ràng buộc. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo cho rằng cũng không phải 
sắc nhỏ hẹp, cũng không phải sắc không có hạn lượng, cũng không 
phải không có sắc nhỏ hẹp, cũng không phải không có sắc không có 
hạn lượng, mà là thân đọa hành (thân ràng buộc trong các hành). Hiện 
tại, này A-nan, hoặc có người hành đạo cho rằng cũng không phải sắc 
nhỏ hẹp, cũng không phải sắc không có hạn lượng, cũng không phải là 
không có sắc nhỏ hẹp, cũng không phải không có sắc không có hạn 
lượng, mà là thân kế đọa (thân bị chấp thủ ràng buộc), khi thân hoại 
mạng chung, nhận thấy có ảnh tượng (ngã) của thân. Hai quan điểm 
trên như vậy là không đúng, từ quan điểm đó đưa đến suy nghĩ như 
vậy. Này A-nan, hoặc có người hành đạo không phải sắc không có 
hạn lượng tự chấp là có thân. Theo đó, này A-nan, hoặc có người hành 
đạo mà chấp như vậy, chẳng phải sắc bị trói buộc sai sử. 

Cũng vậy, này A-nan, hoặc có người hành đạo tự mình có 
những quan điểm đưa đến chấp trước về thân, vậy thân có mấy nhân 
duyên, này A-nan, để người hành đạo cho rằng sắc không phải là 
những yếu tố tác thành thân? 

A-nan thưa: 

-Pháp này vốn do Ngài dạy, cũng từ Ngài mà lưu xuất, mong 
Ngài vì con mà nói. Khi Ngài nói xong, đệ tử sẽ thọ trì, khiến cho lời 
nói ấy được hiểu rõ và lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Hãy lắng nghe, thọ trì kỹ, nhớ mãi, Ta sẽ nói. 

Như vậy Hiển giả A-nan theo Phật để nghe pháp. Đức Phật 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 219 





dạy: 

-Này A-nan, có người hành đạo, hoặc không cho rằng sắc tác 
thành thân, cũng không cho rằng chấp sắc là thân, cũng không cho 
sắc không có hạn lượng, cũng không cho sắc nhỏ hẹp, cũng không 
cho sự chấp vào sắc không có hạn lượng là thân. Này A-nan, người 
hành đạo không cho sắc nhỏ hẹp là pháp tác thành thân, cũng không 
cho sự chấp là thân. Hiện tại, này A-nan, người hành đạo ấy không 
cho sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không cho sự đọa xuống là thân, sau 
khi thân hoại mạng chung lại không còn thấy ảnh tượng (ngã) của 
thân này. Hai quan điểm (sắc là... và thấy ảnh tượng của thân) là 
không đúng. 

Cũng vậy, này A-nan, người hành đạo cho rằng không phải sắc 
nhỏ hẹp là thân, cũng không chấp là thân này. Cũng vậy, này A-nan, 
người hành đạo cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp là thân thì không bị 
trối buộc. 

Này A-nan, hoặc có người hành đạo không cho sắc không có 
hạn lượng là thân, cũng không cho sắc tác động là thân. Hiện tại, 
này A-nan, người hành đạo không cho sắc không có hạn lượng là 
thân, cũng không chấp đó là thân, khi thân hoại mạng chung, khiến 
cho không còn thấy lại ảnh tượng của thân tướng nữa. Như vậy 
không phải là đối tượng, như vậy chính là chẳng có thân đó. Cũng 
vậy, này A-nan, kẻ hành đạo không cho sắc không có hạn lượng là 
thân, cũng không rơi vào sự chấp vào thân. Cũng như vậy, A-nan, 
nếu có người hành đạo cho rằng không phải sắc không có hạn lượng 
là thân thì không bị trói buộc. 

Này A-nan, hoặc người hành đạo không cho rằng không phải sắc 
nhỏ hẹp là thân, cũng không rơi vào chấp thân. Hiện tại, này A-nan, 
người hành đạo cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không 
rơi vào chấp thân, sau khi thân hoại mạng chung rồi, khiến cho không 
còn thấy lại hình tượng của thân tướng nữa. Như vậy đó chẳng phải là 
đối tượng, như vậy đó chính là chẳng có thân đó. Cũng thế, này A- 
nan, kẻ hành đạo không cho rằng chẳng phải sắc nhỏ hẹp là thân, 
cũng không rơi vào chấp thân. Này A-nan, người hành đạo như vậy 
không cho không phải sắc nhỏ hẹp khiến người ấy không bị trói buộc. 

Này A-nan, hoặc là có người hành đạo không cho không phải 


220 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sắc không có hạn lượng là thân, cũng không rơi vào sự chấp thân 
này. Hiện tại, này A-nan, người hành đạo không cho rằng không 
phải sắc là thân, cũng không rơi vào kiến chấp cho là tác thành thân, 
sau khi thân hoại mạng chung, thân như vậy khiến cho không còn 
thấy kiến chấp ấy nữa, không cho là đối tượng như vậy, như vậy 
chính là không có thân đó. 

Cũng vậy, này A-nan, người hành đạo không cho rằng không 
phảẩi sắc không có hạn lượng là thân, cũng không rơi vào sự chấp đó 
là thân. Này A-nan, người hành đạo như vậy không cho là không 
phải sắc không có hạn lượng, cũng khiến cho thân không bị trói 
buộc. 

Cũng vậy, hoặc có người hành đạo không cho không phải sắc 
không có hạn lượng là thân, cũng chẳng tác thành thân, cũng không 
rơi vào sự chấp đó là thân. Này A-nan, cũng có bảy chỗ khiến cho 
thức được an trú, cũng có hai thọ hành mà theo đó được giải thoát. 

1. Đối với loài có sắc mà theo đó có nhiều thân, nhiều tư 
tưởng, ví như ở cõi người hay ở cõi trời. Đó là chỗ an trú thứ nhất 
của thức. 

2. Đối với loài có sắc mà theo đó có một thân nhưng nhiều tư 
tưởng, như cõi trời tên là Phạm thiên, ở đó được trường thọ. Đó là trú 
xứ thứ hai của thức. 

3. Đối với loài có sắc mà theo đó có một thân nhưng nhiều tư 
tưởng, ví như cõi trời tên Minh thanh. Đó là chỗ trú xứ thứ ba của thức. 

4. Đối với loài có sắc mà theo đó có một thân, một tư tưởng, 
như cõi trời tên Biến tịnh. Đó là trú xứ thứ tư của thức. 

5. Đối với loài không có sắc mà theo đó có chúng sanh từ tất cả 
sắc tướng vượt qua nhiều tướng diệt, là vô hữu lượng không, dùng 
không tuệ để tâm an trú, như cõi trời tên Không tuệ hành (Không vô 
biên xứ thiên). Đó là trú xứ thứ năm của thức. 

6. Đối với loài không có sắc mà theo đó có chúng sanh tu tập 
tất cả từ không rốt ráo vượt đến thức vô hạn lượng, từ tuệ mà an trú 
tâm, ví như cõi trời tên Thức tuệ (Thức vô biên xứ thiên). Đó là trú 
xứ thứ sáu của thức. 

7. Đối với loài không có sắc mà theo đó có chúng sanh từ tất cả 
thức tuệ vượt qua vô hữu lượng, bất dụng, theo tuệ đó an trú tâm, ví 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 221 





như cõi trời Bất dụng tùng thị tuệ (Vô sở hữu xứ thiên). Đó là trú xứ 
thứ bảy của thức. 

Này A-nan, thế nào là “Cũng có hai thọ hành mà từ đó được 
giải thoát?” 

—Có người hành đạo theo nhân duyên của sắc khiến cho không 
còn tư tưởng như cõi trời tên Bất tư tưởng (Vô tưởng thiên). Đó là thọ 
hành mà theo đó được giải thoát thứ nhất. 

-Có người hành đạo theo nhân duyên vô sắc, không thọ dụng 
theo tất cả nên được độ, vì thọ hành an trú ở cảnh giới không có tư 
tưởng mà cũng có tư tưởng (Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng), như cõi 
trời tên Bất tư tưởng diệc hữu tư tưởng. Đó là thọ hành mà theo đó 
được giải thoát thứ hai. 

Này A-nan, chỗ thức an trú theo thứ lớp ấy là từ nhân duyên tu 
tập sắc hành nhiều thân, nhiều tư tưởng, ví như ở cõi trời hay ở cõi 
người cũng đồng một xứ. 

Này A-nan, nếu người hành đạo đã biết chỗ an trú của thức 
này, cũng biết thức ấy, cũng biết chỗ tập khởi của nó, cũng biết từ 
đó mà diệt mất, cũng biết sự yêu thích của nó, cũng biết khổ xúc của 
nó, cũng biết con đường thoát khỏi nó. Khi đã biết như vậy rồi, này 
A-nan, người hành đạo đối với chỗ an trú của thức có nên mong cầu, 
có nên mơ tưởng, có nên trụ trong đó chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, chỗ thức dừng nghỉ thứ hai là từ nhân duyên tu tập 
sắc hành, nhiều thân nhưng một tưởng, như cõi trời tên Phạm thiên, 
được sống lâu đệ nhất ở tại đó. Này A-nan, nếu người hành đạo đã 
biết chỗ an trú của thức ấy, cũng biết thức ấy, cũng biết chỗ tập khởi 
của nó, cũng biết từ đó mà diệt mất, cũng biết sự ưa thích của nó, 
cũng biết khổ xúc của nó, cũng biết con đường thoát ra khỏi nó. Vậy 
thì, này A-nan, người hành đạo đối với trú xứ của thức có nên mong 
cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, chỗ trú thứ ba của thức là từ nhân duyên tu tập sắc 
hành một thân nhưng nhiều tưởng; như cõi trời tên là Minh. Này A- 


222 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nan, nếu người hành đạo đã biết chỗ trú của thức ấy, biết chỗ tập 
khởi của nó, cũng biết sự từ đó mà diệt mất, cũng biết sự ưa thích 
của nó, cũng biết khổ xúc của nó, cũng biết con đường thoát khỏi nó. 
Đã biết như vậy rồi, này A-nan, người hành đạo đối với chỗ trú của 
thức ấy có nên mong cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, chỗ trú thứ tư của thức, từ nhân duyên tu tập sắc 
hành một thân, một tư tưởng như cõi trời tên Biến tịnh. Này A-nan, 
nếu người hành đạo đã biết chỗ trú của thức ấy, cũng biết chỗ tập 
khởi của nó, cũng biết sự từ đó mà diệt mất, sự ưa thích của nó, khổ 
xúc của nó, cũng biết con đường thoát khỏi nó. Đã biết như vậy rồi, 
này A-nan, người hành đạo đối với chỗ trú của thức có nên mong 
cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, chỗ dừng trú năm của thức, là từ nhân duyên tu tập 
không có sắc hành, do đã vượt qua mọi sắc, địa tưởng không còn, có 
vô lượng không, tu tập an trú vào không tuệ, như cõi trời tên là 
Không tuệ. Này A-nan, nếu người hành đạo đã biết chỗ trú của thức 
ấy, cũng biết chỗ tập khởi của nó, cũng biết từ đó mà diệt mất, cũng 
biết sự ưa thích của nó, khổ xúc của nó, và con đường thoát khỏi nó. 
Vậy thì, này A-nan, người hành đạo đối với chỗ trú của thức có nên 
mong cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, chỗ trú thứ sáu của thức là nhân duyên tu tập không 
có sắc hành, tất cả từ không tuệ vượt đến an trú thức vô hữu lượng thọ 
tuệ hành, như cõi trời tên Thức tuệ. Này A-nan, nếu người hành đạo 
đã biết chỗ trú của thức này, chỗ tập khởi của nó, sự biến mất của nó, 
sự ưa thích của nó, khổ xúc của nó, và cũng biết con đường thoát khỏi 
nó. Đã biết như vậy, này A-nan, người hành đạo đối với chỗ trú của 
thức ấy có nên mong cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 223 





Này A-nan, đối với chỗ trú thứ bẩy của thức là từ nhân duyên 
tu tập không có sắc hành tất cả từ Thức tuệ vượt đến vô hữu lượng 
bất dụng kỷ xả thọ tuệ hành, như cõi trời tên Bất dụng thọ tuệ hành 
(Vô sở hữu xứ thiên). Này A-nan, nếu người hành đạo đã biết chỗ 
trú của thức này, chỗ tập khởi của nó, cũng biết sự biến mất của nó, 
sự ưa thích của nó, sự khổ xúc của nó, cũng biết con đường thoát 
khỏi nó. Đã biết vậy rồi, này A-nan, bấy giờ người hành đạo đối với 
chỗ trú của thức có nên mong cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó 
không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, thọ hành mà theo đó được giải thoát thứ nhất, có 
người theo nhân duyên tu tập sắc, không có tưởng cũng không thọ, 
như cõi trời tên Bất tư (Vô tưởng thiên). Này A-nan, nếu người hành 
đạo đã biết nó từ thọ, cũng biết nó từ thọ tập, cũng biết sự biến mất 
của nó, sự ưa thích của nó, sự khổ xúc của nó, cũng biết con đường 
thoát ra khỏi nó. Đã biết như vậy, khi ấy, này A-nan, người hành đạo 
đối với thọ hành mà theo đó được giải thoát này có nên mong câu, 
mơ ước, an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, thọ hành mà theo đó được giải thoát thứ hai, có 
người do nhân duyên tu tập không có sắc, tất cả đều không thọ dụng 
theo tuệ đạt đến an trụ trong cảnh giới không có tư tưởng, cũng chẳng 
tư tưởng thọ hành (xa ha Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng), 
tức là cõi trời Vô hữu tư tưởng giải (Phi tưởng phi phi tưởng xứ). Này 
A-nan, nếu người hành đạo đã biết từ thọ hành này được giải thoát, 
chỗ tập khởi của nó, cũng biết sự biến mất của nó, sự ưa thích của nó, 
sự khổ xúc của nó, cũng biết con đường thoát ra khỏi nó. Đã biết như 
vậy, thì này A-nan, người hành đạo đối với thọ hành mà theo đó được 
giải thoát này có nên mong cầu, mơ ước, an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

—Dạ, không. 

Này A-nan, nếu kẻ hành đạo biết như vậy, thấy như vậy, nói là 
không biết, không thấy, nếu có kiết sử này, bấy giờ nên nói là 


224 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thường, hay nên nói là vô thường; nên nói thế gian có bản thể (ngã) 
hay nên nói thế gian là không có bản thể, nên nói: đắc đạo rồi chết 
sanh trở lại, hay nên nói: đắc đạo không còn chết nữa? Vậy có hay 
không có sự thoát khỏi sự chết ở thế gian từ sự trói buộc này? Lúc 
đó, này A-nan, người hành đạo đối với bẩy chỗ trú của thức và hai 
thọ hành đắc giải thoát như vậy, như đã thấy rõ bằng trí tuệ, theo 
tâm ý đã thông tổ mà được giải thoát. Đó gọi là, này A-nan, bậc tu 
tập Vô sở trước (A-la-hán), nhờ tuệ mà được giải thoát. 

Này A-nan, cũng có tám giải thoát xứ. Những gì là tám? Đó là: 

1. Bên trong có sắc, quán sắc. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. 

2. Nội quán sắc, không quán tưởng ngoại sắc. Đó là giải thoát 
xứ thứ hai. 

3. Quán ba mươi sáu vật bất tịnh trong thân, tu tập quán chiếu 
nên được chỉ. Đó là giải thoát xứ nhất thiết thứ ba. 

4. Do đã lìa sắc tưởng, diệt địa tưởng, nhiều tưởng, không nghĩ 
đến Vô lượng không tuệ đã thọ rồi, ví như trời Không tuệ. Đó là giải 
thoát xứ thứ tư. 

5. Vượt qua tất cả từ không tuệ đạt vô hữu lượng thức tuệ thọ 
rồi, gọi là trời Thức tuệ. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 

6. Vượt qua tất cả từ Thức tuệ (Thức vô biên) được Vô sở hữu, 
không dùng Thọ tuệ hành, gọi là trời Bất dụng vô sở dụng tuệ hành. 
Đó là giải thoát xứ thứ sáu. 

7. Vượt qua tất cả từ không dụng tuệ, được Vô hữu tư tưởng, 
cũng chẳng phải Vô hữu tư tưởng (Phi tưởng phi phi tưởng), đình chỉ 
thọ hoàn toàn, gọi là trời Tư tưởng. Đó là giải thoát xứ thứ bẩy. 

8. Vượt qua tất cả từ không có tư tưởng đạt đến chỗ diệt tư 
tưởng và giác ngộ hoàn toàn, thân đã tịnh chỉ xúc và thọ hoàn toàn. 
Đó là giải thoát xứ thứ tám. 

Này A-nan, nếu người hành đạo đối với bẩy chỗ an trú của 
thức, hai thọ hành mà từ đó được giải thoát và tám giải thoát xứ này, 
nếu như có trí tuệ, theo đó mà thấy, từ bỏ không thọ dụng ngã thì 
liền được giải thoát. Như vậy là có phước cho thân mình nhờ pháp 
môn định chỉ này. Này A-nan, đó gọi là hành đạo Vô sở trước, nhờ 
hai thọ hành mà được giải thoát. 

Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A-nan tín thọ phụng hành. 


SỐ 14-PHẬT NÓI KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH 225 





SỐ 15 


PHẬT NÓI KINH ĐẾ.THÍCH SỞ VẤN 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sư Pháp Hiển. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong hang Đế-thích, nơi núi Tỳ-để-hê, 
phía Bắc của khu làng Đại Bà-la-môn, trong vườn Đông yêm-la, 
thuộc thành Vương xá, nước Ma-già-đà với đông đủ đại chúng. 

Bấy giờ, Thiên chủ Đế-thích nghe Phật ở trong hang Đế-thích, 
núi Tỳ-đề-hê, nước Ma-già-đà, liền bảo Ngũ Kết vương tử Càn- 
thát-bà: 

Ngươi có biết không? Ta nghe Phật ở trong hang Đế-thích, núi 
Tỳ-đểề-hê, nước Ma-già-đà. Ta muốn cùng ông đi đến chỗ Phật để 
thân cận cúng dường. 

Ngũ Kết vương tử Càn-thát-bà nghe nói như vậy bèn thưa với 
Đế-thích: 

-Rất hay! Thưa Thiên chủ! 

Nói xong, vị ấy liền ôm đàn không hầu tô điểm bằng lưu ly báu 
đi theo Đế-thích. Lúc đó các Thiên chúng nghe Thiên chủ Đế-thích 
cùng vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết phát tâm đi đến chỗ Phật để 
thân cận cúng dường, nên cũng phát tâm vui thích đi theo đến chỗ 
Phật để thân cận cúng dường. 

Thiên chủ Đế-thích cùng vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết và các 
Thiên chúng lúc ấy biến mất ở cõi trời nhanh như lực sĩ co duỗi cánh 
tay, liên đến núi Tỳ-để-hê, nước Ma-già-đà. Khi đó hòn núi này 
bỗng có một luồng ánh sáng bao trùm tỏa chiếu khắp cả bốn mặt. 


224 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Dân chúng quanh vùng thấy luông ánh sáng này, bèn nói với nhau: 

Núi này tại sao có một đám lửa lớn cháy rực cả một vùng 
giống như núi báu? 

Khi ấy, Thiên chủ Đế-thích bảo vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết: 

Ngươi thấy núi này có màu sắc thù thắng vi diệu không? Đấy 
là chỗ Đức Phật Thế Tôn đang an trú nơi đó, bốn sự đều thanh tịnh. 
Vả lại, núi này có những nhà cửa đều do châu báu tạo thành. Người 
nào ở trong đó đều dứt hết các phiền não, đều chứng Thánh quả, cho 
đến chư Thiên có oai lực lớn cũng thường ở nơi ấy. 

Rồi nói tiếp: 

-Cho nên chúng ta khó mà gặp được Ngài, như trên đã nói, để 
thân cận cúng dường. Nay đã đúng lúc, này vương tử Càn-thát-bà 
Ngũ Kết, hãy dùng âm nhạc tấu lên để cúng dường. Vì sao như vậy? 
Vì trước đây thật khó mà được gặp Ngài. 

Vương tử Càn-thát-bà nghe xong, thưa với Đế-thích: 

-Rất hay! Rất hay! 

Nói xong, vương tử liền suy nghĩ: “Chư Phật Như Lai có đủ 
thiên nhĩ thông, không xa cũng không gần đều có thể nghe rõ cả”. 
Nghĩ như vậy rồi liền khảẩy chiếc đàn không hầu tô điểm bằng lưu ly 
báu đã mang theo, trong âm thanh phát ra bài kệ. Bài kệ ấy như sau: 

Như hiền nữ Nhật Quang 
Hãy xim với cha nàng 
Cùng ta làm quyến thuộc 
Nên biết hỡi hiền lương! 
Ta vốn hâm mộ nàng 

Ví như người nóng khát 
Nhớ nghĩ chốn thanh lương 
Như người khát nhó nưóc. 
Như người bệnh mong thuốc 
Người đói mong được ăn 
Như voi chúa bị xích 
Không thể bước tới được. 
Lại như A-la-hán 

Ưa cầu pháp tịch diệt 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 225 





Nay mong muốn của ta 

Ý nghĩa cũng như vậy. 
Tham dục thêm phiền não 
Nó đâu có chân thật 
Nguyện cầu chẳng như ý 
Chịu vô lượng khổ ãau. 
Ta đã tạo phước đức 
Cúng dường A-la-hán 
Các quả báo đạt được 
Xin chia sẻ cùng nàng. 

Ta mong Nhật Quang nữ 
Lòng ấy không đổi dời 
Đế-thích chư Thiên chủ 
Cho tôi được mãn nguyỆn. 

Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong hang Đế-thích, dùng thiên nhĩ 
thông, từ xa nghe bài hát đó liền dùng thần lực bảo với vương tử 
Càn-thát-bà Ngũ Kết: 

-Lành thay! Lành thay! Này vương tử Càn-thát-bà! Ông thật 
khéo sử dụng âm nhạc, khi những dây đàn rung lên phát ra những 
âm thanh vi diệu như tiếng ca êm ái của ông, khi ông ca hát cũng 
giống như tiếng đàn. Vì sao vậy? Bởi vì đã từ lâu khi phát ra âm 
nhạc thì trong dây đàn ấy lại phát ra kệ tụng. Lại nữa, trong bài kệ 
tụng ấy nói lên ba loại âm thanh. Đó là âm thanh yêu thích, âm 
thanh của loài rồng và âm thanh của bậc A-la-hán. 

Lúc đó vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết nương vào thần lực của 
Phật, từ xa nghe tiếng của Ngài, liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nhớ một thời có vua Càn-thát-bà tên là 
Đống-mẫu-la, vị vua ấy có một người con gái tên là Nhật Quang, 
tâm con rất muốn được làm quyến thuộc với nàng. Mặc dù lúc đó 
con đã làm đủ cách nhưng vẫn không được như nguyện. Con liền đến 
trước người con gái ấy hát lên bản nhạc này, trong tiếng đàn phát ra 
một bài kệ, trong bài kệ có ba loại âm thanh. Bạch Thế Tôn, khi con 
ca hát thì ở trong hội Thiện pháp có các Thiên chúng, họ cùng nói 
với nhau: 


226 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Vị vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết này không thấy, không 
nghe Đức Thế Tôn của chúng ta có đủ mười hiệu là: Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn. 

Lúc đó con nói với các Thiên chúng: 

Chư Thiên, các vị thật khéo tán thán công đức của Phật. 

Chư Thiên đáp: 

- Vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết, chúng tôi tán thán công đức 
của Phật cùng với người không khác. 

Vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết nghe chư Thiên nói như vậy 
bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáp: 

-Nhân giả, nay tôi quy y Phật Thế Tôn. Nhân việc ấy tôi 
hướng về Đức Phật, hát lên bản nhạc này. 

Bấy giờ, Thiên chủ Đế-thích suy nghĩ như vây: “Nay vương tử 
Càn-thát-bà Ngũ Kết này căn duyên đã thuần thục, nhưng chưa đến 
trước Đức Phật để đích thân cúng dường”. Nghĩ như vậy xong, liễển 
bảo vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết: 

-Ông hãy đem lời nói của ta đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy 
sát chân Ngài, như lời ta mà thưa: “Thiên chủ Đế-thích cúi đầu lạy 
dưới hai chân, thăm hỏi sức khỏe của Thế Tôn, có ít bệnh, ít phiên, 
đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng? Con nay cùng 
với Thiên chúng trời Đao-lợi này muốn đến gặp Phật để thân cận 
cúng dường, nghe lời Phật dạy”. 

Vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết nghe xong, thưa với Đế-thích: 

-Rất hay, thưa Thiên chủ ! 

Nói như vậy rồi vị ấy liền đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát 
chân Phật, đứng qua một bên, bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích cùng với Thiên chúng trời 
Đao-lợi sai con đến đây lạy dưới hai chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn có 
ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung 
chăng? Chúng con hôm nay muốn đến gặp Phật để thân cận cúng 
dường, cho nên sai con đến đây để nghe Phật chỉ dạy. 

Phật liền đáp: 

-Ông hãy trở lại nói với Đế-thích và Thiên chúng ấy: “Nay đã 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 227 





đúng lúc”. 

Vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết vâng theo thánh chỉ của Phật, trở 
về chỗ Đế-thích truyền lại lời dạy của Thế Tôn: “Nay đã đúng lúc”. 

Bấy giờ Đế-thích và Thiên chúng Đao-lợi liền đến chỗ Phật, 
đến nơi, lạy dưới hai chân Phật, đứng qua một bên. Lúc đó Thiên 
chủ liền nghĩ: “Hang Đế-thích này có vẻ chật hẹp, còn Thiên chúng 
thì nhiều vô số, làm sao mà ngôổi?”. Phật biết ý nghĩ này, liền dùng 
thần lực khiến cho cái hang trở nên rộng rãi, có thể chứa hết Thiên 
chúng mà không trở ngại. Thiên chủ Đế-thích và Thiên chúng đều 
đảnh lễ Phật, rồi theo thứ lớp mà ngôi. Sau khi tất cả đã ngồi yên, 
Thiên chủ Đế-thích chắp tay bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, đã lâu chúng con muốn đến yết kiến Phật và 
muốn nghe chánh pháp. Bạch Thế Tôn, con nhớ lại có một thời Phật 
ở nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, Ngài nhập Tam- 
muội hỏa giới. Lúc đó con đang ở trong cung Tỳ-sa-môn, thấy trong 
cung có một phu nhân tên là Diệu Tý. Vị phu nhân ấy thấy Phật 
nhập Tam-muội hỏa giới thì chắp tay cung kính chuyên tâm niệm 
Phật. Con thấy Thế Tôn chưa ra khỏi tam-muội, nên bảo với Diệu 
Tý: “Chờ Phật Thế Tôn ra khỏi tam-muội thì thưa: Ta chí thành hỏi 
thăm sức khỏe của Phật có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực 
an ổn, tới lui ung dung chăng?” Con lại bảo: “Hãy chờ Phật xuất 
định, thưa lại lời chí thành của ta, đừng quên”. Bạch Thế Tôn, việc 
này có đúng như vậy chăng? 

Đức Phật nói: 

Này Đế-thích, việc này quả đúng như vậy. Vị phu nhân kia đã 
thay thế ông cung kính hỏi thăm sức khỏe của Ta. 

Phật lại bảo: 

“Này Thiên chủ, Ta ở trong tam-muội cũng có nghe ông nói, 
sau đó không bao lâu Ta liền xuất định. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, xưa kia con từng được nghe có Phật Như Lai 
Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian tạo lợi ích lớn, dùng 
đại phương tiện, tùy theo từng loài mà dẫn dắt, hoặc ẩn nơi tướng 
người, hoặc hiện làm thân trời. Nay con tự biết Phật ở thế gian tạo 
lợi ích lớn, dùng phương tiện khéo léo, tùy loài mà dẫn dắt, hoặc ẩn, 


228 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hoặc hiện. Bạch Thế Tôn, những vị Thanh văn theo Phật xuất gia, tu 
trì phạm hạnh, sau khi mạng chung, sanh lên trời Đao-lợI, các vị 
thiên nhân ấy vui mừng vì được ba việc, đó là: thọ mạng, sắc tướng 
và danh xưng. Bạch Thế Tôn, xưa có một Thích nữ tên là Mật Hạnh 
theo Phật xuất gia, giữ gìn phạm hạnh, thường nhàm chán thân nữ, 
cầu tướng nam tử. Sau khi mạng chung, sanh lên trời Đao-lợi làm con 
của con tên là Mật Hạnh, có đầy đủ oai lực, đúng là vị đại trượng 
phu. Bạch Thế Tôn, lại có ba vị Bí-sô tu hạnh Thanh văn nhưng chưa 
đoạn trừ được tâm tham dục, sau khi mạng chung sanh lên cối trời, 
làm con của vị Càn-thát-bà thấp nhất, thường đến chỗ Thiên tử Mật 
Hạnh để hầu hạ. Khi ấy vị trời Mật Hạnh hướng về Càn-thát-bà thấp 
kém nói bài kệ: 

Xưa kia ta thân nữ 

Đủ trí tên Mật Hạnh 

Chán nữ cầu tướng nam 

Thường cúng Phật Pháp Tăng. 

Khi ấy thấy ba người 

Đang tu hạnh Thanh văn 

Nay sanh vào hạ tộc 

Theo ta để hầu hạ. 

Các ngươi nay nên biết 

Vì các ngươi nói thật 

Xưa các ngươi làm người 

Tứ sự đều đây đủ 

Không giữ giới cấm Phật 

Nay ôm lòng xấu hổ 

Nố tâm là Chánh pháp 

Chỉ kẻ trí mới biết. 

Xưa ta cùng các ngươi 

Gần Phật theo Chánh pháp 

Tín tâm trì giới Phật 

Và cúng dường Thánh chúng. 

Nhờ ta hành chánh hạnh 

Được làm con Đế-thích 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 229 





VỊ trời đại oai lực 

Tự biết tên Mật Hạnh 

Ở cung điện thù thắng 
Chuyển nữ thành tướng nam. 
Ngươi con Càn-thát-bà 
Theo Phật giữ phạm hạnh 
Nghe pháp Phật tối thượng 
Trở lại làm người hầu 

Ta ở trong cối trời 

Chưa thấy việc như vậy. 
Tu trì hạnh Thanh văn 

Mà sanh nhà hạ tiện 
Ngươi con Càn-thát-bà 
Chịu Mật Hạnh giáo hóa 
Chỗ thọ sanh các ngươi 
Chẳng phải đệ tử Phật. 
Càn-thát-bà tử thưa: 

“Lời ngài nói là thật 
Chúng tôi vì tham dục 
Đọa vào Càn-thát-bà. 

Tôi nay nguyện tỉnh tấn 
Chỉ nhớ chánh pháp Phật 
Biết tham dục là sai 

Đoạn trừ tâm tham đục 
Tham bị phiền não trói 
Còn mạnh hơn ma quân. 
Bỏ pháp Phật chân thật 
Nên không sanh cối trời. 
Đế“thích cùng Phạm vương 
Ngôi trong hội Thiện pháp 
Xem chư Thiên thắng hạnh 
Qua lại ở cối trời 

Thấy tôi sanh hạ tộc 

Qua lại ở cối trời 

Tôi do hành bất chánh 


230 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Nên không được thắng quả”. 
Khi ấy trời Mật Hạnh 
Thưa với cha Đế“thích: 
“Vua cha nay nên biết 
Phật của con tối thắng 
Xuất hiện ở thế gian 

Khéo hàng phục ma quân 
Tên Thích-ca Mâu-ni 

Ba Càn-thát-bà này 

Là con của Đức Phật 

Vì quên mất chánh niệm 
Nên đọa Càn-thát-bà 
Nhưng trong ba vị kia 

Một vị không chánh tri 
Hai vị theo chánh đạo 
Thường hướng Phật Bồ-đề 
Thực hành theo chánh pháp 
Kiến thúc của Thanh văn 
Không có ai hơn được. 

Họ xa lìa ái dục 

Đoạn trừ các phiền não 
Chỉ nhớ Phật Thế Tôn 
Không còn sanh các tưởng. 
Pháp nào chưa liễu ngộ 
Cả hai đều chánh trí 

Sẽ được quả báo tốt 

Sanh lên trời Phạm thiên. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe Thiên tử Mật Hạnh nói kệ xong, đối 
với việc ấy lòng con vẫn còn phân vân, cho nên con đến chỗ Phật 
muốn đích thân thưa hồi, mong Phật rủ lòng thương xót dạy bảo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thiên chủ Đế-thích ở trong 
cõi sanh tử không hề biếng nhác, không phế bỏ, không bị cấu nhiễm, 
nếu có hỏi điều gì là do không biết chứ không phải là nhằm để quấy 
nhiễu Ta. Nếu vị này hỏi Ta sẽ trả lời”. Nghĩ như vậy xong Phật liễn 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 





nói bài kệ bảo Đế-thích: 


232 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đế“thích nay nên biết 
Chỗ vui trong lòng ông 
Muốn hỏi nghĩa lý nào 
Cứ hỏi Ta sẽ nói. 
Thiên chủ Đế-thích liền nói kệ bạch Thế Tôn: 
Nay mong Phật chấp thuận 
Như lòng con vui sướng 
Con nay xin thưa hỏi 
Xin Phật hãy chỉ bày. 

Thiên chủ Đế-thích nói kệ xong bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các hàng Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà 
cùng với các hàng phàm phu khác vì sao mà bị phiển não? 

Phật dạy: 

—Do thương ghét mà bị phiển não. Này Thiên chủ Đế-thích, 
những hàng Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà cho đến các chúng 
sanh khác thường hay suy nghĩ: “Than ôi! Tự ta đối với người khác 
trước hết đừng có xâm hại, cũng đừng oán thù, không tranh giành 
chống đối, không kiện cáo tranh hơn thua, lại cũng đừng lôi kéo lẫn 
nhau. Tại sao ta lại làm những việc như vậy?” Này Thiên chủ, những 
việc như thế là do lòng thương ghét nổi lên nên mới sanh ra phiển 
não. 

Đế-thích thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Như lời Phật dạy, nay 
con nhờ Phật biết được nghĩa này: Vì thương ghét nên có phiển não, 
phải đoạn trừ mê lầm thì trong lòng mới an vui. 

Khi ấy Thiên chủ Đế-thích được nghe Phật dạy, hoan hỷ tin 
vâng, lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, phiển não thương ghét lấy gì làm nhân, do đâu 
tập khởi, vì sao sanh ra, lấy gì làm duyên, do đâu mà có, do đâu mà 
không? 

Phật dạy: 

Này Thiên chủ, phiển não thương ghét do thân oán làm nhân, 
do thân oán tập khởi, từ thân oán sanh ra, lấy thân oán làm duyên, 
do có thân oán mà có phiên não thương ghét. Nếu không có thân oán 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 233 





sẽ không có thương ghét. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Như Phật đã dạy, nay con nhờ Phật 
hiểu được nghĩa này: Phiển não thương ghét lấy thân oán làm nhân. 
Nếu không có thân oán thì cũng không có thương ghét. 

Lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thân oán nhân đâu mà có, từ đâu tập khởi, do 
đầu sanh ra, lấy gì làm duyên, tại sao lại có, làm sao để không có? 

Phật dạy: 

—Này Đế-thích, do dục làm nhân, vì dục tập khởi, do dục sanh 
ra, do dục mà có thân oán. Nếu không có dục sẽ không có oán thân. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Như Phật đã dạy, nhân 
có dục mà có oán thân. 

Lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nhưng dục này nhân đâu mà có, do đâu tập 
khởi, do đâu phát sanh, lấy gì làm duyên, tại sao lại có, làm sao để 
không có? 

Phật dạy: 

—Này Đế “thích, dục do nghi hoặc mà có, từ nghi hoặc tập khởi, 
do nghi hoặc sanh, nương nghi hoặc làm duyên, nhân nghi hoặc mà 
có, nếu không có nghi hoặc sẽ không có dục. 

Đế-thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Như Phật đã dạy, do 
nghi hoặc nên có dục. 

Lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nghi hoặc do nhân gì, tập gì, sanh gì, duyên gì 
mà có nghi hoặc này. Do đâu có nghi hoặc, do đâu không có? 

Phật bảo Đế-thích: 

-Lấy hư vọng làm nhân, từ hư vọng tập khởi, do hư vọng phát 
sanh, nương hư vọng làm duyên, do có hư vọng nên có nghi hoặc, do 
có nghi hoặc nên có dục, do có dục nên có thân oán, do có thân oán 
nên có thương ghét, do có thương ghét nên mới có dao kiếm đánh 
nhau, tố tụng, tranh giành, trong lòng sanh ra quanh co, khúc khuỷu, 
lời nói không thành thật, khởi lên muôn ngàn các thứ nghiệp xấu, 


234 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





pháp bất thiện như vậy, dẫn đến sự tập khởi của khối đại khổ được 
tích tụ. Này Thiên chủ, nếu không có hư vọng thì không có nghi 
hoặc, nếu không có nghi hoặc liền không có tham dục, nếu không có 
tham dục liền không có thân oán sanh ra, thân oán không có thì 
thương ghét tự trừ. Vì không có thương ghét thì dao kiếm đánh nhau, 
tố tụng đấu tranh, trong lòng quanh co khúc khuỷu, lời nói không 
thành thật, các thứ nghiệp xấu, pháp bất thiện đều được tiêu trừ; như 
thế là toàn bộ khối khổ lớn được tiêu diệt. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Như Phật đã dạy, nhân mê lầm mà có 
hư vọng. 

Lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, pháp hư vọng lấy pháp gì để diệt trừ, cho đến 
các Bí-sô phải thực hành như thế nào? 

Phật dạy: 

Này Thiên chủ, pháp để diệt trừ hư vọng là Bát chánh đạo. 
Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhờ 
tám pháp này mà diệt trừ được hư vọng. Nếu các Bí-sô thực hành 
pháp này thì gọi là thực hành các pháp diệt trừ hư vọng. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Đúng vậy! Đúng vậy! Bạch Thế Tôn! Pháp diệt trừ hư vọng 
là Bát chánh đạo. 

Đế-thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, pháp diệt trừ hư vọng ấy, nếu Bí-sô thực hành 
đối với Biệt giải thoát có mấy pháp? 

Phật dạy: 

-Này Thiên chủ, pháp hư vọng này đối với Biệt giải thoát có 
sáu pháp. Những gì là sáu? Đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân cảm xúc, ý phân biệt pháp. Này Thiên 
chủ, mắt xem sắc có hai thứ, đó là sắc nên xem và sắc không nên 
xem. Sắc không nên xem là đối với tất cả cảnh giới của pháp ô 
nhiễm thì không nên xem. Sắc nên xem là đối với các cảnh giới của 
pháp thiện thì nên quán sát. Mắt xem cảnh sắc là như vậy, cho đến ý 
phân biệt pháp cũng như thế. 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 235 





-Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật biết được nghĩa này. Những 
điều không nên xem là nếu mắt nhìn cảnh thuộc pháp bất thiện, hễ 
nhìn nó liền tăng trưởng pháp ô nhiễm, tổn hại pháp lành. Còn 
những điều nên xem là mắt thấy các cảnh thuộc pháp thiện, hễ thấy 
nó liền tăng trưởng pháp thiện, làm tổn giảm pháp ô nhiễm; cho đến 
ý phân biệt pháp trần cũng giống như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con 
nhờ Phật nghe được pháp này rồi, mãn nguyện sung sướng, đoạn trừ 
nghi hoặc. 

Lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu lại có Bí-sô muốn đoạn trừ hư vọng phải 
đoạn bao nhiêu pháp, hành bao nhiêu pháp? 

Phật dạy: 

Này Thiên chủ, nếu có Bí-sô muốn diệt trừ pháp hư vọng cần 
phải đoạn ba pháp, hành ba pháp. Một là nghi hoặc, hai là mong cầu, 
ba là lời nói vô nghĩa. Ba pháp này cũng có thể thực hành, cũng có 
thể không thực hành. Nói không thực hành tức là đối với ba pháp bất 
thiện phải đoạn trừ không thực hành, nếu thực hành pháp bất thiện 
sẽ tăng trưởng, pháp thiện sẽ tổn giảm. Còn nói nên thực hành tức là 
đối với ba pháp bất thiện siêng năng đoạn trừ, như vậy pháp bất 
thiện được tổn giảm, pháp thiện được tăng trưởng. 

Đế-thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Nay con nhờ Phật được 
hiểu nghĩa này. Đó là ba pháp nghi hoặc, mong cầu và nói lời vô 
nghĩa. Nếu thực hành chúng thì pháp thiện bị tổn giảm, pháp bất 
thiện được tăng trưởng. Nếu các Bí-sô đối với ba pháp này siêng 
năng đoạn trừ thì pháp bất thiện sẽ tổn giảm, pháp thiện được tăng 
trưởng. 

Lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu có Bí-sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng, 
có mấy loại thân? 

Phật dạy: 

-Này Thiên chủ, nếu có Bí-sô thực hành pháp diệt trừ hư 
vọng thì có ba loại thân. Ba loại thân đó là thân vui thích, thân khổ 
não và thân xả. Thân vui thích có hai nghĩa, đó là nên thực hành và 
không nên thực hành. Nên thực hành là các pháp thiện, không nên 


236 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thực hành là các pháp bất thiện. Thân khổ não và thân xả cũng lại 
như vậy. 

Đế-thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Nay con nhờ Phật nên 
được hiểu nghĩa này: Nếu các Bí-sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng, 
đối với thân vui thích, thân khổ não và thân xả, ba loại thân này nên 
thực hành theo các pháp thiện, không nên thực hành theo các pháp 
bất thiện. 

Bấy giờ Đế-thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn sự ưa muốn, sự nhớ nghĩ và sắc tướng của tất 
cả chúng sanh có giống nhau không? 

Phật dạy: 

Chẳng giống nhau. Này Thiên vương, tất cả chúng sanh không 
đồng một ưa muốn, không đồng một nhớ nghĩ, không đồng một sắc 
tướng. Này Thiên chủ, tất cả chúng sanh tuy mỗi mỗi đều ở trong 
cảnh giới của mình, nhưng không biết các cảnh giới sai biệt. Vì 
không biết các cảnh giới sai biệt cho nên mới đi vào con đường tối 
tăm, trở lại chấp pháp sĩ mê cho đó là chân thật. Các chúng sanh ấy 
không biết các cõi muôn ngàn sai biệt, điều họ biết được chỉ là cảnh 
giới tối tăm. Tuy có hiểu biết nhưng cũng thường đi vào con đường 
tăm tối, chấp chặt lấy sĩ mê mà cho là chân thật. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Như Phật đã dạy, nay 
con nhờ Phật nên biết được nghĩa này: Tất cả chúng sanh không 
đồng một ưa muốn, không đồng một nhớ nghĩ, không đồng một sắc 
tướng. Do vì các chúng sanh ấy không biết sự sai biệt cho nên mới 
chấp sự si ám cho là chân thật. 

Bấy giờ Đế-thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có phải tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đều đạt 
được phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn không? 

Phật dạy: 

-Chẳng phải như vậy. Điều này có hai nghĩa. Này Thiên chủ, 
nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào không thể tận trừ ái dục, chắc chắn 
không thể nào đạt được phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn. Còn nếu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể đoạn trừ được ái dục, liền chứng 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 237 





được tâm vô thượng giải thoát, tâm chánh giải thoát, kể ấy mới gọi 
là đạt được phạm hạnh thanh tịnh. 

Đế -thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy! Như lời Phật dạy, nay 
con nhờ Phật hiểu được nghĩa này: Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn 
không thể tận trừ ái dục, kẻ ấy quyết định không thể đạt được phạm 
hạnh thanh tịnh hoàn toàn. Còn nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
tận trừ được ái dục thì quyết định đạt được tâm vô thượng giải thoát, 
tâm chánh giải thoát, kể ấy mới gọi là đạt được phạm hạnh thanh 
tịnh hoàn toàn. 

Bấy giờ Đế-thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nay con phải làm sao để vĩnh viễn xa ha bệnh 
của các kiến chấp, làm sao cho nó không còn sanh ra nữa? Bệnh của 
các kiến chấp ấy từ tâm thức sanh ra, vậy tâm thức này của con lại 
phải làm thế nào? Con tuy hỏi Phật về ý nghĩa các thứ nhưng tại sao 
con vẫn không thể đạt được Thánh quả, được quả Ứng Chánh Đẳng 
Giác của Phật Như Lai? Cúi mong Đức Thế Tôn vì con đoạn trừ nghi 
hoặc là nguồn gốc của căn bệnh kiến chấp. 

Phật dạy: 

Này Thiên chủ, ông có biết không, lúc trước đó có Sa-môn, 
Bà-la-môn cũng hỏi về ý nghĩa này. 

Đế -thích bạch Phật: 

—Nay con nhớ lại trong một thời có chư Thiên với đại oali lực 
nhóm họp ở hội Thiện pháp tại cung trời Đao-lợi. 

Khi ấy, trong hội có các trời người không biết pháp muốn mau 
thành Phật. Vì có ý như vậy nên họ đã bạch với Thế Tôn. Thế Tôn 
quán sát thấy họ là những người ngu si cho nên đã không thọ ký cho 
họ. Chư Thiên ấy vì không được mãn nguyện, tâm có sai biệt, nên từ 
chỗ ngồi đứng dậy, mỗi người đều trở về chỗ ở của mình. Chỗ ở của 
họ chẳng hiện ra nên liền bị đọa lạc. Lúc đó chư Thiên ấy vì bị đọa 
lạc nên hết sức sợ hãi, tâm sanh nghi hoặc, ai cũng nghĩ như vây: 
“Chỗ ở của mình không hiện ra, chắc chắn phải bị đọa lạc. Nếu ta 
thấy được vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thì phải đến để thưa hỏi: “Ngài 
có phải là Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác không?” 

Bấy giờ các vị trời kia, có người thấy con một mình đi kinh 


238 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hành, liên đến chỗ con hỏi: 

Nhân giả, ngài là ai? 

Con đáp: 

—Tôi là Thiên chủ Đế-thích. 

Khi ấy các vị trời ấy trong lòng rất khổ não, thưa: 

-Thiên chủ, há ngài không thấy tôi đang bị khổ não sao? Vì tôi 
hướng đến Phật để hỏi pháp nhưng không thể hỏi được, muốn quy y 
mà không quy y được, vì có tâm sai biệt nên đã trở về chỗ ở của 
mình, nhưng chỗ ở của mình lại chẳng hiện ra, biết chắc mình đã bị 
đọa lạc cho nên khổ não, mong được cứu hộ. Thiên chủ, kể từ ngày 
hôm nay, tôi thệ nguyện quy y Phật làm đệ tử Thanh văn. 

Khi ấy con liền nói kệ đáp vị thiên kia: 

Các ngươi khởi niệm tà 
Nói ra lời bất chánh 

Tâm sai biệt cầu Phật 
Do đó chịu khổ mãi. 
Hoặc thấy vị Sa-môn 

Và các Bà-la-môn 

Kinh hành liền thưa hỏi: 
“Ngài là chánh giác chăng? 
Nếu là bậc chánh giác 
Con quy y cúng dường”. 
Con liền hỏi vị kia 

Làm sao để cúng dường 
Hỏi rồi không thể biết 
Chánh đạo Phật như thật. 
Khi ấy Thiên chúng ấy 
Những dục vọng trong lòng 
Tâm và tâm sở pháp 
Nghi hoặc nên phân biỆt. 
Con biết tâm pháp họ 
Như Thế Tôn đã dạy 

Con đã nói với họ 

Ở trong ba cối này 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 239 





Chỉ có Phật Thế Tôn 

Là Đại Sư thế gian 
Hàng phục đại ma quân 
Độ các loài hữu tình 
Đến bờ giác Niết-bàn 
Như Lai Đại Giác Tôn 

Ở thiên thượng, nhân gian 
Không có ai bằng Ngài. 
Đại Trượng Phu vô úy 
Khéo đoạn bệnh tham ái. 
Như Lai Đại Nhật Tôn 
Nay ông hãy đảẳnh lễ. 

Khi Thiên chủ Đế-thích nói việc ấy xong, Phật lại bảo: 

Này Thiên chủ, ông có thể biết được việc quá khứ ấy, đó là 
lợi phân biệt và lợi vui thích. 

Đế -thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nay con nhớ lại thuở xưa, chư Thiên và A-tu-la 
cùng đánh nhau, thiên nhân thắng trận, A-tu-la bại trận. Con suy 
nghĩ như vầy: “Những điều vui thích của thiên nhân và của A-tu-la, 
nay con một mình được sự vui thích, do được cái lợi vui thích như 
vậy, thì trong suốt cuộc đời này cần phải tranh giành, đao binh chém 
giết lẫn nhau, đó gọi là lợi ích của sự vui thích. Còn lợi phân biệt là 
suốt cả đời này không tranh giành cho đến việc dùng đao binh tàn 
hại lẫn nhau, đó là lợi ích của sự phân biệt”. 

Đế “thích lại thưa: 

Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật nghe được Chánh pháp này, 
lại càng thêm tin tưởng sâu sắc, phát khởi hạnh nguyện. Nguyện cho 
con sau khi mạng chung, nếu sanh ở nhân gian thì được sanh vào nhà 
giầu có, sang trọng, tiền bạc lúa thóc vô kể, chứa nhiều châu báu, xe 
cộ đầy đủ, quyến thuộc đông đúc, đủ mọi thứ chẳng thiếu vật gì. 
Nguyện cho con sẽ sanh vào nhà giàu có như vậy, ở trong thai của trí 
tuệ, thân thể tròn đầy, sắc tướng đẹp đẽ, ăn món thượng vị, giàu 
sang tự tại, thọ mạng lâu dài, phát tâm chánh tín theo Phật xuất gia, 
cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa làm Bí-sô, thường giữ phạm hạnh không 


240 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





có thiếu sót sai phạm, chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, cho đến 
đạt được biên vực tận cùng của sự khổ. Bạch Thế Tôn, con lại nghe 
nói có cõi trời Sắc cứu cánh, mong cho con khi mạng chung ở nhân 
gian được sanh lên cõi trời ấy. 

Phật dạy: 

Này Thiên chủ, lành thay, lành thay! Này Thiên chủ, như lời 
nguyện của ông, do nhân duyên gì mà có được sự chứng quả thù 
thắng ấy? 

Đế -thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ nhờ 
theo Phật nghe Chánh pháp mà phát khởi đức tin sâu xa, nhờ nguyện 
lực ấy mà chứng được quả như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con ở trong 
hội này được nghe Chánh pháp, nhờ pháp lực ấy nên được tăng 
trưởng trí tuệ, lại được tăng thêm tuổi thọ. 

Khi ấy Đế-thích phát lời nguyện ấy xong, liền xa la mọi thứ 
cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh, đồng thời có tám vạn người, 
trời cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ Thiên vương Đế-thích 
nghe pháp, thấy pháp, có thể thông tỏ an trụ vững chắc nơi pháp, 
đoạn các nghi hoặc. Chứng như vậy xong, ông liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay đảnh lễ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con đã được giải thoát! Con đã được giải 
thoát! Kể từ hôm nay cho đến trọn đời con xin quy y Phật, Pháp và 
Tăng, thọ trì giới Ưu-bà-tắc. 

Bấy giờ Thiên chủ Đế-thích đang ở trước Đức Phật quay lại nói 
với vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết: 

Nhờ ông mà ngày nay ta được hoan hỷ, lợi lạc và nhiều người 
cũng được lợi ích. Nhờ ông đã đến trước dùng âm thanh vi diệu này 
cúng dường Phật khiến cho chúng ta được nghe pháp, chứng quả. 
Chờ ta trở về cung sẽ khiến cho ông được mãn nguyện. 

Khi ấy, Thiên chủ Đế-thích lại bảo chúng chư Thiên ở cõi 
Đao-lợi: 

—Này các Nhân giả, các ông hãy dùng phạm âm, ba lần xin quy 
y Đức Phật. Vì sao như vậy? Vì nay Đức Phật Thế Tôn đã đắc Phạm 
trụ, tịch tĩnh, Niết-bàn. 

Bấy giờ Thiên chúng đi theo Đế-thích, đều nhiễu quanh chỗ 


SỐ 15-PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN 241 





Phật ba vòng đầu mặt lạy sát chân Phật, đứng trước Đức Phật, đồng 
cất tiếng phạm âm, ba lần quy y Phật: 

—Na mô na mạc, tát đa tát muội, bà nga phạ đế, đát tha nga đa 
da, a ra ha đế, tam miệu tam một đà dã (Thành kính đảnh lễ Bậc 
Nhất Thiết Trí, Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác). 

Thiên chủ Đế-thích và chúng chư Thiên ấy ba lần quy y Phật 
xong liển cùng với vương tử Càn-thát-bà Ngũ Kết... biến mất khỏi 
hội chúng, trở về cõi trời. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương, chủ cõi Ta-bà, ngày đã qua, 
đêm đến, đi tới chỗ Phật, thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng 
hang Đế-thích, đến trước Đức Phật, lạy dưới hai chân Ngài, chắp tay 
đảnh lễ, nói kệ: 

Đế“thích được nhiều lợi 
Theo Phật hỏi Chánh pháp 
Phật dùng vì diệu âm 
Đoạn trừ hết mê lầm. 

Nói kệ xong, Phạm vương bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, khi Phật nói Chánh pháp, Thiên chủ Đế-thích 
xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, được con mắt pháp thanh tịnh, tám vạn trời 
người cũng được con mắt pháp thanh tịnh. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy! 

Khi ấy Đại Phạm thiên vương, chủ cõi Ta-bà, nghe Phật nói 
xong, hoan hỷ tin vâng, lạy dưới chân Phật rồi ẩn thân biến mất, trở 
về cõi trời. 

Bấy giờ, lúc đêm vừa tàn, Đức Thế Tôn, đến chỗ chúng Bí-sô, 
đi vòng quanh rồi an tọa, bảo các Bí-sô: 

“Ngày đã qua, khoảng nửa đêm, Đại Phạm thiên vương, chủ 
cõi Ta-bà đi đến chỗ Ta, lạy dưới chân xong, chắp tay cung kính nói 
kệ: 

Đế“thích được nhiều lợi 
Theo Phật hỏi Chánh pháp 
Phật dùng vì diệu âm 
Đoạn trừ hết mê lầm. 


242 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nói với Ta: “Thiên chủ Đế-thích khi nghe Chánh pháp, 
được mắt pháp thanh tịnh, và tám vạn trời người cũng được mắt 
pháp thanh tịnh”. 

Ta liền nói: “Đúng vậy, đúng vậy!” 

Khi ấy Phạm vương nghe lời Ta nói hoan hỷ tin vâng, lạy dưới 
chân Ta rồi ẩn thân biến mất, trở về cõi trời. 

Bấy giờ các Bí-sô nghe Phật nói pháp này xong, thảy đều hoan 
hỷ, lạy Phật lui ra. 


SỐ 16 


PHẬT NÓI KINH THI.CA-LA-VIỆT 
LẠY SÁU PHƯƠNG 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn An Thế Cao. 


Phật ở trong núi Kê thuộc thành Vương xá. 

Bấy giờ, có vị con trai Trưởng giả tên Thi-ca-la-việt, sáng sớm 
dậy, tắm rửa chải đầu, mặc áo đẹp, hướng về phương Đông lạy bốn 
lạy, phương Nam lạy bốn lạy, phương Tây lạy bốn lạy, phương Bắc 
lạy bốn lạy, ngẩng lên trời lạy bốn lạy, cúi xuống đất lạy bốn lạy. 
Phật đi vào thành khất thực, từ xa trông thấy như vậy, liền đi đến 
nhà vị ấy để hỏi lý do: 

— Tại sao anh lại lạy sáu phương? Việc này tương ứng với pháp 
gì? 

Thi-ca-la-việt thưa: 

—Khi cha con còn sống dạy con lạy sáu phương. Con chẳng biết 
tương ứng với pháp gì. Nay cha con đã mất, con không dám trái lệnh. 

Phật dạy: 

-Cha anh dạy anh lạy sáu phương không phải dùng thân lễ bái. 

Thi-ca-la-việt liền quỳ xuống bạch Phật: 

-Cúi mong Phật giải thích ý nghĩa của sự lạy sáu phương này 
cho con. 

Phật dạy: 

-Hãy lắng nghe và ghi nhớ. Trưởng giả là người thông minh trí 
tuệ nếu có thể giữ gìn bốn giới không có vi phạm thì đời này được 
mọi người kính nể, đời sau được sanh lên trời: 


244 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





1. Không giết hại quần sanh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không lấy vợ người. 

4. Không nói dối, nói hai lưỡi, tâm dục, tham dâm, sân hận, 
ngu si, phẩi tự kiểm chế đừng có nghe theo. 

Nếu không tự kiểm chế bốn sự việc này thì tiếng xấu ngày một 
tăng, như mặt trăng đã lặn, ánh sáng mất đi thành tối tăm. Còn ai tự 
kiểm chế được việc ác này thì như mặt trăng lúc mới mọc, ánh sáng 
càng lúc càng tỏ, cho đến ngày rằm là lúc mặt trăng tròn đây nhất. 

Phật dạy: 

—Lại có sáu việc làm cho tiển tài mỗi ngày một hao giảm: 

1. Thích uống rượu. 

2. Thích cờ bạc. 

3. Thích ngủ sớm dậy trễ. 

4. Thích mời khách và cũng muốn được người ta mời lại. 

5. Muốn kết thân cùng với ác tri thức. 

6. Kiêu mạn khinh người. 

Phạm bốn việc ác ở trên và lại làm sáu việc này sẽ phương hại 
đến hạnh lành, cũng như không ích lợi trong vấn để sinh kế, khiến cho 
tiền bạc ngày một hao giảm, thì việc lễ bái sáu phương có ích lợi gì. 

Phật dạy: 

Ác tri thức có bốn hạng: 

1. Bên trong có tâm oán thù, bên ngoài giả làm tri thức. 

2. Đối với người trước mặt thì nói tốt sau lưng thì nói xấu. 

3. Khi bạn có việc cần cấp, trước mặt bạn thì tổ ra sầu khổ, sau 
lưng thì ấp ủ vui mừng. 

4. Bên ngoài như thân lắm, nhưng bên trong lại mưu oán. 

—Thiện tri thức cũng có bốn hạng: 

1. Bên ngoài như oan gia, bên trong lại có lòng nhân hậu. 

2. Trước mặt người thì thẳng thắn can ngăn, bên ngoài thì để 
cao việc tốt của người. 

3. Gặp khi bệnh hoạn, kẻ quan quyển làm cho bạn lo âu sợ sệt 
thì tìm cách giúp đỡ hóa giải. 

4. Thấy bạn nghèo túng cũng không bỏ rơi, thường nghĩ cách 
tìm phương tiện muốn cho được giàu có. 


SỐ 16-PHẬT NÓI KINH THI-CA-LA-VIỆT LẠY SÁU PHƯƠNG 245 





—Ác tri thức cũng có bốn hạng: 

1. Khó can gián, khó dạy dỗ làm điều thiện, cùng kẻ ác làm 
thân. 

2. Dù có dạy bảo cũng không thích nghe vì làm bạn với kẻ 
uống rượu cho nên thích hợp với người nghiện rượu. 

3. Dù có dạy bảo thì bảo thủ, lại còn gây nhiều chuyện. 

4. Dạy bảo làm bạn với kẻ hiển nhưng lại quen thân với bạn bè 
cờ bạc. 

—Thiện tri thức cũng có bốn hạng: 

1. Thấy người bần cùng đói rách thì giúp cho sinh sống. 

2. Không tranh hơn thua với người. 

3. Thường hay thăm viếng. 

4. Đi đứng luôn luôn tưởng nhớ. 

—Thiện tri thức lại có bốn hạng: 

1. Bị quan lại bắt bớ thì đem về che giấu, chờ sau sẽ giải quyết. 

2. Có tật bệnh, ốm đau thì đem về nuôi dưỡng, chăm sóc. 

3. Nhận biết bạn có sự chết chóc thì lo việc chôn cất. 

4. Nếu biết bạn đã chết, lại nghĩ tưởng đến gia đình bạn. 

—Thiện tri thức lại có bốn hạng: 

1. Bạn muối tranh giành, đấu đá thì ngăn cần. 

2. Bạn muốn theo kẻ ác tri thức thì khuyên can đừng theo. 

3. Bạn không muốn làm ăn thì khuyên bảo lo làm ăn. 

4. Bạn không thích theo đạo pháp thì dạy bảo làm cho có niềm 
tin, vui vẻ. 

Ác tri thức lại có bốn hạng: 

1. Bị xâm phạm ít mà sân hận nhiều. 

2. Khi có việc gấp rút nhờ cậy thì không chịu làm. 

3. Thấy người khi có việc nguy cấp thì bỏ trốn. 

4. Thấy người chết chóc thì bỏ đi không quan tâm. 

Phật dạy: 

-Hãy chọn người tốt để theo, kẻ ác để tránh. Ta nhờ làm bạn 
với thiện tri thức mà tự mình được thành Phật. 

Phật dạy: 

* Lạy về phương Đông, ý nghĩa là: 

—Con thờ cha mẹ phải có năm việc: 


246 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





1. Phải nhớ lo làm ăn. 

2. Phải dậy sớm để sai bảo người giúp việc đúng giờ cơm nước. 
3. Đừng để cha mẹ lo âu. 

4. Phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ. 

5. Cha mẹ bệnh tật thì phải lo lắng tìm thầy thuốc trị liệu. 
Cha mẹ đối với con cũng có năm việc: 

1. Phải nhớ khiến cho con bỏ ác theo thiện. 

2. Dạy cho con chăm lo học hành. 

3. Dạy cho con trì kinh giữ giới. 

4. Phải biết lo dựng vợ gả chồng cho con. 

5. Trong nhà có của cải gì phải để cho con. 

* Lạy về phương Nam, có ý nghĩa là: 

—Đệ tử thờ thầy phải có năm việc: 

1. Phải cung kính tán thán. 

2. Phải nhớ ơn thầy. 

3. Phải nghe theo lời thầy dạy. 

4. Nhớ nghĩ không nhàm chán. 

5. Nên hết lòng theo và khen ngợi thầy. 

-Thầy dạ y đệ tử cũng có năm việc: 

1. Phải làm cho mau hiểu biết. 

2. Hãy làm cho đệ tử mình hơn đệ tử người khác. 

3. Muốn làm cho điều đã biết nhớ mãi không quên. 

4. Các hoài nghi đều giảng giải. 

5. Muốn khiến đệ tử trí tuệ hơn thầy. 

* Lạy về phương Tây, có ý nghĩa là: 

- Vợ thờ chồng phải có năm việc: 

1. Chồng đi đâu về phải đứng dậy nghênh tiếp. 

2. Khi chồng đi khỏi phải lo mọi việc nấu nướng, quét dọn chờ 


chồng về. 


3. Không được có lòng dâm dục với người khác, chồng có trách 


mắng cũng không được có thái độ trách mắng lại. 


4. Hãy làm theo lời chồng răn dạy, có nhặt được vật gì cũng 


không được che giấu. 


5. Khi chồng ngủ nghỉ, phải lo sắp xếp xong rồi mới ngủ. 
-Chồng đối với vợ cũng có năm điều: 


SỐ 16-PHẬT NÓI KINH THI-CA-LA-VIỆT LẠ Y SÁU PHƯƠNG 247 





1. Đi đâu phải cho vợ biết. 

2. Việc ăn uống đúng giờ, cung cấp áo quần cho vợ. 

3. Phải cung cấp vàng bạc châu báu. 

4. Những vật ở trong nhà nhiều ít đều phải giao phó cho vợ. 

5. Không được ngoại tình, bằng cách nuôi dưỡng, hầu hạ, 
chuyển tài sản. 

* Lạy phương Bắc là mình đối với người thân thuộc bằng hữu 
có năm vIỆc: 

I. Thấy làm việc ác thì riêng đến chỗ vắng mà can gián, 
khuyên ngăn. 

2. Thấy việc nguy cấp dù rất nhỏ cũng mau chạy đến cứu giúp. 

3. Có việc nói riêng, không được nói cho người khác nghe. 

4. Phải kính mến khen ngợi nhau. 

5. Có vật tốt dù nhiều, dù ít cũng nên phân chia cho nhau. 

* Lạy dưới đất có nghĩa là: 

-Chủ đối với người giúp việc phải có năm việc: 

1. Phải đúng giờ cho ăn uống và cho quần áo. 

2. Khi bị bệnh hoạn phải gọi thầy thuốc đến điều trị. 

3. Không được đánh đập. 

4. Họ có của riêng thì không được chiếm đoạt. 

5. Những vật phân chia phải phân chia đồng đều. 

—Tôi tớ đối với chủ cũng có năm việc: 

1. Phải lo dậy sớm, đừng để chủ nhà gọi. 

2. Khi làm việc phải hết lòng. 

3. Phải thương tiếc đồ vật của chủ, không được vứt bỏ cho 
người khác. 

4. Chủ nhà đi về phải đưa rước. 

5. Phải khen ngợi điều hay, không được nói điều xấu của chủ. 

* Hướng lên trời lễ bái có nghĩa là người phụng sự các bậc Sa- 
môn, Đạo sĩ cần làm năm việc: 

1. Hướng đến các vị ấy với thiện tâm. 

2. Chọn lời hay mà nói. 

3. Lấy thân cung kính. 

4. Phải quyến luyến hâm mộ. 

5. Sa-môn, Đạo sĩ là bậc thiện sĩ trong loài người, phải cung 


248 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





kính, thờ phụng, thưa hỏi về phương cách để thoát khỏi nỗi khổ nơi 
cuộc đời. 
—Sa-môn, Đạo sĩ có sáu điều nhớ nghĩ đến phàm nhân: 
1. Dạy họ bố thí, không được tham lam keo kiệt. 
2. Dạy cho họ trì giới, không được phạm sắc dục. 
3. Dạy cho họ nhẫn nhục, không được giận hờn. 
4. Dạy cho họ tinh tấn, không được kiêu mạn, lười biếng. 
5. Dạy cho họ nhất tâm, không được buông lung. 
6. Dạy cho họ sự hiểu biết, trí tuệ không được ngu si. 
Sa-môn, Đạo sĩ dạy anh bỏ ác làm lành, khai thị con đường 
chánh đạo, ơn ấy lớn hơn cha mẹ. Hãy làm như vậy, xem như lúc cha 
anh còn sống dạy anh lạy sáu phương, lo gì mà không phú quý. 
Thi-ca-la-việt liền thọ năm giới, làm lễ lui ra. 
Phật nói bài kệ: 
Gà gáy cần dậy sớm 
Xuống giường vận y phục 
Súc miệng để tâm tịnh 
Hai tay dâng hương hoa. 
Phật cao hơn chư Thiên 
Quỷ thần không bì kịp 
Cúi đầu nhiễu tháp chùa 
Vòng tay lạy mười phương. 
Hiền giả không tỉnh tấn 
Giống như cây không rễ 
Rễ đứt cành lá khô 
Khi nào mới liền được. 
Người hái hoa giữa ngày 
Hoa tươi được bao lâu 
Phóng tâm tự buông ý 
Mạng qua rồi nói gì. 
Người phải nghĩ vô thường 
Nó đến không hẹn trước 
Phạm lỗi không tự biết 
Mạng qua vì tự khinh. 


SỐ 16-PHẬT NÓI KINH THI-CA-LA-VIỆT LẠY SÁU PHƯƠNG 249 





Nay phải vào Nê-lê 

Khi nào mới ra được 
Hiền giả nghe lời Phật 
Trì giới chớ có nghi. 
Phật như cây hoa tốt 

Ai mà chẳng mến yêu 
Nơi nơi nghe tiếng Ngài 
Tất cả đều hoan hỷ. 

Khi ta được quả Phật 
Mong được như Pháp vương 
Vượt qua đường sanh tử 
Tất cả được giải thoát. 
Tâm nương theo giới đức 
Phước báo thường theo ta 
Pháp thiện nay lớn dân 
Trọn xa ba nẻo ác. 

Giới trừ hết lo sợ 

Phước đức ba cối quý 
Quỷ thần tà độc hại 
Không phạm người có giới. 
Đọa thế tục khổ äãau 
Mạng nhanh như điện chớp 
Già, bệnh, chết đến ngay 
Chẳng kể là hào quý. 
Chẳng ai để nương tựa 
Không chỗ nào trốn được 
Phước trời còn phải hết 
Mạng người há dài lâu. 
Ở nhà của cha Imẹ 

Thí như người khách trọ 
Mạng trước thọ đã hết 
Bỏ cũ thọ thân mới. 

Tất cả do hành động 
Xoay vần như bánh xe 
Khởi diệt theo tội phước 


250 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Sanh tử mười hai nhân. 
Hiện thân không thác loạn 
Tế độ khắp mọi người 
Thương chúng rơi đường tà 
Trôi giạt nơi vực thẳm. 
Siêng năng dùng sáu độ 

Tu hành đạt như nhiên 

Cho nên cúi đầu lạy 

Qui mạng Thiên Trung Thiên. 
Thân người đã khó được 
Được thân lại tham dục 

Ý thức đối tham dâm 

Thọ, tưởng không nhàm chán. 
Dự bị ở đời sau 

Hoan hỷ đến địa ngục 

Sáu tình đã đây đủ 

Tự mình chịu khổ äau. 

Tất cả phải chánh tâm 

Ba đời thần thức tốt 

Không tham đắm tám nạn 
Tùy hạnh sanh mười phương. 
Sanh đâu cũng tỉnh tấn 

Sáu độ là cây cầu 

Tuệ rộng lớn khuyên răn 
Tất cả nhờ trí Phật. 


"n 


SỐ 1 


PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA 
THIỆN SANH 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Chỉ Pháp Độ. 


Nghe như vầy: 

Một thời Bậc Chúng Hựu (Thế Tôn) du hóa tại núi Kỳ-xà-quật, 
thuộc thành La-duyệt-kỳ (Vương xá). Bấy giờ cư sĩ Thiện Sanh bị 
bệnh nguy cấp, cho gọi con trai đến bảo: 

—Sau khi cha mất, con phải hướng về sáu phương mà lễ bái. 

Ngay ngày hôm sau cư sĩ Thiện Sanh qua đời. Người con bèn 
cung kính lo việc chôn cất, cúng dường tang sự xong, liền dậy sớm, 
tắm rửa, mặc áo mới, đứng trên bờ sông lễ bái sáu phương, nói: 

Tôi cung kính những chúng sanh ở phương Đông, những 
chúng sanh ấy cũng lễ bái cung kính tôi. 

Giáp vòng các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương 
Trên và phương Dưới, phương nào cũng nói như vậy. 

Khi ấy, vào buổi sáng sớm, Đức Phật đắp y, ôm bát vừa muốn 
vào thành thì thấy con trai của cư sĩ Thiện Sanh đứng trên bờ sông lễ 
bái sáu phương, nói như vậy. Bậc Chúng Hựu liền đến đó, hỏi: 

-Này con ông cư sĩ, anh nghe ai nói mà lại dậy sớm, tắm rửa, 
mặc áo mới, đứng trên bờ bái yết sáu phương, tự nói lên lời cung 
kính lễ bái? Lạy các phương xong lại tắm, anh cung kính vị pháp sư 
nào vậy, này Thiện Sanh tử? 

Người con trai của Thiện Sanh thưa: 

Trước khi cha con sắp mất có dạy như vậy, cho nên con làm 


252 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





theo, chứ không nghe theo thầy nào cả. 

Bậc Chúng Hựu bảo: 

“Này con ông cư sĩ, lời nói của cha anh không phải là sáu 
phương này. Dẫu anh muốn sáng sớm, ngồi lễ bái sáu phương, nhưng 
có hành vi xấu ác, cấu uế của bốn việc không thể sám hối thì khi 
thân này chết tinh thần sẽ sanh vào trong cõi ác như địa ngục. Phàm 
con người vì bốn việc này mà bị lao khổ, anh cần phải biết rõ. 
Những gì là bốn? 

1. Ham thích sát sanh. 

2. Ham thích trộm cắp. 

3. Tà hạnh dâm dục. 

4. Thích nói dối. 

Phật nói kệ tụng về ý nghĩa trên: 

Sát sanh cùng trộm cắp. 
Lừa dối và nói láo. 

Chạy theo vợ người khác 
Người trí không khen ngợi. 

Lại nữa, này con ông cư sĩ, có bốn việc đưa đến nẻo ác. Những 
øì là bốn? 

1. Tham dục. 

2. Giận dữ. 

3. Si mê. 

4. Sợ hãi. 

Phật đọc bài tụng nói lên ý nghĩa trên: 

Có dục, sân, sĩ, sợ 

Không lãnh thọ Chánh pháp 
Do đó tiếng xấu xa 

Như trăng khuyết không tròn. 
Không dục, sân, s1, Sợ 

Lại thừa lãnh Chánh pháp 
Do đó danh tiếng thơm 

Như vầng trăng tròn đây. 

Lại nữa, này con ông cư sĩ, có sáu tai họa làm tiêu tán tiễn tài, 
đi vào đường ác, cần phải biết. Những gì là sáu? 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 253 





1. Thích rượu, phóng dật. 

2. Vào phòng người khác không đúng lúc. 

3. Đam mê cờ bạc. 

4. Đam mê kỹ nhạc. 

5. Có bạn ác. 

6. Trễ nãi lười biếng. 

Phật đọc bài tụng nói lên ý nghĩa trên: 
Uống rượu vào phòng khác 
Thích bài bạc, ca xướng 
Bạn ác cùng biếng lười 
Bác Thánh không khen ngợi. 


Phàm rượu có sáu việc nguy biến, cần phải biết. Những gì là 


1. Lầm tiêu hao tiễn bạc. 

2. Đưa đến bệnh hoạn. 

3. Khởi tranh chấp. 

4. Sân hận nhiều. 

5. Mất tiếng tốt. 

6. Hao tổn trí não. 

Đã có những xấu ác này thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiễn tài 
chưa đến sẽ không đến, đã đến thì mất hết, vốn liếng có từ trước 
cũng hao sạch. 

Tà dâm có sáu điều nguy biến, cần phải biết. Những øì là sáu? 

1. Không tự bảo vệ được thân mình. 

2. Không bảo vệ được vợ con. 

3. Không bảo vệ được gia đình quyến thuộc. 

4. Do nghi ngờ sanh ra xấu ác. 

5. Oan gia có được cơ hội. 

6. Các khổ vây quanh. 

Đã có điều xấu ác này thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiển tài chưa 
đến sẽ không đến, đã đến sẽ mất hết, vốn liếng có từ trước cũng 
hao sạch. 

Vui chơi cờ bạc có sáu điều nguy biến, cần phải biết. Những gì 
là sáu? 


254 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





1. Thắng thì sanh oán. 

2. Thua thì nổi nóng. 

3. Bạn bè thì lo lắng. 

4. Oan gia thì vui mừng. 

5. Vào tù ngục ưu phiền. 

6. Mọi người đều nghi ngờ. 

Đã có điều xấu ác này thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiển tài chưa 


đến sẽ không đến, đã đến sẽ mất hết, vốn liếng có từ trước cũng 
hao sạch. 


Ham mê ca nhạc có sáu điều nguy biến, cần phải biết. Những 


gì là sáu? 


1. Tâm trí thích múa. 

2. Tâm trí thích ca. 

3. Tâm trí thích đàn. 

4. Tâm trí thích âm điệu. 

5. Tâm trí thích trống. 

6. Tâm trí thích những việc như vậy. 

Đã có điều xấu ác này thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiền tài chưa 


đến sẽ không đến, đã đến sẽ mất hết, vốn liếng có từ trước cũng 
hao sạch. 


Bạn ác có sáu điều nguy biến cần phải biết. Những gì là sáu? 
1. Tập chuyện say sưa mê muội. 

2. Tập theo việc hôn loạn. 

3. Tập theo nẻo buông lung. 

4. Tập thói quen đến quán rượu. 

5. Làm quen với kẻ tiểu nhân. 

6. Tập quen với lời nói thô bỉ. 

Đã có điều xấu ác này sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiền tài chưa đến 


sẽ không đến, đã đến sẽ mất hết, vốn liếng có từ trước cũng hao 


sạch. 


sáu? 


Biếng nhác có sáu điều nguy biến cần phải biết. Những gì là 


1. Ăn no không chịu làm việc. 
2. Ăn đói không chịu làm việc. 
3. Lạnh không chịu làm việc. 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 255 





4. Nóng không chịu làm việc. 

5. Sáng không chịu làm việc. 

6. Tối không chịu làm việc. 

Đã có điều xấu ác này rồi thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, tiền tài 
chưa đến sẽ không đến, đã đến sẽ mất hết, vốn liếng có từ trước 
cũng hao sạch. Phật nói bài tụng về ý nghĩa trên: 

Ưa sắc, nhạc, ca múa 
Ngày ngủ đêm đi chơi 
Bạn ác cùng làm ác 

Kê ấy tổn hại lớn. 

Cờ bạc, rượu rối loạn 
Theo đuổi vơ của người 
Xa hiền gần kê ngu 

Tổn hại như trăng khuyết 
Thân tự kiêu tự đại 

Hủy diệt đạo Sa-môn 

Tà kiến và keo kiệt 

Đó là kẻ tà mạn. 

Phàm rượu hao tiền của 
Ít lợi uống thêm khát 
Bệnh rượu thêm nợ nần 
Thân nguy loạn mau chóng. 
Hoặc vì rượu kết bạn 
Hoặc vì rượu phạm pháp 
Muốn được lợi, tốt đẹp 
Với rượu phải lo chữa. 
Hoặc ngày như giữ giới 
Tối lại trộm tà hạnh 
Cũng tại vì lò rượu 

Như vậy chớ thân gân. 
Không tự biết ấm lạnh 
Như cỏ chẳng quý thân 
Tĩnh tấn tu sự nghiệp 
Như thế lợi mà hại. 


256 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Nếu chịu được ấm lạnh 
Như cỏ chẳng quý thân 
Tĩnh tấn tu sự nghiệp 
Đã an lại có ích. 
Đi xuống của dần tiêu 
Đi lên chưa từng tổn 
Trọn theo Bậc Tôn Quý 
Vì thiện nên được thiện. 
Lành lớn được tạo nên 
Thành thật tập hạnh lành 
Thân thích đều mến ưa 
Giữ giới diệt điều ác. 
Cho nên cần phải tập 
Đã làm rồi lại làm 
Cùng thân thích đi lên 
Như ngôi vua cao cả. 

Lại nữa, này con ông cư sĩ, có bốn hạng người giống như bạn 

nhưng không phải là bạn cần phải biết. Những gì là bốn? 

1. Hay chọn lấy những vật lạ. 

2. Nói lời nịnh hót. 

3. Vì muốn làm đẹp mặt mình. 

4. Chỉ bày những lời sai quấy. 

Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 
Bạn nhằm lấy vật lạ 
Nói đẹp để êm tai 
Gặp nhau toàn nịnh hót 
Lời tà càng hiểm nguy. 
Đó chẳng phải là bạn 
Người trí không kết thân 
Đã biết phải xa lìa 
Như ra khỏi đường xấu. 

Bạn hay chọn lấy vật lạ, nên biết có bốn việc. Những øì là 

bốn? 
1. Tham chọn lấy vật ấy. 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 257 





2. Cho ít mà mong cầu nhiều. 

3. Vì sợ sệt nên theo mình. 

4. Vì điều lợi nên theo mình. 

Phật nói tụng về ý nghĩa ấy: 
Người chọn lấy vật lạ 
Cho ít mà mong nhiều 
Vì sợ, lợi nên theo 
Là bạn tham đúng nghĩa. 
Đấy chẳng phải là bạn 
Người trí không kết thân 
Đã biết, nên xa lìa 
Như ra khỏi đường xấu. 

Bạn nói lời nịnh hót, cần lấy bốn việc để biết. Những øì là 

bốn? 

1. Nói đời tư kẻ khác. 

2. Giấu đời tư của mình. 

3. Ngoài mặt giả khen tốt. 

4. Quay lưng thì bài xích. 

Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 
Thích nói đời † người 
Đời tư mình thì giấu 
Ngoài mặt giả khen tốt 
Sau lưng lại nói xấu 
Kẻ đó không phải bạn 
Người trí không kết thân 
Đã biết, phải tránh xa 
Như ra khỏi đường xấu. 

Bạn vì muốn làm đẹp mặt mình, cần lấy bốn việc để biết. 

Những gì là bốn? 

1. Nói việc dở đã qua của người khác. 

2. Âm thầm tìm lỗi ở tương lai. 

3. Cho mà không thật lòng. 

4. Mong cho người gặp nguy hiểm. 

Phật nói tụng về ý nghĩa này: 


258 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Làm điều không nên làm 
Bất lợi nên nói nịnh 
Cho nhưng không thật lòng 
Mong người nguy nhờ mình 
Kẻ đó không phải bạn 
Người trí không kết thân 
Đã biết, phải tránh xa 
Như ra khỏi đường xấu. 
Bạn hay chỉ bày những điều sai quấy, cần lấy bốn việc để biết. 
Những gì là bốn? 
1. Khuyên người sát sanh. 
2. Khuyên người trộm cắp. 
3. Khuyên người tà dâm. 
4. Khuyên người dối láo. 
Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 
Sát sanh cùng trộm cắp 
Dối trá và nói láo 
Theo đuổi vợ của người 
Khuyên người làm như vậy 
Kẻ đó không phải bạn 
Người trí không kết thân 
Đã biết phải tránh xa 
Như ra khỏi đường xấu. 
Lại nữa, này con ông cư sĩ, có bốn loại bạn là người nhân từ có 
trí tuệ, muốn làm lợi cho người, cần phải biết. Những øì là bốn? 
1. Cùng khổ cùng vui. 
2. Cùng làm lợi ích cho nhau. 
3. Làm hưng thạnh sự nghiệp của mình. 
4. Có lòng nhân từ thương xót. 
Phật nói tụng về ý nghĩa này: 
An nguy cùng có nhau 
Chia sẻ các thiện lợi 
Dốc vì sự nghiệp bạn 
Thương xót dẫn đường chánh 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 259 





Những người bạn như vậy 
Kẻ trí đến học hỏi 
Hãy nên theo người này 
Lợi ích, không xấu ác. 

Bạn cùng khổ cùng vui, nên lấy bốn việc để biết. Những gì là 

bốn? 

1. Cho những vật báu của mình. 

2. Cho tài lợi đối với vợ con. 

3. Cho những vật của nhà mình. 

4. Nói lời trung thực, nhẫn nhịn. 

Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 
Cho bạn lợi của mình 
Có tài lợi cũng cho 
Cho tài sẳn nhà mình 
Nói trung thực nhẫn nhịn 
Những loại bạn như thế 
Kẻ trí đến thân cận 
Hãy nên theo người này 
Lợi ích, không xấu ác. 

Bạn có lợi cùng hưởng, cần lấy bốn việc để biết. Những gì là 

bốn? 

1. Không nói đời riêng kẻ khác. 

2. Không giấu đời tư của mình. 

3. Gặp nhau nói điều thiện. 

4. Bài xích lối nói hai chiểu. 

Phật nói tụng về ý nghĩa này: 
Không nói đời tử người 
Không giấu đời tư mình 
Gặp nhau nói điều thiện 
Bài xích nói hai chiều 
Những loại bạn như thế 
Kẻ trí đến thân cận 
Hãy nên theo người này 
Lợi ích, không xấu ác. 


260 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bạn làm hưng thạnh sự nghiệp của mình, cần lấy bốn việc để 
biết. Những øì là bốn? 

1. Giúp tài lợi cho sự nghiệp của bạn. 

2. Dùng sức lực trợ giúp cho sự nghiệp của bạn. 

3. Bạn buông lung thì can ngăn. 

4. Lấy điều thiện để khuyên bạn. 

Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 

Đem tài lợi cho bạn 
Dùng sức giúp bạn an 
Cắt đứt sự buông lung 
Nuôi dưỡng thiện chí bạn 
Những loại bạn như thế 
Kẻ trí đến thân cận 

Hãy nên theo người này 
Lợi ích, không xấu ác. 

Bạn có lòng nhân từ thương xót, cần lấy bốn việc để biết. 
Những gì là bốn? 

1. Dạy khuyên kiên định để thành tựu đức tin. 

2. Dạy khuyên kiên định để thành tựu giới. 

3. Dạy khuyên kiên định để thành tựu văn. 

4. Dạy khuyên kiên định để thành tựu thí. 

Phật nói tụng về ý nghĩa trên: 

Đạo tín, giới, văn, thí 

Luôn đem khuyến hóa người 
Những loại bạn như thế 

Kẻ trí đến thân cận 

Hãy nên theo người này 
Lợi ích, không xấu ác. 

Lại nữa, này con ông cư sĩ, hướng về phương Đông thì cũng 
như con hướng về cha mẹ. Do đó người con phải lấy năm việc để 
cung kính, phụng dưỡng và an ủi một cách chân chánh đối với cha 
mẹ. Những gì là năm? 

1. Nhớ nghĩ báo đáp ân cha mẹ. 

2. Phải lo thay thế gánh vác. 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 261 





3. Phải biết an ủi can ngăn. 

4. Chỉ mong được cung cấp, nuôi dưỡng cha mẹ. 

5. Chỉ làm vui cho cha mẹ. 

Cha mẹ cũng phải lấy năm việc để yêu thương con cái. Những 
gì là năm? 

1. Tạo cơ nghiệp cho con. 

2. Lo tài lợi cho con. 

3. Lo dựng vợ gả chồng cho con. 

4. Dạy con học theo kinh sách đạo lý. 

5. Đem của cải giao phó cho con. 

Đó là hai bổn phận cần thiết nên làm của phương Đông, là 
pháp được các bậc Thánh xưa chế ra, làm con phải hiếu thảo, làm 
cha mẹ phải từ ái thương yêu, kẻ sĩ trượng phu mong lợi ích và pháp 
thiện không suy giảm. 

Hướng về phương Nam thì như đệ tử hướng về thầy. Do đó 
người đệ tử phải lấy năm việc để cung kính, phụng dưỡng và an ủi 
một cách chân chánh đối với thầy. Những gì là năm? 

1. Phải hết lòng lắng nghe lời chỉ dạy. 

2. Phải ham thích sự học. 

3. Phải siêng năng hầu hạ. 

4. Đừng hành động sai tráit. 

5. Phải cúng dường thầy. 

Thầy cũng phải lấy năm việc để thương yêu giáo dục đệ tử. 
Những gì là năm? 

1. Dạy đệ tử học những điều mình đã học. 

2. Lấy nghề hay truyền cho đệ tử. 

3. Khiến đệ tử siêng năng học hành. 

4. Dẫn dắt đệ tử đi theo con đường lành. 

5. Hướng dẫn cho đệ tử quen biết những bạn hiền. 

Đó là bổn phận cần thiết nên làm của phương Nam, là pháp 
được các Thánh xưa chế định, làm đệ tử phải khiêm cung, làm thây 
phải lấy lòng nhân từ để dạy dỗ, kẻ sĩ trượng phu mong được lợi ích 
và pháp lành không suy thoái. 

Hướng về phương Tây thì như chồng đối với vợ. Do đó chồng 
phải lấy năm việc để kính trọng, nuôi dưỡng và an ủi một cách chân 


262 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chánh đối với vợ. Những øì là năm? 

1. Hết lòng kính mến. 

2. Không có ý giận dữ. 

3. Không ngoại tình với kẻ khác. 

4. Cấp y phục, thức ăn đúng lúc. 

5. Cho những đồ trang sức báu đúng thời. 

Vợ cũng phải có mười bốn điều để thờ chồng. Những gì là 
mười bốn? 

1. Khéo làm việc. 

. Khéo tác thành mọi sự việc. 

. Gìn giữ tài sản chồng giao phó. 

. Gà gáy phải lo dậy. 

. Tối thì đi ngủ. 

. hàm việc phải học hỏi. 

. Phải đóng cửa hầu chồng. 

. Phải hầu thăm sức khỏe khi chồng đi xa về. 
. Nói lời hòa nhã. 

10. Ñgôn ngữ êm tai. 

11. Giường ghế phải ngay thẳng. 

12. Đồ ăn uống phải tinh khiết. 

13. Nhớ nghĩ về bố thí. 

14. Cung cấp nuôi dưỡng chồng. 

Đó là hai bổn phận cần thiết nên làm của phương Tây, là pháp 
nên làm của vợ và chồng được các Thánh xưa chế định, kẻ sĩ trượng 
phu mong được lợi ích và pháp thiện không suy giảm. 

Hướng về phương Bắc thì như thấy bạn thân của mình. Do đó 
phải lấy năm việc để kính trọng, nuôi dưỡng và an ủi một cách chân 
chánh đối với bằng hữu. Những gì là năm? 

1. Chánh tâm kính trọng. 

2. Không có ý giận hờn. 

3. Tình cảm trung thực. 

4. Luôn luôn phân chia các món ngon. 

5. Không quên ân dày. 

Bạn hữu cũng phải lấy năm việc để đối lại bạn của mình. 
Những gì là năm? 


\© œ ¬lì O Ca +> C3) t 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 263 





1. Có điều sợ sệt thì bảo về nương tựa với mình. 

2. Có ngạo mạn thì quở trách. 

3. Có việc riêng thì che giấu. 

4. Cung cấp nuôi dưỡng thêm lợi ích. 

5. Nói lời trung thực nhẫn nhịn. 

Đó là hai bổn phận cần làm của phương Bắc, là pháp giao tế 
của bạn bè, được các Thánh xưa chế định, kẻ sĩ trượng phu mong 
được lợi ích và pháp thiện không suy thoái. 

Hướng xuống phương Dưới là như người chủ đối với người 
giúp việc. Theo đó người chủ phải lấy năm việc để kính trọng, nuôi 
dưỡng và an ủi một cách chân chánh đối với người giúp việc. 
Những gì là năm? 

1. Tùy theo sức của họ để sai bảo. 

2. Cho cơm áo đúng thời. 

3. Luôn luôn phân chia món ngon ngọt. 

4. Luôn luôn khuyên dạy một cách đồng đều. 

5. Có bệnh tật thì cho nghỉ ngơi. 

Người giúp việc cũng phải lấy mười điều để đối với chủ. 
Những gì là mười? 

1. Làm việc một cách khéo léo. 

. Hoàn tất công việc một cách khéo léo. 

. Khi được giao phó phải suy xét cẩn thận. 

. Phải thức khuya. 

. Phải đậy sớm để làm việc. 

. Làm việc phải học hỏi. 

. Khi làm việc phải gắng sức. 

. Nhà chủ nghèo không được khinh mạn. 

. Chủ gặp cảnh thiếu nghèo cũng không được bồ đi. 

10. Khi ra khỏi nhà phải nói: “Người chủ nhà tôi thông minh 
trí tuệ ”. 

Đó là hai bổn phận nên làm của phương Dưới, là pháp được 
các Thánh xưa chế định, người chủ nên chấp hành, kẻ sĩ trượng phu 
mong được lợi ích và pháp thiện không suy giảm. 

Hướng lên phương Trên thì như người tại gia bố thí cho Sa- 
môn, Phạm chí. Do đó cư sĩ có năm điều để cung kính, phụng dưỡng, 


\© œ ¬Iì Ơ CA +> C3) t 


264 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





an ủi một cách chân chánh đối với Sa-môn, Phạm chí. Những gì là 
năm? 

1. Mở cửa chờ đợi. 

2. Đi ra nghênh tiếp. 

3. Thăm hỏi và sắp đặt bàn ghế chỗ ngồi. 

4. Bảo hộ, cất giữ kinh pháp. 

5. Đem đồ ăn trong sạch thanh tịnh để cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí. 

Sa-môn, Phạm chí cũng phải lấy năm điều để đáp lại gia đình 
thí chủ. Những gì là năm? 

1. Khuyên dạy để họ trở thành người chánh tín. 

2. Khuyên dạy để họ thành người giới hạnh. 

3. Khuyên dạy để họ thành người hiểu biết rộng. 

4. Khuyên dạy để họ thành người bố thí. 

5. Khuyên dạy để họ thành người trí tuệ. 

Đó là hai bổn phận nên làm của phương Trên, được các 
Thánh xưa chế định, là pháp mà cư sĩ tại gia và Phạm chí Sa-môn 
nên thực hành, kẻ sĩ trượng phu mong được lợi ích và pháp thiện 
không suy giảm. 

Đức Phật nói bài tụng về các ý nghĩa trên: 

Phương Đông là cha mẹ 
Thây dạy ở phương Nam 
Phương Tây là vợ con 
Bằng hữu ở phương Bắc 
Người hầu ở phương Dưới 
Sa-môn Phạm chí Trên 
Như vậy nên đánh lễ 

Cư sĩ phải nên làm. 
Người giàu có tiền của 
Hãy nghĩ vì lợi người 
Cùng người đồng tài lợi 
Kê bố thí sanh thiên. 
Được lợi cùng người hưởng 
Nơi nào cũng an vui 


SỐ 17-PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH 265 





Nghĩa gồm thâu thế gian 
Là gân gốc an lạc. 
Phàm ban ơn cho người 
Như mẹ cho con mình 
Điều thiện giúp thiên hạ 
Phước ấy thật hằng sa. 
Trên được nơi chúng hội 
Đạt lợi ích an vui 

Người thành tựu tín, giới 
Liền có được danh thơm. 
Ý thường không biếng nhác 
Xá bỏ hạnh keo kiệt 

Thu nhiếp tình bạn người 
Ẩm thực cùng chia xẻ. 
Qua lại để viếng thăm 
Như vậy tiếng vang lừng 
Ai tụ thân cẩn thận 

Ở nhà vẫn là Hiền. 

Nhà chứa hàng hóa báu 
Cần làm việc nghĩa nhân 
Trước học là tối thắng 
Sau đó lo làm ăn. 

Nếu kiếm được của cải 
Phải chia làm bốn phần 
Một phần cho y, thực 
Hai để câu lợi ích 

Cắt một phần dự trữ 

Để phòng lúc khốn nguy 
Làm ruộng, buôn, nuôi trâu 
Nuôi dê nữa là bốn 

Thứ năm sửa nhà cửa 
Sáu lo lập gia đình 

Chứa hàng hóa như vậy 
Lợi ích ngày càng tăng 
Tiên tụ về ngày đêm 


266 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Như nước chảy về biển 

Của cải có dần dân 

Như ong lấy mật hoa. 

Giàu tiền nghèo bố thí 

Xa gần đều không cho 

Tham keo và nghiệp ác 

Có của không giúp bạn 

Trong việc này phải học 

Không cho, chớ ngăn người. 

Thường xem người cần giúp 

Bạn tốt như lửa hừng 

Ở trong thân tộc ấy 

Cả hai đều tốt đẹp 

Cùng thân chúng an hưởng 

Như cung trời Đế-thích. 

Bấy giờ, con trai của Thiện Sanh nghe Bậc Chúng Hựu nói 

xong, liền cúi đầu lạy dưới chân Phật, đứng dậy nhiễu ba vòng, vui 
mừng tự mình xin quy y, theo Phật thọ giới. 


n1 


SỐ 18 


PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sư Pháp Hiên. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật tại thành A-nô-ca, trong vườn Yêm-la cùng với 
đông đủ đại chúng. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đến giờ khất thực, đắp y ôm bát 
vào thành A-nô-ca, thứ lớp khất thực xong, trở về chỗ ở của mình, 
xếp y rửa chân, trải tòa ngồi thọ thực. Khi ăn xong, Tôn giả đi đến 
chỗ Đức Phật, cúi đầu mặt lạy dưới chân Như Lai, rồi đứng qua một 
bên, chắp tay hướng về Thế Tôn thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con đối với Phật pháp khởi lòng tin một 
cách sâu xa. Vì sao vậy? Vì thần thông của Phật là tối thắng không 
ai sánh bằng. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở quá khứ, hiện tại và vị lai 
vẫn không ai có thể biết thần thông của Phật, huống chi là hơn được 
Phật. Làm sao họ có thể chứng được đạo quả Vô thượng Bồ-đề? 

Phật dạy: 

-Lành thay! Lành thay! Này Xá-lợi-phất, Tôn giả có thể khéo 
nói về nghĩa lý vô cùng rộng này. Tôn giả nên thọ trì và ở trong đại 
chúng rống lên tiếng rống của sư tử, vì họ mà tuyên thuyết rộng khắp. 

Xá-lợi-phất lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con đối với Phật sanh khởi tín tâm, cho 
rằng không người nào ở quá khứ, hiện tại và vị lai có thể bằng Phật, 
cũng không có Sa-môn, Bà-la-môn nào biết rõ thần thông của Phật 
huống chi là hơn được Phật. Làm sao họ có thể chứng được đạo quả 
Vô thượng Bồ-để? 


268 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phật bảo: 

Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? Các Đức Phật Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác trong ba đời có đủ giới thanh tịnh, trí 
tuệ, giải thoát, thần thông, diệu hạnh, Ta dùng diệu lực của thần 
thông đều biết rõ cả. Các Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác ấy cũng lại như vậy, các Ngài biết Ta có đây đủ giới 
thanh tịnh, trí tuệ, giải thoát, thần thông, diệu hạnh. Này Xá-lợi- 
phất, Tôn giả chớ có bảo rằng chỉ riêng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
mới có đủ thần thông ấy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Chẳng phải như vậy, bạch Thế Tôn, con không có nói “Chỉ có 
Phật mới có đủ thần thông ấy”. Con biết ba đời các Đức Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác đều có đầy đủ giới thanh tịnh, 
trí tuệ, giải thoát, thần thông, diệu hạnh cũng đồng như Phật. 

Phật dạy: 

—Này Xá-lợi-phất, đúng vậy, đúng vậy! Các Đức Phật Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác trong ba đời đều có đủ các pháp 
thần thông ấy. Tôn giả hãy vì các chúng sanh mà tuyên bày pháp 
sâu xa như vậy, hãy một lòng thọ trì. Ở trong đại chúng, hãy rống 
lên tiếng rống của sư tử, thuyết giảng rộng khắp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết giảng rộng rãi diệu pháp 
tối thắng vô cùng sâu xa, cho đến nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và 
các pháp duyên sanh, với mỗi pháp con đều biết rõ như thật. Khi 
hiểu một pháp liển tu một pháp; tu một pháp xong lại diệt một pháp; 
diệt một pháp xong lại chứng một pháp. Cho nên nay con sanh khởi 
lòng tin Đức Phật là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chân thật. 

Phật bảo: 

-Này Xá-lợi-phất, nay Tôn giả hãy đi hỏi những người khác 
trong thời quá khứ có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể rõ biết về diệu 
lực nơi các thần thông chân thật hơn Phật cho đến thành tựu quả vị 
giác ngộ như Phật? Tôn giả hãy hỏi và xem họ sẽ đáp như thế nào. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Tôn giả lại đến hỏi các người khác 
rằng trong thời vị lai có Sa-môn, Bà-la-môn nào bằng với Đức Phật 
cho đến thành tựu quả vị giác ngộ như Phật? Tôn giả hãy đến hỏi và 


SỐ 18- PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT 269 





xem họ sẽ đáp như thế nào. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Tôn giả đến hỏi các người khác rằng 
trong thời hiện tại có Sa-môn, Bà-la-môn nào bằng với Đức Phật cho 
đến thành tựu quả vị giác ngộ như Phật? 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Tôn giả hãy đến hỏi các người khác 
rằng thời quá khứ, vị lai và hiện tại, các Sa-môn, Bà-la-môn... quy y 
người nào? Tôn giả hãy hỏi và xem họ sẽ đáp như thế nào. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy chẳng phải như vậy. Con được theo 
Phật nghe Phật dạy, đã ghi nhớ thọ trì: “Không có hai Đức Phật cùng 
xuất hiện ở thế gian, chỉ có một Đức Phật Thế Tôn là Bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác chân thật, là Bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ năng lực 
thần thông tối thượng”. Thân Thế Tôn, con không thấy gì có vị Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có thể biết được năng lực thần thông ấy, huống 
chi là có thể hơn Phật, cho đến việc thành tựu quả vị giác ngộ như 
Phật. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại thưa: 

—Con thấy Đức Thế Tôn có vô số các pháp tối thắng. Pháp tối 
thắng ấy là khi Đức Phật Thế Tôn đang thuyết pháp, ai đạt được 
thiện lợi, Phật đều biết rõ. Nếu có các Sa-môn, Bà-la-môn... trụ ở 
các nơi như núi rừng hoang vắng, bên gốc cây, chốn gò mảẩ, hay 
trong nhà trống, nhập Tam-ma-địa, đoạn trừ các phiển não, tu tập 
viên mãn, làm tăng trưởng các pháp lành, chánh tâm ghi nhớ; lại 
nữa, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đoạn các pháp ác, tu các pháp lành 
cho đến chứng được quả vị. Các pháp như vậy Phật đều biết rõ. Đó 
gọi là pháp tối thắng của Phật, không có Sa-môn, Bà-la-môn nào 
biết được năng lực thần thông này hơn Phật, huống chi là thành tựu 
quả vị giác ngộ như Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có đầy đủ pháp tối thắng. Đó là 
Phật Thế Tôn có năng lực khéo phân biệt được pháp mười hai xứ. 
Và có thể thuyết giảng rộng rãi pháp này cho người khác nghe. 
Không có một Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể rõ biết pháp mười hai 
xứ ấy, có thể phân biệt được mười hai xứ. Đó là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ 
xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, 
pháp xứ. Các pháp như vậy chỉ có Phật Thế Tôn mới biết rõ. Như 


270 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vậy gọi là pháp tối thắng của Phật, không có Sa-môn nào hơn được, 
huống hồ là thành tựu quả vị giác ngộ như Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn có năng lực khéo phân biệt thấu đạt lý của pháp Bổ-đặc-già-la 
và giảng nói cho người khác nghe. Không có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào biết được pháp như vậy và giảng cho người khác nghe về pháp 
Bổ-đặc-già-la, tức bẩy loại thân, đó là tùy tín hành, tùy pháp hành, 
tín giải, kiến chí, thân chứng, tuệ giải thoát và câu giải thoát. Bảy 
loại pháp tối thắng của Bổ-đặc-già-la như vậy chỉ có Phật Thế Tôn 
mới rõ biết. Đây gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn nói ra lời chân thật không hư dối, cũng không nói lời thêu đệt và 
nói lời hai lưỡi. Những điều Ngài nói ra là đúng đắn, đem lại lợi ích 
lớn. Pháp tối thắng ấy có nhân có duyên. Phật có thể ở trong đại 
chúng phát ra âm thanh vi diệu, giảng nói ý nghĩa sâu xa. Pháp chân 
thật hơn hết như vậy chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể biết rõ. Đó gọi 
là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn dùng Tam-ma-bát để quán sát thân hữu lậu là dơ nhớp xấu xa. 
Ấy là những phần trên và dưới của thân thể như tóc, lông, móng, 
răng, da thịt, gân, xương, các vật bất tịnh như thế đầy dẫy trong thân, 
Phật đều biết rõ, đấy là vật không rốt ráo, cần phải xa ha, nhàm 
chán. Đó gọi là Tam-ma-bát để thứ nhất. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn đối với 
những vật trong thân như da, thịt, xương, tủy, các vật hôi thối... là 
hữu lậu bất tịnh, thì có thể dùng trí tuệ để quán sát một cách như 
thật. Đó là Tam-ma-bát để thứ nhì. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể 
dùng trí tuệ quán sát về thân hữu lậu, suốt cả cuộc đời mà vẫn chẳng 
thấy là rốt ráo; nếu có thể quán sát như vậy thì đó là Tam-ma-bát để 
thứ ba. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn nào có thể dùng trí tuệ 
quán sát về thân hữu lậu, đời này chẳng phải là rốt ráo, cho đến đời 
sau cũng chẳng phải là rốt ráo; nếu có thể quán sát được như vậy thì 
đó là Tam-ma-bát để thứ tư. 


SỐ 18- PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT 271 





Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn nào có thể dùng trí tuệ 
như trên để quán sát về thân hữu lậu, đời này và đời sau đều chẳng 
phải là rốt ráo, cho đến đời sau và đời sau nữa vẫn chẳng phải là rốt 
ráo, đều là bất tịnh đáng ghét; nếu có thể quán sát như vậy thì gọi là 
Tam-ma-bát để thứ năm. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, hữu lậu bất tịnh như vậy là pháp không 
rốt ráo. Chỉ có Phật Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn 
mắt thường, thấy khắp chúng sanh sống, chết, đẹp, xấu, sinh đến chỗ 
lành hay chỗ ác, cho đến sanh lên cõi trời, Ngài đều biết đúng như 
thật. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là khi Thế 
Tôn thuyết pháp, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào quy y hướng về 
Ngài để nghe pháp thọ trì, cầu đạt sự tịch tĩnh, họ đều nương tựa vào 
Thất giác phần. Thất giác phần là Trạch pháp giác phần, Tinh tấn 
giác phần, Hỷ giác phần, Khinh an giác phần, Xả giác phần, Niệm 
giác phần, Định giác phần. Bảy pháp như vậy chỉ có Phật Thế Tôn 
mới có thể biết rõ. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là khéo phân 
biệt pháp Tứ chánh cần. Tứ chánh cần là điều ác đã làm khiến cho 
đoạn trừ; điều ác chưa làm khiến cho không phát sinh; điều thiện đã 
làm khiến cho tăng trưởng; điều thiện chưa làm khiến cho phát sanh. 
Các pháp như vậy đối với thiên thượng, nhân gian, Ngài đều thuyết 
giảng rộng rãi để tạo mọi lợi ích. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn của con có pháp tối thắng. Đó là 
Phật Thế Tôn có năng lực hiển bày chánh trí thần thông. Thần thông 
đó là từ một thân hiện thành nhiều thân, từ nhiều thân hợp thành 
một thân, hoặc hiện không có gì cả, hoặc dùng thân xuyên qua thành 
quách núi đá để đi, hoặc thị hiện từ mặt đất lấy tay tiếp xúc với hư 
không cho đến tận cõi trời Phạm thiên, hoặc hiện đi dưới nước như đi 
trên đất liền, hoặc hiện ngồi kiết già trên không trung, hoặc hiện 
hành tướng giống như mặt trời mặt trăng du hành trên không trung. 
Những thần thông như vậy, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào thấy 
diệu lực của thần thông ấy mà sanh lòng ngờ vực, con nói những 
người ấy là những kẻ phàm phu ngu si, không phải là bậc Thánh, 
không đủ sức thần thông, không cầu chánh giác, cũng không muốn 


272 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cầu Niết-bàn tịch nh. Và năng lực thần thông ấy chính là pháp tối 
thắng của Phật. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, những điều ưa muốn của thế gian là 
sắc hoan hỷ, sắc đẹp... nếu có ai mong câu, Như Lai vì các chúng 
sanh đó, theo căn cơ mà giáo hóa. Đó là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, những sắc vui và những sắc không vui, 
sắc đẹp và sắc không đẹp của thế gian, cả hai đều xa ha, xả bỏ 
không trụ, khéo biết túc mạng. Đó chính là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong sắc thấy sắc, đó gọi là thần thông 
của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, bên trong không có tưởng về sắc, thấy 
các sắc bên ngoài, đó gọi là thân thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, thân khéo giải thoát, chứng được Hành 
trụ, đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, chứng đắc hoàn toàn định Không vô 
biên xứ, đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, chứng đắc hoàn toàn định Thức vô 
biên xứ, đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, chứng đắc hoàn toàn định Vô sở hữu 
xứ, đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, chứng đắc hoàn toàn định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, rõ biết thọ, tưởng và đã diệt thọ tưởng, 
đó gọi là thần thông của Như Lai. 

Tất cả những cảnh giới thần thông tối thắng như thế chỉ có Phật 
Thế Tôn mới có thể rõ biết hoàn toàn. Đó gọi là năng lực thần thông 
của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là mọi nhân 
duyên đã làm, nhận lấy quả báo, mọi suy nghĩ... cho đến tuổi thọ của 
các Sa-môn, Bà-la-môn... từ một đời cho đến nhiều đời trong quá 
khứ, con đối với số năm nhiều như vậy không thể nào biết được. Chỉ 
có Phật Thế Tôn mới biết được những nơi mà các Sa-môn, Bà-la- 
môn này đã trụ trong kiếp quá khứ hoặc trong sắc giới, hoặc trong vô 
sắc giới, hoặc Hữu tưởng xứ, hoặc Vô tưởng xứ, hoặc Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ. Mọi nhân duyên quả báo mà họ đã làm, Ngài đều 


SỐ 18- PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT 273 





biết rõ cả. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là khi Thế 
Tôn thuyết pháp đều thuyết giảng hoàn toàn như thật. Hoặc có Sa- 
môn, Bà-la-môn vì ngu sĩ nên sanh ra ý nghĩ này nọ, khởi tâm mê 
hoặc nghi ngờ “Pháp Phật đã giảng đều dùng ngôn ngữ sự tướng để 
nói pháp được giảng nói phải là ba đời đồng nói, hoặc gần hoặc xa, 
pháp đều thích hợp với tâm ý và cũng đều được thuyết giảng như 
thế. Pháp do vị ấy nói đều chẳng như thật”. Người khởi niệm nghi 
này, Phật đều biết rõ. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thuyết pháp, nếu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nào tự mình không sanh nghi, sau đó nghe người khác nói: 
“Pháp Phật nói ra đều chẳng như thật”. Nghe lời nói ấy rồi lại sanh 
lòng nghi, cũng cho: “Thế Tôn dùng sự tướng để thuyết giảng các 
pháp”. Người khởi lên sự hủy báng này, Phật cũng biết rõ. Đó gọi là 
pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, khi Đức Phật Thế Tôn thuyết pháp, nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào vốn không sanh nghi hoặc, không bảo “Thế Tôn 
dùng sự tướng để thuyết giảng các pháp” Sau lại nghe người khác 
nói, do đó mà sanh nghi hoặc, lại bảo với người khác khiến cho 
người này cũng sanh nghi hoặc. Do tâm nghi hoặc mới sanh ra ý này 
ý nọ, nói như thế này: “Việc này giống như trước, đều chẳng chân 
thật”. Đó là những loại tâm sai khác của chúng sanh, đối với những 
việc như vậy Phật đều biết cả. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thấy có Sa-môn ở trong Tam-ma- 
địa, không nghi, không nói, Phật đều biết rõ hạnh nguyện của họ. 
Lại nữa, hoặc thấy Sa-môn từ định mà ra Phật cũng biết rõ, họ có 
những việc gì và những nghi hoặc nào nên mới xuất định, những 
nghi hoặc như vậy Phật đều biết rõ. Đó gọi là pháp tối thắng của 
Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn khéo biết rõ các pháp không rốt ráo. Nếu có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào ở trong núi, tâm an trụ vào định Đẳng dẫn, tự dùng diệu lực 
thần thông biết được sự việc hai mươi kiếp tăng giảm. Họ nghĩ như 
vầy: “Ta ở trong thời quá khứ, những sự việc trong kiếp tăng giảm 
đều biết rõ”. Bạch Thế Tôn, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đối với 


274 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





những việc tăng giảm trong thời vị lai và hiện tại họ không thể biết 
được. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết rõ đầy đủ sự tăng giảm của 
ba đời. Đó gọi là biết rõ pháp không rốt ráo thứ nhất. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào ở trong 
núi sâu, tâm an trụ trong định Đẳng dẫn, tự dùng diệu lực thần thông 
biết được sự việc bốn mươi kiếp tăng giảm. VỊ ấy nghĩ: “Trong đời vị 
lai có những kiếp tăng giảm, ta đã biết rõ”. Bạch Thế Tôn, các Sa- 
môn, Bà-la-môn kia lại không biết sự tăng giảm của kiếp quá khứ và 
hiện tại. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết ba đời một cách đầy đủ. 
Đó gọi là biết rõ pháp không rốt ráo thứ hai. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào ở trong 
núi sâu, tâm an trụ trong định Đẳng dẫn, tự dùng diệu lực thần thông 
biết được sự việc tăng giảm của tám mươi kiếp. VỊ ấy nghĩ: “Những 
việc tăng giảm của quá khứ và vị lai, ta đều biết rõ”. Bạch Thế Tôn, 
vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy chỉ còn đối với biên vực tận cùng của hiện 
tại là không thể biết. Chỉ có Phật Thế Tôn là biết rõ chi tiết giới hạn 
của ba đời. Đó gọi là biết rõ pháp không rốt ráo thứ ba. 

Đức Thế Tôn đã dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn mắt 
thường như thế, Ngài thấy hết các pháp sanh và diệt của chúng sanh 
cho đến sanh lên cõi trời. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Đức Phật 
Thế Tôn dùng pháp điều phục, biết rõ pháp an lạc trong tâm của các 
(cấp độ) Bổ-đặc-già-la, từ đó Ngài vì chúng sanh giảng nói cho Bổ- 
đặc-già-la ấy. Khi đã biết rõ, họ theo đúng như lý mà tu hành, đoạn 
ba thứ phiển não, không lâu sau đó chứng quả Tu-đà-hoàn, ngược 
dòng sanh tử, bẩy lần qua lại nơi cõi trời hoặc ở nhân gian, dứt tận 
biên vực của khổ. Như vậy Thế Tôn đều biết rõ cả. Lại nữa, Thế 
Tôn biết pháp ưa thích nơi tâm ý của Bổ-đặc-già-la ấy rồi, giúp họ 
theo đúng như lý mà tu hành, đoạn trừ ba thứ phiển não, đoạn trừ 
tham, sân, si, sau đó không lâu sẽ chứng quả Tư-đà-hàm; một lần trở 
lại nhân gian nữa thì dứt được tận cùng biên vực của khổ. Như vậy 
Thế Tôn đều biết rõ cả. Lại nữa, Thế Tôn, khéo biết pháp ưa thích 
nơi tâm ý của Bổ-đặc-già-la rồi, giúp họ đúng như lý tu hành, đoạn 
ba món phiền não và tùy phiển não, không lâu sau đó chứng quả A- 
na-hàm. Như vậy Thế Tôn đều biết rõ cả. Lại nữa, Thế Tôn, khéo 


SỐ 18- PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT 275 





biết rõ Bổ-đặc-già-la, giúp họ theo đúng như lý tu hành, chẳng bao 
lâu thì đứt sạch các lậu, chứng pháp giải thoát, sanh tử đã hết, phạm 
hạnh được lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 
Những pháp như vậy Thế Tôn mỗi mỗi đều biết rõ cả. Đó là pháp 
tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Đức Phật 
Thế Tôn khéo biết rõ về bốn loại thai tạng. Một là loại không biết 
nhập thai, cũng không biết trụ thai và ra khỏi thai; hai là có biết 
nhập vào thai nhưng không biết trụ trong thai và ra khỏi thai; ba là 
biết nhập vào thai, trụ trong thai nhưng không biết ra khỏi thai; bốn 
là nhập vào thai, trụ ở thai và ra khỏi thai đều biết rõ. Bốn loại như 
vậy, sự biết có sai khác, chỉ có Phật Thế Tôn mới biết rõ. Đó gọi là 
pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn khéo biết rõ các Bổ-đặc-già-la, tùy theo loại mà đoạn trừ các 
chướng ngại để chứng Thánh quả. Các pháp như vậy, Phật đều biết 
rõ. Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có pháp tối thắng. Đó là Phật Thế 
Tôn biết rõ có người đã đủ tín căn, giới hạnh thanh tịnh, trí tuệ đây 
đủ, chân thật không hư vọng, không có ngã, không biếng trễ, không 
có các thứ huyễn hoặc, không bị tán loạn, cũng không có tham dục, 
không dùng tà đạo để dẫn dắt chúng sanh, thường thực hành chánh 
niệm. Những pháp như vậy, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể biết rõ. 
Đó gọi là pháp tối thắng của Phật. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, hàng phàm phu ngu si của thế gian tham các 
dục lạc, lao khổ thân mình, cầu lợi một các vô nghĩa. Chư Phật Như 
Lai chẳng giống như vậy, chỉ muốn làm lợi cho người khác, chẳng 
cầu cái vui riêng cho mình, khéo biết tâm pháp, thấy pháp tịch tĩnh, 
trụ trong an lạc, không dục không khổ, được bốn thiển định. Cho nên 
bạch Thế Tôn, nếu có những thiện nam tử thuộc hàng thượng căn 
nên thấy như vậy, nên nghe như vậy, nên hay như vậy, nên biết như 
vậy, thì mới gọi là bậc thượng căn đích thực. 

Bấy giờ, trong chúng hội có một Tôn giả tên là Long Hộ, tay 
cầm phất trần báu, đứng hầu một bên Phật. Lúc đó, Tôn giả Long 


276 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Hộ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con xem các hàng ngoại đạo tà kiến như Ni- 
kiển tử... đối với Phật Thế Tôn trước không có lòng tin, chỉ dùng tà 
đạo để cạnh tranh nói cho hơn. Cho nên con nay quyết tâm tạo lập 
pháp tràng để tuyên nói chỉ dẫn cho người đời, nhằm khiến họ đều 
nghe biết về công đức thù thắng của Phật. Vì Phật Thế Tôn là Bậc 
Đại Trượng Phu tối tôn tối thượng, không ai bằng. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Long Hộ: 

Tôn giả chớ nói như vậy, chớ có tuyên nói chỉ dẫn cho người 
khác biết về công đức thù thắng của Phật. Nay Ta không muốn xưng 
dương như vậy. 

Tôn giả Long Hộ liễn tán thán Đức Thế Tôn: 

—Lành thay! Lành thay! Đúng là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

Tôn giả hãy khéo dùng chánh pháp như trên, rộng vì các Bí- 
sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và các Sa-môn, Bà-la-môn mà 
tuyên nói giảng rộng khắp nơi, cho đến các hàng ma, ngoại đạo N¡- 
kiển tử... những hàng tà kiến không tin Phật, được nghe chánh pháp 
này khiến họ khởi sanh lòng tin sâu xa, quy hướng về Phật mà sanh 
chánh kiến, biết rõ chánh pháp. 

Ngài lại nói: 

Này Xá-lợi-phất! Tôn giả cần phải thuyết giảng rộng khắp như 
vậy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Xá-lợi-phất xong thì 
ngồi im lặng. Tôn giả Xá-lợi-phất, nương vào oai lực của Phật, nói 
pháp này xong, lạy Phật lui ra. Khi ấy, những vị ở trong hội chúng 
được nghe chánh pháp, hoan hỷ đảnh lễ, tín thọ phụng hành. 


n 


SỐ 19 


PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM-MA-NHẠ 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sự Pháp Thiên. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại rừng Ca-tỳ-la, cùng với chúng Đại Bí-sô 
đều là A-la-hán, các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã được 
tự lợi, dứt hết các sự trói buộc, tâm được tự tại; có đủ năm ngàn năm 
trăm vị như vậy. 

Bấy giờ mười phương lại có chư Thiên, Thích, Phạm, đây đủ 
đại oai đức, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, thân sắc 
đoan nghiêm, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca-tỳ-la, tới trước 
Thế Tôn, đầu mặt lạy dưới chân, đứng qua một bên. Khi đó bốn vị 
Đại Phạm vương, mỗi vị dùng một bài kệ ca tụng công đức của Phật. 
Vị Phạm vương thứ nhất nói bài tụng: 

Đức Đại Tam-ma-nhạ 
Tuyên dương Diệu pháp âm 
Đúc Phật, Bậc Tối Thắng 
Trời, người đều vân tập. 
VỊ Phạm vương thứ hai nói bài tụng: 
Trải qua vô số kiếp 
Tu hành, tâm tin sâu 
Giữ gìn mắt, các căn 
Không đắm nơi trần cảnh. 
VỊ Phạm vương thứ ba nói bài tụng: 


278 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Giới định tuệ chân thật 
Thanh tịnh không cấu nhiễm. 
Như kim cang Đế“thích. 
Kiên cố không thể hoại. 

VỊ Phạm vương thứ tư nói bài tụng: 
Nếu ai quy y Phật 
Trọn không đọa nẻo ác 
Người ấy khi mạng chung 
Liền được sanh cõi trời. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh quán khắp 
đại chúng hội vô lượng vô số trời và người, rồi bảo các Bí-sô: 

-Thời quá khứ các Đức Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác 
nhóm họp trời, người mà vì họ nói pháp cũng như thế này. Hôm nay 
Ta tập hợp trời người muốn vì các vị thuyết pháp, các vị hãy thọ trì. 
Nếu người nào dõng mãnh, quyết định không sợ sệt, giống như sư tử, 
có sự tin tưởng sâu xa, vững chắc mà không tham đắm thì từ thế gian 
cõi người cho đến cõi Phạm thiên, đều đạt được Niết-bàn. 

Khi Phật nói lời pháp ấy, lại có một ngàn bẩy trăm vị trời, 
người hữu học và vô số chư Thiên với hào quang chiếu sáng, đi đến 
chỗ Phật. Phật bảo các Bí-sô: 

-Các vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ta xem các Thiên chúng vừa 
đến đây, nên dùng pháp của hàng Thanh văn ưa thích mà hóa độ họ. 

Bấy giờ lại có bẩy ngàn vị Đại dược-xoa, có đủ oai đức đại 
thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính 
vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la. 

Lại có sáu ngàn vị Đại dược-xoa đứng trên Kim sơn, có đầy đủ 
oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc 
cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la. 

Lại có ba ngàn vị Đại dược-xoa đứng trên núi Ta-đa, có đầy đủ 
oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc 
cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ -la. 

Lại có trăm ngàn vị Dược-xoa, Cung-tỳ-la... đứng trên núi 
Vĩ-bố-la, thành Vương xá, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào 
quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi 


SỐ 19- PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM-MA-NHẠ 279 





đến rừng Ca-tỳ-la. 

Lại có Thấp-phạ-di-đát-ra, Bán-tả-thủy, Vĩ-thấp-phạ-di-phạ... 
các đại tướng Dược-xoa, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào 
quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, đi đến rừng Ca-tỳ-la. 

Lại có Hộ thế thiên vương Càn-thát-bà chủ ở phương Đông, tên 
là Địa-lý-đa-ra-sắc-đà-ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, 
thân sắc đẹp đế, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung 
kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. 
Hộ thế thiên vương Cưu-bàn-nô chủ ở phương Nam tên là Vĩ-lỗ-trà- 
ca, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào 
quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến 
rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. Hộ thế thiên vương ở 
phương Tây là Đại long chủ tên là Vĩ-lô-bác-xoa có đủ đại thần 
thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng 
các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi 
chúng hội để nghe pháp. Hộ thế thiên vương ở phương Bắc là Đại 
dược-xoa chủ tên là Câu-phệ-ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai 
đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc 
cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe 
pháp. Lại có, các quỷ thần theo hầu Tứ đại thiên vương, đó là Ma- 
dã, Ca-trí, Vĩ-chỉ-trí, Bạt-lý-ngu, Bạt-lý-cu-trí.... đều có thần thông 
uy lực, ngã mạn, vô minh, hình dáng xấu xí, biến hóa đủ loại, cùng 
với quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi 
chúng hội để nghe pháp. 

Lại có các thần tướng Dược-xoa là Ấn-nại-ra, Mộ-phạ-lỗ-nô, 
Bát-ra-nhạ-bát-đế, Bà-ra-nai-phược-nhạ, Y-xá-nẳng, Tán-nan- 
nắng, Ca-ma, Tất-lý-sắc-tra, Cu-nễ-kiến-tra, Nễ-kiến-tra, Mãn-ni- 
ma-ni-tả-ra, Bát-ra-nô-na, Ô-ba-bán-tả-ca, Sa-đa-nghi-lý, Hải-ma- 
pha-đa-bố-ra-noa-khư-nễ-ra-cu-vĩ-tra-ngu-ba-ra, A-tra-pha-cu- 
nắng-ra-ra-nhạ-nễ, Nắng-lý-sa-bà, Tức-đát-ra-tế-nắng, Hiến-đà- 
lý-phạ, Nễ-lý-đà-thiết-đế-ma-đa-lệ, Bán-tả-ra, Hiến-noa-tô-mô- 
ma-nắng-di-lý-cụ, cùng các quyến thuộc Đát-lý-phả-lệ, Đát-lý- 
kiến-tra-kế, cho đến các vị du hành trong thế gian, có đủ oai đức 
thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến 
rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. 


280 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại có các vị Đại độc long, đó là rồng Đát-xoa-ca, Kiếm-mạt- 
la-thấp-phạ-đa-lỗ, Bát-ra-bát-đa, Bát-ra-nhạ-ngu, Sa-ngu-nắng-sa- 
họa-tảo-na-cu, Địa-lý-đa-ra-sắt-tra-ra, Cu-tổ-ra, Ái-ra-phạ-ni... sân 
hận bạo ác, có oai đức đại thần thông, hào quang sáng chói, cùng 
các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi 
chúng hội để nghe pháp. 

Lại có vị Kim sí điểu tên là Vô Úy, cùng các loại thú bay, có 
mắt thanh tịnh... cùng các quyến thuộc cũng có đủ oai đức thần 
thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca- 
tỳ -la, nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có Kim cang thủ Vô năng thắng, ở trong biển cả, tất cả Bố 
Úy Dược-xoa cùng các quyến thuộc đều có đủ oai đức thần thông, 
hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, 
nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có chúng A-tu-la, đó là Vĩ-ma-tức-đát-ra, Tô-tức-đát-ra, 
Bát-ra-hạ, Na-mẫu-na-lệ và một trăm Mạt-lệ A-tu-la tử cùng các 
quyến thuộc có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu 
sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để 
nghe pháp. 

Lại có Tứ đại thiên vương, trời Đao-lợi, trời Dạ-ma, trời Đâu- 
suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại và Thiên chúng, đều có đủ 
oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi 
đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có các vị trời danh tiếng đó là trời Phạ-lỗ-noa, trời Phạ- 
lỗ-ni, trời Tô-ma, trời Tất-lý-sắc-tra, trời A-nga-ma, trời Mật-đát- 
ra-phạ-lỗ-ni, Địa thiên, Thủy thiên, Hỏa thiên, Phong thiên, mười 
vị trời như vậy, có đủ đại oai đức, thần thông biến hóa, hào quang 
chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng 
hội để nghe pháp. 

Lại có trời Na-la-diên, trời Ta-hạ-lợi-tả, Nhật thiên, Nguyệt 
thiên, Tinh tú thiên, trời Đế-thích, trời Mạc-già, tất cả các vị trời 
Hiền thánh tối tôn, cùng các quyến thuộc... mười vị trời như vậy, có 
đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, cung 
kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có các vị Thiên nữ là Thiên nữ Ta-hê-ca, Thiên nữ Như 


SỐ 19- PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM-MA-NHẠ 281 





Hỏa Diệm, Thiên nữ A-lý-sắc-tra, Thiên nữ Tô-ma, Thiên nữ Ô-đa- 
ma, Thiên nữ Bổ-sắc-ba-phạ-tất-nễ, Thiên nữ Tả-ra-ca, Thiên nữ 
Tô-bạt-nại-ra, Thiên nữ Yết-xoa-a-tả-dụ-đa, Thiên nữ Bát-ra-nai- 
dụ-ma-nắng, Thiên nữ Sa-nễ-ca... vô số Thiên nữ như vậy cùng các 
quyến thuộc, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân tướng 
đoan nghiêm, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến 
rừng Ca-tỳ -la, nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có các Đại dược-xoa nữ là nữ Dược-xoa Xá-ma, nữ Dược- 
xoa Ma-ha Xá-ma, nữ Dược-xoa Ma-nậu-sa, nữ Dược-xoa Ma-nậu- 
số-đát-ma, nữ Dược-xoa Ngật-lý-noa, nữ Dược-xoa Bát-ra-mộ-sa, nữ 
Dược-xoa Ma-nắng-bát-ra-nổ-sa-ca, nữ Dược-xoa Mạc-ra-hạ, nữ 
Dược-xoa Ma-hạ-mạt-ra, nữ Dược-xoa Bí-sô-mâu-ni-ca, mười hai vị 
Đại dược-xoa nữ như vậy, cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang 
chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến rừng 
Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe pháp. 

Lại có mười vị Đại dược-xoa nữ, đó là nữ Dược-xoa Thâu-ngật- 
ra, nữ Dược-xoa Yết-noa-mat-ra, nữ Dược-xoa Ca-lô-noa, nữ Dược- 
xoa Nễ-ra-ca-phạ-tất-nễ, nữ Dược-xoa A-phạ-na-đa-kế-xá, nữ Dược- 
xoa Bát-ra-muc-khế-bế-đa-ca-phạ-tất-nê, nữ Dược-xoa Ta-na-ma- 
đa, nữ Dược-xoa Ha-lý -đế, nữ Dược-xoa Lô-tức-ca, các Dược-xoa nữ 
như vậy, cũng có đủ oai đức thân thông, hào quang chiếu sáng, cùng 
các quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi 
chúng hội để nghe pháp. 

Lại có Hạ-lý-đế và quyến thuộc đồng nam, đồng nữ cũng có đủ 
oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, 
cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca-tỳ-la, nơi chúng hội để nghe 
pháp. 

Như vậy, mười phương Phạm vương, Đế-thích, trời người, tám 
bộ, các Đại Bí-sô, vô lượng vô số đều đến nơi chúng hội. 

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Đại hắc thần tên là Tổ-tôn- 
na, có đủ đại thân thông, dõng mãnh, bạo ác, luôn gây não hại cho 
trời người, làm chướng ngại cho việc tu thiện, lấy tay vỗ mặt đất, 
phát ra âm thanh đại ác, ở trên hư không hóa ra gió lớn, mây lớn, sét 
lớn, mưa đá lớn, sấm lớn, tia chớp có sét lớn, các thứ tướng xấu ác 
khiến ai cũng khiếp sợ. Phật liền quán sát giảng nói pháp Thanh 


282 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





văn, ma nghe xong liền quy y và chấm dứt các điều ác ấy, cùng các 
Bí-sô đồng an trụ trong Thanh văn thừa. 

Bấy giờ chúng hội thấy Phật hàng phục các ma ác, tâm đều 
phấn khởi vui mừng, tin kính vâng làm. 


n 


SỐ 20 


KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ 
A-BẠT 


Hán dịch: Đời Đông Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm. 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật cùng đông đủ năm trăm vị Sa-môn du hóa tại 
Việt-kỳ, đến nơi Ngài an tọa bên gốc cây ngoài thành Cổ-xa. Trong 
ngôi làng gần đó, có một vị Phạm chí giàu sang, hiển hậu tên là Phí- 
ca-sa, hiểu rõ kinh sách và sự vận hành của tinh tú. Ai hỏi điều gì 
cũng đều trả lời được. Ông có năm trăm người đệ tử, người đệ tử 
đứng đầu tên là A-bạt. 

A-bat hồi thầy: 

Hôm nay có Phật đến, mọi người khen ngợi đức độ của Phật, 
danh tiếng bao trùm trời đất, chẳng biết đó là người thế nào? 

Phí-ca-sa đáp: 

—Ta nghe vị ấy thuộc dòng họ Thích, là Thái tử con vua một 
nước, vị ấy không nhờ thầy mà tự mình trước tác kinh điển để giáo 
hóa chúng sanh. 

A-bạt thưa: 

Nếu không có thầy thì tiếng tăm đâu có tốt. Vả lại con của vị 
quốc vương phân nhiều thì kiêu mạn, dâm dục và ham vui, làm sao 
đi bộ, tự hạ thấp mình xuống để khất thực, dạy bảo người không mệt 
mỏi? Vị ấy là bậc chân nhân sao? Mong thầy nên đi đến để xem đạo 
đức của vị ấy. 


284 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phí-ca-sa nói: 

-Chẳng phải vậy. Ta ở đời là bậc hiển thiện, hào phú, thông 
minh, nhiễu tài, vị kia mới xuất hiện, đáng lẽ phải đến yết kiến ta 
mới đúng. Ta không nên đến. 

A-baạt thưa: 

—Con nghe trời Đế-thích cùng vị Phạm thiên thứ bảy đều đến 
để hầu hạ vị ấy. Những đệ tử được vị ấy dạy đều chứng ngũ thông, 
bay đi nhẹ nhàng, thấy xa nghe suốt, biết được ý chí của con người, 
biết cả từ đâu sanh đến, chết đi về đâu. Hơn nữa, vị đó là Thầy của 
trời, sao lại không đến để yết kiến? 

Phí-ca-sa bảo: 

—Kinh nói: Đế vương sanh con có ba mươi hai tướng tốt, lập tức 
sẽ làm hoàng đế phi hành, làm vua bốn châu thiên hạ tự nhiên có 
bảy báu là: Kim luân báu; Bạch tượng báu; Ngựa báu; Ngọc nữ báu; 
Thần châu báu; Lý gia báu; Hiển tướng báu, và có ngàn người con 
đều là bậc tài nghệ, thông minh, vũ dũng, một người có thể địch 
được ngàn người, không dùng binh đội, dao gậy, cuộc đời thái bình. 
Nếu bỏ thiên hạ, tự nhiên thành Phật, lấy pháp vô vi hóa độ con 
người đạt đạo. Có phải là vị ấy chăng? Ông hãy đến xem thử. Nếu 
có tướng ấy thì đúng là Phật, ta sẽ tôn thờ. 

A-bạt thưa: 

-Cho phép con đi cùng với các bạn đồng học. 

Vị thầy nói: 

-Rất hay! 

A-bạt cùng với năm trăm người bạn đồng môn đến chỗ Phật, 
cùng xuống xe, vòng tay vái chào một cách cung kính trước Phật. 
Phật bảo ngồi xuống, năm trăm người đều ngôi, chỉ có A-bạt là hôi 
hộp nhìn bên trái liếc bên phải, chăm chú xem tướng Phật. Đức Phật 
biết ý ấy, Ngài cũng đứng dậy và làm như thế. A-bạt đứng thì Phật 
cũng đứng, A-bạt ngồi Phật cũng ngồi. A-bạt bèn hỏi Đức Phật: 

Ngài thờ đạo nào? Cạo bỏ râu tóc, mặc ca-sa, ôm bình bát có 
ý nghĩa gì? 

Phật nói: 

-Từ khi Ta cầu đạo đến nay đã trải qua nhiều kiếp lâu xa 
không thể kể hết, thường thờ chư Phật, hành đạo Bồ-tát, đã thờ kính 


SỐ 20 _~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A-BẠT 285 





vô số thây bạn. Cạo bỏ râu tóc là suốt đời giữ giới, từ bỏ tham ái, 
cũng không trang sức đẹp đẽ, khiến cho người đời không tham đắm 
Ta, Ta cũng không tham đắm người đời. Mặc áo pháp ca-sa, đó là 
biểu tượng cho dòng họ của bậc Thánh xưa, giải thoát những điều 
cấu nhiễm trói buộc, cũng không còn nhớ nghĩ về thế gian. Bình bát 
là ứng khí (vật đựng đồ ăn) của bậc đạo nhân dùng, tiết chế thân 
tâm để được tỉnh ngộ, vật phi nghĩa không nhận. Đó là biểu tượng 
của pháp vô vi thanh tịnh. Nay Ta đã thành Phật, là Thây của thiên 
hạ, ông cứ tự ý muốn hỏi gì cũng được. 

A-bạt thưa: 

-Thây của chúng con đang thờ tên là Phí-ca-sa, đời đời thông 
minh, tiếng tăm xa gần đều biết, lại là dòng dõi Phạm chí, đặc biệt 
hơn những người khác. Thiên hạ tuy cho vua là quý nhưng cũng có 
kẻ bất nhân, chứ dòng họ của con hoàn toàn không thích sát sanh. 

Phật dạy: 

-Ta vốn vì ghét việc sát sanh nên cầu đạo Vô thượng chánh 
chân của Phật. Dòng họ Phạm chí của ông miệng chỉ nói quý nhân 
từ, tuy tay không giết hại nhưng tâm đều có ý sát hại. Nay Ta là 
Phật, thân, miệng, ý đều thanh tịnh, không sát hại tất cả chúng sanh, 
khuyên bảo những người trong thiên hạ không được hiếu sát, dạy họ 
làm việc nhân nghĩa. 

A-bạt hỏi: 

—Nay Phật đã bỏ vợ con, tự mình làm tuyệt dòng giống, không 
người kế tự, sao bằng thầy tôi đời đời được kế tự. 

Phật dạy: 

-Dòng họ loài người trong thiên hạ, trước sau mỗi mỗi khác 
nhau. Những người ở đời trước đã từng là con của Ta, Ta cũng đã 
từng là con của tất cả mọi người, hội họp rồi sẽ có chia ly, bản chất 
của chúng làvô thường; hoặc trước đó là oán cừu nay trở thành thân 
thuộc; hoặc trước đây là thân thuộc nay trở thành oán cừu. Nhân 
duyên tan hợp, tất cả đều như huyễn. Cha mẹ, vợ con vốn chẳng 
phải là thân thuộc của Ta, Ta cũng không phải là thân thuộc của họ. 
Người đời chỉ lấy cái “ta” này, hoặc chẳng phải là “ta” mà gây ra tội 
ác, sau đó phải chịu khổ. 

Ngày xưa, Ta đã từng làm làm vị vua dòng Sát-lợi, tên là Cổ- 


286 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ma-sàng có bốn người con. Người thứ nhất tên là Úc-cam, người thứ 
hai tên là Kiển-ni, người thứ ba tên là Độ, người thứ tư tên là Hưởng. 
Nhà vua chưa băng hà mà bốn người con đã giành ngôi. Vua nghe 
việc ấy nên rất buồn rầu lo lắng, nghĩ rằng bốn người con tranh ngôi 
sẽ giết hại nhân dân, liễn ủy thác việc nước lại rồi đi về phương 
Đông. Cứ mỗi bước, mỗi bước tự nghĩ: “Đời người có bao lâu mà lo 
lắng mãi mãi! Ta nay làm vua muốn có con cái. Khi đã có con, 
chúng lại muốn giết nhau. Có con như vậy ích gì cho người! Ta 
không nỡ nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn ấy, sợ giết đi thì không 
ai nối dõi, chỉ nên bỏ nhà làm Sa-môn mà thôi”. Vua liền vào núi 
phía Bắc gặp vị đạo nhân Ca-tỳ-giáo đang ở trong một am tranh, 
cùng có đạo nhân Ma-ly. Vua hỏi lý do tại sao học đạo. 

Ma-ly tự nói: 

— Tôi cưới vợ mà không có con mặt thẹn với mọi nhà cho nên 
làm Sa-môn. 

Vua bảo: 

—Lạ thay! Ta là quốc vương có bốn người con, thân ta tuy chưa 
chết mà con đã làm loạn trong nước, ta không nỡ nhìn thấy cảnh ấy 
cho nên mới đi tìm đạo. 

Ma-ly hiểu rõ càng thêm tinh tấn. 

Như vậy, này A-bạt, chính là muốn khiến cho con được hiển 
lương, cha già bệnh chết con không cướp ngôi, khi sống làm ác, chết 
bị đọa địa ngục, con không thể thay thế được. Do đó, Ta thường dùng 
tâm từ bi cứu tế người vật, thành đạo, chứng quả Phật, độ thoát chúng 
sanh. 

A-bạt thưa: 

-Phật thật khó sánh! Ngày nay thiên hạ có bốn hạng người: 
quân tử, Phạm chí, điển gia, công kỹ. Chỉ có dòng Phạm chí của con 
vừa chân chánh vừa cao quý. Ngoài ra, ba hạng kia đều phải tôn thờ 
dòng họ của con. 

Đức Phật bảo: 

-Giả sử dòng họ của ông là chân chánh, cao quý, nhưng nếu 
như người vợ không có con, phải lấy người gái hầu để sanh con trai, 
vậy ông có chấp nhận người đó không? 

Thưa: 


SỐ 20 _~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 287 





—Phải chấp nhận. 

—Nay tổ mẫu của ông hiện chọn lấy người hèn kém để nối dõi, 
có thể gọi đó là chân chánh cao quý chăng? 

A-bat im lặng. Năm trăm người đệ tử đều đứng lên nói: 

—Sa-môn Cù-đàm, tại sao lại hủy báng dòng họ chúng tôi? A- 
bạt là người tài trí, có thể cùng Ngài vấn nạn. 

Đức Phật bảo: 

—Tất cả hãy im lặng. Nếu ai có tài trí hãy tự mình tranh biện. 

Đức Phật hỏi về vị tổ của họ, cho đến ba lần mà chẳng ai trả 
lời. Kim cang lực sĩ đưa cái chày lớn lên nói: 

Đức Phật đã hỏi lại ông, tại sao không trả lời? 

A-bạt sợ hãi thưa: 

— Thật đúng như lời Phật nói. 

Năm trăm người kia nói: 

— Thánh trí của Phật thật sáng suốt, mẹ của A-bạt đúng là người 
con gái giúp việc trong nhà họ Thích. Chúng tôi từ nay không còn 
kính phục nữa. 

Đức Phật dạy: 

Chẳng phải như vậy. Ở đời hoặc mẹ thì bẩn tiện nhưng con lại 
hiển quý. A-bạt là người hiển, các ông không nên hủy báng. Nếu 
như người dòng Phạm chí ấy lấy con gái dòng Sát-lợi, sanh con khôn 
lớn, nên học theo cha hay học theo mẹ ? 

Tất cả đều đáp: 

—Nên học theo cha. 

Đức Phật dạy: 

-Như vậy nếu mẹ bần tiện nào có hại gì. Nếu con khôn lớn, 
giỏi kinh điển, đức hạnh cao vút hơn cả cha mình, các ông càng phải 
kính phục. Nếu con gái của Phạm chí là vợ của dòng Sát-lợi, sanh 
con khôn lớn, biết bên ngoại là hiển lương nhưng không chịu học, tự 
bắt chước theo cha, săn bắn, sát sanh, các ông có kính phục không? 

Tất cả đều đáp: 

Không nên kính phục. 

Đức Phật dạy: 

-Như vậy đề cập đến phía mẹ làm gì. Nếu giả sử A-bạt có con 
hiển lương, tài trí tuyệt thế, các ông phải xử sự như thế nào? 


288 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đều thưa: 

—Nên mời ngồi tòa ở trên. 

-Giả sử cả cha lẫn mẹ đều thuộc dòng Phạm chí, nhưng sanh 
con chẳng ra gì, không ngay thẳng, các ông phải làm gì? 

Tất cả đều đáp: 

—Phải cho ngồi nơi tòa thấp. 

Đức Phật dạy: 

-Sự quý trọng đó mãi như vậy không? Nếu con của Phạm chí 
mà sát sanh, trộm cắp, phạm pháp thì quan lại có nên bắt không? 

Thưa: 

—Nên bắt. 

— Tại sao các ông không tranh luận: “Dòng họ của tôi cao quý, 
không nên bắt tôi?” 

Thưa: 

Hiện nay có tội, đâu có nói dòng dõi. 

Đức Phật dạy: 

—Nay Ta là Phật dạy cho dân chúng nói lời chân chánh về lòng 
nhân hiếu để bỏ dục, giận dữ, si mê, giữ thái độ bình thường. Đối với 
những người làm điều ác, Ta liền dạy họ không sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm, nói láo, uống rượu, cúng tế tà đạo. Người đời trước làm ác, 
thân phải chịu tội, còn việc giết hại sinh linh để tế trời, tội càng 
thêm nặng, chẳng ích lợi gì. Vả lại, phàm tâm của các vị trời thì 
thanh tịnh, nhân từ, há lại ăn đổ ăn của con người sao? Có đức thì 
thần giúp, không giết hại là phước. Cho nên những bậc Thế chủ hiển 
trí trong thiên hạ nghe kinh, giới của Phật đều tự dứt bổ một cách 
vĩnh viễn, nguyện không làm ác, thà giữ giới mà chết, tỉnh thần được 
sinh lên trời. Nếu ai có thể chí tâm thanh tịnh liễn đạt được bốn đạo 
quả của bậc Sa-môn: một là Cấu cảng (Tu-đà-hoàn), hai là Tần lai 
(Tư-đà-hàm), ba là Bất hoàn (A-na-hàm), bốn là Ứng chân (A-la- 
hán). 

Lại nữa, những bậc quân vương trong thiên hạ, tuy thực hiện 
việc trị nước, muốn được thái bình, nhưng vẫn có bổn phận bắt dân 
đóng thuế, ý tham chưa trừ. Còn nay Ta là Phật đều khiến cho con 
người không còn tham dục nữa, chứng đạo vô vi. Từ khi Ta cầu đạo 
đến nay, trải qua vô số kiếp, mỗi đời đều có lời nguyện: “Nguyện bỏ 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A-BẠT 289 





ái dục, tu hạnh Sa-môn, chẳng thích cũng chẳng không; đối với 
những người hiển minh, các bậc quân tử trong thiên hạ, nghe giới 
kinh của Phật, không ai là không phụng hành. Người nào không vâng 
theo về sau đều hối hận. Ai kiểm chế được ý chí, không còn tham 
dục, liền đoạn trừ con đường sanh tử buồn khổ. Nếu chẳng luyến ái 
nhau, liền được thoát khỏi khổ đau. Cuộc đời vô thường, con người 
như bọt nước, cái này thành thì cái kia hoại, đâu có tổn tại”. 

Đức Phật hỏi A-bạt: 

- Thầy của ông lấy øì để giảng dạy? 

Thưa: 

-Thây của con dạy không được giết người, giết bò, không được 
trộm cắp vàng bạc, không được dâm dục với vợ thây và vợ của đệ 
tử, không được uống rượu. Lúc bốn mươi tám tuổi mới được cưới vợ. 
Thây của con dạy người suốt đời phải giữ tám giới này. Chẳng hay 
giới của Phật có ý nghĩa gì? 

Đức Phật dạy: 

-Những ai thích nghe hãy lắng nghe! Nếu có con nhà tộc tánh 
tìm đến, tự trình bày việc ưa thích giới của Phật, Ta sẽ tùy theo khả 
năng từng người mà truyền trao giới pháp. Người muốn tu tập tại nhà 
thì gọi là Thanh tín sĩ, phải giữ năm giới: 

1. Không được ham giết hại các loài cầm thú, kể cả loài nhỏ bé 
nhất, không được làm tổn hại đến thân hình chúng, huống hồ lại cầm 
dao gậy hành hạ chúng. Tâm nghĩ việc nhân từ, miệng không bảo 
giết. 

2. Không được trộm cắp, tham lam đối với tài sản của cải người 
khác, lừa cân tráo đấu, dù như đồ vật nhỏ nhất cũng không được xâm 
chiếm của kẻ khác. Tâm phải nhớ điều nghĩa, miệng không được 
dạy người trộm cắp. 

3. Không được ham dâm dục, xâm phạm vợ của người khác, 
không được xem sắc đẹp, không được nghe nhạc hay, tâm tu lễ cấm, 
lời nói không trái phép. 

4. Không được nói dối, gièm pha, vu vạ để lời buộc tội người. 
Lời nói đúng lúc. Lời nói phải thành tín, tâm không được lộ rõ sự 
kiêu mạn, miệng không được khen chê. 

5. Không được uống rượu, không tự ý say sưa. Tâm không 


290 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nghiện rượu, miệng không nếm rượu. Rượu có ba mươi sáu thứ lỗi, 
chớ có khuyên người uống. 

Đó gọi là giới luật nơi hàng Thanh tín sĩ của Ta. 

Đức Phật dạy: 

—Ta không kêu gọi người, nhưng người tự đến xin kính thọ giới 
và được dạy dỗ, bỏ ác làm theo thiện, kẻ hiển trí trong thiên hạ 
muốn làm Sa-môn, trước hết Ta hỏi: Do duyên gì mà được giác ngộ? 

Phàm là con người, cần phải hiếu kính, lấy việc an dưỡng cha 
mẹ làm chính, nếu muốn học đạo cần phải báo ân cha mẹ. Cha mẹ 
có đồng ý, sau đó Ta mới nói giới Sa-môn cho họ. Có hai trăm năm 
mươi giới, suốt đời phải giữ cho thanh tịnh, không được nửa đường 
phế bỏ, làm mất ân cúng dường. Nếu ai đốc lòng cầu thỉnh, tín tâm 
không chuyển, có thể phụng trì pháp luật như thế Ta mới ban giới 
pháp cho họ. Giới của Sa-môn lấy từ bi làm gốc, không được tàn sát 
các loài vật nhỏ bé nhất, luôn thương xót người vật xem như con đỏ, 
cũng không thù oán kiện cáo, mong người ngay thẳng, thường nhớ 
đến công ơn của cha mẹ và thầy bạn, siêng năng cầu đạo, nhằm độ 
thoát cho cha mẹ. Sa-môn không được tham lam, lừa đảo để chiếm 
đoạt tài vật của kẻ khác, thấy những của cải báu hãy xem như là cát 
bụi, người ta có cho cũng không lấy, nếu có lấy cũng không được 
giữ, phải đem cho những người bần cùng, thường thuyết giảng đức 
tính không tham cho mọi người. 

Sa-môn không được có vợ để nối dõi, phải để phòng tránh xa 
người nữ, đóng kín nẻo tình dục. Khi thấy sắc đẹp, mắt không được 
ngắm nhìn, hãy xem người già như mẹ, người trẻ như chị em, nếu 
tâm không đình chỉ được phải quán bất tịnh để trừ hạnh dâm, có sanh 
tử đều do sĩ ái. 

Sa-môn không được nói dối, nói lời thêu dệt, gièm pha vu vạ 
để buộc tội người, thấy nghe như thật, điều phi nghĩa thì không rao 
truyền, hòa giải kẻ tranh chấp, nói hai bên đều tốt, nói lời từ tốn là 
nhằm giữ lấy sự chính đáng, không được nói đời tư của người khác. 

Sa-môn không được ngâm vịnh, ca hát, múa vui, đùa giỡn và 
luận bàn chuyện xướng ca, cần phải siêng năng suy tư, ôn cũ để biết 
mới. Những điều Sa-môn nói, lời ấy ắt là của Pháp sư. Những ai 
không nghe, tâm ý chẳng được mở mang. Sáng tối tụng kinh, không 


SỐ 20 _~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A-BẠT 201 





được nhầm lẫn. Hãy tinh tấn thực hành điều cốt yếu của đạo, mục đích 
là để dứt trừ các thứ ô uế, vì người thuyết pháp, suy tư hợp với ý 
nghĩa. 

Sa-môn không được mong nằm giường tốt đẹp, quần áo không 
được dùng tơ lụa thêu thùa, ăn uống không được tham đắm vị ngon, 
không được dùng đồ vàng bạc chạm trổ, chỉ nên dùng bình bát bằng 
đất nung, hoặc bằng thiếc. 

Sa-môn không được uống rượu, ăn thịt, mong nhớ được nếm 
các mùi vị, không được uống rượu thuốc và đi đến các nơi chốn bán 
TƯỢợu. 

Sa-môn không được lấy hương hoa xoa lên thân, xông ướp áo 
quần, phải nhớ kỹ đến sự trì giới. 

Sa-môn không được mua kẻ sai khiến, hàng nô tỳ, cho mướn đồ 
vật và nhi đồng, hoặc có người đem đến cho mình, nhất thiết không 
được nhận. 

Sa-môn không được nuôi dưỡng các thứ súc vật, cưỡi xe, cưỡi 
ngựa buông lung tâm ý. 

Sa-môn không được cất giữ lúa gạo. Mỗi sáng đi khất thực, 
không quá bảy nhà, nhà thứ nhất mà không được cho mới đến nhà thứ 
hai, giáp vòng bảy nhà mà không được thì chỉ nên uống nước mà thôi. 

Sa-môn vào xóm làng, phải như chim ăn no rồi bay đi, không 
trông mong về chỗ còn lại, nếu không được ăn, tâm cũng không 
giận. 

Sa-môn bỏ nhà, ở không cầu an lạc, không ham nhà tốt, chỉ ở 
các chốn núi rừng, cạnh đầm ao, bên gốc cây mà thôi. 

Sa-môn không được buôn bán cầu lợi, suy nghĩ về cái này cái 
kia, cái nào là sang, cái nào là hèn. 

Sa-môn không được bận bịu chuyện ruộng vườn, khai khẩn đất 
đai để trồng lúa thóc, nhớ nghĩ, vui thích công việc trồng. 

Sa-môn không được bàn luận về sự vui thích đối với đất đai, 
sông nước hương hoa; phải nhất tâm suy nghĩ về đạo, ngoài ra không 
được suy nghĩ cái gì khác. 

Sa-môn không được bàn về chuyện làng xóm, thành ấp, quốc 
gia, xấu tốt, cao thấp. 

Sa-môn không được bình luận về cơ nghiệp của đồng đạo như 


292 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ruộng, nhà, lúa thóc, y phục, đồ ăn uống, kia thì có, đây thì không. 

Sa-môn không được nằm mà đàm luận, ăn mà nói chuyện, 
không được dự đoán việc chính sự, binh bị, việc hành quân đánh 
chiếm, được thua. 

Sa-môn không được nói về y phục, thức ăn tốt xấu, ngon dở, 
cho đến khen chê nước suối tốt xấu. 

Sa-môn không được nói về hình tướng tốt xấu của các loài súc 
sanh. Đó là sự đàm luận của kẻ ngu, chứ không phải là sự luận bàn 
của đạo pháp. 

Sa-môn không được tự xưng là mình hiểu kinh, còn kẻ khác thì 
không thông, phải tự trách mình không phải kẻ hiển, không được cao 
ngạo, kiêu căng. 

Sa-môn giảng pháp, không được nói: “Kinh của tôi thì hay còn 
kinh của ông thì bị vướng mắc, giới của tôi thực hành thanh tịnh, giới 
của ông thực hành thì ô uế”. Không được nói: “Thầy của tôi thì sáng 
suốt, thầy của ông thì không sáng suốt”. Kinh Phật thống nhất, chỗ 
quy về không hai. Kẻ có chí khí còn trẻ hãy tự gánh vác, thể hiện, 
không nên khen chê. Không được cho rằng: “Ta thuộc về dòng họ 
lớn, còn tộc của ông thì chẳng ra gì”. Không được tự nói: “Điều ông 
giảng nói không bằng ta”. 

Sa-môn không được tự cho các thứ giường ghế, áo quần, gối, 
đổ nằm của ta tốt đẹp, còn của người khác thì thô sơ, không được soi 
gương cạo râu, tưởng nhớ đến những vật mịn, trơn. Không được xem 
các trưởng giả đấu giá những người nghèo hèn và các loài súc sanh 
đấu húc. Không được bắt chước lối dùng hai tay đánh nhau, không 
được chơi cờ “xu bổ”, bài bạc, xem kết quả của các trò chơi, biếng 
nằm chờ ăn. Không được nghĩ đến phương nào, quận nào, từ kia lại 
đây hết bao nhiêu dặm đường. Không được làm thầy thuốc cho con 
trai, con gái và cho bò, ngựa. Không được dạy người nói năng lung 
tung hay không nên nói năng. Không được tập giốn với binh đao gậy 
gộc, ném đạn vui chơi. Không được học xem tướng nam nữ, nghèo 
giàu, sang hèn, có tướng, không tướng và tướng trạng của sáu thứ gia 
súc. Không được theo đòi việc bói quẻ về sự phong phú hay nghèo 
nàn của những năm tai biến, hạn hán. 

Sa-môn không được xem coi về lịch số, đoán mặt trời mặt 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A-BẠT 293 





trăng đầy vơi hay bị che lấp, sao xấu biến hiện, núi sập, động đất, 
mưa gió trong năm, tất cả đều không được học. 

Sa-môn quá ngọ không được ăn, y phục, thức ăn uống thô sơ, 
tâm không oán hận, bình bát thường mang dưới hông trái, dù đến nơi 
nào cũng không lo đói lạnh, thường mang bình bát bên thân, như 
chim có cánh, miệng không được ăn phi thời, sáu căn thường đoan 
chánh, tâm biết hổ thẹn, không sân, không hận vì thân khổ, nguyện 
giữ giới kinh, mắt không liếc sắc; tai, mũi, lưỡi, thân, tiếp xúc điều 
tốt hay xấu mà tâm vẫn không động, hãy tiết chế trong việc ăn uống 
để thân không đói cũng không no, để cơ thể được nghỉ ngơi, giả như 
có ngủ cũng không lâu, giữ chí thanh cao, luôn gắn bó với nẻo Nê- 
hoàn giải thoát. Thí như con hiếu, sáng chôn cha mẹ, thương khóc 
nhớ tưởng, chẳng phút nào quên. Sa-môn của Ta ở đây giữ chí hành 
đạo, khi ngồi thì thiển tư, lúc đứng dậy thì tụng niệm, thường tỉnh 
giác, tinh tấn, đừng trái với giới hạnh. Đó là đệ tử của Phật. 

Phật bảo A-bạt: 

-Những giới như vậy gồm có hai trăm năm mươi thứ, nay chỉ 
nói sơ lược, Sa-môn phải thu giữ tâm ý, đừng để buông lung, ở chỗ 
vắng lặng thanh tịnh, bổ dâm, nộ, si, nhằm thành tựu được trí tuệ, 
thường dùng tâm từ bi thương xót khắp thiên hạ, xả bỏ trạng thái 
tham dục, ham ngủ nghỉ, một lòng tin pháp, không còn nghi hoặc 
mới đạt được A-la-hán. La-hán là người đã chứng quả Ứng chân. Thí 
như người đời thường sinh sống, nợ nần nghèo khổ, khi được tài lợi 
trở về với mình tất vui mừng. Lại như tội nhân ở lâu trong ngục, có 
vị trưởng giả tốt tạo phương tiện để được ra tù. Ví như kẻ thoát khỏi 
hoàn cảnh nô tỳ được làm dân lương thiện. Lại nữa, bệnh khổ nhiều 
năm, nhờ uống thuốc của cha mà trị được lành. Lại như người đi 
buôn, từ nơi con đường hiểm trở mà được hàng hóa quý giá rồi trở về 
nhà. 

Năm thí dụ này người đều hoan hỷ, những Sa-môn của Ta cũng 
lại như vậy. Tự nghĩ đến sanh tử, năm ấm trói buộc từ lâu, thọ khổ 
vô lượng, nay được giải thoát. 

Sao gọi là năm ấm? Một là sắc, hai là thống (thọ), ba là tưởng, 
bốn là hành, năm là thức. Năm thứ này che lấp con người, làm cho 
họ không thấy được đạo. 


294 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Sa-môn tự nghĩ, biết về lẽ vô thường, thân này chẳng phải của 
ta, ý ngu si liền tổ, tâm không tham đắm vướng mắc. Sắc ấm đã trừ, 
đó là cái vui thứ nhất. 

Sa-môn nhớ nghĩ, tự thấy trong thân năm tạng nhơ nhớp, ý 
tham dục liền bỏ, thiện ác không hai, thống (thọ) ấm đã trừ, đó là cái 
vui thứ hai. 

Sa-môn siêng năng suy nghĩ, thấy ân ái là khổ, không tạo các 
pháp hữu lậu, không có ý tưởng về cánh lạc (xúc). Tưởng ấm đã trừ, 
đó là cái vui thứ ba. 

Sa-môn tư duy về thân, miệng, ý thanh tịnh, cũng không mừng, 
giận, tâm định tĩnh vắng lặng, không khởi, không tạo tác. Hành ấm 
đã trừ, đó là cái vui thứ tư. 

Sa-môn tự nghĩ rằng được Phật giáo hóa thanh tịnh, đoạn các 
nhân duyên, si ái diệt sạch. Thức ấm đã trừ, đó là điều vui mừng thứ 
năm. 

Phật bảo A-bạt: 

—Sa-môn của Ta vứt bỏ các dục, phụng hành kinh giới, để đoạn 
sanh tử, như vậy, đời này không còn tư tưởng buồn khóc ái luyến 
nhau nữa. Ta không tham ái người, người cũng không tham ái Ta, 
nhưng Ta lấy đạo thương nhớ tất cả, muốn làm cho họ được độ thoát. 

Phàm người hành đạo, thân khổ một đời, nhưng người không 
theo đạo thì thọ khổ nhiều kiếp. Như người tắm rửa chỉ sạch bên 
ngoài, tâm dơ không trừ được. Bậc đã chứng quả Ứng chân (La-hán) 
thì các điều ác đều dứt hết. 

Người phàm phải dốc tâm theo, tâm của người hành đạo 
chuyên nhất, như đá ở trong đất, mặt trời thiêu đốt cũng không tiêu, 
mưa ngập cũng không tan, gió thổi cũng không động, ra khỏi phàm 
tục, liễn thành đạo lớn. Tâm ý đã nguội lạnh, không bị lửa dâm dục 
thiêu đốt nữa, giống như bông sen ra khỏi bùn lầy ô uế mà gốc nằm 
trong nước, nước dơ không dính được. 

Sa-môn tự nghĩ: “Cha mẹ nuôi con, ân lớn một đời. Đức Phật 
khai hóa khắp thiên hạ, làm cho con người đắc đạo, tự thấy được gốc 
ngọn của năm đường sanh tử, biết thọ mạng của con người, ý chí đã 
chân chánh, hành hóa tự tại, muốn lên trời thì lên, muốn vào biển thì 
vào. Thí như lấy hương tắm cho người chết, không thể làm cho xác 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 295 





chết thơm lên được. Dạy cho người ác điều thiện, chưa chắc họ làm 
theo. Tâm con người ác thì miệng thân đều ác. Lời nói của người học 
thế tục chỉ làm cho nghe xong thì sự buông lung mà thôi, không phải 
là đạo chân chánh. Người hành đạo nghe như vậy thì quyết không trả 
lời, biết tâm ý kẻ phàm, nhận thức tư duy đều điên đảo. Kẻ ngu 
không hiểu đạo, lấy chánh làm tà, không phân biệt được chân ngụy. 
Bậc Thánh Nhân thương xót họ nên càng thêm lòng từ bi cứu độ ”. 

Sa-môn giữ ý như người mặc áo mới lúc ngồi, lúc đứng đều cẩn 
thận, không muốn làm cho dơ bẩn. Cho nên người giữ giới thường 
chiến đấu với tâm, dù trăm điều ác đến, rốt cuộc đều không nghe 
theo. 

Cha mẹ sanh con, lúc còn thơ ấu dạy dỗ cho theo đạo, khi lớn 
phạm tội bị chết, không thể oán trách cha mẹ. Thí như ngồi xổm trên 
giường có cây mà không có dây thì không thể ngồi được. Đệ tử mà 
không có minh sư cũng không thể đắc đạo được. Như các vị đạo sĩ 
này ở thời tiền kiếp của Ta thờ nhiều Thánh hiển, thọ lãnh được 
những điều phi phàm, đều do thầy là bậc Vô vi dạy. Người được quả 
La-hán, có thể tự mình nêu bày rõ, ở nơi nào được quả Cấu cảng 
(Tu-đà-hoàn), ở nơi nào được quả Tần lai (Tư-đà-hàm) và Bất hoàn 
cho đến quả Ứng chân, tất cả đều giải thoát, không còn sanh tử nữa, 
biết rõ rộng hẹp, như xem bức tranh đẹp, phân biệt được năm màu. 
Thấy người trong thiên hạ đều có ba độc: kiêu mạn, phóng dật, tham 
đắm mùi vị, tự biết đã cởi bỏ, không còn tham sanh lên trời, cũng 
không thích ở trong cõi người, chỉ nhớ tưởng đến chúng sanh, muốn 
họ được giải thoát. Kẻ phàm phu chưa nghe Chánh pháp cần phải 
học tập thật kỹ, như cầm dây tơ ngũ sắc xâu chuỗi ngọc lưu ly năm 
màu đều hiện. 

Bậc đạt được mắt đạo xem thấy thần thức của con người từ đâu 
đến và chết đi về đâu. Biết người nào chết thần thức bị đọa vào địa 
ngục, ai bị đọa vào súc sanh, ai bị đọa vào ngạ quỷ, ai sinh vào loài 
người, ai chết sanh lên trời, kẻ thành đạo tự biết. Đoạn trừ năm chỗ 
sanh này, đã đạt được điều nguyện ước, xem thân này như đất bụi, cứ 
đem thân mình nghiền nát thành bụi cũng được. Đã rõ chân ngụy như 
vào nước trong thì cát sỏi hoặc châu báu đều hiện rõ. Dự biết thiên hạ, 
một người là trăm, trăm người là một. Sở dĩ như vậy là vì một người 


296 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sanh con truyền đến cháu chắt, hưng thạnh được trăm, hoặc khi một 
trăm người chết dần dần chuyển thành không, hay lại còn có một. 

Sa-môn đắc đạo, thấy một cách đầy đủ về tốt và xấu. Biết 
người nào chết sẽ sanh nơi đường lành, cũng biết kẻ nào chết sẽ 
sanh vào đường dữ. Lại thấy phạm vi bốn đại trong thân, biết được 
tuổi thọ, khổ, vui, dài ngắn của con người. Từ gốc đã không rõ, tâm 
thức là hành, hành thọ danh sắc, chỉ do nhân duyên ký thác, sanh 
trong bụng mẹ, lại thương nhớ nhau. Cha mẹ nói: “Con tôi”. Con nói: 
“Cha mẹ tôi”, tinh thần xoay chuyển đều không tự biết. Đời trước là 
kẻ thiện, lại sanh làm người, phú quý sống lâu, còn kẻ bất thiện thì 
khổ mà chết yểu. Tất cả đều do nghiệp của bản thân. Trời, đất, 
người, vật đều nhờ bốn khí (bốn đại): một là đất, hai là nước, ba là 
lửa, bốn là gió. Trong thân con người, chất cứng là đất, chất ướt là 
nước, chất ấm nóng là lửa, hơi thở là gió. Sống nhờ vào đó, chết trở 
về tứ đại. Xét từ gốc ngọn, tất cả đều từ những cái khác sanh ra 
nhưng kẻ phàm không biết. Trong khoảng đất trời, sự sanh như 
mộng, mạng sống ngắn ngủi, loay hoay rồi chết. Giống như gió thổi 
nước biển, các lớp sóng đuổi nhau, sanh tử cũng vậy, qua lại không 
ngừng. 

Sa-môn đắc đạo, biết hết những việc đầu cuối, trước sau, thành 
bại của đất trời trong một kiếp, thân có trở lại cũng biết sự việc từ 
vô số kiếp lâu xa. Cũng biết các bậc thần tiên đắc đạo trong thiên hạ 
thần tiên không ai bằng Phật. Tự biết ý chí vốn có vạn mối, việc nay 
là một, thường thương chúng sanh bị tham dục, sân giận, si mê kết 
hợp gây rối loạn trong lòng, hoặc do ân ái nên không biết chỗ cốt 
yếu ấy. Bậc đắc đạo, đạt thần thông như người xem gương, bay đổi 
không bị ngăn ngại, vách đá đều qua được, có thể đứng trên núi Tu- 
di, lấy bàn tay sờ mặt trời, mặt trăng, có thể làm cho trong thân phun 
nước, phun lửa, có thể biến mất ở dưới đất rồi hiện ra ở một chỗ 
khác. Có thể ngồi hay nằm trên hư không tùy ý, có thể sai khiến Ma 
vương, Phạm thích, chư Thiên, không gì mà không đảo lộn được. Thí 
như người thợ làm đổ gốm nung ngói gạch, vật đựng đổ, nước không 
thể thấm qua được. Kẻ phàm phu thì như ngói chưa nung, người đắc 
đạo thì như ngói đã nung, có thể làm khô hay ướt, dù nước có thấm 
qua cũng không bể. Như người thợ vàng muốn làm vật gì tùy ý, 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 297 





người đắc thân túc cũng lại như vậy, tùy ý biến hóa. Người làm đồ 
gốm đem nung lửa thành đồ dùng. Sa-môn của Ta cũng như vậy, giữ 
ý thành đạo, giống như da trâu khô cuộn lại cũng có tiếng mà mở ra 
cũng có tiếng, để ẩm thì thành chất cao, cuốn vào hay mở ra cũng 
đều mềm mại. Ý đạo cũng thế, tất cả đều mễm mại, không có cứng 
rắn. Giống như ở trên lầu cao thấy người ở dưới ca múa, tiếng 
chuông, tiếng trống và tiếng của sáu thứ gia súc. Đạo là như vậy, 
cũng nghe được âm nhạc cõi trời, cũng nghe được tiếng kêu thống 
khổ, đói khát của địa ngục, ngạ quỷ, thấy rõ lòng người, kẻ có dục, 
người không dục, có các sự mừng giận, thương, ghét, ngu, trí, mạnh, 
yếu, kẻ dễ hóa độ, người khó hóa độ, đường tốt, đường không tốt 
đều có thể phân biệt biết rõ. Như người thích tắm rửa, cọ xát thân 
thể, nếu chưa cùng khắp thì lại cọ xát cho đến thỏa thích. Bậc Đạo 
nhãn quán biết người có thể độ được, liền đem kinh Phật để khai mở 
truyền trao. Ý đã thiện rồi, lại được làm người, hành vi cao vút, lúc 
chết được sanh lên trời. Nếu trì giới thanh tịnh liễn được bốn đạo quả 
Sa-môn. Người đã đắc đạo rồi liền biết việc của một đời, mười đời, 
trăm đời, vô số đời; cũng biết kiếp thành, kiếp hoại, bắt đầu và kết 
thúc của trời đất; biết vô số kiếp, thân này từ kia sanh ra; khi sanh, 
cha mẹ, tên tuổi, dòng họ như thế này. Đời khác tuổi thọ nhiều ít. 
Biết khi khác từ cõi người sanh lên trời, rồi từ cõi trời sanh xuống 
làm người; hoặc từ loài người đọa vào địa ngục; từ địa ngục làm súc 
sanh, ngạ quỷ. Từ ngạ quỷ ra được làm thân người; hoặc từ loài 
người lại làm quỷ thần, từ quỷ thần sa vào địa ngục, rồi được sanh 
lên trời, vị ấy đều phân biệt tự tư duy biết rõ. Như người khách xa 
nhà nhớ nghĩ quê nhà. Dùng tâm thức đầy đủ quán thấy năm đường, 
tự biết mình đã giải thoát, đạo lực đã được tự tại, muốn sống trăm 
tuổi, ngàn tuổi, vạn tuổi, cho đến vô số kiếp cũng được. Có thể theo 
ý muốn không ăn từ mười ngày, trăm ngày, một năm, trăm năm, cho 
đến vô số năm, muốn ăn thì ăn. Như lên lầu cao nghe nhìn người bên 
dưới; khi ngồi, khi đứng, tiếng nói từ Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả 
đều nghe thấy. 

Đạo nhân tự biết ý chí đã tịnh, thiện ác đều trừ. Như người ưa 
làm những điều lỗi lầm, phạm pháp, bị quan lại dùng xác chó chết 
quấn trên cổ, dắt đi khắp nơi. Người ấy rất xấu hổ, muốn sớm thoát 


298 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ly. Bậc chứng A-la-hán xấu hổ về thân này cũng như vậy. La-hán có 
hai loại: Diệt và Hộ. Gọi là Diệt vì tự mình lo đắc đạo, liền đạt được 
Nê-hoàn (Niết-bàn). Còn gọi là Hộ vì lo che chổ con người, độ thoát 
khắp thiên hạ. Giống như nước trong thì cát, đá, cá, rùa tự hiện trong 
đó. Đạo ý đã tịnh liễn thấy tất cả tâm thức trong thiên hạ, Sa-môn 


cũng vậy. 
- Thầy ông giáo huấn có được như vậy không? 
A-bạt thưa: 


—Điều này thật khó sánh kịp. 

Đức Phật dạy: 

-Ta thấy thế gian cũng có đạo sĩ, không biết Phật pháp, ở ẩn 
nơi ao đầm, ăn toàn rau cỏ, nói: “Không cần thầy tự nhiên sẽ chứng 
đạo”. Kẻ ấy có đắc đạo chăng? 

Đáp: 

-Không đắc đạo. 

Đức Phật dạy: 

-Đaạo từ tâm mà được, cần có thầy có pháp. Ở trên là một cách 
tin đạo sĩ vọng thứ nhất. Lại có đạo sĩ hái một trăm thứ cây, cành, lá, 
hoa, quả làm thành phương thuốc, tự uống thuốc này cho là có thể 
thành tiên. Thầy trò của ông có tin như vậy chăng? 

Thưa: 

—Không tin. 

—Đó là tin đạo một cách si vọng thứ hai. Hoặc có đạo sĩ từ bỏ 
cha mẹ, mặc áo da nai, nằm nghỉ trên chiếu cỏ, xõa tóc, không ăn, 
lạy trời cầu đạo, chỉ tự làm khốn khổ cho mình mà chẳng thành đạo 
gì cả. Ông có bắt chước như vậy chăng? 

Thưa: 

-Không bắt chước. 

—Đó là tin đạo một cách sĩ vọng thứ ba. Cũng có đạo sĩ ở trong 
thâm sơn cùng cốc vắng vẻ, cách biệt, để xướng có đạo, thờ phụng 
nước lửa, mặt trời, mặt trăng và năm sao, giết vật tế trời, rộng mong 
cầu phước. Ông có làm như vậy chăng? 

Thưa: 

Chẳng làm như vậy. 

—Đó là tin đạo một cách si vọng thứ tư. 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 299 





Đức Phật bảo A-bạt: 

- Từ khi đất trời được mở rộng đến nay có hai mươi ba vị đạo sĩ 
Đại Phạm chí tên là: Kỳ-đôổ, Lưu-hao, Tận-đà, Ca-di, A-nhu, Ca- 
thần, Linh-di, Át-siêu, Viêm-mao, Ba-mật, Lam-hóa, A-luân, Cầu- 
đàm, Kỳ-tẳng, Linh-lệ, Ca-diếp, Bạo-phục, A-bát, Khê-hiệt, Ưu-sát, 
Ba-lợi, Nghiêu-cảnh, Pha-khư, thành quách đất trời đều do hai mươi 
ba vị này hợp lại tạo ra. Nay Phí-ca-sa có bằng những vị ấy không? 

Đáp: 

-Không bằng. 

Đức Phật dạy: 

-Thầy của ông bao lớn và có thể làm thầy các đế vương và 
khiến cho họ được đắc đạo không? 

Thưa: 

-Không có thể. 

-Các ông có thể làm thầy thái tử, đại thần, quan trưởng và 
khiến họ được đắc đạo chăng? 

Thưa: 

-Không thể. 

-Thây của ông có thể dạy cho các hàng sĩ, công, nông, thương, 
trưởng lão, trung niên, thiếu niên, nam tử, phụ nữ, và khiến cho họ 
đều được đắc đạo chăng? 


Thưa: 

-Không thể. 

- Tổ tiên của thầy ông đã đắc đạo chưa? 
Thưa: 


-Không nghe thầy con dạy chuyện này. 

— Vậy các ông theo những đạo nào? 

Thưa: 

-Thầy con dạy rằng ai giữ tám giới lúc chết được sanh lên trời 
Phạm thiên. 

-Chẳng lẽ trong các ông, ai trì tám giới này đều có thể sanh 
lên trời Phạm thiên sao? 

Thưa: 

—Nghe thây con nói như vậy. 

Đức Phật bảo A-bạt: 


300 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





—§a-môn của Ta đắc quả Ứng chân (A-la-hán), biết sự sanh tử 
trong kiếp sống, phân biệt được mọi người, lúc đó là người nào, từ 
đâu sanh và làm việc gì. Biết người trong thiên hạ và việc ở trên 
trời, bay đi từ chỗ này đến chỗ khác, muốn sống thì sống, muốn 
chết thì chết, có thể làm rung động đất trời, dời núi Tu-di ra vào 
không gián đoạn, biến hóa tùy ý, cha mẹ đã chết biết đọa nơi đâu, 
tìm kiếm để chỉ bày, dẫn dắt, làm cho được giải thoát. Con được 
đắc đạo, cha mẹ đều được độ thoát. Lại nữa, Sa-môn của Ta tu tập 
tâm ý chuyên chú, chánh chân, gồm hai trăm năm mươi giới, thành 
tựu đạo Vô vi (Niết-bàn). 

Đức Phật bảo A-bạt: 

—Ta bỏ nước, bỏ ngôi vua làm Sa-môn lo đoạn sanh tử, nay đã tự 
chứng được, là Bậc Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Chúng Hựu, làm Bậc Thầy của trời và 
người. Ai trì kinh giới của Ta, không ai mà không đắc đạo. Ta luôn 
luôn dùng tâm từ giáo hóa thiên hạ bỏ ác làm lành. Điều thiện có thể 
làm mãi, điều ác không thể lâu dài, điều khổ thì lâu dài, sự vui thì 
ngắn ngủi. Kẻ hưởng dục lạc trong hiện tại thì vui thích, nhưng về lâu 
sau phải chịu khổ. Có tội mà chí tâm sám hối, đó là điều tốt nhất. 

Bấy giờ A-bạt nhìn kỹ thân Phật, tâm nghĩ tướng Phật có ba 
mươi hai tướng, đặc biệt có một tướng ta không thấy, tại sao như 
vậy? 

Đức Phật biết ý ấy liền hiện tướng lưỡi ra, trước tiên chạm đến 
tai bên trái, sau đến tai bên phải, lại đến mé tóc, dùng lưỡi che cả 
mặt, rồi từ từ thâu lưỡi trở lại. 

A-bạt khen: 

Bậc như Đức Phật dù vạn kiếp cũng khó gặp, có tướng lưỡi 
như vậy sao mà chẳng biết? 

Đức Phật dạy: 

-Các ông đến đây đã lâu, hãy trở về xin lỗi với thầy của các 
ông đi. 

Năm trăm người đều đến trước lạy dưới chân Phật rồi đi ra. 

Phí-ca-sa cưỡi xe ổi ra, thấy các đệ tử đi lại, liền đứng chờ họ. 
Các đệ tử đi đến, xuống xe đảnh lễ. Thầy hỏi: 


SỐ 20 _~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 301 





-Sa-môn Cù-đàm tiếng đồn khắp thiên hạ, vậy có tướng ấy 
không? Vì sao ở lâu như vậy? Phật đã nói chuyện gì? 

A-bạt thưa: 

-Những điều đã nói hồi sáng, không sai một chút nào. Sau khi 
về nhà dùng cơm xong con sẽ từ từ kể lại chuyện ấy. 


Thầy nói: 
-Đức Phật không thể giữ các ngươi lại để ăn cơm sao? 
Thưa: 


-Đức Phật ngồi bên gốc cây, hoàn toàn chẳng có gì cả. Ngài 
biết đã đến giờ ăn cho nên bảo chúng con trở về. 

Mọi người trở về dùng cơm xong, A-bạt thuật lại cho thầy nghe 
đầy đủ những điều Phật đã nói. 

Thây bảo: 

-Ông nói Đức Phật dạy, không có thêm bớt, có ý muốn ta tôn 
thờ Ngài chăng. 

A-bạt thưa: 

—Con nghe những lời Phật nói vượt hẳn Phạm chí của ta, chỉ sợ 
dòng dõi chúng ta không thể tôn thờ Ngài thôi! 

Vị thây liền tức giận, giậm chân bảo: 

—Ta nhiều đời làm thầy, tại sao lại không bằng? 

A-bạt thưa: 

- Thầy hãy thử tự mình đến để xem trí năng của Đức Phật. 

Thầy nói: 

- Vậy thì ta phải tự mình thỉnh Phật để cùng đàm đạo. 

Đến chiều tối, ông cho bày biện bàn ghế đủ cho năm trăm vị. 
Lúc gà gáy, vị thầy tự mình đi đến, xưng tên họ, xin được gặp Phật. 
Đảnh lễ Phật xong, ông ngồi qua một bên, vòng tay thưa: 

—Hôm nay tôi có soạn một ít thức ăn, mong Phật cùng chúng 
Sa-môn đều dùng oai thần hạ cố. 

Đức Phật im lặng nhận lời. Phí-ca-sa vui vẻ từ biệt, trở về bày 
biện thức ăn. Trời chưa đúng ngọ, ông lại bảo A-bạt tới rước Phật 
cùng năm trăm vị Sa-môn đến nhà. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Đức 
Phật và các Sa-môn ăn uống, rửa tay xong, Phí-ca-sa hỏi Đức Phật: 

-Hôm qua A-bạt trở về nói những điều Phật dạy, chẳng biết 
hôm nay Phật có thể nói lại cho tôi nghe được không? 


302 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đức Phật bảo: 
- Tất cả đều không có thêm bớt. 
Đức Phật liền nói lại những điều đã nói hôm qua. Phí-ca-sa 
nghe lời Phật nói, hoan hỷ, liền tự cúi lạy thưa: 
Ngày hôm qua con đã vô cớ tức giận vì những điều A-bạt nói. 
Đức Phật dạy: 
-Ông tuy nổi giận về người đệ tử hiển ấy nhưng giống như 
ngựa hay biết được tâm ý con người. 
Đức Phật chú nguyện cho A-bạt: 
Mong ông sống lâu không bệnh. 
Bấy giờ vị thầy khen ngợi Đức Phật: 
Lửa chiếu soi bóng tối 
Vua sông, biển, trăm hang 
Thánh nhân dạy dỗ khắp 
Như nước có mình quân. 
Ma-ni báu số một 
Trăng sáng hơn các sao 
Như mặt trời chiếu soi 
Ba cõi, Phật lớn nhất. 
Đức Phật biết tâm Phí-ca-sa đã hiển hòa, chân chánh, không tà 
vạy nên vì ông nói kệ: 
Người làm nhân nghĩa 
Bố thí làm phước 
Giác ngộ vô thường 
Hộ trì kinh, giới. 
Thế gian nguy khốn 
Vui ít khổ nhiều 
Phải lo thân mình 
Không nên biếng nhác. 
Nhằm đoạn tham dục 
Tích tập đáng sợ 
Sanh, già, bệnh chết 
Đau khổ buồn lo. 


An ái chia la 


SỐ 20 ~KINH PHẬT GIÁO HÓA PHAM CHÍ A-BẠT 303 





Tất cả đều khổ 
Cho nên Thánh nhân 
Cầu đạo giải thoát. 

Phí-ca-sa nghe xong, liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật, rơi lệ 
thưa: 

—Con nhớ tổ tiên của con đều chẳng có ai biết Phật, mong Phật 
xót thương. Con có anh em, vợ con, gia đình, nay muốn đem đến đây 
để họ được thọ lãnh Phật pháp. 

Đức Phật bảo: 

—Được! 

Khi ấy mọi người liền lạy chân Phật, thọ tam quy, cùng với A- 
bạt... đồng giữ năm giới. 

Sau đó Phí-ca-sa mạng chung. Các đệ tử hỏi Phật: 

- Thầy của chúng con mất rồi, sanh ở nơi nào? 

Đức Phật dạy: 

-Thâầy của các ông đã đắc quả thứ ba là Bất hoàn, sanh tại 
tầng trời thứ mười chín của bậc A-na-hàm, sẽ ở đó Bát-nê-hoàn. 

A-bat cùng tất cả năm trăm người muốn làm Sa-môn. Đức Phật 
dạy: 

-Các ông hãy tự mình về nhà, khéo giữ năm giới, giữ ý chí 
kiên cố rồi mới có thể xuất gia. 

Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đều rất hoan hỷ, đảnh lễ lui 
ra. 


n 


SỐ 2I 


PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU 
MƯƠI HAI KIÊN 


Hán dịch: Ưu-bà-tắc Chỉ Khiêm, người nước Nguyệt Chỉ, đời Ngô. 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Câu-lưu, cùng đông đủ chúng 
Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bấy giờ có vị ngoại 
đạo tên Tu-tì và đệ tử là Ma-nap-pham-đạt, đi theo sau Phật và 
chúng Tỳ-kheo Tăng. Ngoại đạo Tu-ñ dùng vô số lời lẽ hủy báng 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng; còn vị đệ tử Ma-nap-phạm-đạt lại tán 
thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng hết lời. Hai thầy trò mãi tranh 
luận với nhau, mỗi người đều cho rằng lời của người kia nói là sai 
lầm trong suốt thời gian đi theo sau Phật và chúng Tỳ-kheo Tăng 
trên đường các Ngài đến chỗ thọ thỉnh. 

Lúc ấy, Đức Phật từ nước Câu-lưu đến nước Xá-vệ, dừng chân 
nghỉ tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Khi đó các Tỳ-kheo hội 
họp tại giảng đường Ca-lê-la, cùng nhau ngồi bàn luận: 

-Việc này như thế nào? Ngoại đạo Tu-t và đệ tử Ma-nap- 
phạm-đạt luôn đi theo sau Thế Tôn và chúng ta, trong khi chúng ta 
đến chỗ thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu-tì thì dùng vô số lời lẽ để hủy báng 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng; còn vị đệ tử Ma-nap-phạm-đạt thì lại 
tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng hết lời. 

Đức Phật từ xa nghe rõ các Tỳ-kheo đang luận bàn về việc 
này, liền đứng dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống và hỏi các Tỳ-kheo: 


306 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Các ông đang nhóm họp tại giảng đường Ca-lê-la để bàn luận 
những việc gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

Vừa rồi chúng con cùng nhau nhóm họp để bàn luận về việc 
ngoại đạo Tu-fì và đệ tử là Ma-nap-phạm-đạt đi theo sau Phật và 
chúng con trên đường đi đến chỗ thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu-ñ thì dùng 
vô số lời lẽ để hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng; còn vị đệ tử là 
Ma-nap-phạam-đạt thì lại tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng hết lời. 

Đức Phật dạy: 

—Lành thay! Này các Tỳ-kheo, khi hội họp thường phải làm hai 
việc. Những gì là hai? Một là thuyết pháp, hai là tư duy. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có người hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng, các ông 
chớ có sân hận, sanh tâm ý ác, buôn rầu thì mới tốt. Nếu có người 
hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng, các ông sanh lòng sân hận, 
sầu muộn thì các ông sẽ bị suy thoái. Này các Tỳ-kheo, nếu có người 
tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng, các ông chẳng nên vui mừng, 
cũng không buồn lo, cũng chẳng có ý hân hoan; nếu chẳng như vậy, 
các ông sẽ bị suy thoái. 

Nếu có người hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng, các ông 
nên nghĩ: “Điều người kia nói không phải là lời nói thành thật. Đức 
Phật không có những việc như vậy”. Này các Tỳ-kheo, nếu có người 
tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng, các ông nên suy nghĩ: “Thật 
có việc này”. Vì sao như vậy? Vì kẻ biết ít chỉ biết theo lời răn dạy 
không thể nghe nhiều, nên mới chê trách Phật. 

Các Tỳ-kheo hỏi Phật: 

—Sao gọi là kẻ biết ít, chỉ biết theo lời răn dạy, không đa văn 
nên mới chê trách Đức Phật? 

Đức Phật dạy: 

-Người đó nói rằng Đức Phật không sát sanh, không kết oán, 
không cầm dao gậy, dạy người làm thiện, thương yêu tất cả mọi người 
cho đến loài côn trùng nhỏ bé; cũng không lấy tài vật của kẻ khác, chỉ 
muốn bố thí, tâm niệm bố thí, thấy người bị kẻ khác cướp đoạt thì 
thương xót; thân tự làm thanh tịnh, không kết tội kẻ khác, tu phạm 
hạnh thanh tịnh, thích hạnh thanh tịnh, không thích pháp ái dục xấu ác; 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 307 





cũng không nói dối, lời nói chí thành, thích sự thành thật không hư dối. 
Người thế gian đều tin lời nói của vị ấy, không có ý khác, cũng không 
vọng niệm, không nói hai lưỡi, rao truyền để hai bên đánh nhau, nếu 
có tranh tụng thì hòa giải, khiến hai bên được an ổn, không chửi mắng, 
cũng không nói lời ác, nói ra điều gì cũng khiến cho mọi người hoan 
hỷ, chỉ nói điều thiện, không nói lời lừa dối, nói lời rất thành thật đúng 
lúc, nói lời dịu dàng theo chánh pháp, có nghĩa lý; không ngồi giường 
cao chạm trổ đẹp đẽ, cũng không trang sức hương hoa, không nghe ca 
hát múa xướng, không uống rượu; cũng không đeo vàng bạc châu báu, 
luôn khất thực đúng pháp, không ăn sai giờ, không nhận nô tỳ trai gái, 
không hủy diệt mầm lúa, cũng không nuôi gà, dê, heo, không có nhà 
cửa; cũng không mua bán ở chợ búa, không dùng cân, đấu thước, tấc 
để lừa đảo, xâm đoạt của người; đối với việc dùng dao gậy, đánh đập 
khủng bố người đều xa ha. 

Thí như ngoại đạo tham đắm việc ăn uống, vì việc đó nên mọi việc 
làm đều tham đắm; họ cất chứa nhiều lúa thóc để ăn, uống rượu, nuôi 
súc vật, y phục, thuốc men. Sa-môn Cù-đàm đều không có những 
việc Ấy. 

Thí như ngoại đạo thọ nhận đồ ăn của tín thí vì việc ấy nên luôn 
làm những việc si mê, mặc sức ra vào, bài báng ganh tị, chỉ muốn thân 
mình được cung kính. Đức Phật thường xa ha nghiệp si mê này. 

Thí như ngoại đạo thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn ở trong 
làng xóm, tích chứa nhà cửa, lúa thóc, cây cối, hoa quả, vườn rau 
cải, tự giữ lấy để ăn dùng. Đức Phật đều xa lìa những việc ấy. 

Có ngoại đạo thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn ngồi nằm 
giường cao rộng trải tơ, lấy vàng bạc tốt đẹp khẩm lên trên, rồi lấy 
nệm làm bằng các loại lông voi, ngựa, súc sanh, các loài chim trải 
lên tòa ngồi. Đức Phật đều xa lìa các việc này. 

Thí như có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn 
hỏi nhau: “Vua là thế nào? Giặc là thế nào? Binh đội là thế nào? 
Đánh nhau là thế nào? Đại thần là thế nào? Quận, nước, huyện, ấp là 
thế nào? Nữ nhân là thế nào? Dâm dật là thế nào?” Nói toàn chuyện 
thế gian, nói cả về việc biển khơi... Còn Đức Phật đều xa lìa các việc 
ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn hành 


308 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





động hư dối, giả làm như thật, ứng hiện trong ngoài không hợp nhau, 
tỏ vẻ xuất sắc để câu tài lợi, thường tham đắm chuyện ăn uống. Đức 
Phật đều xa ha kiến chấp si mê. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn tranh cãi 
với nhau cho rằng: “Ta biết pháp luật, ngươi chẳng biết pháp luật, 
ngươi có tà kiến làm sao có thể biết pháp được? Ta có chánh kiến 
còn ngươi thì ngôn ngữ trước sau điên đảo. Ta có chánh kiến, ngươi 
có tà kiến. Ngươi bị thua, ta được thắng. Ngươi là xấu, ngươi có biên 
kiến, đến độ không chịu nghe lời nói của ta. Ngươi cần phải học 
hành. Ngươi có gì để bảo chứng không?” Đức Phật thì xa la quả báo 
của hàng súc sanh ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đổ ăn của tín thí rồi mà còn thường 
chơi cờ xu bổ, bài bạc và nói: “Ta được ném thả vào túi, leo lên trụ, 
chơi cờ vua, đấu nghé, ném chén”. Đức Phật đều xa lìa các việc Ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí, mà khi tắm rửa còn 
dùng tạp hương xoa vào mình, tự làm đẹp, lấy gương tự soi, cầm dù 
lọng cao, mang giày da, búi tóc, dùng châu ngọc. Đức Phật đều xa 
la các việc như thế. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn thường làm 
việc ác, lấy tay đánh chân, dùng đầu mặt xúc chạm nhau, đấu voi, 
ngựa, trâu, dê, đấu người nam, người nữ và trẻ em, đấu gà, heo, vịt. 
Đức Phật đều xa lìa những tà kiến, ác kiến ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn làm nghiệp 
của hàng súc sanh để tự mưu sống, biết phân biệt về dao, mâu, cung 
tên, phân biệt tướng nam, tướng nữ, người lớn, trẻ nhỏ, biết phân 
biệt tướng voi, ngựa, trâu, dê. Đức Phật đều xa lìa các việc ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm 
nghiệp của hàng súc sanh để tự mưu sống, làm thầy thuốc cho đàn 
ông, đàn bà, con nít, làm thầy thuốc cho voi, ngựa, trâu, dê. Đức 
Phật đều xa lìa các việc như vậy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm 
nghiệp của hàng súc sanh để tự mưu sống; làm các việc về quỷ thân, 
tạo ra các thứ áo quần, làm thầy thuốc chữa mắt, làm thuốc cho phụ 
nữ mới sanh, làm bùa chú cho người bị nhiễu loạn. Khi người nữ lui 
tới thì cầm cây cỏ hóa thành đồ ăn ngon cho họ ăn, nói dối là đi tìm 


SỐ 21 PHẬT NÓI KINH PHAM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 309 





vật tốt để hóa ra y phục cho người mặc vào có thể bay được. Đức 
Phật đều xa la những việc ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn làm nghiệp 
của hàng súc sanh để tự mưu sống; cho người uống thuốc để nôn 
mửa. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn dùng 
nghiệp súc sanh để tự mưu sống, bảo người đi tới chỗ này chỗ nọ, 
dùng chú thuật khiến cho gây lộn, kiện cáo, cùng đánh đập người, 
vật ngã xuống đất, dùng bùa chú khiến phụ nữ bị hư thai, dùng cây 
lau chú thuật khiến bám vào tay người. Đức Phật đều xa lìa những 
việc Ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn dùng 
nghiệp của hàng súc sanh để tự mưu sống, cầm củi đốt lửa, chú vào 
hơi độc của vỏ cây á phiện, hạt bồ đào để tạo ra khói, chú vào con 
chuột để cắn giết người, học chú thuật để biết người lúc nào sống 
lúc nào chết. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn làm nghiệp 
của hàng súc sanh để tự mưu sống. Một người nói: “Sẽ có mưa lớn”; 
một người nói: “Sẽ có mưa nhỏ”; một người nói: “Lúa thóc sẽ chín”; 
một người nói: “Lúa thóc sẽ không chín”; một người nói: “Lúa thóc 
sẽ tốt”; một người nói: “Lúa thóc sẽ không tốt”; một người nói: “Sẽ 
có bệnh dịch lớn”; một người nói: “Không có”; một người nói: “Sẽ 
có giặc đến phá hoại nước này”; một người nói: “Sẽ có chết chóc 
lớn”; một người nói: “Sẽ có vua băng hà”; một người nói: “Sẽ có lập 
vua mới”; một người nói: “Sẽ có động đất lớn”; một người nói: 
“Không có động đất”; một người nói: “Sẽ có nguyệt thực”; một 
người nói: “Không có nguyệt thực”; một người nói: “Sẽ có nhật 
thực”; một người nói: “Không có nhật thực”; một người nói: “Mặt 
trời từ phía Đông qua phía Tây”; một người nói: “Lừ phía Tây qua 
phía Đông”; một người nói: “Mặt trăng tinh tú từ phía Đông qua phía 
Tây”; một người nói: “Từ phía Tây qua phía Đông, do đó mà có việc 
tốt xấu”; một người nói: “Do đó cho nên mặt trời, mặt trăng từ phía 
Đông qua phía Tây”; một người nói: “Do đó cho nên mặt trời, mặt 
trăng, tinh tú xuất hiện”; một người nói: “Do đó cho nên mặt trời, 
mặt trăng, tinh tú lặn”; một người nói: “Mây sẽ che mặt trời”; một 


310 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





người nói: “Mặt trời sẽ ra khỏi mây”; một người nói: “Mặt trời sẽ 
trong sáng, không bị mây che”. Đức Phật đều xa lìa những việc ấy. 

Có ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn làm nghiệp 
của hàng súc sanh để tự mưu sống. Một người nói: “Vua nước này sẽ 
qua tàn phá nước kia, vua nước kia sẽ tàn phá lại nước này”, một 
người nói: “Xe, ngựa, sáu thứ súc vật của nước này ít”, giải mộng 
cho người, dùng chú thuật khiến người không nói được, khiến cho 
người cấm khẩu; vì người mà viết sách nói lên giá trị của họ, vì 
người mà lấy áo quần để so sánh phẩm giá của họ, phân biệt màu 
sắc tốt xấu để đánh giá họ. Đức Phật đều xa la những việc như vậy. 

Đức Phật dạy: 

—Sa-môn ngày ăn một bữa, chiều không ăn, ăn đúng giờ, xa lìa 
việc ăn phi thời, đối với y bát, thực hành hạnh biết vừa đủ, ăn uống 
vừa no thì thôi, có đi đâu cũng đều mang theo y bát bên mình, thí 
như con chim bay đi đâu cũng có hai cánh bên thân. Tỳ-kheo cũng 
như vậy, đối với áo quần, việc ăn uống, bình bát đều vừa đủ thì thôi, 
dù đi đến đâu cũng mang theo y bát bên mình; Tỳ-kheo cũng như 
vậy, thọ trì, phụng hành lời răn dạy của bậc Hiển giả, tự quán thân 
mình, không có tranh cãi, luôn suy nghĩ về đạo, làm việc hợp với sự 
thật, thấy sắc không khởi tưởng, cũng không xem người cùng đánh 
nhau, g1ữ sự tịch tnh liên tục, không có sĩ mê loạn động; các pháp ác 
bất thiện, không vừa lòng, không nên để chúng làm loạn tâm mình, 
như giữ gìn con mắt. Đó gọi là Tỳ-kheo phụng hành giới phẩm của 
bậc Hiền giả. 

Bậc Hiển giả như vậy, các căn tịch tĩnh, đối với bên trong 
không nghĩ về sự tranh giành, loạn động, ăn uống chỉ nhằm vừa đủ, 
không ăn nhiều cũng không ăn ít, thấy thích ứng là được, thường ăn 
một bữa, không thêm không bớt, nhằm nuôi mạng sống chứ không 
phải để cho mập béo, chỉ để cho thân được an ổn, không thọ khổ, có 
khí lực để tu tập hành hóa. 

Các Tỳ-kheo ở tương lai nên tôn thờ và hành trì giới của bậc 
hiển thiện ấy. Bậc hiền thiện ấy nên ăn uống đủ no, phải suy tư về 
đạo, đầu đêm, cuối đêm phải hành đạo, thực hành đạo niệm vi diệu, 
không lay động, ban ngày hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành, không nghĩ 
đến pháp ác; đầu đêm hoặc đi kinh hành, hoặc ngồi; nửa đêm nằm 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 311 





nghiêng hông bên phải, hai chân xếp lên nhau, ý tưởng nghĩ đến 
việc thức dậy, luôn mong thấy trời sáng; cuối đêm lại ngồi suy tư về 
đạo. Lúc kinh hành thì không nghĩ đến pháp ác. Nếu đi vào quận, 
huyện, làng ấp để khất thực, thì sáng sớm ngủ dậy, đắp y mang bát 
đi vào những nơi chốn ấy để khất thực, phải luôn gìn giữ các căn, 
thường nghĩ đến việc khất thực cho xong, dùng cơm xong, rửa tay, 
rửa chân, cất bát, liền vào chỗ vắng vẻ một mình, ban đêm ngồi 
thiển, hoặc ở bên gốc cây vắng vẻ, hoặc chỗ đất trống, hoặc giữa 
núi, trong hang động, hoặc trong nhà cỏ, hay bên ao đầm, ngồi ngay 
thẳng, không ngó bên này, không liếc bên kia, ha bỏ sự si mê của 
thế gian, ý nhớ nghĩ về sự hành hóa, không có ý ác, lấy tâm từ bi 
thương xót tất cả mọi người kể cả các loại côn trùng nhỏ bé, ý cũng 
không nghĩ ác, trừ bỏ ái dục, xa lìa sự ham ngủ nghỉ, thường nghĩ 
đến việc mau đạt được tâm ý hành định, mà không nghĩ đến việc 
ngủ nghỉ, từ bỏ các tưởng còn do dự, không nói điều ác, cũng không 
nghĩ tưởng về điều ác, giữ lòng tịch định, xa lìa sự nghi ngờ bên 
ngoài, xả bỏ các tưởng về việc hành hay chẳng hành các pháp ác, ý 
cũng chẳng nhớ nghĩ về các tưởng ấy, trừ bổ năm thứ ngăn che và 
những ý tưởng về phiền não. 

Thí như có người mang tiễn đi buôn, mong được như ý, khi trở 
về quê, lợi tức thường được dư dả, sinh sống đầy đủ, người đó tự 
nghĩ, trong lòng vui mừng. 

Thí như có người từ lâu đã làm tôi tớ cho người ta, nay được 
thoát khỏi thân nô tỳ, ra vào tự tại, tự nghĩ: “Ta vốn làm nô tỳ, nay 
được giải thoát để làm dân”. Người đó nghĩ như thế, trong lòng vui 
mừng. 

Thí như có người bị nhốt trong lao ngục, được ân xá mà ra khỏi 
ngục, người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. 

Thí như có người bị bệnh nặng, năm này qua năm nọ không 
lành, bỗng gặp được lương y chữa cho lành bệnh, có khí lực, đi đứng 
ra vào, ăn uống tự nhiên. Người đó suy nghĩ: “Lúc xưa bị bệnh quanh 
năm, nay được lành bệnh, lại có khí lực ăn uống, ra vào”, người đó 
tự nghĩ như thế, trong lòng vui mừng. 

Thí như có người đem tài vật quý báu đi qua đường hiểm, tài 
vật được giữ gìn hoàn toàn an ổn, đến được con đường tốt, người đó 


312 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tự nghĩ, trong lòng vui mừng. 

T-kheo cũng như vậy, xa lìa năm thứ ngăn che tâm ý. Thí như 
người mắc nợ đã trả được nợ; người bị cầm tù nay được thả ra; người 
bệnh lâu ngày được lành; người làm tôi tớ nay được về làm dân, như 
người qua đường hiểm nay được an lành, trong lòng hoan hỷ. 

Đức Phật bảo: 

—Kẻ thiếu trí hoặc không đa văn mới hủy báng Phật. 

Đức Phật dạy: 

Pháp mà Ta hiểu thì thâm diệu, điều mà Ta biết thì rốt ráo. 
Vị đệ tử hiển giả nghe như vậy liền khen ngợi Đức Như Lai. 

Đức Phật nói: 

—Sao gọi đó là pháp thâm diệu mà Ta hiểu rõ, đệ tử hiển giả 
nghe pháp ấy liền tán thán Đức Như Lai? 

Đức Phật dạy: 

Nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, 
đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi đều học hỏi các sự việc và biết 
các sự việc ấy, thì đều ở trong mười tám thứ kiến giải này. 

Nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp vị lai, thấy việc vị lai, học hồi 
việc vị lai, đối với số học thuyết, mỗi mỗi rõ biết từng việc, thì đều ở 
trong bốn mươi bốn thứ kiến giải. 

Đối với ngoại đạo ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, đối 
với vô số học thuyết, mỗi mỗi đều học hỏi các sự việc và biết rõ các 
sự việc ấy, đều ở trong mười tám thứ kiến giải thì người hành theo 
“Thường kiến” luôn tự cho “Thế gian là hữu thường”, ở trong bốn 
kiến giải. 

Đức Phật dạy: 

Người ngoại đạo ấy vì sao trong bốn kiến giải đều thấy là 
thường, tự thuyết giảng cho người thế gian về “Hữu thường”? Nếu có 
ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, hành thiển định, liền ở trong loại định 
tương tự như Tam-muội chánh thọ, có thể nhớ sự việc trong hai mươi 
kiếp ở quá khứ. Người đó nói: “Ngã và thế gian là hữu thường”. Vì 
sao như vậy? Ta biết lúc thành lúc hoại ở kiếp quá khứ, nhưng không 
biết lúc thành lúc hoại ở kiếp vị lai”. Người đó liễn nghĩ: “Biết việc 
quá khứ, bỏ việc vị lai”. Đó là kiến giải thứ nhất. 

Thứ hai, nếu có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, ở trong loại định 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 313 





tương tự như Tam-muội chánh thọ, có thể nhớ được sự việc trong bốn 
mươi kiếp ở vị lai. Người đó nói: “Ngã và thế giới là hữu thường. Vì 
sao vậy? Vì ta không biết sự việc thành, hoại ở kiếp quá khứ, chỉ 
biết lúc thành, hoại ở kiếp vị lai”. Người đó bèn bỏ việc quá khứ 
không biết đến, chỉ nghĩ đến việc vị lai. Đó là kiến giải thứ hai. 

Thứ ba, nếu có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, tinh tấn hành thiền, 
nhờ loại định tương tự như Tam-muội chánh thọ, nhớ lại sự việc 
trong tám mươi kiếp ở quá khứ và vị lai. Người đó bèn nói: “Ngã và 
thế giới là hữu thường. Vì sao vậy? Vì ta biết lúc thành lúc hoại ở 
kiếp vị lai và quá khứ”. Người đó bèn nhớ nghĩ đến trí tuệ của quá 
khứ và vị lai. Đó là kiến giải thứ ba. 

Thứ tư, nếu có ngoại đạo, tinh tấn tịch tĩnh, nhất tâm đoạn trừ 
hạnh ác, liền được loại định tương tự như Tam-muội chánh thọ, nhớ 
đến căn tịch tĩnh, trụ nơi niệm si. Người ấy tự cho: “Thế gian là hữu 
thường. Vì sao vậy? Vì ta không biết lúc thành lúc bại ở kiếp quá 
khứ, cũng không biết lúc thành lúc bại ở kiếp vị lai”. Đó là kiến giải 
thứ tư. 

Chỗ mà ngoại đạo gọi là “nói thường, thấy thường, tự mình vì 
người thế gian thuyết giảng hữu thường”, đều ở trong bốn kiến giải 
này không thể vượt lên trên. Như Lai đều biết rõ, biết một cách vi 
diệu vượt hơn thế nữa, cho nên Như Lai không chấp trước, nhờ 
không chấp trước nên được giải thoát. Như Lai biết sự thọ nhận 
(thống dương) do lạc xúc sanh ra đã diệt tận, biết nó từ đâu sanh 
khởi, Như Lai thấy vậy nên không chấp nhận, ý hiểu rất rõ. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp mà Ta hiểu hết sức thâm diệu, vô cùng sâu xa sáng tỏ, 
nếu có vị đệ tử hiển giả nghe được pháp đó liền tán thán Phật. 

Có ngoại đạo trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ đến 
việc quá khứ, đối với vô số học thuyết, đều thích nói là biết những 
việc trong quá khứ, tất cả đều ở trong mười tám kiến giải. Vị ngoại 
đạo ấy vì sao ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ đến việc 
quá khứ, đối với vô số học thuyết, đều thích nói là biết những việc 
trong đó? Nếu có ngoại đạo đều “nói thường, thấy thường”, tự thân 
vì người thế gian thuyết “hữu thường” thì đều ở trong bốn kiến giải. 
Vì sao vị ngoại đạo ấy gọi là “nói thường, thấy thường”, vì người thế 


314 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





gian nói “thường”? Khi kiếp hoại, chúng sanh nơi hạ giới được sanh 
lên trời A-vệ-hóa-la thứ mười hai. Lúc kiếp hoại, vị thiên đó phước 
đức cạn mỏng, mạng chung liền sanh xuống hạ giới. Có vị Phạm 
thiên sanh trong cõi hư không, bèn đối với vị đó tự xưng là bậc Đại 
tôn phạm, tự cho “Ta làm ra tất cả mọi sự, ta là thượng tôn, là cha 
của tất cả, giải nghĩa cho ngàn người, ta là bậc Tôn thượng”. Vị 
Phạm thiên ấy tự nghĩ: “Làm thế nào để có chúng sanh được sanh 
đến đây?”. Vị ấy vừa nghĩ như vậy, những người ở hạ giới khác liễển 
được sanh lên trên cõi trời ấy. Bấy giờ vị Phạm thiên kia nhân điều 
mới thấy đó, nên nói: “Ta hóa sanh ra các người này”. Các người đó 
cũng tự sanh kiến giải cho rằng: “Vị Phạm thiên đã hóa sanh ra 
chúng ta. Vì sao vậy? Vì Phạm thiên sanh trước, chúng ta sanh sau, 
cho nên hóa sanh ra chúng ta là vị Phạm thiên sanh trước ấy”. Ngài 
hết sức đoan chánh đẹp đế và thanh khiết, oai thần vòi vọi”. Các vị 
trời thì tùy theo phước đức cạn mỏng mà mạng hết dân dần sanh 
xuống nhân gian. Các vị ấy tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, hành nhất 
tâm liền được loại định tương tự như tam-muội, nên nhớ lại chỗ sanh 
khi xưa. Vị ấy nói: “Vị Phạm thiên sanh ra ở trên trời trước tiên đó 
thì được thường tại, không di chuyển, cũng không chết. Vị Phạm 
thiên tối tôn tối thượng luôn tổn tại ấy hóa sanh ra chúng ta. Chúng 
ta là những người phi thường (vô thường), bị chuyển đời và bị chết”. 
Đó là chủ thuyết thường và vô thường, gọi là kiến chấp thứ nhất. 

Hai là nếu có ngoại đạo đối với Phạm thiên nêu bày kiến giải 
như thế này: “Nếu có các pháp sắc, thống dương (thọ), tưởng, hành, 
thức, thì các pháp ấy là thường, cũng không chuyển dời, không chết. 
Còn các đại chủng như địa chủng, thủy chúng, hỏa chúng, phong 
chủng và không chủng, những thứ này là vô thường, không bển 
chắc”. Vị Phạm thiên ấy, lộc tướng phước đức cạn mỏng, mạng 
chung lại sanh xuống nhân gian. Vị đó tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất 
tâm liền được loại định ý tương tự tam-muội, nhớ lại Phạm thiên lúc 
trước, bèn nói: “Các pháp như sắc, thọ (thống dương), tư tưởng 
(tưởng), hành, thức kia là pháp thường còn bên chắc. Còn các đại 
chúng như địa chúng, thủy chúng, hỏa chủng, phong chủng và không 
chủng ở nhân gian này là pháp vô thường, không bển chắc, có diệt 
vong”, thì đó là kiến giải thứ hai. 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 315 





Thứ ba nếu có ngoại đạo, chủ trương rằng có vị trời tên là Kỷ- 
đà-ba-đổ, ở trên cõi trời cùng nhau vui chơi, vì vui chơi nên sau đó 
thường không nhớ lại lúc thân thể bị bệnh nằm liệt giường. Vị đó 
thân tướng, pháp lộc, phước đức cạn mỏng, mạng chung sanh xuống 
nhân gian. VỊ đó thực hành hạnh tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm nên 
được loại định tương tự như tam-muội, nhớ lại chỗ sanh đời trước, 
liền nói: “Sự vui sướng an lạc của vị trời kia luôn tổn tại, chẳng dời 
đổi, chẳng diệt vong. Còn sự vui sướng của nhân gian là vô thường 
không bển chắc, bị tử vong. Vị thiên kia là hữu thường, còn người 
nhân gian này là vô thường”, thì đó là kiến giải thứ ba. 

Thứ tư, nếu có ngoại đạo chủ trương rằng có vị trời tên là Tán- 
để, vị đó ở trên trời cùng với vị trời tên là Đốn Bình, hai bên nhìn 
nhau sanh ra sân hận nên phải xa la tòa ngồi của mình. Vị thiên 
nhân ấy lộc tướng phước đức cạn mỏng, mạng chung sanh xuống 
nhân gian, tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm liền được loại 
định ý tương tự như tam-muội, nhớ lại thuở xưa đã sanh ở thiên 
thượng, vị đó nói: “Chư Thiên kia cùng nhau vui chơi thỏa thích là 
thường trụ, bển chắc không có tử vong. Còn ta ở nhân gian thì chẳng 
thường, không bển chắc, bị tử vong. Chư Thiên kia là thường còn, ta 
ở nhân gian là vô thường”, thì đó là kiến giải thứ tư. 

Đức Phật dạy: 

Các ngoại đạo, tất cả gì họ nói “hữu thường”, tất cả những gì 
họ vì người thế gian nói “hữu thường” đều ở trong bốn kiến giải ấy, 
không thể vượt hơn bốn kiến giải ấy. Thế Tôn đều biết rõ, còn hiểu 
biết vượt hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do Thế Tôn 
không chấp trước cũng không hủy báng nên được Vô vi (Niết-bàn). 
Thế Tôn biết thọ do xúc sanh, biết phương tiện để thoát khỏi kiến 
giải, nhờ không có thọ nên tâm ý khéo được giải thoát. Pháp mà Thế 
Tôn biết thì thâm diệu, sáng tỏ; Thế Tôn đều biết rõ tất cả. Nếu có 
vị đệ tử hiển giả nghe biết pháp ấy đều tán thán Đức Thế Tôn. 

Nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, 
nhớ lại việc trong thời quá khứ, đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi 
đều thích nói, hiểu rõ những việc đó, thì đều ở trong mười tám thứ 
kiến giải, vốn là đối tượng nhận thức của đạo nhân. Những gì mà 
ngoại đạo nói: “Ta tự nhiên sanh ở đây, không phải từ nơi khác sanh 


316 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đến”, nghĩ: “Không có từ đâu sanh đến”, thấy rằng: “Vốn không có 
thế gian, nay có thế gian”, đều ở trong hai loại kiến giải. 

Những điều mà ngoại đạo đã biết và nói rằng: “Ta tự nhiên 
sanh ở đây, không phải từ phương khác sanh đến”, nhớ là: “Không 
có thế gian, nay lại có thế gian” là do chủ trương rằng có một vị trời 
tên là Vô Tưởng, sanh vào cõi Vô tưởng, không có cảm thọ. VỊ trời 
ấy do nghĩ đến tư tưởng nên lộc, phước đức liền cạn mỏng, mạng 
chung sanh xuống nhân gian. Người đó tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, 
nhất tâm định ý, tâm ý liền được loại định như vào tam-muội nhưng 
không thể nhớ lại thuở xưa từ đâu sanh đến, nên nói: “Vốn không có 
thế gian, nay mới có thế gian, thuở xưa ta vốn không có, nay bỗng tự 
nhiên sanh”. Đó là kiến giải thứ nhất. 

Thứ hai, nếu có ngoại đạo ý niệm si mê, người si mê ấy nghĩ: 
“Vốn không có thế gian, nay bỗng nhiên có thế gian, ta vốn không 
có, nay tự nhiên sanh ra có. Vì sao như vậy? Vì ta vốn không có, nay 
tự nhiên sanh ra có. Đó là vì vốn không có thế gian”. Đó là kiến giải 
thứ hai. 

Các ngoại đạo kia chủ trương: “Ta vốn không từ đâu sanh”, nghĩ 
là “không từ đâu sanh”. Kiến giải này gọi là “Bổn pháp thế gian, nay 
bỗng có thế gian”, đều ở trong hai kiến giải trên. Đó là hai loại kiến 
giải không có loại kiến giải thứ ba. Ta biết rõ và còn vượt lên trên 
bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do Ta không chấp trước, cũng không hủy 
báng nên được Vô vi (Niết-bàn). Ta biết cảm thọ do xúc sanh ra, và 
còn biết phương tiện từ đâu phát sanh kiến giải ấy, nên ý hiểu rất rõ. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, hết sức sáng tỏ, Ta biết tất cả 
pháp ấy. Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe biết như vậy liền tán thán 
Phật. 

Nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ 
nghĩ hành động lúc quá khứ, đối với một số chủ trương đều thích nói 
là đã hiểu rõ việc quá khứ, thì đều ở trong mười tám loại kiến giải 
này. 

Có ngoại đạo, một người nói: “Những điều tôi thấy là có giới 
hạn”, một người cho rằng: “Những điều tôi thấy là không có giới 
hạn”, một người nêu: “Những điều tôi thấy là có giới hạn, mà cũng 


„ 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 317 





không có giới hạn”, một người cho là: “Những điều tôi thấy là không 
có giới hạn, cũng không phải không có giới hạn”, tất cả đều ở trong 
bốn kiến giải này. Nhận thức của chúng ngoại đạo ấy như thế nào? 

Nếu có ngoại đạo thực hành như vầy: Tự giảng nói về “hữu 
hạn” cho người thế gian, cho rằng chỉ có lời nói của ta là chân thật, 
ngoài ra đều là lời nói hư vọng sỉ cuồng. Vị ấy tự giảng nói không 
hạn lượng cho người thế gian, nói rằng: “Nếu có ai nói rằng ngã và 
thế gian là hữu hạn, vô hạn. Ngã và thế gian cũng không hữu hạn, 
cũng không vô hạn, thì đó cũng chỉ là lời nói hư vọng. Lời phát biểu 
như vậy là lời nói điên cuồng. Vì sao? Vì ta thấy thế gian là “hữu 
hạn””. Đó là kiến giải thứ nhất. 

Thứ hai, nếu có ngoại đạo chủ trương: “Điều ta làm và thấy là 
vô hạn”, nghĩa là “Ngã và thế gian là vô hạn”. Ngoại đạo ấy làm 
như vây, thấy như vầy tức là “Ngã và thế gian là vô hạn”. Người ấy 
nói rằng: “Ngã và thế gian là vô hạn. Chỉ có lời nói của ta là chân 
thật, ngoài ra là si mê. Nếu có người nói ngược lại rằng: Ngã và thế 
gian vừa hữu hạn, vừa vô hạn; ngã và thế gian cũng không hữu hạn, 
cũng không vô hạn. Ai nói lời nói đó là nói cuồng si. Vì sao như 
vậy? Vì ngã và thế gian là vô hạn”. Đó là kiến giải thứ hai. 

Thứ ba, có ngoại đạo chủ trương: Thấy như vây hành như vầy, 
tức cho rằng: “Ngã và thế gian vừa hữu hạn, vừa vô hạn”. Chỉ có lời 
nói của ta là chân thật, ngoài ra đều là lời vọng ngữ, si cuồng. Kẻ 
nào nói ngược lại: Ngã và thế gian vừa hữu hạn, vừa vô hạn; ngã và 
thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn, ai nói như vậy là 
nói lời si cuồng. Vì sao như vậy? Vì ngã và thế gian vừa hữu hạn, 
vừa vô hạn”. Đó là kiến giải thứ ba. 

Thứ tư, có ngoại đạo chủ trương: “Ta nhớ như vây, làm theo 
kiến giải như vầy, nghĩa là ngã và thế gian cũng không hữu hạn, 
cũng không vô hạn. Chỉ có lời nói của ta là chân thật, ngoài ra đều 
là lời hư vọng si cuồng. Ai nói ngược lại rằng: Ngã và thế gian là 
hữu hạn, ngã và thế gian là vô hạn, ngã và thế gian vừa hữu hạn, 
vừa vô hạn”, nói như vậy là nói lời si cuồng. Vì sao? Vì ngã và thế 
gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn”. Đó là kiến giải thứ 
tư. 

Đức Phật dạy: 


318 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Các ngoại đạo, có người nói: “Ngã và thế gian hữu hạn”, có 
người bảo “vô hạn”, có người cho rằng “vừa hữu hạn vừa vô hạn”, 
lại có người nói: “Không hữu hạn, cũng không vô hạn”, đều ở 
trong bốn kiến giải này, không thể vượt hơn bốn kiến giải ấy. Ta 
biết tất cả những điều đó, lại còn vượt lên trên bằng sự hiểu biết 
một cách tuyệt diệu hơn nữa. Do Ta không chấp trước, không hủy 
báng mà được Vô vi (Niết-bàn). Ta biết cảm thọ là do xúc sanh ra, 
biết phương tiện để thoát ra khỏi nó, không chấp vào các thọ, nên 
Ta được hoàn toàn giải thoát. 

Đức Phật dạy: 

Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, hết sức sáng tỏ, nếu có vị đệ 
tử hiển giả nghe biết pháp ấy liền tán thán Đức Phật. 

Nếu có ngoại đạo ở tròn kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ 
nghĩ đến chỗ đã sanh thuở trước, đối với vô số học thuyết đều ưa 
thích thuyết giải những việc ấy, thì các học thuyết ấy đều ở trong 
mười tám loại kiến giải. Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận mỗi 
người mỗi cách. Nếu có người hỏi sự việc liền đấu tranh với nhau, 
lời nói, ngôn giáo khác nhau: “Fa sẽ dạy đạo như vậy, người kia nên 
dạy như vậy, người khác phải dạy như vậy, ngươi nên như vậy, 
không nên như vậy”, đều ở trong bốn kiến giải ấy. 

Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận, chủ thuyết mỗi người 
khác nhau ra sao? Có các ngoại đạo thấy như vầy, hành như vầy, nói 
rằng: “Ta không biết cũng không thấy có đời sau hay không có đời 
sau, ta không biết cũng không thấy là tất cả không có đời sau. Ta 
vốn không thấy không biết, không nhớ việc này, lời của ta nói không 
phải như lời người khác đã nói”. Người ấy tự khẳng định: “Sự thấy 
của ta là chân thật, ngoài ra đều là sĩ mê”. 

Đức Phật dạy: 

-Người chấp thủ tà kiến si mê ấy, khi thân chết đọa vào cõi ác 
Nê-lê. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn biết được nhiều việc, trí tuệ 
thông tỏ, nhận xét đúng đắn về ý nghĩa, lời nói không khác, danh 
tiếng đồn xa, trừ bỏ kiến chấp của kẻ khác, có ai đến chỗ vị ấy để 
hỏi, vị ấy không thể trả lời được. Vị ngoại đạo ấy chết bị đọa vào 
nẻo ác. Đó là kiến giải thứ nhất. 

Thứ hai, có ngoại đạo chủ trương thế nào? Vị ngoại đạo ấy 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 319 





thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi không biết có tai ương hay phước 
đức của việc thiện ác? Cũng không biết là không có tai ương hay 
phước đức của việc thiện, ác. Tôi không biết cũng không thấy. Nếu 
nói như vây: có tai ương hay phước đức của thiện ác, thì tôi chấp 
nhận; nếu không có tai ương, phước đức của việc thiện, ác, thì tôi 
không chấp nhận; nếu tôi không chấp nhận nó sẽ cảm thọ trở lại”. 
Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn hiểu biết nhiều việc, giải thuyết một 
cách trí tuệ, nghĩa lý chắc thật, lời lẽ không thay đổi, tiếng tăm đồn 
xa, hủy bổ kiến chấp của kẻ khác, có ai đến chỗ vị ấy hỏi, thì vị ấy 
không thể trả lời, giải thích. Vị ngoại đạo ấy nghi ngờ sợ sệt có 
người đến hỏi. Nếu có người đến hỏi liền cùng nhau tranh luận rằng: 
“Dạy người này phải như thế này, dạy người khác phải như thế khác, 
nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như 
vậy”. Đó là kiến giải thứ hai. 

Thứ ba, có ngoại đạo chủ trương thế nào? Chúng ngoại đạo ấy 
thấy như vậy, nói như vầy: “Nếu không có ngã thì sao gọi là thiện, 
sao gọi là ác, nên làm những gì và không nên làm những gì, đâu là 
nẻo thiện, đâu là nẻo ác, đâu là sự thật đời này, đâu là sự thật đời 
sau, thường làm những gì thì bị khổ, thường nên làm những gì thì 
được vui?” Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn có nhiều hiểu biết, nghĩa lý 
xác thực, lời lẽ không thay đổi, tiếng tăm đồn xa, hủy bỏ kiến giải 
của kẻ khác, có ai đến hỏi: “Thiện ác ở chỗ nào? Những gì nên làm 
và những gì không nên làm? Đâu là con đường của thiện ác? Sự thật 
của đời này và đời sau ở chỗ nào? Thường phải làm những gì đưa 
đến khổ vui?”, đến hỏi như vậy nhưng vị ấy giải thích, sợ rơi vào nẻo 
ác. Nếu có người đến hỏi việc như vậy, liền cùng nhau tranh cãi, lời 
nói khác nhau: “Dạy người này nên làm như vầy, dạy người khác 
nên làm như kia, dạy người này nên như vậy, cũng nên như vậy, 
không nên như vậy”. Đó là kiến giải thứ ba. 

Thứ tư, có ngoại đạo chủ trương thế nào? Ý nghĩ của chúng 
ngoại đạo ấy si mê, nếu có người đến hỏi việc, liền cùng nhau tranh 
cãi, lời nói khác nhau: “Dạy người này nên như vầy, dạy người khác 
nên như kia, nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, 
cũng không nên như vậy, không như vậy, cũng nên như vậy, cũng 
không như vậy”. Đó là kiến giải thứ tư. 


320 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đó là ý nghĩa mà các ngoại đạo cùng nhau tranh luận, với các 
lời lẽ khác nhau. Khi có người đến hỏi, họ tranh luận với nhau: “Dạy 
người này nên làm như vầy, dạy người khác nên làm như kia, nên 
như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, cũng không nên như 
vậy”, đều ở trong bốn kiến giải ấy, không thể vượt hơn bốn kiến giải 
ấy. Phật đều biết rõ, và còn biết hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt 
diệu. Do Ta không chấp trước cũng không hủy báng nên được Vô vi 
(Niết-bàn). Ta biết cảm thọ do xúc sanh, biết theo phương tiện để 
thoát ra khỏi thọ hiện tại, tâm ý được giải thoát hoàn toàn. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, vô cùng chói sáng, Ta đều 
biết rõ. Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe biết pháp ấy liền tán thán 
Phật. 

Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp quá khứ, biết việc quá khứ, nhớ 
việc trong lúc quá khứ, đối với vô số học thuyết, ưa giải thích những 
việc ấy, đều ở trong mười tám kiến giải này, không thể vượt qua 
mười tám kiến giải ấy được. Thế Tôn đã biết như vậy, còn vượt lên 
bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó Thế Tôn không chấp trước, cũng 
không hủy báng, hiện tại không còn chấp thọ nên được giải thoát 
hoàn toàn. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp mà Ta biết được rất thâm diệu, sáng tỏ vô cùng, Ta biết 
rõ tất cả. Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe biết pháp ấy liền tán thán 
Phật. 

Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp tương lai, nhớ nghĩ việc tương 
lai, hành theo vô số học thuyết, ưa thích giảng nói những việc ấy, 
đều ở trong bốn mươi bốn kiến giải. Các ngoại đạo ấy đã biết những 
gì mà ở trong kiếp tương lai, biết việc tương lai, hành theo vô số học 
thuyết, ưa giải thích những việc ấy. Nếu có ngoại đạo hành theo 
tưởng, nhận thức theo tưởng, tự thân nói về tưởng cho người thế gian, 
đều ở trong mười sáu kiến giải. Ngoại đạo ấy đã biết những gì mà 
hành theo tưởng, nhận thức theo tưởng, nói về tưởng cho người thế 
gian, đều ở trong mười sáu kiến giải? 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 321 





Ngoại đạo ấy đã thấy như vây, làm như vây: “Bản ngã có sắc 
thì đời sau có tưởng”'. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sỉ 
mê. Đó là kiến giải thứ nhất. 

Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không có sắc, không có đời 
sau. Chỉ có lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ hai. 

Nếu có ngoại đạo, hành theo tưởng nhận thức theo tưởng, tự 
thân nói về tưởng cho người thế gian: “Bản ngã vừa có sắc, vừa 
không sắc. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là 
kiến giải thứ ba. 

Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không có sắc, cũng không 
phải không có sắc. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. 
Đó là kiến giải thứ tư. 

Thứ năm, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là hữu hạn. Chỉ lời 
nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ năm. 

Thứ sáu, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là vô hạn. Chỉ lời nói 
của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ sáu. 

Thứ bảy, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã vừa hữu hạn, vừa vô 
hạn. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ bảy. 

Thứ tám, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không hữu hạn, cũng 
không vô hạn. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó 
là kiến giải thứ tám. 

Thứ chín, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là nhất tưởng?. Chỉ lời 
nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ chín. 

Thứ mười, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là ít tư tưởng). Chỉ 
lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ 
mười. 


Hán: hữu ngã sắc vi hữu hậu thế tưởng—————— =0=Q=C Tham chiếu: 
Trường A-hàm, số 21, kinh Phạm Động, tr.458, chú thích 72. 

Hán: nhất tưởng vi hữu ngã =9=Q===—=—~=c Tham chiếu: Sđd, tr.459, chú thích 
76. 

Hán: thiểu tư tưởng vi hữu ngã ——=Q—=-——cTham chiếu: Sđd, tr.460, chú 
thích 78. 


322 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thứ mười một, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là nhiều loại tư 
tưởng!. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến 
giải thứ mười một. 

Thứ mười hai, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là vô số tư 
tưởng. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ mười hai. 

Thứ mười ba, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là nhất lạc (hoàn 
toàn vui). Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là 
kiến giải thứ mười ba. 

Thứ mười bốn, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là khổ. Chỉ 
lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ 
mười bốn. 

Thứ mười lăm, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là vừa khổ vừa 
vui. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ mười lăm. 

Thứ mười sáu, nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không khổ cũng 
không vui. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là 
kiến giải thứ mười sáu. 

Đức Phật dạy: 

—Vị ngoại đạo ấy hành theo tưởng, nhận thức theo tưởng, tự 
thân vì thế gian nói về tưởng, đều ở trong mười sáu kiến giải này, 
không thể vượt hơn được. Đức Thế Tôn đều biết những việc ấy. Thế 
Tôn còn hiểu biết hơn thế nữa, sự hiểu biết của Thế Tôn là tuyệt 
diệu, cho nên Thế Tôn không chấp trước cũng không hủy báng mà 
được Vô vi (Niết-bàn). Thế Tôn biết các cảm thọ do xúc sanh ra, 
biết phương tiện để thoát ra khỏi nó; Thế Tôn trong hiện tại không 
chấp các thọ nên tâm ý được giải thoát hoàn toàn. 

Đức Phật dạy: 

—Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, hết sức sáng tỏ, Ta biết tất cả. 
Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe biết như vậy liễn tán thán Phật. 

Nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp tương lai, thấy việc tương lai, 
nhớ nghĩ về các việc đã làm trong quá khứ, đối với vô số học thuyết, 
¬ Hán: chủng chủng tư tưởng vi hữu ngã ———-0————cTham chiếu: Sđd, 
tr.459, chú thích 77. 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 323 





ưa thích giải thuyết những việc làm ấy thì đều ở trong bốn mươi bốn 
kiến giải. Những ngoại đạo ấy đã nói những gì? 

Nếu có ngoại đạo hành vô thường, nhận thức vô thường, tự 
thân tuyên thuyết về vô thường cho người thế gian, thì đều ở trong 
tám kiến giải. 

1. Ngoại đạo ấy đã thực hành những øì mà chủ trương “hành vô 
tưởng, nhận thức vô tưởng”, rồi tự thân tuyên thuyết về vô tưởng cho 
người thế gian? Ngoại đạo ấy thấy như vầy, hành như vầy: “Bản ngã 
không có tưởng là hữu sắc, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời nói của 
ta là chân thật, ngoài ra là si mê ”. Đó là kiến giải thứ nhất. 

2. Nếu có ngoại đạo đã biết những gì thuộc về luận thuyết: 
“hành vô tưởng, nhận thức vô tưởng”, rồi tự thân tuyên thuyết về vô 
tưởng cho người thế gian thì đó là chủ thuyết “Bản ngã không có 
tưởng là vô sắc, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời nói của ta là chân 
thật, ngoài ra là si mê ”. Đấy là kiến giải thứ hai. 

3. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không có tưởng vừa là hữu 
sắc, vừa là vô sắc, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời nói của ta là 
chân thật, ngoài ra là si mê ”. Đó là kiến giải thứ ba. 

4. Nếu có ngoại đạo nói: “Ngã và thế gian là không có sắc 
cũng không phải không có sắc, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời nói 
của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ tư. 

5. Nếu có ngoại đạo nói: “Ngã và thế gian là hữu hạn, chết rồi 
không có đời sau. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. 
Đó là kiến giải thứ năm. 

6. Nếu có ngoại đạo nói: “Ngã và thế gian là vô hạn, chết rồi 
không có đời sau. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. 
Đó là kiến giải thứ sáu. 

7. Nếu có ngoại đạo nói: “Vừa hữu hạn, vừa vô hạn. Chỉ lời 
nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ bảy. 

8. Nếu có ngoại đạo nói: “Cũng không hữu hạn, cũng không vô 
hạn. Chỉ lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ tám. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu có ngoại đạo ở kiếp tương lai, thấy việc tương lai, sự 
hiểu biết và lời nói khác nhau, đều ở trong bốn mươi bốn loại kiến 


324 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





giải. Ngoại đạo ấy đã biết những gì mà nói “nhận thức vô tưởng, 
hành vô tưởng, cũng không nhận thức vô tưởng?” Quan điểm của vị 
ấy là “Ngã và thế gian là không có tưởng”, đều ở trong tám kiến 
giải này: 

1. Kiến giải thứ nhất là nếu có ngoại đạo thấy như vây, hành 
như vây: “Bản ngã là có sắc, không có tưởng, cũng không phải 
không có tưởng, chết rồi có đời sau. Lời nói của ta là chân thật, 
ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ nhất. 

2. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã vừa là hữu sắc, vừa là vô 
sắc, không có tưởng, cũng không phải không có tưởng, chết rồi có 
đời sau. Lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến 
giải thứ hai. 

3. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã vừa là hữu sắc, vừa là vô 
sắc, không có tưởng, cũng không phải không có tưởng ở đời sau. Lời 
nói của ta ta chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ ba. 

4. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không có sắc, cũng không 
phải không có sắc, không có tưởng cũng không phải không có tưởng 
ở đời sau. Lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến 
giải thứ tư. 

5. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là hữu hạn, không có tưởng 
cũng không phải không có tưởng ở đời sau. Lời nói của ta là chân 
thật, ngoài ra là sĩ mê”. Đó là kiến giải thứ năm. 

6. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã là vô hạn, không có tưởng 
cũng không phải không có tưởng ở đời sau. Lời nói của ta là chân 
thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ sáu. 

7. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã vừa hữu hạn vừa vô hạn, 
không có tưởng cũng không phải không có tưởng ở đời sau. Lời nói 
của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ bẩy. 

8. Nếu có ngoại đạo nói: “Bản ngã không hữu hạn cũng không 
vô hạn, không có tưởng cũng không phải không có tưởng ở đời sau. 
Lời nói của ta là chân thật, ngoài ra là si mê”. Đó là kiến giải thứ tám. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu có ngoại đạo nói: “Không phải có tưởng, cũng không 
phải không có tưởng hành; không phải có tưởng, cũng không phải 
không có tưởng kiến; không phải có tưởng hành, cũng không phải có 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 325 





tưởng kiến”, đều ở trong tám kiến giải ấy, không thể vượt hơn tám 
kiến giải ấy. Thế Tôn đều biết những điều ấy, Ta còn biết hơn thế 
nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu, cho nên Ta không chấp trước cũng 
không hủy báng mà được Vô vi (Niết-bàn). Ta biết các cảm thọ 
nhận do xúc sanh ra, và biết phương tiện thoát ra khỏi nó. Hiện tại 
Ta không có chấp trước nên tâm ý hoàn toàn giải thoát. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, vô cùng sáng tỏ, Ta biết tất 
cả. Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe biết pháp ấy liền tán thán Phật. 

Đức Phật dạy: 

Nếu có ngoại đạo ở kiếp tương lai, thấy việc tương lai, đối với 
vô số học thuyết có sự hiểu biết và lời nói khác nhau, đều ở trong 
bốn mươi bốn kiến giải này. Ngoại đạo ấy biết những gì mà nói như 
vậy? Nếu có ngoại đạo nói: “Không có hành, không có nhận thức, 
không có người nghĩ biết về “không '”, đều ở trong bẩy kiến giải. 
Ngoại đạo ấy nói: “Không có hành, không có nhận thức, không có 
người nghĩ biết về “không”, họ biết như thế nào mà nói như vậy? 

1. Nếu có ngoại đạo thấy như vây: “Các sắc tứ đại của ta, do 
cha mẹ sanh ra, do ăn uống nên trưởng thành, tắm rửa mặc y phục, 
nhưng nó là vật vô thường, thân chết trở về đất, xương cốt các thứ 
nơi thân rơi rớt mỗi thứ một nơi, gió thổi vào thân, tan nát hư hoại, 
đến đời sau không còn sống chết nữa, như vậy liền tiêu diệt hết”. Đó 
là kiến giải thứ nhất. 

2. Lại có ngoại đạo nói: “Chết rồi không phải như vậy, tuy 
tan hoại nhưng còn có cái ngã vượt hơn thế nữa. Đâu là chỗ ngã 
này vượt lên trên? Cái ngã ấy là ở cõi Sắc và cõi Dục hành. Bản 
ngã ấy nếu chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa”. Đó 
là kiến giải thứ hai. 

3. Nếu có ngoại đạo nói: “Ngã là cái mà chết rồi không có hủy 
hoại như vậy, có cái ngã khác còn vượt hơn nó, cái ngã ấy là sắc vô 
ý, còn ngã kia nếu chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử trở 
lại nữa”. Đó là kiến giải thứ ba. 

4. Lại có ngoại đạo nói: “Ngã chẳng phải chết hủy hoại như 
vậy, có cái ngã còn vượt hơn nó nữa. Sao gọi cái ngã ấy như vậy? Vì 
ngã ấy vượt qua các cõi trời Sắc tưởng, vượt qua cõi trời Tưởng giận 


326 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dữ, nhớ vô số các loại hư không tri hành. Ngã ấy nếu chết thì hủy 
hoại, đời sau không còn sanh tử nữa”. Đó là kiến giải thứ tư. 

5. Lại có ngoại đạo nói: “Ngã này không phải chết rồi hủy 
hoại như vậy, còn có cái ngã vượt lên trên nó. Sao gọi cái ngã ấy 
như vậy? Vì ngã ấy vượt qua cõi trời Nhất thiết hư không tri, cõi trời 
Vô ương số danh thức tri, cõi trời Sở niệm hành kỳ, nếu chúng không 
hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa”. Đó là kiến giải thứ năm. 

6. Lại có ngoại đạo nói: “Ngã ấy không phải chết rồi hủy hoại 
như thế, có cái ngã còn vượt lên trên nó nữa. Sao gọi cái ngã ấy như 
vậy? Vì ngã ấy vượt qua cõi trời Nhất thiết thức tri, không còn chấp 
trước danh, vượt qua cõi trời Vô thức tri niệm hành kỳ. Ngã ấy chết 
rồi thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa”. Đó là kiến 
giải thứ sáu. 

7. Lại có ngoại đạo nói: “Ngã ấy chẳng phải chết rồi hủy hoại 
như thế, có cái ngã còn vượt lên trên nó nữa. Sao gọi cái ngã ấy như 
vậy? Vì ngã ấy vượt qua cõi trời Nhất thiết vô thức tri, vị thiên nhân 
ấy là thuộc cõi trời Vô tưởng hữu tưởng niệm hành. Ngã này khi chết 
thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa”. Đó là kiến giải 
thứ bảy. 

Đức Phật dạy: 

-Quan điểm về đoạn diệt trong tu tập của ngoại đạo có thể 
tuyên bố là “Không có hành, không có tưởng, không có người niệm 
'không'”, đều ở trong bẩy kiến giải ấy, thuộc về bảy kiến giải ấy, 
không thể vượt hơn được. Thế Tôn đều biết những sự kiện ấy, còn 
vượt lên nó bằng sự hiểu biết tuyệt diệu, cho nên Ta không chấp 
trước, cũng không hủy báng mà được Vô vi (Niết-bàn). Ta biết các 
cảm thọ do xúc sanh ra, và biết cách thoát ra khỏi nó. Hiện tại Ta 
không còn chấp trước nên ý được giải thoát hoàn toàn. Pháp mà Ta 
biết thì thâm diệu, vô cùng sáng tỏ, biết một cách trọn vẹn. Nếu có 
vị đệ tử hiển giả nghe biết pháp ấy liền tán thán công đức của Phật. 

Đức Phật dạy: 

Nếu có ngoại đạo ở kiếp tương lai, thấy việc tương lai, đối với 
vô số học thuyết, có chủ trương khác nhau, đều ở trong bốn mươi bốn 
kiến giải này. Lại có ngoại đạo tự chủ trương: “Niệm hành trong 
hiện tại là Vô vi (Niết-bàn), kiến trong hiện tại là Vô vi (Niết-bàn)”, 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 327 





đều ở trong năm kiến giải này. 

1. Có ngoại đạo thấy như vầy, nói và hành cũng như vây: “Ở 
trong cung điện, tự hoan lạc, dùng năm thứ dục lạc để tự vui thích. 
Người đó nói: “Ngã hiện tại đạt được Vô vi (Niết-bàn)”. Đó là kiến 
giải thứ nhất. 

2. Lại có ngoại đạo nói không giống như những người khác 
rằng: “Bản ngã hiện tại được Niết-bàn, nhưng còn phải đạt hiện tại 
Niết-bàn. Sao gọi là hiện tại Niết-bàn? Nếu Tỳ-kheo ha dục, ha 
pháp ác bất thiện, ý niệm hành thiện an lạc, được đệ Nhất thiển; vị 
ấy diệt tận ngã, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Ngã ấy đạt 
Niết-bàn trong hiện tại”. Đó là kiến giải thứ hai. 

3. Lại có Sa-môn, Đạo nhân không như những người khác đã 
nói chủ trương: “Không cần ngã hiện tại ấy được Niết-bàn, còn có 
hiện tại Niết-bàn cao hơn nữa. Hiện tại Niết-bàn ấy như thế nào? Đó 
là Ty-kheo diệt ý, bên trong được định tịch tính, giữ ý chí chuyên 
nhất, không nghĩ cũng không hành, tam-muội sanh hỷ lạc, liền được 
đệ Nhị thiển. Người đó hoàn toàn vắng lặng đạt Niết-bàn trong hiện 
tại”. Đó là kiến giải thứ ba. 

4. Lại có Sa-môn, Đạo nhân không như những người khác đã 
nói chủ trương: “Không cần ngã hiện tại ấy được Niết-bàn, còn có 
hiện tại Niết-bàn vượt hơn nữa. Hiện tại Niết-bàn ấy là thế nào? Đó 
là Tỳ-kheo an vui, xa ha dâm dật, ưa thích hành quán, thân hành 
được tịch tĩnh, an lạc. Nếu chỗ hành quán của vị hiển giả luôn được 
an ổn, liền được đệ Tam thiển”. Đó là kiến giải thứ tư. 

5. Lại có Sa-môn, Đạo nhân không như những người khác đã 
nói chủ trương: “Không cần ngã hiện tại ấy được Niết-bàn, còn có 
hiện tại Niết-bàn vượt hơn thế nữa. Hiện tại Niết-bàn ấy như thế 
nào? Đó là có vị Tỳ-kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, không có niệm 
duyên với điều khả ý hay bất khả ý, tâm không khổ, cũng không vui, 
luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, liền được đệ Tứ thiển. Vị ấy trong hiện 
tại được giải thoát hoàn toàn, do đó đời sau không còn sanh tử trở lại 
nữa”. Đó là kiến giải thứ năm. 

Đức Phật dạy: 

-Những gì các Sa-môn, Đạo nhân có thể tuyên thuyết, nhận 
thức và suy tư về hiện tại Niết-bàn đều ở trong năm kiến giải ấy, 


328 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





không thể vượt hơn năm kiến giải ấy. Thế Tôn biết tất cả các kiến 
giải ấy, Ta còn hiểu biết hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu, 
do đó Ta không chấp trước, cũng không hủy báng nên được Vô vi 
(Niết-bàn). Ta biết các cảm thọ do xúc sanh ra, và biết phương tiện 
để thoát khỏi nó. Hiện tại Ta không còn chấp trước nên tâm ý được 
hoàn toàn giải thoát. Pháp mà Ta biết thì thâm diệu, vô cùng sáng 
tỏ; Ta biết một cách trọn vẹn. Nếu có vị đệ tử hiển giả nghe, biết 
pháp ấy liền tán thán công đức của Phật. 

Đức Phật dạy: 

Vị ngoại đạo ấy suy niệm về thường tổn, có quan điểm 
thường tổn và giảng nói cho người nghe rằng: “Ngã và thế gian là 
thường tại”, thuộc về bốn loại kiến giải ấy. Do không biết chỉ bày 
nên không được đạo hạnh tinh tấn, chính là sự hiểu biết về nhân 
duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên 
thành, do cái kia nhân duyên không thành. VỊ ấy không đạt được sự 
hiểu biết đó. 

Đức Phật dạy: 

Ngoại đạo ấy nói về hạnh bậc thượng và bậc trung, mỗi pháp 
hiện hữu là do chính nó, rồi tự thân giảng thuyết cho mọi người rằng 
thế gian là thường tại, thuộc về hai loại kiến giải ấy. Do không biết, 
không thấy nên vị ấy không được đạo hạnh tỉnh tấn chính là sự hiểu 
biết về nhân duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này 
nhân duyên thành, do cái kia nhân duyên không thành. Vị ấy không 
đạt được sự hiểu biết đó. 

Đức Phật dạy: 

Nếu có ngoại đạo luôn suy niệm về thường tổn, có quan điểm 
thường tổn rồi nói với mọi người: “Ngã và thế gian là hữu thường”, 
thuộc về bốn loại kiến giải ấy. Do không biết, không thấy nên vị ấy 
không đắc đạo, chính là sự hiểu biết về nhân duyên tập khởi, nhân 
duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên thành, do cái kia nhân 
duyên không thành. Vị ấy không đạt được sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo kia, có người nói: “Ngã và thế gian là hữu 
hạn”, có người bảo “Vô hạn”, có người cho: “Vừa hữu hạn vừa vô 
hạn, có người nói: “Không hữu hạn, cũng không vô hạn” đều ở trong 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 329 





bốn loại kiến giải ấy. Do không biết, không thấy nên họ không được 
đạo hạnh tinh tấn, chính là sự hiểu biết về nhân duyên tập khởi, 
nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên thành, do cái kia 
nhân duyên không thành. Vị ấy không đạt được sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận chủ thuyết không 
giống nhau, đều ở trong bốn loại kiến giải ấy. Do không biết, không 
thấy nên không tinh tấn tu tập đạo hạnh, chính là sự hiểu biết về 
nhân duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân 
duyên thành, do cái kia nhân duyên không thành. Họ không đạt được 
sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo kia có luận thuyết về tưởng, thực hành theo 
tưởng, rồi nói với mọi người: “Ngã và thế gian là có tưởng”, đều ở 
trong mười sáu loại kiến giải ấy. Do không biết, không thấy nên họ 
không được đạo hạnh tinh tấn, chính sự hiểu biết về nhân duyên tập 
khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên thành, do 
cái kia nhân duyên không thành. Họ không đạt được sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo kia có niệm vô tưởng, có kiến (quan điểm, 
nhận thức) vô tưởng, rồi nói với mọi người “Ngã và thế gian là 
không có tưởng”, ở trong tám loại kiến giải ấy. Do không biết, 
không thấy nên họ không được đạo hạnh tinh tấn, chính là do sự hiểu 
biết về nhân duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này 
nhân duyên thành, do cái kia nhân duyên không thành. Họ không đạt 
được sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo ấy không có niệm về tưởng, cũng không phải 
không có tưởng, nói với mọi người “Ngã và thế gian là không có 
tưởng”, ở trong tám loại kiến giải ấy. Do không biết, không thấy nên 
họ không được đạo hạnh tinh tấn, chính là sự hiểu biết về nhân 
duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên 
thành, do cái kia nhân duyên không thành. Họ không đạt được sự 
hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 


330 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Các ngoại đạo kia chủ trương “hoại diệt”, thường nói cho mọi 
người: “Ngã và thế gian là hoại diệt”, ở trong bẩy loại kiến giải. Do 
không biết, không thấy nên họ không được đạo hạnh tinh tấn, chính 
là sự hiểu biết về nhân duyên tập khởi, nhân duyên không tập khởi, 
do cái này nhân duyên thành, do cái kia nhân duyên không thành. 
Họ không đạt được sự hiểu biết ấy. 

Đức Phật dạy: 

-Các ngoại đạo kia chủ trương “Hiện tại là Vô vi (Niết-bàn)”, 
nhưng thấy hiện tại là vô thường, vì người giảng nói về “hiện tại Niết- 
bàn”, ở trong năm loại kiến giải. Do không biết, không thấy nên họ 
không được đạo hạnh tinh tấn, chính là sự hiểu biết về nhân duyên tập 
khởi, nhân duyên không tập khởi, do cái này nhân duyên thành, do cái 
kia nhân duyên không thành. Họ không đạt được chỗ này. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, 
đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi chủ trương khác nhau, đều ở trong 
mười tám loại kiến giải ấy. Các ngoại đạo kia ở trong kiếp tương lai, 
thấy việc tương lai, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, 
đều ở trong bốn mươi bốn loại kiến giải ấy. 

Hiệp lại tất cả đều ở trong sáu mươi hai loại kiến giải ấy, qua 
lại trong sáu mươi hai loại kiến giải ấy, nằm gọn trong đó, chết 
nghẹt trong cái lưới kiến giải mà không thể thoát ra ngoài. 

Đức Phật dạy: 

-Thí như người đánh cá lành nghề hay học trò của ông ta, dùng 
cái lưới có lỗ nhỏ, bao phủ trên cái ao nhỏ, khi thả lưới xong, người 
đánh cá hoặc đứng phía trước ao, hoặc ngồi, suy nghĩ rằng: “Các con 
cá bơi lội trong cái ao nhỏ đều bị mắc trong lưới, vùng vẫy trong lưới 
không thể thoát ra được”. 

Đức Phật dạy: 

Các ngoại đạo cũng như vậy, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc 
quá khứ, đối với vô số học thuyết có chủ trương khác nhau, đều ở 
trong mười tám loại kiến giải ấy. Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp 
tương lai, thấy việc tương lai, suy niệm, tuyên thuyết về việc tương 
lai, đối với vô số học thuyết có chủ trương khác nhau, đều ở trong 
bốn mươi bốn loại kiến giải ấy. Tất cả họ đều qua lại trong sáu mươi 


SỐ 21 -PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN 331 





hai loại kiến giải ấy, sống chết, an trụ trong đó, cùng nhau gặp gỡ 
hợp thành trong cái lưới ấy mà không thoát ra được. 

Đức Phật dạy: 

Này Tỳ-kheo, thân của Phật đã đoạn trừ hết các chấp trước. 
Ta thường dùng thân này để chư Thiên và loài người có thể thấy 
được. Sau khi Ta nhập Bát-niết-bàn thì không thể thấy nữa. 

Khi Đức Phật nói kinh này, ba ngàn đại thiên thế giới chấn 
động sáu cách. Bấy giờ Tỳ-kheo Na-da-hòa-lưu ở trước Đức Phật, 
dùng quạt quạt cho Phật. Hiển giả Na-da-hòa-lưu quỳ thẳng, chắp 
tay bạch Phật: 

-Thật chưa từng thấy! Bậc Thiên Trung Thiên đã nói kinh 
thâm diệu và hết sức sáng tổ này. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? 
Và làm sao để thọ trì? 

Đức Phật dạy Na-da-hòa-lưu: 

Phật Câu-lâu-tần, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, khi nói kinh này đã đặt tên là Pháp Võng. Phật Ca-diếp, Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác khi thuyết kinh này đã gọi 
tên là Kiến Võng. Nay Ta cũng nói kinh này gọi tên là Phạm Võng. 

Đức Phật nói như vậy, các Tỳ-kheo đều hoan hỷ, đến trước 
Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra. 


SỐ 22 


KINH TỊCH CHÍ QUÁ 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại vườn xoài Kỳ-vực thuộc thành 
Vương xá, cùng đông đủ chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị. Lúc bấy giờ, vua A-xà-thế vào ngày rằm tháng bẩy, ngày 
thọ tuế, cùng đông đủ bá quan, quần thần, quyến thuộc vây quanh, 
vua im lặng, an nhiên quan sát, bảo quần thần: 

Các khanh nên biết, ta luôn tu tập như vậy mà sầu muộn vẫn 
không thay đổi, tuy đến tuổi này mà trong lòng cứ buồn thẳm mãi. 
Vậy phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ sự sầu muộn ấy? 

Có vị quan tâu với vua: 

—Nên dùng năm thứ âm nhạc để làm tiêu tan sự buồn lo. 

Có vị quan khác thưa: 

-Nên cho kỹ nữ mỹ miều cử trống, khẩy đàn, hát những bài ca 
tuyệt diệu thì có thể làm tiêu sầu. 

Lại có vị quan tâu vua: 

Nên dùng bốn loại binh chủng tượng binh, mã binh, xa binh, 
bộ binh, với các binh sĩ dũng mãnh để tiêu trừ sầu muộn. 

Lại có vị quan khác tâu với vua: 

-Bất-lan Ca-diếp, Mạc-kha-ly Duy-cù-lâu, A-di-súy, Kỳ-da- 
kim-ly, Ca-chiên, Tiên-tỷ-lô-trì, Ni-kiển tử..., các vị thầy ấy, mỗi 
vị đều có năm trăm vị đệ tử đang ở trong thành lớn này. Đại vương 
nên chuẩn bị xe lớn, đến gặp mặt nghe đàm đạo vui vẻ, có thể xa 


334 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ha sầu khổ. 

Khi ấy có vị thây thuốc trẻ tuổi tên Kỳ-vực (đời Tấn gọi là Cố 
Hoạt) đang cầm quạt hầu vua. Nhà vua quay lại hỏi: 

— Tại sao khanh im lặng, không trình bày ý kiến của mình? 

Kỳ-vực tâu với vua: 

-Nay có Đức Phật Thế Tôn cùng với chúng đệ tử đang ở tại 
vườn xoài. Đại vương muốn cắt đứt nỗi phiển muộn, trừ sự buồn lo, 
có thể đến chỗ Phật, cúi đầu cung kính đẳnh lễ, thưa hỏi chỗ nghi 
hoặc thì sẽ được khai mở. 

Lúc ấy vua A-xà-thế lập tức nảy ý muốn gặp Bậc Thiên Trung 
Thiên nên đáp lời Kỳ-vực: 

—Lành thay! Thật tốt đẹp! Hãy cùng trẫm đi đến yết kiến. 

Kỳ-vực tuân lệnh, sửa soạn năm trăm thớt voi, năm trăm thể 
nữ, sửa soạn xong liển thưa: 

—Tâu đại vương, nay đã đến giờ. 

Nhà vua cưỡi một con voi tên là Nhân Điều, cùng năm trăm 
quân hầu hộ vệ trước sau, thắp đuốc lớn ra khỏi thành Vương xá. 
Lúc đó nhà vua trong lòng sợ sệt dừng lại không dám bước tới, gọi 
Kỳ-vực nói: 

-Đức Phật cùng với bao nhiêu vị Tỳ-kheo có mặt tại vườn 
Xoài này? 

Kỳ-vực tâu: 

—Có tất cả một ngàn hai trăm năm mươi vị. 

Nhà vua nói: 

—Khanh không lừa đối ta, để ta ra khỏi nước, đi vào con đường 
nguy hiểm này chứ? Mỗi lần trẫm đến chỗ các vị Phạm chí, họ chỉ 
có năm trăm người mà âm thanh vang dội, nay các Tỳ-kheo nhiều 
như vậy mà sao không nghe một tiếng động nào? 

Kỳ-vực thưa với vua: 

-Xin đại vương đừng sợ hãi. Thần không dám dối đại vương, 
không làm điều phản nghịch, hại đến đại vương, hoàng hậu và các 
cung phi. Chỉ vì Đức Phật Thế Tôn luôn luôn yên lặng, các đệ tử tinh 
tấn tu học cũng giữ phép im lặng. Cúi mong đại vương cứ đến trước 
để thấy được ánh sáng tuyệt cùng, thấy Phật Thế Tôn và chúng đệ 
tử, tâm ý đại vương sẽ lập tức hoan hỷ. 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 335 





Khi ấy vua A-xà-thế từ xa trông thấy Đức Thế Tôn liền xuống 
voi, cởi bổ năm loại trang sức: vương miện, anh lạc báu, áo khoác 
báu tràng hoa, phất trần và cởi kiếm, bỏ lọng, đi bộ đến giảng 
đường. Vua hỏi Kỳ-vực: 

-Đức Phật ở chỗ nào? 

Đáp: 

— Vị đang ngôi ở trước chúng Tỳ-kheo chính là Đức Phật. Ngài 
có oai thần sáng chói, công đức cao vVÒI vọi. 

Nhà vua đến trước Đức Phật thăm hỏi, chiêm ngưỡng Đức 
Phật, rồi đứng qua một bên, quan sát chúng Tỳ-kheo của Đức Phật. 
Thấy tất cả đều ngồi yên lặng, hết sức thanh tịnh, thậm thâm vi diệu, 
trong lòng vua vui mừng, vòng tay hướng về Đức Phật bạch: 

Tâm Phật tịch lặng, vi diệu, vô niệm, các đệ tử cũng như 
vậy. Mong Phật làm cho tâm trí của tôi cũng được định tĩnh vi diệu 
như thế. 

Có một thanh niên tên Bạch Hiển tâu với vua: 

—Đại vương mong muốn được hạnh ấy chăng? 

Nhà vua bạch với Phật: 

-Đúng như vậy, bạch Thế Tôn, tôi rất ưa thích chúng Tăng, 
tâm ý tôi rất hoan hỷ. 

Bấy giờ vua A-xà-thế bạch Đức Phật: 

—Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép tôi mới dám hỏi. 

Đức Phật bảo: 

—Đại vương có ý muốn gì cứ hỏi. 

Nhà vua thưa: 

Những người làm những công việc tùy theo sở thích ưa muốn 
như sự vui sướng ngủ nghỉ, hội họp, tính toán, thuật số, các đại thần 
và trăm quan đều tuân phục. Thái sử bói quẻ biết được sự kết thúc 
và bắt đầu của con người. Họ nhận được sự cung kính, các thức ăn 
uống, kỹ nghệ. Hoặc vì bản thân, cha mẹ, vợ con, nô tỳ cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí, dâng cúng các vật hảo hạng để câu được sự lợi 
lạc an ổn tốt đẹp. Như vậy đối với Pháp luật của Phật có đắc đạo 
chứng quả chăng? 

Đức Phật đáp: 

—Đại vương đã từng hỏi các ngoại đạo khác như vậy chưa? 


336 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Nhà vua bạch Phật: 

-Tôi đã từng đến chỗ Bất-lan Ca-diếp hỏi: “Có những người 
với các thứ voi, ngựa, cưỡi xe hay đi bộ, có của báu, kẻ hầu, kho 
tàng, lực sĩ dõng mãnh, xe voi, ngựa lớn, vui chơi ngủ nghỉ, trời 
người cùng tụ hội đến, các hàng đại thần, trăm quan tùy tùng; thái sử 
bói quẻ biết sự khởi đầu và kết cuộc của con người nên được cung 
kính; những việc làm ấy, hoặc vì thân mình cầu được an ổn, hoặc vì 
cha mẹ, vợ con, nô tỳ cúng dường Sa-môn, Phạm chí những vật hảo 
hạng. Như vậy là tôi đã làm theo pháp luật, được nhập vào đạo tịch 
nhiên rồi phải chăng?” 

Vị ấy liền trả lời tôi: “Không có gì cả, cũng không có Bậc Thế 
Tôn, không có báo đáp ân lành, cũng không có tội phước, không có 
cha mẹ cũng không có người đắc đạo La-hán. Cúng dường không có 
phước, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người chuyên 
cần tu hành nhất tâm hướng về đạo. Mặc dù có thân mạng, sau khi 
mạng chung, bốn sự tan rã, tâm diệt trở về không, sau đó không còn 
sanh trở lại. Tuy chôn vào đất, mỗi phân tự hư thối, rốt cuộc cũng 
như hư không, không còn hiện hữu nữa”. 

Kính bạch Thế Tôn, tôi đã hỏi vị thây ngoại đạo, vị ấy dùng 
quan điểm như thế đáp lại tôi. Tâm tôi nghĩ: “Không phải thế. Tại 
sao lại không có tội phước báo ứng?” Thí như có người hỏi xoài là 
loại øì thì lại lấy dưa trả lời, hỏi dưa thì lấy xoài trả lời, Bất-lan Ca- 
diếp cũng như vậy, lời lẽ điên đảo, chẳng có đầu đuôi. Tuy nghe ông 
ta nói lời ấy nhưng tôi cũng chẳng hiểu. 

Vua A-xà-thế bạch Phật: 

-Tôi lại đến chỗ Mạc-kha-ly Cù-da-lâu hỏi: “Sao gọi là tiểu 
xứ, dục xứ? Con người không có nhân duyên có được trở thành người 
thanh tịnh không? Không biết không thấy thì có tội phước không? Vị 
ấy cũng trả lời với tôi: “Không có đời này đời sau, không có tự lực 
và tha lực, không có tinh tấn. Tất cả mọi người đều có khổ vui theo 
như vậy”. Nếu hỏi sáu thì lấy bảy đáp lại, bạch Thế Tôn, thí như hỏi 
xoài thì lấy dưa đáp, hỏi dưa thì lấy xoài đáp. VỊ ngoại đạo ấy cũng 
như vậy, ở trong nước của tôi, với những nghi vấn mà tôi đã hỏi, thì 
vị ấy dùng quan điểm đó đáp lại. Tôi đã hỏi những điều trên nhưng 
không được giải thích rõ ràng nên liền bỏ đi. 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 337 





Tôi lại đến chỗ A-di-súy hỏi: “Sao gọi là trụ xứ, dục xứ. Làm 
thế nào để ở trong pháp luật ấy chứng được đạo? Vị ấy trả lời: 
“Tâu đại vương, người khắc đến hỏi tôi cũng trả lời là có sanh lại ở 
đời sau. Tôi ở trong vấn để ấy cũng nói có đời sau. Giả như có 
người hỏi đời sau sanh lại ở thế gian là có hay không? Như ý tưởng 
của tôi là có đời sau, hoặc không có đời sau. Hoặc có người đến 
hỏi như có đời sau hoặc không có đời sau, tôi trả lời hoặc có hoặc 
không”. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì 
lấy xoài đáp lại, A-di-súy cũng như vậy. Tôi hỏi về những phương 
pháp tu tập khác nhau để đắc đạo quả Sa-môn thì vị ấy đáp lại tôi 
bằng lời lẽ chẳng có thứ tự. Tâm tôi nghĩ: “Tất cả các đạo khác ở 
thành Vương xá đều không thể giải tỏa, tiêu trừ tâm sầu muộn của 
ta. Ta nên đến chỗ nào để được gặp Sa-môn, Phạm chí khiến tâm ý 
ta được khai mở, không còn ưu sầu?” Thấy những điều A-di-súy nói 
chẳng ích lợi gì, tôi liền bỏ đi. 

Tôi lại đến chỗ Ba-hưu-ca-chiên hỏi: “Sao gọi là sở trụ xứ? 
Nguyên do của hàng súc sanh? Ở trong luật pháp này làm sao để đắc 
đạo chứng quả?” VỊ ấy đáp lại tôi: “Tâu đại vương, như người được 
thọ thân này, không nhân cũng không duyên, không có tưởng, cũng 
không kiêu mạn, không chứa nhóm giặc hại, thì ngay chỗ hiện tại 
mà được trụ xứ, đối với việc được thân này chẳng mất gì cả. Các sắc 
và tâm tưởng cứ tự lưu hành, cái gọi là tội phước, thiện ác đối với 
người đó đã đoạn tuyệt. Những điều mắt xem thấy chẳng có gì để 
tranh cãi. Khi thọ mạng của thân hết, không lo buồn về sự chết. Kẻ 
ấy không nói là ta sắp chết và nói do sự sắp đặt của chư Thiên cho 
con người, nên tuổi thọ kết thúc là mất hẳn. Vì dựa vào ái dục trần 
tục của nhân gian, trời người phát sinh kiến chấp, từ đó dục liền có 
năm giặc, sáu mươi hai loại. Sáu mươi hai loại này không có chủng 
tánh, nói đủ là sáu mươi hai sự cùng với chúng tánh cùng sanh, 
không dùng tư tưởng, đi vào tám nạn đều sẽ xả bỏ, luôn được thêm 
lợi ích, an ổn. Đã được an ổn, thường ở cõi trời, đã được ở cõi trời 
liền có tám mươi bốn đại niệm cùng với huyễn thuật cùng sanh, cùng 
với vi diệu sanh, liền khởi lên già, bệnh, khổ. Không có Đạo nhân, 
cũng không có Phạm chí chủ trương như vậy. Giới của ta thanh tịnh, 
lại xa la ái dục, đối với dục thường theo bên thân đã tận trừ. Thí như 


338 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đốt đèn thì có ánh sáng. Sự việc là như vậy, không có Phạm chí đắc 
đạo”. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy 
xoài đáp lại, vị Ba-hưu-ca-chiên cũng vậy. Tôi hỏi về sự chứng đạo 
của Sa-môn thì ông ta lại đem việc già, bệnh của con người mà trả 
lời. Tâm tôi nghĩ: “Ta hỏi về việc đạo chứng mà vị ấy lại trả lời như 
vậy”. Nghe lời nói của ông ấy, trong lòng không vui, chẳng hiểu gì 
cả, tôi liền đứng dậy bỏ đi. 

Tôi lại đến chỗ Tiên-tỷ-lô-trì để hỏi về sự mong cầu đối với 
pháp luật này làm sao để thành đạo? Vị ấy đáp lại tôi: “Tâu đại 
vương, điều mà con người đã dạy, phải làm là đoạn trừ sự chiếm 
đoạt có thấy hay không thấy, nhàm chán mọi sự mong cầu, tự mình 
từ bổ ưu sầu như là đập bình đất, xa lìa tham lam keo kiệt. Phá nước 
hủy thành, tàn hại muôn dân, sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, 
nói hai lưỡi, uống rượu, đánh nhau, tuy phạm những việc này cũng 
chẳng có tội báo. Người bố thí cũng không có phước báo. Tàn hại, 
bội nghịch, làm những điều ác, không tội không phước, không có gì 
để giữ, để làm, không có nhân duyên, không có chí thành, cũng 
không có chân thật, dẫu làm theo nghĩa lý, thiện ác không có báo 
ứng”. Thí như hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp 
lại, Tỷ-lô-trì cũng như vậy. Tôi hỏi về phương pháp tu tập để đắc 
đạo chứng quả thì lại trả lời đoạn tuyệt, không có tội phước. Tâm tôi 
nghĩ rằng duyên gì như vậy. Không thể hiểu nổi tôi liền bỏ đi. 

Tôi lại đến chỗ Ni-kiễn tử, hỏi Ni-kiển tử: “Sao gọi là được trụ 
xứ, dục xứ, có người thọ tội phước hay không? Làm những việc gì ở 
đời trước? Người học đạo có đắc đạo chăng?” Vị ấy đáp lại tôi: 
“Thưa đại vương, tất cả những người hiện tại mà tôi thấy được có tội 
hay phước đều là do nhân duyên ái dục từ đời trước sanh ra, do nhân 
duyên ái dục mà có già bệnh. Đối với người học đạo có ý niệm về 
nhân duyên, nhờ sanh ra con cháu, sau đó mới được đạo”. Thí như 
hỏi xoài đáp dưa, hỏi dưa đáp xoài. Tôi hỏi việc chứng quả đắc đạo, 
vị ấy trở lại dùng kiến chấp hư vọng để trả lời. Tôi nghe vị ấy nói 
xong không mừng không vui, liền đứng dậy bỏ đi. 

Vua A-xà-thế bạch Đức Phật: 

-Tôi đã hỏi tất cả các vị thầy ấy mà không được thông tỏ. Dám 
mong Đức Thế Tôn, Đấng Chứa Của Báu, xin hỏi những điều như 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 339 





vậy, mong Ngài giải đáp sự nghi ngờ cho tôi: “Thế nào là vị Phạm chí 
có chí tịch tịnh? Đối với pháp luật này làm thế nào để chứng đạo?” 

Đức Phật bảo nhà vua: 

-Những điều đại vương hỏi, Ta sẽ vì đại vương phân biệt rõ 
ràng để tâm đại vương giải tỏa các ràng buộc. Trước hết Ta hỏi đại 
vương, đại vương hãy tùy ý đáp lại. Thế nào đại vương, nếu có người 
mặc quần áo đẹp cung kính đứng hầu đại vương tự cho là sung 
sướng. Người đó không thích địa vị và chỗ ở của mình, tâm tự nghĩ: 
“Vua A-xà-thế là người, ta cũng là người, vua dùng năm thứ dục lạc 
để tự vui thích, y phục trang nghiêm, mà còn không thích chỗ ở, 
không ưa địa vị của mình. Ta nên lập đức, la các tội báo, chi bằng ta 
hãy cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa làm Sa-môn, từ nhà phát sanh niềm 
tin, bổ nhà học đạo. Vị ấy bèn thọ giới pháp, tu tập vâng giữ các 
điều ngăn cấm của đạo: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm; không nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, mắng nhiếc; không giận hờn, ganh 
ghét si mê. Ý của đại vương như thế nào, nếu có người đến chỗ đại 
vương tâu rằng, người hầu trang nghiêm đẹp đẽ, cung phụng hầu hạ 
đại vương đã không thích địa vị, không ham chỗ ở, từ nhà phát sanh 
niềm tin, bỏ nhà học đạo, giữ gìn thân miệng ý, không phạm các 
điều ác, tu hành mười nghiệp thiện? Đại vương đối xử với người hầu 
ấy như thế nào? 

Nhà vua thưa với Đức Phật: 

-Tôi gặp người đó sẽ hoan hỷ hỏi thăm, cung kính lễ bái, 
cúng dường y phục, đô ăn đồ uống, giường nằm tọa cụ, thuốc thang 
khi đau ốm. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

Người đó chưa thực hành đại pháp mà đạt được kết quả của 
đạo như vậy. 

Nhà vua bạch Đức Phật: 

—Cúi mong Phật thuyết pháp. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

-Ta đối với thế gian là Bậc Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Khi thuyết pháp, lời 
nói đầu cũng thiện, lời nói giữa cũng thiện, lời nói cuối cũng thiện, 


340 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đầy đủ trí tuệ vi diệu, giảng thuyết hạnh thanh tịnh. Nếu có con của 
bậc Trưởng giả tôn quý nghe Phật giảng thuyết kinh điển, đối với 
Pháp luật của Như Lai có được đức tin tốt đẹp lợi ích, tự thấy đối với 
trong Phật pháp có lợi ích lớn liền được pháp nhẫn, nghĩ rằng đời 
sống gia đình bức bách, phiền não, còn người xuất gia thì không có 
ngăn ngại, liền nhất tâm trừ bỏ dục lạc, cho đến trọn đời vâng giữ 
hạnh thanh tịnh, nghĩ rằng: “Ta muốn dứt bỏ nhà cửa, tài sản, quyến 
thuộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, từ nhà phát sinh niềm tin xuất 
gia theo đạo, xả bỏ dục lạc làm Sa-môn, phụng trì hai trăm năm 
mươi giới của Tỳ-kheo không vi phạm điều cấm của đạo, nên đạt 
được pháp”. Vị ấy khi đứng đều có khuôn pháp chẳng mất oai nghị, 
ngay đó trừ được tâm sở hữu, yên tịnh nghiêm trang, cẩn thận sợ sệt 
những lỗi lầm, nhất tâm bình đẳng, tu tập chánh giới, xa lìa sát sanh, 
không cầm dao gậy, tâm thường giữ lòng hổ thẹn, rộng làm an ổn 
cho tất cả chúng sanh, không làm chúng sợ hãi. Tâm vị ấy thanh 
tịnh, không có tổn hại, xa la trộm cắp, trừ bỏ sự lấy của không cho, 
hoan hỷ tuệ thí, tâm muốn xả bỏ, nhớ nghĩ an ổn, thường tự phòng 
hộ. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không cho thì không lấy, xa ha dâm dục, 
tịnh tu phạm hạnh, giữ tâm trinh khiết, tiêu diệt tâm dục ô uế. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không bị sắc mê hoặc, xa la nói dối, 
không còn hư dối, chưa từng dối trá, giữ tâm thành tín, an trụ trên sự 
thật, không làm ngược lại lời thệ nguyện đối với thế gian. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không ôm lòng lừa đảo, không thích hai 
lưỡi, không gièm pha bậc có đức, chưa từng xúi giục để bên này 
bên kia tranh giành, hòa giải những điều tranh tụng, làm tiêu trừ sự 
oán hại. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không nói hai lưỡi để gây thù hận, xa lìa 
lời nói ác độc, không thích chửi mắng, luôn luôn giữ tâm tự tại, chưa 
từng phóng túng buông lời bất thiện, nói điều nhu hòa, không nói lời 
thô bỉ, ai nghe cũng tín phục, hân hoan, quy ngưỡng. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, chưa từng chửi mắng, xa lìa lời nói thêu 
dệt, phát ngôn đúng lúc, không có sự hủy báng, mưu hại, bàn luận 
pháp ý nghĩa rõ ràng, lời nói an tường, tịch tĩnh không sai sót, phân 
biệt tình lý. 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 341 





Tâm vị ấy thanh tịnh, không thêu dệt, xa lìa vô minh, trừ bỏ 
tâm ngu si, không tham vật của kẻ khác, không tìm lỗi của người, 
xem thân mình như người, thường cầu được an định tuyệt đối. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không ôm lòng ngu si, xa ha sân hận, 
không có ý sân hại, thường giữ tâm từ bi, dùng phương tiện khéo léo 
thương xót che chở cho cả loài côn trùng nhỏ bé, biết xấu hổ, an ủi 
tất cả muôn loài. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không ôm lòng sân hận, xa lìa việc ham 
ngủ nghỉ, tâm tập hạnh không, thường hành vắng lặng, chưa từng an 
nghỉ, mong thấy trời sáng để thức dậy. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, tinh tấn không ngủ nghỉ, xa ha đùa giỡn, 
nói chuyện ôn ào, hành động không tham đắm, không hung bạo. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, tinh tấn không đùa giỡn, xa ha hồ nghị, 
tâm không do dự, giữ ý nhất định ở nơi pháp lành, trong lòng thanh 
tịnh, chí không hồ nghĩ, xa lìa tà kiến, đời này đời sau, tin bố thí đạt 
được phước, hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn kính bậc Hiển thánh, 
vâng giữ tu hành theo đường thiện của người có lòng tin, sau khi 
mạng chung được sanh trở lại, được đạo lục thông, hành hạnh bình 
đẳng. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không có tà kiến, xa la dua nịnh, trong 
lòng chân thật, không ôm lòng xảo trá, không dùng cân, đấu, thước 
tấc để xâm chiếm, lừa dối cướp đoạt của người, không trói buộc và 
bỏ người vào lao ngục, không hủy báng, không oán trách, mong được 
sáng tỏ. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không dua nịnh, xa la quan hệ nam nữ, 
không thích ở nhà với cảnh vợ con ái dục, tiêu trừ hồ nghi. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không tham danh lợi, không nuôi nô tỳ, 
tớ hầu, tỳ thiếp; không thích đời sống gia đình. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không có vọng chấp, không nuôi voi, 
ngựa, trâu, dê, không ưa nuôi súc vật. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không muốn cưỡi xe, không nuôi gà, 
chim, chó, heo; không có cầu lợi. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không nuôi gà heo, xa lìa nhà cửa, không 
trang sức phòng ốc, không tậu ruộng nhà, vườn tược cây trái. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không tham đắm ruộng nhà, xa ha sự 


342 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thêu dệt mỹ lệ, tòa ngồi vàng bạc cao rộng; không thích nệm trải 
trên xe, ghế bện bằng tre. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không ngủ giường cao, xa ha bẩy thứ 
châu báu, không chứa ngọc ngà vật báu, xả bỏ đồ chơi bằng ngọc, 
không ham danh lợi. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không ham tài sắc, xa lìa hương hoa, 
không thích các loại hương, thân không ướp hương, không có mong 
cầu. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, không tham đắm hoa hương, xa lìa ăn phi 
thời, đúng giờ chỉ ăn một lần, trọn đời giữ đúng kỳ hạn. 

Tâm vị ấy thanh tịnh, ăn không sai giờ, cày đất gieo giống, 
đứng đắn trong các việc ấy, thấy rồi mới làm, làm việc của Sa-môn, 
làm nghiêm tịnh tâm mình, chiếu soi phá bỏ ưu sầu, trừ hết uế hại, 
thường hành chân chánh, tiết độ, tri túc, một lòng với đạo, làm Sa- 
môn Phạm chí như vậy, thọ nhận đồ ăn của tín thí, ngay nơi chỗ ở 
quận, nước, huyện ấp, hành động như pháp, cội rễ đã thường thanh 
tịnh, cành thân nhánh lá hoa quả cũng thanh tịnh, đầy đủ các thứ 
thanh tịnh, hạt giống ấy cũng thanh tịnh như vậy, tại quận nước, 
huyện ấp làm Sa-môn với hạnh xa la. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí là người đáng thọ nhận đồ ăn của tín 
thí, ngay chỗ mình ở phải khéo nhớ nghĩ đến tín thí, thường hành như 
pháp. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí, ở ngay trụ 
xứ, hành động không tương ứng, mong cầu đồ ăn uống, so đo, tính 
toán, mong cầu hương hoa, y phục, giường nằm, tàng trữ châu báu, 
những việc mong cầu như vậy, vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa lìa. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn 
ngồi giường cao rộng, sử dụng giường báu, hành động không tương 
ứng, trang sức giường chõng, sơn phết đẹp đếẽ, ưa thích vẽ vời, tạo 
cảm giác mạnh, tay cầm tràng phất, CưỠi vol, xe, ngựa, chí mong cầu 
ăn ngon, thường ưa danh sắc, Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa ha 
những việc đó. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn 
tắm rửa tự do, hành động không tương ứng, hành động đáng bỏ, lấy 
hương hoa tự ướp vào người, cầu mong đồ cúng dường, không theo 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 343 





đạo lý, tay cầm dao và lọng, thi nhau dùng chuỗi ngọc châu báu, đeo 
vào cánh tay, cổ tay, vào cổ vào chân, thân thì mặc y phục trắng 
sạch, chặt đứt cây cối; những hành động như vậy, vị Sa-môn đạo 
nhân ấy đều đã xa lìa. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn 
tự làm đẹp thân thể, ở tại trụ xứ hành động không tương ứng, như 
đấu voi, trâu, ngựa, gà, chó, dê, heo, đấu loạn giữa người nam, người 
nữ, người lớn, người nhỏ, đi xem việc đấu nhau và các lễ hội, hành 
động và mong cầu như vậy, vị Sa-môn đạo nhân đều đã xa ha. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đô ăn của tín thí mà còn 
tự mình trang nghiêm thân thể, chỗ ở phi pháp, hành động không 
tương ứng, chỉ làm nghề nghe tiếng voi, tiếng bầy ngựa, tiếng xe, 
tiếng người đi bộ, tiếng trâu, tiếng dê, đánh trống, kỹ nhạc, ca múa, 
vui đùa, bàn luận nói năng, những pháp như vậy là đạo hạnh của 
ngoại đạo, vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa lìa. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn 
chơi cờ xu bồ, bài bạc, nếp sống phi pháp, hành động bất nhất, cùng 
nhau cạnh tranh, ném thẻ vào túi, leo cột, chơi cờ vua, chọi bò con, 
ném chén, hành động như vậy là nếp sống phi pháp, vị Sa-môn đạo 
nhân ấy đều đã xa lìa. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn 
cùng nhau lớn tiếng tranh nhau lời nói, hành động phi pháp, nếp 
sống phi pháp, việc làm không tương ứng, cho rằng: “Đây là pháp 
đúng, đấy là phi pháp. Việc ấy chẳng phải như vậy, đây là pháp duy 
nhất, chẳng phải như ngươi nói. Ta đã tu tập pháp, ngươi làm không 
đúng, ta làm đúng; ngươi có nhân duyên, ta không có nhân duyên; 
những điều đáng nói trước ngươi lại nói dối ngược ra sau, ta đã thắng 
ngươi, ngươi không được gì cả, chỉ làm các điều ác, sẽ gặp nguy hại; 
ta được độ thoát, ngươi bị tổn hại, không được tự tại”, những sự tranh 
tụng như vậy là lời nói phi pháp, vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa 
ha. 

Nếu có Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn 
ngồi lại bàn luận không căn cứ, hành động không tương ứng như: 
“Vua xử ra sao với giặc trộm? Chiến đấu ra sao? Ăn uống thế nào? 
Y phục nam nữ, kẻ lớn người nhỏ ra sao? Các việc thế gian, nguyên 


344 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhân tốt xấu thế nào?”, những lời nói phi pháp mang tính như vậy, vị 
Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa ha. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn nói 
năng không đúng, nói những điều phi pháp, hành động không tương 
ứng, nói về việc vua chúa, việc của hàng Bà-la-môn, nói về cây cối, 
nhân sự, nói về quốc sự, đối với đây với kia phải như vậy, nước kia 
phải có điều đó, người này phải đến kia, người kia phải lại đây; 
những lời nói phi pháp như vậy, vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa 
ha. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn hành 
động quanh co dua nịnh, việc làm phi pháp, hành động không tương 
ứng, ngồi lại nói chuyện như thế là đắc lợi, như thế là suy bại, làm 
ăn mua bán tài vật của người; những việc phi pháp quanh co, dua 
nịnh như vậy, vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa la. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn học các 
huyễn thuật, hưng khởi tà kiến, nói sự quái gở của mặt trời, bói 
ngược xem tướng, nói dối có sự chiếm đoạt, học phẩm thuật, xử độ 
thuật và thuật học chú dối trá, thuật niệm chú Càn-đà-la, niệm chú 
Khổng tước, niệm chú Tạp toát. Ấy là dị thuật dối trá, mê hoặc. 
Những việc như vậy là thuật phi pháp. Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều 
đã xa ha những việc. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn học chú 
mê hoặc, thuật lừa dối, xem tướng mặt người, xem tinh tú, các việc 
tai biến, mây, gió, sấm sét, sương mù, cầu xin ngày tốt, vào lúc trong 
tháng mùa hạ ở làng xóm kia sẽ có mưa, không mưa, ở đất đó sẽ tốt, 
không tốt, nói về việc quốc vương. Hành động như vậy là thuật phi 
pháp. Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa lìa những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn học 
bao nhiêu loại pháp tà quấy, tạo nghiệp súc sanh, xem mạch ra toa 
làm thuốc, vì muốn làm cho người đoạn khí, thổ hạ, xuất hạn, chí 
không chân chánh, nói ra thuật lừa dối, bói việc an ổn. Những việc 
như vậy là nghiệp súc sanh. Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa la 
những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà vẫn còn 
hành động phi pháp, miệng nhai cơm bàn luận chuyện cưới hỏi: “VỊ 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 345 





ấy có chỗ ở tốt, quán của vị này, nhà của vị kia, nhà vị này đáng 
nhớ, nhà vị kia yên Ổn; vị này có lâu đài, làm việc siêng năng, vị kia 
có lầu quán, làm việc lười biếng, và nói về những việc vụn vặt của 
vua. Việc làm như vậy là nghiệp súc sanh. VỊ Sa-môn đạo nhân ấy 
đều đã xa lìa những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn làm bao 
nhiêu hạnh súc sanh, nghiệp tà kiến: xem bói, xem tướng châu báu, 
bò, ngựa, nhà ở, dao bén, xem tướng đàn ông, đàn bà, người lớn, con 
nít. Những việc làm như vậy là nghiệp tà kiến. Vị Sa-môn đạo nhân 
ấy đều đã xa lìa những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà tự thân còn 
làm nghiệp phi pháp yêu tá, mê vọng, làm việc vô trí mà tự cho là 
có trí, bói quẻ, làm phù chú. Hành động như vậy là nghiệp tà kiến. 
Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa lìa những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đổ ăn của tín thí mà còn xem 
việc tốt, xấu, dự đoán lúa thóc sẽ mất mùa, được mùa, sẽ bình yên 
hay bị nạn, sẽ bị khủng bố, sẽ được an ổn, sẽ có nạn dịch lớn, sẽ có 
tử vong. Việc làm như vậy là nghiệp tà kiến. Vị Sa-môn đạo nhân ấy 
đều đã xa lìa những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn nói vua 
nước này chiến đấu sẽ đắc thắng, vua nước kia thì không bằng, vua 
nước này sẽ công du thăm nước kia, vua nước kia thì không được tự 
tại như vậy. Ở đây sẽ đắc thắng, ở kia sẽ bại trận; voi ngựa, sáu thứ 
súc vật, xe cộ của vua này nhiều; voi, ngựa, xe cộ của vua kia ít. Các 
việc như vậy là nghiệp tà kiến. Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa la 
những việc đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn 
cùng nhau bàn luận chuyện mặt trời, mặt trăng đi thuận đường, mặt 
trời, mặt trăng đi sai đường; tính tú đi thuận đường, tính tú đi sai 
đường; mặt trời mặt trăng vận hành chậm, nhanh, không thuận, sẽ có 
tai biến lạ lùng, khác thường, sẽ có nhật thực, nguyệt thực, hoặc có 
mưa, có sương, có mưa đá, hoặc sẽ có sấm chớp. Việc làm như vậy 
là nghiệp tà kiến. Vị Sa-môn đạo nhân ấy đều đã xa lìa những việc 
đó. 

Sa-môn Phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn nói 


346 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mặt trời mặt trăng vì vậy mà đi thuận đường, vì vậy mà đi sai đường, 
tinh tú đi thuận đường là có nhân duyên, đi không thuận đường cũng 
có nhân duyên. Có sự trở ngại biến hóa quái dị, mặt trời mặt trăng 
sẽ đi về hướng Tây, hoặc nói đi về hướng Đông, hoặc nói sẽ bị xâm 
thực, lại nói tại sao không bị xâm thực, sẽ có sấm chớp, sét nổ. 
Những việc như vậy thường cho là chứng nghiệm. VỊ Sa-môn đạo 
nhân ấy đều đã xa la những việc đó, thì mới gọi là bậc Hiển thánh. 

Đệ tử Sa-môn của Ta tôn thờ giới phẩm của bậc Hiển thánh, 
hành động biết vừa đủ, áo quần mục đích là để che thân, ăn uống 
mục đích là để no lòng, đi đến đâu y bát luôn mang theo bên thân, 
không lưu luyến việc gì. Ví như con chim bay trên bầu trời mang 
theo đôi cánh, Tỳ-kheo cũng vậy, tôn thờ giới của bậc Hiền thánh, 
tâm biết vừa đủ, không có mong cầu, chăm chú, tiết chế, các hành 
động của vị ấy đều an ổn, tất cả hành động đều tốt lành, thấy nhìn, 
quan sát, không mất oai nghi, co duỗi, tiến ngừng theo đúng nghi 
pháp, ngồi đứng an nhàn, không có tổn hại, trì giới phẩm này là tri 
túc đệ nhất, các căn tịch tĩnh, tâm được an ổn, các căn không loạn, 
giữ gìn tâm mình, không còn suy tưởng, để tâm nơi đạo, mắt thấy sắc 
đáng ưa không suy tưởng tìm cầu cái đẹp, đoạn trừ ngay chỗ cảm 
thọ, phụng hành gốc thiện, ở trong tâm mình, xa lìa nội sắc, giữ gìn 
nhãn căn, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm cũng như vậy, không có tưởng mong cầu, không có tham đắm, 
trừ bổ những điều không nên làm, vứt sạch ngu si, đoạn pháp bất 
thiện, giữ ý bên trong khiến cho không loạn, làm cho tâm, căn được 
định. Vị Tỳ-kheo phụng trì giới của Hiền thánh ấy là bậc Tri túc đệ 
nhất. Tâm vị ấy tịch tịnh, các căn của tòan thân đều an định, bên 
trong không khởi loạn động mà hành an ổn, ở chỗ an nhàn vắng 
lặng, ẩn mình nơi núi rừng, hang động hoang dã, trong thân an ổn, ha 
thế gian, không nhiễm đắm tham vướng, tâm nghĩ đến vô tưởng, 
không tham sở hữu của kẻ khác, không khởi ngu sĩ, không xâm loạn 
người, thường hành tâm từ bị, trong lòng thanh tịnh, không có tưởng 
si mê, du hành nơi nào tâm không vướng mắc, thích điều thiện, an 
ổn. 

Ví như người đi xa cầu lợi, vượt qua đường xấu, thoát khỏi 
hiểm trở chông gai, được nhiều tài lợi, không quên cung cấp cho vợ 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 347 





con, trai gái, thân tộc. Người ấy tự nghĩ trong lòng hoan hỷ vô cùng. 
Tỳ-kheo cũng vậy xa la ngu si, trong lòng thanh tịnh, không có vẩn 
đục, đã trừ sân hại, vui mừng không ô uế. 

Ví như có người bị bệnh liệt giường, ốm yếu quanh năm, ngày 
hôm sau lành bệnh, sức lực an ổn, ăn uống tiêu hóa, trong lòng tự 
nghĩ ta vốn nguy ách nay được lành bệnh. Tỳ-kheo cũng vậy, trừ tâm 
sân hận, tư duy chín chắn, tâm cũng hoan hỷ. 

Ví như có người làm tôi tớ cho kẻ khác, chấp lao phục dịch, 
không bao giờ được nghỉ ngơi, không được tự tại, sau được giải thoát, 
làm kẻ tự do, tâm tự nghĩ rằng ta vốn là người bị lệ thuộc kẻ khác, 
nay được thoát khỏi, tâm rất vui mừng. Tỳ-kheo trừ bổ tâm nghi ngờ, 
không còn do dự, liền được thanh tịnh, hoan hỷ vui mừng. 

Ví như có người bị nhốt trong lao ngục, khổ sở đau đớn, sau đó 
được ra tâm tự nghĩ rằng ta vốn bị nhốt trong ngục u tối, nay đã thoát 
khỏi, liền tự thương mình. Tỳ-kheo cũng vậy, trừ khử tâm nghi, thanh 
tịnh, không còn tỳ vết, hoan hỷ. Tỳ-kheo trừ bỏ tâm bất chánh, tâm 
không còn tư tưởng tỳ vết, thanh tịnh trong lòng. 

Ví như có người gặp năm được mùa, sợ lúc đói khát để được an 
ổn, cứu giúp mạng mình, gặp lúc được mùa, lúa thóc được giá rẻ, vui 
mừng không sợ sệt, tâm tự nghĩ rằng ta vốn đói khát, nguy khốn khó 
tả, nay được no đủ, trong lòng vui mừng. Tỳ-kheo cũng vậy trừ tâm 
bất chánh, không có các tưởng, trở về nguồn gốc thanh tịnh, không 
còn tâm nghi ngờ, trừ năm thứ ngăn che, xa lìa tâm phiễển não, ra sức 
để đạt trí tuệ mà thoát các ách nạn, hình ngục đói khát đã trừ, ái 
dục, các pháp bất thiện đã bỏ, có tưởng có hành, tịch nhiên thanh 
tịnh, hành đệ Nhất thiền. 

Ví như có người xuống nước tắm rửa, sạch sẽ không dơ bẩn, 
vượt qua bờ bên kia, tâm được hoan hỷ. Tỳ-kheo cũng vậy, tịch 
nhiên ở một mình, an tịnh, hỷ duyệt, quán thấy tất cả, thân này từ 
đâu có, thấy không có thân, rộng quán thấy không có gốc rễ, tâm 
được vắng lặng, vui mừng an ổn, đạt đệ nhất nhất tâm (thiển định), 
vị ấy dùng định này, trong lòng thanh tịnh, an trụ tịch nhiên, được 
tâm chuyên nhất, ái dục đã hết, trừ khử các tưởng, bên trong nhớ 
nghĩ đầy đủ, an ổn làm hạnh lành, đệ nhị nhất tâm. Lại ngay thân 
này được tam-muội định, hoan hỷ an ổn, không còn chướng ngại, 


348 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





quán thấy đầy đủ, không có thân loại, thành vô sở đắc, đắc định 
hoan hỷ. 

Ví như hoa sen xanh, cành hoa sanh ở dưới nước bùn hôi thối, 
nuôi lớn trong nước, tuy ở trong nước mà gốc, lá, hoa, quả ở trong 
nước không dính nước, cũng không bị ô nhiễm. Tỳ-kheo cũng vậy, 
đối với thân này cùng với tam-muội, an ổn hoan hỷ. Vị ấy lấy tâm 
chánh thọ này đạt đến vững chắc, tâm không loạn động, thanh tịnh 
tâm mình, không có trần dục, đạt đệ tam nhất tâm (thiền định). Vị ấy 
dùng tâm này, thân an Ổn, ý định an ổn, không tham đắm, giả như có 
thân phải rộng quán tất cả đều không có gì, lại cũng không còn hỷ 
lạc, an ổn không loạn. 

Ví như có một hòn núi, hoàn toàn không bị sứt mẻ, rộng lớn vô 
biên, gió từ phương Đông thổi tới cũng không thể làm nó di động, 
gió từ Nam, Tây, Bắc phương thổi tới cũng như vậy. Vì sao? Vì chân 
núi vững chắc nên không thể di động. Bên trong lại có dòng nước 
trong lành, mát mẽ, không có ô uế, nhờ nương vào núi nên dòng 
nước chảy đầy đủ, cùng khắp trong núi, không chỗ nào mà không 
chảy đến, vì nhờ nước sạch. Tỳ-kheo cũng vậy, quán thân này không 
có ưa thích, nương tựa an ổn, hành động đây đủ, quán thấy không 
thân. Vị ấy đã thấy khắp, dùng tâm này thực hành an ổn, thanh tịnh 
không có tỳ vết, vững chắc không khác, trừ khử ái dục, không khổ 
không lạc, đang hành nhất tâm đệ Tứ thiền. 

Ví như có người vào ngày mười bảy, mười tám trong tháng, 
mặc quần áo mới, đầu mặt vui vẻ, xem thấy thân mình đoan nghiêm, 
nhờ mặc y phục thật đẹp. Tỳ-kheo cũng vậy, thân hành thanh tịnh, 
tâm không ô uế, vui mừng được độ thoát, không còn gì để làm, 
không thấy có thân, quán khắp không sót chỗ nào, dùng tâm thanh 
tịnh, không có các ô uế. 

Ví như ở quận, nước, huyện, ấp không xa có một giảng đường, 
có người ở trong đó đốt lửa sáng rực, ánh sáng chiếu khắp, không có 
cao thấp, gió không thể diệt, chim không thể che, và các chủng loại 
khác cũng không thể làm mờ ánh sáng ấy, nó thật vững chắc bất 
động. Tỳ-kheo cũng vậy, tâm không tán loạn, vững chắc bất động, 
đã được thanh tịnh vắng lặng. Tỳ-kheo biết rõ rằng đã được chánh 
thọ, thân tâm tịch tĩnh, thân tứ đại này, từ cha mẹ sanh, chỗ nương 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 349 





của thần thức, bỏ thân, không vui thích, thân tâm là vật tai hoạn cần 
phải nhàm chán, không còn thọ sanh trở lại, khiến tâm vô sắc, trừ 
khử tất cả thân hình các chủng loại, không mất căn bản mà lập thân 
tâm, hóa hiện các thân, đầy đủ tướng tốt, không có thiếu sót. 

Ví như nhổ gốc rễ cây cỏ, kẻ trí thấy biết, như nhổ gốc cây, 
không còn sanh trở lại nữa. Tỳ-kheo cũng thế, hiểu rõ như vậy, sở 
hữu của thân này, thấy có danh sắc, tứ đại hợp thành, từ cha mẹ 
sanh, cơm áo nuôi dưỡng, là vật ngăn che hư ngụy, nào có bền chắc, 
là pháp tiêu diệt, thần thức nương tựa, khiến cho an trụ không tán 
loạn, cũng không lay động. Ta ở ngay nơi thân tâm, hóa hiện các 
thân, không có sắc tâm, đây đủ hình dạng, các căn không hủy, từ 
tam-muội khởi, hóa bao nhiêu thân, hình dung đầy đủ. 

Ví như có người ra khỏi cái rương có rắn hổ mang. Người trí 
thấy đó biết là cái rương của bốn con rắn hổ. Tỳ-kheo cũng vậy, 
hiểu rõ việc ấy là cái thân hữu hình, nương vào hơi ấm, tứ đại hợp 
thành, từ cha mẹ sanh, thần thức nương tựa, phải ngay thân tâm biến 
hiện các hình, không có danh sắc, đầy đủ hình dung, nói về căn bản 
không có thiếu sót, từ tam-muội khởi, hóa thân vô số. 

Ví như có người rút gươm ra khỏi bao, kẻ sáng mắt biết rằng 
trong bao này có một cây gươm bén nay đã rút ra. Tỳ-kheo cũng vậy 
hiểu rõ việc ấy, rộng xem con người hóa ra vô số hình, đầy đủ các 
tướng tốt, khiến cho không thiếu sót. 

Tỳ-kheo dùng Tam-muội chánh thọ này mà tâm được thanh 
tịnh, không có tỳ vết ô uế, trừ bỏ phiển não, nhu hòa vô dục, vững 
chắc bất động, trí tuệ thần túc, đã đạt được trí tuệ thần thông, tâm 
không tăng giảm, hành động bình đẳng, tôn xưng là Đại tự tại, tâm 
niệm không sợ sệt, dùng một thân hóa ra vô số thân, vô số thân trở 
lại làm thành một thân, tự do biến hiện, với bao nhiêu trí tuệ, xuyên 
qua tường vách mà không ngại dấu vết. 

Ví như chim bay trên hư không, bay ra không cần cửa, bay vào 
không cần lỗ, vị ấy vào đất không trở ngại như ra vào trong nước, đi 
trên mặt nước giống như đạp trên mặt đất. Ở trong hư không, ngồi 
kiết già ngay thẳng, như chim bay trên mây, đối với mặt trời, mặt 
trăng oai thần rộng lớn, lấy tay nắm bắt, sờ chạm vào, biến thân lên 
đến cõi Phạm thiên thứ bảy. 


350 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ví như thợ làm đồ gốm thiện xảo, trộn bùn thật đều, nắn ra 
hình tượng đẹp, khiến cho đất thó dính lại để làm đồ dùng, chẳng có 
gì mà không làm được. Tỳ-kheo cũng lại như vậy, được thần thông tự 
tại biến hóa lên đến Phạm thiên. 

Ví như thợ huấn luyện voi, ngựa, huấn luyện các voi ngựa đều 
khiến được thành tựu. Tỳ-kheo cũng như vậy, thần thông biến hóa, 
thân lên đến cõi Phạm thiên. 

Ví như thợ vàng luyện vàng tinh xảo, lấy vàng ròng làm vòng 
ngọc đeo tay, xâu chuỗi, ấn ngọc khẩm vàng xinh đẹp, tùy ý làm gì 
cũng thành. Tỳ-kheo cũng vậy, thần thông biến hóa, thân lên đến 
Phạm thiên, Tỳ-kheo giữ Tam-muội chánh thọ, tâm thanh tịnh, 
không tỳ vết, đạt đến chứng trí, được thần thông, tâm không vướng 
mắc, mắt có thể thấy được tất cả, thấy trên trời dưới đất các chỗ 
thiện ác, tai có thể nghe hết, nghe tiếng nói của chư Thiên con người 
và tiếng của loài trùng bò, hơi thở của người vật. 

Ví như vị Đại sĩ trượng phu thổi kèn ốc lớn, đứng trên đài lớn, 
dùng hết sức để thổi, tiếng vang bốn phương đều nghe. Tỳ-kheo 
cũng lại như vậy, tai đạo nghe khắp chư Thiên, nhân, thiện ác đều 
nghe được cả, do đã đắc đạo chứng thần thông, biết khắp tâm niệm 
thiện ác của người khác, có dục, không có dục, có sân hay không 
sân, có lòng từ hay không có lòng từ, có ngu si hay không ngu s1, có 
trí tuệ hay không có trí tuệ, có phiển não hay không có phiển não, có 
đắc đạo chứng quả hay không đắc đạo chứng quả, loạn tâm hay tịnh 
tâm, siêng năng hay biếng nhác, công đức trí tuệ, hữu lượng vô 
lượng đều biết rõ cả. 

Ví như quận, nước, huyện, ấp, không xa có một cái chòi lớn 
hoặc là lầu cao, có người đứng trên đó, thấy vô số người đi lại ra 
vào, kẻ trí thấy vậy, xem kẻ ra vào. Tỳ-kheo cũng như thế, thấy tâm 
con người thiện ác, tốt xấu cùng với tất cả hình loại trong thế gian. 

Đức Phật nói: 

— Vị Tỳ-kheo ấy đạt được thần thông nhớ về vô số sự việc trong 
đời quá khứ, có tâm trí tuệ hay tâm si mê. Thấy một đời, mười đời, 
trăm đời, ngàn đời, vạn đời, ngàn vạn đời, vô số đời, qua lại xoay 
quanh, đất trời thành bại, nơi sanh của người đó, lại sanh nơi này, ở 
tại nơi này, tên gọi của địa phương, dòng họ, tên gọi, tướng mạo, 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 351 





thọ, yếu, đẹp, xấu, thiện ác. Chết chỗ kia sanh ở đây, chết ở đây 
sanh ở kia, đều biết rõ cả. 

Ví như có người từ làng xóm này đến làng xóm khác, ngôi 
đứng, nói năng, ngủ nghỉ, không nói, rồi từ làng xóm kia trở lại làng 
xóm này, ngồi đứng nói năng, kinh hành, đều biết rõ cả. Tỳ-kheo 
cũng vậy, có sự hiểu biết như biển, thấy sự việc vô số ở đời quá khứ. 

Đức Phật nói: 

—Tỳ-kheo được thần thông trong tâm thanh tịnh, đạo nhãn thấy 
khắp, xa hơn người thường, thấy người chết, sống, thiện ác, đẹp xấu, 
sanh ở cõi thiện, cõi ác, người mà thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, quán sát chân chánh, không tà kiến, duyên vào căn bản 
này, nên khi mạng chung được sanh lên trời, còn người mà thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, duyên vào căn bản này, sau khi chết đọa 
trong đường ác. Ví như có người đứng trên lầu cao thấy người đi bộ 
qua lại ra vào, ngồi, vui sướng hay buồn rầu. Tỳ-kheo đã được thần 
thông như thế, đạo nhãn thấy khắp, thanh tịnh không tỳ vết, thấy 
việc quá khứ vị lai. 

Đức Phật nói: 

—Tỳ-kheo đạt được thần thông, các lậu đã hết, trí tuệ chứng 
tam đạt, không còn nghi ngờ, rõ biết Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo 
đế, trừ hữu lưu, vô lưu, không còn tâm si mê, thấy TỐ CỘI nguồn, 
thâm sâu bển chắc không khác, thấy biết đúng như vậy, đã vượt qua 
dục lậu, nếu có si lậu, tâm đã thanh tịnh giải thoát, đã độ thoát rồi, 
trí độ đầy đủ, sanh tử đã đoạn, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, biết cội gốc của danh sắc. 

Đức Phật nói: 

—Đại vương, đó là đạo quả hiện tại của Sa-môn. 

Bấy giờ A-xà-thế, vua nước Ma-kiệt đứng dậy lạy dưới chân 
Phật, tự hối hận lỗi lầm của mình, bạch Đức Thế Tôn: 

—Con đã phạm trọng tội. Ví như đứa trẻ ngu si, không có trí tuệ, 
mê hoặc, mất trí, không biết quyền biến khéo léo. Đức Phật là Bậc 
Pháp Vương, là cha mẹ của tất cả, thường lập Chánh pháp cứu kẻ 
mê, lập ra pháp, không có sân, hận che lấp. Kể từ nay cho đến suốt 
đời, mong Đức Thế Tôn cho con quy y, tự thấy lỗi lầm xấu ác, lại thọ 
lãnh lời khuyên răn của Phật, nguyện sửa đổi lỗi lầm quá khứ, thuận 


352 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tu ở tương lai. 

Đức Phật dạy: 

Đại vương, như vua đã nói, ngài thật như đứa trẻ thơ, ngu sĩ 
không trí tuệ, mê hoặc không có phương tiện, đã hại mạng của cha mẹ 
mình, nay quy y Bậc Pháp Vương, là đã được sanh lại, tự thấy điều tội 
lỗi, đối với pháp luật này, sẽ được thiện lợi, không có tổn hại. 

Khi ấy vua A-xà-thế chắp tay hướng về Đức Phật thưa: 

-Cúi mong Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo thọ nhận sự cúng 
dường của con. 

Đức Phật im lặng nhận lời. Nhà vua biết Đức Phật đã nhận lời, 
trong lòng vui mừng sung sướng, nhiễu quanh Phật ba vòng, cúi lạy 
rồi lui ra. 

Khi nhà vua lui ra cách Phật không xa, bảo đồng tử Kỳ-vực: 

-Khanh đã đem lại nhiều điều lợi ích cho ta, khiến ta đến chỗ 
Đức Phật, học hỏi Phật pháp, được gần gũi Thế Tôn, thoát khỏi tội 
nặng, làm cho tội nặng trở thành nhẹ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vua A-xà-thế đã được pháp sanh nhẫn, tuy có hại pháp vương 
nhưng đã biết trừ các ô uế, không còn các lậu, đã trụ nơi pháp mà 
không động chuyển, ngay chỗ này xa la mọi phiền não cấu uế, sanh 
các pháp nhãn. 

Nhà vua trở về hoàng cung, ngay ban đêm đã cho bày soạn 
trăm thứ thức ăn ngon quý, thanh tịnh. Sáng sớm, vua liễn đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lạy dưới chân Đức Phật bạch: 

-Đã đến giờ, thỉnh Thế Tôn phó trai. 

Đức Phật cùng đại chúng Tỳ-kheo Tăng, quyến thuộc vây 
quanh đi đến cung vua. Đức Phật và chúng Tăng đã ngồi xong, nhà 
vua lấy nước rửa chân tay, rồi bày đồ ăn uống, tự tay vua dâng cơm. 
Khi Đức Phật và chúng Tăng ăn và rửa tay xong, nhà vua liền lấy 
một cái ghế nhỏ, ngồi ở trước Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp. 

Nhà vua bạch Đức Phật: 

-Cúi mong Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh 
mời của con, an cư một mùa hạ, tại Vương xá cung. Con xin cúng 
dường không thiếu sót vật gì. Con sẽ xây cất năm trăm tinh xá cúng 
dường Phật để cho một ngàn hai trăm năm mươi vị có chỗ nghỉ ngơi, 


SỐ 22-KINH TỊCH CHÍ QUÁ 353 





kho lẫm lúa thóc lớn nhỏ ở trong cung, con sẽ đem cúng dường. 
Đức Phật dạy: 
—Đại vương hoan hỷ tức là đã cúng dường Ta đầy đủ rồi. Trước 
đây Ta đã nhận sự thỉnh mời một mùa hạ của Trưởng giả Tu-đạt ở 
nước Xá-vệ rồi. 
Nhà vua bạch Phật: 
Trưởng giả nước kia đã được thiện lợi. Đức Phật là vị trời 
giữa trời, trước đã thọ nhận lời thỉnh mời của vị đó. 
Bấy giờ Đức Phật thuyết pháp cho vua A-xà-thế nghe, khiến 
tâm vua khai mở. Đức Phật nói kệ: 
Đem lửa tế miếu thờ 
Tối thượng trong tế tự 
Vua tôn quý loài người 
Biển là gốc các sông 
Trăng sáng nhất tỉnh tú 
Mặt trời chiếu ban ngày 
Đã qua lại trên dưới 
Giúp các mâm sinh trưởng 
Trên trời, tại CỐI HgưỜi 
Phật đạo là tối thượng. 
Đức Phật nói kinh xong, vua A-xà-thế, chư Tỳ-kheo, chư 
Thiên, A-tu-la nghe kinh hoan hỷ, đảnh lễ lui ra. 


n1 


SỐ 23 


KINH ĐẠI LÂU THÁN 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Lập và Pháp Cự. 
QUYỂN I 
Phẩm 1: DIÊM-PHÙ-LỢI 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật cùng với chúng Đại Tỳ-kheo hai ngàn năm 
trăm vị du hóa tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá- 
vệ. 

Lúc bấy giờ, sau giờ thọ thực, chúng Tỳ-kheo tập hợp tại giảng 
đường, cùng nhau ngồi bàn luận: 

—Thật là lạ lùng chưa từng có! Trời đất này hình thành như thế 
nào và hoại diệt như thế nào? 

Từ xa, Đức Phật nghe rõ lời nói ấy của các Tỳ-kheo, sau giờ 
thọ thực, cùng ngổi bàn luận tại giảng đường. Đức Phật liền đứng 
dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

-Các thầy đang tập hợp để bàn luận việc gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

—Sau bữa cơm, chúng con tập hợp tại giảng đường, cùng bàn 
luận: “Thật lạ lùng chưa từng có! Trời đất hình thành như thế nào và 
hoại diệt như thế nào?” chỉ cùng nhau bàn luận việc đó mà thôi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các vị có muốn nghe Như Lai nói để biết về thời kỳ hình 
thành và hoại diệt của trời đất không? 


356 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Nay đã đến lúc, xin Đấng Thiên Trung Thiên vì các Tỳ-kheo 
chúng con nói cho biết về thời kỳ thành, hoại của đất trời. Tỳ-kheo 
chúng con nghe lời Phật dạy, sẽ phụng trì. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Nay Ta vì các ông mà nói. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe để biết. 

Phật dạy: 

Này các Tỳ-kheo, nếu khi một mặt trời, mặt trăng xoay vần 
chiếu sáng bốn châu thiên hạ, thì bốn ngàn thiên hạ ở thế giới đó, 
có một ngàn mặt trời, mặt trăng, có một ngàn núi chúa Tu-di, có 
bốn ngàn thiên hạ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn cung rồng lớn, bốn 
ngàn đại Kim sí điểu (chim lớn cánh vàng), bốn ngàn đường ác, 
bốn ngàn đường ác lớn, bẩy ngàn các loại cây lớn, tám ngàn các 
loại núi lớn, một vạn các loại địa ngục lớn, gọi đó là một Tiểu 
thiên thế giới bằng một ngàn Tiểu thế giới. Một ngàn Tiểu thiên 
thế giới như vậy thì gọi là Trung thiên thế giới. Một ngàn Trung 
thiên thế giới như vậy thì gọi là Tam thiên thế giới. Sự thành, hoại 
thiêu hủy hết, gọi đó là một cõi Phật. 

Phật dạy: 

-Này các Tỳ-kheo, cõi đất ấy rộng sáu trăm tám mươi vạn do- 
tuần, biên giới vô hạn; cõi đất đó ở trên nước, nước đó rộng bốn 
trăm sáu mươi vạn do-tuần, biên giới không giới hạn, ngăn ngại; gió 
lớn giữ nước, gió đó trải rộng hai trăm ba mươi vạn do-tuần, biên 
giới không giới hạn. 

Này các Tỳ-kheo, biển lớn đó sâu tám trăm bốn mươi vạn do- 
tuần, biên giới không bờ, không đáy. 

Này các Tỳ-kheo, núi Tu-di ăn sâu xuống biển lớn tám vạn 
bốn ngàn do-tuần, cao cũng tám vạn bốn ngàn do-tuần, phía dưới 
hẹp, trên hơi rộng, trên đỉnh bằng phẳng. Đủ bốn chủng loại chúng 
sanh ở trên đó, đầy ấp không có chỗ trống; các đại tôn thân cũng ở 
trên đó, các tôn thân lại tôn một vị thần lớn, tất cả đều ở trên đó. 
Cung trời Đao-lợi ở trên núi Tu-di. Qua khỏi trời Đao-lợi, trên đó có 
cõi Diệm thiên; qua khỏi cõi Diệm thiên, có trời Đâu-suất; trên cõi 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 357 





trời Đâu-suất, có trời Ni-ma-la; qua khỏi trời Ni-ma-la, trên đó có 
trời Ba-la-ni-mật-hòa-da-việt-trí; qua khỏi đó, trên có trời Phạm-ca- 
di; qua khỏi cõi trời ấy, trên có cõi Thiên ma. Cung điện của cõi đó 
rộng, dài hai mươi bốn vạn dặm, cung điện có bẩy lớp tường, bảy lớp 
lan can, bẩy lớp đường đi, bẩy lớp hàng cây; chung quanh đều dùng 
bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, mã não, chơn châu đỏ, xa cừ chạm 
trổ vô cùng đẹp đẽ. Vách vàng cửa bạc, vách bạc cửa vàng; vách lưu 
Iy cửa pha lê, vách pha lê cửa lưu ly; vách chơn châu đỏ cửa mã não, 
vách mã não cửa chơn châu đỏ; vách xa cừ cửa bằng các báu. Trang 
trí tuyệt đẹp, dùng toàn bảy báu: Lan can bằng vàng, trụ bằng vàng 
thì bậch thang bằng bạc, lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì bậch 
thang bằng vàng; lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì bậc thang 
bằng pha lê; lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê, thì bậc thang bằng 
lưu ly; lan can bằng chơn châu đỏ, trụ bằng chơn châu đỏ, thì bậc 
thang bằng mã não; lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì bậc 
thang bằng chơn châu đỏ; lan can bằng xa cừ, trụ bằng xa cừ thì bậc 
thang dùng tất cả vật báu để làm. Đường bằng vàng thì lề đường 
bằng bạc; đường bằng bạc thì lễ đường bằng vàng; đường bằng lưu ly 
thì lề đường bằng pha lê; đường bằng pha lê thì lễ đường bằng lưu ly; 
đường bằng chân châu đỏ thì lễ đường bằng mã não; đường bằng mã 
não thì lễ đường bằng chơn châu đỏ; đường bằng xa cừ thì lề đường 
bằng tất cả vật báu. Cây, gốc, thân bằng vàng thì cành, lá, hoa, quả 
bằng bạc; cây, gốc, thân cây bằng bạc thì cành, lá, hoa, quả bằng 
vàng; cây, gốc, thân cây bằng lưu ly thì cành, lá, hoa, quả bằng pha 
lê; cây, gốc, thân cây bằng pha lê thì cành, lá, hoa, quả bằng lưu ly; 
cây, gốc, thân cây bằng chơn châu đỏ thì cành, lá, hoa, quả bằng mã 
não; cây, gốc, thân cây bằng mã não thì cành, lá, hoa, quả bằng chơn 
châu đỏ; cây, gốc, thân cây bằng xa cừ thì cành, lá, hoa, quả bằng 
tất cả vật báu. Trang trí tuyệt đẹp, đều dùng bẩy báu: vàng, bạc, lưu 
ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não. Trên cửa có mái che, trên 
lan can có đường đi, dưới lầu có vườn, có nhà. Đất mát sanh các loại 
hoa, các loại cây, các loại lá. Các loại hoa sum suê, tỏa ra các mùi 
thơm; các loại chim bay, loại nào cũng hót lên tiếng thương yêu. 

Qua khỏi cõi Thiên ma, trên có trời Phạm-ca-di; qua khỏi trời 
Phạm-ca-di, trên có trời A-vệ-hóa; qua khỏi đó, trên có trời Thủ-bì- 


358 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cân; qua khỏi cõi ấy, có trời Tỷ-hô-phá; qua khỏi đấy thì có trời Vô 
nhân tưởng; qua khỏi cõi ấy có trời A-hòa; rồi đến trời Đáp-hòa; đến 
cõi trời Tu-đạt-xưng; trời Tu-đà-thi; trời A-ca-ni-trá; trời A-yết- 
thiển; trời Thức tri; trời A-nhân; trời Vô hữu tư tưởng diệc bất vô 
tưởng. Cho đến ở trên cõi đó có loài người; sanh, già, bệnh, chết, 
không vượt qua khỏi số phận như thế. 

Phật dạy: 

—Tỳ-kheo, tường thành của núi chúa Tu-di làm bằng bốn báu: 
lưu ly, pha lê, vàng, bạc. Phía Bắc núi chúa Tu-di có cõi tên là Uất- 
đơn-việt, mỗi mặt rộng dài bốn mươi vạn dặm, bốn phương bằng 
phẳng. Phía Đông núi chúa Tu-di có cõi tên là Phất-vu-đãi, mỗi mặt 
rộng dài sáu mươi vạn dặm, chu vi tròn đầy. Phía Tây núi chúa Tu-di 
có cõi tên là Câu-da-ni, mỗi mặt rộng dài ba mươi hai vạn dặm, như 
hình bán nguyệt. Phía Nam núi chúa Tu-di có cõi tên là Diêm-phù- 
lợi, mỗi mặt rộng dài hai mươi tám vạn dặm. Bắc rộng, Nam hẹp, 
hông phía Bắc của núi chúa Tu-di, ánh thiên kim chiếu sáng cõi 
phương Bắc. Hông phía Đông của núi chúa Tu-di, ánh thiên ngân 
chiếu sáng cõi phương Đông. Hông phía Tây của núi chúa Tu-di, có 
ánh pha lê cõi trời chiếu sáng cõi phía Tây. Hông phía Nam của núi 
chúa Tu-di, ánh lưu ly cõi trời chiếu sáng cõi phía Nam. Cõi phương 
Bắc có cây tên là Ngân hành, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cao 
bốn ngàn dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. Cõi phía Đông có cây 
lớn tên là Điều hành, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cao bốn 
ngàn dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. Cõi Câu-da-ni có cây tên là 
Cân hành, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cao bốn ngàn dặm, 
cành lá tỏa ra hai ngàn dặm; trên cây ấy có con trâu đá, cao bốn 
mươi dặm. Cõi Diêm-phù-lợi có cây tên là Diêm-phù, cao bốn ngàn 
dặm, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. 
Kim sí điểu vương và rồng có cây tên là Câu-lợi-đàm, cao bốn ngàn 
dặm, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. 
A-tu-luân có cây tên là Thiện trú quá độ, cao bốn ngàn dặm, vòng 
thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. Phía Bắc 
của biển lớn có cây tên là Diêm, cao bốn ngàn dặm, vòng thân hai 
trăm tám mươi dặm, cành lá tổa ra hai ngàn dặm. Cõi phía Bắc, 
trong khu đất bao la có rừng cây tên là Am, mỗi mặt dài rộng hai 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 359 





ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Diêm-phá, mỗi mặt rộng dài hai 
ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Đa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là Na-đa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; 
lại có rừng cây tên là Nam, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có 
rừng cây tên là Nữ, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây 
tên là Tiểu nhi, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên 
là Bách, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là 
Chiên đàn, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là 
Khư-bát, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Ban- 
nại, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Tỷ-la, 
mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Đại lợi, mỗi 
mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Nại, mỗi mặt rộng 
dài hai ngàn đặm; lại có rừng cây tên là An thạch lựu, mỗi mặt rộng 
dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Sao-la, mỗi mặt rộng dài hai 
ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Pha-pha, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là Pha-long, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là A-ma-lặc, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là A-lệ-lặc, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là Tỳ-ê-lặc, mỗi mặt rộng dài hai ngàn 
dặm; lại có rừng cây tên là vi, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có 
rừng cây tên là Trúc, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng 
cây tên là Tha-la, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây 
tên là Hiệp-la, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên 
là Qua, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Đại 
qua, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Thoát 
hoa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Dục pha, 
mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Tu nữ hoa, 
mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Bì-la, mỗi 
mặt rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Hòa sư, mỗi mặt 
rộng dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Da-di, mỗi mặt rộng 
dài hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Đầu tiên, mỗi mặt rộng dài 
hai ngàn dặm; lại có rừng cây tên là Bồ đào, mỗi mặt rộng dài hai 
ngàn dặm. 

Qua khỏi đó là vùng đất trống; trên vùng đất trống ấy, lại có ao 
hoa Ưu-bát hai ngàn dặm, ao hoa sen hồng hai ngàn dặm, ao hoa sen 


360 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trắng hai ngàn dặm, ao hoa sen vàng hai ngàn dặm, ao hoa sen xanh 
hai ngàn dặm. 

Qua khỏi đó rồi, là vùng đất trống, trên vùng đất trống đó có 
biển Uất thiển, từ phương Đông và phương Tây chảy vào biển lớn. 
Trong biển Uất thiền ấy, thấy dấu vết của Chuyển luân vương quan 
sát thiên hạ, có dấu tích của Chuyển luân vương hiện ra khi du hành. 
Phía Bắc của biển Uất thiển có núi tên là Uất-đơn-gia. 

Phật dạy: 

—Này các Tỳ-kheo, núi ấy rất vui, cây cối xinh tươi, sanh lá, trổ 
hoa, ra quả rất thơm tho, chỗ nào cũng có thú và chim, không có thứ 
gì khác. 

Phật dạy: 

Này các Tỳ-kheo, núi Uất-đơn-gia đó rất vui, đẹp đẽ, cao vòi 
vọi. Núi Uất-đơn-gia có núi nhỏ tên là Tu-đát-na, núi này có tám 
vạn cái hang, có tám vạn con voi ở trong đó, bảy ngày ăn một bữa, 
có sáu cái răng, trên to, dưới nhỏ, khoảng giữa răng nanh và răng 
thường, có vàng trám kín. 

Qua khỏi núi Tu-đát-na, có núi tên là Đông vương rất cao, hơn 
một ức, phần trên núi đó cao bốn ngàn dặm. Trên núi ấy, có ao tên 
là A-na-đạt, rộng, dài hai ngàn dặm, cát dưới đáy đều là vàng, nước 
mát lạnh, êm ả, trong suốt, dùng bẩy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm bờ; bốn phía ao có tường; dưới đáy 
cũng có bài trí bẩy lớp lan can, bảy lớp hàng cây, bao bọc xung 
quanh; đường đi bằng bảy báu, phối trí đẹp đẽ. Ao của Long vương 
A-nậu-đạt, bốn phía ao có thểm; thểm bằng vàng thì bậc thang bằng 
bạc, thểm bằng bạc thì bậc thang bằng vàng; thểm bằng lưu ly thì 
bậc thang bằng pha lê; thểm bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu ly; 
thêm bằng chơn châu đỏ thì bậc thang bằng mã não, thểm bằng mã 
não thì bậc thang bằng chơn châu đỏ; thểm bằng xa cừ thì bậc thang 
bằng bảy báu. Trên thểm có mái che, có lan can, có đường đi qua 
lại, có lâu. Trong ao đó, có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen 
trắng, hoa sen vàng; cũng có loại hoa màu lửa, màu vàng ròng, màu 
xanh, màu hồng, màu đỏ, màu trắng vây quanh. Hoa lớn như bánh 
xe, cọng lớn như trục bánh xe, nếu chích vào thì nhựa chảy ra như 
mùi sữa, vị ngọt như mật. Cung của Long vương A-nậu-đạt ở trong 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 361 





ao đó, tên là Bát-xà-đâu. Long vương A-nậu-đạt ở trong ấy. Long 
vương này có những gì quý? Vì sao gọi là Long vương A-nậu-đạt? 
Trừ Long vương A-nậu-đạt, các Long vương khác trong thiên hạ, đều 
bị ba sức nóng thiêu đốt, Long vương A-nậu-đạt không bị ba sức 
nóng thiêu đốt. Lại nữa, ngoài Long vương A-nậu-đạt, còn các Long 
vương khác trong thiên hạ đều bị cát nóng rơi trên thân, thiêu đốt 
cháy vảy; vảy cháy rồi, thiêu đốt da; thiêu đốt da rồi, thiêu đốt gân; 
thiêu đốt gân rồi, thiêu đốt xương; thiêu đốt xương rồi, thiêu đốt tủy; 
bị thiêu đốt rất thống khổ; trừ Long vương A-nậu-đạt, các Long 
vương khác đều bị nóng, riêng Long vương A-nậu-đạt thì không bị 
nóng. Vì vậy gọi là A-nậu-đạt. Đó là việc thứ nhất. 

Lại nữa, trừ Long vương A-nậu-đạt, các Long vương khác trong 
thiên hạ, khi khởi lên việc dâm dục, hướng đến nhau, thì bị gió nóng 
thổi đến trên thân, thiêu đốt thân rồng, liền mất nhan sắc, trở thành 
thân rắn, thật là kinh khủng, không vui! Các Long vương khác trong 
thiên hạ, trừ A-nậu-đạt, đều bị nóng, riêng Long vương A-nậu-đạt 
không bị nóng, vì vậy, gọi là A-nậu-đạt. Đó là việc thứ hai. 

Lại nữa, các Long vương trong thiên hạ, trừ Long vương A-nậu- 
đạt, các Long vương khác đều bị các Kim sí điểu vương xông vào 
cung điện, tất cả đều sợ bị ăn thịt. Nếu Kim sí điểu khởi ý nghĩ muốn 
xông vào cung của Long vương A-nậu-đạt, thì liền lại nghĩ sẽ tự 
chuốc lấy vô số tai biến vào thân. Trừ Long vương A-nậu-đạt, các 
Long vương khác trong thiên hạ, đều bị sức nóng dữ dội ấy, chỉ riêng 
Long vương A-nậu-đạt thì không bị nóng, vì vậy gọi là A-nậu-đạt. 
Đó là việc thứ ba. Do ba sự việc này, nên gọi là Long vương A-nậu- 
đạt. 

Phía Đông có con sông lớn, một dòng chảy xuống, chia thành 
năm trăm nhánh sông khác, chẩy quanh Long vương A-nậu-đạt, rồi 
chảy về hướng Đông vào biển lớn; phía Nam Long vương A-nậu-đạt, 
có dòng sông lớn tên là Hòa-xoa, chia thành năm trăm nhánh sông 
khác, chẩy quanh Long vương A-nậu-đạt, rồi chảy vào biển lớn phía 
Nam; phía Tây Long vương A-nậu-đạt có dòng sông lớn, tên là Tín- 
đà, chia thành năm trăm nhánh sông khác, chảy quanh Long vương 
A-nậu-đạt, rồi vào biển lớn phía Tây; phía Bắc Long vương A-nậu- 
đạt, có dòng sông lớn, tên là Tư đầu, chia thành năm trăm nhánh 


362 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sông khác, chẩy quanh Long vương A-nậu-đạt, rồi vào biển phía 
Bắc. Phía Nam núi Đông vương có nước tên là Duy-da-ly; phía Bắc 
Duy-da-ly có bẩy ngọn núi đen, phía Bắc núi đen có bảy vị tiên Bà- 
la-môn ở đó, một là Cơ-cơ-du, hai là Thí-nê-lê, ba là Uất-đơn, bốn là 
Thiên, năm là Ca-xà, sáu là Ưu-đa-la, bảy là Ba-bi-đầu. Có núi tên 
là Hòa-đàm-ma. Qua khỏi bảy vị tiên Bà-la-môn, ở phía Bắc có núi 
tên là Càn-đàm-ma-ha-thuật, trong có hai cái hang, cái thứ nhất tên 
là Họa, cái thứ hai tên là Thiện, đều dùng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não, tạo thành, tô điểm mịn màng 
như áo lụa. Phía Bắc hang Họa có cây lớn tên là Thiện trú, có tám 
ngàn cây lớn vây quanh. Dưới cây lớn Thiện trú, có voi chúa tên là 
Thiện trụ ở dưới, có tám ngàn con voi đi vòng chung quanh; phía Bắc 
cây lớn Thiện trú có ao tắm tên là Ma-na-ma được làm bằng bẩy 
báu: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não; bên bờ 
hào có tám ngàn ao tắm bao bọc chung quanh, nước trong các ao ấy 
đều mát lạnh, êm, đẹp, trong trẻo, cát dưới đáy đều là vàng, dùng 
bảy báu: vàng bạc, pha lê, lưu ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm 
bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây, bao bọc chung 
quanh. Cái ao ấy tuyệt đẹp. Lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì 
bậc thang bằng bạc; lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì bậc thang 
bằng vàng; lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì bậc thang bằng 
pha lê; lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu 
ly; lan can bằng chơn châu đỏ, trụ bằng chơn châu đỏ thì bậc thang 
bằng mã não; lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì bậc thang 
bằng chơn châu đỏ; lan can bằng xa cừ, trụ bằng xa cừ thì bậc thang 
bằng tất cả vật báu. Đường bằng vàng thì lề đường bằng bạc; đường 
bằng bạc thì lề đường bằng vàng; đường bằng lưu ly thì lề đường 
bằng pha lê; đường bằng pha lê thì lễ đường bằng lưu ly; đường bằng 
chơn châu đỏ thì lễ đường bằng mã não; đường bằng mã não thì lễ 
đường bằng chơn châu đỏ; đường bằng xa cừ thì lễ đường bằng tất cả 
vật báu, đều dùng bảy báu tạo thành, rất đẹp. Cây, cành, gốc bằng 
vàng thì thân, lá, hoa, quả bằng bạc; cây, cành, gốc bằng bạc thì 
thân, lá, hoa, quả bằng vàng: cây, gốc, cành bằng lưu ly thì thân, lá, 
hoa, quả bằng pha lê; cây, gốc, cành bằng pha lê thì thân, lá, hoa, 
quả bằng lưu ly; cây, gốc, cành bằng chơn châu đỏ thì thân, lá, hoa, 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 363 





quả bằng mã não; cây, gốc, cành bằng mã não thì thân, lá, hoa, quả 
bằng chơn châu đỏ; cây, gốc, cành bằng xa cừ thì thân, lá, hoa, quả 
bằng tất cả vật báu; dùng bảy báu tạo thành bốn mặt chung quanh ao 
Ma-na-ma, rất đẹp. Dùng bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, chơn 
châu đỏ, xa cừ, mã não làm thểm vàng, bậc thang bạc; thêm bạc, 
bậc thang vàng; thểm pha lê, bậc thang lưu ly; thểm lưu ly, bậc thang 
pha lê; thểm chơn châu đỏ, bậc thang mã não; thểm mã não, bậc 
thang chơn châu đỏ; thểm xa cừ, bậc thang bằng tất cả vật báu; dùng 
bảy báu làm rất đẹp. Trên thểm có mái cong che; trên lan can có 
đường đi; dưới lầu có vườn, nhà, có ao tắm, cây cối sanh ra các loại 
hoa, các loại quả, tỏa ra các mùi thơm; trong đó cá các loài chim 
bay, cùng hót lên tiếng thương yêu. Trong ao Ma-na-ma, có hoa sen 
xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ; trong đó có cái màu 
hồng, cái màu vàng ròng, cái màu xanh, cái màu vàng, cái màu đỏ, 
cái màu trắng, đủ các loại màu xen lẫn; các loài hoa vây quanh ấy 
lớn như bánh xe, cọng của các loài hoa ấy lớn như trục bánh xe. 
Chích vào hoa ấy thì nhựa của nó chẩy ra như sữa, vị nó như mật. 
Voi chúa Thiện trụ khi khởi ý nghĩ muốn vào trong ao tắm rửa cho 
thỏa thích, thì liền nghĩ đến tám ngàn voi chúa khác. Khi ấy tám 
ngàn voi chúa đó nói: “Voi chúa Thiện trụ đã nghĩ đến chúng ta”, 
liền cùng nhau đến trước chỗ voi chúa Thiện trụ ở. Khi ấy voi chúa 
Thiện trụ cùng với tám ngàn voi chúa đi đến ao Ma-na-ma. Trong 
đàn voi, có con cầm lọng, cầm quạt đi vòng chung quanh. Giữa lúc 
ấy, có con voi rất hăng say tên là Cơ-na ở trước ca múa, biểu diễn 
các loại nhạc hay. 

Khi ấy voi chúa Thiện trụ vào trong ao Ma-na-ma tắm rửa, 
diễn các loại nhạc hay, cùng nhau vui chơi thỏa thích. Trong đàn voi, 
có con rửa vòi, miệng cho voi chúa; có con rửa ngà, đánh răng; có 
con gội đầu, có con kỳ lưng; có con rửa bụng, có con rửa bắp vế, có 
con rửa đầu gối; có con rửa chân, có con rửa đuôi; có con nhổ gốc 
hoa, rửa để cho voi chúa ăn, có con lấy vòi quấn lấy hoa sen xanh, 
hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng xoa lên đầu voi chúa. 

Bấy giờ, voi chúa Thiện trụ tắm rửa thoái mái, ăn uống xong, 
liền đến dưới bóng cây Thiện trú; đến lượt tám ngàn con voi chúa 
lần lượt vào ao đó để tắm rửa, tấu lên các loại nhạc hay, cùng nhau 


364 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ăn uống thỏa thích, rồi cùng nhau quay về chỗ voi chúa Thiện trụ. 

Lúc ấy voi chúa Thiện trụ cùng với đông đủ tám ngàn voi 
chúa, trước sau vây quanh, trở lại bên cây Thiện trú. Trong đàn voi 
đó, có con cầm lọng che cho voi chúa, có con cầm quạt quạt; phía 
trước có tấu nhạc hay và ca múa. Về đến khu rừng Thiện trú, voi 
chúa đứng, nằm, đi lại tùy thích; tám ngàn voi chúa khác, mỗi con 
cũng tùy ý đứng nằm, đi lại nơi khu rừng cây ấy theo ý muốn. Trong 
tám ngàn cội cây của đàn voi, có cây chu vi bốn trượng, chín thước; 
có cây chu vi năm trượng, sáu thước; có cây chu vi sáu trượng, ba 
thước; có cây chu vi bảy trượng, bảy thước; có cây chu vi tám trượng, 
bốn thước; có cây chu vi chín trượng, một thước; có cây chu vi chín 
trượng, năm thước; có cây chu vi mười một trượng, hai thước. Cội 
cây của voi chúa Thiện trụ, chu vi của thân mười trượng, chín thước. 
Khi cành lá của tám ngàn cây ấy rơi rụng, thì gió liền thổi sạch. Lúc 
tám ngàn voi chúa ấy đại tiểu tiện, thì các quỷ thần dọn sạch. 

Phật dạy: 

—Nà y các Tỳ-kheo, voi chúa Thiện trụ oai thần tôn quý, lớn lao 
đến như thế, loài súc sanh say máu mà còn được như vậy! 


M 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 365 





Phẩm 2: UẤT-ĐƠN-VIỆT 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Cõi Uất-đơn-việt, chu vi rộng dài mỗi mặt bốn mươi vạn dặm; 
phía Bắc cõi ấy có vô số các loại núi. Hai bên dòng sông của vùng 
ấy có các loại cây, nước sông chẩy êm ẩ, có các loại hoa, tụ thành 
nhóm, trôi theo dòng nước. Hai bên bờ sông có thuyển có hình dạng 
rất đẹp, dùng bốn thứ báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành. Ở giữa 
phía Bắc cõi ấy, có ao tắm tên là Uất-nan-đà, dài rộng bốn ngàn 
dặm, nước ao êm mát trong trẻo, có bảy lớp vách, cát dưới ao đều là 
vàng. Ao tắm Nan-đà, bốn mặt chung quanh đều có thêm, dùng bốn 
thứ báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành; bệ bằng vàng thì bậc 
thang bằng bạc, bệ bằng bạc thì bậc thang bằng vàng; bệ bằng lưu ly 
thì bậc thang pha lê; bệ bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu ly. Trong 
ao Nan-đà có hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa sen đỏ; 
trong đó có cái màu hồng, có cái màu vàng ròng, có cái màu đỏ, có 
cái màu trắng vây quanh. Gốc thân, nếu bị cắt thì nhựa của nó chẩy 
ra như sữa, vị nó như mật, ánh sáng chiếu đến bốn mươi dặm, mùi 
thơm của nó cũng tỏa ra bốn mươi dặm. Phía Đông ao tắm Nan-đà, 
có con sông tên là Dĩ vị. Phía Nam ao tắm Nan-đà, có con sông tên 
là Tu-yết. Phía Tây ao tắm Nan-đà, có con sông tên là Bại thổ. Phía 
Bắc ao tắm Nan-đà, có dòng sông tên là Thiện chủng. Nước của các 
dòng sông ấy đều chảy êm ả; trong đó có các loại hoa tụ thành 
nhóm, trôi theo dòng nước. Hai bên bờ sông có các loại cây, dùng 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành hai bờ sông. 

Phía Đông của ao tắm Nan-đà, có khu vườn tên là Hiển 
thượng, có bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao 
bọc chung quanh, dùng bốn thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành 
rất đẹp. Trong vườn Hiển thượng, có cây Hương, trổ hoa, kết quả, 
bổ quả tỏa ra các loại mùi thơm; có cây Táo hương trổ hoa, kết 
quả, bổ quả ra, toát ra các loại mùi thơm; có cây Y bị, có cây Anh 
lạc, có cây Bất tức đang trổ hoa, kết quả, nếu bổ quả thì hiện ra 
các thứ áo, mễn, ngọc Anh lạc, các thứ ấy cứ ra mãi không thôi. Có 
cây Diệp, cây Khí, cây Âm nhạc trổ hoa, kết quả nếu bổ quả ra, thì 


366 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





xuất hiện các thứ đổ dùng, các thứ quả, các thứ nhạc cụ. Cây ấy 
cao bảy dặm; có cây cao sáu đặm, năm dặm, bốn dặm, ba dặm, hai 
dặm; cây thấp nhất cao một dặm. 

Phía Nam ao tắm Nan-đà, có khu vườn tên là Dữ hiển, có bảy 
lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao bọc chung 
quanh, dùng bốn thứ báu tạo thành. Trong vườn có cây Hương, cây 
Đảo hương, cây Y bì, cây Anh lạc, cây Bất tức, cây Khí, cây Diệp 
đều trổ hoa, kết quả, bổ quả ra thì tổa các loại mùi thơm, nước thơm 
và hiện ra các loại áo, mễển, ngọc Anh lạc không dứt, cùng các thứ 
đổ dùng như trái cây, âm nhạc. Cây nhỏ nhất cao mười dặm, hai 
mươi dặm, bốn mươi dặm, cao nhất là bảy mươi dặm. 

Phía Tây ao tắm Nan-đà, có khu vườn tên là La-việt, dùng bốn 
thứ báu tạo thành bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng 
cây bao bọc chung quanh. Các cây mọc ở đó cao thấp cũng giống 
như vườn ở phía Đông. 

Phía Bắc ao tắm Nan-đà, có khu vườn tên là Thường hữu hoa 
cũng dùng bốn loại báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly tạo thành bẩy lớp 
lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. 
Các cây mọc ở đó, cao thấp cũng giống như khu vườn ở phía Đông. 

Cõi phía Bắc, có loại cây cong xuống đan vào nhau giống như 
đường đi. Người ở cõi phía Bắc đứng nằm trên đó, nam, nữ có chỗ 
riêng biệt. Có loại lúa thơm tinh khiết, không cày cấy gieo trồng mà 
tự nhiên mọc, bốc lên đủ loại hương vị. Người muốn ăn thì lấy gạo 
thơm tinh khiết thổi nấu. Có loại ngọc tên là Diệm vị, dùng búa đập 
xuống, ánh sáng hiện ra làm chín cơm. Người ở bốn phương đến đều 
cùng nhau ăn, ăn no mà cơm cũng chưa hết. Không có trộm cướp, 
người ác, không ai nói là vợ con ta, không có người làm ruộng, ăn 
cơm xong, sắc mặt tươi nhuận, có oai thần. Con trai, con gái, nếu 
khởi ý dâm dục, nhìn nhau mà không nói gì, người con trai đi trước, 
người con gái theo sau, đi đến và vào trong vườn, cùng nhau thọ lạc; 
hai ngày, ba ngày, hoặc đến bẩy ngày, mỗi người tùy ý ra về, không 
tùy thuộc vào nhau. Người con gái mang thai, bảy ngày, tám ngày thì 
sanh, hoặc trai, hoặc gái, liền bổng ra giữa ngã tư đường. Nếu có 
người từ các phương Đông, Tây, Bắc, Nam đến, đưa tay cho mút ra 
sữa để uống. Sau bẩy ngày, tự nhờ phước đức lớn lên, giống như 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 367 





người ở lứa tuổi hai mươi, hoặc hai mươi lăm ở châu Diêm-phù-lợi. 

Cõi phía Bắc, bao bọc bốn phía có nước tên là A-nậu-đạt. Qua 
đêm, mây nổi lên, trời mưa xuống nước có tám vị, như trong khoảng 
một bữa ăn của người, tẩy rửa sạch bụi bặm cõi phía Bắc, bụi bặm 
không sinh lại nữa; giống như dầu Tô-ma rưới trên đất, bụi không 
sinh được, cõi phía Bắc cũng như thế, bụi bặm không sinh được. 
Giống như một người thợ kết vòng hoa, hoặc đệ tử của vị thợ đó, 
dùng các loại hoa kết thành vòng, tay trái cầm vòng hoa, tay phải 
dùng nước xối cho vòng hoa hết bụi; cõi phía Bắc cũng như vậy, đất 
không dấy bụi, luôn có dòng nước chẩy sanh ra cây cỏ, luôn có lá, 
hoa, quả; trong đó có cỏ xanh, giống như màu cánh của chim Khổng 
tước, mùi thơm của nó như mùi thơm Chiên đàn, chân giẫm lên, liên 
lún xuống bốn tấc, chân giở lên, cổ lại bung lên như cũ. 

Người ở cõi phía Bắc muốn đến trong vườn Hiển thượng, vui 
chơi giải trí với nhau, ngay khi ấy, lên thuyển đến bên bờ, cởi áo tắm 
gội, cùng nhau vui chơi rồi, liền bỏ thuyển qua sông, đi đến vùng 
cây Hương, lấy hương xoa mình, đến vùng cây Mềễn, áo, lấy áo mặc, 
đến vùng cây Bất tức, vùng cây Anh lạc, vùng cây Đồ dùng, vùng 
cây Quả, vùng cây Âm nhạc, lấy vòng ngọc anh lạc để đeo, lấy đồ 
dùng, nhạc cụ, rồi đến vườn Hiền thượng. Khi úa tàn, hoa trong vườn 
Hiền thượng, bị gió thổi rụng xuống đất, ngập tới đầu gối người, rồi 
gió tứ phương đến thổi sạch đất trong vườn. 

Khi ấy mọi người cõi phía Bắc, đều vào trong vườn Hiển 
thượng, cùng nhau vui chơi thỏa thích, hai ngày ba ngày cho đến bẩy 
ngày; sau đó mọi người tự ra về theo ý mình không có gì ràng buộc. 
Cho đến các vườn Dữ hiển thượng, vườn La-việt, vườn Thường hữu 
hoa cũng lại như vậy. 

Khi muốn ăn, người ở cõi phương Bắc lấy gạo thơm tinh khiết 
thổi nấu, dùng ánh sáng của ngọc Diêm vị, đốt ở dưới thì cơm chín. 
Nếu có người từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương 
Bắc, đến chỗ đó, đều ăn cơm ấy, người đến đã ăn xong nhưng cơm 
cũng không hết. 

Người cõi phương Bắc có cây tên là Tượng đầu, phần trên 
cong, đâu vào nhau, trông như đường đi; nhân dân nghĩ đêm tại đó; 
trai gái có chỗ riêng biệt. 


368 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Người cõi phương Bắc, tóc đều nhau, màu xanh biếc, dài tám 
thước. Sắc mặt người dân như nhau, dài, ngắn bằng nhau, người nữ 
cũng vậy. Nhân dân thực hành mười điều thiện, lại không bày cho 
nhau làm điều ác, đều thọ ngàn tuổi, không ai thiếu. Sau khi chết, có 
người sanh lên cối trời Đao-lợi, sanh lên cõi trời Đâu-suất, có người 
sanh lên cõi trời Ñi-ma-la, có người sanh lên cõi trời Ba-la-ni-mật. Ở 
trên cõi trời, thọ mạng hết, sanh xuống trong cõi người Diêm-phù- 
lợi, được sanh vào nhà đại hào phú, hoặc nhà đại trưởng giả, Bà-la- 
môn. 

Người cõi phương Bắc, khi đại tiểu tiện, đất nứt ra, chôn vào 
lòng đất, chỗ đó sạch sẽ, không có vật uế hôi thối. 

Người ở phương Bắc, đàn ông, đàn bà khi chết rồi, dùng áo 
mền phủ lên, không khóc lóc, rồi đem để ở ngã tư đường. Có con 
chim tên là Uất-giá gắp xác chết đi ra khỏi cõi phương Bắc. 

Vì sao gọi là Uất-đơn-việt? Cõi Uất-đơn-việt, hơn hẳn ba cõi 
khác, lại cao hơn hết, vì vậy gọi là Uất-đơn-việt. Nhân dân ở cõi 
Uất-đơn-việt ăn gạo thơm tinh khiết, không có trộm cướp, không có 
kẻ ác, không có danh từ vợ ta, không có danh từ con ta; nhan sắc rất 
đẹp, có oai thần, không có ai chết yếu; sau khi chết, sanh về cõi 
lành, vì vậy gọi là Uất-đơn-việt. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 369 





Phẩm 3: CHUYỂN LUÂN VƯƠNG 1 


Phật bảo: 

Này các Tỳ-kheo, khi thế gian có Chuyển luân vương, bẩy 
báu có bốn đức tự nhiên sanh ra. Bảy thứ báu ấy là gì? Một là bánh 
xe báu bằng vàng, hai là voi báu trắng, ba là ngựa báu xanh biếc, 
bốn là ngọc minh nguyệt báu, năm là ngọc nữ báu, sáu là vị thánh 
quan báu chủ quản kho tàng, bảy là vị tướng quân báu chủ quản 
quân đội. 

Bánh xe báu bằng vàng của Chuyển luân vương là loại gì? Vào 
ngày rằm trăng tròn vua tắm gội, rồi lên lầu cao cùng ngồi với thể 
nữ, thấy ở phương Đông có bánh xe bằng thiên kim tự nhiên lăn đến; 
có ngàn tăm hoàn hảo, tất cả đều dùng vàng trời tạo thành, cao một 
trượng, bốn thước. Vua thấy rồi, tự nghĩ: “Ta nghe từ các bậc tiên 
thánh dạy: “Nếu có vị vua vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội rồi lên 
lầu cao, cùng ngôi với thể nữ, thấy ở phương Đông có bánh xe vàng 
tự nhiên hiện, thì liền được thành Chuyển luân vương”. Vua tự nghĩ, 
muốn thử bánh xe vàng. Lúc bấy giờ Chuyển luân vương liễn thử 
bánh xe vàng, bèn tập hợp bốn binh đi đến chỗ bánh xe vàng, chỉnh 
đốn y phục, quỳ thẳng, vòng tay, dùng tay phải chỉ về phía bánh xe 
vàng khiến bay về phương Đông, bánh xe vàng liễn bay về phương 
Đông. Chuyển luân vương liền cùng với bốn bộ binh và người nhà, 
thân quyến, tất cả đều bay theo. Chư Thiên trên cõi trời Tứ thiên 
vương cũng đều bay trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ, 
dừng lại. Chuyển luân vương cùng bốn bộ binh, người nhà, thân 
thuộc, đều dừng nghỉ đêm ở đó. 

Lúc ấy các vua ở phương Đông, không chẩn chờ, kịp thời đem 
bát vàng đựng đầy cơm bạc, bát bạc đựng đầy cơm vàng, cùng nhau 
đến chỗ Chuyển luân vương thưa: 

Thiên vương đến đây, thật là quý hóa! Các thành quách, cõi 
nước ở phương Đông này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn; năm thứ 
lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông đúc, nhiều thứ châu báu, thợ giỏi 
cũng nhiều, ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, 
dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin Đại vương ở lại 


370 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của người. Chuyển luân 
vương liễn bảo các vua: 

-Chư Hiển, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm việc 
phi pháp. Chư Hiển chỉ dạy đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng xâm 
phạm phụ nữ của người khác, đừng nói dối, chửi bới, nói lời ác, nói 
hai lưỡi; đừng nghĩ điều ác, nên dùng lòng từ mà cai trị, hãy phụng 
hành đầy đủ! Làm được như vậy, tức là đã nhận lãnh lời giáo huấn 
của ta. 

Bấy giờ các tiểu vương đem cõi nước dâng lên Chuyển luân 
vương. Chuyển luân vương trụ lại ở đó, rồi đi tuần du các nước 
phương Đông. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng 
nhau hưởng vui thú thỏa thích; ăn uống thì được biển phía Đông cung 
cấp. Xong rồi, trở về. 

Vua hàng phục cõi Diêm-phù-lợi ở phương Nam cũng thế, lại 
cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh bay trước bánh xe vàng, 
Lại đến cõi Cu-da-ni ở phương Tây cũng như vậy, lại đến cõi Uất- 
đơn-việt ở phương Bắc cũng như vậy, các trời trên cõi Tứ thiên 
vương đều bay phía trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ dừng 
lại. Chuyển luân vương cùng với người nhà, thân thuộc và bốn bộ 
binh dừng lại ở đó. 

Bấy giờ các tiểu vương ở phương Bắc dùng bát vàng chứa đầy 
cơm bạc, dùng bát bạc chứa đầy cơm vàng đều đi đến chỗ Chuyển 
luân vương thưa: 

Thiên vương đến đây, thật là quý hóa! Các thành quách, cõi 
nước ở phương Bắc này, giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn, năm thứ 
lúa thóc nhiễu, tốt, nhân dân đông, châu báu nhiều, thợ giỏi cũng 
nhiều, ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, 
nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin Đại vương ở lại đây, 
chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của ngài. 

Chuyển luân vương liền bảo các tiểu vương: 

-Chư Hiển, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm điều 
phi pháp. Chư Hiền, các vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng xâm 
phạm phụ nữ của người khác, đừng nói đối, chửi bới, nói ác, nói hai 
lưỡi; đừng nghĩ đến điều ác của người, nên nghĩ đến lòng từ, làm 
theo chánh kiến. Làm được như vậy tức là đã nhận lãnh lời giáo 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 371 





huấn của ta. 

Lúc ấy các tiểu vương đem cõi nước dâng lên. Chuyển luân 
vương trụ lại ở đó, rồi tuần du các nước phương Bắc. Thời gian dừng 
lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú thỏa thích; 
ăn uống thì được biển phía Bắc chu cấp. Sau đó, vua cùng người nhà, 
thân thuộc và bốn bộ binh trở lại cõi Diêm-phù-lợi. Cõi Diêm-phù- 
lợi, oai thần lớn lao, bánh xe vàng cũng vậy, lúc ấy đo được, từ Đông 
sang Tây dài bốn trăm tám mươi dặm, từ Nam sang Bắc rộng hai 
trăm tám mươi dặm. Chư Thiên vì Chuyển luân vương mà tạo dựng 
bảy lớp thành lũy, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng 
cây, bao bọc chung quanh; bài trí đẹp đẽ, đều dùng bẩy báu: vàng, 
bạc, pha lê, lưu ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não; vách bằng vàng thì 
cửa bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng, vách bằng lưu ly thì 
cửa bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly, vách bằng 
chơn châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng 
chơn châu đỏ, vách bằng xa cừ thì cửa bằng tất cả vật báu. Bốn phía 
chung quanh thành đều có cửa. Lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì 
bậc thang bằng bạc; lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì bậc thang 
bằng vàng; lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì bậc thang bằng 
pha lê; lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu 
ly; lan can bằng chơn châu đỏ, trụ bằng chơn châu đỏ thì bậc thang 
bằng mã não; lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì bậc thang 
bằng chơn châu đỏ; lan can bằng xa cừ, trụ bằng xa cừ thì bậc thang 
bằng bằng tất cả vật báu. Đường bằng vàng thì lễ đường bằng bạc; 
đường bằng bạc thì lề đường bằng vàng; đường bằng lưu ly thì lễ 
đường bằng pha lê; đường bằng chơn châu đỏ thì lề đường bằng mã 
não; đường bằng mã não thì lễ đường bằng chơn châu đỏ; đường 
bằng xa cừ thì lễ đường bằng tất cả vật báu. Lại dùng bẩy báu tạo 
thành cây cảnh thật đẹp đẽ: cây, gốc, cành bằng vàng thì thân, lá, 
hoa, quả bằng bạc; cây, gốc, cành bằng bạc thì thân, lá, hoa, quả 
bằng vàng; cây, gốc, cành bằng lưu ly thì thân, lá, hoa, quả bằng pha 
lê; cây, gốc, cành bằng pha lê thì thân, lá, hoa, quả bằng lưu ly; cây, 
gốc, cành bằng chơn châu đồ thì thân, lá, hoa, quả bằng mã não; cây, 
gốc, cành bằng mã não thì thân, lá, hoa, quả bằng chơn châu đỏ; cây, 
gốc, cành bằng xa cừ thì thân, lá hoa, quả bằng tất cả vật báu. Trên 


372 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cửa có mái che. Đường đi có nhà lầu bên lễ, có vườn, có nhà. Trong 
ao tắm có các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả, tỏa ra 
các thứ mùi thơm; các loài chim cùng nhau hót. Thành làm xong, linh 
thiêng hùng vĩ, bánh xe vàng dừng lại ở đó. Thành ấy đo được từ 
Đông sang Tây tám mươi dặm, từ Nam sang Bắc bốn mươi dặm. 

Khi ấy chư Thiên vì Chuyển luân vương dùng bảy báu tạo dựng 
cung điện có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi bằng bảy 
báu, bẩy lớp hàng cây bằng bảy báu bao bọc chung quanh. Trên bảy 
lớp cửa có mái che; đường đi có nhà lầu, dưới có vườn, ao tắm, các 
loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại chim cùng nhau hót. 

Tạo dựng cung điện của Chuyển luân vương xong, bánh xe 
vàng liền dừng trước cửa cung điện, trên hư không. 

Bấy giờ Chuyển luân vương vô cùng vui vẻ, hoan hỷ nói: 

-Chính vì ta mà bánh xe vàng báu tự nhiên hiện. Ta nay vì thế 
thành Chuyển luân vương. 

Phật dạy: 

-Chuyển luân vương có bánh xe vàng báu tự nhiên như thế, 
còn voi trắng báu của Chuyển luân vương là loại gì? 

Chuyển luân vương sáng sớm cùng với các bề tôi, hội họp bàn 
luận, liền khi ấy, tự nhiên có voi trắng hiện ra trước mặt. Thân thể 
hoàn hảo, toàn màu trắng, có thể bay đi, tướng đoan chánh; đầu đỏ 
có sáu ngà, trên to, dưới nhỏ, ngà màu vàng ròng đẹp như tranh vẽ. 
Chuyển luân vương thấy xong liền nghĩ: “Con voi này nếu có thể 
điều phục được, thì sẽ trở nên hiển lành”, liền cho người điều khiển 
voi điều khiển thử, chỉ mới thực hiện một lần mà đã điều khiển rất 
tốt, như một con vật đã thuần thục. 

Lúc ấy Chuyển luân vương muốn thử voi báu trắng, liền cho 
tập hợp bốn bộ binh, trang bị cho voi trắng thật trang nghiêm, rồi 
cưỡi voi trắng, khi mặt trời vừa mọc, liền ra khỏi cửa cung, bay đi 
vòng quanh trong bốn biển, ngay tức khắc trở về cung, cùng nhau vui 
vẻ an tọa. 

Bấy giờ Chuyển luân vương vô cùng vui vẻ, thích thú nói: 

-Chính vì ta mà voi báu trắng tự nhiên hiện. Ta nay đã thành 
Chuyển luân thánh vương. 

Chuyển luân vương có voi trắng báu như thế, còn ngựa báu 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 373 





màu xanh biếc của Chuyển luân vương là loại gì? 

Chuyển luân vương, sáng sớm cùng bể tôi bàn luận. Khi ấy vua 
thấy có ngựa màu xanh biếc tự nhiên ở trước mặt. Ngựa đó, thân 
xanh, lông trơn láng, đầu đen. Chuyển luân vương tự nghĩ: “Nếu có 
ai điều khiển con ngựa này thì sẽ tốt ngay”, liền cho người điều 
khiển ngựa đến, tức thời điều khiển rất tốt, như một con ngựa hiển 
lành. 

Bấy giờ Chuyển luân vương muốn thử con ngựa báu màu xanh 
biếc, liền tập hợp bốn bộ binh, trang bị xong, cưỡi ngựa, mặt trời 
chưa mọc, đã ra khỏi cửa cung, liền cùng với bốn bộ binh bay đi 
vòng quanh trong bốn biển và ngay ngày ấy, trở về cung, cùng nhau 
vui vẻ an tọa. Chuyển luân vương vô cùng vui mừng, nói: 

-Chính vì ta mà ngựa báu xanh biếc tự nhiên hiện. Ta nay đã 
thành Chuyển luân vương. 

Đã có con ngựa báu màu xanh biếc như vậy, còn ngọc báu 
minh nguyệt của Chuyển luân vương là loại gì? 

Khi Chuyển luân vương, vào buổi sáng, cùng với các bể tôi 
đang ngồi bàn luận, bỗng thấy có ngọc báu minh nguyệt tự nhiên 
hiện ở trước mặt. Ngọc ấy xanh màu lưu ly, tám mặt trơn láng, đẹp 
đếẽ, trong suốt, có ánh sáng tỏa chiếu. Chuyển luân vương thấy rồi, tự 
nghĩ: “Nếu treo ngọc này để chiếu sáng trong hậu cung của ta thì 
tuyệt đẹp”. 

Lúc ấy Chuyển luân vương muốn thử ngọc báu minh nguyệt, 
liền tập hợp bốn bộ binh, lấy ngọc báu gắn lên đầu ngọn cờ, ban 
đêm, ra khỏi cung, cùng với bốn bộ binh. Bấy giờ, ngọc báu minh 
nguyệt chiếu sáng nhà các Trưởng giả, Bà-la-môn, làm họ thức dậy, 
cho là đã sáng nên sai nô tỳ đi chợ mua sắm. Ngọc ấy chiếu đủ sáng 
để bốn bộ binh ra khỏi cung bốn mươi dặm, bay đi vòng quanh trong 
bốn biển, ngay đêm ấy, trở về hoàng cung an tọa. Chuyển luân 
vương vô cùng vui mừng, thích thú, nói: 

-Chính vì ta mà ngọc báu minh nguyệt tự nhiên hiện. Ta nay 
đã thành Chuyển luân vương. 

Chuyển luân vương đã có ngọc báu minh nguyệt như thế. 


M 


374 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH ĐẠI LẦU THÁN 
QUYỂN II 


Phẩm 3: CHUYỂN LUẦN VƯƠNG 2 


Chuyển luân vương có ngọc nữ báu thế nào? 

Sáng sớm, Chuyển luân vương cùng với các đại thần ngồi bàn 
luận. Khi ấy, có ngọc nữ báu hiện ra ở trước, đoan chánh đẹp đếẽ, sắc 
diện không ai bằng, cũng không cao, không thấp, không mập, không 
ốm, không trắng, không đen; mùa đông, thân ấm áp, mùa hạ, thân 
mát mẻ; lỗ chân lông khắp thân thể đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, 
miệng thơm mùi hoa sen. Chuyển luân vương rất yêu quý, chẳng 
khởi ý dâm dục với ai khác, huống là tự thân làm. 

Bấy giờ Chuyển luân vương rất vui mừng, phấn khởi nói: 

-Chính vì ta, nên ngọc nữ báu tự nhiên hiện. Nay ta đã thành 
Chuyển luân vương. 

Chuyển luân vương có ngọc báu nữ như thế, còn vị quan chủ 
quản kho tàng báu của Chuyển luân vương là thế nào? 

Sáng sớm, Chuyển luân vương ngồi bàn luận. Khi ấy vua thấy 
vị thánh quan chủ quản kho tàng báu hiện ở trước mặt, thông minh, 
hiểu việc, chí thành, đi đến chỗ Chuyển luân vương thưa: 

Chuyển luân vương muốn cần việc gì, thần sẽ vì Thiên vương 
mà phục vụ. Thiên vương chỉ ngồi yên Ổn. 

Chuyển luân vương muốn thử vị thánh quan chủ quản kho tàng 
báu, liền tập họp bốn bộ binh, lên thuyễn ra biển, bảo với vị ấy: 

—Ta muốn được vàng bạc châu báu, ngươi hãy cung cấp cho ta. 

Vị thánh quan chủ quản kho tàng báu tâu với Chuyển luân vương: 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 375 





-Qua biển rồi, thần sẽ cung cấp tùy theo ý vua. 

Vua bảo: 

—Nay ta cần dùng ngay tại đây, hãy mau cung cấp cho ta vàng, 
bạc, châu báu. Qua biển rồi ta chẳng cần dùng nữa. 

Vị thánh quan chủ quản kho tàng nghe xong, tuân theo lệnh 
truyền bảo của vua liền, sửa y phục, quỳ thẳng trên thuyển, tay 
phẩi khuấy nước, lấy đồ đựng múc vàng, bạc, châu báu. Giống như 
loài trùng bám trên cây, các loại vàng, bạc, châu báu ở trên tay 
cũng như vậy. 

Lúc ấy vị thánh quan chủ quản kho tàng đem các loại châu báu 
để trên thuyển và tâu với Chuyển luân vương: 

—Ngài muốn bao nhiêu vàng, bạc, châu báu, nay thần cung cấp 
cho ngài. 

Chuyển luân vương bảo với vị thánh quan chủ kho tàng: 

—Vàng, bạc, châu báu ta đã có rất nhiều. Ta chỉ muốn thử khanh 
thôi. 

Vị thánh quan chủ kho tàng nghe rồi liền đem vàng, bạc, châu 
báu bỏ trở lại xuống nước. 

Bấy giờ Chuyển luân vương rất vui mừng, hân hoan nói: 

-Chính vì vậy mà vị thánh quan chủ quản kho tàng báu tự 
nhiên hiện. Nay ta đã thành Chuyển luân vương. 

Chuyển luân vương có vị thánh quan chủ kho tàng báu như thế. 

Chuyển luân vương có vị tướng quân báu chủ quản quân đội ra sao? 

Sáng sớm, Chuyển luân vương ngồi bàn luận. Khi ấy vua thấy 
có vị tướng quân chủ quản quân đội ở trước mặt, thông minh, dũng 
mãnh, rành việc, đi đến chỗ Chuyển luân vương và tâu vua: 

Nhà vua muốn làm việc gì, thần sẽ thi hành. Vua chỉ ngồi yên 
chớ lo. 

Lúc ấy Chuyển luân vương muốn thử vị ấy, liền tập hợp bốn 
binh chúng, bảo với vị tướng quân báu: 

—Ai chưa biết binh pháp, thì dạy cho họ biết; người đã biết rồi, 
thì dạy cho họ biết thêm; người chưa biết kỷ luật, thì dạy cho họ 
biết; người chưa biết cưỡi ngựa, bắn cung thì dạy cho họ biết. 

Vị tướng quân chủ binh báu liên nhận lệnh, huấn luyện toàn 
thể binh chủng. 


376 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chuyển luân vương rất vui mừng, hân hoan nói: 

-Chính vì ta mà vị tướng quân báu chủ quản quân đội tự nhiên 
hiện. Nay ta đã thành Chuyển luân vương. 

Chuyển luân vương có vị tướng quân báu chủ quản quân đội 
như thế. 

Phật dạy: 

Chuyển luân vương có bảy báu như vậy. 

Phật dạy: 

Chuyển luân vương có bốn đức. Bốn đức ấy là gì? 

Một là rất giàu có. Các thứ châu báu, ruộng, nhà, nô tỳ, châu 
ngọc, voi, ngựa, thợ giỏi rất nhiều. Người giàu có trong thiên hạ 
không ai bằng Chuyển luân vương. Đó là đức thứ nhất của Chuyển 
luân vương. 

Hai là rất đoan chánh đẹp đẽ. Nhan sắc của Chuyển luân 
vương không ai bằng. Người đoan chánh, đẹp đẽ trong thiên hạ 
không ai bằng Chuyển luân vương. Đó là đức thứ hai của Chuyển 
luân vương. 

Ba là thường an ổn, không bệnh tật. Thân Chuyển luân vương 
bình yên, không nóng cũng không lạnh, ăn uống các thứ theo ý thích 
đều được an ổn. Người không bệnh trong thiên hạ không có ai như 
Chuyển luân vương. Đó là đức thứ ba của Chuyển luân vương. 

Bốn là Chuyển luân vương sống lâu an ổn. Người sống lâu an 
ổn trong thiên hạ không có ai như Chuyển luân vương. Đó là đức thứ 
tư của Chuyển luân vương. 

Chuyển luân vương có bảy báu và bốn đức như thế. 

Chuyển luân vương dùng chánh pháp để cai trị, không thay đổi 
điều tốt hiện có, thực hành mười điều thiện, khuyên dạy vua các 
nước nhỏ, bể tôi chung quanh và muôn dân phụng hành mười điều 
thiện. Chuyển luân vương yêu thương dân chúng trong các nước nhỏ, 
như cha thương con. Nhân dân các nước nhỏ kính yêu Chuyển luân 
vương như con thương cha. Khi Chuyển luân vương cai trị thiên hạ, 
thì cõi Diêm-phù-lợi, đất bằng phẳng, không có cao thấp, không có 
gai gốc, không có các loài thú độc, kiến trùng, không có núi đổi, khe 
hang, không có đất sỏi đá, Chỉ có toàn là vàng, bạc, ngọc minh 
nguyệt, lưu Iy, hổ phách, pha lê, xa cừ, mã não, san hô. Khi Chuyển 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 377 





luân vương trị quốc, thiên hạ giàu có, vui sướng, an ổn, hưng thịnh, 
ngũ cốc phong phú, dân chúng đông đúc. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Thời gian Chuyển luân vương trị quốc, nhân dân trong tám 
vạn ngôi làng của các nước nhỏ, khi gà gáy, lần lượt cùng nghe. Khi 
Chuyển luân vương trị quốc, khắp thiên hạ luôn có cây cổ nước, cây 
cối luôn xanh tươi, luôn có lá, hoa, quả. Mặt đất đầy cỏ, phân bố 
khắp nơi, màu cổ như lông chim Khổng tước, mùi thơm như mùi hoa. 
Chân giẫm lên thì lún xuống bốn tấc, giở chân thì bung lên như cũ. 
Cổ mọc đây trên đất cao không quá bốn tấc. Có cây Hương thường 
trổ hoa kết quả, bổ quả ra, tỏa các mùi hương thơm. Có cây Áo, mễn 
mọc ra hoa quả và các thứ áo, mền. Có cây Anh lạc châu báu trổ hoa 
kết quả, bổ ra, có vô số các thứ châu báu anh lạc. Có cây Hoa kết 
vòng trổ hoa kết quả, bổ ra có các loại vòng hoa. Có cây Quả luôn 
trổ hoa kết quả, bổ ra có các thứ quả. Có cây Đồ dùng trổ hoa kết 
quả, bổ ra có các loại đổ dùng. Có cây Kỹ nhạc trổ hoa kết quả, bổ 
ra có các thứ âm nhạc. 

Thời gian Chuyển luân vương trị quốc, cõi Diêm-phù-lợi không 
cày cấy gieo trồng mà gạo, lúa, kê, nếp đều tự nhiên mọc, thanh 
khiết, không có tạp vật, tiết ra các vị ngọt. 

Khi Chuyển luân vương lâm chung, thân không đau đớn. Ví như 
người ưa thích tập luyện, ăn nhiều bụng chẳng hề đau. Khi Chuyển 
luân vương lâm chung, thân thể không đau cũng như vậy. Sau khi 
Chuyển luân vương lâm chung, bánh xe bằng vàng, voi trắng báu 
liền biến mất; ngựa màu xanh biếc, ngọc báu minh nguyệt cũng biến 
mất; ngọc nữ báu, vị thánh quan chủ quản kho tàng báu, vị tướng 
quân báu chủ quản quân đội liền tắm rửa thân Chuyển luân vương, 
dùng lụa quấn kín, lại dùng năm trăm tấm khăn phủ thân, bổ vào 
trong quan tài bằng sắt, dùng để hồ rưới lên trên. Xong rồi, dùng 
lọng che lên, lấy đinh đóng vào, đưa quan tài Chuyển luân vương đi. 
Dân chúng cùng nhau cử nhạc, ca múa, đưa ra ngoài thành, chất tất 
cả củi thơm, khiêng quan tài Chuyển luân vương đặt lên trên rồi 
châm lửa đốt. Thiêu xong, ngọc nữ báu, vị thánh quan chủ quản kho 
tàng báu, vị tướng quân báu chủ quản quân đội cùng nhặt xương, đặt 
ở ngã tư đường, rồi xây tháp thờ. Tháp ấy cao bốn mươi dặm, rộng, 


378 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dài bốn mươi dặm, chung quanh xây tường, rộng, dài hai trăm dặm, 
dùng bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não 
làm bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao bọc 
chung quanh rất đẹp. Ai từ bốn phương đến lễ bái Chuyển luân 
vương, hành nghi thức xây dựng tháp đều được vô số phước đức. 

Bấy giờ, ngọc nữ báu, thánh quan chủ quản kho tàng báu và 
tướng quân báu chủ quản quân đội xây tháp cho Chuyển luân vương 
xong, liền bố thí cơm cho người đói, thức uống cho người khát, y 
phục cho người muốn có y phục, hương xông cho người muốn có 
hương xông, cho của cải, trâu, dê cho người muốn có các thứ ấy. Sau 
đó, ngọc nữ báu, thánh quan chủ quản kho tàng báu và tướng quân 
báu chủ quản quân đội đều mạng chung. 


M 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 379 





Phẩm 4: NÊ LÊ 1 


Phật bảo: 

—Ty-kheo, có núi Thiết vi lớn, lại có núi Thiết vi lớn thứ hai, 
khoảng giữa mờ mờ mịt mịt ánh sáng của đại tôn thần Nhật nguyệt 
không thể chiếu đến. Trong đó, có tám địa ngục lớn. Mỗi địa ngục 
có mười sáu bộ. Địa ngục lớn thứ nhất tên là Tưởng, địa ngục lớn thứ 
hai tên là Hắc nhĩ, địa ngục lớn thứ ba tên là Tăng càn, địa ngục lớn 
thứ tư tên là Lô cách, địa ngục lớn thứ năm tên là Khiếu hoán, địa 
ngục lớn thứ sáu tên là Thiêu chích, địa ngục lớn thứ bảy tên là Phủ 
chử, địa ngục lớn thứ tám tên là A-tỳ-ma-ha. 

Phật dạy: 

—Vì sao gọi là Tưởng? Địa ngục lớn tên Tưởng ấy, nếu có 
người đọa vào trong đó, tám ngón tay mọc móng như dao bén, dùng 
để đâm chém nhau, thịt của họ theo tay mà rơi xuống, tưởng nghĩ 
muốn giết hại nhau, cho đó là việc bình thường, nên gọi là địa ngục 
Tưởng. 

Lại có các nhân duyên khác: Địa ngục lớn gọi là Tưởng đó, 
nếu có người đọa vào chốn ấy, trong tay tự nhiên có dao kiếm, dùng 
để đâm chém nhau, với ý tưởng muốn giết hại người khác, vì cho đó 
là việc bình thường, nên gọi là Tưởng. 

Lại có các nhân duyên khác: Có người đọa vào trong đó, tay tự 
nhiên thành dao nhỏ, dùng để đâm chém, lột da người khác, luôn 
tưởng nghĩ muốn giết hại kẻ khác, vì cho là việc bình thường, nên 
gọi là Tưởng. 

Lại có nhân duyên khác: Có người đọa vào trong địa ngục lớn 
gọi là Tưởng ấy, dùng tay cào, lột da từ chân đến đỉnh đầu kẻ khác, 
nghĩ tưởng muốn giết hại người khác. Gió mát thổi đến thì vết 
thương trên thân lành lại, họ truyền nói với nhau là sẽ trở lại sống 
lâu. Trong đó lại có kẻ nói với nhau: “Bọn ta nay thích sống như vậy 
đó”, nên gọi là địa ngục Tưởng. 

Lại có nhân duyên khác: Vì người sống lâu trong địa ngục, nên 
mới từ trong địa ngục Tưởng thoát ra, liền chạy cầu được giải thoát. 

Lại có địa ngục tên là Hắc giới, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả 


380 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





người vào trong ấy, lửa từ thân phát ra, đốt quanh thân ba vòng, rồi 
nhập lại thân, đau đớn không thể chịu nổi; vì tội ác chưa giải trừ cho 
nên chưa chết được. 

Lại nữa, tường phía Đông của địa ngục Hắc giới, lửa cháy ba 
vòng thiêu người, rồi lửa cháy đến vách phía Tây. Từ vách phía Tây 
lửa cháy đến vách phía Đông; lửa từ vách phía Nam, cháy đến vách 
phía Bắc; lửa từ vách phía Bắc cháy đến vách phía Nam; lửa từ trên 
cháy xuống đến đất; lửa từ dưới cháy lên trên, cháy lên mãi. Người 
trong đó bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa hết 
nên chẳng chết, còn ở trong ấy rất lâu, mới từ nơi địa ngục Hắc giới 
thoát ra liền bỏ chạy tìm chốn giải thoát. 

Có địa ngục tên là Phí thỉ cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong cõi ấy thì tự nhiên bị dìm trong nước sôi sùng sục 
đến tận cổ. Ngục tốt dùng tay vật mạnh tội nhân xuống, tội nhân 
muốn ra cũng không thể được. Thân thể, tay chân, tai, mũi, đầu, 
mắt, đều bị thiêu đốt đau đớn không chịu nỗi. Vì tội ác chưa hết 
nên không chết. Có loài trùng tên là Thiết khẩu, đục khoét vào đầu 
người, đục khoét xuyên qua thịt người, phá xương hút tủy. Người 
trong địa ngục dùng tay bốc phân ăn, môi lưỡi đều bị bỏng; cổ 
họng, ruột, bao tử trong bụng đều bị chín, thức ăn liển tuột ra 
ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chưa 
chết, phải ở trong đó rất lâu. Về sau, từ trong địa ngục Phí thỉ thoát 
ra, liền bỏ chạy muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Năm trăm đinh, cao rộng hai vạn dặm. Tất 
cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt nắm chân tay người đè nằm xuống 
đất có đinh, dùng đinh sắt nóng đỏ đóng vào bàn tay bên phải; dùng 
đinh sắt đóng vào bàn tay bên trái; dùng đinh sắt đóng vào chân bên 
phải; lại dùng đinh sắt đóng chân bên trái; lại dùng đinh sắt đóng 
vào tim; lại dùng đinh sắt đóng khắp thân thể, xuống thấu dưới đất; 
dùng hết năm trăm cây đinh đóng vào thân. Sau đó, tội nhân cử 
động, muốn đứng dậy, đau đớn không thể chịu nổi. Ngục tốt hỏi: 
“Muốn cầu điều gì?” Đáp: “Tôi chỉ khổ vì đói khát”. Ngục tốt dùng 
kểm cạy miệng ra, dùng sắt nóng chảy rót vào trong miệng tội nhân, 
môi, lưỡi, cổ họng đều cháy tiêu. Ruột, bao tử trong bụng đều chín 
nhừ, thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao kể xiết. Do tội ác chưa 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 381 





hết nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá 
lâu, nên sau khi mới từ địa ngục Năm trăm đỉnh ra, liền bổ chạy 
muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Xa thiếp, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong đó, ngục tốt đều hỏi: “Muốn cầu điều gì?” Đáp: “Chỉ 
khổ vì đói khát”. Ngục tốt liền chụp từng người đè xuống đất, lấy 
kểm cạy miệng họ ra, dùng nước đồng sôi rót vào miệng từng người, 
môi lưỡi đều cháy. Ngũ tạng, ruột, bao tử trong bụng đều cháy nhừ, 
bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên 
chẳng chết. Ở trong địa ngục quá lâu, sau đó mới được thoát ra, liền 
bỏ chạy muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Ẩm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt 
liền hỏi: “Muốn cầu điều gì?” Đáp: “Tôi chỉ khổ vì đói khát”. Ñgục 
tốt liền chụp từng người đè xuống đất nóng, dùng kểm cạy miệng họ 
ra, lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân; mũi, lưỡi, cổ họng đều 
bị cháy, ngũ tạng, ruột, bao tử cháy hết, thức ăn liền tuột ra ngoài, 
đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết. 
Ở trong đó quá lâu, nên vừa thoát khỏi địa ngục Ẩm, liền bỏ chạy 
muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Nhất đồng phủ, cao rộng hai vạn dặm. Tất 
cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả tay chân, thân thể 
tội nhân bổ vào nồi đồng nấu, dưới đáy cũng nóng, ở trên cũng 
nóng. Nước sôi nổi bọt trào vọt lên, phủ lên, làm chín những chỗ tay 
chân lộ trên mặt nước. Giống như nấu đậu, dưới cũng nóng, trên 
cũng nóng; chỗ bị phủ cũng nóng, chỗ lộ trên mặt nước cũng nóng. 
Tội nhân trong địa ngục cũng thế. Ở trong hai vạn dặm của địa ngục 
Đồng phủ: trên dưới đều chín, đầu mặt, tay chân đều chín nhừ; ngục 
tốt dùng mâu đâm vào thân họ, đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác 
chưa giải trừ nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng 
như thế quá lâu, nên sau đó, mới từ địa ngục Nhất đồng phủ thoát ra, 
liền bổ chạy muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Đa đồng phủ, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả 
tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả thân thể, tay chân 
của tội chân bỏ vào nổi đồng để nấu. Nước sôi dâng trào lên, lần 


382 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lượt từ đáy vọt lên trên, đầu, mắt, tay, chân đều bị chín nhừ. Ngục 
tốt liền lấy mâu đâm tội nhân. Bỏ tội nhân vào trong nồi đồng khác, 
rồi cũng bị nấu nhừ như vậy, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác 
chưa giải trừ nên chẳng chết. Ở trong đó rất lâu, sau đấy, mới từ 
trong địa ngục Đa đồng phủ thoát ra, liền bỏ chạy muốn tìm cầu giải 
thoát. 

Có địa ngục tên là Thiết ma, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong đó, ngục tốt liền lần lượt xách từng tội nhân đặt nằm 
trên bàn mài bằng sắt; dùng nắp đậy lên, rồi chà xát, làm cho thịt 
nát máu tuôn; xương dưới còn dính lại trên bàn mài, lửa trong bàn 
phát ra, đốt cháy đau đớn chẳng thể chịu nổi. Tội ác chưa giải trừ 
nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá 
lâu, nên sau đó, vừa từ địa ngục Thiết ma thoát ra, liền bổ chạy 
muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Nùng huyết, cao rộng hai vạn dặm. Tội 
nhân vào trong địa ngục đó, tự nhiên có máu mủ nóng như lửa tuôn 
ra, tội nhân lấy tay chân cào đạp, muốn thoát ra, đầu, mặt, tai, mũi, 
thân thể, tay chân đều bị cháy, liền lấy tay bốc máu mủ đó mà ăn; 
môi, lưỡi, cổ, họng đều cháy; ruột, bao tử, ngũ tạng trong bụng đều 
cháy, thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội 
ác chưa giải trừ nên chẳng chết. Ở trong đó rất lâu, sau đấy, mới từ 
trong địa ngục Nùng huyết thoát ra, liền bỏ chạy muốn tìm cầu giải 
thoát. 

Có địa ngục tên là Cao lăng, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong đó, lửa của địa ngục phun ra; ngục tốt liền xô tội 
nhân vào; đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân đều cháy rụi, đau 
đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết. 
Ở trong đó quá lâu, sau đấy, mới từ trong địa ngục Cao lăng thoát ra, 
liền bổ chạy muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Chước bản, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả 
tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt bắt tội nhân đè xuống nền 
sắt nóng, dùng dây sắt quấn cột thân họ lại, hai tay cầm rìu bổ vào 
thân và đầu, mặt, tay, chân, mũi, tai của họ, đau đớn không thể 
chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết. Ở trong đó rất lâu, 
sau đấy, mới từ trong địa ngục Chước bản thoát ra, liền bỏ chạy 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 383 





muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Hộc lượng, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong đó, ngục tốt liền lấy lửa than đổ vào tội nhân, rồi đẩy 
tội nhân vào thùng, lấy tay đè xuống; đầu, mặt, thân thể, tay chân, 
mũi, tai đều cháy nhừ. Ngục tốt lại xô tội nhân lên trên lửa đốt tới, 
đốt lui, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không 
chết. Ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Hộc lượng 
thoát ra, liễn bổ chạy mong tìm câu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Kiếm thọ diệp, cao rộng hai vạn dặm. Tất 
cả tội nhân vào trong đó, gió nổi lên thổi lá cây kiếm sắt rơi xuống 
chặt đứt tay, chân, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể tội nhân, đau đớn 
không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết. Ở 
trong đó rất lâu, sau đấy, vừa mới từ trong địa ngục Kiếm thọ diệp 
thoát ra, liễn bổ chạy mong tìm câu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Nhiễu lao hà, cao rộng hai vạn dặm. Hai 
bên bờ ngục, có loại cỏ dao cắt đầu. Tội nhân vào trong đó bị dao 
đâm ngược, chặt đứt tay chân, đầu, mặt, mũi, tai, thân thể tội nhân, 
đau đớn không thể chịu nổi. Bấy giờ tội nhân đều rơi xuống sông 
Nhiễu lao, nước sôi vọt lên, dưới đáy có có dao tám tấc đâm vào 
thân tội nhân, máu phụt ra, chỉ còn có xương, liễn bị nước sôi trào 
phủ lên trên tội nhân, đau đớn không thể chịu nổi. Gió thổi đến bờ 
có, đao xoay ngược vào trong, chặt đầu, mặt, tai, mắt, mũi, thân thể, 
tay chân của tội nhân, đau đớn không thể kể xiết. Vì tội ác chưa giải 
trừ nên chưa chết. Ngục tốt liền hỏi tội nhân: “Muốn cầu việc gì?” 
Đáp: “Tôi chỉ khổ vì đói khát”. Ngục tốt lần lượt đè từng tội nhân 
xuống nền đất nóng, lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân; môi, 
lưỡi, cổ họng đều bị cháy, thân thể, ngũ tạng, ruột, bao tử đều bị 
cháy, thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác 
chưa giải trừ nên chưa chết. Hai bên bờ sông có cây sắt, ngục tốt 
xách tội nhân giơ lên, đặt xuống dưới gốc cây, cây sinh ra các mũi 
nhọn chỉa xuống, đâm vào thân thể tội nhân, máu chảy thịt rơi, chỉ 
còn có xương. Gió nổi lên thổi vào thân thể tội nhân, bình phục như 
cũ. 

Có loài chim tên là Thiết điểu trác mổ vào đầu tội nhân, hút 
não, đậu trên đầu tội nhân, mổ lấy cặp mắt. Tội nhân muốn xuống 


384 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thì mũi nhọn đâm ngược lên; tội nhân muốn lên thì bị mũi nhọn đâm 
xuống. Bấy giờ tội nhân bỏ chạy muốn tìm chốn giải thoát, nhưng lại 
bị rơi vào trong bờ của ngục Nhiễu lao hà nước sôi trào vọt lên khiến 
rớt xuống đáy, bị cổ nhọn đâm chích như cũ. Trên bờ, nổi gió thổi cổ 
đao bên bờ chặt ngược, gây thương tích ở đầu, mặt, tai, mũi, thân 
thể, tay chân của tội nhân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác 
chưa giải trừ nên không chết. Ngục tốt hỏi: “Muốn cầu việc gì?” 
Đáp: “Tôi chỉ khổ vì đói khát”. Ngục tốt liền lấy nước đồng sôi rót 
vào miệng tội nhân; môi, lưỡi, cổ họng, ruột, bao tử đều cháy nhừ, 
thức ăn tuột ra ngoài. Ngục tốt ở bên bờ, lại leo lên cây bên bờ, thả 
dao ở trên xuống, đâm ngược tội nhân. 

Có loài chim tên là NÑa-ny trác, mổ vào đầu, hút não tội nhân, 
đậu lên đầu tội nhân rồi mổ mắt. Tội nhân muốn lên hay xuống đều 
bị đâm ngược vào thân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác 
chưa hết, nên không chết. Lại bị đọa rơi vào lại trong địa ngục Nhiễu 
lao hà, đau đớn như cũ. Gió lại thổi đến bên bờ, dao cỏ đâm ngược 
tội nhân như trước. Ngục tốt lại hỏi tội nhân: “Muốn cầu việc gì?” 
Đáp: “Chỉ khổ vì đói khát”. Ngục tốt lấy nước đồng sôi rót vào 
miệng tội nhân, bị thiêu đốt như cũ, đau đớn không thể nào chịu nổi. 
Ở trong đó rất lâu, sau đấy, vừa từ trong địa ngục Nhiễu lao hà thoát 
ra, liền chạy đi, muốn tìm cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Lang dã can, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả 
tội nhân vào trong đó, chó sói tự nhiên đứng trước mặt, trong thân 
phát lửa đỏ, ngoạm thịt trên thân tội nhân vào miệng để ăn, đau đớn 
không thể chịu nổi. Chim bay đến mổ nuốt thịt tội nhân, đau đớn 
không sao kể xiết. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Ở trong ấy rất 
lâu, sau đấy, mới từ địa ngục Lang dã can thoát ra, liển chạy đi, 
muốn cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Hàn băng, cao rộng hai vạn dặm. Tất cả tội 
nhân vào trong đó, gió bốn phía chung quanh nổi lên, lạnh buốt, thổi 
xuyên qua da, thịt, gân, xương, vào đến tủy của tội nhân. Vì phải 
chịu đựng như vậy cho nên chết ở trong đó. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là địa ngục Hắc nhĩ? Nếu có tội nhân nào đọa vào 
địa ngục Hắc nhĩ, gió đen thổi cát nóng phủ lên trên thân, liền ngã 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 385 





xuống đất, da, thịt, xương, gân, tủy đều bị cháy, đau đớn không thể 
nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Vì phải chịu đựng 
như vậy nên gọi là Hắc nhĩ. 

Lại nữa, có nhân duyên khác: Tội nhân đọa vào trong địa ngục 
lớn Hắc nhĩ, bị sắt đen nóng đồ trói buộc thân, gió thổi lên làm 
chúng siết mạnh vào, cắt đứt da, thịt, thân thể họ; phá vỡ xương làm 
tủy vọt ra, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên 
không chết. Vì phải chịu đựng như vậy nên gọi là Hắc nhĩ. 

Lại nữa, có nhân duyên khác: Kẻ bị đọa vào đại địa ngục Hắc 
nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt đen nóng đỏ quấn vào thân tội nhân, làm 
cháy da, thịt, xương, tủy, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa 
hết nên không chết. Vì hình phạt như vậy nên gọi là Hắc nhĩ. 

Lại nữa, có kẻ đọa vào ngục đại Hắc nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt 
cột hai bên tội nhân, lấy cưa cưa đứt, lấy búa bửa ra, đau đớn không 
sao chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Vì hình phạt 
như vậy, nên gọi là Hắc nhĩ. Lại nữa, tội nhân ở trong đó rất lâu, bị 
thiêu đốt đau đớn, nên mới vừa từ địa ngục Hắc nhĩ thoát ra, liền 
chạy đi, muốn cầu giải thoát. 

Có địa ngục tên là Hắc hỏa, cao rộng hai vạn dặm. Tội nhân 
vào hết trong đó, lửa đen từ thân phát ra, đốt quanh thân ba vòng rồi 
vào lại trong thân, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa 
hết nên không chết. Ở trong địa ngục này rất lâu, nên mới từ trong 
địa ngục Hắc hỏa thoát ra, tuần tự nhập vào mười sáu địa ngục như 
trước, cho đến địa ngục Hàn băng mới chết. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là địa ngục Tăng càn? 

Có tội nhân đọa vào đại địa ngục Tăng càn, tự nhiên hai ngọn 
núi sắt phát lửa; núi lửa ép tội nhân trong địa ngục, làm nát thân 
hình, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. 
Vì vậy, gọi là Tăng càn. 

Lại nữa, có nhân duyên khác: Nếu có tội nhân đọa vào đại địa 
ngục Tăng càn, tội nhân vào trong đó, có hai ngọn núi cùng ép, thân 
thể tội nhân đều bị dập nát, rã ra, rơi xuống, đau đớn không thể chịu 
đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Vì vậy gọi là Tăng cần. 

Lại có nhân duyên khác nữa: Tội nhân ở trong đó quá lâu, nên 


386 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vừa từ địa ngục Tăng càn thoát ra, liền chạy đi, mong cầu giải thoát, 
nhưng lại bị nhập vào mười sáu địa ngục như trước, cho đến địa ngục 
Hàn băng thì mới chết. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là địa ngục Lâu liệp? 

Có tội nhân đọa vào địa ngục Lâu liệp, ngục tốt lần lượt bắt 
từng tội nhân bổ vào trong chảo sắt. Tội nhân la lớn lên, rất rùng 
rợn, đau đớn. Vì vậy, nên gọi là Lâu liệp. 

Lại nữa, có tội nhân đọa vào địa ngục Lâu liệp, ngục tốt bắt tội 
nhân bỏ vào trong đỉnh sắt, tội nhân kêu la rùng rợn, rất đau đớn. Vì 
vậy gọi là Lâu liệp. 

Lại nữa, có tội nhân vào trong địa ngục Lâu liệp, ngục tốt lần 
lượt bắt từng người bỏ vào trong nổi sắt. Tội nhân kêu la, rất rùng 
rợn, rất đau đớn. Vì vậy gọi là Lâu liệp. 

Lại có nhân duyên khác nữa: Tội nhân ở trong đó quá lâu, nên 
vừa mới từ trong địa ngục Lâu liệp thoát ra, liền chạy đi, mong cầu 
giải thoát. Nhưng lại lần lượt nhập vào mười sáu địa ngục như trước, 
cho đến địa ngục Hàn băng mới chết. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là Đại khiếu hoán? 

Có tội nhân đọa vào đại địa ngục Khiếu hoán, ngục tốt lần lượt 
bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo lớn nấu. Tội nhân hết sức đau 
đớn, la lớn lên. Vì vậy, gọi là Đại khiếu hoán. Lại có nhân duyên 
khác: Tội nhân đọa vào đại địa ngục Khiếu hoán, ngục tốt lần lượt 
bắt từng người bỏ vào trong nổi lớn. Tội nhân rất đau đớn, kêu gào. 
Lại có nhân duyên khác nữa: Có tội nhân bị đọa vào đại địa ngục 
Khiếu hoán, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong đỉnh sắt 
nấu. Tội nhân rất đau đớn, luôn luôn gào thét. Vì ở trong đó rất lâu, 
nên vừa từ trong địa ngục Khiếu hoán thoát ra, liền chạy đi mong 
cầu giải thoát. Nhưng lại lần lượt nhập vào mười sáu địa ngục như 
trước, đến địa ngục Hàn băng mới chết. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là Thiêu chích? 

Có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu chích, ngục tốt lần 
lượt bắt từng người bỏ vào trong thùng sắt, trong ấy tự nhiên phát 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 387 





lửa, thiêu đốt, đau đớn. Vì vậy gọi là Thiêu chích. Lại nữa, có tội 
nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu chích, ngục tốt lôi tội nhân vào 
trong đường đi bằng sắt, tự nhiên có lửa đốt cháy, đau đớn. Vì vậy 
gọi là Thiêu chích. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Lại nữa, có tội 
nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu chích, ngục tốt lôi tội nhân vào 
nhà sắt, tự nhiên có lửa thiêu đốt, đau đớn. Vì vậy gọi là Thiêu 
chích. Tội nhân ở trong đó quá lâu, nên vừa mới từ trong địa ngục 
Thiêu chích thoát ra, liền chạy đi, mong cầu giải thoát. Nhưng lại bị 
rơi vào mười sáu địa ngục như trước, đến địa ngục Hàn băng mới 
chết. 

Phật dạy: 

— Vì sao gọi là A-tỳ-ma-ha? 

Có tội nhân nào đọa vào địa ngục A-tỳ-ma-ha, mắt chỉ thấy 
cảnh ác, chẳng thấy cảnh lành; tai chỉ nghe tiếng ác, chẳng nghe 
tiếng lành; miệng chỉ được ăn món dơ, chẳng ăn được món ngon; 
mũi chỉ ngửi được mùi hôi, chẳng ngửi được mùi thơm; thân chỉ tiếp 
xúc với thứ khó chịu; ý chỉ nghĩ điều ác, không lành. Vì vậy, gọi là 
A-ty-ma-ha. Lại có nhân duyên khác: Có tội nhân nào đọa vào địa 
ngục A-tỳ-ma-ha, lửa tường phía Đông cháy đến tường phía Tây; lửa 
tường phía Tây cháy đến tường phía Đông; lửa tường phía Nam cháy 
đến tường phía Bắc; lửa tường phía Bắc cháy đến tường phía Nam; 
lửa ở trên cháy xuống dưới đất; lửa dưới đất cháy mãi lên trên. Sáu 
mặt lửa đều áp đến thiêu đốt tội nhân đau đớn. Vì vậy gọi là A-tỳ- 
ma-ha. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào địa ngục A-tỳ-ma-ha, 
không có một khoảnh khắc an lạc. Vì vậy gọi là A-tỳ-ma-ha. Tội 
nhân ở trong đó quá lâu, nên mới vừa từ trong địa ngục A-tỳ-ma-ha 
thoát ra, liền chạy đi, mong cầu giải thoát. Nhưng lại lần lượt rơi vào 
mười sáu địa ngục như trước, đến địa ngục Hàn băng mới chết. 

Phật dạy: 

So) ngoài núi Đại thiết vi, phía Nam cõi Diêm-phù-lợi, có 
thành vua Diêm-la, cao rộng hai mươi bốn vạn dặm, dùng bẩy báu 
làm bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng 
cây, vườn, ao tắm, bao bọc chung quanh; vách bằng vàng thì cửa 
bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng; vách bằng lưu ly thì cửa 
bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly; vách bằng chơn 


388 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng chơn 
châu đỏ; vách bằng xa cừ thì cửa bằng tất cả vật báu; trên có mái 
che lối đi, dưới có vườn, ao tắm; có các thứ cây, lá, hoa, quả tỏa ra 
các thứ mùi thơm, các loại chim bay, cùng nhau vui hót. 

Phật dạy: 

Người mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết, 
đọa vào trong địa ngục của vua Diêm-la này. Ngục tốt trói ngược tội 
nhân, đem đến yết kiến vua Diêm-la và tâu với vua: 

Những tội nhân này đều bất hiếu với cha mẹ, không phụng sự 
Sa-môn, đạo nhân, không sợ quả báo đời sau. Xin nhà vua tùy theo ý 
ngài mà phạt họ. 

Nhà vua liền kêu tội nhân đến trước, xét kỹ, hỏi rõ người ấy: 

—Khi xưa ngươi ở thế gian có thấy người già một trăm hai mươi 
tuổi, đầu bạc, răng rụng, mặt hóp, da nhăn, khí lực suy kém, chống 
gậy mà đi, thân thể run rẩy không? 

Tội nhân ấy đáp: 

-Đã thấy. 

—Tại sao không tự nghĩ mình cũng sẽ già nua như vậy, không thể 
thoát khỏi sự già nua. Tại sao không sửa đổi thân, khẩu, ý làm thiện? 

Tội nhân đáp: 

— Tôi thật mê loạn, không rõ đạo lý. 

-Ta nay hỏi ngươi về cái ý mê loạn không rõ đạo lý: Tội ấy 
chẳng phải là tội của cha mẹ, cũng chẳng phải tội của anh em, cũng 
chẳng phải tội của Thiên đế vương, cũng chẳng phải tội của thân 
quyến, bạn bè, cũng chẳng phải tội của tổ tiên, người đời trước, cũng 
chẳng phải tội của Sa-môn, Bà-la-môn phải không? Ngươi làm ác thì 
chính thân ngươi phải chịu. 

Vua Diêm-la hỏi lần thứ nhất xong, rồi xét kỹ, hỏi rõ tội nhân 
lần thứ hai: 

-Khi xưa ngươi còn ở tại thế gian chẳng thấy đàn ông, đàn bà 
bệnh, nằm liệt trên giường, mồ hôi đổ ra, nằm bất động trên giường, 
không thể ngồi dậy, người nhà đỡ ngồi dậy cho ăn uống sao? 

Tội nhân đáp: 

-Đã thấy. 

Vua nói: 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 389 





—Tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ bị đau ốm như vậy 
để tự sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? 

— Tôi thật là mê loạn, không rõ đạo lý. 

Vua nói: 

-Ta nay hỏi ngươi về cái ý mê loạn, không rõ đạo lý: Tội ấy 
chẳng phải tội của cha mẹ; chẳng phải tội của anh em; chẳng phải 
tội của Thiên đế vương; chẳng phải tội của người thân, bạn bè; 
chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất; cũng chẳng phải tội của 
Sa-môn, Bà-la-môn chứ? Ngươi tự làm ác, thì chính thân ngươi phải 
chịu. 

Vua Diêm-la hỏi lần thứ hai, rồi vua hỏi lần thứ ba: 

-Khi xưa ngươi còn ở lại thế gian, chẳng thấy người đàn ông, 
đàn bà khi chết, thân thể hư hoại rã nát như cây vất trong rừng, bị 
chim, qua, trùng, kiến, chôn sói ăn thịt; hoặc có người bị thiêu, hoặc 
có người được chôn sao? 

Tội nhân đó đáp: 

-Đã thấy. 

-Tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ chết như thế để tự 
sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? 

— Tôi thật mê loạn, không rõ đạo lý. 

Vua nói: 

-Ta sẽ hỏi ngươi về cái ý mê loạn, không rõ đạo lý: Tội ấy 
chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải 
tội của Thiên đế vương, chẳng phải tội của tổ tiên, người quá cố, 
chẳng phải tội của họ hàng, bạn bè; cũng chẳng phải tội của Sa- 
môn, Bà-la-môn chứ? Ngươi tự làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. 

Vua Diêm-la hỏi lần thứ ba xong liễn hỏi lần thứ tư: 

-Khi xưa ngươi ở thế gian, chẳng thấy trẻ sơ sinh chưa biết gì, 
phân và nước tiểu dính đây thân thể sao? 

Tội nhân đó đáp: 

—Tôi đã thấy. 

-Tại sao ngươi không tự nghĩ mình vốn cũng như vậy, để sửa 
đổi thân, khẩu, ý thành thiện? 

— Tôi thật mê loạn, không rõ đạo lý. 

Vua nói: 


390 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





-Ta nay hỏi ngươi về cái ý mê loạn, không rõ đạo lý: Tội ấy 
chẳng phải là tội của cha mẹ, chẳng phải là tội của anh em, chẳng 
phải tội của Thiên đế vương, chẳng phải tội của tổ tiên, người đã 
khuất; chẳng phải tội của họ hàng, bạn bè; cũng chẳng phải tội của 
Sa-môn, Bà-la-môn chứ? Ngươi tự làm ác, thì chính thân ngươi phải 
chịu. 

Vua Diêm-la hỏi lần thứ tư xong, lại tra xét kỹ, hỏi lần thứ 
năm: 

-Khi xưa ngươi còn ở thế gian, chẳng thấy ở các ấp, huyện 
trong nước, bắt được kẻ trộm cướp, hoặc kẻ phạm tội sát nhân, đem 
đến trình với vua, vua ra lệnh phanh thây bêu đầu, hoặc bỏ vào trong 
nổi nấu, hoặc thiêu sống, hoặc nhốt vào lao ngục; hoặc dùng roi 
đánh đập, hết sức đau đớn; hoặc cắt tay chân, mũi tai; hoặc đâm 
xuyên thân; hoặc chặt đầu, đủ các hình phạt đau đớn dữ dội sao? 

Tội nhân đó đáp: 

-Đã thấy. 

-Tại sao ngươi không tự nghĩ nếu mình có lỗi cũng sẽ bị bắt 
như vậy, để sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? 

— Tôi thật mê loạn, không rõ đạo lý. 

-Ta sẽ hỏi ngươi về cái ý mê loạn, không rõ đạo lý: Tội ấy 
chẳng phải tội của cha mẹ; chẳng phải tội của anh em; chẳng phải 
tội của Thiên đế vương; chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất; 
chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu; chẳng phải tội của Sa-môn, 
Bà-la-môn chứ? Ngươi tự làm ác, thì tự thân ngươi phải chịu. 

Vua Diêm-la hỏi lần thứ năm xong, liền giao cho ngục tốt lần 
lượt đem treo ngược các tội nhân trong địa ngục. Thành địa ngục dài, 
rộng, mỗi bên bốn vạn dặm, mờ mờ mịt mịt. 

Bấy giờ, Phật thuyết kệ: 

Bốn phương có bốn cửa 
Các góc giữ rất chắc 
Vách tường làm bằng sắt 
Trên cũng dùng sắt che 
Dưới đất đều lót sắt 

Lửa tự nhiên phát ra. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 391 





Trong cõi đó, có mười đại địa ngục: ngục thứ nhất tên là A- 
phù, ngục thứ hai tên là Ni-la-phù, ngục thứ ba tên là A-ha-phù, 
ngục thứ tư tên là A-ba-phù, ngục thứ năm tên là A-la-lưu, ngục thứ 
sáu tên là Ưu-bát, ngục thứ bẩy tên là Tu-kiện, ngục thứ tám tên là 
Liên hoa, ngục thứ chín tên là Câu văn, ngục thứ mười tên là Phân- 
đà -lợI. 

Phật dạy: 

—Vì sao gọi là A-phù? Tội nhân ở trong địa ngục A-phù thân tự 
nhiên sanh, thí như hơi mây. Vì vậy gọi là A-phù. 

Vì sao gọi là Ni-la-phù? Thân của tội nhân ở trong địa ngục Ni- 
la-phù ví như thân xác luôn bị lao đao khốn đốn. Vì vậy gọi là Ni-la- 
phù. 

Vì sao gọi là A-ha-phù? Tội nhân trong địa ngục A-ha-phù vô 
cùng khổ sở, luôn kêu la thẩm khốc. Vì vậy gọi là A-ha-phù. 

Vì sao gọi là A-ba-phù? Tội nhân trong địa ngục A-ba-phù luôn 
kêu gào khóc lóc rất đau đớn, thống khổ. Vì vậy gọi là A-ba-phù. 

Vì sao gọi là A-na-lưu? Tội nhân trong địa ngục A-na-lưu luôn 
đau đớn, rất khổ sở, muốn la lên mà lưỡi không thể nhúc nhích được. 
Vì vậy gọi là A-na-lưu. 

Vì sao gọi là Tu-kiện? Tội nhân trong địa ngục Tu-kiện, thân 
giống như lửa màu vàng. Vì vậy gọi là Tu-kiện. 

Vì sao gọi là Ưu-bát? Tội nhân trong địa ngục Ưu-bát, thân 
xanh giống như cây Ưu-bát. Vì vậy gọi là Ưu-bát. 

Vì sao gọi là Câu văn? Tội nhân trong địa ngục Câu văn, sắc 
của thân vàng trắng giống như hoa Câu văn. Vì vậy gọi là Câu văn. 

Vì sao gọi là Phân-đà-lợi? Tội nhân trong địa ngục Phân-đà- 
lợi, sắc của thân đỏ như hoa Phân-đà -lợi. Vì vậy gọi là Phân-đà-lợi. 

Vì sao gọi là Liên hoa? Tội nhân trong địa ngục Liên hoa, sắc 
của thân màu hồng. Vì vậy gọi là Liên hoa. 

Phật dạy: 

-Thí như có một trăm hai mươi hộc, bốn thăng chứa đầy hạt 
cải. Cứ một trăm năm, người ta lấy đi một hạt cải. Này Tỳ-kheo, một 
trăm hai mươi hộc, bốn thăng hạt cải đó hết sạch, mà tội nhân trong 
địa ngục A-phù vẫn chưa hết. 

Nếu tội nhân trong địa ngục Ni-la-phù, cứ một trăm năm lấy đi 


392 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





một hạt cải, lấy cho hết hai ngàn bốn trăm tám mươi hộc hạt cải, thì 
mới được thoát ra. 

Ở trong địa ngục A-ha-phù, cứ một trăm năm lấy đi một hạt 
cải, lấy cho hết bốn vạn tám ngàn một trăm sáu mươi hộc, thì mới 
được thoát ra. 

Ở trong địa ngục A-ba-phù, cứ một trăm năm lấy đi một hạt 
cải, lấy cho hết chín mươi sáu vạn ba ngàn ba trăm hộc, thì mới được 
thoát ra. 

Ở trong địa ngục A-na-lưu, cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải, 
lấy cho hết một ngàn chín trăm hai mươi sáu vạn bốn ngàn hộc thì 
mới được thoát ra. 

Ở trong địa ngục Tu-kiện, cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải, 
lấy cho hết ba ức tám ngàn vạn năm trăm hai mươi tám hộc, thì mới 
được thoát ra. 

Ở trong địa ngục Thanh liên hoa, cứ một trăm năm lấy đi một 
hạt cải, lấy cho hết tám mươi sáu ức năm trăm sáu mươi hộc, thì mới 
được thoát ra. 

Ở trong địa ngục Huỳnh bạch liên hoa, cứ một trăm năm lấy đi 
một hạt cải, lấy cho hết một ngàn bẩy trăm hai mươi ức vạn một 
ngàn hai trăm hộc, thì mới được thoát ra. 

Ở trong địa ngục Câu văn liên hoa, cứ một trăm năm lấy đi một 
hạt cải, lấy cho hết ba vạn bốn ngàn bốn trăm ức hai mươi hai vạn 
bốn ngàn hộc, thì mới được thoát ra. 

Ở trong địa ngục Hồng liên hoa, cứ một trăm năm lấy đi một 
hạt cải, lấy cho hết ba vạn bốn ngàn bốn trăm ức, hai mươi hai vạn 
bốn ngàn hộc, thì mới được thoát ra. 

Hai mươi tiểu kiếp là nửa đại kiếp. Có người tên là Câu-ba-lợi 
đọa vào trong địa ngục Hồng liên hoa, ngồi chê bai Xá-lợi-phất, Ma- 
ha Mụuc-kiển-liên. Đức Phật nhân đó nói kệ: 

Nếu có người phát khởi ý 
Từ miệng thốt lời đao gươm 
Ngôi chỉ nói toàn việc ác 
Thì sẽ trở lại tự hại mình. 
Người đáng chê bai lại khen 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 393 





Đáng khen ngợi lại phỉ báng 
Miệng nói ác lỗi càng nặng 
Lỗi miệng nặng, chẳng an ổn. 
Ví như người đánh bạc gian 
Các lỗi xấu ác chỉ ít 

Có ác ý với người hiền 

Lỗi ấy lại càng quá nặng. 
Địa ngục Phù có trăm ngàn 
A-phù có ba mươi lắm. 

Vua Diêm-la ngày đêm ba lần đi qua trên chỗ đồng nung nóng, 
lửa tự nhiên phát ra phía trước trong cung. Vua rất sợ hãi, lông toàn 
thân dựng ngược, liền chạy ra khỏi cung. Bên ngoài cũng tự nhiên có 
lửa, vua rất sợ nên chạy lại vào cung. Ngục tốt chụp bắt vua Diêm- 
la, xô ngã xuống nên sắt nóng, lấy móc câu sắt móc miệng kéo hả 
ra, rồi lấy nước đồng sôi rót vào miệng vua, làm cháy cổ họng: ruột, 
bao tử, ngũ tạng trong bụng đều cháy, nước đồng sôi chẩy xuống và 
tuột ra ngoài, thiêu đốt đau đớn không thể chịu nổi. Tội ác chưa hết 
nên chẳng chết. 

Ở thế gian, có kẻ nào thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau 
khi chết, bị đọa vào đường ác, bị thiêu đốt đau đớn như các tội nhân 
trong địa ngục. Ở thế gian, người nào thân làm việc lành, miệng nói 
điều lành, ý nghĩ điều lành, sau khi chết, được sanh lên trời. Khi ấy 
Phật nói kệ: 

Vua sai thân xét hỏi họ 

Tội ác mà họ đã làm 

Người nào luôn nghĩ ý ác. 
Người như vậy, thân luôn khổ 
Biết bị hỏi, chẳng làm ác 

Mà làm theo các điều thiện 
Có người sợ, thấy nhân duyên 
Sống chỉ có bệnh và chết 
Không nhân duyên, liền giải thoát. 
Sanh, bệnh, chết liền dứt hết 
Được an ổn, rất an lạc 


394 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Hiện tại liền được diệt độ 
Vượt qua lo âu sợ hãi 
Vô vi là pháp thường hằng. 


M 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 395 





Phẩm 5: A-TU-LUÂN 


Phật dạy: 

-Phần dưới núi Tu-di sâu bốn mươi vạn dặm, có chúng A-tu- 
luân, gọi là Sao-đa-thi-lợi. Thành quách của họ mỗi mặt rộng dài 
ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, dùng bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu 
ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm thành, rất đẹp đẽ. Bao bọc 
chung quanh có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, 
bẩy lớp hàng cây, cao tám vạn dặm, đều dùng bẩy báu tạo thành. 
Bốn phương có bốn cửa, cửa cao một trăm vạn dặm, rộng sáu ngàn 
dặm. Hai bên cửa, mỗi bên đều có mười A-tu-luân ở đó. Dùng bảy 
báu làm cung điện, bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường 
đi, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Cây thì có loại màu 
xanh, có loại màu hồng, có loại màu vàng, có loại màu trắng: có 
cây ra lá, có cây trổ hoa, có cây kết quả. Trên cây có các loài chim 
đậu như Hạc, Khổng tước, Sáo, Bồ câu trắng: tất cả đều ở trên cây, 
cùng ca hót rất hay. 

Từ chỗ của chúng A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi, đi về phía Đông 
bốn vạn dặm, ở đó có thành quách của A-tu-luân, mỗi mặt rộng, dài 
ba mươi sáu vạn dặm, dùng bảy báu trang trí thật đẹp đẽ; dùng vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành bảy lớp 
vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao bọc 
chung quanh. Bốn phương có bốn cửa, cửa cao mười vạn dặm, rộng 
sáu vạn dặm, đều có ba trăm A-tu-luân ở. Bao bọc chung quanh có 
bẩy dòng nước rất sâu, đầy ngập. Trong đó có hoa sen xanh, hoa sen 
vàng, hoa sen hồng, hoa sen trắng, cát dưới đáy đều là vàng. Bên bờ 
có cây, có cây màu xanh, có cây màu hồng, có cây màu vàng, có cây 
màu trắng, có cây ra lá, có cây trổ hoa, có cây trĩu quả. Trên cây có 
các loài chim đậu, rất đẹp đẽ, cùng nhau vui hót. 

Từ chỗ của chúng A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi, đi về phía Nam bốn 
vạn đặm, ở đó có thành quách của chúng A-tu-luân, tên là Ba-đà-ha, 
mỗi mặt rộng, dài bốn mươi sáu vạn dặm, dùng bảy báu trang trí rất 
đẹp đẽ, bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp 
hàng cây. Bốn phương đều có cửa, cửa cao mười vạn dặm, rộng sáu 


396 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vẻ 


vạn dặm, ở mỗi cửa đều có ba trăm A-tu-luân ở. Chung quanh có 
bẩy dòng nước rất sâu, đầy ngập; cát dưới đáy đều là vàng. Trong 
đó, có hoa sen màu xanh, hồng, vàng, trắng. Có bảy lớp vách, bẩy 
lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy hàng cây bao bọc chung quanh. 
Có cây màu xanh, hồng, vàng, trắng đang ra lá, trổ hoa, kết quả. 
Trên mỗi cây có các loài chim rất đẹp, cùng nhau vui hót. 

Từ chỗ của A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi, đi về phía Tây bốn vạn 
dặm, ở đó có chúng A-tu-luân tên là Ba-lợi. Thành quách của họ, 
mỗi mặt rộng, dài ba mươi sáu vạn dặm, đều dùng bảy báu trang trí 
đẹp đẽ, làm bẩy lớp vách, lan can, đường đi, cây cối; bờ tường cao 
mười vạn dặm, rộng sáu vạn dặm; bốn phương có bốn cửa, cửa cao 
mười vạn dặm, rộng sáu vạn dặm, cửa đều dùng bẩy báu tạo thành. 
Mỗi bên cửa đều có ba trăm A-tu-luân ở. Cung điện của họ cũng 
dùng bẩy báu tạo thành; bẩy lớp vách, lan can, đường đi, cây cối; 
có bẩy dòng nước rất sâu, đầy ngập; cát dưới đáy đều là vàng; 
cũng có hoa sen xanh, hông, vàng, trắng; cũng có cây xanh, hồng, 
vàng, trắng sanh ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp, 
cùng nhau vui hót. 

Từ cung của chúng A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi, đi về phương Bắc 
bốn vạn dặm, ở đó có chúng A-tu-luân La-hô. Thành quách của họ 
mỗi mặt rộng, dài ba mươi sáu vạn dặm; cũng dùng bảy báu trang trí 
đẹp đẽ, làm vách, lan can, đường đi, cây cối bao bọc chung quanh. 
Bờ tường cao mười vạn dặm, rộng sáu vạn dặm. Bốn phương có bốn 
cửa, cửa cao mười vạn dặm, rộng sáu vạn dặm, mỗi bên cửa đều có 
ba trăm A-tu-luân ở. Cung điện của họ cũng dùng bảy báu tạo thành; 
bẩy lớp vách, bảy lớp lan can, đường đi, cây cối bao bọc chung 
quanh, có bẩy dòng nước sâu, đầy ngập. Trong đó, có hoa sen xanh, 
hồng, vàng, trắng; cát dưới đáy đều là vàng. Lại có bẩy lớp lan can, 
đường đi, cây cối bao bọc chung quanh. Có cây xanh, hồng, vàng, 
trắng sanh ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp, cùng 
nhau vuli hót. 

Trong thành của chúng A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi, có cây lớn tên 
là Trú quá độ, cao mười hai vạn dặm, tỏa ra chung quanh cũng hai 
mươi vạn dặm, rễ ăn sâu hai vạn dặm, vòng thân bốn vạn dặm, 
thường có hoa, quả. Thân của chúng A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi cao hai 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 397 





vạn tám ngàn dặm, có vị cao hai vạn bốn ngàn dặm, có vị cao hai 
vạn dặm, có vị cao một vạn sáu ngàn dặm, có vị cao một vạn hai 
ngàn dặm, có vị cao tám ngàn dặm; có vị cao bảy tâng âm thanh, có 
VỊ cao sáu tầng âm thanh, có vị cao năm tầng âm thanh, có vị cao 
bốn tâng âm thanh, có vị cao ba tầng âm thanh, có vị cao hai tầng âm 
thanh, vị cao tối thiểu là một tầng âm thanh. 

Cung của loài A-tu-luân Sao-đa-thi-lợi có bốn loại gió thường 
thổi. Bốn loại gió ấy là gì? 

Một là gió không thể hoại. 

Hai là gió đứng vững. 

Ba là gió duy trì. 

Bốn là gió trên cao. 

Đó là bốn loại gió, chủ trì trên nước như mây nổi. 


n1 


398 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH ĐẠI LẦU THÁN 
QUYỀN II 


Phẩm 6: LONG ĐIỂU 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại Rồng. Những gì là bốn? 

1. Loại rồng sanh từ trứng. 

2. Loại rồng sanh từ nước. 

3. Loại rồng sanh từ bào thai. 

4. Loại rồng hóa sanh. 

Đó là bốn loại rồng. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Có bốn loài Kim sí điểu: 

1. Loại chim sanh từ trứng. 

2. Loại chim sanh từ nước. 

3. Loại chim sanh từ thaI. 

4. Loại chìm hóa sanh. 

Đó là bốn loại chim. 

Nơi đáy biển lớn, phía Bắc núi Tu-di có cung Long vương Ta- 
kiệt, rộng, đài tám vạn do-tuần; dùng bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu 
ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm thành bảy lớp vách, bảy lớp lan 
can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao quanh đẹp đẽ. Vách 
bằng vàng thì cửa bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng; vách 
bằng lưu ly thì cửa bằng pha lê; vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly; 
vách bằng chơn châu đỏ thì cửa bằng mã não; vách bằng mã não thì 
cửa bằng chơn châu đỏ; vách bằng xa cừ thì cửa bằng tất cả vật báu, 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 399 





phối trí đẹp đế. Vách ấy cứ hai vạn dặm có một cái cửa. Cửa cao hai 
ngàn bốn trăm dặm, rộng một ngàn hai trăm dặm. Cửa ấy thường có 
năm trăm quỷ thân canh giữ. Trên vách cửa có lan can, lối đi, mái 
che; bên cửa có vườn nhà, ao tắm, có các loại cây tỏa ra mùi thơm, 
có các loại hoa, các loại lá, các loại chim bay cùng nhau vuIi hót. 

Phía Bắc biển lớn, có cung Long vương Nan-đầu-hòa-nan, mỗi 
mặt rộng, đài hai vạn tám ngàn dặm; dùng bảy báu làm thành bảy 
lớp vách, lan can, bảy lớp đường đi, hàng cây bao bọc chung quanh. 
Cửa cung cao một ngàn bốn mươi dặm, rộng bốn trăm tám mươi 
dặm. Trên vách có lan can, đường đi, mái che. Chung quanh có khu 
viên quán, ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót, như 
khu viên quán của Long vương Ta-kiệt. Phía Bắc của cung Long 
vương Nan-đầu-hòa-nan, có cây lớn tên là Câu-lê-thiểm, vòng thân 
hai trăm tám mươi dặm, cao bốn ngàn dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn 
dặm. Phía Đông cây Câu-lê-thiểm, có cung điện của loài Kim sí điểu 
(chim cánh vàng) sanh từ trứng, rộng, dài hai mươi bốn vạn dặm, 
chung quanh có bảy lớp vách, lan can, đường đi, cây cối bằng bẩy 
báu; có vườn, nhà, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía 
Nam của cây Câu-lê-thiểm, có cung của loài Kim sí điểu sanh từ 
nước, rộng, dài hai mươi bốn vạn dặm, cũng có bảy lớp vách, lan 
can, đường đi, cây cối bằng bảy báu; có vườn nhà, ao tắm, hoa 
hương, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía Tây của cây lớn 
Câu-lê-thiểm, có cung của loài Kim sí điểu sanh từ bào thai, rộng, 
dài hai mươi bốn vạn dặm; cũng có bảy lớp vách, lan can, đường đi, 
cây cối bằng bẩy báu; có vườn, nhà, ao tắm, hoa hương, các loại 
chim bay cùng nhau vui hót. Phía Bắc của cây lớn Câu-lê-thiểm, có 
cung của loài Kim sí điểu hóa sanh, rộng, đài hai mươi bốn vạn dặm, 
cũng có bẩy lớp vách, lan can, đường đi, cây cối bằng bẩy báu; có 
vườn, nhà, ao tắm, hoa hương, các loại chim bay cùng nhau vui hót. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ trứng muốn tìm bắt loài Rồng sanh 
từ trứng, từ cành phía Đông của cây Câu-lê-thiểm, lao xuống biển 
lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy tám ngàn dặm, bắt loài 
Rồng sanh từ trứng ăn thịt, nhưng chẳng thể ăn được loại rồng sanh 
từ bào thai, loại sanh từ nước và loại hóa sanh. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ nước muốn tìm bắt loài Rồng sanh 


400 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





từ trứng, liền từ cây lớn Câu-lê-thiểm lao xuống biển lớn, dùng cánh 
quạt nước biển, sóng dậy tám ngàn dặm, bắt loài Rồng sanh từ trứng 
ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ nước, muốn tìm bắt loài Rồng sanh 
từ nước, liền từ cành phía Nam của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống 
biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy một vạn sáu ngàn 
dặm, bắt loài Rồng sanh từ nước ăn thịt, nhưng chẳng ăn được loài 
Rồng sanh từ bào thai và loại hóa sanh. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ bào thai muốn bắt loại rồng sanh 
từ trứng, liền từ cành phía Đông của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao 
xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy sáu ngàn dặm, 
bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ bào thai, muốn bắt loại rồng sanh 
từ nước, liền từ cành phía Nam của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống 
biển lớn, dùng cánh quạt nước biển làm dậy sóng một vạn sáu ngàn 
dặm, bắt loại rồng sanh từ nước ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu sanh từ bào thai muốn bắt loại rồng sanh 
từ bào thai, liền từ cành phía Tây của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao 
xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy ba vạn hai ngàn 
dặm, bắt loại rồng sanh từ bào thai ăn thịt, nhưng chẳng thể bắt loại 
rồng hóa sanh ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu hóa sanh muốn bắt loại rồng sanh từ trứng, 
liền từ cành phía Đông của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống biển 
lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy tám ngàn dặm, bắt loại 
rồng sanh từ trứng ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu hóa sanh muốn bắt loại rồng sanh từ nước, 
liền từ cành phía Nam của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống biển lớn, 
dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy một vạn sáu ngàn dặm, bắt loại 
rồng sanh từ nước ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu hóa sanh muốn bắt loại rồng sanh từ bào 
thai, liền từ cành phía Tây của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống biển 
lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy ba vạn hai ngàn dặm, bắt 
loại rồng sanh từ bào thai ăn thịt. 

Khi loài Kim sí điểu hóa sanh muốn bắt loại rồng hóa sanh, 
liền từ cành phía Bắc của cây lớn Câu-lê-thiểm, lao xuống biển lớn, 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 401 





dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy sáu vạn bốn ngàn dặm, bắt loại 
rồng hóa sanh ăn thịt. 

Có các loại Long vương khác mà loài Kim sí điểu chẳng thể 
bắt ăn thịt được. Những loại Long vương nào mà Kim sí điểu chẳng 
thể ăn thịt được? Một là Long vương Ta-kiệt, hai là Long vương A- 
nậu-đạt, ba là Long vương Nan-đầu-hòa-nan, bốn là Long vương 
Thiện Kiến, năm là Long vương Đề-đầu-lại, sáu là Long vương Y-la- 
mộ, bảy là Long vương Thiện Trụ, tám là Long vương Ca-câu, chín 
là Long vương A-vu-lâu, mười là Long vương Uất-chiên-bát, mười 
một là Long vương Kiển-ha-cu-đàm, mười hai là Long vương Lam- 
ba. Kim sí điểu đều chẳng thể bắt các Long vương ấy ăn thịt được. 

Các Long vương này đều ở trong núi. Nếu có đạo nhân Bà-la- 
môn đến cầu ý rồng, phụng trì đầy đủ giới hạnh của rồng, liền sanh 
vào loài Rồng. Nếu có đạo nhân Bà-la-môn đến cầu ý Kim sí điểu, 
phụng trì giới hạnh Kim sí điểu, để cầu làm Kim sí điểu, chết rồi liên 
sanh vào loài Kim sí điểu. Nếu có đạo nhân Bà-la-môn đến câu ý 
chim Ưu-lưu, phụng trì giới hạnh đầy đủ, sau khi chết liền sanh vào 
loại chim Ưu-lưu. Nếu có đạo nhân Bà-la-môn đến cầu ý trâu bò, 
làm theo ý trâu bò, giới hạnh đầy đủ, sau khi chết liền sanh vào loài 
trâu bò. Nếu có đạo nhân Bà-la-môn đến cầu đạo chó, làm theo ý 
chó, giới hạnh đây đủ, sau khi chết sanh vào loài chó. Nếu có đạo 
nhân Bà-la-môn đến cầu đạo nai, làm theo ý nai, giữ giới đầy đủ, 
sau khi chết sanh vào loài nai. Nếu có đạo nhân Bà-la-môn đến câu 
đạo gà, làm theo ý gà, giữ giới đầy đủ, sau khi chết sanh vào loài gà. 
Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn đến cầu làm trời Ma-ni-việt, cầu làm 
nữ nhân, cầu làm thần lớn, cầu làm nhật nguyệt, có người ngày tắm 
ba lần trong nước để cầu sanh lên trời, có người thờ trời, người thờ 
nhật nguyệt để cầu sanh lên trời. 

Phật dạy: 

-Những người si mê kiến chấp ấy đọa vào hai đường ác: Một 
là địa ngục, hai là súc sanh. Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn nói lên 
kiến giải thế này: “Ngã và thế gian là thường”, rồi cho mình là 
đúng, cho những kẻ khác là ngu si. Có kẻ bảo: “Ngã và thế gian là 
vô thường”, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ 
bảo: “Ngã và thế gian là thường, vô thường”, rồi cho mình là đúng, 


402 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





những kẻ khác là ngu si. Có kẻ chủ trương: “Ngã và thế gian cũng 
chẳng thường, cũng chẳng vô thường”, rồi cho mình là đúng, những 
kẻ khác là ngu si. Có kẻ cho: “Ngã và thế gian có giới hạn”, rồi bảo 
mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ nói: “Ngã và thế gian 
không giới hạn”, rồi bảo mình là đúng, những kẻ khác là ngu sỉ. Có 
kẻ bảo: “Ngã và thế gian có giới hạn, vừa không có giới hạn”, rồi 
cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu sỉ. Có người chủ trương: 
“Ngã và thế gian chẳng có giới hạn, cũng không phải không có giới 
hạn”, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nêu: 
“Ngã là có thân mạng”, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu 
si. Cố người nói: “Thân ta chết và đổi thành thân khác”, rồi cho 
mình là đúng, những kẻ khác là ngu sỉ. Có người bảo: “Không có 
thân mạng”, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu sỉ. Có người 
chủ trương: “Không có thân mạng, cũng không phải không có thân 
mạng”, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người cho: 
“Con người khi sanh ra từ chỗ nào, thì sau khi chết sẽ về chỗ đó ”, rồi 
cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói: “Con 
người sanh ra từ chỗ không có, sau khi chết cũng sẽ trở vào chỗ đó”, 
bảo mình là đúng, những kẻ khác là ngu sĩ. Có người bảo: “Con 
người vừa có chỗ từ đó sanh ra, vừa không có chỗ từ đó sanh ra, sau 
khi chết cũng sẽ về chỗ đó”, rồi cho mình là đúng, còn những kẻ 
khác là ngu si. Có người chủ trương: “Con người cũng chẳng có chỗ 
từ đó sanh ra, cũng không phải không có chỗ từ đó sanh ra”, rồi cho 
mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ. 

Phật dạy: 

-Kẻ đạo nhân Bà-la-môn nói rằng ngã và thế gian là hữu 
thường, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ, là vì họ tu 
tập chấp kiến có ngã, có mạng, có thân và thế gian, cho nên nói ngã 
và thế gian là hữu thường. Có người nói ngã và thế gian là vô 
thường. Có người nói ngã và thế gian vừa hữu thường, vừa vô 
thường. Có người nói ngã và thế gian chẳng hữu thường, cũng chẳng 
vô thường. Mọi người đều cho mình là đúng, còn những kẻ khác là 
ngu sĩ, vì theo kiến chấp của họ là chấp có ngã, chấp có mạng, chấp 
có thân và thế gian, cho nên tuyên bố ngã và thế gian là hữu thường. 
Kẻ đạo nhân Bà-la-môn nói ngã và thế gian là hữu hạn, và cho mình 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 403 





là đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ, vì theo nhận thức của họ là có 
ngã, có mạng, cho nên tuyên bố mạng là hữu hạn, con người là hữu 
hạn, từ khi ở trong bụng mẹ, cho đến khi chết chôn trong mồ đều như 
nhau. Con người từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, và trải 
qua bảy lần sống chết, về sau đắc đạo; cho nên nói ngã và thế gian 
là hữu hạn. Có người nói ngã và thế gian là vô hạn, cho mình là 
đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ, vì trong nhận thức của họ là có 
ngã, có mạng, có thân, có thế gian, nên tuyên bố có mạng, có người 
vô hạn. Con người từ khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết chôn 
trong mô đều như nhau, từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, 
trải qua bảy lần sống chết, về sau đắc đạo. Hoặc có đạo nhân Bà-la- 
môn nêu quan điểm của mình rằng ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa 
vô hạn, vì nhân thức của họ là có ngã, có mạng, có thân, có thế gian, 
rồi tuyên bố mạng là vô hạn, con người là hữu hạn. Con người từ khi 
ở trong bụng mẹ, cho đến sau khi chết đem chôn đều như nhau, từ 
lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, trải qua bẩy lần sống chết, 
về sau đắc đạo. Có người cho là ngã và thế gian chẳng hữu hạn, 
cũng chẳng vô hạn, nên họ tuyên bố mạng là hữu hạn. Con người từ 
khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết đem chôn đều như nhau, từ 
lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, trải qua bảy lần sống chết, 
về sau mới đắc đạo, cho đến nói cũng chẳng phải hữu hạn, cũng 
chẳng phải vô hạn. 

Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn nêu quan điểm của mình: “Có 
mạng ấy, có thân ấy”. Người đó cho rằng mạng trong đời hiện tại là 
thường còn, mạng ở đời sau là thường còn; nên họ nói ta là đúng, 
còn những kẻ khác là ngu si. Có đạo nhân nêu ý kiến: “Mạng khác, 
người khác”, vì người ấy cho đời này có thọ mạng, đời sau không có 
thọ mạng, nên họ nói ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ. 

Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn nói: “Nay thấy mạng dứt, sau khi 
chết, chuyển sanh qua đời khác”, cho nên nói ta là đúng, còn những 
kẻ khác là ngu sĩ. 

Có đạo nhân Bà-la-môn nói: “Cũng chẳng có mạng, cũng 
chẳng có thân. Đời này mạng dứt hẳn, đời sau cũng dứt hẳn”, hoặc 
có đạo nhân Bà-la-môn nói lên quan điểm: “Người sanh ra từ cõi 
nào thì sau khi chết cũng sẽ sanh về cõi đó”. Họ đều cho mình là 


404 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Vì ý kiến của họ là đời này có 
thân mạng, đời sau có thân mạng, cho nên nói mình là đúng, còn 
những kẻ khác là ngu sĩ. 

Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn nêu ý kiến: “Không từ đâu sanh 
ra, sau khi chết cũng đến chỗ chẳng thấy ấy. Đời nay có mạng, cũng 
chẳng thấy đời sau không có mạng”; hoặc có đạo nhân Bà-la-môn 
nêu ý kiến: “Có người từ chỗ “không từ đâu sanh ra”, nên khi chết 
cũng về chỗ đó”, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu sĩ. 
Họ chẳng thấy đời này có thân mạng, cũng chẳng thấy đời sau có 
thân mạng. 

Hoặc có đạo nhân Bà-la-môn nói: “Không phải có, cũng không 
phẩi không có chỗ từ đó sanh ra”, và cho mình là đúng, còn những 
kẻ khác là ngu si. Đạo nhân ấy chẳng phải không thấy đời này có 
thân mạng, cũng không phải không thấy đời sau có thân mạng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Ở đời quá khứ, có vị vua tên là Bất Hiện Diện. Bấy giờ nhà 
vua cho tập trung nhiều người mù đến và hỏi họ: 

—Các ngươi đã từng biết loài voi chưa? 

Những người mù tâu: 

-Tâu Thiên vương, chẳng biết! 


Vua hỏi: 
Các ngươi muốn biết loài voi chăng? 
Tâu: 


-Muốtn biết. 

Lúc ấy vua ra lệnh dắt voi đến, rồi lệnh cho những người mù 
kia sờ voi. Trong đó, có người mù sờ trúng vòi vol, có người mù sờ 
trúng ngà vol, có người mù sờ trúng tai volI, có người mù sờ trúng 
lưng voi, có người mù sờ trúng bụng voi, có người mù sờ trúng chân 
sau voi, có người mù sờ trúng đầu gối voi, có người mù sờ trúng chân 
trước voi, có người mù sờ trúng đuôi voI. 

Khi ấy vua Bất Hiện Diện hỏi đám người mù kia: 

— Voi có hình dạng thế nào? 

Người mù sờ trúng vòi voi, tâu: 

— Voi như cái càn xe cong. 

Người sờ trúng ngà vol, tâu: 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 405 





— Voi như cái chày. 

Người sờ trúng tai vol, tâu: 

— Voi như cái ky. 

Người sờ trúng đầu voi, tâu: 

— Voi như cái đảnh. 

Người sờ trúng lưng vol, thưa: 

— Vol như vật chứa. 

Người sờ trúng bụng voi, thưa: 

— Voi như bức vách. 

Người sờ trúng bàn chân sau voI, thưa: 

— Voi như cây trụ. 

Người sờ trúng chân trước voi, thưa: 

— Voi như cái cối. 

Người sờ trúng đuôi vol, tâu: 

— Voi như con rắn. 

Rồi bọn họ cùng tranh cãi, chẳng tin nhau, cùng la lên cho 
mình là đúng, voi là như vậy; còn người khác nói không phải như 
vậy. Vua đắc ý cười. 

Phật dạy: 

-Cũng như vậy, có các đạo nhân ngoại đạo, chẳng biết chỗ 
phát sanh của Khổ đế, cũng chẳng biết Khổ đế, Tập đế, Khổ tận đế 
(Diệt đế), Khổ diệt đạo đế (Đạo đế), họ cùng tranh cãi chẳng tin 
nhau, mạ ly nhau, tự cho mình là đúng. 

Nếu có đạo nhân Sa-môn biết chỗ phát khởi của Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo đế, liền cùng nhau hòa hợp, giống như sữa khi hòa hợp 
không còn phân biệt, chỉ nói về những lời dạy, việc làm của Phật đạt 
được an lạc. 

Phật dạy: 

—Ty-kheo, nên tu tập các sự thật là Khổ đế, Tập. Tận (Diệt), 
và Đạo đế. 


406 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 7: CAO THIỆN SĨ 1 


Phật dạy: 

-Phàm phu có ba việc để biết về bậc cao sĩ, biết tâm niệm 
của vị ấy. Ba việc ấy là gì? Một là người tâm nghĩ việc thiện, 
miệng chí thành nói việc thiện, thân làm việc thiện. Giả như người 
ác tâm nghĩ việc bất thiện, miệng nói lời bất thiện, thân làm việc 
bất thiện; bậc cao nhân biết đó là bất thiện. Cho nên nói bậc cao sĩ 
là người như thế nào? Là người thân nghĩ việc thiện, miệng chí 
thành nói việc thiện, thân làm việc thiện. Bậc cao nhân ở trong thế 
gian có ba việc làm được phước. Ba việc ấy là gì? Một là cùng bậc 
kỳ lão ngồi đàm đạo, hoặc ở trong nhà, đi trong làng, đi giữa đường 
và cùng ngồi với bậc kỳ lão, cùng khen ngợi bậc cao sĩ hành thiện. 
Bậc cao sĩ nghĩ rằng: “Hãy làm cho mọi người cùng khen ngợi 
người ấy rằng: “Lành thay! Đúng là có bậc cao nhân ấy'”, tâm liền 
an định, lại nghe lời này, tâm cũng hoan hỷ, thân cũng an ổn. Có 
lần bậc cao nhân chứng kiến xử kẻ trộm cắp bị quan huyện bắt, tra 
khảo, trừng trị tàn khốc, lại dùng xích sắt xích lại, chặt đứt chân tay 
lìa ra từng khúc, xẻo tai, xẻo mỗi, dùng lược tre cào da, rồi chặt ra 
từng tấc, từng tấc, đem ném cho cọp sói ăn; có kẻ bị để cho voi đạp 
chết; có kẻ bị bỏ vào trong giỏ đốt cháy; có kẻ bị nấu chết; có kẻ 
bị làm cho sinh lực hao mòn mà chết; có kẻ bị đem ra ngoài thành 
hành hình. Bậc cao sĩ chứng kiến những cảnh ấy nghĩ: “Ta không 
làm ác, nhà vua chỉ bắt người làm ác, ta đây có gì phẩi lo. Cho đến 
già, ta chẳng sợ gì quan huyện”. Bậc cao sĩ ấy vì nghĩ như vậy, nên 
tâm hoan hỷ. Bậc cao nhân tâm nghĩ việc thiện, miệng nói việc 
thiện, thân làm việc thiện, nên dù khi có bệnh, nằm liệt giường thì 
các việc thiện lúc mạnh khỏe đã làm đều hiện ra trước mắt. Người 
ấy chẳng sát sanh, chẳng lấy của cải người khác, chẳng xúc phạm 
đến phụ nữ của người, chẳng gạt người, chẳng nói hai lưỡi, chẳng 
nói lời thô ác, chẳng nói dối, chẳng ganh ghét, chẳng tham của 
người khác; tin rằng làm thiện thì được thiện, làm ác thì bị ác, liền 
tự thấy người trên cõi trời Đao-lợi thứ hai; qua lại thấy Phật, thấy 
A-la-hán. Các việc thiện đã làm trong lúc khỏe mạnh, đều thấy 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 407 





trước mắt. Người ấy lúc bệnh tự nghĩ: “Khi khỏe mạnh, ta đã từng 
làm việc thiện, nên đến bây giờ khiến các việc thiện đều hiện ra 
trước ta; kết quả là khi chết ta sẽ tự sanh lên trời, ở với những 
người thiện”. Do làm ba việc đó, bậc cao sĩ tâm được vui vẻ, thân 
được an ổn. 

Phật dạy: 

-Giả sử bậc cao thiện sĩ tự biết làm việc thiện sẽ được thiện, 
lại chẳng sợ sanh tử, vì cho là qua nhanh, không tổn tại, cho nên 
bậc cao thiện sĩ thường tự nghĩ, muốn bỏ thân ác, vì trong thân ác 
thường có xương máu chẳng sạch, là nơi hôi thối; ý muốn sớm chết 
đi để hoàn thành thân thiện. Vì sao vậy? Vì thường nghĩ đến chốn 
vui vẻ, khả ái, nên một mình vui vẻ lên trời để hưởng sự vui vẻ rất 
đáng ưa thích. 

Các Sa-môn hỏi Phật: 

—Xin Thế Tôn vì chúng con mà nói sự vui lên trời là thế nào? 

Phật bảo: 

-Hãy lắng nghe! Ta sẽ nói. 

Các Sa-môn thưa: 

-Chúng con xin lắng nghe. 

Phật dạy: 

-Thí như vua Giá-ca-việt-la có bảy báu, có sẵn bốn việc mà 
người khác không có, lại có năm loại mà nghĩ tới, hoặc muốn được 
thì có trước mắt. Vua có bảy báu. Bảy báu đó là gì? Một là một bánh 
xe vàng tự nhiên sanh, hai là voi trắng, ba là ngựa màu xanh biếc, 
bốn là ngọc Ma-ni, năm là ngọc nữ quý, sáu là vị quan phụ tá giỏi, 
bảy là vị tướng quân chủ binh giỏi. 

Phật dạy: 

-Các vị muốn biết chủ của bánh xe vàng ấy chăng? Nhà vua, 
vào ngày rằm và ngày ba mươi, tắm rửa; tắm rửa xong, cùng ngôi 
với các phụ nữ ở chánh điện, thấy bánh xe vàng từ xa bay đến; bánh 
xe có ngàn tăm, trục tăm đều tốt, không gì sánh bằng, cách đất ba, 
bốn trượng. Vua thấy bánh xe vàng, liền khởi ý và nói: “Các bậc cao 
sĩ đã nói rằng vì phụng sự cho vua Giá-ca-việt-la, nên có bánh xe 
vàng bay đến; bánh xe bay ấy thường từ phương Đông tới, có ngàn 
tăm, trục tăm đều tốt. Có được bánh xe vàng đó sẽ thành vua Giá- 


408 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ca-việt-la. Nay ta được hay không được làm vua Giá-ca-việt-la? Vua 
tự nghĩ muốn thử bánh xe vàng ấy. Vua đứng dậy, sửa lại y phục, 
quỳ thẳng, hướng về bánh xe vàng nói: “Như nay vì ta mà đến, thì 
nên đưa ta đi xem phép trị nước thời xưa của các nước”. Vua vừa nói 
xong, bánh xe vàng liền bay về phương Đông. Vua cùng các vị đại 
thần thân cận và các quan đều bay theo. Bánh xe vàng đến chỗ, 
dừng lại, vua cùng các quan cũng dừng theo. Bánh xe vàng bay tới 
các tiểu quốc, vua của các tiểu quốc đều đến, quỳ thẳng, cúi đầu, 
thưa: “Những cõi nước này đều là của đại vương”. Lại bưng bát bạc 
đựng đầy cơm vàng, lại dùng bát vàng chứa đầy cơm bạc dâng lên. 
Vua các tiểu quốc đều tâu: “Ở trong các nước này, tài nguyên phong 
phú, lúa gạo vừa đủ, mưa gió thuận hòa, nhân dân vui vẻ. Xin đại 
vương tiếp nhận đất nước và lưu lại ở đây”. 

Vua nhân đó trả lời các vị tiểu vương: “Các ông hãy tự trị 
quốc, chỉ dùng chánh pháp, chớ làm mất phép xưa, cẩn thận đừng sát 
sanh, đừng dối lấy của cải người khác, đừng lừa gạt xúc phạm phụ 
nữ của người khác, không được lừa dối người, không được nói hai 
lưỡi, không được nói ác, không được nói dối, không được ganh ghét, 
không được tham của người khác, không được giận dữ, dấy tâm ác. 
Tất cả đều nên phụng hành mười điều này. Bất cứ ai phạm một điều 
trong mười điều, chớ để họ ở trong nước”. 

Vua theo bánh xe vàng đến phương Đông dạy bảo các vị tiểu 
vương của các nước nhỏ xong, lại theo bánh xe vàng bay đến phương 
Nam, bánh xe vàng đến chỗ, dừng lại. Vua cùng ngàn xe, vạn ngựa 
cũng dừng lại. Các vị tiểu vương của các nước nhỏ ở phương Nam 
đều đến cúi đầu, quỳ thẳng tâu xin dâng cõi nước, và dùng bát vàng 
bạc đựng đầy cơm vàng bạc, cùng dâng lên các lễ vật như các vua ở 
các nước phương Đông. 

Bánh xe vàng lại bay đến phương Tây. Các vị đại thần thân 
cận và các quan đều cùng dừng lại theo bánh xe vàng. Vua của các 
tiểu quốc ở phương Tây đều đến cúi đầu, quỳ thẳng, tâu xin dâng cõi 
nước và dùng bát vàng bạc đựng đầy cơm vàng bạc, như nghi lễ của 
các vua ở cõi nước phương Nam đã làm. 

Bánh xe vàng lại bay đến phương Bắc, bánh xe vàng dừng lại, 
vua và các quan cũng dừng lại nơi đó. Các vị tiểu vương của các 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 409 





nước nhỏ đều đến cúi đầu, quỳ thẳng tâu xin dâng cõi nước và thưa: 
“Ở đây nhân dân vui vẻ, lúa gạo vừa đủ, mưa gió thuận hòa. Xin đại 
vương nên ở lại đây cai trị”. Ngay khi đó, các vị ấy lại dùng bát 
vàng bạc đựng đầy cơm vàng bạc dâng lên vua. Vua không nhận, 
nhân đó đáp lại lời các vị tiểu vương: “Các ông hãy tự dùng chánh 
tâm mà trị nước, chớ làm mất phép xưa, không được sát sanh, không 
được lấy của cải kẻ khác, không được xâm phạm phụ nữ của kẻ 
khác, không được gạt người, không được nói hai lưỡi, không được nói 
ác, không được nói dối, không được ganh ghét, không được tham lam 
của kẻ khác, không được giận dữ, không được có tâm ác. Tất cả đều 
phải phụng hành mười điều này. Bất kỳ ai phạm một trong mười 
điều ấy, không nên để họ ở trong nước”. 

Vua đã đi khắp bốn biển, bốn phương xong, theo bánh xe vàng 
trở về nước mình, lên điện. Bánh xe vàng thường hiện ra trước nhà 
vua. Nhà vua đã có bánh xe báu như thế. 

Nhà vua lại có voi báu. Voi báu là loại thế nào? Voi ấy rất 
trắng, không gì bằng. Thân, vòi, ngà, răng, móng, chân đều trắng, 
bóng đẹp; dây cương đều làm bằng vàng, cái chuông đeo ở ngực làm 
bằng vàng ròng, tấm đai choàng ở bụng làm bằng ngọc trắng: đi thì 
bay đi, muốn đến đâu tùy ý. Các vị quan thân cận tâu với vua: “Chúc 
mừng đại vương, trong nước có voi trắng báu. Voi ấy trắng, tuyệt 
đẹp, không gì sánh bằng. Thân, vòi, ngà, răng, móng chân đều trắng, 
bóng đẹp; dàm, dây cương, chuông đeo ở ngực đều làm bằng vàng 
ròng, tấm đai choàng ở ngực làm bằng ngọc trắng, đi thì bay đi, đến 
đâu cũng tự tại”. 

Vua thấy voi, rất vui vẻ nói: “Con voi có tướng khác thường, 
đẹp đẽ, nên tập luyện cho nó cách đi đứng, tới lui”. Vua bèn giao 
cho vị thân cận chuyên môn để tập luyện, chỉ tập luyện trong thời 
gian vài ngày thì đã biết cách đi đứng. Vua khởi ý muốn cưỡi thử 
voi. Lúc mặt trời lên một sào, vua cưỡi thử voi. Khi ấy voi bay khắp 
bốn phương, bốn biển, rồi trở về cung ăn uống. 

Vua Giá-ca-việt-la có ngựa báu. Ngựa báu ấy là loại thế nào? 
Đó là ngựa màu xanh biếc, bộ lông láng mướt, đẹp đế; trang trí trên 
đầu gồm đủ dàm và dây cương bằng vàng giống như đầu voi; cái lục 
lạc, đai choàng ở ngực bằng ngọc trắng. Đi thì bằng nước phi, tùy 


410 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





theo ý muốn, đến đâu cũng được. Bề tôi chung quanh tâu vua: “Chúc 
mừng đại vương, trong nước có ngựa báu ấy. Đó là ngựa màu xanh 
biếc, bộ lông láng mướt đẹp đếẽ, trang trí trên đầu như voi, đàm và 
dây cương, lục lạc đeo và đai choàng đều bằng vàng ròng, tấm 
choàng ở bụng bằng ngọc trắng”. Vua thấy rất vui vẻ, liền bảo quần 
thần huấn luyện nó vài ngày, ngựa đã biết cách đi lại. Vua có ý 
muốn thử ngựa. Khi mặt trời lên một sào, vua liền cưỡi ngựa, ngựa 
liền bay đi vòng khắp bốn phương, bốn biển, rồi trở về cung điện của 
mình để ăn uống. 

Vua Giá-ca-việt-la có ngựa báu như thế. 

Vua có ngọc minh nguyệt báu. Ngọc minh nguyệt báu là loại 
gì? Ngọc màu rất xanh, có tám góc nhọn, chiếu sáng khắp cung. 
Ánh sáng của nó tỏa ra chung quanh bốn mươi dặm, như ánh sáng 
mặt trời. Vua có ý thử ngọc minh nguyệt. Sau khi mọi người yên 
nghỉ, trời tối đen như mực, vua lấy ngọc gắn lên đầu cây sào vàng, 
giữa đêm ra khỏi thành, đem theo vợ con, ngàn xe, vạn ngựa, đi 
cách xa cung và các dinh thự, để chỉ xem ánh sáng của ngọc, giống 
như mặt trời mọc chiếu sáng cả xe ngựa. Lại cách xa hơn nơi ngàn 
xe, vạn ngựa, ánh sáng tỏa chiếu chung quanh đến bốn mươi dặm. 
Cư dân chung quanh thành, thấy ánh sáng ngọc, đều gọi nhau: 
“Dậy! Dậy! Mặt trời lên cao đến như thế rồi, tất cả hãy đi chợ mua 
bán, tại sao lại còn năm?” 

Vua Giá-ca-việt-la có ngọc báu Ma-ni như thế. 

Vua có ngọc nữ báu. Ngọc nữ ấy là loại như thế nào? Ngọc nữ 
có vóc người không cao, không thấp, không lớn, không nhỏ, không 
mập, không ốm, không trắng, không đen, rất cân đối, rất đoan chánh, 
không ai sánh bằng. Hơi từ miệng bay ra như hương xông, lỗ chân 
lông trên toàn thân đều tỏa mùi thơm, như mùi thơm Uất-kim, hầu hạ 
nhà vua sớm hôm, khi thức, lúc ngủ, không làm vua phật lòng; mùa 
đông thì thân ấm, mùa hạ thì thân mát, hầu vua chẳng kể đến thân 
mình, không để vua giận. 

Vua Giá-ca-việt-la có ngọc nữ báu như thế. 

Vua có vị quan giúp việc giỏi, từ rất cao, xa thấy người liễn 
biết tánh tình; dùng mắt nhìn thiên hạ, biết trước thiên hạ có vật 
quý báu cất giấu, biết cái nào là có chủ, cái nào là vô chủ. Cái mà 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 411 





có chủ thì giữ gìn trông coi cho họ, cái không chủ thì lấy cấp phát 
cho quan dùng. Vị quan giúp việc giỏi đến trước tâu vua: “Xin ngài 
hãy yên lòng chớ nên âu lo, tiền tài, bảo vật thân sẽ tự cung cấp 
cho ngài”. Vua tổ ý nghi ngờ về lời nói ấy, không rõ có thể thực 
hiện được mọi yêu cầu không nên vua liền cùng với vị quan giúp 
việc giỏi ấy lên một chiếc thuyễển ra giữa biển. Vua bảo vị đó: “Ta 
muốn được bảo vật ngay bây giờ và ngay tại đây, hãy trao cho ta”. 
Vị quan giúp việc giỏi tâu: “Phải đợi thần đến đất liền mới có thể 
dâng cho ngài được”. Vua bảo: “Ở đất liền, ta chẳng cân dùng, chỉ 
muốn có ngay ở tại đây”. Vị quan giúp việc giỏi liền dùng tay 
khuấy trong nước lấy được vàng báu, to như bánh xe, đem lên trên 
thuyển nhiều không kể xiết. Vua bảo: “Thôi, thôi, dừng lại! 
Thuyền đầy thêm nặng”. 

Vị quan giúp việc giỏi của vua Giá-ca-việt-la là như vậy. 

Vua có vị tướng cầm binh và huấn luyện giỏi là người như thế 
nào? Đó là người tài cao, dũng lược, khỏe mạnh, không có gì là 
không biết. Nếu muốn huy động thì quân sĩ nhiều vô số, còn không 
muốn huy động thì quân sĩ không có. Vị tướng cầm binh và huấn 
luyện giỏi tâu với vua: “Nay vua cứ yên tâm, chớ lo lắng về việc 
nước. Vua cần người dụng binh, thân tự chiến đấu”. Ý vua muốn thử 
vị tướng quân ấy, liền tập trung người, ngựa, voi trong nước và đều 
cho mang áo giáp, để xứng đáng là bộ binh mang áo giáp, khi lâm 
trận, đủ sức tự vệ. Vua thầm nghĩ: “Muốn cho đoàn binh sĩ này xuất 
phát thử, nhanh chăng?” Vua vừa nghĩ, thì binh sĩ liền hiện ra trước 
mặt. Vua nghĩ, muốn cho binh sĩ dừng lại, binh sĩ liền dừng. Vua 
nghĩ, muốn cho binh sĩ giải tán, binh sĩ liền giải tán. 

Vị tướng chủ binh, huấn luyện giỏi của vua Giá-ca-việt-la là 
như thế. 

Vua Giá-ca-việt-la có bảy báu như vậy. 

Vua có bốn việc khác với người phàm. Bốn việc ấy là gì? 

Một là tuổi thọ vô hạn lượng, trong loài người không ai có tuổi 
thọ như vua Giá-ca-việt-]a. 

Hai là thường an ổn, chưa từng có bệnh, ăn uống đều tiêu, thân 
thể nóng lạnh thích hợp với thời tiết. Trong loài người không có ai an 
ổn hơn vua Giá-ca-việt-]a. 


412 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ba là đẹp đẽ không ai bằng, hơn hẳn người thế gian, nhưng 
chẳng bằng chư Thiên. 

Bốn là muôn họ đều thương vua, đều xem vua như cha mẹ; vua 
thương muôn họ như cha mẹ thương con. Mỗi khi vua xuất cung đi 
đến các dinh thự, biệt quán, muôn họ nói với người đánh xe cho vua: 
“Xin cho xe đi chầm chậm, chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng vua, 
nhưng không đến gần được. Xin chúc vua sống lâu muôn tuổi”. Vua 
bảo người đánh xe: “Hãy đi chầm chậm, ta muốn nhìn thấy nhân dân 
trong nước ta, chúc họ sống lâu vô kể”. 

Vua Giá-ca-việt-la có bốn việc như vậy, người phàm không có. 

Vua có năm nguyện, những điều suy tư mong muốn luôn hiện 
ra trước mặt; niềm vui trong tâm, vị ngon ở lưỡi, sự thích thú của 
mắt, mọi điều ưa thích đều hiện hữu. Tai nghe các âm thanh êm dịu 
của lời ca, tiếng nhạc, mùi thơm mà mũi đã ngửi, gây niềm vui trong 
lòng, như mũi ngửi mùi phấn thơm, đều luôn hiện hữu. Các vị mặn, 
chua, ngọt, mà miệng đã nếm, các món ngon đều hiện hữu. Những 
cái trong sạch mịn màng, đẹp đẽ, dễ ưa đều hiện hữu. 

Do năm điều ước muốn đó của vua Giá-ca-việt-la, nên mắt vua 
chưa từng thấy sắc xấu, tai chưa từng nghe tiếng dở, mũi chưa từng 
ngửi mùi hôi thối, miệng chưa từng ăn các món không ngon, thân 
chưa từng mặc áo thô xấu. 

Phật bảo các Sa-môn: 

Vua Giá-ca-việt-la có bẩy báu vật kỳ lạ, có bốn tướng đặc 
biệt, có năm điều ước muốn như vậy. Các vị cho rằng vua đối với 
các việc đó có vui vẻ chăng? 

Các Sa-môn đáp: 

— Vua chỉ có một báu, tâm đã vui vẻ, huống là có đủ bảy báu. 

Phật cầm một viên đá nhỏ trong tay, hỏi các Sa-môn: 

- Viên đá trong tay Ta là lớn hay ngọn núi là lớn? 

Các Sa-môn đáp: 

— Viên đá trong tay Phật là nhỏ, đã nhỏ thì làm sao so sánh với 
hòn núi? Dù có lớn gấp trăm lần, ngàn lần, ức lần, cũng chẳng bằng 
hòn núi lớn. 

Phật dạy: 

-Như viên đá nhỏ trong tay Ta lớn không bằng cái lớn của hòn 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 413 





núi, dù cho nó lớn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lân, ngàn vạn 
lần, ức vạn lần, cũng chẳng bằng cái lớn của hòn núi. Vua Giá-ca- 
việt-la tuy có bẩy báu, bốn tướng khác lạ, có năm điều ước muốn, 
nhưng không bằng cái vui trên cõi trời, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn 
lần, ức lần, ngàn vạn ức lần. Giống như viên đá nhỏ trong tay Phật 
so với núi đá lớn. 

Phật dạy: 

-Bậc cao thiện sĩ ở thế gian, tâm nghĩ việc thiện, miệng nói 
việc thiện, rất thành thật, thân làm việc thiện. Lúc hết thọ mạng ở 
thế gian, sau khi chết, được sanh lên cõi trời Đao-lợi thứ hai, làm 
trời. Một trăm năm ở thế gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời 
Đao-lợi; ba trăm năm ở thế gian là một tháng ở cõi trời Đao-lợi; ba 
vạn sáu ngàn năm ở thế gian là một năm ở cõi trời Đao-lợi. Theo 
sự tính đếm ở cõi trời thì người ở trên cõi trời Đao-lợi thứ hai, sống 
một ngàn năm. 

Cửa ngoài của cung trời Đao-lợi rộng bảy trăm dặm, bức 
tường thành bên ngoài có bẩy lớp, có bẩy hào nước, trong nước đều 
có hoa sen bốn màu, dưới đáy nước đều là cát vàng, trên thành đều 
có lan can làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; bẩy lớp đất đều có 
bẩy lớp hàng cây: cây bằng vàng, cây bằng bạc, cây bằng lưu ly, 
cây bằng pha lê, cây bằng san hô, cây bằng hổ phách, cây bằng xa 
cừ. Cây bằng vàng, gốc bằng vàng, thân bằng vàng thì lá bằng bạc, 
hoa bằng bạc, quả bằng bạc; cây bằng bạc, gốc bằng bạc, thân 
bằng bạc thì lá bằng vàng, hoa bằng vàng, quả bằng vàng; cây 
bằng lưu ly, gốc bằng lưu ly, thân bằng lưu ly, thì lá bằng pha lê, 
hoa bằng pha lê, quả bằng pha lê; cây bằng pha lê, gốc bằng pha 
lê, thân cây bằng pha lê thì lá bằng lưu ly, hoa bằng lưu ly, quả 
bằng lưu ly; cây bằng san hô, gốc bằng san hô, thân bằng san hô thì 
lá bằng hổ phách, hoa bằng hổ phách, quả bằng hổ phách; cây 
bằng hổ phách, gốc bằng hổ phách, thân bằng hổ phách thì lá bằng 
xa cừ, hoa bằng xa cừ, quả bằng xa cừ; cây bằng xa cừ, gốc bằng 
xa cừ, thân bằng xa cừ thì lá bằng mã não, hoa bằng mã não, quả 
bằng mã não. Cửa thành rộng hai trăm tám mươi dặm, cao sáu trăm 
bốn mươi dặm, xà ngang và bức hoành treo trên cửa đều bằng bạc, 
hai cánh cửa đều làm bằng vàng. Có năm trăm con quỷ giữ cửa 


414 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ngoài. Khoảng giữa cung là chỗ trời ở, cao rộng hai ngàn dặm, có 
vách đều bằng bẩy báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly, san hô, hổ phách, 
xa cừ; có bảy dòng nước chảy quanh vách, bảy lớp cây báu như ở 
cửa ngoài; thành cao sáu trăm bốn mươi dặm, rộng hai trăm tám 
mươi dặm, dùng bạc làm xà ngang và bức hoành, vàng làm hai 
cánh cửa, vàng làm then cài cửa, có năm trăm con quỷ cùng giữ 
cửa. Chỗ ở của trời, cao rộng hai ngàn dặm, có bảy lớp vách bằng 
bảy thứ báu, bảy lớp mương nước; các lan can, cây báu như cửa 
ngoài; thành cao, rộng, dày như ở cửa ngoài, số quỷ giữ cửa như 
cửa ngoài. 

Đi về phía Đông của trời Đao-lợi, có chỗ để vui chơi, giải trí 
gọi là nhà Nan-đà-hoàn, chu vi bảy ức dặm, có bảy lớp vách; vách 
vàng, vách bạc, vách san hô, vách lưu ly, vách hổ phách, vách xa cừ, 
vách pha lê; có bảy hào nước, cát dưới đáy đều là vàng, có hoa sen 
bốn màu, trên thành có bẩy lớp lan can báu, bẩy lớp vách; mỗi nơi 
đều có bẩy hàng cây báu: cây bằng vàng, gốc bằng vàng, thân bằng 
vàng thì lá bằng bạc, hoa bằng bạc, quả bằng bạc; cây bằng bạc, gốc 
bằng bạc, thân bằng bạc thì lá bằng vàng, hoa bằng vàng, quả bằng 
vàng; cây bằng pha lê, gốc bằng pha lê, thân bằng pha lê thì lá bằng 
lưu ly, hoa bằng lưu ly, quả bằng lưu ly; cây bằng lưu ly, gốc bằng 
lưu ly, thân bằng lưu ly thì lá bằng pha lê, hoa bằng pha lê, quả bằng 
pha lê; đường của nhà rộng sáu trăm bốn mươi dặm; bẩy lớp vách 
hai bên đường đều làm bằng vàng, bạc, pha lê, lưu ly, hổ phách, san 
hô, xa cừ; khoảng giữa của mỗi bức vách đều có hào nước; trong 
nước có hoa sen bốn màu, dưới đá y nước đều có cát vàng; trên vách 
có lan can đều làm bằng bẩy báu như phía trong, có bẩy loại cây 
báu: cây bằng vàng, cây bằng bạc, cây bằng pha lê, cây bằng lưu ly, 
cây bằng hổ phách, cây bằng san hô, cây bằng xa cừ. Trong nhà ấy 
có hai tẳng đá, một tẳng tên là Nan, một tẳng tên là Nan-việt, mỗi 
tắng cao rộng bốn ngàn dặm, đá ấy mềm lại mịn như nhung lụa. 
Trong nhà có hai ao tắm, một ao tên là Nan-đà, một ao tên là Nan- 
đà-ni; mỗi ao sâu rộng bốn ngàn dặm; trong ao sanh hoa sen bốn 
màu: thứ nhất là màu xanh, thứ hai là màu hồng, thứ ba là màu tím, 
thứ tư là màu trắng; cát ở đáy ao đều là vàng. Trời Đao-lợi, khi 
muốn vui chơi giải trí liễn cùng nhau dẫn đến nhà phía Đông, cùng 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 415 





vui chơi thỏa thích. Vì vậy gọi là nhà Nan-đà -hoàn. 

Ra khỏi cửa thành phía Nam trời Đao-lợi có nhà tên là Chất- 
la-nại, chu vi bẩy ức dặm, vách của nhà ấy có bẩy lớp: vách bằng 
vàng, vách bằng bạc, vách bằng pha lê, vách bằng lưu ly, vách 
bằng hổ phách, vách bằng san hô, vách bằng xa cừ; ở khoảng giữa 
mỗi vách có một hào nước, trong nước có hoa sen bốn màu, cát ở 
đáy nước đều là vàng, có bẩy loại cây báu: cây bằng vàng, cây 
bằng bạc, cây bằng lưu ly, cây bằng pha lê, cây bằng hổ phách, cây 
bằng san hô, cây bằng xa cừ; trên vách ấy đều có lan can bằng lưu 
ly, pha lê, san hô, hổ phách, xa cừ. Đường qua nhà Chất-la-nại 
rộng sáu trăm bốn mươi dặm, đều có bẩy lớp vách; vách vàng, bạc, 
pha lê, lưu ly, san hô, hổ phách, xa cừ; ở khoảng giữa mỗi vách, có 
một hào nước, trong nước có hoa sen bốn màu: xanh, hông, tím, 
trắng; cát ở đáy nước đều là vàng, có bẩy thứ lan can báu: lan can 
bằng vàng, lan can bằng bạc, lan can bằng pha lê, lan can bằng lưu 
ly, lan can bằng san hô, lan can bằng hổ phách, lan can bằng xa cừ; 
có bảy loại cây báu: cây bằng vàng, cây bằng bạc, cây bằng lưu ly, 
cây bằng san hô, cây bằng hổ phách, cây bằng xa cừ. Trong nhà ấy 
có hai tẳng đá, mỗi tảng cao rộng bốn ngàn dặm, mịn lại mềm như 
nhung lụa; tảng thứ nhất tên là Chất-la, tảng thứ hai tên Chất-đa- 
khoa-la. Trong nhà ấy lại có hai ao tắm: ao thứ nhất tên là Chất-đa, 
ao thứ hai tên là Chất; trong hai ao có hoa sen bốn màu: xanh, 
hồng, tím, trắng; ở đáy ao đều có cát vàng. Nhà ấy có bốn loại cây 
báu: cây bằng vàng, cây bằng bạc, cây bằng pha lê, cây bằng lưu 
ly. Trời Đao-lợi đi đến nhà Chất-đa-lợi cùng vui chơi giải trí, vui vẻ 
vô cùng: bốn thứ báu chiếu sáng chư Thiên, loài người, khiến cho 
họ có màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ. Vì vậy gọi là Chất-la-nại. Chất-la- 
nại là nhà cửa rực rỡ. 

Phía Bắc trời Đao-lợi, ra khỏi cửa thành, có nhà gọi là Phả- 
loại, cao rộng bảy ức dặm, có bảy lớp vách báu, bảy hào nước, ở đáy 
nước đều là cát vàng, lan can như ở phương Nam. Đường của nhà ấy 
rộng sáu trăm bốn mươi dặm; trong nhà có hai tảng đá: tẳng thứ nhất 
tên là Ca-la, tảng thứ hai tên là Ca-la-thi-la, mềm mịn như nhung 
lụa. Có hai ao tắm sâu, rộng bốn ngàn dặm, ao thứ nhất tên là Càn- 
đa, ao thứ hai tên là Càn-đà-khởi, có hoa sen bốn màu: xanh, hồng, 


416 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tím, trắng. Trời Đao-lợi, khi muốn vui chơi ở nhà Phẩ-loại, thì thân 
thể liền cường tráng. Giống như người sau khi tắm xong, thân thể 
tươi nhuận, chư Thiên Đao-lợi vào nhà phía Bắc, thân thể đều tươi 
nhuận. Vì vậy gọi là nhà Phả-loại. 

Từ phía Tây trời Đao-lợi đi ra, có nhà tên là Di-thi-da-viễn, cao 
rộng bảy ức dặm, có bảy lớp vách, bảy hào nước, bảy loại cây báu, 
bẩy thứ lan can báu, hoa sen bốn màu, ở đáy nước đều là cát vàng, 
như ở phương Bắc. Đường qua nhà ấy rộng sáu trăm bốn mươi dặm, 
có bảy lớp vách báu, bảy hào nước, bảy loại cây báu, bảy thứ lan 
can báu, hoa sen bốn màu; ở đáy nước đều là cát vàng, như ở phương 
Bắc. Trong nhà có hai tẳng đá đẹp, mỗi tẩng cao rộng bốn ngàn 
dặm, mịn mềm như nhung lụa, tảng thứ nhất tên là Bắc-la, tẳng thứ 
hai tên là Bắc-la-việt, có hai ao tắm, mỗi cái sâu rộng bốn ngàn 
dặm, trong ao ấy có hoa sen bốn màu: xanh, hồng, tím, trắng, ở đáy 
ao đều là cát vàng, ao thứ nhất tên là Ba-thi, ao thứ hai tên là Vân. 
Trời Đao-lợi, khi muốn đi đến nhà Di-thi-da-viễn để vui chơi, thì ở 
cõi trời Đao-lợi, bất kể lớn nhỏ, nghèo giàu, sang hèn, đều được vào 
nhà Di-thi-da-viễn. Vì vậy gọi là nhà Di-thi-da-viễn. 

Trên trời Đao-lợi, trong cung trước sân giữa của điện vua, có 
bảo vật trăm màu, tự trải bày trên đất, trước cung vua. Trong cung, 
có bẩy trăm nhà lầu, bậc thểm bằng vàng, bậc thểm bằng bạc, bậc 
thềm bằng lưu ly, bậc thểm bằng pha lê, dưới mỗi bậc thểm có mười 
sáu trụ lưu ly chiếu sáng. Trong cung, có bốn giường ngồi, giường 
bằng vàng, giường bằng bạc, giường bằng pha lê, giường bằng lưu ly, 
để trời ngôi trên đó, nghĩ về điều thiện của muôn họ, cũng nghĩ về 
điều thiện của chư Thiên. Cung điện chỗ Thiên vương ở gọi là Đề- 
diên. Trên điện ấy có trăm đại lộ, mỗi đại lộ có trăm nhà, mỗi nhà 
có bẩy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có bảy người hầu; điện ấy màu lưu ly 
xanh, và chư Thiên đều vây quanh cung điện. Phía Nam có cây gọi 
là cây Ba-chất-câu-kỳ-la, rễ ăn sâu xuống đất hai trăm dặm, cành ở 
trên tỏa ra bốn phía: Đông Tây hai ngàn dặm, Nam Bắc hai ngàn 
dặm, cây cao bốn ngàn dặm. Khi cây đang trổ hoa, gió từ trên thổi 
xuống, mùi thơm của hoa bay xuống bốn ngàn dặm, bay ngược chiều 
gió hai ngàn dặm. Vào mùa cây đang trổ hoa, chư Thiên ngồi dưới 
cây, vui chơi với nhau một trăm hai mươi ngày, một trăm hai mươi 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 417 





ngày trên trời là một vạn hai ngàn năm dưới thế. Chư Thiên muốn 
dùng voi trắng báu tên là Nghê-la-viễn để giải trí vui chơi, voi tự 
biến ra thành ba mươi hai cái đầu, mỗi đầu có bẩy ngà, ngà hóa 
thành bẩy ao tắm, trong mỗi ao tắm hiện bảy hoa sen; mỗi cành hoa 
sen có nghìn lá, trên mỗi lá có một ngọc nữ báu. 

Những điều vua ước muốn, đều có đủ, hết sức vừa ý. 

Người ở thế gian tuy làm việc thiện nhưng không thể làm 
nhiều: tâm nghĩ việc thiện ít, miệng nói lời thiện ít, thân làm việc 
thiện ít, nên tuy được sanh lên cõi trời Đao-lợi, nhưng chẳng được 
vào nhà Nan-đà-hoàn ở phía Đông; chẳng thể vào được nhà Chất- 
đa-lại; chẳng thể vào được nhà Phả-loại phía Bắc; chẳng thể vào 
được để thưởng thức hương hoa dưới cây Ba-chất-câu-kỳ-la, chỉ được 
ở xa mà trông, chẳng được vào phía trước. Giống như chỗ ăn uống 
của vua Giá-ca-việt-la, những người ở ngoài cung chẳng được lén 
vào; chư Thiên ở cõi trời chẳng được xem cây cũng như vậy. 

Người ở thế gian làm việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, miệng chí 
thành làm việc thiện, thân làm việc thiện, sau khi mạng chung, liên 
được sanh lên cõi trời Đao-lợi. Bậc cao thiện sĩ sanh lên cối trời 
Đao-lợi sống rất lâu, sau khi chết, lại hạ sanh tại thế gian, làm thái 
tử trong gia đình vương hầu, phú quý nhiều vật báu, là người đoan 
chánh. Thí như niềm vui của người do dối gạt nên mới có được nhiều 
tiền, vàng, bạc, ngọc báu, nô tỳ, xe ngựa, vợ con, ruộng đất, nhà 
cửa, bỗng có danh tiếng. Người đó nghĩ rằng anh ta chẳng làm gì, 
chẳng mua bán, cũng chẳng cày ruộng, tự nhiên có được tài sản. Anh 
ta chỉ vui chơi thôi, thế mà cũng có được vàng, bạc, châu báu, nhà 
cửa, ruộng đất, lại có danh tiếng là người phú quý. 

Phật dạy: 

Như đứa trẻ con ham chơi mà được lợi như vậy là ít, hay như 
vậy là nhiều? Điều ấy chẳng bằng tâm nghĩ việc thiện, miệng nói 
việc thiện, thân làm việc thiện, được lợi thù thắng hơn so với kẻ dối 
gạt. Vì sao vậy? Thực hành ba việc thiện ấy, sau khi chết, sanh lên 
cõi trời Đao-lợi, là bậc cao sĩ. 

Phật dạy các Sa-môn: 

—Nay Ta vì các ông mà nói hai con đường, đó là con đường ngu 
sỉ và con đường của bậc cao thiện sĩ. Nay các ông tự chọn con đường 


418 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nào? Nay Ta là Phật vì các ông nói sự khó, dễ. 

Phật dạy: 

-Các ông nên ở trong núi, hoặc ở nơi gốc cây, trong nhà vắng, 
hoặc ở chỗ gò mả, nơi khe suối, chốn đồi cao, tự nghĩ về năm điều 
bên trong, sớm cầu đạo Niết-bàn. 

Phật dạy: 

—Đó là lời dạy của Ta. 

Các Sa-môn đều chắp tay, nhận lời dạy bảo, lần lượt ra trước 
Phật đảnh lễ. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 419 





Phẩm 8: TỨ THIÊN VƯƠNG 


Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Phía Đông núi chúa Tu-di, cách núi Tu-di bốn vạn dặm có 
thành quách của Thiên vương Đề-đầu-loại, gọi là chốn Hiền thượng 
vương, rộng dài hai mươi bốn vạn dặm, dùng bẩy báu làm bẩy lớp 
vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây đẹp đẽ, 
bao bọc chung quanh. Vách bằng vàng, cửa bằng bạc, vách bằng 
bạc, cửa bằng vàng; vách bằng lưu ly, cửa bằng pha lê, vách bằng 
pha lê, cửa bằng lưu ly; vách bằng chơn châu đỏ, cửa bằng mã não; 
vách bằng mã não, cửa bằng chơn châu đỏ, vách bằng xa cừ, cửa 
bằng tất cả vật báu; lan can bằng vàng thì trụ bằng vàng, bậc thang 
bằng bạc; lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì bậc thang bằng vàng; 
lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì bậc thang bằng pha lê; lan can 
bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu ly, lan can bằng 
chơn châu đỏ, trụ bằng chơn châu đỏ thì bậc thang bằng mã não; lan 
can bằng mã não, trụ bằng mã não thì bậc thang bằng chơn châu đỏ; 
lan can bằng xa cừ, trụ bằng xa cừ thì bậc thang bằng tất cả vật báu. 
Đường bằng vàng, lề đường bằng bạc, đường bằng bạc, lễ đường 
bằng vàng; đường bằng lưu ly, lễ đường bằng pha lê; đường bằng 
pha lê, lễ đường bằng lưu ly; đường bằng chơn châu đỏ, lễ đường 
bằng mã não; đường bằng mã não, lề đường bằng chơn châu đỏ; 
đường bằng xa cừ, lề đường bằng tất cả vật báu; cây bằng vàng, 
thân, gốc bằng vàng thì cành, lá, hoa, quả bằng bạc; cây bằng bạc, 
thân gốc bằng bạc thì cành, lá, hoa, quả bằng vàng; cây bằng lưu ly, 
thân, gốc bằng lưu ly thì cành, lá, hoa, quả bằng pha lê; cây bằng 
pha lê, thân, gốc bằng pha lê thì cành, lá, hoa, quả bằng lưu ly; cây 
bằng chơn châu đỏ, thân, gốc bằng chơn châu đỏ thì cành, lá, hoa, 
quả bằng mã não; cây bằng mã não, thân, gốc bằng mã não thì cành, 
lá, hoa, quả bằng chơn châu đỏ; cây bằng xa cừ, thân, gốc bằng xa 
cừ thì cành, lá, hoa, quả bằng tất cả vật báu. Trên cửa có mái che, 
đường đi, phía dưới có vườn nhà, ao tắm, có các loại cây, các loại lá, 
các loại hoa, các loại quả, tỏa ra các thứ hương thơm, các loại chim 
bay cùng nhau vui hót. 


420 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phía Nam núi chúa Tu-di, cách bốn vạn dặm có thành quách 
của Thiên vương Kỳ-lâu-lặc gọi là Thiện kiến, rộng dài hai mươi 
bốn vạn đặm. Nơi vua ở cũng có bảy lớp vách, bẩy lớp lan can, bảy 
lớp đường đi, bẩy lớp hàng cây bằng bảy báu bao bọc chung quanh 
tuyệt đẹp. Trên cửa có mái che, đường đi; phía dưới có vườn nhà, ao 
tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót. 

Phía Tây núi chúa Tu-di, cách bốn vạn dặm có trời gọi là Tỳ- 
lưu-la, có thành quách, rộng dài hai mươi bốn vạn dặm. Nơi vua ở 
cũng có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp cây 
cối bằng bẩy báu bao bọc chung quanh tuyệt đẹp. Trên cửa có mái 
che, đường đi; phía dưới có vườn nhà, ao tắm, cây cối, các loại chim 
bay cùng nhau vui hót. 

Phía Bắc núi chúa Tu-di, cách bốn vạn dặm, có Thiên vương 
tên là Tỳ-sa-môn, có ba thành quách, rộng dài mỗi mặt hai mươi bốn 
vạn dặm. Có ba chỗ vua ở: chỗ thứ nhất tên là Sa-ma, chỗ thứ hai 
tên là Ba-ca-la-viết, chỗ thứ ba tên là A-ni-bàn, cũng có bẩy báu 
làm bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng 
cây, bao bọc chung quanh, tuyệt đẹp. Trên cửa có mái che, đường đi; 
phía dưới có vườn nhà, ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau 
vui hót. Phía Đông chỗ ở A-ni-bàn của Thiên vương Tỳ-sa-môn có 
núi tên là Ca-tỳ-diên, cao, rộng, dài bốn ngàn dặm, dùng bốn báu: 
vàng, bạc, pha lê, lưu ly tạo thành. Chung quanh núi có tường bao 
bọc, rộng, dài hai vạn dặm, dùng bảy báu làm bảy lớp vách, bảy lớp 
lan can, bẩy lớp đường đi, bẩy lớp cây cối, bao bọc chung quanh 
tuyệt đẹp. Bốn mặt đều có cửa, dùng bốn báu tạo thành. Trên cửa có 
mái che, đường đi; phía dưới có vườn, nhà, ao tắm, cây cối, các loại 
chim bay cùng nhau vui hót. Tại núi Ca-tỳ-diên, thuộc chỗ ở A-ni- 
bàn của vua có ao tắm của Đại thiên vương Tỳ-sa-môn, tên là Na- 
lợi, rộng dài hai ngàn dặm, có tường bao bọc chung quanh, ở đáy ao 
có cát bằng vàng, nước mát lại trong, dùng bốn báu tạo thành bốn 
lớp vách, lan can, đường đi, cây cối tuyệt đẹp chung quanh ao tắm. 
Trong ao mọc lên hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen 
đỏ, ánh sáng của hoa chiếu hơn hai mươi bốn dặm, mùi thơm cũng 
tỏa ra hai mươi bốn dặm, chung quanh ao tắm có thểm. Thiên vương 
Tỳ-sa-môn muốn đến núi Ca-tỳ-diên vui chơi giải trí, ngay khi ấy 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 421 





liền nghĩ đến Thiên vương Đềể-đầu-lại. Thiên vương Để-đầu-lại liền 
nói: 

-Thiên vương Tỳ-sa-môn đã nghĩ đến ta. 

Lúc ấy vua chỉnh đốn y phục, khăn mũ, sửa sang xa giá, cùng vô 
số trăm ngàn Kiển-đạp-hòa vây bọc chung quanh, từ thành Hiển 
thượng đi ra, đến chỗ Thiên vương Tỳ-sa-môn, và dừng ngay phía 
trước. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn mặc áo, đội mũ, choàng khăn, 
sửa sang xa giá, cùng với các Thiên vương và vô số trăm ngàn các 
quỷ thần, cùng đi đến núi Ca-tỳ-diên. Khi ấy gió thổi quét sạch đất 
núi Ca-tỳ-diên, gió thổi hoa của cây cối trong núi rơi vãi khắp đất. 
Bốn Thiên vương cùng vào núi Ca-tỳ-diên, cùng nhau vui chơi, ăn 
uống thỏa thích trong một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày. Sau đó 
mọi người có thể tự ra về. 


n1 


422 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH ĐẠI LẦU THÁN 
QUYỀN IV 


Phẩm 9: ĐAO-LỢI THIÊN 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trên đỉnh núi chúa Tu-di, có trời Đao-lợi, mỗi bên rộng dài 
hai mươi vạn đặm; trên đó có thành quách của Thích-đề-hoàn-nhân, 
tên là Tu-đà-diên, mỗi mặt rộng đài hai mươi bốn vạn dặm, có bẩy 
lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây, bao 
bọc chung quanh tuyệt đẹp, đều dùng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành; vách bằng vàng thì cửa 
bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng, vách bằng lưu ly thì cửa 
bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly, vách bằng chơn 
châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng chơn 
châu đỏ, vách bằng xa cừ thì cửa bằng tất cả vật báu; lan can bằng 
vàng, trụ bằng vàng thì bậc thang bằng bạc; lan can bằng bạc, trụ 
bằng bạc thì bậc thang bằng vàng; lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu 
ly thì bậc thang bằng pha lê; lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì 
bậc thang bằng lưu ly; lan can bằng chơn châu đỏ, trụ bằng chơn 
châu đỏ thì bậc thang bằng mã não, lan can bằng mã não, trụ bằng 
mã não thì bậc thang bằng chơn châu đỏ; lan can bằng xa cừ, trụ 
bằng xa cừ thì bậc thang bằng tất cả vật báu; đường đi bằng vàng thì 
lỀ bằng đường bạc, đường đi bằng bạc thì lề đường bằng vàng; 
đường đi bằng lưu ly thì lề đường bằng pha lê; đường đi bằng pha lê 
thì lễ đường bằng lưu ly; đường đi bằng chơn châu đỏ thì lễ đường 
bằng mã não, đường đi bằng mã não thì lễ đường bằng chơn châu đỏ; 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 423 





đường đi bằng xa cừ thì lễ đường bằng bằng tất cả vật báu; cây bằng 
vàng. gốc, thân bằng vàng thì cành, lá, hoa, quả bằng bạc; cây bằng 
bạc, gốc, thân bằng bạc thì cành, lá, hoa, quả bằng vàng; cây bằng 
lưu ly, gốc, thân bằng lưu ly thì cành, lá, hoa, quả bằng pha lê; cây 
bằng pha lê, gốc, thân bằng pha lê thì cành, lá, hoa, quả bằng lưu ly; 
cây bằng chơn châu đỏ, gốc, thân bằng chơn châu đỏ thì cành, lá, 
hoa, quả bằng mã não; cây bằng mã não, gốc, thân bằng mã não thì 
cành, lá, hoa, quả bằng chơn châu đỏ; cây bằng xa cừ, gốc, thân 
bằng xa cừ thì cành, lá, hoa, quả bằng tất cả vật báu. Vách ấy cao 
hai ngàn bốn trăm dặm, rộng một ngàn hai trăm dặm, cửa ấy cao 
một ngàn bốn trăm dặm, rộng một ngàn hai trăm dặm. Vách ấy, cứ 
cách hai vạn dặm thì có một cái cửa, mỗi cửa có năm trăm quỷ thần 
giữ cửa trời Đao-lợi. Trên cửa có mái che, nhà lầu, đường đi, dưới có 
vườn nhà, ao tắm, có các loại cây, cây có các loại hoa, quả, tổa ra 
các thứ mùi thơm, các loại chim bay cùng nhau múa hót. 

Trong thành Tu-đà-diên, có cung của Long vương Y-la-bôổ, mỗi 
mặt rộng, dài hai mươi bốn vạn dặm; đều dùng bảy báu: vàng, bạc, 
pha lê, lưu ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành bảy lớp lan 
can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây. 

Trong thành Tu-đà-diên, có cung điện tham nghị của vua trời 
Đao-lợi, mỗi mặt rộng, dài hai vạn dặm, cao bốn ngàn dặm; dùng 
bảy báu tạo thành bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng 
cây, bao bọc chung quanh hai vạn dặm. Trên cung điện có mái che, 
đường đi, nhà lầu; dùng pha lê, lưu ly làm mái che, vàng ròng làm 
đất; cột trụ trong cung điện vòng thân to bốn trăm tám mươi dặm, 
cửa cao bốn ngàn dặm, dùng bẩy báu làm thành; bên trong có tòa 
ngồi của trời Đế-thích, mỗi bên rộng, dài bốn mươi dặm, đều dùng 
bảy báu làm thành, tòa ấy rất mềm mại, mịn màng, hai bên đều có 
mười sấu tòa. 

Phía Bắc của cung điện, có hậu cung của trời Đế-thích, rộng, 
dài bốn vạn dặm, đều dùng bảy báu làm thành bảy lớp vách, bảy lớp lan 
can, bẩy lớp đường đi, bẩy lớp hàng cây, bao bọc chung quanh rất 
đẹp đẽ. 

Phía Đông cung điện, có vườn của Đế-thích tên là Thô kiên, 
mỗi mặt rộng dài bốn vạn dặm, cũng dùng bẩy báu làm thành bẩy 


424 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lớp vách, lan can, đường đi, cây cối bao bọc chung quanh rất đẹp đẽ. 
Cửa cao một ngàn hai trăm dặm, rộng dài tám trăm dặm, trên cửa có 
mái che, đường đi, nhà lầu, ở dưới có vườn, ao tắm; trong vườn có 
các loại cây, hoa, quả, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong 
vườn Thô kiên có cây Cao hương cao bẩy mươi dặm, đều sanh hoa 
quả, bổ ra thì tỏa ra các thứ mùi thơm, có cây cao hai mươi dặm, ba 
mươi dặm cho đến cao sáu mươi dặm, cây thấp nhất cao mười ba 
dặm một trăm hai mươi bộ. Kế đến có cây Anh lạc, có cây cao bẩy 
mươi dặm, có cây cao hai mươi dặm, ba mươi dặm cho đến sáu mươi 
dặm, cây thấp nhất cao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ, đều sanh 
hoa quả, bổ ra thì hiện ra ngọc Anh lạc. Lại có cây áo, chăn, cây Bất 
tức, cây đồ dùng, cây âm nhạc, có cây cao bẩy mươi dặm, có cây cao 
hai mươi dặm, ba mươi dặm cho đến sáu mươi dặm, cây thấp nhất 
cao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ, đều sanh ra hoa quả, bổ ra 
thì hiện ra các loại áo, mền, anh lạc, tràng hoa, đồ dùng, âm nhạc. 
Trong vườn Thô kiên, có hai tảng đá, tảng thứ nhất tên là Hiền, tảng 
thứ nhì tên là Hiển thiện, dùng vàng trời tạo thành, đá rất đẹp đẽ. 

Phía Nam cung điện, có vườn của trời Đế-thích tên là Lạc họa, 
mỗi mặt rộng dài bốn vạn dặm, đều dùng bẩy báu tạo thành bảy lớp 
vách, lan can, đường, cây cối, có cửa cao một ngàn hai trăm dặm; 
trên cửa có mái che, đường đi, nhà lâu, ở dưới có vườn, ao tắm, có 
các loại cây, lá, hoa, quả, trong ao tắm có chim bay cùng nhau vui 
hót. Trong vườn Lạc họa có hai tẳng đá, tảng thứ nhất tên là Họa, 
tảng thứ hai tên là Thiện họa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, đá rất 
mềm, mịn. Trong vườn Lạc họa có cây Hương, lại có cây chăn áo, 
Anh lạc, cây Bất tức, cây âm nhạc, có cây cao bảy mươi dặm, có cây 
cao hai mươi dặm cho đến ba mươi dặm, sáu mươi dặm, cây thấp 
nhất bao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ, đều sanh hoa quả, bổ 
ra thì tổa ra các loại mùi thơm, hiện ra y phục, mễn, anh lạc, tràng 
hoa, đổ dùng, âm nhạc. 

Phía Đông điện Đao-lợi có vườn của trời Đế-thích tên là Quán 
loạn, mỗi mặt rộng dài bốn vạn dặm, dùng toàn bảy báu tạo thành 
bẩy lớp vách, lan can, đường đi, cây cối bao bọc chung quanh; cửa 
cao một ngàn hai trăm dặm, rộng tám trăm dặm; ở trên có mái che, 
đường đi, nhà lầu; ở dưới có vườn, ao tắm, có các loại cây, lá, hoa, 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 425 





quả, tỏa ra các thứ hương thơm, các loài chim bay cùng nhau vui hót; 
các thứ mà các cây đã sanh ra cũng như ở phương Nam. Trong vườn 
Quán loạn có tảng đá vuông. 

Phía Tây của cung điện trời Đao-lợi có vườn cây tên là Ca vũ, 
mỗi bên rộng dài bốn vạn dặm, cũng dùng bẩy báu tạo thành bẩy 
lớp vách, lan can, đường đi, cây cối, bao bọc chung quanh. Cửa cao 
một ngàn hai trăm dặm, rộng tám trăm dặm; ở trên có mái che, 
đường đi, nhà lầu, ở dưới có vườn, ao tắm, có các loại cây, lá, hoa, 
quả, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong vườn Ca vũ có hai 
tảng đá, tảng thú nhất tên là Nan-đà, tảng thứ hai tên là Hòa-nan; 
mỗi tảng rộng dài hai ngàn dặm, đều dùng lưu ly trời làm thành, rất 
mềm mịn. 

Trong vườn Quán loạn, Lạc họa có ao tắm tên là Nan-đà, mỗi 
mặt rộng dài hai ngàn dặm, có bảy lớp bờ tường bao bọc chung 
quanh, nước trong ao phẳng lặng, đẹp đẽ, trong vắt, có các loại cây 
bao bọc chung quanh; cát ở đáy ao đều là vàng; dùng bảy báu tạo 
thành bảy lớp lan can, đường đi, hàng cây, bao bọc chung quanh, trên 
có mái che, đường đi, nhà lầu; dưới có vườn, ao tắm; ở trong có các 
loại cây, lá, hoa, quả, tỏa ra các loại hương thơm; các loại chim bay 
cùng nhau vui hót. Trong ao tắm Nan-đà có hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen trắng, hoa sen vàng lớn như bánh xe, cành như trục xe, 
chích vào nhựa chẩy ra như sữa, ánh sáng chiếu ba mươi dặm, hương 
bay xa bốn mươi dặm. Trong vườn Ca vũ, Quán loạn có cây lớn tên 
là Trú quá độ, vòng thân hai trăm tám mươi dặm, cao bốn ngàn dặm, 
cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. 

Chư Thiên Đao-lợi có cung điện, rộng dài bốn mươi vạn dặm; 
dùng toàn bảy báu tạo thành bảy lớp lan can, đường đi, cây cối bao 
bọc chung quanh; có vườn, ao tắm, các loại chim bay, cùng nhau vui 
hót, các loại cây, lá, hoa, quả tỏa ra các loại hương thơm. Cung điện 
của chư Thiên Đao-lợi có cái rộng dài mỗi mặt ba vạn sáu ngàn 
dặm, có cung rộng dài ba vạn hai ngàn dặm, có cung rộng dài ba vạn 
bốn ngàn dặm, có cung rộng dài hai vạn bốn ngàn dặm, có cung rộng 
dài hai ngàn dặm, có cung rộng dài một vạn sáu ngàn dặm, có cung 
rộng dài một vạn hai ngàn dặm, có cung rộng dài tám ngàn dặm; 
cung nhỏ nhất rộng dài bốn ngàn dặm. Trong đó lại có cung rộng, 


426 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dài ba ngàn sáu trăm đặm, có cái ba ngàn hai trăm dặm, nhỏ cho đến 
bốn trăm tám mươi dặm, dùng toàn bẩy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu 
ly, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành bảy lớp lan can, đường đi, 
cây cối; có vườn, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. 

Trước cung điện trời Đao-lợi có hai con đường dẫn đến hậu 
cung trời Đế-thích, lại có hai con đường dẫn đến vườn Thô kiên; lại 
có hai con đường dẫn đến vườn Lạc họa; lại có hai con đường dẫn đến 
vườn Quán loạn; lại có hai con đường dẫn đến vườn Ca vũ; lại có hai 
con đường dẫn đến ao tắm Nan-đà; lại có hai con đường dẫn đến cây 
lớn Trú quá độ; lại có hai con đường dẫn đến cung chư Thiên; lại có 
hai con đường dẫn đến Long cung Y-la-mãn. 

Trời Đế-thích khi muốn đến vườn Thô kiên để vui chơi giải trí 
thì nghĩ đến các Thiên vương. Bấy giờ các Thiên vương nói: “Trời 
Đế-thích đã nghĩ đến chúng ta”, liền chỉnh đốn y phục, đội mũ, quấn 
khăn, sửa sang xe ngựa, rồi cùng đến chỗ trời Đế-thích, dừng ngựa 
lại ở trước. Lúc ấy trời Đế-thích lại nghĩ đến trời Đao-lợi. Trời Đao- 
lợi nói với chư Thiên: “Trời Đế-thích đã nghĩ đến chúng ta”, bèn 
mặc y phục, chuẩn bị các loại xe ngựa, đi đến chỗ trời Đế-thích, 
dừng lại ở trước. Khi ấy trời Đế-thích lại nghĩ đến Long vương Y-la- 
mãn. Bấy giờ Long vương Y-la-mãn nói: “Trời Đế-thích đã nghĩ đến 
chúng ta”, liền hóa thành ba mươi sáu đầu voi, trên mỗi đầu hóa ra 
sáu ngà, trên mỗi ngà hóa ra bẩy ao tắm, trên mỗi ao tắm hóa ra bẩy 
hoa sen, trên mỗi hoa sen hóa ra bẩy ngọc nữ đang chơi nhạc. Long 
vương Y-la-mãn đem các loại thần hóa ấy đến chỗ trời Đế-thích, 
dừng lại ở trước. 

Lúc ấy trời Đế-thích chỉnh đốn y phục, đội mũ, quấn khăn, 
bước lên trên và ngồi xuống trên đầu Long vương, hai bên đều có 
mười sáu tiểu vương ngồi hầu. Trời Đế-thích liền đi đến trong vườn 
Thô kiên, gió mở cửa vườn Thô kiên; gió liền nổi lên quét dọn thổi 
sạch đất trong vườn; gió Y-la nổi dậy thổi vào vườn, bông hoa rơi 
xuống đất, ngập tới đầu gối người. Trời Đế-thích cùng chư Thiên đều 
vào trong vườn, ngồi trên tảng đá Hiển thiện, đều có mười sáu Tiểu 
thiên vương ngồi. 

Bấy giờ trời Đế-thích muốn có được Anh lạc liền nghĩ đến 
Thiên tử Di-xá-bát. Khi ấy Thiên tử nói: “Trời Đế-thích đã nghĩ đến 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 427 





ta”, liền biến hóa ra Anh lạc, đem dâng lên trời Đế-thích. Khi chư 
Thiên cối trời Đao-lợi muốn có được Anh lạc, Thiên tử Di-xá-bát 
liền biến hóa ra Anh lạc, đem đến dâng lên chư Thiên Đao-lợi. Có 
chư Thiên chẳng thấy được vườn Thô kiên, cũng chẳng được vào bên 
trong, cũng chẳng được dùng nhạc trời vui chơi. Vì sao? Vì công đức 
đã làm đời trước ít. Có chư Thiên Đao-lợi chỉ được đứng xa mà nhìn 
chẳng được vào, cũng chẳng được dùng nhạc trời để vui chơi. Vì sao? 
Vì công đức đã làm đời trước còn ít. Trong đó, có chư Thiên được 
vào dùng nhạc trời cùng vui chơi giải trí. Vì sao vậy? Vì đời trước đã 
tạo công đức đây đủ. 

Bấy giờ trời Đế-thích cùng chư Thiên Đao-lợi ở trong vườn Thô 
kiên cùng nhau vui chơi, ăn uống một ngày, hai ngày cho đến bảy 
ngày, liền rời khỏi đấy đi ra đến vườn Lạc họa, cùng nhau vui chơi 
cũng như vậy. Lại đến vườn Quán loạn, Ca vũ cùng nhau ăn uống, 
vui chơi cũng như trên. 

Vì sao gọi là Thiện đẳng? Vì chư Thiên khi vào cung trời Đao- 
lợi đều nghĩ: “Lành thay! An lạc!”, vì vậy gọi là Thiện đẳng. Vì sao 
gọi là Thô kiên? Thân liền thô cứng, vì vậy gọi là Thô kiên. Vì sao 
gọi là Lạc họa? Chư Thiên Đao-lợi, khi vào trong vườn Lạc họa, tư 
nhiên thân có các loại màu sắc như tranh vẽ, vì vậy gọi là Lạc họa. 
Vì sao gọi là Quán loạn? Chư Thiên Đao-lợi, khi vào trong vườn 
Quán loạn, vào ngày mồng tám, mười bốn, ngày rằm trong tháng, 
trời Đế-thích liền tự bỏ thể nữ, một mình dẫn phu nhân A-tu du hành. 
Khi ấy chư Thiên tử cùng với thể nữ chen nhau đi lại mất trật tự, vì 
vậy gọi là Quán loạn. Vì sao gọi là Ca vũ? Chư Thiên Đao-lợi, khi 
vào trong vườn Ca vũ, liền cùng nhau ca múa vui chơi, vì vậy gọi là 
Ca vũ. Vì sao gọi là cây lớn Trú quá độ? Có vị trời tên là Văn-đà ở 
trên cây ấy dùng năm thứ nhạc trời vui chơi thỏa thích, vì vậy gọi là 
Trú quá độ. Lại nữa, cây lớn Trú quá độ thường có hoa, quả giống 
như cây Gia-ni, vì vậy gọi là Trú quá độ. Bên cạnh trời Đế-thích 
thường có mười Thiên tử ủng hộ. Vị thứ nhất tên là Căn, vị thứ hai 
tên là Cụ Giới, vị thứ ba tên là Tỳ-lưu, vị thứ tư tên là Tỳ-lưu-tạng, 
vị thứ năm tên là A-lưu, vị thứ sáu tên là Ba-lưu, vị thư bảy tên là 
Lợi Hoàn, vị thứ tám tên là Lâu-hán, vị thứ chín tên là Câu-hòa-nan, 
vị thứ mười tên là Nan. Mười vị Thiên tử này thường theo ủng hộ trời 


428 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đế-thích. 

Ở cõi người, trong nước có mọc hoa sen xanh, hoa sen vàng, 
hoa sen trắng, đẹp đẽ và rất thơm, trên đất cũng có hoa rất mềm 
mại, đẹp đẽ, tên là hoa A-đề-vật, hoa Danh-đà-ba-la-tu-g1ao-hòa-sư- 
đà-nô-mạt. Đất của người ở cõi Câu-da-ni, Uất-đơn-việt, đất của 
người ở cõi Phất-vu-đãi phương Đông cũng như vậy. Chỗ ở của rồng 
và Kim sí điểu, trong nước có mọc hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa 
sen vàng, hoa sen trắng, rất mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ, và trên đất 
liền cũng có các loại hoa. Chỗ ở của A-tu-luân, trong nước cũng có 
hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, mềm mại, rất thơm tho, đẹp đẽ, 
trên đất liền cũng có hoa đẹp tên là Mạc, Đại mạc, Gia, Đại gia, 
Mạn-đà, Đại mạn-đà. Trên cõi trời Tứ thiên vương, trong nước có 
mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, rất mềm mại, thơm tho, đẹp 
đẽ; trên đất liền sanh hoa cũng đẹp. Ở cõi trời Đao-lợi, trời Diệm, 
trời Đâu-suất, trời Vô cống cao, trời Tha hóa tự chuyển, trong nước 
cũng có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, rất mềm mại, thơm tho, 
đẹp đế; hoa trên đất liền cũng đẹp. Người trong cõi ấy có bẩy loại 
sắc: có người sắc đỏ, có người sắc vàng ròng, có người sắc xanh, có 
người sắc vàng, có người sắc tía, có người sắc trắng, có người sắc 
đen, đó là bảy loại sắc. Người cõi A-tu-luân cũng có bảy sắc như 
thế. Chư Thiên cũng đều có bẩy sắc như vậy. Chư Thiên có mười 
việc. Mười việc ấy là gì? Một là bay đi cùng khấp, hai là qua lại tự 
do, ba là chư Thiên không có giặc trộm, bốn là không tự nói việc 
thiện của bản thân, năm là không có sự xâm phạm nhau, sáu là răng 
của chư Thiên bằng nhau, bẩy là tóc màu xanh biếc mượt mà, dài 
tám thước; tám là người cõi trời, ai mà tốc màu xanh thì thân cũng 
màu xanh, chín là ai muốn được trắng thì thân liền trắng, mười là ai 
muốn đẹp, thì thân liền đẹp. Đó là mười sự việc của chư Thiên. 

Trong cõi người ấy, so sánh ánh sáng con đom đóm chẳng bằng 
ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng ngọn đèn chẳng bằng ánh sáng ngọn 
đuốc, ánh sáng ngọn đuốc chẳng bằng ánh sáng đống lửa lớn, ánh 
sáng đống lửa lớn chẳng bằng ánh sáng ngôi sao, ánh sáng ngôi sao 
chẳng bằng ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trăng chẳng bằng ánh 
sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời chẳng bằng ánh sáng của cung điện 
Tứ thiên vương, ánh sáng của cung điện Tứ thiên vương chẳng bằng 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 429 





ánh sáng của cung điện cõi trời Đao-lợi, ánh sáng của cung điện trời 
Đao-lợi chẳng bằng ánh sáng của cung điện trời Đế-thích, cứ như 
vậy, lần lượt chẳng bằng nhau, trên cho đến ánh sáng của cung trời 
A-ca-ni-trá; ánh sáng của cung trời A-ca-ni-trá chẳng bằng ánh sáng 
của Thiên tử Ma-y-phá; ánh sáng của Thiên tử Ma-y-phá chẳng 
bằng ánh sáng của Khổ đế, Tập, Tận, Đạo đế; ánh sáng của Khổ đế, 
Tập, Tận (Diệt), Đạo đế chẳng bằng ánh sáng của Phật. 

Người ở cõi Diêm-phù-lợi, thân cao bảy thước, hoặc có người 
cao đến tám thước, áo rộng một trượng, dài sáu thước. 

Người ở cõi Câu-da-ni, người ở cõi Phất-vu-đãi, thân cao bẩy 
thước, hoặc có người cao đến tám thước, áo rộng một trượng, dài sáu 
thước. 

Người ở cõi trời Uất-đơn-việt, thân cao một trượng bốn thước, 
áo rộng hai trượng tám thước, dài một trượng bốn thước, nặng hai 
lạng rưỡi. 

Rồng và Kim sí điểu, thân cao bốn mươi dặm, áo rộng tám 
mươi dặm, dài bốn mươi dặm, nặng hai lạng rưỡi. 

Các A-tu-luân, thân cao bốn mươi dặm, áo rộng tám mươi dặm, 
dài bốn mươi dặm, nặng hai lạng rưỡi. 

Chư Thiên trên cõi trời Tứ thiên vương, thân cao hai mươi dặm, 
áo rộng bốn mươi dặm, dài hai mươi dặm, nặng hai lạng rưỡi. 

Chư Thiên trên cõi trời Đao-lợi, thân cao bốn mươi dặm, áo 
rộng tám mươi dặm, dài bốn mươi dặm, nặng bẩy thù rưỡi. 

Người ở cõi trời Diệm, thân cao tám mươi dặm, áo rộng một 
trăm sáu mươi dặm, dài tám mươi dặm, nặng nửa lạng. 

Người ở cõi trời Đâu-suất, thân cao một trăm sáu mươi dặm, áo 
rộng ba trăm hai mươi dặm, dài một trăm sáu mươi dặm, nặng hai 
thù. 

Chư Thiên ở cõi trời Lạc vô cống cao, thân cao ba trăm hai 
mươi dặm, áo rộng sáu trăm bốn mươi dặm, dài ba trăm hai mươi 
dặm, nặng một thù. 

Chư Thiên ở cõi trời Tha hóa tự chuyển, thân cao sáu trăm bốn 
mươi dặm, áo rộng một ngàn sáu trăm tám mươi dặm, dài sáu trăm 
bốn mươi dặm, nặng nửa thù. 

Chư Thiên ở trên các cõi trời ấy, áo mặc vừa vặn với thân. 


430 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Người ở Diêm-phù-lợi sống lâu trên dưới một trăm tuổi. Người 
ở cõi Câu-da-ni sống lâu trên dưới hai trăm tuổi. Người ở cõi trời 
Phất-vu-đãi sống lâu trên dưới ba trăm tuổi. Người ở cõi Uất-đơn- 
việt đều sống một ngàn tuổi, không có ai chết yếu. Rồng và Kim sí 
điểu thọ một kiếp nhưng có con chết yếu. Người ở cõi A-tu-luân thọ 
một ngàn tuổi nhưng cũng có người chết yếu. Chư Thiên cõi Tứ thiên 
vương thọ năm trăm tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yếu. 
Chư Thiên cõi trời Đao-lợi thọ một ngàn tuổi theo năm trời nhưng lại 
cũng có vị chết yếu. Chư Thiên cõi trời Diệm thọ hai ngần tuổi theo 
năm trời nhưng cũng có người chết yểu. Chư Thiên cõi trời Đâu-suất 
thọ bốn ngàn tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu. Chư 
Thiên cõi trời Lạc vô cống cao thọ tám ngàn tuổi theo năm trời 
nhưng cũng có vị chết yếu. Chư Thiên cõi trời Tha hóa tự chuyển thọ 
một vạn sáu ngàn tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yếu. Chư 
Thiên cõi trời Phạm-ca-di thọ một kiếp nhưng cũng có vị chết yếu. 
Chư Thiên cõi trời A-ba-la thọ hai kiếp nhưng cũng có vị chết yểu. Chư 
Thiên cõi trời Thủ-đà-hành thọ bốn kiếp nhưng cũng có người chết 
yếu. Chư Thiên cõi trời Di-hô-bát thọ tám kiếp theo kiếp của cõi trời 
nhưng cũng có vị chết yểu. Chư Thiên cõi trời Vô tưởng và ngạ quỷ 
thọ bẩy kiếp theo kiếp của cõi trời nhưng cũng có vị chết yểu. Chư 
Thiên cõi trời A-tỳ-ba thọ mười kiếp nhưng cũng có người chết yếu. 
Chư Thiên cõi trời A-đáp-hòa thọ hai mươi kiếp nhưng cũng có 
người chết yếu. Chư Thiên cõi trời Tu-đà-chiên thọ bốn mươi kiếp 
nhưng cũng có người chết yếu. Chư Thiên cõi trời Tu-đà-chiên-ni thọ 
tám kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư Thiên cõi trời A-ca-ni- 
trá thọ trăm kiếp nhưng cũng có vị chết yếu. Chư Thiên cõi trời Hư 
không tri thọ vạn kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư Thiên cõi 
trời Thức tri thọ hai vạn kiếp nhưng cũng có người chết yếu. Chư 
Thiên cõi trời A-kiệt-nhược-nhiên thọ bốn vạn kiếp nhưng cũng có 
người chết yểu. Chư Thiên cõi trời Không có tư tưởng cũng có tư 
tưởng thọ tám vạn kiếp không có ai chết yểu. 

Phật dạy: 

—Con người có bốn cách ăn để nuôi thân. Bốn cách đó là gì? 
Một là thấy, lấy ăn, hai là ăn bằng hơi ấm, ba là ăn bằng ý, bốn là 
ăn bằng thức. Đó là bốn cách ăn để nuôi thân. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 431 





Những loài nào thấy, lấy ăn? Người cõi Diêm-phù-lợi ăn cơm, 
gạo, xôi, nếp, thịt cá, mặc áo, tắm rửa, cho là ăn an ổn. Người ở cõi 
Câu-da-ni phương Tây và Phất-vu-đãi phương Đông cũng như vậy. 
Người ở cõi Uất-đơn-việt ăn gạo thơm tinh khiết, tự nhiên, đó là 
cách thấy, lấy ăn và tắm rửa. Rồng và Kim sí điểu ăn cá, ba ba và 
ăn để mẽ, đề lịch cá lớn, đó là thấy, lấy ăn và tắm rửa. Chư Thiên 
A-tu-luân ăn thức ăn tự nhiên và mặc áo tắm rửa. Chư Thiên ở cõi 
Tứ thiên vương ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm rửa. Chư Thiên ở 
cõi Đao-lợi cũng ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm rửa. Chư Thiên 
cõi trời Diệm, trời Đâu-suất, trời Vô cống cao, trời Tha hóa tự 
chuyển đều ăn thức ăn tự nhiên và mặc áo tắm rửa. Từ cõi trời Tha 
hóa tự chuyển trở lên, dùng niềm vui trong thiển làm thức ăn, lấy 
định ý làm thức ăn. 

Những loài nào ăn bằng hơi ấm? Các loại trứng ăn bằng hơi 


^Z 


ấm. 

Loài nào lấy ý niệm làm thức ăn? Loài đó có ý tưởng nghĩ về 
món thịt, đó là dùng ý niệm làm thức ăn. 

Loài nào dùng thức làm thức ăn? Người ở trong địa ngục và 
chư Thiên cõi trời Vô tưởng dùng thức làm thức ăn, đó là thức thực. 

Đó là bốn loại thức ăn vì chúng sanh mà sanh ra để nuôi thân 
mạng. 

Người ở cõi Diêm-phù-lợi dùng vàng, bạc, châu báu, gạo thóc, 
tiền của buôn bán đổi chác để nuôi sống. Người ở cõi Câu-da-ni 
dùng trâu ngựa, gạo thóc, châu ngọc buôn bán, đổi chác. Người ở cõi 
Phất-vu-đãi dùng vàng bạc, châu báu, gạo thóc, tiền của buôn bán, 
đổi chác để nuôi sống. Người ở cõi Uất-đơn-việt không buôn bán, 
đổi chác; chư Thiên cũng vậy. Cõi Diêm-phù-lợi có việc hôn nhân 
giữa nam và nữ. Người ở cõi Câu-da-ni, Phất-vu-đãi cũng có việc 
hôn nhân giữa nam và nữ. 

Người ở cõi Uất-đơn-việt không có việc hôn nhân. Nếu người 
con trai khởi ý dâm dục, thì hướng đến người con gái, nhìn nhau rồi 
theo nhau đi, con trai đi trước, con gái đi sau. Có cây uốn cong đầu 
lại như đường đi, người ở cõi phía Bắc dừng lại trong đó, con trai, 
con gái có chỗ riêng biệt, liền cùng đến bên cây ấy, nếu cây rũ 
xuống che phủ trên người, thì cùng nhau giao hợp; nếu cây không 


432 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





phủ trên người thì không giao hợp, mỗi người đi mỗi ngã. 

Rồng và Kim sí điểu có việc hôn nhân giữa con đực và con cái. A- 
tu-luân cũng có việc hôn nhân giữa nam và nữ. Từ đó trở lên không 
có việc hôn nhân. 

Người ở Diêm-phù-lợi, nam nữ cùng ở một chỗ giao hợp. 
Người ở cõi Câu-da-ni, Phất-vu-đãi, Uất-đơn-việt, nam nữ cùng làm 
việc giao hợp. Rồng và Kim sí điểu, đực và cái cũng làm việc giao 
hợp. Các nam nữ của A-tu-luân cũng làm việc giao hợp. Chư Thiên 
cõi Tứ thiên vương, nam nữ cũng làm việc giao hợp. Chư Thiên cõi trời 
Đao-lợi, nam nữ dùng gió làm việc giao hợp. Chư Thiên cõi trời Diệm, 
nam nữ lấy việc gần nhau làm giao hợp. Chư Thiên cõi trời Đâu-suất, 
nam nữ dắt tay nhau liền thành việc giao hợp. Chư Thiên cõi trời Vô 
cống cao, nam nữ nhìn nhau liễn thành việc giao hợp. Chư Thiên cõi 
trời Tha hóa tự chuyển, nam nữ nghĩ đến việc dâm dục, liền thành 
việc giao hợp. Từ cõi này trở lên, xa lìa dục. 

Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều 
ác, từ cõi nhân gian này, khi chết, đọa vào địa ngục, thọ nhận mạng 
sống và có danh sắc, có được lục nhập. 

Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều 
ác, từ cõi nhân gian này sau khi chết đọa vào súc sanh, thọ nhận 
mạng sống và có được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập. 

Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều 
ác, từ cõi nhân gian này, khi chết đọa vào ngạ quỷ, thọ nhận mạng 
sống, có danh sắc, có lục nhập. 

Có người thân làm các việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm 
nghĩ điều thiện, khi chết, liền sanh làm người, được danh sắc, từ 
danh sắc được lục nhập. 

Có người thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, tâm nghĩ 
việc thiện, từ cõi nhân gian này, chết đi liền sanh lên cõi Tứ thiên 
vương, thọ mạng sống, được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập; 
giống như đứa trẻ một tuổi hoặc một tuổi rưỡi ở cõi Diêm-phù-lợi, 
người mới sanh lên trời làm Thiên tử cũng như vậy. Các Thiên tử ấy 
nhớ lại thân nam, nữ của mình là như thế, vừa mới sanh lên trời, liền 
tự biết đời trước mình đã tạo nhân duyên gì mà nay được sanh lên 
đây, liền tự nói: “Ta thực hành ba sự thật nên được sanh lên đây”. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 433 





Ba sự thật ấy là gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là bỏ ác. Đó là 
ba. Ta ở trên trời, khi chết đi, sẽ trở lại sanh trong nhân gian, thân 
cũng trở lại làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc 
thiện; sau khi chết, sẽ trở lại sanh làm Thiên tử trên trời”. Nói như 
vậy rồi, liền nghĩ muốn được ăn, tự nhiên liền có thức ăn đựng đây 
bát báu hiện ra trước mặt. Người phước đức ít, thì tự nhiên có cơm 
màu xanh hiện ra trước mặt; người phước đức bậc trung thì tự nhiên 
có cơm màu đỏ hiện ra trước mặt; người phước đức bậc cao thì tự 
nhiên có cơm trắng hiện ra trước mặt, chư Thiên liễn lấy ăn. Khi ấy, 
cơm trong miệng tự nhiên tiêu hết. Giống như để hồ hay dầu mè đặt 
lên lửa, liền tan ra, chư Thiên khi ăn cũng như vậy, cơm ở trong 
miệng liền tự tiêu hết. Khi khát tự nhiên có nước cam lộ đựng đầy 
bát báu hiện ra trước mặt. Người phước đức ít, thì tự nhiên có nước 
màu xanh hiện ra trước mặt; người phước đức bậc trung thì tự nhiên 
có nước màu đỏ hiện ra trước mặt; người phước đức bậc cao thì có 
nước màu trắng hiện ra trước mắt, liền lấy uống, nước vào trong 
miệng tự nhiên tiêu hết. Giống như để hồ, dầu mè đặt trên lửa liền 
tan ra, chư Thiên khi uống nước cũng như vậy, nước vào miệng tự 
nhiên tiêu hết. Ăn uống xong rồi, liền lớn lên. 

Như trên cõi trời Tứ thiên vương, chư Thiên đi đến trong ao 
tắm, tắm rửa tự vui chơi; từ ao tắm ra, đi đến bên cây Hương, lấy các 
thứ hương thơm xoa vào mình, đi đến bên cây Anh lạc, cây tự cúi 
xuống, lấy khăn mũ anh lạc đội lên; lại đến bên cây Y phục, Bất tức, 
cây tự cúi xuống, lấy y phục mặc vào, tràng hoa mang vào; lại đến 
bên cây Khí, Quả, cây Âm nhạc, cây tự cúi xuống, lấy đồ dùng và 
trái cây ăn, lấy nước trong của nó để uống; lại lấy trống, âm nhạc để 
đánh, tự ý ca múa. Đi vào trong vườn, nhà cửa, thấy vô số trăm ngàn 
ngọc nữ chơi âm nhạc, ca múa vui chơi với nhau, hễ nhìn ngọc nữ 
phía Đông thì quên ngọc nữ phía Tây, nhìn ngọc nữ phía Tây, liền 
quên ngọc nữ phía Đông. Thiên tử tự nghĩ: “Ta đời trước đã tạo nhân 
duyên gì mà nay được sanh ở chốn này?”. Ngay khi ấy liền quên 
việc đời trước, vì ngồi nhìn ngọc nữ, khởi dâm, thất ý. Ngọc nữ tên 
là Bất Niệm. Vì sao gọi là Bất Niệm? Vì có tác dụng là người nam 
nhìn thì thất ý. 

Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói điểu thiện, tâm 


434 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nghĩ việc thiện, thì khi ở nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời 
Đao-lợi, thân cao lớn giống như đứa trẻ hai tuổi hoặc ba tuổi ở cõi 
Diêm-phù-lợi. Chư Thiên nhớ biết, thân nam của ta như thế, thân nữ 
của ta như thế. Thiên tử liền tự nhớ đời trước, vì sao được sanh ở cõi 
này, là do bố thí, trì giới, bổ ác. Khi muốn được ăn uống thì tự nhiên 
có bát vàng đựng đầy đồ ăn uống hiện ra trước; tùy theo phước đức 
bậc cao, bậc trung hay bậc thấp mà sanh ra các thứ ăn uống trắng, 
đỏ, xanh, ở trước mặt liễn lấy ăn uống, khi vào trong miệng tự nhiên 
tiêu hết; giống như đem váng dầu mè đặt lên trên lửa, liền tự tan ra, 
khi chư Thiên ăn uống cũng như vậy; ăn xong, thân liễn cao lớn, 
giống như người trời Đao-lợi, liền đến trong ao tắm, tắm rửa vui 
chơi, rồi ra khỏi đến bên các cây Hương, cây Anh lạc, Y bị, Bất tức, 
Khí, Quả, Âm nhạc, cành cây tự cúi xuống, lấy hương xoa mình, lấy 
ngọc Anh lạc, tràng hoa đeo, áo quân mặc, lấy đổ dùng, ăn quả, lấy 
nhạc cụ, trống để hát múa, rồi vào vườn nhà, thấy vô số ngọc nữ, 
liền quên đi nhân đời trước, không thể nhớ lại. 

Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, từ cối 
nhân gian này trở đi, liên sanh lên cõi trời Diệm, khi vừa sanh, thân 
người ấy như đứa trẻ ba tuổi hoặc bốn tuổi ở cõi Diêm-phù-lợi. Thân 
Thiên tử tự nhiên cao lớn như vậy, cũng lại tự nhớ nghĩ đời trước vì 
đã bố thí, trì giới, bổ ác, nên được sanh lên trời. Khi muốn ăn uống 
thì cũng tự nhiên bát báu đầy thức ăn uống hiện ra trước mặt, liền ăn 
uống, thức ăn vào miệng liễn tiêu hết, giống như đem váng sữa, dầu 
mè đặt lên trên lửa liền tan hết; ăn xong vào ao tắm, tắm xong đi ra, 
đến dưới các cây, cành cây tự cúi xuống, lấy các thức ăn uống sẵn 
có, chơi âm nhạc, múa hát rồi vào nhà thấy vô số trăm ngàn ngọc 
nữ, tâm ý rối loạn, chẳng nhớ được việc đời trước. 

Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, ý 
nghĩ việc thiện, từ cõi nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời 
Đâu-suất, vừa sanh lên, thân thể cao lớn như đứa trẻ bốn tuổi, năm 
tuổi ở cõi Diêm-phù-lợi, cũng tự biết những việc đã làm đời trước 
như bố thí, trì giới, bỏ ác, cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống, thân 
liền cao lớn, như chư Thiên khác. Vị ấy đi đến ao tắm, tắm rửa rồi đi 
ra, đến dưới các cây, lấy các vật sở hữu, chơi nhạc, múa hát, rồi vào 
vườn nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, không thể 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 435 





nhớ lại đời trước. 

Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói điểu thiện, ý 
nghĩ việc thiện, khi chết, sanh lên cõi trời Vô cống cao, vừa sanh lên 
thân đã cao lớn như đứa trẻ năm sáu tuổi ở cõi Diêm-phù-lợi, hoặc 
sanh lên cõi trời Tha hóa tự tại, thân cao lớn như đứa trẻ sáu bẩy tuổi 
ở cõi Diêm-phù-lợi, thân liên cao lớn, tự biết đời trước đã bố thí, trì 
giới, bổ ác, cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống. Họ vào ao tắm rửa 
rồi ra, đến chỗ các cây, cành cây tự cúi xuống, mỗi người tự lấy các 
vật sở hữu như áo quần, ngọc Anh lạc, tràng hoa để đeo, lấy đồ 
dùng, ăn trái cây, chơi âm nhạc, múa hát, rồi vào vườn nhà, thấy vô 
số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, chẳng thể nhớ lại đời trước. 

Phật dạy: 

Trong mười lăm ngày có ba ngày chay. Ba ngày ấy là ngày 
nào? Mông tám, mười bốn, rằm là ba ngày chay trong tháng. Vào 
ngày chay mồng tám trong tháng, Tứ thiên vương bảo với sứ giả: 
“Hãy đi xem xét bốn cõi, thị sát muôn dân để biết ở thế gian có 
người hiếu thuận với cha mẹ không, có người phụng sự Sa-môn, Bà- 
la-môn không, có người kính trọng bậc Trưởng lão không, có người 
ăn chay, trì giới, giữ đạo không, có người bố thí không, có người tin 
có đời này, có đời sau không?” Sứ giả vâng lệnh, đi khắp bốn cõi, 
trở về tâu đầy đủ: “Có người bất hiếu với cha mẹ, chẳng cung kính, 
phụng sự Sa-môn, Bà-la-môn. Đạo nhân, Trưởng lão chẳng giữ trai 
giới, chẳng bố thí”. Tứ thiên vương nghe rồi, liền chẳng vui, nói: 
“Nay ta nghe lời ác, đó là tổn giảm chư Thiên mà tăng thêm dòng 
giống A-tu-luân”. Nếu có người hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà- 
la-môn, Đạo nhân, Trưởng lão; có nhiều người trai giới, bố thí, tin có 
đời này, đời sau, vị sứ giả cũng tâu đầy đủ. Tứ thiên vương nghe rồi, 
rất vui, nói: “Nay ta nghe lời thiện, khiến cho nhiều người làm việc 
thiện, tăng thêm chư Thiên, tổn giảm dòng giống A-tu-luân”. Đó là 
ngày chay mồng tám trong tháng. 

Vì sao ngày mười bốn là ngày chay? Vào ngày chay mười bốn, 
Tứ thiên vương tự bảo thái tử: “Hãy đi xem xét khắp bốn cõi, thị sát 
muôn dân”. Khi thái tử trở về tâu đầy đủ, đại ý là có nhiều người 
làm ác. Tứ thiên vương nghe tâu chẳng vui, nói: “Con người có 
nhiều kẻ ác, làm tổn giảm chư Thiên, tăng thêm dòng giống A-tu- 


436 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





luân”. Nếu có được nhiều người làm thiện, thì Tứ thiên vương hoan 
hỷ nói: Tăng thêm chư Thiên, làm tổn giảm giòng giống A-tu-luân”. 
Đó là ý nghĩa của ngày mười bốn là ngày chay. 

Vì sao ngày rằm là ngày chay? Vì vào ngày chay rằm, Tứ thiên 
vương tự đích thân đi xem xét khắp bốn cõi, thị sát trăm họ, có ai 
hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Đạo nhân, kính trọng Trưởng lão, 
trai giới, tin có đời này, đời sau chăng. Có nhiều người không thể 
làm được như vậy, liền khi ấy Tứ thiên vương vào trong trời Thiện 
đẳng chánh tâu với trời Đế-thích: “Ở thế gian có nhiễu người bất 
hiếu với cha mẹ, Sa-môn, Đạo nhân; có nhiều người chẳng kính 
Trưởng lão, chẳng trai giới, bố thí, chẳng tin có đời này, đời sau”. 
Trời Đế-thích nghe rồi nói: “Ta nghe nhiều người làm ác, chẳng làm 
thiện, nên làm tổn giảm chư Thiên, tăng thêm dòng giống A-tu- 
luân”. Nếu có nhiều người làm thiện, Tứ thiên vương vào cõi trời 
Thiện đẳng chánh tâu đầy đủ với Đế-thích và chư Thiên Đao-lợi. 
Đế-thích và chư Thiên Đao-lợi rất hoan hỷ nói: “Ta nay nghe thế 
gian làm nhiều điều thiện, làm tăng thêm chư Thiên, tổn giảm A-tu- 
luân”. Đó là ý nghĩa của ngày chay vào ngà y rằm trong tháng. 

Đó là ba ngày chay của mười lăm ngày đầu tháng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có người ngoại đạo hỏi: “Tất cả con trai, con gái khi mới 
sinh ra có ai theo sau để ủng hộ chăng?” Nếu có người ngoại đạo hỏi 
như vậy, thì các ông nên trả lời: “Ở ngã tư đường, chợ búa, tất cả nơi 
giết chóc, chốn mồ mả đều có loài phi nhân, không chỗ nào không 
có, loài đó gọi là phi nhân. Tùy theo tên của nơi mà chúng thọ báo 
như quận, quốc, huyện, ấp, gò đống, như sông, ngòi, khe, núi đều có 
tên, loài phi nhân cũng lấy tên mình như vậy; như người đặt tên mình 
để phân biệt, loài phi nhân cũng lấy tên như vậy. Có cây nào cao 
bẩy thước, to một thước, ở trên đó chắc chắn có thần. 

Người nào ở cõi nhân gian này, thân làm việc ác, miệng nói 
điều ác, tâm nghĩ việc ác, làm mười điều ác, thì mười người, trăm 
người, có một vị thần theo dõi, giúp đỡ. Thí như trăm bầy trâu dê, 
hoặc là bây trâu dê cả ngàn con mà chỉ có một người chăn giữ. 

Phật dạy: 

Như vậy, người mà thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 437 





nghĩ việc ác, trăm người, ngàn người chỉ có một vị thần ủng hộ. 

Người ở chốn nhân gian này, thân làm việc thiện, miệng nói 
điểu thiện, tâm nghĩ việc thiện, làm theo mười điểu thiện, là người 
làm theo pháp, có chánh kiến, là hạng người chẳng thoái chuyển, thì 
một người thường có trăm ngàn phi nhân ủng hộ, giống như một 
người, hoặc là vua, hay là đại thân thường có một trăm, hoặc ngàn 
người ở hai bên hộ vệ. 

Phật dạy: 

Như vậy, người mà thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, 
tâm nghĩ việc thiện, làm theo mười điều thiện, là một người trong 
những người tôn trọng pháp, có chánh kiến, thường có trăm hoặc 
ngàn phi nhân theo sau hộ vệ. Đó gọi là người nam, người nữ thường 
có phi nhân ủng hộ. 

Có ba việc mà người cõi Diêm-phù-lợi hơn người cối Câu-da- 
ni. Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ trong khi tạo nhân, hai là 
người cõi này ý chí mạnh mẽ trong lúc tu phạm hạnh, ba là người cõi 
này dũng mãnh hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. 

Có ba việc mà người cõi Câu-da-ni hơn người cõi Diêm-phù- 
lợi. Ba việc ấy là gì? Trâu bò nhiều, dê nhiều, châu ngọc nhiều. Đó 
là ba việc người cõi Câu-da-nI hơn người cõi Diêm-phù- lợi. 

Người cõi Diêm-phù-lợi có ba việc hơn người cõi Phất-vu-đãi. 
Ba việc ấy là gì? Một là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong khi 
tạo nhân, hai là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong lúc tu phạm 
hạnh, ba là người có ý chí dũng mãnh hướng đến quả Phật. Đó là 
ba việc. 

Người cõi Phất-vu-đãi có ba việc hơn người cõi Diêm-phù-lợi. 
Ba việc ấy là gì? Một là đất đai rất rộng, hai là đất đai rất dày, ba là 
cõi ấy rất giàu có. Đó là ba việc người ở cõi Phất-vu-đãi hơn người 
cõi Diêm-phù-lợI. 

Người cõi Diêm-phù-lợi có ba việc hơn người cõi Uất-đơn-việt. 
Ba việc ấy là gì? Một là luôn có ý chí mạnh mẽ, hai là ý chí mạnh 
mẽ trong khi tu phạm hạnh, ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả 
Phật. Đó là ba việc. 

Người cõi Uất-đơn-việt có ba việc hơn người cõi Diêm-phù- lợi. 
Ba việc ấy là gì? Một là không có sự ràng buộc, hai là không nuôi 


438 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nô tỳ, ba là sống lâu đủ ngàn tuổi, không thiếu. Đó là ba việc. 

Người cõi Diêm-phù-lợi có ba việc hơn A-tu-luân. Ba việc ấy 
là gì? Một là có ý chí mạnh mẽ, hai là có ý chí tinh tấn tu phạm 
hạnh, ba là có ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. 

Các A-tu-luân có ba việc hơn người cõi Diêm-phù-lợi. Ba việc 
ấy là gì? Một là thọ mạng lâu dài, hai là được tổn tại lâu dài, ba là 
nhiều an ổn. Đó là ba việc. 

Người Diêm-phù-lợi có ba việc hơn người trên cõi trời Tứ thiên 
vương. Ba việc ấy là gì? Một là luôn luôn có ý chí mạnh mẽ, hai là 
có ý chí mạnh mẽ tu hành phạm hạnh, ba là có ý chí mạnh mẽ hướng 
đến quả Phật. Đó là ba việc. 

Người cõi trời Tứ thiên vương có ba việc hơn người trên cối 
Diêm-phù-lợi. Ba việc ấy là gì? Một là sống lâu, hai là được tổn tại 
lâu dài, ba là nhiều an ổn. Đó là ba việc. 

Người Diêm-phù-lợi có ba việc hơn người trên cõi trời Đao-lợ1. 
Ba việc ấy là gì? Một là ý chí luôn luôn mạnh mẽ, hai là ý chí mạnh 
mẽ khi tu phạm hạnh, ba là ý chí ý mạnh mẽ hướng đến quả Phật. 
Đó là ba việc. 

Trời Đao-lợi, trời Diệm, trời Đâu-suất, trời Ni-ma-la, trời Bà- 
la-ni-mật-lợi-da khởi trí có ba việc hơn người Diêm-phù-lợi. Ba việc 
ấy là gì? Một là thọ mạng lâu dài, hai là tổn tại lâu dài, ba là nhiều 
an ổn. Đó là ba việc. 

Cõi Dục có mười hai loại. Mười hai loại ấy là gì? Một là địa 
ngục, hai là cầm thú, ba là ngạ quỷ, bốn là người thế gian, năm là 
A-tu-luân, sáu là Tứ thiên vương, bẩy là trời Đao-lợi, tám là trời 
Diệm, chín là trời Đâu-suất, mười là trời Vô cống cao, mười một là 
trời Tha hóa tự chuyển, mười hai là trời Ma. Đó là mười hai loại 
tạo thành cõi Dục. 

Trời Sắc hành có mười tám. Mười tám cõi ấy là gì? Là trời 
Phạm-gia-di, trời Phạm-bất-số-lâu, trời Phạm-ba-lợi-sa, trời Đại 
phạm, trời A-duy-tỳ, trời Ba-lợi-đáp, trời A-ba-la-na, trời Ba-lợi-đa-thủ, 
trời A-ba-la, trời Ma thủ, trời A-phi-ba-la, trời Duy-a, trời Ba-lợi-đa-duy, 
trời A-ba-ma-duy-ha, trời Duy-ha, trời Duy-a-bát, trời A-đáp-hòa, trời 
Thiện kiến, trời Sắc, trời A-ca-ni-trá. Đó là mười tám trời Sắc hành. 

Trời Vô sắc hành có bốn cõi. Bốn cõi ấy là gì? Một là trời Hư 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 439 





không trí, hai là trời Thức trí, ba là trời A-kiệt-nhiên, bốn là trời 
Không tư tưởng cũng có tư tưởng. Đó là bốn trời Vô sắc. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, đại thiên thần giữ đất phát khởi ác kiến thế này: 
chỉ có đất, không có nước, cũng không có lửa, không có gió. 

Phật dạy: 

-Lúc ấy Ta đi đến chỗ của vị thần giữ đất, bảo với vị ấy: “Có 
phải thật ông phát khởi ác kiến, nói rằng không có nước, lửa, gió 
chăng?” Thiên thần đáp: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. Ta nói: “Thiên 
thần chớ nói là đất không có nước, lửa, gió. Vì sao? Vì nằm sâu 
trong đất vài dặm thì đất đó có nước, lửa, gió ”. 

Phật dạy: 

—Ta có thể biết vị đại thần giữ đất phát khởi ác kiến, liên dùng 
pháp khuyên giúp, khiến cho tâm ý khai thông hiểu biết, hoan hỷ, 
lập tức xa lìa mọi phiển não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa 
trắng sạch, tốt đem nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. 

Phật dạy: 

-Như vậy, đại thần giữ đất liền xa la phiển não, phát sanh các 
pháp nhãn. Bấy giờ đại thần giữ đất, hiện tại đạt được pháp hành, 
dứt hồ nghi, bạch Phật: “Con từ nay cho đến hết cuộc đời, đem thân 
mạng quay về với Phật, đem thân mạng quay về với Pháp, đem thân 
mạng quay về với Tỳ-kheo Tăng, thọ trì giới Ưu-bà-di, thường có 
lòng từ đối với người và các loài sâu bọ nhỏ bé nhất”. 

Phật bảo các vị Tỳ-kheo: 

Ngày xưa có vị đại thần giữ nước, phát khởi ác kiến, nói: “Chỉ 
có nước, không có đất, cũng không có lửa, gió”. Lúc ấy Ta đi đến 
chỗ vị đại thần giữ nước hỏi vị đó: “Có phải thật ngươi phát khởi ác 
kiến nói: chỉ có nước, không có đất, gió chăng?” Vị thần thưa: “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy”. Ta nói: “Đại thần chớ nên nói lời ấy. Vì sao? 
Chỉ xuống sâu trong nước vài dặm thì nước đó cũng có lửa, đất và 
gió. 

Thủy thân liền dứt bỏ ác kiến. Ta chỉ dùng pháp khuyên giúp, 
khiến tâm ý khai thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa lìa phiền 
não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt đem 
nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. Đại thần giữ nước 


440 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cũng như vậy, hiện tại đạt được pháp hành, không có hồ nghi, liền 
bạch Phật: “Con từ nay cho đến mãn đời, đem thân mạng quay về 
với Phật, đem thân mạng quay về với Pháp, đem thân mạng quay 
về với Tỳ-kheo Tăng, thọ giới, thường đem lòng từ đối với người 
và các loài sâu bọ nhỏ bé nhất”. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa có vị đại thần giữ lửa phát khởi ác kiến, nói: 
“Trong lửa không có đất, nước, gió”. Bấy giờ, Ta đi đến chỗ thần giữ 
lửa, hỏi: “Có phải thật ông phát khởi ác kiến, nói rằng trong lửa 
không có đất, nước, gió chăng?” Thần lửa bạch: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy”. Ta nói: “Thiện thần chớ nên nói lời ấy. Vì sao? Vì có lửa 
thì cũng có đất, nước, gió ”. 

Lúc ấy đại thần giữ lửa liền dứt bỏ ác kiến. Ta liền dùng pháp 
khuyên giúp, khiến cho tâm ý khai thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức 
xa lìa phiển não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt 
đem nhúng vào thuốc nhuộm, thì liền thấm màu tốt. Đại thần giữ lửa 
cũng như vậy, hiện tại đắc pháp hành, không còn hồ nghi, bạch Phật: 
“Con từ nay cho đến mãn đời, xin đem thân mạng quay về với Phật, 
xin đem thân mạng quay về với Pháp, xin đem thân mạng quay về 
với Tỳ-kheo Tăng, thọ trì giới cấm, làm Ưu-bà-di, thường có lòng từ 
đối với người và các loài sâu bọ nhỏ bé nhất”. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa có vị đại thần giữ gió phát khởi ác kiến, nói: “Từ 
trong gió không có đất, nước, lửa”. Bấy giờ Ta đi đến chỗ đại thần 
giữ gió hỏi: “Có phải thật ông phát khởi ác kiến nói rằng từ trong 
gió không có đất, nước, lửa chăng?” Thần gió bạch: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy”. Ta nói: “Chớ nên nói lời ấy. Vì sao? Vì chỉ vào sâu trong 
gió vài dặm thì gió đó cũng có đất, nước, lửa”. Khi ấy vị đại thần giữ 
gió liền dứt bỏ ác kiến. 

Phật nói: 

—Ta dùng pháp khuyên giúp, khiến cho tâm ý vị ấy được khai 
thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa la phiển não, phát sanh các 
pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch, tốt đem nhúng vào thuốc nhuộm 
thì liền sẫm màu tốt. Đại thần giữ gió cũng như vậy, hiện tại đắc 
pháp hành, không có hồ nghi, liền bạch Phật: “Con từ nay cho đến 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 44I 





mãn đời, xin đem thân mạng quay về với Phật, xin đem thân mạng 
quay về với Pháp, xin đem thân mạng quay về với Tỳ-kheo Tăng, 
thọ giới, làm Ưu-bà-di, thường có lòng thương đối với người và các 
loài sâu bọ nhỏ bé nhất”. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Mây có bốn màu. Bốn màu ấy là gì? 

1. Có mây màu xanh. 

2. Có mây màu đỏ. 

3. Có mây màu vàng, trắng. 

4. Có mây màu đen. 

Loại mây có màu xanh thì trong đó nhiều nước, loại mây có 
màu đổ thì trong đó có nhiều lửa, loại mây có màu vàng, trắng thì 
trong đó có nhiều đất, loại mây có màu đen thì trong đó có nhiều 
gió. 

Sấm chớp có bốn thứ. Bốn thứ ấy là gì? 

1. Sấm chớp ở phương Đông, gọi là Bách chủ. 

2. Sấm chớp ở phương Nam, gọi là Thân vị. 

3. Sấm chớp ở phương Tây, gọi là A-kiệt-la. 

4. Sấm chớp ở phương Bắc, gọi là A-chúc-lam. 

Vì sao trong hư không có sấm chớp phát ra tiếng. Có lúc sấm 
sét Thân vị cùng với sấm sét A-chúc-lam cãi vã, đánh nhau, vì vậy 
trong hư không phát ra tiếng; hoặc sấm chớp Thân vị cùng với sấm 
chớp Bách chủ cãi vã, đánh nhau, vì vậy trong mây phát ra tiếng. Có 
lúc sấm chớp A-chúc-lam cùng với sấm chớp Thân vị cãi vã, đánh 
nhau, vì vậy trong hư không phát ra tiếng. Vì sao trong mây trên hư 
không phát ra tiếng? Có lúc, các loại đất cùng với các loài nước cãi 
vã đánh nhau; các loại đất cùng với các loài lửa cãi vã, đánh nhau; 
các loài đất cùng với các loài gió cãi vã đánh nhau; thí như hai ngọn 
núi va chạm nhau làm xê dịch vị trí. 

Phật dạy: 

-Các loại đất cùng với các loài nước, lửa, gió cãi vã, đánh 
nhau cũng như thế. Vì vậy nên trong hư không phát ra tiếng. Do việc 
này mà mất mưa. Lại có năm việc làm mất mưa. Năm việc ấy là gì? 

1. Ngay khi mây trời nổi lên sấm sét, khi ấy người cho là trời 
sắp mưa; có lúc gió nổi lên dữ dội, thổi mây đến vùng núi xa hay 


442 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chỗ đồng ruộng, mưa xuống. Đó là việc mất mưa thứ nhất. 

2. Lại nữa, mây trời nổi lên sấm chớp, khi ấy mọi người cho là 
trời sẽ mưa, nhưng có lúc lửa nổi lên đốt tiêu nước mưa. Đó là việc 
mất mưa thứ hai. 

3. Lại nữa, mây trời nổi lên sấm chớp, lúc ấy mọi người cho là 
trời sẽ mưa, nhưng có lúc vua A-tu-luân dùng hai tay vốc nước mưa 
bỏ vào trong biển lớn. Đó là việc mất mưa thứ ba. 

4. Lại nữa, mây trời nổi lên sấm chớp, lúc ấy mọi người cho là 
trời sẽ mưa, nhưng khi ấy vị trông coi việc mưa lại lo dâm loạn, vì 
vậy trời mưa không đúng thời tiết. Đó là việc mất mưa thứ tư. 

5. Lại nữa, quốc vương làm việc phi pháp, làm theo pháp ngu 
si, nhiễu sân hân, độc ác, nên trời mưa không đúng thời tiết. Đó là 
việc mất mưa thứ năm. 


"1 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 443 





KINH ĐẠI LẦU THÁN 
QUYỀN V 


Phẩm 10: CHIẾN ĐẤU 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa, chư Thiên muốn cùng đánh nhau với A-tu-luân, 
liền đứng xếp hàng bên doanh trại của mình. Khi ấy, trời Đế-thích 
bảo chư Thiên trời Đao-lợi: “Nếu chư Thiên chúng ta chiến thắng, 
A-tu-luân bại thì chúng ta sẽ dùng năm sợi dây trói A-tu-luân Duy- 
ma-chất”. Trời Đế-thích ra lệnh cho các trời Lạc... Chư Thiên cõi trời 
Đao-lợi liền nhận lệnh của trời Đế-thích. 

Khi ấy A-tu-luân Duy-ma-chất cũng bảo các A-tu-luân: “Nếu 
các A-tu-luân thắng, chư Thiên bại thì sẽ bắt trời Đế-thích, dùng 
năm sợi dây trói lại”. Các A-tu-luân nhận lệnh. 

Bấy giờ chư Thiên chiến đấu với A-tu-luân, chư Thiên đắc 
thắng. Chư Thiên Đao-lợi bắt A-tu-luân Duy-ma-chất, dùng năm sợi 
dây trói lại, dẫn đến trời Thiện đẳng để yết kiến trời Đế-thích. Nếu 
A-tu-luân Duy-ma-chất suy nghĩ: “Ta thích ở trên cõi trời”, liễn tự 
thấy dây trói đã mở, tự nhiên năm điều vui của trời hiện ra trước 
mặt. Nếu A-tu-luân Duy-ma-chất tự nghĩ muốn trở về, liền tự trở về, 
năm sợi dây trói mất đi trở thành năm điều vui của cõi trời. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—A-tu-luân đã bị trói buộc như vậy mà sự trói buộc của ma lại 
kịch liệt hơn. Như vậy, nếu nghĩ là bị ma trói buộc thì chớ nghĩ là 
được ma mở trói. Đã có ngã mà nghĩ là ta có ngã thì sẽ bị đắm vào 
niệm không có ngã; do đó bị đắm vào niệm hữu sắc, do đó cũng bị 


444 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đắm vào niệm vô hữu sắc; do đó cũng bị đắm vào niệm chẳng có 
sắc, cũng chẳng phải không có sắc; do đó cũng bị đắm vào niệm hữu 
tưởng; do đó cũng bị đắm vào niệm vô tưởng; do đó cũng bị đắm vào 
niệm chẳng có tưởng cũng chẳng phải không có tưởng; do đó cũng bị 
đắm vào bệnh hoạn; do đó bị đắm vào sự lở lói; do đó bị đắm vào sự 
khổ đau. Đệ tử của bậc Hiễn giả, nghe sự vướng mắc vào bệnh hoạn, 
vướng mắc vào sự lở lói, vướng mắc vào khổ đau như vậy, nên ưa 
hạnh dứt mọi tham đắm vướng mắc. Ngã ấy là bị đắm trước, là 
chẳng chuyên nhất, là loạn, là niệm hữu ngã trá hình, là bị đắm vào 
niệm không có ngã, là bị đắm vào niệm hữu sắc, là bị đắm vào niệm 
vô sắc, là bị đắm vào niệm chẳng có sắc cũng chẳng không có sắc, 
là bị đắm vào niệm hữu tưởng, là bị đắm vào niệm vô tưởng, là bị 
đắm vào niệm chẳng có tưởng cũng chẳng phải không có tưởng, là bị 
đắm vào sự vướng mắc nơi bệnh hoạn, lở lói, khổ đau. Đệ tử bậc 
Hiền giả nghe sự vướng mắc nơi bệnh hoạn, lở lói, khổ đau ấy liền 
ưa thích hạnh dứt mọi tham đắm vướng mắc. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, A-tu-luân chiến đấu với chư Thiên. Thích-để-hoàn- 
nhân bảo chư Thiên trời Đao-lợi: “Nếu chư Thiên thắng thì sẽ dùng 
năm sợi dây trói A-tu-luân Duy-ma-chất”. Chư Thiên liền nhận lệnh. 

Lúc ấy Duy-ma-chất cũng bảo các A-tu-luân: “Nếu chúng ta 
thắng thì sẽ cùng nhau bắt trời Đế-thích, dùng năm sợi dây trói lại”. 
Sau đó, hai bên chiến đấu. Chư Thiên đắc thắng, liền bắt A-tu-luân 
Duy-ma-chất dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trời Thiện đẳng để 
yết kiến Thiên vương Đế-thích. Khi A-tu-luân Duy-ma-chất đi đến, 
thấy trời Thiện đẳng, liền dùng lời hung ác chửi mắng. 

Bấy giờ người hầu cận, ở trước trời Đế-thích liền nói kệ: 

Trời Đế-thích sợ hãi chăng 

Không có sức nên lặng thinh 

Nghe Duy-ma-chất trước mặt 

Miệng thốt ra lời thô ác? 
Trời Đế-thích đáp: 

Đâu vì sợ mà lặng thính. 

Sức ta chẳng kém Duy-ma 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 445 





Vì sao người có trí tuệ 
Lại cùng tranh với kẻ ngu? 
Người hầu cận lại đọc kệ: 
Nếu khi kẻ ngu đến đánh 
Chẳng nên nhẫn nhịn việc này 
Với họ phải dùng gậy gộc 
Để đánh trả kê ngu sỉ. 
Trời Đế-thích đáp kệ: 
Ta đã biết rõ điều này 
Chẳng nên nói với kẻ ngu 
Nếu kẻ ngu có nổi sân 
Thì người trí không nên cấi. 
Người hầu cận lại nói kệ: 
Trời Đế-thích nên thấy nhân 
Nên biết, yên lặng như vậy 
Thì kẻ ngu cho bậc trí 
Vì sợ hãi nên lặng thính. 
Người ngu sỉ tự cho rằng 
Ngài sợ hãi nên làm thính 
Do vậy nên hãy đến đánh. 
Vua sợ hãi chạy như trâu. 
Thích-đề-hoàn-nhân đáp lại, nói kệ: 
Nghĩ: đến quấy nhiễu, hại ta 
Cho là sợ nên im lặng 
Lợi của thân, nghĩa bậc nhất 
Là nhẫn nhục chẳng gì bằng. 
Với bọn người xấu ác kia 
Nếu có ý khởi sân hận 
Chẳng nên thốt lời giận dữ 
Cùng tranh cãi kẻ hận sân. 
Thích-để-hoàn-nhân một lần nữa nói kệ trả lời người hầu: 
Việc xảy ra có hai nhân 
Là vì mình và người khác 


446 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Nếu có người khởi tranh cãi 
Người trí tuệ không cùng tranh. 
Nếu có xảy việc đôi co 

Là vì mình hay người khác 
Người cho đó là ngu sỉ 

Vì với pháp không hiểu rõ. 
Người không sức nói có sức 
Người có sức bảo sỉ mê 

Người hành pháp, dùng sức họ 
Không có ai hàng phục được. 
Người mà có sức lực ấy 

Đối kẻ yếu, họ lặng thỉnh 

Ta biết nhẫn là rất khó 

Càng khó hơn trước kê yếu. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nên biết trời Đế-thích lúc bấy giờ là thân Ta. Ta đã nhẫn 
nhục như vậy, Ta nay cũng vẫn nhẫn nhục. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa A-tu-luân cùng chiến đấu với chư Thiên đắc thắng, 
chư Thiên bị hại. Trời Đế-thích liền ngồi trên ngàn cỗ xe ngựa chạy 
về, chớp mắt ẩn vào cây lớn, thấy trên cây có các tổ chim, trong đó 
có hai quả trứng, liên tự nói kệ: 

Này người hầu, chim sắp về 
Nên lui xe ngựa, tránh đi 
Thà A-tu phá hoại 1a. 

Chớ đừng phá hai trứng ấy. 

Người hầu liền nhận lệnh của trời Đế-thích quay ngàn cỗ xe 
ngựa tránh đi. Các A-tu-luân thấy ngàn cổ xe ngựa của trời Đế-thích 
quay trở lại, liền nói: “Họ muốn trở lại chiến đấu với chúng ta”, vì 
thế A-tu-luân hoảng sợ bổ chạy, chư Thiên đắc thắng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thầy muốn biết trời Đế-thích bấy giờ là ai chăng? Chính 
là thân Ta đó. Lúc ấy Ta thương xót nghĩ đến tất cả dân chúng và 
các loài sâu bọ nhỏ bé nhất. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN A47 





Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa, chư Thiên chiến đấu với A-tu-luân, chư Thiên đắc 
thắng, A-tu-luân bại. Khi đó trời Đế-thích rất hoan hỷ, trở về cho tạo 
dựng một đại giảng đường đặt tên là Thắng. Vì sao đặt tên là 
Thắng? Vì thắng các A-tu-luân. Giảng đường có một trăm lớp lan 
can, giữa mỗi lớp lan can đều làm bẩy trăm đường đi; giữa mỗi 
đường đi có bẩy trăm ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có bẩy trăm người hầu. 
Trời Đế-thích khỏi phải lo về áo quần, thức ăn uống cho các ngọc 
nữ. Mỗi người như việc làm đời trước, tự nhiên được sanh ra trong 
giảng đường. Tất cả giảng đường trong ngàn thế giới, không có cái 
nào bằng giảng đường của trời Đế-thích. 

Vua A-tu-luân nghĩ: “Sức oai thần của ta rất tôn quý, thế mà 
các mặt trời, mặt trăng và trời Đao-lợi ở trên ta cứ qua lại trong hư 
không. Ta muốn lấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng bổ vào trong lỗ tai 
đi khắp mười phương”. Nghĩ như vậy rồi, liền nổi giận không dẫn lại 
được. Bấy giờ vua A-tu-luân nghĩ đến A-tu-luân Duy-ma-chất. A-tu- 
luân Duy-ma-chất biết việc ấy, liền mang các loại dụng cụ, trang bị 
các loại binh khí xe ngựa và vô số trăm ngàn A-tu-luân cùng kéo 
đến chỗ vua A-tu-luân, dừng lại ở trước. 

Lúc ấy vua A-tu-luân lại nghĩ đến A-tu-luân Xá-ma-lợi. A-tu- 
luân Xá-ma-lợi biết việc ấy liền mang các loại dụng cụ, trang bị 
binh khí, ngựa xe cùng với vô số trăm ngàn A-tu-luân kéo đến chỗ 
vua A-tu-luân dừng lại ở trước. 

Vua A-tu-luân lại nghĩ đến A-tu-luân Mãn-do, A-tu-luân Kỳ-la. 
Hai vị biết việc đó, liền mang các loại dụng cụ, trang bị binh khí, 
cùng với vô số trăm ngàn A-tu-luân kéo đến chỗ vua A-tu-luân dừng 
lại ở trước. 

Bấy giờ vua A-tu-luân tự mang các loại dụng cụ, trang bị binh 
khí, ngựa xe, cùng với vô số trăm ngàn A-tu-luân vây quanh, từ 
thành xuất phát, kéo đi để chiến đấu với chư Thiên trời Đao-lợi. 

Khi ấy Long vương Nan-đầu-hòa-nan dùng thân quấn quanh 
núi Tu-di bẩy vòng, làm chấn động núi Tu-di, dùng đuôi đập xuống 
biển lớn, nước biển vọt lên bên núi Tu-di đến ba trăm ba mươi sáu 
vạn dặm. Trời Đao-lợi liễn biết A-tu-luân muốn đến chiến đấu với 
chư Thiên. Lúc ấy các rồng trong biển mang các loại trang bị, binh 


448 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trượng, ngựa xe, đến nghinh chiến với các A-tu-luân. Đánh mà đắc 
thắng thì đuổi các A-tu-luân về thành quách của chúng. Nhưng các 
vị rồng thất bại, không thắng được liền đi đến chỗ quỷ thần Câu-để 
nói với các vị ấy: “Các A-tu-luân muốn chiến đấu với chư Thiên. 
Hãy cùng đến nghinh chiến”. Chư quỷ thần Câu-để nghe các vị 
rồng nói, liền mang các loại chiến y và đồ trang bị, binh trượng, 
ngựa xe, cùng đi đến chỗ A-tu-luân để chiến đấu, nếu đắc thắng thì 
đuổi các A-tu-luân về thành quách của chúng. Nhưng chẳng thắng 
được, liền đi chỗ quỷ thần Trì Hoa, nói với các quỷ thần Trì Hoa 
rằng A-tu-luân muốn chiến đấu với chư Thiên nên cùng đến nghĩnh 
chiến, đuổi đi. Quỷ thần Trì Hoa nghe lời nói đó của rồng và quỷ 
thần Câu-đề liền mang các loại binh trượng, trang bị ngựa, xe, cùng 
đến chỗ A-tu-luân để chiến đấu, nếu đắc thắng sẽ đuổi các A-tu- 
luân về thành quách của chúng, nhưng không thắng được liền đến 
chỗ quỷ thần Thái-đà-mạt, nói với họ: “Các A-tu-luân muốn chiến 
đấu với chư Thiên, nên cùng đến nghinh chiến và đuổi đi”. Quỷ 
thần Thái-đà-mạt nghe rồi, liền mang các loại binh trượng, ngựa 
xe, cùng đến nghinh chiến với A-tu-luân, nếu đắc thắng sẽ đuổi 
các A-tu-luân về thành quách của chúng, nhưng không thể thắng 
được, liền đi đến chỗ Tứ thiên vương, nói với Tứ thiên vương: “Các 
A-tu-luân muốn chiến đấu với chư Thiên, nên cùng đến nghĩnh 
chiến, đuổi đi”. Chư Thiên nghe xong, Đại thiên vương Tỳ-sa-môn 
ngay khi ấy nghĩ đến chư Thiên Đề-đầu-lại, Thiên vương Đề-đầu- 
lại biết việc ấy, liên mang đầy đủ các đồ trang bị, binh trượng, xe 
ngựa, cùng với vô số trăm ngàn Đề-đầu-lại vây quanh sau trước, đi 
đến chỗ của Đại thiên vương Tỳ-sa-môn, dừng lại ở trước. Thiên 
vương Tỳ-sa-môn lại nghĩ đến Thiên vương Tất-lâu-lặc. Thiên 
vương Tất-lâu-lặc biết việc đó, liền mang đầy đủ các loại trang bị, 
binh trượng, ngựa xe, cùng với vô số chư Thiên lại cùng với vô số 
trăm ngàn binh sĩ, lại cùng với vô số trăm ngàn loài Rồng vây 
quanh trước sau, đi đến chỗ Đại thiên vương Tỳ-sa-môn, dừng lại ở 
trước. 

Bấy giờ, Thiên vương Tỳ-sa-môn mang đầy đủ các loại 
trang bị, binh trượng, ngựa xe, cùng với vô số trăm ngàn loài 
quỷ thần vây quanh, cùng với chư Thiên vương đến chiến đấu 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 449 





với các A-tu-luân, nếu đắc thắng, sẽ đuổi các A-tu-luân về 
thành quách của chúng, nhưng chẳng thắng được, liền đi đến trời 
Thiện đẳng, tâu với trời Đế-thích và nói với chư Thiên cõi Đao- 
lợi: “Các A-tu-luân muốn chiến đấu với chư Thiên, nền cùng 
đến nghĩnh chiến, đuổi đi”. 

Lúc ấy trời Đế-thích bảo chư Thiên: “Hãy đến chỗ chư Thiên 
Tu-diệm, chư Thiên Đâu-suất, chư Thiên Ni-ma-la, chư Thiên Ba-la- 
ni-mật, nói rằng A-tu-luân muốn chiến đấu với chư Thiên, nên cùng 
đến nghĩnh chiến, đuổi đi”. 

Thiên tử Ba-la-ma liên nhận lệnh của trời Đế-thích đi đến nói 
với bốn vị trời trên như vậy. Các vị trời ấy liền mang đầy đủ các 
loại trang bị, binh trượng, ngựa xe, cùng vô số chư Thiên xuống cõi 
trời dưới. 

Trời Diệm đến sườn phía Đông của núi Tu-di ủng hộ trời Đao- 
lợi. Trời Đâu-suất cùng với vô số chư Thiên đi đến trụ tại sườn phía 
Nam của núi Tu-di. Thiên tử Ni-ma-la cùng với vô số chư Thiên đi 
đến sườn phía Tây của núi Tu-di để ủng hộ trời Đao-lợi. Thiên tử 
Ba-la-ni cùng với vô số chư Thiên đến trụ ở sườn phía Bắc núi Tu-di 
để ủng hộ trời Đao-lợi. 

Trời Đế-thích nghĩ đến các quỷ thần Duy Mạn. Các quỷ thần 
Duy Mạn biết việc ấy, liền mang đầy đủ các thứ trang bị, binh 
trượng, ngựa xe, đi đến chỗ trời Đế-thích, dừng lại ở trước. 

Trời Đế-thích nghĩ đến voi chúa Thiện trụ. Voi chúa Thiện trụ 
biết việc ấy, liền mang đầy đủ các đồ trang bị, binh trượng, xe ngựa, 
đi đến chỗ trời Đế-thích, dừng lại ở trước. 

Trời Đế-thích lại nghĩ đến các Thiên vương. Các Thiên vương 
biết điều ấy, liên mang đầy đủ các đồ trang bị, binh trượng, ngựa xe, 
đi đến chỗ trời Đế-thích, dừng lại ở trước. 

Trời Đế-thích lại nghĩ đến chư Thiên Đao-lợi. Chư Thiên Đao- 
lợi biết việc ấy, liền mang đầy đủ các đồ trang bị, binh trượng, ngựa 
xe, đi đến chỗ trời Đế-thích dừng lại ở trước. 

Bấy giờ trời Đế-thích tự mang đầy đủ các loại trang bị, binh 
trượng, ngựa xe, ngồi trên lưng tượng vương Thiện trụ, cùng với vô 
số trăm ngàn vị trời vây quanh trước vua, ra khỏi thiên cung, đi đến 
chỗ các A-tu-luân, cùng chiến đấu, dùng dao, kiếm, mâu, tên, cung, 


450 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nỏ đâm bắn. A-tu-luân bị thương, đau đớn chẳng kể xiết, tuy bị như 
vậy mà chẳng chết. Các A-tu-luân cũng thế, dùng dao, kiếm, mâu, 
tên, cung, nỏ bằng bảy báu đâm bắn làm chư Thiên bị thương, đau 
đớn không kể xiết, tuy bị như vậy nhưng chẳng chết. Trời ở cõi Dục 
chiến đấu với các A-tu-luân cũng như vậy. Vì dục là nhân ẩn tàng, vì 
nhân duyên là dục nên mới xảy ra như thế. 


M 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 451 





Phẩm II: BA TIỂU KIẾP 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba tiểu kiếp. Ba tiểu kiếp ấy là gì? Một là kiếp đao kiếm, 
hai là kiếp lúa gạo quý hiếm, ba là kiếp tật bệnh. Đó là ba tiểu kiếp. 

Thế nào là kiếp đao kiếm? 

Khi ấy con người phần nhiều sống phi pháp, ngu si, tà kiến, 
làm mười điều ác. Vì người làm những việc ác như vậy, nên các thức 
ăn ngon như váng sữa, dầu mè, mật, đường cát, các thứ đó đều tiêu 
mất; các thứ y phục, gấm vóc, vải lông tốt đều mất hết. Đất ở cõi ấy 
tự nhiên phát sanh núi rừng, khe suối, hang hố, bờ vực. Các loại 
ngọc như lưu ly, pha lê.. các thứ báu đều chìm trong đất, chỉ có bờ 
gai. Trong thời kiếp đao kiếm, dân chúng chẳng hiếu thuận với cha 
mẹ, chẳng nghe theo và phụng sự Sa-môn, Đạo nhân, chẳng kính 
bậc Tôn trưởng. Tiếng xấu ác ấy lan truyền khắp nơi. 

Phật dạy: 

Thí như người đời nay, hiếu kính với cha mẹ, tôn kính, 
phụng sự Sa-môn, Đạo nhân, nghe theo lời của các bậc Trưởng lão. 
Tiếng tốt ấy đồn khắp nơi. Cũng như vậy, trong thời kỳ kiếp đao 
kiếm, dân chúng chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng nghe lời và 
phụng sự Sa-môn, Đạo nhân, chẳng kính bậc Trưởng lão, tiếng ác 
lan truyền khắp nơi. Trong thời kỳ kiếp đao kiếm hoàn toàn không 
có điều thiện, huống là có người làm việc thiện. Trong thời kỳ kiếp 
đao kiếm, người ở cõi này, không có hiện tượng mua bán đổi chác, 
các cây lớn đều ngã xuống đất, chỉ có hầm hố dơ bẩn, cao thấp 
chẳng bằng phẳng; nơi có nước thì sóng dậy mênh mông làm sụp lở 
bờ; nước sông cạn đến đáy; dân chúng thưa thớt, chỉ có sợ sệt, lông 
toàn thân dựng ngược. Trong thời kỳ kiếp đao kiếm, dân chúng gặp 
nhau thì chỉ muốn cướp bóc, giết hại nhau. Thí như loài chó sói ở 
chốn đầm hoang thấy bầy nai thì muốn giết hại, trong thời kỳ kiếp 
đao kiếm, dân chúng gặp nhau chỉ muốn cướp bóc, giết hại nhau, 
cũng như vậy. Tay nắm lấy cỏ cây, ngói đá thì đều hóa thành đao 
kiếm, giết hại lẫn nhau. Thời ấy, con người chỉ thọ mười tuổi. 
Trong đó, có người thông minh, trí tuệ, chạy trốn vào núi rừng, khe 


452 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





suối, hang hố, bờ sông sâu và nghĩ: “Không ai có thể giết ta được, 
ta cũng chẳng giết ai”, bèn ở đó ăn trái, dưa, rễ cây. Trong thời kỳ 
kiếp đao kiếm, con người giết hại nhau bẩy ngày mới nghỉ. Người 
chết đều đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì trong thời kỳ kiếp đao kiếm 
đó, mọi người đều ôm ý tưởng, hành động độc ác, khi chết chỉ nghĩ 
ác. Thời kỳ kiếp đao kiếm là như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là thời kỳ kiếp lúa gạo quý hiếm? 

Trong thời kỳ kiếp lúa gạo quý hiếm, con người phần nhiều 
sống phi pháp, ngu si, tà kiến, ganh ghét, tham lam keo kiệt, giữ của 
chẳng chịu bố thí. Vì vậy, trời mưa chẳng đúng thời tiết. Vì trời mưa 
chẳng đúng thời tiết, nên dân chúng cày cấy, gieo trồng nhưng lúa 
khô chết không mọc, chỉ còn thân cây khô, vì vậy lúa thóc quý hiếm. 
Người lượm lúa rơi trong ruộng để tự nuôi sống. Thời kỳ kiếp lúa 
gạo quý hiếm là như vậy. 

Lại nữa, người ta phải đi quét đường sá, chợ búa, xóm làng để 
được chia thóc, để tự nuôi sống. Lại nữa, trong thời kỳ kiếp lúa gạo 
quý hiếm, lá cây rụng trên đất, người ta cào đất lượm lá cây, nấu ăn. 
Trong thời kỳ kiếp lúa gạo quý hiếm, dân chúng bị tai nạn khốn khổ 
như thế. Trong thời kỳ này, người bị đói khát chết nhiều năm, hài cốt 
tan rã trên đất. Người đói khát đi lượm hài cốt nơi chợ búa, xóm 
làng, đường phố để nấu ăn. Dân chúng đói khát mới như vậy. Thời 
kỳ kiếp lúa gạo quý hiếm, người chết bị đọa vào trong loài ngạ quỷ. 
Vì sao vậy? Vì thời kỳ ấy, dân chúng ganh ghét nhau và tham lam 
bổn sẻn. Đó là kiếp lúa gạo quý hiếm. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế là thời kỳ kiếp tật bệnh? 

Trong thời kỳ kiếp tật bệnh, con người phụng hành kinh, giới, 
theo chánh kiến, lìa tà kiến, làm mười điều thiện. Vì vậy, bấy giờ 
các quỷ thân ở thế giới phương khác, đến quấy nhiễu các người 
này, đánh ngã họ, nhiễu loạn tâm ý họ. Nơi này quỷ thần dâm 
loạn, vì vậy quỷ thần ở phương khác đến quấy nhiễu mọi người, 
đánh ngã làm rối loạn tâm ý. Thí như nhà vua, hoặc đại thần, ra 
lệnh binh lính giữ gìn cửa thành. Các binh lính này dâm loạn, nếu 
cường tặc của nước khác đến đánh úp thì cướp lấy đất nước, huyện 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 453 





ấp cũng như vậy. Thời kỳ kiếp tật bệnh, dân chúng phụng hành 
kinh giới, theo chánh kiến, ha tà kiến, làm theo mười điều lành, 
quỷ thần ở phương khác đến xúc nhiễu người, đánh ngã, làm nhiễu 
loạn tâm ý. Ở thời kỳ kiếp tật bệnh, người chết đều được sanh lên 
trời. Vì sao vậy? Vì thời kỳ kiếp tật bệnh, dân chúng đều lần lượt 
hỏi thăm sức khỏe của nhau: “Thế nào, được an ổn chăng? Chẳng 
hể gì chứ?” Đó là thời kỳ kiếp tật bệnh. 
Đó là ba tiểu kiếp. 


454 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 12: TAI BIẾN 


Phật bảo các Tỳ-kheo: Trời đất có ba tai biến. Ba tai biến ấy là 
gì? Một là tai biến về lửa, hai là tai biến về nước, ba là tai biến về 
gió. Đó là ba tai biến. 

Thời kỳ tai biến, con người tụ lại ba chỗ. Ba chỗ ấy là gì? Gặp 
thời kỳ tai biến về lửa, con người đều lên trên cõi trời A-vệ-hóa-la 
thứ mười lăm, tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về nước, mọi 
người đều lên trên cõi trời Thủ-bì-cân thứ mười chín, tụ tập rất đông. 
Gặp thời kỳ tai biến về gió, mọi người đều lên trên cõi trời Duy-xa- 
a-bát thứ mười ba tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về lửa, người 
trong thiên hạ đều làm việc phi pháp, tà kiến, không chánh kiến, 
phạm mười điều ác, vì dân chúng đều làm việc phi pháp, làm theo tà 
kiến, chẳng thấy chánh hạnh; vì làm mười điều ác, nên trời chẳng 
mưa đúng thời tiết. Sau thời gian trời không mưa, bao nhiêu cây cối, 
thảo dược, vạn vật trong cõi ấy đều khô chết, không sống lại được. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Đó là vô thường, không kiên cố, chẳng được trường cửu. Đó 
là quá suy đổi, cho nên phải sớm nhàm chán. Hãy vứt bỏ tất cả, tự 
cầu giải thoát. 

Sau đó quá lâu, không thể tính đếm, đại loạn gió nổi lên thổi 
vào biển lớn ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, đưa mặt trời đại thành 
quách lên trên triỀn núi Tu-di một trăm sáu mươi tám vạn dặm, bỏ 
mặt trời này vào trong quỹ đạo, vì thế nên thế gian có hai mặt trời 
xuất hiện. Sau khi mặt trời xuất hiện, nước trong các mương, sông 
nhỏ đều khô hết. 

Phật dạy: 

—Đó là vô thường, không kiên cố, chẳng được trường cửu. Đó 
là quá suy đổi, cho nên phải sớm nhàm chán, để đến được đạo giải 
thoát tự nhiên. Thời gian sau đó rất lâu, không thể tính đếm được, 
đại loạn gió nổi lên, thổi nước biển lớn nổi sóng ba trăm ba mươi sáu 
vạn dặm, đưa mặt trời đại thành quách, lên trên sườn núi chúa Tu-di 
một trăm sáu mươi tám vạn dặm, bỏ mặt trời thành quách trong quỹ 
đạo. Vì thế nên thế gian có ba mặt trời xuất hiện. Các dòng nước 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 455 





như sông lớn, sông nhỏ, các dòng sông ở Tà-viễn-a-di-việt-ma-hê, 
Hòa-xa-tín-tha đều khô hết. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vì vô thường không kiên cố mới như vậy. Đó là quá suy đổi, 
cho nên phải nhàm chán, xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. 

Lại về sau rất lâu, không thể tính đếm, có đại loạn gió nổi lên 
thổi nước biển, sóng dậy ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, đưa mặt trời 
đại thành quách lên trên sườn núi chúa Tu-di một trăm sáu mươi tám 
vạn dặm, bổ mặt trời trong quỹ đạo. Vì thế nên thế gian có bốn mặt 
trời xuất hiện. Các dòng suối, suối lớn và ao A-nậu-đạt, ao hoa sen 
hồng, ao hoa sen xanh, ao hoa sen trắng, ao hoa sen vàng, ao lớn 
Ma-na-nhai, ao lớn Na-lợi đều khô hết. 

Phật bảo: 

- Vì vô thường, không kiên cố mới như vậy, chẳng trường cửu. 
Đó là quá suy đồi, cho nên phải sớm nhàm chán, xa la để được đạo 
giải thoát tự nhiên. 

Lại về sau rất lâu, không thể tính đếm, đại loạn gió nổi lên, 
thổi nước biển lớn, sóng dậy ba trăm sáu mươi sáu vạn dặm, đưa 
mặt trời đại thành quách lên trên sườn núi chúa Tu-di một trăm sáu 
mươi tám vạn dặm, bổ mặt trời trong quỹ đạo. Vì thế nên thế gian 
có năm mặt trời xuất hiện. Nước biển lớn dần dần vơi đi bốn ngàn 
dặm, tám ngàn dặm, một vạn hai ngàn dặm cho đến vơi đi hai vạn 
tám ngàn dặm. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Vì vô thường, không kiên có mới như vậy, chẳng được 
trường cửu. Đó là quá suy đồi cho nên phải sớm nhàn chán, xa la, 
để được giải thoát tự nhiên. Khi năm mặt trời xuất hiện, làm khô 
cạn nước biển lớn, có chỗ đến hơn hai vạn tám ngàn dặm, một vạn 
tám ngàn dặm, một vạn bốn ngàn dặm, tám ngàn dặm, bốn ngàn 
dặm. Có lúc nước biển vơi dẫn đi, có nơi còn hơn bẩy cây, sáu cây, 
năm cây, bốn cây, ba cây, hai cây, một cây. Sau đó vơi dần, độ sâu 
còn bằng tâm cao của bẩy người, sáu người, năm người, bốn người, 
ba người, hai người, một người. Nước biển còn ngập một người, sau 
đấy, vơi dần đến lưng người, vơi dần đến đầu gối người; sau đó chỉ 
còn một ít nước, giống như nước mưa đọng trong dấu chân trâu. Sau 


456 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đó ít lâu, nước trong biển lớn đều khô hết, chẳng thể làm ướt ngón 
chân người. Thí như thêm một giọt nước mỡ vào trong đống lửa lớn 
thì chẳng thấy khói. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vì vô thường, không kiên cố mới như vậy. Cho nên sớm phải 
nhàm chán, xa lìa để được giải thoát tự nhiên. 

Lại về sau rất lâu, chẳng thể tính đếm, đại loạn gió thổi nước 
biển lớn, sóng dây ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, đưa mặt trời đại 
thành quách lên trên sườn núi chúa Tu-di một trăm sáu mươi tám 
vạn dặm, bỏ mặt trời trong quỹ đạo. Vì thế nên thế gian có sáu mặt 
trời xuất hiện. Bốn cõi lớn trong thiên hạ và tám vạn thành, núi lớn 
và núi chúa Tu-di, đều bị đốt cháy, bốc khói. Thí như hiện trạng bốc 
khói của lò gốm lớn khi mới nhen. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Như vậy, khi sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian, thiêu đốt bốn 
cõi thiên hạ và tám vạn thành, các núi lớn, núi chúa Tu-di đều bốc 
khói. Thí như mỡ thấm vào trong đám lửa lớn liền cháy tan không 
khói. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vì vô thường, không kiên cố, cho nên phải sớm chán bỏ, cần 
cầu giải thoát, đắc đạo tự nhiên. 

Lại sau đó rất lâu, có đại loạn gió nổi lên, thổi nước biển lớn, 
sóng dậy ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, đưa mặt trời thành quách lên 
trên sườn núi chúa Tu-di, bổ mặt trời trong quỹ đạo. Vì vậy, thế gian 
có bảy mặt trời xuất hiện. Bốn cõi thiên hạ và tám vạn thành, các 
núi lớn, núi chúa Tu-di đều rung chuyển chao động. Thí như cái 
đảnh, cái vạc lớn đun lửa, nước sôi vọt lên. Khi bẩy mặt trời xuất 
hiện cũng như vậy. Cung của các trời Tứ thiên vương, trời Đao-lợi, 
trời Diệm, trời Đâu-suất, trời Ni-ma-la, trời Ba-la-ni-mật, trời Phạm- 
ca-di đều rung chuyển lay động. Cung của chư Thiên Phong cao, trên 
đến trời A-vệ-hóa-la, các Thiên tử mới sanh ở cung trời đó thấy lửa 
đều sợ hãi. Các Thiên tử sanh trước nói với các Thiên tử mới sanh: 
“Các vị chớ nên sợ hãi. Ngày xưa khi ta thấy lửa thiêu, lửa chỉ lên 
tới đây, không cao hơn nữa. Bấy giờ, bốn cõi thiên hạ và tám vạn 
thành, các núi lớn và núi Tu-di đều rung chuyển lay động. Bốn ngàn 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 457 





dặm núi chúa Tu-di bị sụp đổ, rồi tám ngàn dặm, một vạn hai ngàn 
dặm, một vạn sáu ngàn dặm, hai vạn dặm, bốn ngàn dặm, ba vạn 
tám ngàn dặm đều sụp đổ. Thí như mỡ thấm vào trong đống lửa lớn, 
không có khói cũng không có gì khác. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Mọi sở hữu là vô thường, không kiên cố, là như thế. Đó là sự 
suy đổi cùng cực, cho nên phải sớm nhàm chán xa la, để được giải 
thoát tự nhiên. 

Ai sẽ tin lúc thế gian có bẩy mặt trời xuất hiện? Chỉ có người 
thấy mới tin. Ai sẽ tin bốn cõi thiên hạ và tám vạn thành, các núi lớn 
và núi chúa Tu-di bị rung chuyển lay động? Và Tứ thiên vương, trời 
Đao-lợi, trời Diệm, trời Đâu-suất, trời Vô cống cao, trời Tha hóa tự 
chuyển, trời Phạm-ca-di đều rung chuyển lay động? Hay gió cuốn 
các cung của chư Thiên lên đến trời A-vệ-hóa-la thứ mười lăm? Chỉ 
có người thấy mới tin. Ai sẽ tin núi chúa Tu-di bị hủy hoại hết, lại 
không còn chỗ núi đất nào mà không bị thiêu đốt, tất cả các địa ngục 
đều bị phá hủy hết sạch; sau đó súc sanh, cầm thú cũng bị tiêu diệt 
hết; kế đến ngạ quỷ cũng bị tiêu diệt; tiếp theo A-tu-luân cũng bị 
tiêu diệt; rồi tiếp đến loài người đều chết hết và Tứ thiên vương, trời 
Đao-lợi, trời Diệm, trời Đâu-suất, trời Vô cống cao, trời Tha hóa tự 
chuyển, trời Phạm-ca-di, chư Thiên đều chết hết; đó gọi là đất trời bị 
thiêu hủy. Con người dồn lại một chỗ. Nhưng sau đó rất lâu, có mây 
lớn nổi lên, đổ mưa to xuống, giọt mưa to như bánh xe đầy ngập các 
sông biển, nước dần dần dâng lên đến trời Phạm-ca-di, lại đến trời 
Quang minh thanh thứ mười lăm. Nước ấy bốn phía đều có gió cẩn 
lại. Gió thứ nhất tên là Trụ phong, thứ hai tên là Trợ phong, thứ ba là 
Bất động phong, thứ tư là Kiên phong. Đó là bốn thứ gió. 

Sau đó rất lâu, khoảng một ngàn vạn năm, nước dần dần hạ 
xuống vô số trăm ngàn do-tuần. Có gió tên là Tăng kiệt bao bọc bốn 
phía, nổi lên thổi nước hạ xuống lần lần. Trên sóng nước, nổi lên 
một lớp bọt dày hóa thành đường đi bảy báu; cứ như vậy lên đến 
tầng trời thứ bẩy tạo thành cung điện. 

Sau đó rất lâu, vài ngàn vạn năm, nước dân dần hạ xuống hàng 
trăm do-tuần, hàng trăm ngàn do-tuần, gió loạn từ bốn phía nổi lên, 
thổi động mặt nước, sanh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báu: vàng, 


458 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, chơn châu đỏ làm thành đường đi. 
Kim phong lo việc tạo thành cõi Ba-la-ni-hòa-đa-việt thứ sáu, chỗ ở 
của chư Thiên. 

Sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn dặm, nước dần dần hạ xuống, 
có gió loạn tên là Thái kiệt từ bốn phía đến thổi trên mặt nước, 
sóng nổi dậy sanh ra một lớp bọt dày, hóa thành bẩy báu: vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành đường đi, 
nhà cửa. Gió loạn trông coi trên cõi trời thứ năm tạo thành cảnh 
cung điện của chư Thiên. 

Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống 
ngàn vạn do-tuần, gió loạn từ bốn phía đến thổi trên mặt nước, sóng 
nổi dậy, sanh một lớp bọt dày hóa thành bốn báu. Một là vàng ròng, 
hai là bạc trắng, ba là lưu ly, bốn là pha lê; gió loạn mang đến tại 
khoảng giữa trời và thế gian tạo thành núi chúa Tu-di cao ba trăm ba 
mươi sáu vạn dặm, rộng dài ba trăm ba mươi sáu vạn dặm. Vùng trời 
ở sườn phía Đông của núi là bạch ngân; vùng trời ở sườn phía Nam 
là lưu ly xanh, vùng trời ở sườn phía Tây là pha lê, vùng trời ở sườn 
phía Bắc là vàng ròng. 

Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước xuống dần dân, 
hàng ngàn vạn do-tuần, gió loạn từ bốn phía thổi đến làm xao động 
nước, trên mặt nước sanh một lớp bọt dày hóa thành bảy báu: vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm thành giao lộ; 
gió loạn mang lên núi chúa Tu-di làm nên cảnh cung điện của trời 
Đao-lợi thứ hai. 

Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước hạ xuống dân dần 
hàng ngàn vạn do-tuần, gió loạn từ bốn phía thổi đến làm xao động 
nước, sóng nổi lên, sanh ra một lớp bọt dày hóa thành bảy báu, 
thành đường đi, gió loạn mang lên núi chúa Tu-di một trăm sáu mươi 
tám vạn dặm, ở giữa núi làm nên cảnh cung điện của chư Thiên ở 
cõi trời thứ nhất. 

Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước hạ xuống dần 
dần, gió loạn từ bốn phía thổi đến làm xao động nước, sóng nổi lên, 
sanh một lớp bọt dày hóa thành kim cương, gió loạn mang đến bốn 
cõi lớn trong thiên hạ, và tám vạn thành bên ngoài tạo thành núi cao 
sáu trăm tám mươi vạn do-tuần bao bọc bốn phía, gọi là núi Đại 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 459 





thiết vi. 

Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dân hạ 
xuống, gió loạn từ bốn phía thổi đến làm xao động nước, sóng nổi 
lên làm sanh ra một lớp bọt dày hóa thành kim cương; gió loạn lại 
mang đến bốn cõi lớn trong thiên hạ và tám vạn thành bên ngoài bao 
bọc bốn phía và tạo thành núi lớn thứ hai, núi ấy cao sáu trăm tám 
mươi vạn do-tuân. 

Sau đó, nước hạ xuống dần dần hàng mười vạn dặm, gió loạn 
từ bốn phía thổi đến làm xao động mặt nước, sóng nổi lên làm sanh 
ra một lớp bọt dày hóa thành bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn 
châu đỏ, xa cừ, mã não bao bọc chung quanh tạo thánh tám lớp núi 
cao một trăm sáu mươi tám vạn dặm, tên gọi là A-đa-lợi rất đẹp đẽ. 

Nước ấy hạ xuống dần dần hàng mười vạn dặm, gió loạn từ 
bốn phía thổi đến làm xao động mặt nước, sóng nổi lên làm sanh ra 
một lớp bọt dày hóa thành bảy báu mang lên núi A-đa-lợi bao bọc 
chung quanh, làm thành núi thứ hai, tên là Y-sa-đa cao một trăm ba 
mươi bốn vạn dặm rất đẹp đẽ. Núi thứ ba tên là Dự-hán-đa cao bốn 
mươi tám vạn dặm, rộng cũng bốn mươi tám vạn dặm. Núi thứ tư tên 
là Thiện kiến, cao hai mươi bốn vạn dặm, rộng cũng hai mươi bốn 
vạn dặm. Núi báu thứ năm tên là A-ba-ni, cao mười hai vạn dặm, 
rộng cũng mười hai vạn dặm. Núi báu thứ sáu tên là Ni-di-đa-la cao 
bốn ngàn bốn vạn dặm, rộng cũng bốn ngàn bốn vạn dặm. Núi báu 
thứ bảy tên là Duy-na-đâu cao hai vạn hai ngàn dặm, rộng cũng hai 
vạn hai ngàn dặm. Núi báu thứ tám tên là Giá-ca-hòa cao một vạn 
hai ngàn dặm, rộng cũng một vạn hai ngàn dặm. 

Sau đó, nước hạ xuống dần dần, gió loạn từ bốn phía thổi đến 
trên mặt nước sanh một lớp bọt dày, hóa thành lớp đất dày, từ đó 
sanh đại địa, dày sáu trăm tám mươi vạn do-tuần, biên giới vô hạn. 
Gió loạn nổi lên, thổi mạnh xoáy mòn đất rất sâu đến ba trăm ba 
mươi sáu vạn dặm, dài cũng ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, các 
dòng nước trong thiên hạ đều chảy dồn vào đó đầy ắp, do đó thành 
biển lớn. Nước biển vì sao mặn? Vị mặn duy nhất ấy có ba nguyên 
nhân. Một là trong biển có đàn cá lớn, có con thân dài bốn ngàn 
dặm, có con dài tám ngàn dặm, có con dài một vạn hai ngàn dặm, 
có con dài một vạn sáu ngàn dặm, có con dài hai vạn dặm, có con 


460 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





dài hai vạn bốn ngàn dặm, có con dài hai vạn tám ngàn dặm dặm, 
có con dài ba vạn hai ngàn dặm, tất cả đều ngâm sâu trong biển, 
cho nên nước biển mặn. 

Hai là mây nổi lên che phủ các biển, rồi đổ mưa to, mây ấy 
lên đến trời A-ca-ni-trá, đổ mưa hạt lớn như bánh xe, rửa sạch cung 
điện của trời Tu-di-đà-chiên, trời A-đáp-hòa, trời A-tỷ-ba, trời 
Thủ-bì-cân, trời Duy-ha-bát, trời A-bì-ba, trời Phạm-ca-di xuống 
đến Tứ thiên vương. Vì nước mặn ấy đều chảy vào biển lớn nên 
nước biển có vị mặn. 

Lại nữa, được vị tiên nhân có khả năng làm phép khiến cho 
nước biển có vị mặn, cho nên nước biển mặn. 

Đó là ba nguyên nhân. 

Phật dạy: 

- Trời đất khi cùng gặp tai biến về nước, người trong thiên hạ 
đều thực hành các điều thiện, vui mừng làm việc đạo đức. Sau khi 
chết, tinh thần, thể phách đều sanh lên cõi trời thứ mười sáu làm chư 
Thiên. Người trong địa ngục, các loài sinh vật, có hơi thở có sự cựa 
quậy, khi chết đều trở lại hình người; lại thực hành các điều thiện, 
vui làm đạo đức, chết đều sanh lên làm chư Thiên ở cõi trời thứ 
mười sáu. A-tu-luân, chư Thiên và chư Thiên trên cõi trời thứ nhất 
cho đến chư Thiên trên cõi trời thứ mười lăm, khi chết, tinh thần, thể 
phách đều đi xuống trở lại hình người, thực hành, tích tụ các điều 
thiện, ưa thích, vui vẻ làm việc đạo đức, khi chết đều trở lại lên cõi 
trời thứ mười sáu làm chư Thiên. Sau đó, chư Thiên chết hết. 

Rất lâu, mây lớn lại nổi lên, bay lên đến tầng trời thứ mười 
lăm, mây ấy đổ mưa nước tro nóng rất lớn, hạt mưa lớn như bánh xe. 
Trời mưa nước tro nóng như vậy rất lâu, hàng trăm ngàn vạn dặm, 
bốn cõi thiên hạ tám vạn thành, các núi lớn và núi chúa Tu-di, từ 
trên cõi trời thứ mười lăm, xuống đến cõi Tứ thiên vương, tất cả đều 
tiêu diệt hết, không còn gì. Thí như dùng nước mỡ nhỏ vào đống lửa 
lớn, chẳng thấy bốc khói. 

Ai sẽ tin lời này? Chỉ có người đắc đạo tự nhiên, mới tin mà 
thôi. 

Đó gọi là thời kỳ trời đất gặp tai biến về nước, sự kiện trọng 
yếu hủy hoại tiêu tan hết. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 461 





Trời đất bị phá hủy tiêu tan hết, sau đó mới có được cách thức 
sanh khởi. Như thời kỳ gặp tai biến về nước, lại có cùng cách thức 
sanh khởi. Bắt đầu hình thành từ trên cõi trời thứ mười lăm, xuống 
cho đến cõi trời thứ nhất A-tu-luân, và tạo tác bốn cõi thiên hạ, tám 
vạn thành, các núi lớn, núi Tu-di, mặt trời, mặt trăng, tinh tú mới 
hiện ra, xuống cho đến vạn vật có trong thiên hạ, tạo ra cảnh núi lớn 
Thiết vi. Đó gọi là thời kỳ trời đất gặp tai biến về nước hủy hoại tiêu 
tan hết, sau đó mới bắt đầu lại từ đầu. 

Phật dạy: 

-Thời kỳ trời đất cùng gặp tai biến về gió lớn, người trong 
thiên hạ cùng thực hành và an trú trong điều thiện, nhân từ, hiếu 
thuận, thường ưa thích làm việc đạo đức. Khi chết, tinh thần đều lên 
cõi trời thứ mười bảy làm chư Thiên. Người trong địa ngục và các 
loài sinh vật, có hơi thở, có cử động, khi chết đều trở lại làm người, 
đều trở lại làm các hạnh lành, ưa thích làm việc đạo đức: khi chết, 
tinh thần, thể phách lên cõi trời thứ mười bảy làm chư Thiên. Trời A- 
tu-luân và chư Thiên trên cõi trời thứ nhất cho đến cõi trời thứ mười 
sáu đều chết hết, tinh thần, thể phách lại quay xuống làm hình 
người, ban bố, thực hành, tích lũy các điều thiện, ưa thích làm việc 
đạo đức, khi chết đều được sanh lên cõi trời thứ mười bảy làm chư 
Thiên, tiếp đến thì người trong thiên hạ mới chết hết. 

Sau đó rất lâu, gió lớn tên là Lai-kha-sa nổi lên, thổi đến cõi 
trời thứ mười sáu, thoáng chốc phá hoại, tiêu hủy hết, trên đó đều 
tiêu tan hết chẳng còn gì, không còn tiếng, không còn vang. Gió lớn 
thổi như vậy rất lâu, làm tiêu tan hết chỗ ở của chư Thiên trên cõi 
trời thứ mười sáu, xuống cho đến trời A-tu-luân, không còn øì. Thí 
như gió lớn thổi bột mịn, bột theo gió bay đi tiêu tan hết. 

Bốn cõi thiên hạ và tám vạn thành, các núi lớn và núi Tu-di 
tiêu diệt hết; núi Thiết vi, Thái sơn đều cùng loạt tiêu diệt hết, 
không còn øì. Thí như gió lớn thổi bột mịn, bột theo gió bay đi tiêu 
tan hết. 

Sau thời kỳ trời đất gặp tai biến về gió lớn một kiếp, lại bắt 
đầu phương thức sanh khởi như sau khi gặp tai biến về lửa, lại bắt 
đầu sanh khởi lại một kiếp mới. 

Đó gọi là trời đất cùng gặp gió lớn, phá hoại tiêu tan hết là do 


462 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ba thứ ấy, lại mới bắt đầu sanh khởi, cũng là do ba thứ ấy. 

Ai sẽ là người tin lời này? Chỉ có người đắc đạo tự nhiên mới 
tin điều ấy mà thôi. Trời đất cùng bắt đầu sanh khởi, như khi gặp 
thời kỳ tai biến về lửa, sau đó lại tuần tự bắt đầu sanh khởi. Gió loạn 
lại nổi lên, sau khi tạo dựng xong, chư Thiên trên cõi trời thứ mười 
lăm, ai phước lộc mỏng, đều xuống ở đầy nơi cõi trời thứ mười một 
và tại chỗ người ở, xuống ở đó tràn đầy, và ở trời A-tu-luân, tại bốn 
phía núi Tu-di, nơi ở cũ của họ, đều tràn đầy. 


n 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 463 





KINH ĐẠI LẦU THÁN 
QUYỀN VI 


Phẩm 13: TRỜI ĐẤT THÀNH HOẠI 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trời đất hoại diệt, sau đấy mới bắt đầu hình thành lại. Loài 
người đều ở trên cõi trời A-vệ-hóa-la thứ mười lăm. Người ở trên cõi 
trời đó dùng sự mừng vui làm thức ăn, mỗi người tự có ánh sáng, 
thần túc, sống rất lâu. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Khi nước ấy ngập khắp cõi thiên hạ, bấy giờ không có mặt 
trời, mặt trăng, không có tính tú, không có ngày đêm, không có một 
tháng, nửa tháng cũng không có năm, tuổi, mờ mờ, mịt mịt, không 
thấy gì. Sau khi trời đất hình thành, chư Thiên trên đó, ai lộc phước 
đức mỏng, thì khi chết, từ trên cõi trời A-vệ-hóa-la đi xuống dạo 
chơi ở cõi này, cũng dùng sự vui mừng làm thức ăn. Ai cũng tự có 
ánh sáng, thần túc bay đi. Họ ở tại cõi nhân gian, sống rất lâu. Khi 
ấy, người trong thiên hạ rất đoan chánh, đẹp đẽ, chẳng phân biệt 
nam nữ, cũng chẳng phân biệt vua, dân, lớn, bé, chỉ cùng nhau tụ 
họp, qua lại. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Khi ấy, trên đất tự nhiên sanh hương vị đất. Thí như lớp dầu 
trên váng sữa, vị và đất ấy cũng như vậy, vị nó như mật. Rồi có một 
người ham thích mùi lạ, nghĩ rằng: “Ta muốn thử dùng ngón tay lấy 
vị đất nếm thử để biết là loại gì”. Người ấy liền dùng ngón tay lấy vị 
đất nếm, rất vui thích, nếm như vậy đến ba lần, cảm thấy rất thích 


464 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thú, sau đó liền hốt đầy tay để ăn. Những người khác thấy thế liễn 
bắt chước dùng tay bốc vị đất mà ăn. Sau khi người ăn vị đất đó rồi, 
thân liền thô cứng, sắc mặt trở thành xấu, mất đi ánh sáng, thần túc, 
chẳng thể bay lại lên trời. Thiên hạ trở lại như cũ, mờ mờ, mịt mịt. 
Theo phương thức cũ, có đại hắc phong nổi lên, thổi vào nước biển 
lớn, sâu đến ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, đưa mặt trời, mặt trăng 
đại thành quách lên bên sườn núi Tu-di một trăm sáu mươi tám vạn 
dặm, bỏ mặt trời mặt trăng thành quách vào trong quỹ đạo. Do nhân 
duyên ấy, thiên hạ có mặt trời, mặt trăng. Bấy giờ, mặt trời đại 
thành quách từ phía Đông núi Tu-di mọc lên, vòng quanh núi chúa 
Tu-di, vòng đến hướng Tây rồi lặn. Lại từ phía Đông của núi mọc 
lên, vòng quanh núi Tu-di, rồi lặn về hướng Tây. Khi ấy, có người 
nói: “Đó là mặt trời ngày hôm qua”, hoặc có người nói: “Đó chẳng 
phải là mặt trời ngày hôm qua”. Mặt trời đại thành quách lại từ phía 
Đông núi Tu-di mọc lên như vậy ba lần, vòng quanh núi Tu-di rồi 
lặn về hướng Tây. Khi ấy có người nói: “Đó là mặt trời của hôm qua 
mọc lên”. Vì vậy họ gọi đó là mặt trời. Mặt trời có hai việc. Một là 
mọc lên chiếu sáng hiện rõ thành quách, hai là lặn đi chẳng hiện ra 
cung điện, bốn phía vuông tròn. Ánh sáng của nó chiếu quanh khắp 
mọi nơi, vì vậy nên tròn. Dùng vàng, pha lê trời tinh khiết tạo thành 
thành quách. Thành quách ấy có hai phần: một phần là vàng ròng 
không tỳ vết, không dơ bẩn, ánh sáng chói lọi; một phần là pha lê 
không tỳ vết, không dơ bẩn, tỏa ánh sáng. Mặt trời đại thành quách 
rộng dài mỗi mặt hai ngàn ba mươi dặm, trên dưới đều bằng phẳng. 
Trong thành có lầu nhà, cung điện bằng vàng, tên là Diêm-phù, 
thanh tịnh, cao sáu trăm bốn mươi dặm, rộng cũng sáu trăm bốn 
mươi dặm. Trong lầu nhà, cung điện Diêm-phù, có tòa ngồi của 
Thiên tử mặt trời, mỗi mặt rộng dài hai mươi dặm, dùng bảy báu cõi 
trời: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm 
thành. Toàn thân cửa Thiên tử mặt trời phóng ánh sáng, chiếu khắp 
cung điện Diêm-phù. Ánh sáng của cung điện Diêm-phù chiếu sáng 
đại thành quách và chiếu xuống bốn phương. Thiên tử mặt trời chẳng 
nghĩ rằng ta đi hay là chẳng đi, thường dùng năm thứ dục lạc tự vui 
chơi, thỏa thích. Thiên tử mặt trời có vô số trời đi trước dẫn đường, 
vui sướng vô cùng, trước sau có dẫn đường, theo đó mà đi, vì vậy gọi 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 465 





là ngự. 

Thành quách của Thiên tử mặt trời dùng bảy báu làm thành 
bẩy lớp vách, bảy lớp lan can, bẩy lớp đường đi, cây cối, vườn nhà, 
ao tắm, có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Trong đó có các loại chim 
bay cùng nhau vui hót. Tuổi thọ của Thiên tử mặt trời là năm trăm 
năm của trời. Con cháu, chấu con truyền đời cho nhau, mức cuối 
cùng là một kiếp. Thiên tử mặt trời thành quách phóng xuống năm 
trăm ánh sáng, chung quanh lại có năm trăm ánh sáng. Đó là ngàn 
ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên gì mà 
được ngàn ánh sáng? Đạt được để làm gì? Để chiếu sáng thiên hạ, 
khiến cho dân chúng thấy ánh sáng đó mà có thể hoàn thành các 
việc. Vì sao dân chúng thấy ánh sáng đó có thể hoàn thành các việc? 
Nếu có người bố thí cho Sa-môn, Đạo nhân và kẻ bân cùng áo mến, 
thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương xông, tràng hoa, giường nằm, 
phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin cái gì liền cho cái đó, không nghịch 
ý người, thường không ngừng nghỉ, bố thí hết mình, không mệt mỏi, 
thật lòng bố thí, sau không hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, 
hoan hỷ phụng trì chơn pháp, vì vậy làm cho định ý, an ổn, thì người 
bố thí được vô số hạnh lành. Thí như Chuyển luân vương khi vừa mới 
lên ngôi, tâm ý hoan hỷ không kể xiết. 

Phật dạy: 

Cũng như vậy, nếu có người bố thí cho Sa-môn, Đạo nhân và 
kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, tràng hoa, 
giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa; ai xin gì, không nghịch ý 
người xin, bố thí không dừng nghỉ, thật lòng bố thí, sau không hối 
tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, phụng trì pháp tôn quý, do vậy 
hoan hỷ, khiến được định ý, an ổn, được vô số hạnh lành, thì người 
ấy khi chết được sanh vào chỗ an ổn, tức là sanh vào chỗ Thiên tử 
mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời, ánh sáng của người đó 
chiếu xuống khắp bốn phương. 

Đó gọi là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. 

Lại, do có mười nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? Một là 
không sát sanh; hai là không trộm cắp; ba là không xâm phạm phụ 
nữ của người khác; bốn là không nói dối; năm là không uống rượu; 
sáu là không nói lời thô ác, mắng nhiếc; bẩy là không nói hai lưỡi, 


466 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thêu dệt; tám là không ganh ghét; chín là không sân hận; mười là 
chánh kiến. Vì tâm nghĩ về vô số điều thiện, điều nhân từ nên khi 
chết liền sanh về chỗ Thiên tử mặt trời, tự nhiên được giữ thành 
quách mặt trời. Đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. 

Lại do từ nhân duyên lành gì mà đạt được ngàn ánh sáng? Một 
là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không xúc phạm phụ 
nữ người khác, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, ý 
luôn luôn nghĩ về điều lành, điều nhân từ. Thí như chỗ đất tốt, tại 
ngã tư đường có ao tắm, nước trong mát, êm ả, đẹp đế, các loại cây 
bao bọc chung quanh, nếu có người từ nơi nóng bức đến, rất đói khát 
vào trong ao tắm, tắm rửa uống nước thì tâm ý người ấy vô cùng 
hoan hỷ. 

Phật dạy: 

Cũng như vậy, nếu có người nào không trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, uống rượu, ý nghĩ vô số điều thiện thì khi chết được sanh về chỗ 
Thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời. Đó là nhân 
duyên lành đạt được ngàn ánh sáng rực rỡ. Vì sao mặt trời đại thành 
quách khiến cho thiên hạ có mùa thu, mùa đông lạnh lẽo? Vì do 
mười hai nhân duyên. Mười hai nhân duyên ấy là gì? Một là khoảng 
giữa núi Tu-di chừng ba trăm ba mươi sáu vạn dặm mọc lên hoa sen 
hồng, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng rất đẹp và nhiều 
hương thơm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu vào trong 
đó, bị hút. Vì nhân duyên ấy làm cho mặt trời đại thành quách lạnh 
vào mùa thu, mùa đông. Đó là việc thứ nhất. 

Hai là khoảng giữa núi A-la-đà, dài một trăm sáu mươi tám 
vạn dặm, trong đó mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và 
nhiều hương thơm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì 
vậy, khiến cho mặt trời đại thành quách lạnh. Đó là việc thứ hai. 

Lại nữa, khoảng giữa núi Du-an, dài tám mươi bốn vạn dặm, 
trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều 
hương thơm, lại hút ánh sáng mặt trời đại thành quách. Vì vậy thiên 
hạ lạnh. Đó là việc thứ ba. 

Lại nữa, ở khoảng giữa núi Thiện kiến, dài bốn mươi tám vạn 
dặm, trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và 
nhiều hương thơm, hút ánh sáng mặt trời. Vì vậy khiến thiên hạ lạnh. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 467 





Đó là việc thứ tư. 

Ngoài núi Thiện kiến, kế đến có núi A-sao-ba, khoảng giữa dài 
hai mươi bốn vạn dặm; sau núi thứ năm là A-sao-ba, có núi Ni-di-đà, 
khoảng giữa dài mười hai vạn dặm; sau núi thứ sáu là Ni-di-đà, có 
núi Tỷ-na, khoảng giữa dài bốn vạn tám ngàn dặm; sau núi thứ bẩy 
là Tỷ-na, có núi Thiết vi dài hai vạn bốn ngàn dặm, hút ánh sáng 
của mặt trời đại thành quách, vì vậy nên khiến cho thiên hạ lạnh vào 
mùa thu, đông. Đó là việc thứ tám. 

Lại nữa, các dòng sông trong thiên hạ, hút ánh sáng của mặt 
trời đại thành quách, vì vậy nên mặt trời đại thành quách lạnh vào 
mùa thu, đông. Đó là việc thứ chín. 

Lại nữa, nước của các dòng sông đó chảy về hướng đông, chẩy 
về hướng cõi Diêm-phù-để ít, chẩy về cõi Câu-da-ni nhiều, liền hút 
ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy mặt trời trong thiên 
hạ lạnh, đó là việc thứ mười. 

Lại nữa, các dòng sông chảy về Câu-da-ni ít, chảy về Phất-vu- 
đãi nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, cho nên 
thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ mười một. 

Lại nữa, các dòng sông chảy về Phất-vu-đãi ít, chảy về Uất- 
đơn-việt nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Nước biển 
lớn hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, vì vậy mặt trời trong 
thiên hạ lạnh, có mùa thu, đông. Đó là việc thứ mười hai. 

Vì nhân duyên gì mà mặt trời đại thành quách nóng vào mùa 
xuân, mùa hạ? Có mười việc. Mười việc ấy là gì? 

Bên núi chúa Tu-di có núi tên là A-đa, cao một trăm sáu mươi 
tám vạn dặm, rộng cũng một trăm sáu mươi tám vạn dặm, biên giới 
rộng vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
chơn châu đỏ, xa cừ, mã não làm thành. Núi ấy hút ánh sáng của 
mặt trời đại thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ 
nhất. 

Lại nữa, ngoài núi A-đa, có núi tên là Y-sa-đa cao bốn mươi 
tám vạn đặm, rộng cũng bốn mươi tám vạn dặm, biên giới vô cùng, rất 
đẹp đẽ, dùng toàn bảy báu làm thành, hút ánh sáng của mặt trời đại 
thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ hai. 

Lại nữa, ngoài núi Y-sa-đa, có núi tên là Du-an-đà, cao bốn 


468 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mươi tám vạn dặm, rộng cũng bốn mươi tám vạn dặm, biên gIỚI VÔ 
cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bẩy báu làm thành. Núi ấy lại hút ánh 
sáng của mặt trời đại thành quách nên thiên hạ nóng. Đó là việc 
thứ ba. 

Lại nữa, ngoài núi Du-an-đà, có núi tên là Thiện kiến, cao hai 
mươi bốn vạn dặm, rộng cũng hai mươi bốn vạn dặm, biên giới vô 
cùng... Đó là việc thứ tư. 

Lại nữa, có núi tên là A-sao-mi, cao mười hai vạn dặm, rộng 
cũng mười hai vạn dặm, biên giới vô cùng... Đó là việc thứ năm. 

Lại nữa, có núi tên là Ni-di-đà, cao bốn vạn tám ngàn dặm, 
rộng cũng bốn vạn tám ngàn dặm, biên giới vô cùng... Đó là việc 
thứ sáu. 

Sau núi Ni-di-đà, kế đến có núi tên là Tỷ-na-đầu, cao hai vạn 
bốn ngàn dặm, rộng cũng hai vạn bốn ngàn dặm, biên giới vô cùng... 
Đó là việc thứ bảy. 

Ngoài ra, kế đến lại có núi tên là Thiết vi, cao hai vạn hai ngàn 
dặm, rộng cũng hai vạn hai ngàn dặm, biên giới vô cùng, dùng toàn 
bảy báu làm thành. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu 
khắp trên đó vì vậy nên thiên hạ nóng, có mùa xuân, mùa hạ. Đó là 
việc thứ tám. 

Lại nữa, từ đây cao lên bốn mươi vạn dặm, có nhà của thiên 
thần, dùng pha lê làm thành, ở giữa hư không, gió lớn khống chế lôi 
đi, giống như mây nổi. Người trong thiên hạ đều gọi là tinh tú; cái 
lớn chu vi bảy trăm hai mươi dặm, cái trung bình chu vi bốn trăm 
tám mươi dặm, cái nhỏ chu vi hai trăm bốn mươi dặm. Ánh sáng của 
mặt trời đại thành quách nhiều hơn những tính tú đó, do nhân duyên 
ấy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ chín. 

Lại nữa, đất trong thiên hạ, hút ánh sáng của mặt trời đại thành 
quách, vì vậy nên thiên hạ nóng, thành mùa xuân, mùa hạ. Đó là 
việc thứ mười. 

Mặt trời đại thành quách có năm thứ gió thường hộ trì. Một là 
Trì phong, hai là Trụ phong, ba là Trợ phong, bốn là Chuyển phong, 
năm là Hành phong. Đó là năm thứ gió cùng làm chuyển mặt trời đại 
thành quách đi, chưa từng có lúc dừng nghỉ. 

Phật dạy: 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 469 





-Bấy giờ mặt trăng đại thành quách mọc lên đi vòng núi Tu-di, 
từ hướng Đông lặn về hướng Tây, ánh sáng oai thần kém hơn, cho 
nên gọi là mặt trăng. Mặt trăng có hai việc: Ánh sáng đi vòng và 
chiếu khắp bốn phương. Đại thành quách của nó bốn bên đều tròn, 
ánh sáng bao quanh cũng tròn. Mặt trăng thành quách do bạc trời, 
lưu ly trời tạo thành. Mặt trăng đại thành quách rộng, dài mỗi mặt 
một ngàn chín trăm sáu mươi dặm, phần trên phần dưới bằng nhau. 
Trong thành có cung điện bằng lưu ly của Thiên tử mặt trăng. Cao 
sáu trăm dặm, rộng cũng sáu trăm dặm. Bên trong có tòa ngồi của 
Thiên tử mặt trăng, mỗi mặt rộng dài hai mươi dặm, dùng bẩy báu: 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành. 
Toàn thân của Thiên tử mặt trăng đều phóng ra ánh sáng chiếu cung 
điện, ánh sáng của cung điện phóng ra chiếu đại thành quách, ánh 
sáng đại thành quách chiếu xuống khắp bốn phương. Thiên tử mặt 
trăng chẳng tự nghĩ là ta đi hay chẳng đi, thường dùng năm dục lạc 
của cõi trời vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trăng dẫn theo vô số 
chư Thiên trước, sau đánh xe dạo chơi, thường vui vẻ thích thú, nên 
gọi là ngự. Tuổi thọ của Thiên tử mặt trăng theo tuổi trên trời là 
năm trăm tuổi. Con cháu, cháu con tiếp nối truyền cho nhau. Vách 
của thành quách ấy dùng bảy báu tạo thành. Bảy lớp lan can, bẩy 
lớp đường đi, bẩy lớp hàng cây, cây cối bao bọc chung quanh, dùng 
toàn bẩy báu tạo thành. Có vườn nhà, ao tắm, trong đó có đủ loại 
hoa sen xanh, vàng, đồ trắng, các loài chim bay cùng nhau vui hót. 
Thiên tử mặt trăng có năm trăm ánh sáng phóng xuống, chung quanh 
lại có năm trăm ánh sáng gộp lại thành một ngàn ánh sáng, do nhân 
duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh 
sáng? Nếu có người bố thí cho Sa-môn, Đạo nhân và kẻ bần cùng 
áo, mến, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương xông, tràng hoa, 
phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, cần gì cho nấy, không nghịch ý người 
xin, thật lòng bố thí, sau chẳng hối tiếc, khiến cho Đạo nhân thanh 
tịnh phụng trì chân pháp, khiến được an ổn thì được vô số hạnh lành. 
Thí như Chuyển luân vương khi mới lên ngôi, tâm ý vô cùng hoan 
hỷ. 

Phật dạy: 

Cũng như vậy, nếu có người bố thí cho Sa-môn, Đạo nhân và 


470 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





kẻ bần cùng áo, mễn, thức ăn uống, các thứ đồ dùng khiến được an 
ổn, hoan hỷ vô cùng, thì người ấy khi chết được sanh lên chỗ Thiên 
tử mặt trăng, liền được giữ đại thành quách mặt trăng. Vì vậy nên 
gọi là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. 

Lại từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng? Nếu có 
người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, nói thêu dệt, nói lời thô ác, mắng chửi, nói hai lưỡi, không có 
ý ganh ghét, không sân giận, ngu si, làm mười điều thiện thì tâm ý 
vô cùng hoan hỷ. Thí như vùng đất tốt, ở ngã tư đường có ao tắm, 
nước trong sạch, êm ả, đẹp đẽ, chung quanh có cây. Nếu có người 
đói khát từ chỗ nóng bức đến vào trong ao tắm, uống nước, tâm ý 
vô cùng hoan hỷ. 

Phật dạy: 

-Cũng như thế, nếu có người làm mười điều thiện, khi chết, 
liền sanh lên chỗ Thiên tử mặt trăng, được giữ đại thành quách mặt 
trăng. Đó gọi là nhân duyên lành mà đạt được ngàn ánh sáng ấy. 

Lại do từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng? Nếu có 
người không sát sanh, không trộm cắp, không xâm phạm phụ nữ 
người khác, không nói dối, không uống rượu. Người ấy luôn hoan hỷ, 
thì khi chết liền sanh lên chỗ Thiên tử mặt trăng, được giữ thành 
quách mặt trăng. Đó gọi là do nhân duyên lành mà đạt được ngàn 
ánh sáng. 

Trong khoảng sáu mươi lần búng ngón tay thì gấp được bẩy 
thước lụa. Gấp hai mươi mốt thước lụa là một giờ. Khoảng một trăm 
lần búng ngón tay thì gấp được mười thước. Mặt trời đại thành 
quách, trong một ngày, đi được sáu mươi dặm về hướng Nam; đi hết 
một trăm tám mười ngày, mới đi trở lại về hướng Bắc một trăm tám 
mươi ngày nữa. Mặt trời đi một trăm tám mươi ngày còn mặt trăng đi 
mười lăm ngày. 

Vào giữa ngày ở cõi Diêm-phù-lợi thì ở cõi Phất-vu-đãi 
phương Đông là tối; ở cõi Câu-da-ni phương Tây thì mặt trời mới 
mọc, ở cõi Uất-đơn-việt phía Bắc vào nửa đêm. Ở cõi Câu-da-ni 
vào giữa ngày thì ở cõi Diêm-phù-lợi tối, ở cõi Uất-đơn-việt mặt 
trời mới mọc, ở cõi Phất-vu-đãi nửa đêm. Ở cõi Uất-đơn-việt vào 
giữa ngày thì cõi Câu-da-ni tối. Ở cõi Phất-vu-đãi mặt trời mới 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 471 





mọc thì cõi Diêm-phù-lợi nửa đêm. Ở cõi Phất-vu-đãi vào giữa 
ngà y thì ở cõi Uất-đơn-việt là tối. Ở cõi Diêm-phù-lợi mặt trời mới 
mọc thì ở cõi Câu-da-ni là nửa đêm. Như vậy ở cõi Diêm-phù-lợi 
giữa ngày, thì cõi Phất-vu-đãi ở phương Đông tối. Cõi Câu-da-ni 
phương Tây mặt trời mọc thì ở cõi Uất-đơn-việt nửa đêm. Ở cõi 
Câu-da-ni giữa ngày thì ở cõi Diêm-phù-lợi tối. Ở cõi Uất-đơn-việt 
mặt trời mọc thì ở cõi Phất-vu-đãi nửa đêm. 

Phật dạy: 

—Do nhân duyên gì mà mặt trăng bị khuyết giảm dần dân? Vì 
có ba việc nên bị khuyết giảm. Ba việc ấy là gì? 

Một là vì đi về một góc nên dần dần bị khuyết giảm. Đó là 
việc thứ nhất. 

Hai là ở bên mặt trăng đại thành quách, có chư Thiên, y phục 
của họ màu xanh, ngọc anh lạc của họ cũng xanh, che khuất phía họ 
đứng nên phía ấy bị khuyết giảm. Đó là việc thứ hai. 

Ba là mặt trời đại thành quách dùng sáu mươi ánh sáng, chiếu 
ngay nơi ánh sáng của mặt trăng đại thành quách chiếu, nên phía ấy 
bị khuyết giảm. Đó là việc thứ ba, mặt trời đoạt ánh sáng mặt trăng. 

Vì nhân duyên gì mà mặt trăng hiện đây? Có đây đủ ba việc. 
Ba việc ấy là gì? 

Một là mặt trăng dân dần đi ba phương. Vì vậy nên mặt trăng 
dần dân hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ nhất. 

Hai là ngày rằm trong tháng, chư Thiên sắc xanh, mặc áo xanh 
vào trong thành mặt trăng cùng nhau vui chơi. Khi ấy mặt trăng dùng 
hết ánh sáng chiếu chư Thiên. Thí như ở chính giữa các ngọn đèn, 
đốt lên ngọn lửa lớn, thì ngọn lửa ấy chiếu khắp các ngọn đèn. 

Phật dạy: 

-Cũng như vậy, chư Thiên ở bên mặt trăng đại thành quách, 
sắc họ xanh và y phục cũng xanh. Vào ngày rằm trong tháng họ vào 
cùng vui chơi với Thiên tử mặt trăng, nên ánh sáng mặt trăng chiếu 
hư không. Vì vậy nên ngày rằm mặt trăng hiện ra tròn đầy. Đó là 
việc thứ hai. 

Ba là vào ngày rằm trong tháng, mặt trời dùng sáu mươi ánh 
sáng chiếu khắp mặt trăng đại thành quách, mặt trăng không nhận. 
Vì vậy nên mặt trăng hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ ba. 


472 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Mặt trăng đại thành quách thường có năm thứ gió hộ trì. Năm 
thứ ấy là gì? Một là Trì phong, hai là Trụ phong, ba là Trợ phong, 
bốn là Chuyển phong, năm là Hành phong. Đó là năm thứ gió 
thường đi với mặt trăng thành quách, chưa từng có khi dừng nghỉ. 

Vì nhân duyên gì mà trong mặt trăng hiện ra màu sữa? Vì có 
cội cây tên là Diêm-phù-lợi, do vậy tên của cối này là Diêm-phù- 
lợi. Dưới cây ấy có núi, dùng toàn bảy báu làm thành, cao tám 
trăm dặm, chung quanh cũng tám trăm dặm. Cây ấy cao bốn ngàn 
dặm, bóng tỏa ra hai ngàn dặm, thân to năm trăm sáu mươi dặm, rễ 
ăn sâu xuống tám trăm bốn mươi dặm, bóng của cây chiếu hiện 
trong mặt trăng, làm cho mặt trăng đại thành quách hiện ra màu 
sữa, chẳng sáng. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Tộc tánh tử khi hành sự nên như mặt trăng chiếu sáng thiên 
hạ, dứt bỏ thân kiêu mạn, vượt lên trên chủng tánh, thường giữ ý hổ 
thẹn. Quả trên cây lớn Diêm-phù-lợi giống như cái bình lớn, vị của 
nó ngọt như mật, sắc nó trắng như váng sữa. Phía Bắc cây lớn Diêm- 
phù-lợi có bảy lớp núi, bẩy lớp cây cối; có bẩy tinh xá của Tiên 
nhân Bà-la-môn. 

Phật dạy: 

-Bấy giờ dân chúng ăn vị đất trên đất đó, để tự sanh sống. Cứ 
như vậy, ăn vị đất ấy rất lâu, sống lâu vô cùng. Ai ăn vị đất nhiều thì 
sắc diện biến thành xấu; kẻ ăn ít thì sắc diện xinh đẹp. Người nhan 
sắc xinh đẹp thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan sắc xấu. Vì sắc đẹp 
mà tự kiêu ngạo chê cười nhau, nên vị đất ấy liền biến mất, chẳng 
sinh lại. Lại tự nhiên sanh bánh mỏng, vị quả nó rất thơm ngon, 
nhưng không bằng vị đất khi trước. Dân chúng cùng hội họp bàn tán, 
tự đánh mình, kêu than, khóc lóc, tưởng nhớ vị đất rất ngon trước kia 
đã bị mất. 

Phật dạy: 

-Thí như người cõi này có vị ngon ngọt cùng người thưởng 
thức, liền nói: “Vị ấy ngon làm sao!” Họ nhớ mãi vị ấy không thôi. 
Lúc ấy dân chúng cũng như vậy, cùng hội họp bàn tán, buồn lo tự 
đánh mình, kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ vị đất trước kia. Khi đó dân 
chúng lại lấy bánh mỏng ăn để tự nuôi sống. Như vậy rất lâu, ai ăn 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 473 





bánh đất mỏng nhiều, thì nhan sắc liền biến thành xấu, ai ăn ít thì 
nhan sắc xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp thì chê cười kẻ nhan sắc 
xấu. Do nhan sắc mà tự kiêu ngạo chê cười nhau, nên bánh đất mỏng 
liền biến mất, không sanh lại. Lại sanh ra Ba-la, vị của nó cũng thơm 
ngon nhưng không bằng vị của bánh mỏng trước kia, giống như hoa 
Khô-gia-lam, vị của nó như mật. Lúc ấy dân chúng hội họp bàn tán, 
buồn lo, tự đánh mình, kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ bánh đất mỏng 
trước kia. Dân chúng liển lấy vị Ba-la ăn để tự sanh sống, mạng sống 
của họ rất lâu. Ai ăn vị Ba-la nhiều thì nhan sắc biến thành xấu, ai 
ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp vì sắc đẹp mà 
kiêu ngạo chê cười nhau rất thậm tệ, nên Ba-la đất liền biến mất 
không sanh ra nữa. Lại tự nhiên sanh ra gạo thơm, vị nó cũng thơm 
ngon, đẹp đế; các loại gạo ấy đều tinh khiết, tỏa ra tất cả hương vị 
nhưng không bằng vị Ba-la. Dân chúng cùng hội họp, bàn tán, lo sầu, 
kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ vị Ba-la trước kia, tự đánh mình. Giống 
như dân chúng cõi này, gặp phải sự việc quá đau khổ, kêu la, khóc 
lóc, dân chúng lúc ấy ở đó cũng như vậy. 

Bấy giờ dân chúng lấy gạo thơm tự nhiên ăn. Sau khi ăn gạo 
thơm tự nhiên, con người biến thành kẻ nam, người nữ, hai phái nhìn 
nhau liễn khởi ý dâm dục, đi đến chỗ vắng cùng nhau làm việc bất 
tịnh, là sự việc dơ uế. Người khác thấy liền nói: “Vì sao các ngươi 
làm việc phi pháp? Mọi người đâu có hướng đến nhau mà làm 
chuyện như vậy?” Rồi tránh xa họ, chẳng cùng chuyện trò. Hai, ba 
tháng sau mới gọi họ đến gặp và nói: “Xưa kia, người không tham 
đắm, ngày nay, người vừa có tham đắm”. Sau đấy liền đem người 
con gái gả cho người con trai, ca múa, vui cười, chúc tụng, cầu cho 
vợ chồng thường được an ổn. 

Lúc ấy người tham đắm việc dâm dục phi pháp, sau khi làm 
việc dâm dục phi pháp, liền tạo ra nhà cửa. Do vì việc phi pháp ấy, 
nên bắt đầu tạo dựng nhà cửa. 

Phật nói kệ: 

Ban đầu tạo nước Chiêm-ba 
Tiếp xây thành Ba-la-nại 
Vì vậy mặt trời chiếu sáng 


414 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Sau đó mới làm La-duyệt. 

Bấy giờ dân chúng tham đắm việc dâm dục phi pháp. Chư 
Thiên trên cõi trời A-vệ-hóa-la thứ mười lăm, lộc phước đức của họ 
ít, khi chết, sanh xuống nhân gian vào trong bào thai nơi bụng mẹ, vì 
vậy nên nữ nhân bắt đầu mang thai, sanh ra con trai, con gái. Lúc ấy 
dân chúng cùng ăn gạo thơm thanh khiết, vào buổi chiều đi lấy gạo 
thơm thì sáng hôm sau gạo lại tiếp tục sanh như cũ. Buổi sáng đi lấy, 
đến chiều gạo thơm cũng sanh lại như cũ. 

Phật dạy: 

-Như vậy, dân chúng sáng, chiều thu hoạch gạo thơm, tùy theo 
đó mà sanh ra như cũ. Rồi ngay chỗ thu hoạch gạo thơm, bỗng nhiên 
có người nghĩ: “Ta sớm chiều đi lấy gạo thơm thanh khiết một cách 
mệt nhọc, chi bằng dồn lại lấy phần gạo thơm cho hai ngày”, nghĩ 
rồi liền đi đến lấy. Gặp người khác, anh ta rủ cùng đi lấy gạo thơm. 
Anh ta bảo: “Tôi đã mang phần gạo thơm cho hai ngày về rồi. Anh 
hãy tự đến lấy đi”. Bấy giờ người ấy khen hay, nói: “Hắn thật sung 
sướng, hóa ra hắn đã đến lấy phần gạo thơm cho hai ngày rồi, ta nên 
trừ lại phần gạo thơm cho hai, ba ngày”. Người khác lại thấy nói: 
“Để ta cùng đi lấy gạo thơm tính khiết với”. Người kia đáp: “Tôi đã 
lấy phần gạo thơm cho hai ba ngày rồi. Anh hãy tự đi lấy tùy ý”. 
Người ấy nghe nói cho là phải, tự nghĩ nên đến lấy phần gạo thơm 
tỉnh khiết cho bốn, năm ngày, liền đi đến lấy phần gạo thơm tinh 
khiết cho bốn, năm ngày. Vì nhiều người cùng bắt chước đi lấy gạo 
thơm tinh khiết, nên sau đó mới sanh loại lúa thơm, chỗ nào đã lấy, 
thì ngay chỗ ấy không sanh lại. Lúc ấy dân chúng tụ tập cùng bàn 
tán sầu lo, chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc, kêu la, nói: “Xưa kia, 
ta dùng niểm vui làm thức ăn, thân có ánh sáng, dùng thân túc bay 
đi, đúng là thời gian an ổn. Nhưng đất tự nhiên sanh vị đất rất thơm 
ngon, sắc của nó giống như váng sữa trắng, vị của nó như mật. Kẻ 
ngu lấy vị đất kia ăn rồi liền bắt chước nhau lấy ăn, nên đều bị mất 
ánh sáng, thần túc. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan 
sắc xinh đẹp. Kẻ nhan sắc đẹp đế thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan 
sắc xấu. Vì chê cười nhau nên vị đất biến mất, không sanh lại. Lại 
sanh một loại bánh mồng, sau khi bánh mỏng biến mất, lại sanh Ba- 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 475 





la; Ba-la biến mất, lại sanh gạo thơm; vì kiêu ngạo chê cười nhau 
nên đến nỗi khiến cho ngay chỗ lấy gạo thơm tinh khiết không sanh 
lại nữa, nên phải cùng chia đất, đắp bờ làm ranh giới”. Vì vậy người 
trong thiên hạ lại làm cái việc chưa từng có là cùng phân chia đất đai 
đắp bờ làm ranh giới, mỗi người tự cày cấy gieo trồng. Bấy giờ, có 
một người ngu đã có lúa thơm của mình rồi nhưng còn đi ăn trộm lúa 
gạo thơm của người khác. Người chủ bắt gặp liền nói: “Anh đã làm 
chuyện phi pháp. Đã có lúa thơm của mình mà không lấy dùng, lại đi 
ăn trộm lúa thơm của người khác sao? Sau, ngươi đừng làm chuyện 
như thế nữa”. Nhưng ba lần như vậy, người ấy để dành gạo thơm của 
mình, đi ăn trộm gạo thơm nhà người khác. Người chủ lại bắt gặp, 
liền nói: “Ngươi đã phạm lỗi lớn là đã để dành gạo thơm của mình, 
lại đi ăn trộm gạo thơm của người khác, như vậy đến nay là lần thứ 
ba”. Rồi dùng tay đánh, dẫn vào trong làng, cho ngồi trong đám 
đông người, trách cứ: “Người này để dành gạo thơm của mình, lại đi 
ăn trộm của người khác”. Người ăn trộm đó nói với mọi người: 
“Người này dùng tay đánh đập tôi”. Mọi người liền cùng nhau hội 
họp bàn tán, sầu lo chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc, kêu than, nói: 
“Nay thế gian đã nảy sanh điều ác, bất thiện, oán thù kết chặt lâu 
ngày tạo thành nỗi khổ ghê gớm. Một người đã thiêu, rồi lại thiêu 
hủy mạng mình, nên có các sự kiện lão, bệnh, tử và đường ác. Con 
người hiện chịu sự bắt bớ, đánh đập nhau, đã vậy rồi lại tự gây ra sự 
kiện tụng”. Mọi người liền cùng nhau bàn luận: “Bây giờ không biết 
ở đâu có người hiển để tôn lên làm người lãnh đạo, để trông coi 
công việc. Những việc chúng ta làm, do người đó quyết định. Nếu có 
người làm việc phi pháp thì phải trừng phạt. Gạo thơm mà chúng ta 
đã gieo trồng, mọi người đều cùng góp phần cung cấp y phục, thức 
ăn uống cho người ấy”. Lúc ấy, trong đám đông đó, có một người 
tôn quý nhất, đoan chánh, đẹp đẽ, uy phong lẫm liệt. Mọi người liễn 
thưa với người ấy: “Nên vì chúng tôi mà làm người lãnh đạo để 
trông coi công việc, chúng tôi sẽ tuân theo sự chỉ giáo của ngài. Nếu 
ai làm việc phi pháp thì nên trừng phạt họ, số gạo thơm mà chúng tôi 
đã gieo trồng và thu hoạch được, mọi người cùng cung cấp y phục, 
thức ăn uống cho ngài”. Người ấy nói: “Đồng ý”. Họ liền cùng nhau 
lập người ấy làm lãnh đạo trông coi tất cả công việc và tuân theo sự 


476 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chỉ giáo của người ấy. Nếu có người làm việc sai lầm thì liền trừng 
phạt. Gạo thơm mà mọi người trồng được cùng góp cho người lãnh 
đạo. Dân chúng cùng tuân theo giáo lệnh và tôn xưng là đại vương. 
Theo phép mà thu thuế, cho nên gọi là Sát-lợi. Vì vậy nên thiên hạ 
mới có dòng dõi Sát-lợi; đất nước trong thiên hạ đều thuộc về đại 
VƯƠNnE. 

Khi ấy cõi đất Diêm-phù-lợi, bằng phẳng không có núi gò, khe 
hang, gai góc; không có muỗi mòng, chấy rận, cũng không có gạch 
đá, đất rải đây ngọc minh nguyệt, lưu ly, vàng, bạc. Khi vua cai trị 
cõi Diêm-phù-lợi, thiên hạ giàu có, yên vui, hưng thịnh, bình yên, 
ngũ cốc phong phú, dân chúng đông đúc, đất tốt, nước cũng dồi dào, 
giống như váng dầu mè rưới trên đất không có bụi bặm. Cổ xanh 
mọc rất nhiều, bao bọc cùng khắp, sắc cỏ như đuôi chim Khổng tước, 
mùi thơm của nó như mùi thơm của hoa, mềm láng như nhung lụa, 
châm giẫm lên thì lún xuống đất bốn tấc, dỡ chân lên thì trở lại như 
cũ, đất không có chỗ bị lún xuống bốn tấc. Có cây Hương, cây Anh 
lạc, cây Y bị, cây Bất túc, cây Bão, cây Khí, cây Âm nhạc; cây sanh 
hoa quả, bổ ra, quả nào cũng hiện ra các thứ vật dụng. Trong đó, có 
cây cao bảy tâng âm thanh, có cây thấp đến sáu, năm, bốn, ba, hai, 
một tầng âm thanh, cây thấp nhất cao nửa tầng âm thanh. Khi đại 
vương trị vì thiên hạ, cõi Diêm-phù-lợi có tám vạn quận quốc. Dân 
chúng ở trong xóm làng, khi gà gáy, lần lượt cùng nghe. Thiên hạ 
không có bệnh, không nóng lắm, cũng không lạnh lắm, lại không có 
người đói khát. Nhà vua dùng chánh pháp cai trị, phụng hành mười 
điều thiện, dạy khắp dân chúng trong thiên hạ, khiến thực hành mười 
điều thiện. Nhà vua nhớ nghĩ và thương dân chúng trong thiên hạ 
như cha thương con, dân chúng trong thiên hạ kính vua như con kính 
cha. VỊ vua ấy có người con tên là Chơn, kế ngôi. Vua Chơn có con 
tên là Tế. Vua Tế có con tên là Đảnh Sanh. Vua Đảnh Sanh có con 
tên là Giá Lưu. Vua Giá Lưu có con tên là Hòa Hành. Vua Hòa 
Hành có con tên là Lưu Chí. Vua Lưu Chí có con tên là Nhật. Vua 
Nhật có con tên là Ba-na. Vua Ba-na có con tên là Đại Ba-na. Vua 
Đại Ba-na có con tên là Sa-kiệt. Vua Sa-kiệt có con tên là Đại Thiện 
Kiến. Vua Đại Thiện Kiến có con tên là Đề Nhiệm. Vua Đề Nhiệm 
có con tên là Nhiễm. Vua Nhiễm có con tên là Mê Lưu. Vua Mê Lưu 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 471 





có con tên là Ma-lưu. Vua Ma-lưu có con tên là Tinh Tấn Lực. Vua 
Tinh Tấn Lực có con tên là Kiên Tặc. Vua Kiên Tặc có con tên là 
Thập Xa. Vua Thập Xa có con tên là Xá-la. Vua Xá-la có con tên là 
Thập Trượng. Vua Thập Trượng có con tên là Bách Trượng. Vua 
Bách Trượng có con tên là Na-hòa-đàn. Vua NÑa-hòa-đàn có con tên 
là Chơn Xà. Vua Chơn Xà có con tên Ba-diên. Về sau các vua rất 
nhiều. 

Các Chuyển luân vương có mười dòng họ. Một là họ Ca-nô-xa, 
hai là họ Đa-lư-để, ba là A-ba, bốn là Kiển-đà-lợi, năm là Ca-lăng, 
sáu là Giá-ba, bảy là Câu Liệp, tám là Bát-xà, chín là Di-thi-lợi, 
mười là Ma-ni. Đó là mười dòng họ. Họ Ca-nô-xa có năm đời vua, 
họ Đa-lư-để cũng có năm đời, họ A-ba có bảy đời, họ Kiển-đà-lợi 
cũng có bẩy đời, họ Ca-lăng có chín đời, họ Giá-ba có mười bốn đời, 
họ Câu Liệp có ba mươi mốt đời, họ Bát-xà có ba mươi hai đời, họ 
Di-thi-lợi có tám vạn bốn ngàn đời, họ Ma-ni có một trăm lẻ một đời 
vua. VỀ sau có vua tên là Đại Thiện Sanh, mọi người gọi là Y-ma. 
Vua Y-ma có con, tự là Ô Lạp. Vua Ô Lạp có con tự là Bất Ni. Vua 
Bất Ni có con tên là Sư Tử. Vua Sư Tử có con tên là Duyệt-đầu-đàn. 
Vua Duyệt-đầu-đàn có con tên là Tất-đạt Bồổ-tát. Tất-đạt Bồ-tát có 
con tên là La Vân. 

Phật dạy: 

—Do nhân duyên ấy từ xưa đến nay nên phát khởi dòng Sát-lợi. 
Bấy giờ có người suy nghĩ: “Chúng ta bị ràng buộc do tật bệnh, phù 
thũng, ghẻ lở. Nay muốn bỏ tất cả sự ràng buộc đó”. Họ liễn đi vào 
ngồi trong nhà, chốn vắng vẻ, liên bỏ hết sự ràng buộc do tật bệnh, 
phù thũng, ghẻ lở. Họ vào trong chốn vắng, suy tư về đạo. Hôm nay 
dậy sớm, ngày mai dậy sớm, đi vào xóm làng hẻo lánh để khất thực, 
dân chúng trông thấy đều cùng hoan hỷ. Dân chúng liền nói: “Lành 
thay! Vị ấy đã bỏ tất cả sự ràng buộc của tật bệnh, phù thũng, ghẻ 
lở, đi vào chốn vắng vẻ, ngồi suy tư về đạo”. 

Phật dạy: 

-Nhưng những bọn người ấy chỉ làm việc ác, bất thiện, vì vậy 
gọi là Bà-la-môn. Lúc ấy những người đó không ngồi thiển suy tư về 
đạo, cũng chẳng thể đắc thiền. Vì chẳng thể ngồi thiển, đắc thiển, 
nên rời chỗ ngồi đứng dậy đi vào trong xóm làng khất thực, cầu đảo. 


478 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Họ không thể ngồi thiển, cũng chẳng thể đắc thiển, cùng người tà 
hạnh vào nơi xóm làng hẻo lánh khất thực, cho nên gọi là “tụ”, vì 
làm hạnh tà cho nên gọi là “hòa sa-la”. Do vậy thế gian bắt đầu phát 
sinh chủng tộc Bà-la-môn. Khi ấy dân chúng đều phụng hành các 
pháp. Do vậy thế gian có chủng tộc Công sư. Khi ấy con người đều 
phạm tội sát sanh, nên gọi là chủng tộc Sát sanh. Do nhân duyên ấy, 
thế gian bắt đầu có sự sát sanh. Vì thế gian đã phát sanh bốn chủng 
tộc ấy, nên sau đó thế gian mới phát sanh chủng tộc thứ năm là Sa- 
môn. Nếu chủng tộc Sát-lợi, thân làm việc ác, miệng nói việc ác, 
tâm nghĩ việc ác, sau khi làm việc ác ấy thì thân chết đọa vào trong 
cảnh khổ đau vất vả. Các chủng tộc Bà-la-môn, Công sư và Sát sanh 
cũng như vậy. Nếu thân làm việc ác, miệng nói việc ác, tâm nghĩ 
việc ác thì thân chết đọa vào cảnh khổ đau vất vả. Chủng tộc Sát- 
lợi, nếu thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, tâm nghĩ việc 
thiện thì thân chết lại được sanh vào chốn an lạc. Các chủng tộc Bà- 
la-môn, Công sư, Sát sanh, thân họ làm việc thiện, miệng nói việc 
thiện, tâm nghĩ việc thiện thì thân chết sanh vào chốn an lạc. Chủng 
tộc Sát-lợi, chủng tộc Bà-la-môn, chủng tộc Công sư, chủng tộc Sát 
sanh nếu thân làm việc thiện, khẩu, ý hai việc thì khi chết thân rơi 
vào cảnh vừa khổ vừa vui. 

Nếu có người trong chủng tộc Sát-lợi cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, tin đạo, bỏ nhà làm Sa-môn phụng hành ba mươi bẩy phẩm 
kinh. Khi phụng hành như vậy rồi, thiện nam, thiện nữ, vì tin đạo nên 
bỏ nhà tu hạnh Sa-môn, làm việc thanh tịnh vô thượng, nên không 
bao lâu, trong hiện tại, nhờ công đức mà tự thành đạo, vượt khỏi 
sanh tử, đầy đủ phạm hạnh, việc làm đã xong, chẳng còn việc gì 
khác nữa. 

Nếu có người trong các chủng tộc Bà-la-môn, Công sư, Sát 
sanh cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, tu hạnh Sa-môn, phụng hành ba 
mươi bảy phẩm kinh; do vì lòng tin của thiện nam tử, bổ nhà làm 
hạnh Sa-môn, tu hành việc thanh tịnh vô thượng, thì chẳng bao lâu 
trong hiện tại, nhờ công đức mà tự thành đạo, vượt khỏi sanh tử, đầy 
đủ phạm hạnh, việc làm đã xong, chẳng còn việc gì khác nữa. 

Bốn chủng tộc ấy, có người phát khởi hạnh hoàn thành trí tuệ 
được tôn xưng là bậc A-la-hán dứt hết mọi vướng chấp ràng buộc. 


SỐ 23-KINH ĐẠI LÂU THÁN 479 





Bấy giờ trời Phạm-ma-tam-bát nói kệ: 

Dòng Sá†-lợi, người tôn quý 
Các chúng tánh trong muôn dân 
Do lòng tin thành tuệ hạnh 

Bậc tôn quý của trời, người. 

Vị trời Phạm-ma-tam-bát ấy thọ trì kệ này, không thọ trì điều 
ác, nói việc lành, chẳng nói lời ác. 

Phật dạy: 

-Để khuyến trợ điều đó, Ta, Như Lai, Vô Sở, Trước Đẳng 
Chánh Giác, cũng nói kệ nghĩa như vậy: 

Các hàng chủng tánh trong dân 
Dòng Sá†-lợi, người tôn quý 

Do lòng tin thành tuệ hạnh 

Bậc tôn quý của trời, người. 

Khi Phật nói kinh này xong, tám vạn bốn ngàn vị trời, người xa 
ha mọi phiển não cấu nhiễm, đối các pháp sanh pháp nhãn, vô số 
Tỳ-kheo khởi chứng vô dư, không bị sanh tử, ý được giải thoát. 

Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ đến trước Phật, đảnh 
lê, lui ra. 


n 


480 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





4 “Z 


* Chú ý: 

Từ đây xuống sâu dưới đất hai mươi ức vạn dặm, lại có vị đất; 
xuống hai mươi ức vạn dặm nữa lại có lúa vàng; xuống hai mươi ức 
vạn dặm nữa, lại có thiếc cứng; xuống hai mươi ức vạn dặm nữa, lại 
có nước; xuống tám mươi ức vạn dặm nữa, lại có gió; xuống năm 
trăm hai mươi ức vạn dặm nữa, lại có thiên hạ khác (cối khác) ở 
phương dưới. Từ cõi nhân gian này lên đến Phạm thiên cũng năm 
trăm hai mươi ức vạn dặm. 

Hỏi: 

—Do đâu mà nói đích xác là kiếp kiếp? 

Đáp: 

Danh tự kiếp là thời kỳ tai biến về hoại diệt. Nhân duyên có 
bốn thời kỳ: 

Một là tôn tại lâu thì đất tận diệt, lửa lại sanh khởi; hai là lâu 
quá thì lửa tận diệt, nước lại sanh khởi; ba là lâu quá thì nước tận 
diệt, gió lại nổi lên từ từ sanh khởi, về sau, trời đất hình thành. 

Từ thành đến hoại diệt như vòng tròn không đầu mối, cho nên 
gọi là kiếp. Đất trời vận hành rất lâu, đến lúc tận diệt, tất cả người 
mà tội hết rồi, đều sanh lên trên cõi trời Phạm, gần gũi với vị trời ấy. 
Khi đó, người có tội mà chưa hết, lại sanh vào cối Phật khác. Trong 
đường ác ở cối đời, kiếp sở dĩ có sự sanh khởi và tận diệt, có hiện 
tượng vô thường, tan rã, vì việc ấy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu chết 
là sự sanh khởi hết thì không biết khổ, đã không biết khổ thì cũng 
không biết cầu đạo. Vì sao? Vì khi diệt tận thì lửa sanh khởi. Vì sao? 
Vì lửa diệt tận thì nước sanh khởi. Vì sao? Vì nước diệt tận thì gió 
sanh khởi. Vì sao? Vì gió diệt tận thì đất sanh khởi. 


SỐ 24 


KINH KHỞI THẾ 


Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-äa, 
người Thiên Trúc. 


QUYỂN I 


Phẩm 1: CHÂU DIÊM-PHÙ 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Bà-già-bà, ở thạch thất Ca-lợi-la tại thành 
Xá-bà-để. Lúc ấy, các Tỳ-kheo, sau khi thọ trai, tập hợp tại giảng 
đường. Mọi người đồng ngồi, suy nghĩ và cùng bàn luận: 

Các Trưởng lão, thật chưa từng có! Nay, thế gian này, quốc 
độ, đất trời, chỗ ở của chúng sanh, thành lập như thế nào? Tan hoại 
như thế nào? Tan hoại rồi lại thành lập như thế nào? Thành lập rồi 
lại an trụ như thế nào? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn, một mình ở tại tịnh thất, do thiên nhĩ 
nghe pháp thanh tịnh hơn người, nghe các Tỳ-kheo sau khi thọ trai 
tập hợp tại giảng đường, cùng bàn luận chuyện hi hữu như vậy. Nghe 
xong, Thế Tôn sau buổi trưa xuất thiền, từ thạch thất đứng dậy, đi 
lên giảng đường, ở trước đại chúng Tỳ --kheo, theo lệ thường, trải tòa, 
ngồi thẳng tự nhiên. Đức Thế Tôn tuy biết nhưng vẫn hỏi: 

—Các vị Tỳ-kheo, tập hợp tại đây để bàn luận chuyện gì? 

Khi ấy các vị Tỳ-kheo đồng bạch Phật: 

Bạch Đại Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con, sau khi thọ trai, 
cùng nhau tập hợp tại giảng đường này, bàn luận, nêu lên vấn đề: 


482 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





“Các Trưởng lão, thật chưa từng có! Thế gian thành lập như thế nào? 
Thế gian tan hoại như thế nào? Thế gian tan hoại rồi lại thành lập 
như thế nào? Thế gian thành lập rồi lại an trụ như thế nào?” Bạch 
Đại Đức Thế Tôn, chúng con tập hợp đến đây, ngồi bàn luận việc 
như vậy. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hay thay! Tỳ-kheo các vị mới có khả năng tin và làm theo 
những điều đúng pháp như vậy. Các thiện nam tử, các vị vì lòng tin 
mà bỏ nhà xuất gia. Nếu các vị thường cùng nhau tập hợp một chỗ, 
bàn luận những điều đúng pháp như vậy, thì đó là việc chẳng thể 
nghĩ bàn. Tỳ-kheo các vị, nếu khi tập hợp ngồi lại, thì nên tu hai 
Pháp hành này, mỗi người vì sự nghiệp của mình, chẳng sanh lười 
biếng kiêu mạn, đó là bàn luận pháp nghĩa và im lặng như bậc 
Thánh. Nếu có thể làm được điều đó, thì các vị nên nghe Như Lai 
nói về ý nghĩa và sự thành lập thế gian, sự tan hoại của thế gian, sự 
tan hoại rồi và thành lập lại của thế gian, thành lập rồi được an trụ 
như thế nào. 

Các Tỳ-kheo đồng bạch Phật: 

Bạch Đại Đức Thế Tôn, nay đã đúng lúc. Nếu Phật Thế Tôn 
vì các Ty-kheo mà nói nghĩa này, thì Ty-kheo chúng con sau khi 
nghe Thế Tôn nói, sẽ như vậy mà phụng trì. 

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, và suy nghĩ 
cho kỹ! Ta sẽ vì các vị lần lượt giảng nói. 

Các Tỳ-kheo đồng bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn được nghe. 

Phật dạy: 

—Tỳ-kheo, như chỗ vận hành của một mặt trời mặt trăng, chiếu 
sáng bốn cõi thiên hạ, cũng giống như vậy, bốn cõi thế giới, có ngàn 
chỗ mặt trời, mặt trăng chiếu đến, thì đấy gọi là một ngàn thế giới. 
Chư Tỳ-kheo, trong ngàn thế giới, có ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, 
ngàn núi chúa Tu-di, bốn ngàn châu nhỏ, bốn ngàn châu lớn, bốn 
ngàn biển nhỏ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn giống loại rồng, bốn 
ngàn dòng giống rồng lớn, bốn ngàn giống loại Kim sí điểu (chim 
cánh vàng), bốn ngàn giống loại Kim sí điểu lớn, bốn ngàn giống 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 483 





loại ở chỗ cõi ác, bốn ngàn giống loại ở chỗ cõi ác lớn, bốn ngàn 
tiểu vương, bốn ngàn đại vương, bẩy ngàn loại cây lớn, tám ngàn 
loại núi lớn, mười ngàn loại địa ngục lớn, ngàn vua Diêm-ma, ngàn 
châu Diêm-phù, ngàn Cù-đà-ni, ngàn Phất-bà-để, ngàn Uất-đơn- 
việt, ngàn trời Tứ thiên vương, ngàn trời Tam thập tam, ngàn trời 
Dạ-ma, ngàn trời Đâu-suất-đà, ngàn trời Hóa lạc, ngàn trời Tha hóa 
tự tại, ngàn trời Ma-la, ngàn trời Phạm thế. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong cõi Phạm thế, có một Phạm Vương, Oal 
lực rất mạnh, không ai có thể hàng phục, thống lãnh cả ngàn Phạm 
tự tại vương, nói: “Ta có khả năng tạo tác, có khả năng biến hóa. Ta 
như cha trong các sự việc”. Vị ấy nói lên lời tự kiêu, tự đại như vậy 
rồi, liền sanh ngã mạn. Như Lai chẳng vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả thế 
gian, mỗi cái tùy theo nghiệp lực mà hiện khởi và thành lập. 

Chư Tỳ-kheo, ngàn thế giới này, giống như lưới phủ, gọi là tiểu 
thiên thế giới. Chư Tỳ-kheo, một ngàn thế giới phủ vây như lưới, đó 
là bậc thứ hai trung thiên thế giới. Chư Tỳ-kheo, như trung thiên thế 
giới bậc hai này hợp làm một đầy khắp đủ một ngàn cõi thì gọi là 
Tam thiên đại thiên thế giới. Chư Tỳ-kheo, Tam thiên đại thiên thế 
giới đồng thời thành lập; đồng thời thành lập rồi, thì lại tan hoại; 
đồng thời tan hoại rồi thì lại thành lập; đồng thời thành lập trở lại 
rồi, thì được an trụ. Thế giới như vậy bị thiêu đốt hết rồi, gọi là tan 
hoại. Tất cả sinh khởi lại, gọi là thành lập. Tất cả ổn định rồi gọi là 
an trụ. Đó là nơi ở của chúng sanh của một cõi Phật vô úy. 

Chư Tỳ-kheo, đại địa này đây dày bốn mươi tám vạn do-tuân, 
chung quanh rộng vô cùng. Như vậy đại địa, trụ ở trên nước; nước trụ 
trên gió; gió nương hư không. Chư Tỳ-kheo, phía dưới đại địa này, có 
lớp nước, dày sáu mươi vạn do-tuần, chung quanh rộng vô cùng. Phía 
dưới lớp nước ấy, có lớp gió, dày ba mươi sáu vạn do-tuần, chung 
quanh rộng vô cùng. Chư Tỳ-kheo, nước biển lớn ấy sâu vô cùng, 
sâu đến tám vạn bốn ngàn do-tuần, chung quanh rộng vô cùng. Như 
vậy đại địa trụ ở trên nước; nước trụ trên gió; gió nương hư không. 
Chư Tỳ-kheo, núi chúa Tu-di, phần dưới chìm trong nước biển tám 
vạn bốn ngàn do-tuần, phần trên nhô lên khỏi mặt nước biển cũng 
tám vạn bốn ngàn do-tuần. Núi chúa Tu-di, phần đáy bằng phẳng, 
phần dưới bám chặt trên bánh xe vàng lớn. Chư Tỳ-kheo, núi chúa 


484 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tu-di ở trong biển lớn, dưới hẹp, bên trên càng lên càng rộng ra, 
ngay thẳng chẳng cong, thân lớn kiên cố, đẹp đẽ lạ thường, rất thích 
ngắm nhìn, bốn báu hiệp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trên 
núi Tu-di, có sanh các loại cây; cây ấy sum suê tươi tốt, tỏa ra các 
mùi thơm, mùi thơm xông khắp cùng các núi, là chỗ dừng chân của 
nhiều chúng Thánh hiển, oai đức rất lớn, thiên thần thù thắng tuyệt 
đẹp. 

Chư Tỳ-kheo, núi chúa Tu-di, phần trên có đỉnh, đỉnh nhô ra 
bốn phía uốn cong cách mặt biển, mỗi cái cao bảy trăm do-tuần, đẹp 
đẽ khả ái, do bảy báu hiệp thành, đó là nơi trang trí vàng, bạc, lưu 
ly, pha lê, chơn châu, xa cừ, mã não. 

Chư Tỳ-kheo, phân dưới núi Tu-di, riêng có ba bậc, nơi ở của 
chư thần. Bậc cuối cùng cao rộng bằng phẳng sáu mươi do-tuần, có 
bảy lớp tường nhà, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông; lại có bảy 
lớp cây Đa-la, bao bọc chung quanh, ngay ngắn ưa nhìn. Cây ấy đều 
do bảy báu tạo thành: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hổng ngọc, xa cừ, mã 
não. Mỗi bức tường đều có bốn cửa, ở mỗi cửa, có các bờ lũy, nhà 
gác, đường đi; đối diện có lầu, chòi, đài, cung điện, phòng, hành 
lang, vườn, ao tắm, đầy đủ trang nghiêm. Trong mỗi ao, đều sanh 
hoa đẹp, phẳng phất các mùi hương. có các rừng cây, các thứ thân, 
lá, các thứ hoa quả đều đây đủ, cũng tỏa ra các thứ mùi thơm tuyệt 
diệu. Lại có các thứ chim hót lên âm thanh vi diệu, âm thanh hòa 
quyện vào nhau, hòa nhã thánh thót. 

Bậc thứ hai của núi, cao rộng bằng phẳng bốn mươi do-tuần; có 
bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, hàng cây Đa-la 
cũng có bẩy lớp, bao bọc chung quanh đều đặn bằng phẳng, ngay 
ngắn khả ái; cũng được trang trí bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê, hổng ngọc, xa cừ, mã não; các loại cửa, nhà, lầu, gác, đài, điện, 
vườn, ao, cây, quả, chim chóc đều đầy đủ trang nghiêm. 

Bậc cao nhất của núi, cao rộng bằng phẳng hai mươi do-tuần; 
bẩy lớp tường cho đến các loài chim, hót lên các âm thanh vi diệu, 
không thiếu thứ gì. 

Chư Tỳ-kheo, trong bậc dưới có vị Dạ-xoa, tên là Bác Thủ ở. 
Trong bậc hai, có vị Dạ-xoa tên là Trì Man ở. Trong bậc cao, có vị 
Dạ-xoa tên là Thường Túy ở. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 485 





Chư Tỳ-kheo, lưng chừng núi Tu-di, cao bốn vạn hai ngàn do- 
tuần, có cung điện của Tứ đại thiên vương. Phần trên núi Tu-di, có 
cung điện của trời Tam thập tam là chỗ ở của trời Đế-thích. Trên cõi 
trời Tam thập tam một tầng, có cung điện của chư Thiên Dạ-ma. 
Trên cõi trời Dạ-ma một tầng, có cung điện của trời Đâu-suất-đà. 
Trên trời Đâu-suất một tầng, có cung điện của chư Thiên Hóa lạc. 
Trên trời Hóa lạc một tầng, có cung điện của chư Thiên Tha hóa tự 
tại. Trên trời Tha hóa một tầng, có cung điện của chư Thiên Phạm 
thiên. Trên trời Tha hóa, dưới trời Phạm thiên, ở khoảng giữa có 
cung điện của chư Thiên Ma-la Ba-tuần. Trên trời Phạm thiên lại có 
trời Quang âm; trên trời Quang âm lại có trời Biến tịnh; trên trời 
Biến tịnh, lại có trời Quảng quả; trên trời Quảng quả lại có trời Bất 
thô; trên trời Quảng quả dưới trời Bất thô, khoảng giữa có chỗ của 
cung điện chư Thiên tên là Vô tưởng chúng sanh. Trên trời Bất thô, 
có trời Bất não; trên trời Bất não, có trời Thiện kiến; trên trời Thiện 
kiến có trời Thiện hiện, có cung điện của A-ca-ni-trá. 

Chư Tỳ-kheo, từ A-ca-ni-trá trở lên, lại có chư Thiên tên là Vô 
biên không xứ, Vô biên thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, các nơi này đều là tên gọi chỗ ở của chư Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, xứ sở như vậy, ranh giới như vậy, các chúng sanh 
cư trú trên đó. Các chúng sanh ấy, hoặc đến, hoặc đi, hoặc sanh, 
hoặc diệt, ở trong giới hạn đó, trong thế giới đó. Có các chúng sanh, 
có sanh, già, chết, đọa vào và sống trong đường sanh hóa như vậy, 
đến bây giờ chẳng ra khỏi, đó gọi là thế giới Ta-bà, cõi Vô úy. Tất 
cả các thế giới khác trong mười phương cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc núi chúa Tu-di, có châu tên là Uất-đơn- 
việt. Cõi Ấy dài rộng mười ngàn do-tuần, bốn phía bằng phẳng. Mặt 
người ở cõi ấy giống như hình trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông núi chúa Tu-di, có châu tên là Phất- 
bà-để. Cõi ấy dài rộng chín ngàn do-tuân, tròn như trăng đầy. Mặt 
người ở cõi ấy giống như hình trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây núi chúa Tu-di, có châu tên là Cù-đà- 
ni. Cõi ấy rộng dài tám ngàn do-tuần, hình như bán nguyệt. Mặt 
người ở cõi ấy giống như hình trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam núi chúa Tu-di, có châu tên là Diêm- 


486 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





phù-đề. Cõi ấy rộng dài bẩy ngàn do-tuần. Bắc rộng, Nam hẹp, như 
xe của Bà-la-môn. Mặt người trong cõi ấy giống như hình trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc núi chúa Tu-di, do vàng trời tạo thành, 
chiếu sáng châu Uất-đơn-việt; phía Đông do bạc trời tạo thành, 
chiếu sáng châu Phất-bà-để; phía Tây do pha lê trời tạo thành, chiếu 
sáng châu Cù-đà-mi; phía Nam do lưu ly trời màu xanh tạo thành, 
chiếu sáng châu Diêm-phù-đề. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, có một đại thọ tên là Am-ba- 
la, thân to bẩy do-tuần, phần ăn sâu dưới đất hai mươi mốt do-tuần, 
cao trăm do-tuần, cành lá phủ che năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, châu Phất-bà-đề, có một đại thọ tên là Ca-đàm- 
bà, thân to cũng bẩy do-tuân, ăn sâu xuống đất hai mươi mốt do- 
tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá phủ che năm mươi do-tuân. 

Chư Tỳ-kheo, châu Cù-đà-ni có một đại thọ tên là Chấn-đầu- 
ca, thân to cũng bảy do-tuần, cho đến cành lá che phủ năm mươi do- 
tuần. Ở gốc cây ấy, có một con trâu đá, cao một do-tuần. Do nhân 
duyên này nên gọi là Cù-đà-n1. 

Chư Tỳ-kheo, châu Diêm-phù ấy có một đại thọ tên là Diêm- 
phù, thân to cũng bẩy do-tuần, cho đến cành lá che phủ năm mươi 
do-tuân. Ở gốc cây đó, có một đống vàng Diêm-phù-na-đàn, cao hai 
mươi do-tuần. Vì vàng tốt này xuất hiện nơi cây Diêm-phù, nên gọi 
là Diêm-phù-na-đàn, và do đó có tên là vàng Diêm-phù -na-đàn. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ ở của loài Kim sí điểu, có một đại thọ tên là 
Câu-tra-dư-ma-lợi, thân lớn cũng bẩy do-tuần, cho đến cành lá che 
phủ năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ ở của A-tu-la, có một đại thọ tên là Thiện 
trú hoa, thân lớn cũng bẩy do-tuần, cho đến cành lá che phủ năm 
mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, cối trời Tam thập tam có một đại thọ tên là 
Thiên du, thân lớn cũng bảy do-tuần, ăn sâu xuống đất hai mươi mốt 
do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá che phủ năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, dưới núi Tu-di, kế đến có núi tên là Khư-đề-la, 
cao bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên rộng cũng vậy, ngay ngắn, khả 
ái, do bẩy báu hợp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, 
xa cừ, mã não. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 487 





Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai núi Tu-di và núi Khư-đềể-la, 
rộng tám vạn bốn ngàn do-tuần, bao bọc do vô lượng các loài hoa: 
hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi- 
ca..., là các thứ có mùi thơm vi diệu, lan tỏa khắp mặt nước. 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi Khư-để-la, có núi tên là Y-sa-đà-la, 
cao hai vạn một ngàn do-tuần, trên rộng cũng vậy, hùng vĩ khả ái... 
cho đến do mã não..., bảy báu tạo thành. Khoảng giữa hai núi Khư- 
để-la và Y-sa-đà-la, rộng bốn vạn hai ngàn do-tuần; bao bọc do vô 
lượng các loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu- 
đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca..., là các thứ có mùi thơm vi diệu, lan tỏa 
khắp mặt nước. 

Ngoài núi Y-sa-đà-la, có núi tên là Du-càn-đà-la, cao một vạn 
hai ngàn do-tuần, trên rộng cũng vậy, hùng vĩ khả ái..., cho đến do 
mã não..., bảy báu tạo thành. Khoảng giữa hai núi Y-sa-đà-la và Du- 
càn-đà -la, rộng hai vạn một ngàn do-tuần, bao bọc do vô lượng các 
loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa 
Bôn-trà-lợi-ca..., là các thứ có mùi thơm vi diệu, lan tỏa khắp mặt 
nước. 

Ngoài núi Du-càn-đà, có núi tên là Thiện kiến, cao sáu ngàn 
do-tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp khả ái..., cho đến do mã não..., bẩy 
báu tạo thành. Khoảng cách giữa núi Du-càn-đà-la và Thiện kiến là 
một vạn hai ngàn do-tuần, có vô lượng các loài hoa bao bọc chung 
quanh: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn- 
trà-lợi-ca..., là các thứ có mùi thơm vi diệu, lan tỏa khắp mặt nước. 

Ngoài núi Thiện kiến, có núi tên là Mã bán đầu, cao ba ngàn 
do-tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái..., cho đến do mã não... 
bảy báu tạo thành. Núi Thiện kiến cùng với núi Mã bán đầu, khoảng 
cách giữa hai núi, rộng sáu ngàn do-tuần, bao bọc chung quanh do vô 
lượng các loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu- 
đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, là các loại hoa có mùi thơm vi diệu, lan tỏa 
khắp mặt nước. 

Ngoài núi Mã bán đầu, có núi tên là Ni-dân-đà-la, cao một 
ngàn hai trăm do-tuân, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái..., cho đến 
do mã não..., bẩy báu tạo thành. Núi Mã bán đầu, cùng với núi Ni- 
dân-đà-la, khoảng cách giữa hai núi, rộng hai ngàn bốn trăm do- 


488 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tuần, bao bọc chung quanh do vô lượng các loài hoa: hoa Ưu-bát-la, 
hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca..., là các thứ 
có mùi thơm vi diệu, lan tổa khắp mặt nước. 

Ngoài núi Ni-dân-đà-la, có núi tên là Tỳ-na-da-ca, cao sáu 
trăm do-tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái..., cho đến do mã 
não..., bảy báu tạo thành. Núi Di-dân-đà-la và núi Tỳ-na-da-ca, 
khoảng cách giữa hai núi, rộng một ngàn hai trăm do-tuần, bao bọc 
chung quanh do các thứ hoa vô lượng nhiều màu..., cho đến các loại 
hoa có mùi thơm vi diệu, lan tổa khắp mặt nước. 

Ngoài núi Tỳ-na-da-ca, có núi tên là Chước-ca-la, cao ba trăm 
do-tuân, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái..., cho đến do mã não..., 
bảy báu tạo thành. Khoảng cách giữa núi Tỳ-na-da-ca và Chước-ca- 
la, rộng sáu trăm do-tuần, bao bọc chung quanh do vô lượng hoa, có 
bốn loại, nhiều màu sắc... cho đến các loại hoa có mùi thơm vi diệu, 
lan tổa khắp mặt nước. Cách núi Chước-ca-la, một khoảng không xa 
là biển lớn, khoảng đất trống ở giữa, có cỏ xanh phủ khắp. Ở phía 
Bắc biển lớn, có Thọ vương tên là Diêm-phù, thân to bảy do-tuần, rễ 
ăn sâu xuống đất hai mươi mốt do-tuần, cao trăm do-tuần..., cho đến 
cành lá, che phủ bốn phía năm mươi do-tuần, bên cạnh có vùng đất 
trống, cổ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng cây Am-ba-la, rừng cây 
Diêm-phù, rừng cây Đa-la, rừng cây Na-đa, mỗi rừng cây ngang 
rộng năm mươi do-tuần. Giữa các rừng cây, có khoảng đất trống, 
sanh các loại cổ xanh. Kế đến có rừng cây tên là Nam, rừng cây tên 
là Nữ, rừng San-đà-na, rừng Chơn-đà-na, mỗi khu rừng cũng rộng 
năm mươi do-tuần; bên cạnh có khoảng đất trống, cỏ xanh rậm rạp. 
Kế đến có rừng quả A-lê-lặc, rừng quả Tỳ-hê-lặc, rừng quả A-ma- 
lặc, rừng quả Am-ba-la-đa-ca; mỗi khu rừng cũng rộng năm mươi do- 
tuần; bên cạnh có vùng đất trống, cỏ xanh rậm rạp. Kế đến có rừng 
cây Khả-thù-la, rừng quả Tỳ-la, rừng quả Bà-na-bà, rừng quả Thạch 
lựu; mỗi khu rừng cũng rộng năm mươi do-tuần; bên cạnh có vùng 
đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng cây Điểu bột, rừng cây 
Nại, rừng cây Cam giá, rừng Trúc nhỏ, rừng Trúc lớn, mỗi khu rừng 
cũng rộng năm mươi do-tuần; bên cạnh có vùng đất trống, cỏ xanh 
phủ đầy. Kế đến có rừng Lau, rừng Sậy, rừng Cát-la, rừng Cát-la 
lớn, rừng Ca-sa-văn đà, mỗi khu rừng cũng rộng năm mươi do-tuần; 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 489 





bên cạnh có vùng đất trống, cỏ xanh phủ đây. Kế đến có rừng hoa 
A-để-mục-đa-ca, rừng hoa Chiêm-ba, rừng hoa Ba-tra-la, rừng hoa 
Tường vi, mỗi khu rừng cũng rộng năm mươi do-tuần; bên cạnh có 
vùng đất trống, cổ xanh phủ khắp. Lại có các ao, trong các ao lại có 
hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca... 
phủ đầy. Lại có các ao, đầy ắp rắn độc; mỗi ao cũng rộng năm mươi 
do-tuần. Khoảng giữa các ao, có vùng đất trống, cỏ xanh phủ đầy. 
Kế đến có biển tên là Điểu-thiển-na-ca, rộng mười hai do-tuần, nước 
biển trong, mát, vị rất ngon ngọt, êm ẩ, trong vắt, có bẩy lớp bờ lũy, 
nối liễn bằng bảy báu, bảy lớp lan can, bẩy lớp dây chuông; bên 
ngoài có bảy lớp hàng cây Đa-la, bao bọc chung quanh, trang 
nghiêm đẹp đẽ; dùng mã não..., bẩy báu trang trí; bốn mặt chung 
quanh có các bậc thêm, đường đi, đẹp đế, cũng dùng vàng, bạc lưu 
ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não... tạo thành. Lại có vô lượng hoa 
Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, 
che phủ mặt nước. Hoa nào màu lửa, thì hiện ánh sáng lửa; hoa nào 
màu vàng ròng, thì hiện ánh sáng vàng ròng; hoa nào màu xanh thì 
hiện ánh sáng xanh; hoa nào màu đỏ thì hiện ánh sáng đỏ; hoa nào 
màu trắng thì hiện ánh sáng trắng; hoa nào màu Ba-vô-đà thì hiện 
ánh sáng Ba-vô-đà; hoa như bánh xe, cọng như trục bánh xe; cọng 
tiết ra nhựa, sắc trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, trong biển Điểu-thiển-na-ca, có đường đi của 
Chuyển luân thánh vương, rộng mười hai do-tuần. Trong cõi Diêm- 
phù, khi Chuyển luân thánh vương ra đời, thì trong biển, con đường 
này tự nhiên hiện lên, ngang bằng với mặt nước. 

Chư Tỳ-kheo, kế biển Ô-thiển-na-ca, có núi tên là Ô-thừa-già- 
la. Chư Tỳ-kheo, núi Ô-thừa-già-la ấy trang nghiêm ngay thẳng, đẹp 
đẽ khả quan; tất cả cây, tất cả lá, tất cả hoa, tất cả quả, tất cả hương, 
các loài cỏ, các loài chim thú, xuất hiện trong thế gian đều ở trong 
núi ấy, không thiếu thứ gì. Chư Tỳ-kheo, núi Ô-thừa-già-la hùng vĩ, 
đẹp đẽ khả quan như vậy, các vị nên biết rõ điều đó. 

Chư Tỳ-kheo, kế đến, lại có núi tên là Kim hiệp. Ở trong núi đó, 
có tám vạn cái hang, có tám vạn long tượng cư trú, thân màu trắng như 
hoa Câu-mâu-đầu, bảy chi chống đất, đều có thần thông, nương trên 
không mà đi; đầu có màu đỏ giống như loài trùng Nhân-đà-la-cù-ba- 


490 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ca; sáu ngà đầy đủ. Ngà nó nhọn hoắt, màu như vàng ròng. 

Chư Tỳ-kheo, qua khỏi núi Kim hiệp, liền có núi Tuyết, cao 
năm trăm do-tuân, rộng, dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ, do bốn báu 
tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Bốn mặt của núi đó, có 
bốn ngọn bằng vàng, đỉnh nhô ra ngoài núi, mỗi cái cao hai mươi do- 
tuần. Lại có ngọn cao, các thứ báu xen nhau, cao vượt hẳn lên một 
trăm do-tuần. Trên đỉnh núi, có ao tên là A-nậu-đạt-đa. Ao ấy rộng 
dài năm mươi do-tuần. Nước ao mát lạnh, mùi vị ngon ngọt, trong 
trẻo chẳng đục; bẩy lớp bờ lũy, bảy lớp thểm gỗ, bẩy lớp lan can, 
bẩy lớp dây chuông bao bọc chung quanh, ngay thẳng đẹp đẽ, cho 
đến... mã não..., bẩy báu tạo thành. Lại có các loài hoa: hoa Ưu-bát- 
la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca; hoa ấy 
có nhiều màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe, dưới có 
củ, rễ lớn như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, trong ao A-nậu-đạt-đa đó, có cung điện của Long 
vương A-nậu-đạt-đa. Điện này có năm trụ, đẹp đẽ khả ái. Long 
vương A-nậu-đạt-đa cùng với quyến thuộc vui chơi trong đó, hưởng 
năm dục của trời, vui thích tự tại. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông ao A-nậu-đạt-đa, có sông Hằng-già, 
từ miệng voi phát ra, cùng với năm trăm sông đều chảy vào biển 
Đông. Phía Nam ao A-nậu-đạt-đa, có sông Tân-đầu, từ miệng trâu 
phát ra, cùng với năm trăm sông đều chảy vào biển Nam. Phía Tây 
ao A-nậu-đạt-đa, có sông Bạt-xoa, từ miệng ngựa phát ra, cùng với 
năm trăm sông, đều chảy vào biển Tây. Phía Bắc ao A-nậu-đạt-đa, 
có sông Tư-đà, từ miệng sư tử phát ra, cùng với năm trăm sông, đều 
chảy vào biển Bắc. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì, mà Long vương này gọi là A- 
nậu-đạt-đa? 

Chư Tỳ-kheo, có ba nhân duyên. Những øì là ba? Chư Tỳ-kheo, 
trong châu Diêm-phù, có chỗ ở của các rồng, chỉ trừ Long vương A- 
nậu-đạt, còn các rồng khác khi hưởng mọi sự vui thích, thân liền 
nóng bức. Lúc bấy giờ các rồng liền mất thiên hình, hiện ra hình rắn, 
các rồng luôn luôn chịu các khổ này. Long vương A-nậu-đạt-đa, 
không có việc như vậy. Đó là nhân duyên thứ nhất. 

Chư Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù, trừ Long vương A-nậu-đạt, 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 491 





còn các rồng khác, khi vui chơi hưởng mọi sự thích thú, có gió nóng 
thổi đến, thổi lên thân thể, liền mất thiên hình, hiện ra hình rắn, chịu 
khổ như vậy. Đó là nhân duyên thứ hai. 

Chư Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù có các rồng, khi vui chơi 
hưởng mọi sự thích thú, Kim sí điểu vương bay vào cung; các rồng 
thấy Kim sí điểu vương thì tâm sanh sợ hãi; vì sợ hãi nên liền mất 
thiên hình, hiện ra hình rắn, đều chịu các khổ. Long vương A-nậu- 
đạt không có việc như vậy. Nếu Kim sí điểu vương sanh tâm thế này: 
“Ta nay muốn vào trong cung của Long vương A-nậu-đạt-đa”, thì 
Kim sí điểu kia bị quả báo bại liệt, liền tự chịu khổ, vĩnh viễn chẳng 
thể vào được cung điện của Long vương A-nậu-đạt. Chư Tỳ-kheo, 
đây là nhân duyên thứ ba. Vì vậy gọi là A-nậu-đạt-đa. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam núi Tuyết không xa, có thành tên là 
Tỳ-xá-ly. Phía Bắc Tỳ-xá-ly, có bẩy núi đen. Phía Bắc bẩy núi đen, 
có núi Hương: ở trong núi Hương có vô lượng vô biên Khẩn-na-la ở, 
thường có tiếng ca vũ, âm nhạc. Núi ấy có nhiều các giống cây. Cây 
ấy đều tỏa ra các thứ hương xông, là chỗ ở của vị thần đại công đức. 

Chư Tỳ-kheo, trong núi Hương ấy, có hai hang báu: một là Tạp 
sắc, hai là Thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái..., cho đến đều dùng mã 
não..., bẩy báu tạo thành. Mỗi hang đều rộng, dài năm mươi do-tuân, 
mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, có một Càn-thát-bà vương tên là Vô Tỷ Dụ, 
cùng với năm trăm Khẩn-na-la nữ, ở trong hai hang Tạp sắc và 
Thiện tạp sắc, cùng hưởng ngũ dục, đi, đứng, nằm, ngồi, vui chơi 
thỏa thích. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc của hai hang, có Thọ vương Đại-bà-la 
tên là Thiện trụ, riêng có tám rừng cây Bà-la, bao bọc chung quanh. 
Trong rừng Thiện trụ ấy, có một Long tượng cũng tên là Thiện trụ, 
dạo, chơi, dừng nghỉ trong đó, lông trắng như hoa Câu-mâu-đầu, bẩy 
chi chấm đất, bay lên không mà đi; xương đầu nhô lên như con trùng 
Nhân-đà-la-cù-ba-ca; đầu nó màu đỏ, đầy đủ sáu ngà, ngà nhọn 
hoắt, như mạ cát vàng. 

Lại có tám ngàn vị Long tượng khác, đều là quyến thuộc, lông 
chúng đều trắng như hoa Câu-mâu-đầu, bẩy chi chấm đất, cho đến... 
ngà chúng đều mạ vàng. 


492 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phía Bắc rừng Ba-la thiện trụ, vì Đại long tượng vương Thiện 
trụ mà xuất hiện một cái ao, tên là Mạn-đà-cát-ni, dài rộng bằng 
phẳng, năm mươi do-tuần; nước ao mát lạnh, ngon ngọt trong trẻo, 
không có các uế trược, cho đến..., rễ, củ lớn như trục xe; cắt ra nhựa 
chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, bên cạnh ao Mạn-đà-cát-mi, lại có tấm ngàn ao 
bao bọc, bốn mặt vây quanh. Mỗi ao đều giống như ao Mạn-đà-cát- 
ni, không khác. 

Chư Tỳ-kheo, Long tượng vương Thiện trụ ấy khi khởi ý muốn 
vào ao Mạn-đà-cát-ni để chơi, liền nghĩ đến tám ngàn vị Long tượng 
quyến thuộc. Khi ấy tám ngàn vị Long tượng, cũng khởi tâm thế này: 
“Tượng vương Thiện trụ đã nghĩ đến chúng ta, nay chúng ta nên đến 
chỗ của Thiện trụ vương”. Các Long tượng đến rồi, đều dừng lại, và 
đứng cúi đầu trước Long tượng vương Thiện trụ. 

Bấy giờ Đại long tượng vương Thiện trụ, biết các Long tượng 
đã tập hợp, liền dẫn đi đến ao Mạn-đà-cát-ni. Tám ngàn long tượng 
sau, trước vây quanh, thứ lớp mà đi. Tượng vương Thiện trụ đi ung 
dung, trong lúc các Long tượng, có con cầm lọng trắng che đầu, có 
con dùng vòi cầm quạt Ma-ni trắng quạt lưng; có các nhạc thần, 
nhảy múa hát xướng, đi trước dẫn đầu. 

Đại long tượng vương Thiện trụ đến rồi, liền vào ao Mạn-đà- 
cát-n1, lặn hụp tắm gội, vui chơi giải trí, tùy theo ý thích, hưởng mọi 
sự thích thú. Trong đám Long tượng, có con rửa vòi, có con chà ngà, 
có con ngoáy tai, có con gội đầu, có con kỳ lưng, có con chà hông, có 
con rửa đùi, có con rửa chân, có con rửa đuôi, có con nhổ gốc sen, 
rửa sạch đưa vào miệng, có con nhổ hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, 
hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca... kết lên đầu tượng vương 
Thiện trụ. 

Khi ấy Đại long tượng vương Thiện trụ ở trong ao Mạn-đà-cát- 
ni, tắm rửa tùy thích, giỡn chơi vui vẻ, tự tại an lạc, ăn các củ sen do 
các long tượng dâng hiến; trên đầu trang sức các thứ hoa Ưu-bát-la... 
và các thứ hoa khác; tắm rửa xong rồi, tự ao ấy ra, lên đứng trên bờ. 
Tám ngàn long tượng, sau đó phân tán vào trong tám ngàn ao, tùy ý 
tắm rửa, giỡn chơi tự tại; hưởng mọi sự thích thú rồi, đều ăn củ sen; 
ăn xong cũng dùng hoa Ưu-bát-la và các thứ hoa khác kết lên đầu để 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 493 





tự trang nghiêm; rồi cùng nhau tập hợp đến chỗ Thiện trụ vương, vây 
quanh bốn phía, cung kính dừng lại. 

Lúc ấy Đại tượng vương Thiện trụ cùng tám ngàn Long tượng 
kia, sau trước dẫn đi, trở về nơi rừng cây Ba-la thiện trụ. Khi tượng 
vương đi, các long tượng, hoặc cầm lọng trắng, hoặc cầm quạt trắng 
đi theo, như trước. Các thần trỗi nhạc, dẫn đường cũng như vậy. 

Đại long tượng vương Thiện trụ đến rừng cây lớn Ba-la thiện 
trụ rồi, ở dưới cây Thọ vương, tùy ý nằm, đứng, hưởng mọi an lạc. 
Tám ngàn long tượng, cũng đều đi đến tám ngàn cây của chúng, đi, 
đứng, nằm, tự tại an lạc. Ở trong rừng ấy, hoặc có cây Ba-la, vòng 
gốc của nó lớn sáu tầm, hoặc có cây Ba-la, vòng gốc của nó lớn bẩy 
tầm, tám tầm, chín tầm, mười tầm; có cây Ba-la, vòng gốc của nó 
lớn mười hai tầm, chỉ có cây Thọ vương Ba-la thiện trụ, vòng gốc của nó 
lớn mười sáu tầm. Trong rừng tám ngàn cây Ba-la ấy, nếu có lá úa vàng 
rụng xuống, thì liền có gió thổi bay ra ngoài, làm sạch rừng ấy. Tám 
ngàn long tượng, nếu có bài tiết vật ô uế, thì có các Dạ-xoa, quét dọn 
mang đổ. 

Chư Tỳ-kheo, trong cõi Diêm-phù-để, khi có Chuyển luân 
thánh vương ra đời, trong tám ngàn long tượng, có một con nhỏ nhất, 
sáng sớm mỗi ngày, đều đến trước Chuyển luân vương hầu hạ phụng 
sự, luyện tập thuần thục voi báu. Nhân đó được gọi là Đại long tượng 
vương Thiện trụ. Mỗi ngày rằm, vào lúc sáng sớm, đi đến chỗ trời 
Đế-thích, đứng ở phía trước, nhận sự sai bảo. 

Chư Tỳ-kheo, Tượng vương Thiện trụ có thần thông, có oai đức 
như vậy, nên tự sanh vào loài voi nhưng là voi chúa mới có sức đại 
oai thân như thế. Các Tỳ-kheo, nên biết như vậy. 


M 


494 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 2: CHÂU UẤT-ĐƠN-VIỆT 1 


Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt có vô lượng núi. Trong các 
núi, có các loại cây sum suê tươi tốt, tỏa ra các mùi hương; hương 
xông khắp nơi trong châu. Núi sanh các loại cổ đều có màu xanh 
biếc, xoay về bên phải như lông Khổng tước, hương thơm giống như 
Bà-sư-ca, chạm vào mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca, dài bốn 
ngón tay, chân giẫm lên thì nó nằm rạp xuống, dỡ chân lên thì trở lại 
như cũ. Núi ấy, đặc biệt có cây trái nhiều màu; cây có thân, lá, hoa, 
quả, tổa ra các thứ mùi thơm, xông khắp; có các loài chim loài nào 
cũng hót, âm thanh hòa nhã, vi diệu. Trong các núi ấy, có các dòng 
sông, rẽ thành trăm nhánh, xuôi dòng chảy xuống từ từ êm ả, chẳng 
chậm, chẳng nhanh, không có sóng gợn. Ở bờ sông chẳng sâu; chẳng 
cạn, bằng phẳng, dễ lội. Nước sông trong vắt, các thứ hoa phủ ở trên, 
rộng nửa do-tuần, nước chảy đầy khắp. Hai bên bờ các dòng sông, 
có các khu rừng mọc dọc theo, cành lá rậm rạp; có các loại hoa 
thơm, các thứ quả, quả xanh phủ khắp; các loài chim cùng nhau ca 
hót. Lại ở các bờ sông ấy, có các thuyển đẹp, trang trí bằng đủ màu 
sắc, đẹp đẽ khả ái, toàn là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa 
cừ, mã não... bảy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, đất đai bằng phẳng, không có 
các loại gai gốc, rừng rậm, hầm hố, nhà xí, phân uế bất tịnh, sỏi đá, 
ngói gạch, mà toàn bằng vàng bạc; thời tiết điều hòa, không lạnh, 
không nóng; đất thường nhuận ướt, cỏ cây phủ khắp. Các rừng cây, 
lá cành luôn tươi tốt, hoa quả đây cành. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, lại có rừng cây tên là An trụ. 
Cây cao sáu câu-lô-xá, lá dày chồng chất, thứ lớp nối nhau như tranh 
lợp nhà, giọt mưa không lọt. Người ở cõi ấy, cư trú dưới tàng cây. có 
các cây Hương cũng cao sáu câu-lô-xá, hoặc có cây cao năm câu-lô- 
xá, có cây cao bốn, ba, hai, một câu-lô-xá, cây thấp nhất cao nữa 
câu-lô-xá, tất cả đều có cành, lá hoa, quả. Các cây ấy, tùy theo ý 
muốn (của người) phát ra các thứ mùi thơm. Lại có cây Kiếp-ba-ta, 
cũng cao sáu câu-lô-xá, cho đến năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; 
cây nhỏ nhất, cao nửa câu-lô-xá, tất cả đều có cành, lá hoa, quả. Từ 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 495 





hông của quả, tự nhiên trồi ra đủ các thứ y phục, treo nơi cây. Lại có 
các thứ cây Anh lạc; cây ấy cũng cao sáu câu-lô-xá, cho đến cây cao 
năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; cây nhổ nhất cao nửa câu-lô-xá, 
tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ quả theo ý muốn của người, tuôn 
ra các thứ Anh lạc thòng xuống. Lại có cây Man cũng cao sáu câu- 
lô-xá, cho đến có cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá, cây nhỏ 
nhất cao nửa câu-lô-xá, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ quả, tùy theo 
ý muốn của người, mọc ra các thứ tràng hoa treo ở nơi cây. Lại có 
cây Khí; cây ấy cũng cao sáu câu-lô-xá, cho đến có cây cao năm, 
bốn, ba, hai, một câu-lô-xá, cây nhỏ nhất cao nửa câu-lô-xá, cũng có 
cành, lá, hoa, quả; tùy theo ý người muốn mọc ra các thứ đồ dùng, 
treo ở nơi cây. Lại có đủ các loại cây ăn quả, cây ấy cũng cao sáu 
câu-lô-xá, cho đến cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá, cây nhỏ 
nhất cao nửa câu-lô-xá, đều có cành, lá, hoa, quả. Từ nơi cành ấy, 
theo ý người muốn mọc ra đủ các loại quả. Lại có cây Nhạc; cây ấy 
cũng cao sáu câu-lô-xá, cho đến cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu- 
lô-xá, cây nhổ nhất cao nửa câu-lô-xá; cũng có cành, lá, hoa, quả. 
Từ hông của cây ấy, tùy theo ý người, hiện ra các thứ nhạc cụ, treo ở 
nơi cây. Đất ở cõi ấy, lại có gạo thơm tự nhiên, chẳng do cày bừa, 
gieo trồng; tinh khiết, trắng trẻo, không có vỏ. Khi muốn nấu ăn thì 
có các quả tên là Đôn trì, dùng làm chõ, vạc, đốt bằng lửa ngọc, 
chẳng cần than, củi, tự nhiên phát sức nóng, tùy theo ý muốn, làm 
chín các thức ăn; thức ăn đã chín rồi thì lửa ngọc mới tắt. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, bốn mặt chung quanh có bốn 
ao nước. Ao ấy tên là A-nậu-đạt-đa, mỗi cái đều rộng, dài năm mươi 
do-tuần, nước ao mát lạnh, êm ả ngọt ngào, thơm, sạch, không đục. 
Có bẩy lớp bờ lũy, bảy lớp thềm gỗ, bảy lớp lan can, bao bọc chung 
quanh, bảy lớp dây chuông treo rũ chung quanh, lại có bảy lớp hàng 
cây Đa-la, bao bọc bốn phía, nhiều màu khả ái. Tất cả đều do bẩy 
báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não... tạo thành. Ở bốn phía 
của ao đều có bờ thểm, mỗi bờ thểm cũng do bảy báu tạo thành, 
hiện ra nhiều màu tươi đẹp. Lại có các loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa 
Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca.... màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng và màu xanh ngọc bích. Mỗi hoa lớn như bánh xe, 
mùi thơm chan hòa vi diệu tuyệt vời. Lại có các cọng lớn như trục 


496 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





xe, bẻ ra nhựa chảy, màu như sữa, ăn thì ngon ngọt, vị nó như mật. 

Chư Tỳ-kheo, bốn phía của ao A-nậu-đạt-đa, có bốn sông lớn, 
rộng một do-tuần, các thứ hoa phủ kín, nước sông bình lặng, chẩy 
thẳng không uốn khúc, chẳng nhanh, chẳng chậm, chẳng có sóng gợn, 
từ từ chảy thẳng; bờ sông không cao, bằng cạn dễ vào. Hai bên bờ các 
sông, có các khu rừng, cành nhánh giao nhau che khuất ánh nắng, tỏa 
ra các mùi thơm vi diệu; có các loại có mọc ở bên cạnh, màu xanh, 
mềm mại, xoay về bên phải... Nói lược, cho đến cao bằng bốn ngón 
tay; chân giẫm xuống thì nó rạp theo, giổ chân lên thì trở lại như cũ; 
cũng có các loài chìm phát ra các thứ âm thanh. Ở hai bên bờ sông, lại 
có các thuyển nhiều màu khả ái, cho đến dùng bảy báu: xa cừ, mã 
não... đóng thành, chạm vào mềm mại như áo Ca-chiên-lâu-đề-ca. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, thường vào nửa đêm, từ 
trong bốn ao A-nậu-đạt-đa, khởi lên mây rất dày, che phủ khắp 
nơi; châu Uất-đơn-việt và các núi biển, đều bị che phủ, sau đó mới 
mưa nước tám công đức, như sữa Lê ngưu đổ xuống. Mưa ngập bốn 
ngón tay, ngay chỗ nước mưa rơi xuống, liểền thấm vào đất, chẳng 
chảy lan ra. Vào nửa đêm hôm sau, mưa tạnh, mây tan, bầu trời 
trong vắt, từ biển nổi gió, thổi vào mát mẻ, trong lành êm diệu, 
chạm vào khỏe khoắn, thấm nhuận châu Uất-đơn-việt, khắp nơi 
được điều hòa màu mỡ tốt tươi. Như người xâu tràng hoa khéo tay 
và đệ tử ông ta, đã làm xong tràng hoa, dùng nước rảy lên, tràng 
hoa kia được tưới, tươi sáng rực rỡ. Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn- 
việt, đất đai thường thấm nhuận, tươi sáng màu mỡ cũng lại như 
vậy, như thường có người dùng dầu tô thoa lên. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt, lại có một cái ao tên là Thiện 
hiện; lại có một khu vườn, cũng tên là Thiện hiện. Vườn ấy rộng dài 
một trăm do-tuần, có bảy lớp lan can, bẩy lớp dây chuông; hàng cây 
Đa-la cũng có bẩy lớp, bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái..., 
tạo thành. Mỗi hướng đều có các cửa, ở mỗi cửa đều có thành bảo 
vệ, nhiều màu khả ái, cũng dùng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, san hô, 
xích châu, xa cừ, mã não... tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Thiện hiện ấy bằng phẳng đẹp đẽ, không 
có gai gốc, gò đống, hầm hố, sỏi đá, ngói gạch và các vật tạp uế..., 
chỉ có nhiều vàng, bạc, các thứ châu báu khác lạ; khí hậu điều hòa, 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 497 





không lạnh, không nóng, thường có suối chảy bốn phía tràn đây; cây 
lá tốt tươi, hoa quả đầy cành, có các thứ hương theo gió ngát thơm. 
Lại có các loài chim lạ, thường phát ra âm thanh vi diệu, hòa nhã 
trong trẻo; có cỏ màu xanh, xoay về bên phải, mềm mại êm ái, như 
lông Khổng tước, mùi thơm giống như hoa Bà-lợi-sư, chạm vào như 
áo Ca-chiên-lân-để-ca, dùng chân giẫm lên, theo chân rạp xuống, 
bung lên khi đở chân. Lại có loại cây có gốc, thân, hoa, lá, quả đều 
tỏa ra mùi thơm, xông khắp mọi nơi. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Thiện hiện, cũng có rừng cây tên là 
An trú; cây đều cao sáu câu-lô-xá, lá dày che kín, nước mưa không 
lọt, thứ lớp như vảy cá, như tranh lợp nhà. Mọi người đều cư trú dưới 
đó. Lại có cây Hương, cây Kiếp-ba-ta, cây Anh lạc, cây Man, cây 
Khí, cây quả. Lại có cơm chín bằng gạo thơm tự nhiên, thanh khiết, 
tuyệt ngon. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Thiện hiện ấy, không có ai là sở hữu chủ, 
cũng không canh gác bảo vệ. Người ở châu Uất-đơn-việt khi muốn 
vào vườn này, tự ý vui chơi, hưởng các thú vui, thì với bốn cửa ấy, 
tùy ý muốn vào cửa nào cũng được; vào vườn ấy rồi, vui chơi tắm 
rửa, thoải mái hưởng mọi sự vui thích, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, 
tự tại tùy ý. 

Chư Tỳ-kheo, vì người Uất-đơn-việt, nên ở phía Nam ao Thiện 
hiện, lại có một cái vườn tên là Phổ hiển; vườn ấy đài rộng một trăm 
do-tuần, có bẩy lớp lan can... bao bọc chung quanh, cho đến... Cơm 
chín tinh khiết, tuyệt ngon. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Phổ hiển ấy, cũng không canh gác bảo vệ; 
người ở châu Uất-đơn-việt nếu khi muốn vào vườn Phổ hiền tắm rửa, 
vui chơi hưởng mọi sự thích thú, thì theo bốn cửa của nó, tùy ý mà 
vào; vào rồi, tắm rửa, vui chơi thỏa thích; đã thỏa thích rồi, muốn đi 
thì đi, muốn ở thì ở. 

Chư Tỳ-kheo, vì người Uất-đơn-việt nên phía Tây của ao Thiện 
hiện, lại có một khu vườn tên là Thiện hoa. Vườn ấy rộng, dài một 
trăm do-tuần, bảy lớp lan can bao bọc chung quanh, nói lược... cho đến 
như vườn Thiện hiện, không có gì khác; cũng lại không có người canh 
gác bảo vệ. Người ở châu Uất-đơn-việt nếu khi muốn vào trong vườn 
Thiện hoa, tắm rửa, vui chơi, hưởng thọ khoái lạc, thì theo bốn cửa của 


498 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nó, tùy ý mà vào; vào rồi tắm rửa, vui chơi hưởng lạc; hưởng lạc rồi, 
muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, nói lược... như vườn Thiện hiện ở trước. 

Chư Tỳ-kheo, vì người Uất-đơn-việt, nên ở phía Đông ao Thiện 
hiện, tiếp theo vườn Thiện hiện, ở khoảng đó, có sông tên Dị nhập 
đạo, từ từ xuôi dòng, không có sóng gợn, không chậm, không nhanh, 
các loại hoa phủ đầy, rộng hai mươi do-tuần rưỡi. 

Chư Tỳ-kheo, sông DỊ nhập đạo, ở trên hai bờ có các thứ cây, 
cành lá che khuất ánh nắng, tỏa ra các thứ mùi thơm, xông khắp 
vùng ấy; có các thứ cổ mọc..., lược nói... cho đến... chạm vào mềm 
mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca, cao bằng bốn ngón tay, khi chân đạp 
lên, theo chân lên xuống. Lại có các thứ cây ăn trái nhiều màu; 
cành, lá, hoa, quả đều đầy đủ; cũng có các thứ mùi thơm xông khắp; 
các thứ chim lạ, cùng nhau ca hót. Hai bên bờ sông ấy, có các 
thuyển đẹp, nhiều màu khả ái, do bẩy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
xích châu, xa cừ, mã não... tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ. 

Chư Tỳ-kheo, vì người Uất-đơn-việt, nên ở phía Nam ao Thiện 
hiện, có một sông lớn tên là Thiện thể, từ từ xuôi dòng... lược nói... 
đều như sông Dị nhập đạo. Chỗ ấy có các thứ rừng cây, cùng với 
sông trên không khác, cho đến... các thuyển... các sắc tạo thành, 
mềm mại giống như áo Ca-chiên-lân-đềể-ca. 

Chư Tỳ-kheo, ở phía Tây ao Thiện hiện, vì người Uất-đơn- 
việt, nên có một sông lớn tên là Đẳng-xa, cho đến... nói lược... từ 
từ xuôi dòng. 

Chư Tỳ-kheo, ở phía Bắc ao Thiện hiện, vì người Uất-đơn-việt, 
nên có một sông lớn tên là Oai chủ, từ từ xuôi dòng, lược nói... cho 
đến... hai bên bờ sông có thuyền do bảy báu trang sức, mềm mại 
giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca; trong đó có kệ Uất-đà-na: 

Sông Thiện hiện, Phổ hiền 
Thiện hoa và Hỷ lạc 

Dị nhập cùng Thiện thể 
Đẳng xa và oai chủ. 

Chư Tỳ-kheo, người ở châu Uất-đơn-việt, nếu khi muốn vào 
sông Dị nhập đạo, sông Thiện thể, Đẳng xa, Oai chủ đó... để tắm 
gội, vui chơi, hưởng các sự thích thú, thì liền đến hai bên bờ sông ấy, 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 499 





cởi bổ áo xiêm, ngồi lên các thuyển đậu bên bờ sông, bơi đến giữa 
dòng sông, tắm rửa thân thể, vui chơi thỏa thích; tắm rửa rồi, tùy ý, 
có người nào ra trước, thì liền lấy y phục ở trên mặc vào rồi đi, cũng 
chẳng cần tìm kiếm y phục của mình. Vì sao? Vì người Uất-đơn-việt, 
không có ngã và đối tượng chấp ngã, không canh gác, bảo vệ. Các 
người ấy, lại đi đến dưới các cây Hương; đến dưới cây rồi, cây ấy tự 
nhiên cong cành rũ xuống, vì các người ấy, tỏa ra các mùi thơm vi 
diệu, để cho họ đưa tay lên thì đụng tới. Những người ấy, lấy các thứ 
hương ở nơi cây, thoa lên thân hình rồi, lại cùng đi đến cây Kiến-ba- 
ta; đến rồi, cây ấy, cũng cong cành rũ xuống như cây trước, hiện ra 
các thứ y phục, để cho các người ấy dùng tay lấy tới. Những người 
ấy lại lấy các thứ y phục thượng diệu ở cây đó, mặc vào rồi đi. Lại 
đi đến dưới cây Anh lạc; đã đến đó rồi, cành cây Anh lạc cũng đều 
cong rũ xuống, vì các người ấy hiện ra các thứ Anh lạc thượng diệu, 
dùng tay lấy được. Những người ấy lấy các đổ trang sức bằng Anh 
lạc ở nơi cây, mang vào thân rồi, liền lại đi đến dưới các cây Man; 
đến nơi, cây Man tự nhiên vì các người ấy mà cong cành rũ xuống, 
hiện ra các tràng hoa báu thượng diệu, để cho các người ấy đưa tay 
lấy được. Họ liền lấy các tràng hoa đẹp ở đấy, đặt lên đầu, rồi đi 
đến các cây Khí vật; đến nơi, cây Khí cũng tự nhiên rũ cành xuống, 
để cho những người ấy đưa tay tới, tùy theo ý muốn, lấy các đổ dùng 
rồi, mang đến chỗ cây ăn quả; khi ấy cây ăn quả đó, cũng vì các 
người ấy, cành uốn cong rũ xuống, sanh ra các thứ trái ngọt tuyệt 
vời, để họ dùng tay lấy được. Những người ấy tùy theo ý muốn, lấy 
các thứ quả chín ở cây ấy, ăn rất ngon lành. Trong đó, có người lấy 
nhựa, đựng đây đổ dùng mà uống. Ăn uống đã xong, họ lại đi đến 
rừng cây âm nhạc; đến rừng đó rồi, vì các người ấy, nên cành cây 
âm nhạc cũng rũ xuống, hiện ra các loại nhạc cụ, đưa tay lấy được. 
Những người ấy, tùy theo nhu cầu của mình, mà lấy các loại nhạc cụ 
ở trên cây ấy, hình dáng các thứ cụ khí đẹp đẽ, có âm thanh hòa nhã; 
lấy rồi mang theo, dạo chơi khắp nơi, muốn đàn thì đàn, muốn múa 
thì múa, muốn ca thì ca, tùy theo sở thích, hưởng các thứ nhạc. Việc 
ấy đã xong, mỗi người theo ý thích, hoặc đi, hoặc ở. 


n1 


500 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỂN II 


Phẩm 2: CHÂU UẤT-ĐƠN-VIỆT 2 


Này chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt tóc màu xanh biếc dài 
bằng tám ngón tay, người cùng một loại, một hình, một sắc, không 
có hình sắc riêng để có thể biết sự khác biệt của họ. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt đều mặc y phục, không ai lõa 
thể, cho đến chỉ để lộ nửa thân; thân, sơ bình đẳng, không có sự 
thích hoặc không. Răng đều bằng khít, không khuyết, không thưa, 
đẹp đẽ sạch sẽ, sắc trắng như ngọc kha, sáng đẹp, khả ái. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt, nếu có đói khát, khi cần ăn 
uống, liền tự có để sử dụng, không cày bừa, chẳng gieo trồng, có gạo 
thơm tự nhiên, tinh khiết trắng trẻo, không có mày, cám, lấy đựng 
đầy trong quả Đôn trì; lại lấy ngọc lửa để dưới quả Đôn trì; do phước 
lực của chúng sanh, khi ngọc lửa vừa để vào, tư nhiên phát ra sức 
nóng; thức ăn chín rỗi, lửa lại tự tắt. Những người ấy được cơm, khi 
muốn ăn dọn đồ dùng ra, tập hợp lại ngôi ăn. Bấy giờ, nếu có người 
từ bốn phương đến muốn cùng ăn, họ liền vì các người ấy, dọn đủ 
cơm ra, ăn xong, cơm vẫn còn, cho đến người ăn, ngôi ăn chưa xong, 
đổ đựng thức ăn vẫn đầy. Khi những người ấy ăn cơm gạo thơm tự 
nhiên không mày cám, tinh khiết thơm ngon này, mùi vị của nó đây 
đủ, chẳng cần gia vị. hình sắc của loại cơm ấy giống như vị Tô-đà 
của chư Thiên; lại như chùm hoa tinh khiết, trắng, tươi sáng. Những 
người ấy ăn xong, thân thể đầy đặn, không có khuyết giảm, cứ vậy 
không thay đổi, không già, không khác. Sự ăn uống đó còn giúp 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 501 





thêm cho những người ấy, sức lực sắc diện được an ổn, trọn vẹn, 
không øì là không đây đủ. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt, nếu đối với nữ nhân khi 
sanh tâm mê đắm, tùy theo sự yêu mến trong lòng, đưa mắt ngắm 
nhìn, người con gái kia biết tình ý, liền đến đi theo. Hai người cùng 
đi tới nơi gốc cây; người con gái đi theo đó, nếu là thân thuộc như 
mẹ, dì, chị em của người này, thì cành cây không rủ xuống, mà ngay 
khi ấy lá của cây ấy héo vàng, khô, rụng, chẳng che kín, chẳng ra 
hoa quả, cũng chẳng chịu hiện ra giường chõng, đồ nằm... Nếu 
chẳng phải là mẹ, dì, chị, em... thì cây liền cong cành rũ nhánh che 
khuất, cành lá sum suê, hoa quả tươi tốt, cũng vì họ mà hiện ra trăm 
ngàn các thứ giường chõng, đổ nằm... Họ liền dắt nhau đi vào nơi 
gốc cây, làm theo ý muốn, vui vẻ hưởng mọi sự. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt ở trong thai mẹ, chỉ trong bẩy 
ngày, đến ngày thứ tám, thì sanh ra. Người mẹ sanh rồi, tùy đứa con 
sanh ra hoặc trai, hoặc gái, đều đem đặt ở ngã tư đường, bỏ đấy mà đi. 
Ở trên đường đó, người đi đường từ Đông, Tây, Nam, Bắc qua lại, thấy 
đứa con trai con gái ấy, lòng sanh thương mến, vì muốn nuôi nấng, ai 
cũng lấy ngón tay đưa vào trong miệng đứa bé, ngay nơi ngón tay ấy, 
tự nhiên chảy ra sữa ngọt tuyệt diệu. Đứa bé trai, gái, uống thứ nước 
đó, khiến được sống an toàn như là uống sữa. Trải qua bẩy ngày, các 
đứa trẻ trai, gái ấy lại tự thành tựu một loại thân thể, cùng với vóc 
dáng của người xưa không khác; con trai lại theo con trai, con gái lại 
theo con gái, mỗi người đều theo bạn bè cùng nhau mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt, thọ mạng đúng hạn, không 
có người chết yếu. Khi mạng chung, đều được sanh lên các cõi trên. 
Vì nhân duyên gì mà người Uất-đơn-việt được hạn định tuổi thọ này, 
sau khi mạng chung đều được sanh lên các cõi trên? 

Chư Tỳ-kheo, ở đời, hoặc có người, chuyên làm việc sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu dệt, tham, 
sân, tà kiến. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, đọa vào 
cõi ác, sanh trong địa ngục. Hoặc lại có người chưa từng sát sanh, 
chẳng trộm cắp của người khác, chẳng làm việc tà dâm, chẳng nói 
dối, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói thô ác, chẳng nói thêu dệt, chẳng 
tham, chẳng sân, cũng chẳng tà kiến. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại 


502 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mạng chung, hướng đến đạo lành, sanh trong cõi trời, người. Do nhân 
duyên gì mà người bị sanh xuống? Vì sự sát sanh, tà kiến... của họ, có 
người khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta nay nên thực hành mười điều thiện. 
Vì nhân duyên này, nên khi thân ta hoại, sẽ được vãng sanh vào cõi 
Uất-đơn-việt. Sanh vào cõi ấy, sống lâu ngàn năm chẳng tăng, chẳng 
giảm”. Người ấy đã phát nguyện như vậy rồi, thực hành mười điều 
thiện, khi thân hoại được sanh vào cõi Uất-đơn-việt; đã ở cõi ấy, lại 
được thọ mạng đúng hạn, đầy đủ ngàn năm, chẳng tăng chẳng giảm. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này mà người Uất-đơn-việt được 
thọ mạng đúng hạn. 

Chư Tỳ-kheo, vì nhân duyên gì mà được sanh lên cõi trên? Chư 
Tỳ-kheo, người cõi Diêm-phù, khi ở cõi ấy, thọ mười điều thiện, vì 
vậy, nên khi mạng chung, liền được vãng sanh vào cõi Uất-đơn-việt. 
Người Uất-đơn-việt, vì do thân trước của họ có mười điều thiện, ở 
trong cõi Uất-đơn-việt, như pháp tu hành, nên khi thân hoại mạng 
chung đều được sanh lên cõi thiện của chư Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này, người Uất-đơn-việt, sanh lên 
chỗ tốt đẹp. Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt, mạng sống đến lúc kết 
thúc, khi xả thọ, không có một người nào buồn thương, lưu luyến, khóc 
than, chỉ cùng nhau mang thi thể đến đặt ở ngã tư đường bỏ đó mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, người trong cõi Uất-đơn-việt có pháp như vầy. 
Nếu có chúng sanh, khi thọ mạng hết, liền có một con chim tên là 
Ưu-thừa-già-ma, từ trong núi lớn bay nhanh đến, ngậm tóc người 
chết, tha thi hài của người chết, bổ trên bờ sông ở phương khác. Vì 
sao? Vì người Uất-đơn-việt hạnh nghiệp thanh tịnh, ưa sự tinh khiết, 
ưa sự vui vẻ, nên không thể cho gió thổi mùi xú uế bay đến chỗ ở 
của họ. Chư Tỳ-kheo, người Uất-đơn-việt, khi muốn đại tiểu tiện, thì 
vì người ấy, đất liền nứt ra; đại tiểu tiện xong rồi đất khép lại như 
cũ. Vì sao? Vì người Uất-đơn-việt ưa sự tinh khiết, ưa sự vui vẻ. Lại 
nữa, cõi đó có nhân duyên gì mà được gọi là châu Uất-đơn-việt? Chư 
Tỳ-kheo, châu Uất-đơn-việt đó, ở trong bốn châu thiên hạ, đối với 
ba châu kia, thì nó là tối thượng, tối diệu, tối cao, tối thắng, nên gọi 
châu này là Uất-đơn-việt. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 503 





Phẩm 3: CHUYỂN LUẬN THÁNH VƯƠNG 


Này chư Tỳ-kheo, trong cõi Diêm-phù, khi Chuyển luân thánh 
vương ra đời, châu Diêm-phù này, tự nhiên có đủ bảy thứ quí báu. 
Tự thân Chuyển luân vương lại có bốn thứ thần thông, oai đức và sức 
mạnh. Bảy thứ báu là gì? Một là bánh xe vàng báu, hai là voi trắng báu, 
ba là ngựa màu xanh biếc báu, bốn là ngọc thần báu, năm là ngọc nữ 
báu, sáu là chủ kho tàng báu, bảy là tướng binh báu. Đó là bảy báu. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có đầy đủ bánh xe báu 
là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở cõi Diêm- 
phù, lấy nước rưới đầu, làm chủ Sát-đế-lợi. Vào ngày rằm trăng 
tròn, sau khi thọ trai buổi sáng, ngài mặc áo lông trắng thẳng nếp, 
xõa tóc rũ xuống, trang sức bằng ngọc Ma-ni và các ngọc Anh lạc, ở 
trên lầu gác, thân thuộc, quần thần vây quanh sau trước. Khi ấy, 
trước vua, có bánh xe vàng báu, bỗng nhiên bay đến, đường kính 
bánh xe bằng bẩy khuỷu tay, ngàn tăm, trục, vành, các thứ khớp 
nhau, đầy đủ, tự nhiên thành tựu, chẳng phải do thợ làm ra. 

Lúc ấy Chuyển luân thánh vương quán đảnh Sát-đế-lợi, liền 
khởi lên ý nghĩ thế này: “Nếu vua Sát-lợi quán đẳảnh, vào ngày rằm, 
trăng tròn, sau khi thọ trai buổi sáng, tắm rửa sạch sẽ, thân mặc áo 
lông trắng thẳng nếp, đeo các Anh lạc, ở trên lầu gác, thân thuộc 
quần thần, trước sau vây quanh, khi đó, trước nhà vua, bỗng nhiên có 
bánh xe trời vàng báu, ngàn tăm, trục, vành đầy đủ khớp nhau, tự 
nhiên bay đến, chẳng phải do thợ làm ra, đường kính bánh xe bằng 
bẩy khuỷu tay, trong, ngoài đều bằng sắc vàng ròng, khi có được 
điểm lành này, thì vị vua ấy thành tựu các đức của Chuyển luân 
vương. Ta nay, được vật này, nên cũng nhất định là Chuyển luân 
thánh vương ”. 

Bấy giờ Chuyển luân thánh vương quán đảnh Sát-đế-lợi, ý 
muốn thử bánh xe trời báu ấy, nên ra lệnh trang bị đầy đủ bốn thứ 
binh lực, đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Bốn thứ binh 
lực đã được trang bị đầy đủ rồi, vua liên đi đến chỗ bánh xe trời 
vàng, để lộ cánh tay phải, gối phải quỳ xuống đất, ở trước bánh xe 


504 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vàng, đưa cánh tay phải sờ, vỗ bánh xe báu, nói như thế này: “Ngươi 
là bánh xe trời báu; ta nhất định là Chuyển luân vương. Nơi chưa 
hàng phục, hãy vì ta mà hàng phục”. Bánh xe trời báu ấy nghe lời, 
liền chuyển động, vì muốn hàng phục nơi chưa hàng phục. 

Chư Tỳ-kheo, vua quán đảnh Sát-lợi, đã thấy bánh xe báu 
chuyển động như vậy rồi, liền ra lệnh xa giá đi về phương Đông. Khi 
ấy, bánh xe báu và bốn binh chủng cùng lúc đi theo. 

Chư Tỳ-kheo, ở trước bánh xe báu, lại có bốn vị đại thiên dẫn 
dắt mà đi. Nơi dừng lại của bánh xe trời báu tại các chỗ đã đến, 
Chuyển luân thánh vương và bốn binh chủng đều dừng lại và nghỉ 
ngơi tại đó. 

Lúc ấy các vua của tất cả các quốc độ ở phương Đông, liền lấy 
bát vàng đựng đầy cơm bạc, lại lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng, 
xong xuôi, đầy đủ rồi, đều cùng đem đến trước Chuyển luân vương, 
tâu rằng: “Thiên vương đến đây thật vinh hạnh! Nay đây, xin dâng 
vật này lên Thiên vương. Dân chúng phương Đông giàu có, vui vẻ, 
an ổn, không có gì sợ sệt, dân chúng, nhà cửa đông đúc, rất dễ mến. 
Cúi xin đại vương tiếp nhận, luôn thương tưởng đến bọn thần là 
những vua nhỏ. Từ nay, chúng thần vâng lệnh phụng sự Thiên 
vương, một lòng không thay đổi”. 

Chuyển luân vương bảo các vua: “Các vị thành tâm, luôn luôn 
như vậy. Các vị phải tự ở trong cõi của mình, đúng như pháp mà cai 
trị, giáo hóa, thu phục, nuôi dưỡng quần sanh. Chớ để trong nước có 
điều bất như pháp. Vì sao? Các vị đều để trong nước ta có việc ác, 
phi pháp xuất hiện lưu hành, ta sẽ trị tội các vị không tha. Nay dạy 
các vị tự mình dứt sát sanh và dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng 
trộm cắp, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến chẳng nên làm. Các vị nếu 
đoạn trừ sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, 
chẳng hành tà dâm, nói lời chân thật, chánh kiến, thì ta tin tưởng nơi 
các vị, và đất nước đã được hàng phục”. 

Các quốc vương ở phương Đông, nghe Chuyển luân vương ban 
lệnh như vậy, cùng lúc đều thọ hạnh mười điều thiện; thọ rồi tuân 
hành theo. Mỗi vị ở nơi quốc độ đều như pháp cai trị, giáo hóa. Vì 
Chuyển luân vương có sức tự tại, nên vua hướng đến đâu, thì bánh 
xe báu đi theo đến đó. Bánh xe trời vàng báu của Thánh vương hàng 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 505 





phục tất cả các quốc độ ở phương Đông như vậy rồi, du hành cùng 
khắp cho giáp bờ biển phía Đông, sau đó mới quay về. Kế đến, lần 
lượt đi khắp phương Nam, phương Tây cho đến phương Bắc. Dựa 
theo đúng con đường của các bậc Chuyển luân thánh vương ngày xưa 
mà đi. Khi Chuyển luân thánh vương và bốn binh chủng tuần tự đi, 
thì trước họ lại có bốn vị đại thiên, đi trước bánh xe báu. Nếu bánh 
xe báu này dừng lại chỗ nào, thì tùy theo chỗ ấy, Chuyển luân thánh 
vương và bốn binh chủng liền dừng lại nghỉ ngơi. 

Bấy giờ các quốc vương ở tất cả cõi nước phương Bắc, cũng 
mang bát vàng trời đựng đầy cơm bạc, bát bạc trời đựng đầy cơm 
vàng, cùng đi đến Chuyển luân vương. đến rồi, quỳ thẳng, tâu thế 
này: “Vinh hạnh thay! Thiên vương đến! Vinh hạnh thay! Thiên 
vương đến! Phương Bắc chúng tôi, nhờ sức của thiên vương mà dân 
chúng hưng thịnh, giàu có, vui vẻ, an ổn, không có các điều sợ sệt, 
rất dễ mến. Xin thiên vương ở lại đây, thi hành việc cai trị, giáo hóa. 
Chúng thần xin tùy thuận, không dám hai lòng”. Khi ấy Chuyển luân 
vương bảo các vua: “Nếu được như vậy, thì các vị tự cai trị, giáo hóa 
trong nước mình, nhất tể y theo lời dạy bảo. Chớ để trong nước có 
điều bất như pháp. Vì sao? Nếu để trong cõi nước của ta có người 
hành theo phi pháp và các việc ác, ta sẽ trị tội các vị. Lại nữa các vị 
chớ tự sát sanh, chẳng trộm cắp, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến, các 
vị đều nên đoạn trừ. Nếu lìa sát sanh cho đến tự mình và người khác 
tu hành chánh kiến, nếu được như vậy thì ta tin rằng quốc độ của các 
vị hàng phục tốt”. 

Các vua đồng thanh tâu lên Chuyển luân vương: “Đúng như lời 
thiên vương răn dạy, bọn thần xin phụng hành!” 

Lúc ấy các vua của các nước phương Bắc nghe Chuyển luân 
vương dạy bảo như vậy, ai nấy đều tuân thọ hạnh mười điều thiện; 
thọ rồi phụng trì, đúng như pháp; các vị ở tại nước mình y cứ vào 
luật để cai trị giáo hóa. Vì sức tự tại của Chuyển luân thánh vương, 
nên chỗ mà vua đi, bánh xe báu đi theo. Bánh xe vàng báu này, lần 
lượt như vậy, hàng phục phương Bắc. Khi đã đi khắp rỗi, trở lại chỗ 
cũ. 

Bấy giờ, bánh xe báu, mới lựa chọn một chỗ có địa hình hùng 
vĩ nhất, đẹp đẽ nhất ở trong cõi Diêm-phù để dừng lại ở đó; chỗ ấy 


506 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đông Tây rộng bảy do-tuần; Nam Bắc rộng mười hai do-tuần; đo 
đạc, quy hoạch phân chia ranh giới như vậy rồi, thì chư Thiên ngay 
đêm ấy, từ trên không hạ xuống, vì Chuyển luân vương, tạo lập cung 
điện, hoàn thành ngay tức thời. Khi đã hoàn thành rồi, màu sắc tuyệt 
vời đẹp đế, trang trí bằng bốn báu, đó là vàng trời, bạc trời, pha lê, 
lưu ly trời. Bánh xe vàng báu này, vì thánh vương sẽ trụ lơ lửng trên 
không, ở tại cửa trong cung, như bánh xe gắn liền trục xe, không lay, 
không động. Ngay lúc, Chuyển luân thánh vương, rất vui mừng, hân 
hoan vô cùng, nghĩ như thế này: Ta nay đã được bánh xe vàng báu 
rồi ư? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có đầy đủ bánh xe 
vàng trời báu tự nhiên là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương lại có đầy đủ voi trắng 
báu là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương, vào buổi sáng, khi ngồi trên 
chánh điện, thì ngay trước vua, xuất hiện voi báu, tên là Ô -bô-sa-tha, 
hình thể đẹp đẽ, lông nó toàn trắng như hoa Câu-vật-đầu, bẩy nhánh 
chống đất, có đại thần lực, bay trên không mà đi, đầu màu hồng đỏ, 
như con trùng Nhân-đà-la-cù-ba-ca, có đủ sáu ngà, ngà đều nhọn 
hoắt; trên mỗi cái ngà, trang nghiêm đây đủ như bông bèo, giống 
như cây lật vàng. Chuyển luân thánh vương thấy voi báu rồi, khởi 
lên ý nghĩ: “Voi trắng tuy xuất hiện, nhưng khi chưa biết điều phục 
để nhận lãnh các việc, thì có trở thành thuần thục để cưỡi được 
chăng?” 

Bấy giờ, chỉ trong thời gian một ngày, voi liền được điều phục 
tốt, có thể kham nhận tất cả sự việc, giống như vô lượng con voi 
ngàn tuổi khác, đã được điều phục thuận hợp rồi, đẹp đếẽ, hiển lành, 
tùy theo ý thích như thế, như thế. Voi trắng báu ấy, trong vòng một 
ngày, nhanh chóng chịu sự điều phục, nhận lãnh các việc, cũng lại 
như vậy. 

Khi ấy Chuyển luân vương, vì muốn thử voi, nên vào buổi sáng 
sớm, khi mặt trời vừa mọc, cưỡi voI báu này, tuần du khắp nơi, đến 
các bờ biển, tận cùng biên thùy đại địa. Đã đi khắp rồi, Chuyển luân 
vương mới trở về cung, ăn điểm tâm. Do nhân duyên ấy, trong lòng 
nhà vua vui vẻ, mừng rỡ, nghĩ: “Vì ta nên voi báu xuất hiện như 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 507 





„» 


vậy”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có đầy đủ voi trắng 
báu tự nhiên là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có ngựa báu hoàn hảo 
là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương, vào lúc sáng sớm, ngồi trên 
chánh điện, ngay ở trước vua, ngựa báu màu xanh biếc tên là Bà-la- 
ha xuất hiện, sắc xanh, thân mướt, lông, đuôi óng ẩ, đầu đen, lông 
bờm bung ra, có sức thần thông bay trên không mà đi. Khi ấy 
Chuyển luân vương thấy ngựa báu rồi, khởi lên ý nghĩ thế này: 
“Ngựa này tuy đã xuất hiện, nhưng chưa biết điều phục để nhận lãnh 
các việc, thì có thể vì ta mà chuyên chở tốt chăng?” Khi ấy, ngựa 
báu, trong vòng một ngày, liền được điều phục tốt, có thể nhận lãnh 
các việc, giống như vô lượng ngựa ngàn tuổi khác, đã được điều 
phục thuần phục rồi, hiển lành tuân phục như thế, như thế. Khi điều 
phục ngựa này, trong vòng một ngày, nhận lãnh thực hiện tất cả các 
việc, cũng lại như vậy. 

Khi ấy Chuyển luân vương vì muốn thử ngựa, vào buổi sáng, 
khi mặt trời vừa mọc, cưỡi ngựa báu này đi khắp đại địa, rồi trở về 
cung, mới ăn điểm tâm. Do nhân duyên đó, vua rất vui mừng, hân 
hoan vô cùng, nghĩ: “Ta nay đã được ngựa báu màu xanh biếc”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có ngựa báu hoàn hảo 
là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có ngọc báu hoàn hảo 
là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có Ma-ni báu, sắc tỳ 
lưu ly, đầy đủ tám cạnh, chẳng phải do thợ làm ra, đẹp đẽ tuyệt vời, 
tự nhiên phát ra ánh sáng thanh tịnh. Khi ấy, Chuyển luân vương 
thấy ngọc báu rồi, nghĩ thế này: “Ma-ni báu này, các tướng đây đủ, 
ta nay nên treo trong cung, để phát ra ánh sáng”. 

Chuyển luân vương, vì muốn thứ Ma-ni báu ấy, bèn trang bị 
đầy đủ bốn binh chủng, đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. 
Khi đầy đủ bốn binh chủng rồi, ngay lúc nửa đêm, trời mưa lất phất, 
mây đùn đen nghịt, ánh chớp xuất hiện, Chuyển luân thánh vương 
lấy ngọc báu ấy treo lên ngọn cờ, ra dạo ngoài vườn. Vì sao? Vì ý 


508 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





muốn dạo chơi xem tính chất của ngọc báu. 

Chư Tỳ-kheo, Ma-ni báu ấy, ở trên ngọn cờ chiếu khắp bốn 
phương cho đến bốn binh chủng đều được thấy rõ. Ánh sáng chiếu 
khắp như mặt trời chiếu nơi thế gian. 

Lúc đó tất cả Bà-la-môn, Cư sĩ... trong cõi ấy đều tưởng là trời 
sáng, ánh sáng mặt trời đã lên, hoảng hốt tung dậy, làm các công 
việc. Do nhân duyên ấy, Chuyển luân thánh vương, rất hoan hỷ, 
nghĩ: “Ngọc báu này, đã vì ta xuất hiện”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có ngọc báu hoàn hảo 
như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có người nữ báu hoàn 
hảo là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương ra đời, thì có người nữ 
báu xuất hiện, chẳng thô, chẳng bé, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng 
trắng, chẳng đen, đẹp đẽ tuyệt vời, đi đứng uyển chuyển, sắc mạo 
vẹn toàn, làm cho người thấy, ưa nhìn không chán. Lại người nữ báu 
ấy, khi trời nóng thì thân mát, khi trời lạnh thì thân ấm, trên thân 
phát ra mùi thơm tuyệt diệu, giống như chiên đàn, miệng thường 
phát ra mùi thơm Ưu-bát-la, vì Chuyển luân vương, hôm sớm siêng 
năng, cẩn trọng cung kính phụng sự. Phàm làm việc gì, không phật ý 
vua. Trong ý của người nữ ấy không còn nghĩ ác, huống là thân, 
miệng của nàng có lỗi lầm. Do nhân duyên này nên Chuyển luân 
thánh vương rất hoan hỷ, hân hoan vô cùng, tự nghĩ rằng vì ta mà 
xuất hiện người nữ báu này. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có người nữ báu hoàn 
toàn là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, vị quan báu chủ kho tàng oai lực đầy đủ của 
Chuyển luân thánh vương là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ra đời có vị quan báu chủ 
kho tàng xuất hiện, rất giàu, nhiều của cải, lại có nhiều công đức, có 
được thiên nhãn, thấy suốt trong đất tất cả hầm mỏ bí mật, có chủ 
hay không chủ, đều được mắt của vị ấy thấy hết. Hoặc ở dưới nước, 
hoặc ở trên đất, hoặc ở xa, hoặc ở gần, ở trong đó có các vật báu, kỳ 
lạ, vị quan chủ kho tàng này đều giữ gìn, trông coi đúng cách, chẳng 
để bị hư hoại mất mát. Vật vô chủ thì kịp thời thu lấy, nghĩ là những 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 509 





vật cần dùng của Chuyển luân vương. Bấy giờ vị quan chủ kho tàng 
liền tự đến chỗ Chuyển luân vương, tâu: “Đại thánh thiên vương! 
Nếu thiên vương cần của cải, vật báu, xin ngài chớ lo, sức lực của 
thần có thể tự lo liệu được. Những cái thiên vương cần, đều cung cấp 
đây đủ ”. 

Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử tài của vị quan báu chủ 
kho tàng, nên lên thuyễn vào trong dòng nước, dừng lại, ra lệnh cho 
vị ấy: “Ngươi, quan chủ kho tàng, lại đây. Ta cần của báu, ngươi 
phải mau cung cấp đầy đủ!” 

Vị quan chủ kho tàng tâu: “Cúi xin Đại thiên vương, chờ thần 
trong chốc lát, đợi thuyền đến bờ, ngay ở bên bờ, thu lấy của báu để 
dâng lên cho thiên vương dùng”. Vua bảo vị quan chủ kho tàng: “Ta 
nay chẳng cần của cải bên bờ, ngay bây giờ, tại nơi đây, vì ta mà lo 
đầy đủ”. Vị quan chủ kho tàng tâu: “Xin tuân lệnh thiên vương, chẳng 
dám trái lệnh”. 

Vị quan chủ kho tàng nhận lệnh vua rồi, trật áo vai phải, gối 
phẩi quỳ trên thuyễển, tay quơ trong nước, ngón tay như càng cua, cào 
dồn vàng bạc, chứa đây các đổ đựng, ngay ở trên thuyển, mang đến 
dâng vua: “Đại vương, các vàng bạc này đều là bạc trời, trời cho vật 
này, cung cấp cho đại vương, để làm của cải mà dùng”. 

Chuyển luân vương bảo vị quan chủ kho tàng: “Ta chẳng cần 
của cải, chỉ thử ngươi thôi”. 

Vị quan chủ kho tàng nghe lời vua rồi, bèn lấy vàng, bạc, bỏ 
xuống nước. Do nhân duyên này, nên Chuyển luân thánh vương rất 
hoan hỷ, phấn khởi không thôi, tâm tự nghĩ: “Ta nay đã được vị quan 
báu chủ kho tàng ư?” 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có vị quan chủ kho 
tàng hoàn hảo là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, vị tướng báu chủ binh đây đủ oai lực của Chuyển 
luân thánh vương là như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, do sức từ phước đức của Chuyển luân vương, 
nên tự nhiên xuất hiện tướng binh báu, mưu trí, nhiều tài, giỏi các 
sách lược, biết rõ quân cơ, thành tựu thần tuệ. Chuyển luân thánh 
vương khi cần binh lực đều có khả năng cung cấp đầy đủ; muốn 
chạy liền chạy; muốn đi liền đi; muốn giải tán liễn giải tán; muốn 


510 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tập hợp liền tập hợp. 

Bấy giờ vị tướng chủ binh liền đi đến chỗ Chuyển luân vương; 
đến rồi tâu rằng: “Nếu vua cần binh, được dạy dỗ, tập luyện, chịu 
đựng, xin ngài chớ lo, thần sẽ vì ngài mà dạy bảo, tập luyện binh 
mã, làm cho như ý, huấn luyện thuần thục, theo lệnh”. 

Khi ấy Chuyển luân vương vì muốn thử vị tướng binh báu ấy, 
liền ra lệnh cho các quan lo việc binh, trang bị bốn binh chủng, đó là 
tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Vua biết bốn binh chủng đã 
được trang bị rồi, bảo với vị tướng báu: “Binh tướng của ngươi đã 
đến, nên vì ta mà khéo thống lĩnh bốn binh chủng, dạy bảo cho biết 
vâng lệnh: khéo chạy, khéo đi, khéo tập hợp, khéo giải tán, đúng 
pháp, chớ sai trái”. Tướng binh báu nghe Chuyển luân vương ra lệnh 
như vậy, tâu: “Đại vương, xin vâng lệnh thiên vương, thần chẳng 
dám trái lệnh”, rồi liền thống lãnh bốn binh chủng, trang bị binh khí, 
dạy chạy, dạy đi, dạy tập hợp, dạy giải tán, như lệnh của vua; muốn 
chạy liền chạy; muốn đi liền đi; muốn tập hợp liên tập hợp; muốn 
giải tán liền giải tán; tùy ý tự tại. Do nhân duyên ấy, nên Chuyển 
luân thánh vương rất hoan hỷ, phấn khởi không thôi, tự nghĩ: “Ta 
nay đã được tướng báu chủ binh”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có tướng báu chủ binh 
oai lực đầy đủ là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, nếu có bảy thứ báu xuất hiện như vậy, thì hiển 
nhiên được gọi là Chuyển luân thánh vương. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có đầy đủ bốn thứ 
thần thông tự tại là những gì? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thọ mạng lâu dài, sống 
lâu ở đời. Ở trong tất cả thời gian, tất cả thế gian, không có ai trong 
loài người có thể được an ổn, sống lâu so với thọ mạng của Chuyển 
luân thánh vương. Đó là thần thông thứ nhất, thọ mạng đầy đủ của 
Chuyển luân thánh vương. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, thân thể của Chuyển luân thánh vương 
ít bệnh, ít phiền, các tướng đây đủ, bụng bằng, đây, chẳng nhỏ, 
chẳng lớn; lạnh, nóng, mát, ấm thích hợp theo thời tiết, đi đứng nhẹ 
nhàng, ăn uống tiêu hóa, ổn định an lạc. Ở trong tất cả thời, tất cả 
thế gian, không có ai trong thế gian mà thân thể ít bệnh, ít phiển 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 511 





như vậy. Đó gọi là thân thông thứ hai, thần lực đầy đủ của Chuyển 
luân thánh vương. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, báo thân của Chuyển luân thánh vương 
hình mạo đoan chánh, đặc biệt; thường được thế gian ưa nhìn không 
chán, sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm toàn vẹn, đẹp đế tuyệt vời, 
không ai sánh kịp. Ở trong tất cả thời, tất cả thế gian, người thọ sanh, 
không ai đoan chánh, đặc biệt, được thế gian ưa nhìn không chán như 
hình tướng đầy đủ của Chuyển luân thánh vương. Đó là thần thông 
thứ ba, sắc mạo đầy đủ của Chuyển luân thánh vương. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, do nhân duyên nghiệp lực, Chuyển luân 
thánh vương có phước báo lớn, nên tài sản phong phú, châu báu có 
nhiều, các thứ trong thế gian chẳng thiếu thứ gì. Ở trong tất cả thời, 
tất cả thế gian, người thọ sanh, không ai giàu có, an lạc, tự tại, của 
cải, y phục, đồ chơi, vật báu tuyệt vời, đầy ắp kho tàng như Chuyển 
luân thánh vương. Đó là thân thông thứ tư, quả báo đầy đủ của 
Chuyển luân thánh vương. 

Chư Tỳ-kheo, nếu ai đầy đủ bốn thứ thần thông như vậy, không 
khuyết giảm, thì được gọi là Chuyển luân thánh vương. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương do phước đức 
dày mà được dân chúng ái kính, tâm thường vui vẻ, như con thương 
cha. Lại nữa, dân chúng cũng được Chuyển luân vương thương tưởng 
nghĩ đến, ý thường thương yêu chăm sóc, như cha thương con. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương, vào một hôm nọ, 
ngự xe báu lớn, ra khỏi cung tuần du xem xét, qua các cảnh đẹp, 
rồi đến vườn cây. Ngay lúc ấy, tất cả dân chúng đều được thấy mặt 
Chuyển luân thánh vương, nên rất vui mừng, cùng nhau lên tiếng 
bảo người đánh xe của vua: “Này ông đánh xe! Xin ông buông 
cương, cho xe đi chầm chậm, chớ để đi mau. Vì sao? Vì nếu ông 
cho xe tiến lên châm chậm thì chúng tôi có được nhiều thời gian để 
nhìn thấy Chuyển luân thánh vương”. Bấy giờ, Chuyển luân vương 
nghe lời ấy rồi, lại cũng bảo người đánh xe như vậy: “Này người 
đánh xe! Hãy cho xe đi chậm lại, chớ để đi mau. Vì sao? Vì nếu 
ngươi cho xe đi tới từ từ, an ổn, thì ta có nhiều thì giờ tuần du khắp 
nơi, xem xét tất cả dân chúng”. 

Chư Tỳ-kheo, dân chúng lúc bấy giờ thấy Chuyển luân vương 


512 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





rồi, mọi người tự mang vật báu của mình, đến trước xe quỳ xuống, 
dâng lên Chuyển luân vương, tâu: “Tâu đại vương! Nay thần dân 
chúng tôi đem những thứ này, dâng lên thiên vương. Những vật này 
thuộc về thiên vương. Xin thiên vương thọ nhận, tùy ý sử dụng. Vì 
sao? Vì những bảo vật như thế này chỉ có thiên vương mới xứng 
đáng dùng”. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương ra đời, châu Diêm-phù 
này trong sạch, bằng phẳng, không có các thứ gai gốc và các rừng 
rậm, gò đống, hầm hố, nhà xí, đồ chơi dơ bẩn, nơi hôi hám bất tịnh, 
sổi đá, ngói, gạch, cát, đất phèn... tất cả đều không có. Vàng, bạc..., 
bẩy báu, tự nhiên đầy đủ; chẳng lạnh, chẳng nóng, thời tiết điều hòa. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương ra đời, châu Diêm-phù 
này, tự nhiên hình thành ổn định tám vạn ấp, ở đó đều được an lạc, 
không có điều sợ hãi, muôn dân phát đạt, lúa gạo phong phú, xóm 
làng đông đúc, rất là dễ mến. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương ra đời, châu Diêm-phù 
này, nơi vua cai trị, xóm làng thành ấp, nhà cửa san sát, thôn liền 
nhau, gà bay đến được; dân chúng an lạc, kể sao cho xiết. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương ra đời, châu Diêm- 
phù này, thường vào lúc nửa đêm, từ trong ao A-na-bà-đạt-đa, nổi 
lên đám mây lớn, bay phủ khắp châu Diêm-phù và các núi, biển; 
ngay khi ấy, mưa đổ xuống. Khắp cõi Diêm-phù như trong màng sữa 
trâu lê. Nước mưa ngập bốn ngón tay, nước mưa ngon ngọt, đủ tám 
công đức, chảy xuống chỗ thấp liền rút hết, xuống nữa thì lan ra 
thấm vào trong đất, nước thấm lan chẳng thấy. Đến cuối đêm, mây 
mù tan hết, có gió trong, mát từ biển lớn nổi lên, thổi hơi ẩm ướt bay 
đi khắp nơi; dân chúng cõi Diêm-phù xúc chạm, đều được an lạc. 
Lại nữa, hơi ẩm của vị ngọt ấy thấm vào châu này, khiến khắp nơi 
được phì nhiêu, tươi tốt, quang đãng. Thí như người thợ giỏi làm 
tràng hoa và học trò của ông ta, làm tràng hoa xong rồi, lấy nước 
rưới lên, khiến được thấm ướt, sắc hoa tươi tốt, việc này cũng vậy. 

Lại nữa, khi Chuyển luân vương ra đời, tất cả đất đai trong cõi 
Diêm-phù này, tự nhiên mầu mỡ, tốt tươi, thấm nhuận. Thí như có 
người lấy váng sữa, dầu thoa lên đồ vật. Đất ấy mầu mỡ, tốt tươi, 
thấm nhuận cũng lại như vậy. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 513 





Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương ra đời rồi, trụ thế lâu 
dài, trải qua vô số năm. Ở thời gian này, lại cũng chịu nhiều sự tiếp 
xúc với khổ trong cõi người. Thí như người đàn ông nhỏ bé, thân thể 
yếu đuối, ăn thức ăn ngon rồi, vận động, làm việc, chịu một ít mệt 
nhọc, mới được tiêu hóa. Như vậy, Chuyển luân vương kia ở đời lâu 
dài, ở trong sanh tử, tiếp xúc một ít sự khổ, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương, hết thọ mạng, xả 
thân này rồi, chắc chắn sanh lên trời, cùng sanh đồng chỗ với trời Ba 
mươi ba. 

Chư Tỳ-kheo, ngay khi Chuyển luân thánh vương mạng chung, 
để cúng dường Chuyển luân thánh vương, ở trong không trung, tự nhiên 
mưa hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà- 
lợi... các thứ hương hoa, rơi khắp; cũng mưa bột thiên trầm thủy, bột 
Đa-già-la, bột chiên đàn hương và các thứ hoa như thiên Mạn-đà- 
la... lại có thiên nhạc, âm thanh vi diệu, tự nhiên trỗi lên; cũng có 
âm thanh ca ngợi của chư Thiên trong hư không để cúng dường thân 
Chuyển luân vương ấy, vì làm phúc lợi. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ người nữ báu, vị quan báu chủ kho tàng, 
tướng báu chủ binh liền dùng các loại nước thơm tinh diệu rửa thân 
Chuyển luân vương; dùng nước hoa rửa rồi, trước hết lấy mền bông 
Liếp-ba-bà, quấn vào thân vua; sau đó mới lấy mền lông thẳng nếp 
quấn thêm một lớp nữa; kế đến, lại lấy đủ năm trăm tấm mền nhỏ 
đẹp đẽ, sắp lên hai lớp mền kia, lần lượt bó lại; quấn bó xong rồi, lại 
lấy kim quan tràn đầy váng dầu, đem thân Chuyển luân vương đặt 
vào trong kim quan. Lại lấy quách bạc, bọc kim quan này; bỏ vào 
trong quách bạc rồi, đóng đinh từ trên xuống dưới, để được an toàn. 
Lại tập trung tất cả cây thơm chất thành đống lớn; sau đó thiêu đốt 
thân Chuyển luân vương. Thiêu đốt xong rồi thu nhặt tro xương, đặt 
ở ngã ba đường, xây một tháp cao một do-tuần, rộng nửa do-tuân, 
trang trí nhiều màu, dùng bốn báu tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê. Tháp ấy có bốn bức tường bao bọc, chu vi năm mươi do-tuần, 
có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can... lược nói... như trên... cho đến 
các loài chim cùng nhau ca hót. 

Khi ấy người nữ báu và chủ kho tàng báu, chủ binh báu vì Chuyển 
luân vương làm tháp đã xong xuôi rồi, sau đó bày biện đổ cúng 


514 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thượng diệu; những người đến xin, cúng cấp các thứ, nghĩa là người 
cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y 
phục, cần của cải cho của cải, cần đồ báu cho đổ báu, cho khắp tất 
cả, đều được đầy đủ. 

Chư Tỳ-kheo, sau khi Chuyển luân thánh vương mạng chung 
mới được bảy ngày, thì bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu 
đều tự nhiên biến mất; người nữ báu, chủ kho tàng, chủ tướng binh 
cũng đều mạng chung; bốn loại thành báu, từ từ biến đổi, trở thành 
bờ đất; dân chúng trong cõi, đều tùy lúc dân dân suy giảm. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành hữu vi, vô thường biến đổi như 
vậy, không có gì thường còn; hư hoại, la tan, chẳng được tự tại, là pháp 
bị tiêu diệt hủy hoại, tạm trong chốc lát, chẳng tổn tại lâu dài. 

Chư Tỳ-kheo, nên xả bỏ các hành hữu vi, nên xa lìa, nên nhàm 
chán, mau cầu đạo giải thoát. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 515 





Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 1 


Chư Tỳ-kheo, ở bốn đại châu, tám vạn tiểu châu, ngoài các 
núi lớn khác và núi chúa Tu-di, riêng có một núi tên là Chước-ca- 
la, cao sáu trăm tám mươi vạn do-tuần, rộng dài cũng sáu trăm tám 
mươi vạn do-tuần, dày đặc kiên cố, do kim cương tạo thành, khó có 
thể phá hoại. 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi Thiết vi ấy, lại có thêm một núi Đại 
thiết vi, cao rộng bằng phẳng, số do-tuần như trước. Khoảng giữa hai 
núi, rất tối tăm, không có ánh sáng. Mặt trời, mặt trăng có đại oai thần, 
đại lực, đại đức như vậy mà không thể chiếu đến đó để có ánh sáng. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa hai núi có tám đại địa ngục. 
Những gì là tám? Đó là Hoạt đại địa ngục, Hắc đại địa ngục, Hiệp đại địa 
ngục, Khiếu hoán đại địa ngục, Đại khiếu hoán đại địa ngục, Nhiệt 
não đại địa ngục, Đại nhiệt não đại địa ngục, A-tỳ-chí đại địa ngục. 

Chư Tỳ-kheo, tám đại địa ngục ấy, mỗi cái lại có mười sáu tiểu 
địa ngục quan hệ trực thuộc bao bọc chung quanh. Mười sáu ngục ấy 
tất cả đều rộng dài năm trăm do-tuần. Những øì là mười sáu? Đó là 
địa ngục Hắc vân sa, địa ngục Phẩn niệu nê, địa ngục Ngũ xoa, địa 
ngục Cơ nga, địa ngục Tiêu khát, địa ngục Nùng huyết, địa ngục 
Nhất đồng phủ, địa ngục Đa đồng phủ, địa ngục Thiết ngại, địa ngục 
Hàm lượng, địa ngục Kê, địa ngục Khôi hà, địa ngục Chước tiệt, địa 
ngục Kiếm diệp, địa ngục Cô lang, địa ngục Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, vì nhân duyên gì gọi là đại địa ngục Hoạt? 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh trong đại địa ngục Hoạt này, có kẻ 
sanh ra, có kẻ có mặt, có kẻ ra khỏi, có kẻ đang ngụ, ngón tay tự 
nhiên đều mọc móng sắt dài nhỏ bén, như mũi nhọn. Các chúng sanh 
ấy, đã thấy nhau rồi, tâm ý dục loạn; vì tâm dục loạn, nên mỗi người 
dùng móng tay sắt, tự đâm vào thân, khiến cho da rách nát hết; hoặc 
tự rạch thân; rạch rồi lại rạch, cho đến rạch lớn ra, xẻo rỗi lại xẻo, 
cho đến xẻo thật lớn; cắt rồi lại cắt, cho đến cắt thật lớn. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy tự mình cắt xẻo rồi, mới biết 
thế này: “Ta nay bị thương, ta nay đã chết”. Vì nghiệp báo, nên ngay 
khi ấy, lại có gió lạnh thổi đến trên thân, khoảnh khắc sống lại, cơ 


516 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thể da thịt, gân, xương, máu, tủy, sanh ra và hoạt động trở lại; đã 
được hoạt động lại rồi, vì nhân duyên nghiệp lực, lại khởi lên đủ thứ, 
bèn gọi nhau bảo: “Chúng sanh các ngươi, ý muốn được sống, đã 
được sống rồi, thật là quý !” 

Chư Tỳ-kheo, nên biết, vì trong đây, chỉ nói một phần nhỏ, nên 
gọi là Hoạt. Nhưng ở trong đó, lại có biệt nghiệp, chịu khổ rất nặng, 
đau đớn bức bách, khổ độc khó chịu đựng nổi, cho đến đời trước 
hoặc là thân người, hoặc chẳng phải là thân người, đã phát khởi, đã 
tạo tác các nghiệp ác bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa 
chuyển, chưa hiện ra một phần nhỏ, chưa hiện ra toàn phần, Ở trong 
khoảng ấy, mạng báo chưa hết, cầu chết chẳng được. 

Lại nữa, chư T-kheo, chúng sanh trong đại địa ngục Hoạt, có 
kẻ sanh ra, có kẻ có mặt, cho đến kẻ đang trụ, ngón tay họ lại biến 
thành nguyên một dao sắt, hoặc nửa cái dao sắt, rất dài, bén nhọn. 
Họ nhìn nhau, tâm ý dục loạn; đã dục loạn rồi,... cho đến... đâm, 
rạch, xẻo, cắt, phá hết mà chết. Gió lạnh thổi đến, khoảnh khắc sống 
trở lại. 

Chư Tỳ-kheo, như vậy, như vậy, vì nói một phần nhỏ, nên gọi là 
Hoạt. 

Chư Tỳ-kheo, lại vì có biệt nghiệp, nên ở trong đó, chịu rất 
nhiều khổ não; vì khổ chưa hết, nên cầu chết chẳng được, cho đến 
đời trước, hoặc là thân người, hoặc chẳng phải là thân người, đã tạo 
tác những nghiệp ác bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa la, 
nên tất cả nhận chịu đầy đủ như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, chúng sanh ở trong đại địa ngục Hoạt 
thời gian không kể xiết, khổ báo chưa hết, từ ngục này ra, chạy đi 
khắp nơi, lại cầu đến nơi khác, có phòng ốc nhà cửa, tìm chỗ cứu hộ, 
tìm chỗ nương tựa. Trong khi tìm cầu như vậy, vì nghiệp tội, nên liên 
tự đi vào trong tiểu địa ngục Hắc vân sa. Ngục ấy, rộng dài năm 
trăm do-tuần. Đã vào ngục rồi, ở trên hư không, nổi lên đám mây 
đen lớn, mưa cát bay, lửa phừng phực, sức nóng dữ dội. Thân của 
chúng sanh bị đọa vào trong địa ngục, lửa ấy chạm da thì cháy da, 
đụng thịt thì cháy thịt, đến gân thì cháy gân, đến xương thì cháy 
xương, đến tủy thì cháy tủy; phát ra khói rất nóng, bùng lên cùng 
khắp, chịu khổ não cùng cực. Vì khổ báo ấy chưa hoàn toàn hết, nên 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 517 





cầu chết chẳng được, cho đến... Ngày trước, là thân người, hoặc 
chẳng phải thân người đã tạo tác các nghiệp ác bất thiện, chẳng diệt, 
chẳng trừ, chẳng chuyển, chẳng biến, chẳng ha, chẳng mất, lần lượt 
mà chịu, trải qua thời gian không cùng. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy chịu khổ như vậy, trải qua 
thời gian không cùng rồi, từ địa ngục Hắc vân sa ra, lại chạy đi tìm 
cầu phòng xá nhà cửa, cầu cứu giúp, cầu che chở, cầu chỗ nương 
tựa. Trong khi tìm cầu như vậy, lại tự nhập vào trong tiểu địa ngục 
Nhiệt phẩn thỉ nê. Ngục ấy cũng rộng năm trăm do-tuần; tội nhân 
vào rồi, từ cổ trở xuống ở trong phân ướt; phân ấy nóng như nước 
sôi, khói nóng cũng bốc lên thiêu tay, chân, tay, mũi, đầu, mắt, 
thân thể của tội nhân ấy, trong giây lát chín nhừ, cho đến... NÑgầy 
trước, hoặc là người, chẳng phải người, đã khởi tạo các nghiệp ác 
bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chẳng la, 
chẳng mất, nên lần lượt nhận chịu. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong tiểu địa ngục Phẩn thỉ, có các 
thiết trùng, tên là Châm khẩu, ở trong phân ướt đục các chúng sanh, 
tất cả bộ phận trên thân đều bị đục thủng, trước hết đục da; đã đục 
phá da rồi, kế đến đục thịt; đã đục thịt rồi, kế đến đục gân; đã phá 
gân rồi, kế đến đục xương; đã phá xương rồi, nằm ở trong tủy, ăn tất 
cả tỉnh tủy của các chúng sanh, khiến khắp thân chịu khổ kịch liệt. 
Nhưng thọ mạng của chúng sanh kia cũng chưa dứt hẳn, cho đến... 
Người ấy làm việc ác bất thiện, chưa diệt, chưa hết, lần lượt nhận 
chịu như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy ở trong thời 
gian vô lượng, chịu thống khổ rồi, từ nơi tiểu địa ngục Phẩn thỉ nê 
thoát ra, lại chạy đi tìm cầu nhà cửa phòng ốc, cầu giúp đỡ, cầu đất 
đai, cầu nơi nương tựa. Bấy giờ, liền nhập vào trong tiểu địa ngục 
Ngũ xoa. Ngục ấy rộng năm trăm do-tuần. Các tội nhân ấy, vào 
ngục này rồi, khi ấy ngục tốt giữ ngục chụp lấy tội nhân giơ cao lên, 
ném xuống rồi đặt trên sàn sắt nóng dữ đội, khói lửa bùng lên, tội 
nhân ở trong đó, hôn mê, nằm ngửa, ngục tốt bèn dùng hai đinh sắt 
nóng, đóng vào hai gót chân, sức nóng hực lên dữ dội; lại lấy hai 
đinh đóng vào hai tay, sức nóng cũng hực lên dữ dội; ở giữa rốn 
đóng một đinh sắt, sức nóng trở nên dữ dội. Khi ấy ngục tốt lại dùng năm 


518 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cái xoa, xẻ năm bộ phận cơ thể, chịu đau đớn hết sức, cho đến nơi ấy, 
thọ mạng chưa dứt, nghiệp ác chưa hết... Xưa kia là người, chẳng 
phải là người, đã tạo tất cả nghiệp ác, ở trong ngục này, lần lượt 
nhận chịu. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy chịu sự đau đớn này, trải qua 
thời gian không cùng, từ nơi tiểu địa ngục Ngũ xoa ra, lại trở lại đi 
cầu cứu độ, cầu nhà cửa, cầu đất đai, cầu chỗ nương tựa, cầu che 
chở, cầu giúp đỡ, liền lại đi đến chỗ địa ngục đói khát. Ngục ấy cũng 
rộng năm trăm do-tuần, tội nhân vào rồi, khi ấy ngục tốt giữ ngục, từ 
xa thấy những người ấy, từ ngoài đi vào, liền hỏi trước: “Các ngươi 
nay đi đến đây muốn việc gì?” Các chúng sanh ấy cùng trả lời: 
“Thưa ngài, chúng tôi đói khát”. Ngục tốt nghe thế liền chụp tội 
nhân, xô nhào xuống nền sắt nóng hừng hực. Lúc ấy tội nhân hôn 
mê nằm ngửa, ngục tốt dùng kểm sắt cạy miệng họ ra, lấy hòn sắt 
nóng bổ vào trong miệng. Môi miệng tội nhân ngay khi ấy cháy tiêu 
hết; đã đốt môi rồi, liền đốt lưỡi: đã đốt lưỡi rồi, liền đốt hàm ếch; 
đã đốt hàm ếch rồi, liền đốt yết hầu; đã đốt yết hầu rồi, liền đốt tim; 
đã đốt tim rồi, liền đốt ngực; đã đốt ngực rồi, liền đốt ruột già; đã 
đốt ruột già rồi, liên đốt bao tử; đã đốt bao tử rồi, qua đến ruột non, 
xuống tới bộ hạ, ra ngoài, hòn sắt ấy nóng hừng hực, vẫn còn đổ như 
lúc ban đầu. Các chúng sanh ấy, ngay lúc đó, chịu khổ cùng cực mà 
mạng sống cũng chưa dứt, nói lược... cho đến, đời trước, hoặc là 
người, chẳng phải người, đã tạo... lần lượt như vậy. Trong địa ngục 
này, chịu đủ các thứ... 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy trong thời gian vô cùng, thọ 
khổ ấy rồi, từ tiểu địa ngục đói khát này thoát ra, lại chạy đi cầu chỗ 
giúp đỡ, che chổ... nói lược như trước. Sau đó lại đi đến địa ngục 
Tiêu khát; ngục ấy cũng rộng năm trăm do-tuần. Vào ngục này rồi, 
khi ấy, ngục tốt từ xa thấy những người ấy, từ ngoài đi vào, liền hỏi 
trước: “Nay đây các ngươi cần cầu việc gì?” Tội nhân đáp: “Thưa 
ngài, nay chúng tôi rất khát”. Ngục tốt nghe nói liền chụp tội nhân 
xô ngã trên nền sắt nóng hừng hực; ở trong sức nóng mãnh liệt ấy, 
nằm ngửa, hôn mê; ngục tốt liền dùng kểm sắt cạy miệng họ ra, nấu 
đồng đỏ chảy, rồi đổ vào miệng. các chúng sanh ấy, ngay lúc đó, 
môi miệng đều cháy bỏng hết; môi miệng cháy bỏng rồi, kế đến đốt 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 519 





lửa; cứ như vậy, đốt hàm ếch, đốt yết hầu, đốt tim, đốt ngực, đốt ruột 
già, đốt bao tử, đi thẳng qua ruột non, xuống bộ hạ rồi chảy ra ngoài. 
Các chúng sanh ấy, ngay khi đó, đều chịu khổ cùng cực, chịu đau 
cùng cực, khổ ấy khác thường, khó thể nghĩ bàn. Nhưng thọ mạng 
của họ, chưa dứt, chưa hết... cho đến... hoặc là người, chẳng phải 
người tạo nghiệp ác chưa diệt, chưa ha... nói lược như trước, lần lượt 
nhận chịu đầy đủ như vậy. 


Ii 


520 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỂN II 


Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 2 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh trong địa ngục Ấy, 
trải qua thời gian vô lượng, chịu khổ cùng cực rồi, sau đó từ ngục 
Tiêu khát rộng năm trăm do-tuần ấy thoát ra, chạy đi... như trước... 
lược nói cho đến câu... cầu chỗ cứu hộ, liền lại đến địa ngục Nùng 
huyết. Địa ngục này cũng rộng năm trăm do-tuần, mủ máu lênh 
láng, ngập sâu đến cổ, đều sôi sùng sục. Chúng sanh ở địa ngục 
nhập vào trong đó rồi chạy qua chạy lại khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Trong khi chạy như vậy, các chúng sanh ấy bị thiêu tay, thiêu chân, 
thiêu tai, thiêu mũi. Tay, chân, tai, mũi đã bị thiêu rồi, tất cả chỉ tiết 
cũng bị thiêu luôn; khi chỉ tiết của thân thể đã bị thiêu rồi, các tội 
nhân ấy chịu khổ não kinh khủng, tàn khốc vô cùng, chẳng thể nghĩ 
bàn, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện đã tạo tác từ thân 
người, chẳng phải người chưa hết thì mạng cũng chưa dứt. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, địa ngục Nùng huyết lại có các loài 
trùng tên là Tối mãnh thắng. Các loài trùng ấy, vì chúng sanh thọ tội 
trong địa ngục kia mà gây ra sự khổ não lớn lao: Từ ngoài thân vào, 
trước hết cắn phá da họ; đã cắn phá da rồi, kế đến cắn phá thịt họ; 
đã cắn phá thịt rồi, kế đến cắn phá gân họ; đã cắn phá gân rồi, kế 
đến cắn phá xương họ; đã cắn phá xương rồi, hút tủy họ ra, theo đó 
mà ăn. Các chúng sanh kia, ngay trong lúc ấy, chịu các khổ cùng 
cực, cho đến các nghiệp ác bất thiện của người hoặc chẳng phải 
người đã tạo tác chưa hết, chưa diệt nên thọ mạng chẳng dứt, đều 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 521 





phải chịu đủ. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, địa ngục Nùng huyết có các chúng sanh 
đói khát bức bách, khi ấy có kẻ dùng tay vốc lấy máu mủ sôi nóng 
ấy bổ vào miệng; bỏ vào miệng rồi, lập tức môi miệng kẻ ấy bị cháy 
bỏng, khi môi miệng bị cháy bỏng liền cháy đến các răng; răng lợi 
đã cháy rồi, liền cháy đến yết hầu. Cứ như vậy, thiêu cháy ngực, 
thiêu cháy tim, thiêu cháy ruột, thiêu cháy bao tử; bao tử đã cháy 
rồi, cháy thắng đến ruột non, từ đó tuột xuống phần dưới rồi ra 
ngoài. Các chúng sanh ấy, ở trong địa ngục đó, chịu các khổ nặng nề 
dữ dội như vậy, mạng sống chưa dứt, cho đến khi nghiệp ác bất thiện 
của thân người, chẳng phải người đã từng tạo tác chưa dứt, cứ như 
vậy lần lượt chịu đựng. 

Lại nữa, các Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải 
qua thời gian vô lượng chịu khổ ách cùng cực, rồi sau đó, từ địa ngục 
Nùng huyết rộng năm trăm do-tuần ấy thoát ra, chạy đi như trước, 
cho đến chạy cầu chỗ cứu hộ, liền lại nhập vào trong ngục Nhất 
đồng phủ. Ngục ấy cũng rộng năm trăm do-tuần. Tội nhân vào rồi, 
ngục tốt thấy họ, liền chụp lấy bỏ vào trong vạc, đầu chúc xuống, 
chân chồng lên; các chúng sanh ấy, ngay trong khi bị khát, lửa dữ địa 
ngục đốt cháy dữ đội, khi nước sôi bùng lên cũng bị rim bị nấu, khi ở 
khoảng giữa cũng bị rim bị nấu; khi chuyển động dọc ngang qua lại 
cũng bị rim bị nấu; khi bổ nước sôi phủ lên cũng bị rim bị nấu; hoặc 
thấy, chẳng thấy, tất cả các thời đều bị nấu. Thí như thế gian, hoặc 
nấu đậu nhỏ, đậu lớn, đậu oản, cho vào trong vạc, đổ ngập nước, ở 
dưới đun lửa, lúc ấy nước sôi trào lên, nước sôi với đậu trộn lẫn; khi 
đậu nổi lên, cũng bị rim bị nấu, khi chìm xuống cũng bị rim bị nấu, 
khi ở khoảng giữa cũng bị rim bị nấu, khi chuyển động qua lại cũng 
bị rim bị nấu, khi bọt phủ cũng bị rim bị nấu; hoặc thấy, hoặc chẳng 
thấy, lúc nào cũng bị nấu. 

Chư Tỳ-kheo, cứ như vậy, như vậy, ở ngục Nhất đồng phủ, 
trong đó, ngục tốt nắm lấy tội nhân, cho đầu chúc xuống, cho thân 
chồng lên, ném vào vạc đồng. Khi ở trong vạc, bị lửa địa ngục thiêu 
đốt bức bách. Khi nước sôi trào lên, tội nhân liễn bị nổi lên hoặc 
chìm xuống, theo đó mà bị rim, bị nấu. Nói lược... cho đến câu hoặc 
thấy, hoặc chẳng thấy, lúc nào cũng bị nấu. Cũng lại như vậy, các 


522 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chúng sanh ấy, ở trong ngục ấy, chịu khổ kịch liệt, cho đến những 
nghiệp ác do người, hoặc chẳng phải người, đã tạo tác từ xưa, cứ lần 
lượt như vậy, ở địa ngục ấy, phải nhận chịu đầy đủ. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loại chúng sanh, trải qua 
thời gian vô lượng thọ khổ đó rồi, từ tiểu địa ngục Nhất đồng phủ 
rộng năm trăm do-tuần thoát ra, vội vàng chạy đi như trước,... cho 
đến muốn tìm câu chỗ cứu hộ. Bấy giờ liền nhập vào trong tiểu địa 
ngục Đa đồng phủ. Ngục này cũng rộng năm trăm do-tuần. Tội nhân 
vào rồi, kẻ giữ ngục khi ấy liền đến chụp bắt tội nhân đưa chân lên, 
chúc đầu xuống, ném vào trong nổi đồng. Lửa dữ địa ngục thiêu đốt 
bức bách. Khi nước sôi bùng lên cũng bị rim, bị nấu, khi nước sôi hạ 
xuống cũng bị rim bị nấu; khi ở khoảng giữa cũng bị rim, bị nấu; dọc 
ngang che khuất, hoặc thấy, hoặc chẳng thấy, tất cả đều bị rim, nấu. 
Giống như nấu đậu, đốt lửa thật nhiều, khi nước sôi trào lên, cũng bị 
rim bị nấu... lược nói cho đến câu hoặc thấy, chẳng thấy, tất cả đều 
bị rim, bị nấu. 

Chư Tỳ-kheo, cứ như vậy, như vậy, ở trong tiểu địa ngục Đa 
đồng phủ rộng năm trăm do-tuần ấy, các loại chúng sanh bị kẻ giữ 
ngục, chụp hai chân, dựng ngược thân họ, chúc đầu xuống ném vào 
nổi đồng. Khi ấy tội nhân bị lửa địa ngục thiêu đốt dữ đội, hoặc trên, 
hoặc dưới, chuyển động dọc ngang... lược nói... cho đến câu hoặc 
thấy, hoặc chẳng thấy, tất cả đều bị rim nấu, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, trong tiểu địa ngục Đa đồng phủ rộng năm trăm 
do-tuần ấy, các loại chúng sanh lại bị ngục tốt dùng móng tay sắt 
bấu lấy tội nhân bỏ từ chỗ này qua chỗ khác, lần lượt mà nấu. Khi từ 
chỗ này ra, đến chỗ khác thì máu mủ da thịt khắp thân ràn rụa, tan 
nát chẳng còn gì, chỉ còn bộ xương. Khi ấy tội nhân chịu khổ cùng 
cực, nhưng mạng sống chưa dứt, cho đến khi tất cả nghiệp ác đã tạo 
từ thân của người hoặc chẳng phải người chưa hết, thì chẳng chấm 
dứt, ở trong ngục này, đều nhận chịu tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loại chúng sanh, trải qua 
thời gian vô lượng, chịu khổ rồi, từ tiểu địa ngục Đa đồng phủ rộng 
năm trăm do-tuần ấy phát chạy ra... như trước, cho đến câu muốn tìm 
cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy liền nhập vào địa ngục Thiết ngại (cối sắt). 
Ngục đó cũng rộng năm trăm do-tuần. Đã vào trong ấy rồi, kẻ giữ 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 523 





ngục liển xông đến chụp bắt chúng sanh thọ tội, xô ngã ngửa trên 
chày sắt, dùng lửa dữ thiêu đốt, một lúc sau nước đồng chảy ra. Khi 
ấy tội nhân nằm ngửa mê man. Ngục tốt mới lấy tảng đá lớn, từ trên 
ép xuống, ép đi ép lại, do vậy lại bị nghiễn nát, nghiền đi nghiền lại, 
biến thành bụi nhỏ; thành bụi nhỏ rồi, lại nghiển nhỏ nữa, đã nhỏ rồi lại 
càng nhỏ hơn, biến thành bột mịn, lấy bột mịn ấy, nghiễn nữa, 
nghiền đi nghiền lại, mới thành bột mịn hơn. Trong các thứ bột mịn, 
đó là bột mịn nhất. Ngay khi ấy, mỡ, máu, não, tủy của thân thể tội 
nhân, chảy qua một bên, chỉ còn dính lại bột xương mịn, nhưng do 
mạng báo chưa dứt, trong tất cả thời, chịu khổ cùng cực, cho đến khi 
nghiệp ác của thân người, chẳng phải người đã tạo chưa mất, thì chưa 
dứt, cứ lần lượt như vậy mà thọ nhận đủ. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loại chúng sanh, trải qua 
vô lượng thời gian, chịu khổ rồi, từ tiểu địa ngục Thiết ngại rộng 
năm trăm do-tuần ấy thoát ra, chạy đi... như trước cho đến, muốn cầu 
nhà cửa, muốn cầu chỗ nương tựa, chỗ che chở. Bấy giờ liền nhập 
vào địa ngục Hàm lượng. Ngục này cũng rộng năm trăm do-tuần. Đã 
vào trong ấy rồi, kẻ giữ ngục bèn chụp bắt tội nhân bỏ vào hòm sắt, 
làm cho lượng lửa mảnh liệt có sẵn trong hòm bùng cháy lên. Khi tội 
nhân địa ngục bị lửa ấy đốt tay, đốt chân, đốt tai, đốt mũi, đốt tất cả 
chỉ tiết, bộ phận trong cơ thể. Trong lúc bị đốt, các tội nhân này chịu 
mọi nỗi thống khổ cùng cực, nhưng mạng sống của họ chưa được kết 
thúc, cho đến khi tất cả nghiệp ác bất thiện đã tạo tác ngày xưa của 
thân người hoặc chẳng phải người chưa dứt thì chưa chết, chưa lhìa, 
chưa mất, cứ lần lượt như vậy nhận chịu đây đủ. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, có các loại chúng sanh trải 
qua thời gian vô lượng, thọ khổ rồi, từ tiểu địa ngục Hàm lượng rộng 
năm trăm do-tuân được thoát ra, chạy đi n0 rước... cầu nhà cửa, 
cầu che chở, cầu cứu độ, cầu đất đai, cầu chỗ nương tựa. Khi ấy liền 
nhập vào tiểu địa ngục Kê. Ngục ấy cũng rộng năm trăm do-tuân. 
Trong ngục này, chỉ thuần sanh loài gà, tràn ngập cả địa ngục, từ 
trên thân của gà cho đến đầu gối, cổ, tất cả đều có sức nóng đữ dội, 
ánh lửa bùng cháy. Các chúng sanh ở trong đó, chạy khắp nơi, chân 
đạp lửa nóng, ngoái nhìn bốn phía không có chỗ tránh. Lửa lớn bùng 
cháy đốt tay, đốt chân, đốt tai, đốt mũi; lần lượt như vậy, đốt các chi 


524 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tiết lớn nhỏ trên cơ thể, cùng lúc đốt hết. Lúc ấy tội nhân chịu khổ 
cùng cực, đau đớn khôn xiết, nhưng tại nơi đó, mạng báo chưa dứt, 
thì chưa chết; lần lượt như vậy, nhận đủ tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loài chúng sanh trải qua 
thời gian vô lượng, chịu khổ rồi, từ địa ngục Kê ấy được thoát ra, 
chạy đi như trước, cho đến muốn cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy liền nhập 
vào địa ngục Khôi hà (Sông tro). Ngục đó cũng rộng năm trăm do- 
tuần. Chư Tỳ-kheo, khi ấy dòng sông tro tuôn chẩy cuồn cuộn, sóng 
lớn vọt cao, tiếng sóng vang động, nước tro sôi trào, tràn ngập hai 
bờ; tội nhân vào rồi, theo dòng mà nổi chìm; dưới đáy sông tro, toàn 
là gai sắt đầu nó rất bén nhọn, như là mới mài. Ở hai bên bờ sông, 
lại có rừng đao, đứng thẳng, dày đặc, thật đáng kinh sợ. Trong rừng 
đao, lại có loài chó, hình màu khói đen, lông, da, dơ bẩn; lại rất dễ 
sợ. Trên bờ, lại có ngục tốt giữ địa ngục ấy. Hai bên bờ sông, đặc 
biệt có mọc vô số cây Xà-ma-la; cây ấy có nhiều mũi nhọn, đều nhỏ 
và dài; mũi nó như được mài. Bấy giờ các chúng sanh ở trong địa 
ngục đã vào trong sông, muốn đến bờ bên kia, ngay lúc ấy, bị sóng 
lớn nhận chìm đến dưới đáy sông, liền bị mũi gai nhọn bằng sắt dưới 
lòng sông đâm ngược lên cùng khắp thân thể, chẳng cựa quậy được. 
Tội nhân trong ấy chịu các khổ cùng cực, nghiêm trọng. Chịu khổ đã 
lâu, mới được nổi lên, thoát ra. Từ dòng sông tro, qua đến bờ kia; đã 
lên bờ rồi, lại vào rừng đao, rừng này rất rộng, thân cành rậm rạp, đi 
qua khu rừng, chạm vào dao bén, đi qua khắp nơi, đi mãi không 
dừng, bị cắt tay, cắt chân, cắt tai, cắt mũi, cắt hết chi tiết, cắt hết 
thân thể không chừa chỗ nào. Lúc ấy tội nhân chịu khổ tàn độc, chịu 
khổ cùng cực, cho đến khi tất cả nghiệp ác đã tạo ngày trước ở thân 
người, chẳng phải người chưa hết thì mạng sống cũng chưa dứt, ở 
trong rừng ấy, đều nhận chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, hai bên bờ sông tro ấy lại có các loại 
chó, thân chúng đen điu, dơ bẩn dễ sợ, trợn mắt gầm sủa, phát ra âm 
thanh chát chúa ghê rợn, đăm đăm nhìn vào từng phần của cơ thể 
chúng sanh trong địa ngục ấy; toàn bộ chi tiết trong cơ thể, chỗ nào 
có thịt thì xé ra từng miếng mà ăn, chẳng sót một chút nào. Những 
người ở trong ấy, chịu khổ hết sức, cho đến cùng cực, nhưng chưa 
được chết, cho đến khi chưa hết nghiệp ác bất thiện đã tạo ở đời 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 525 





trước từ thân người chẳng phải người thì còn phải chịu đủ tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy bị bức bách do 
nước sôi trong sông như vậy. Lại còn bị khổ trong rừng đao kiếm bén 
nhọn, các tên giữ ngục, các loại chó đen đui, dơ bẩn, hung ác, các 
thứ ấy luôn là sự nguy cấp, không nơi trốn tránh, bèn trèo lên cây 
Xà-ma-la. Thân cành cây ấy, toàn thể là gai sắt, mũi nó rất nhọn 
giống như mới mài, đầu nhọn tỉa xuống, đâm vào thân họ. Khi muốn 
tuột xuống thì các gai sắt đầu nhọn chỉa lên. Các chúng sanh ấy, khi 
ở trên cây Xà-ma-la lại có các con quạ tên là Thiết sài, bay đến trên 
cây mổ tội nhân ấy, trước hết mổ đầu, làm vỡ xương sọ, hút não mà 
ăn. Bấy giờ những người ấy chịu khổ vô cùng, chịu khổ thống thiết, 
chẳng thể chịu nổi, liền rớt xuống lại trong nước tro sôi; lại bị sóng 
lớn nhận chìm xuống tận đáy sông, khi đến đáy sông rồi lại bị gai 
nhọn đâm chích, đã bị đâm chích rồi thì gai sắt dính cùng mình, 
chẳng thể đi lại, chỉ ở trong đó, chịu khổ vô cùng, chịu khổ quá tàn 
khốc, chẳng thể chịu nổi. Khi chịu khốn khổ hết mức, sức tàn được 
khởi, vượt qua khỏi sông tro, chạy đến bờ này; chạy đến bờ này rồi, 
lại rơi vào rừng đao; khi rơi vào rừng đao lại bị dao nhọn cắt thân thể 
họ, cắt tay, cắt chân, cho đến cắt khắp tất cả chỉ tiết. Lại ở trong đó, 
chịu đủ các khổ, mạng cũng chưa dứt... lược nói... cho đến nghiệp ác 
đã tạo đời trước từ thân người, chẳng phải người chưa dứt chưa hết, 
phải lần lượt chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, hai bên bờ sông tro, các kẻ giữ ngục, 
thấy tội nhân ấy, liên đến trước hỏi: “Các ngươi nay vì sao từ xa 
đến đây, muốn được vật gì?” Các chúng sanh kia đều trả lời: 
“Chúng tôi quá khát”. Khi đó, kẻ giữ ngục liển lại chụp bắt các 
chúng sanh ấy đặt lên nền đất nung nóng, rực cháy, lật nằm ngửa 
ra. Trong lúc nằm ngửa, trên thân kẻ ấy, ngọn lửa bùng lên. Ngục 
tốt liền dùng kểm sắt cạy miệng ra, dùng nước đồng sôi đổ vào 
miệng họ. Lúc ấy các chúng sanh trong địa ngục đã uống nước 
đồng liên bị đốt cháy môi, miệng cho đến ruột non, đi thẳng xuống 
hạ bộ rồi tuôn ra ngoài. Những tội nhân kia chịu khổ cùng cực, cho 
đến khi thọ mạng chưa hết, chưa dứt. Những kẻ ấy đối với các 
nghiệp ác đã tạo ra trong quá khứ của thân người, chẳng phải người 
chưa diệt hết, đều phải nhận chịu. 


526 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loại chúng sanh 
chịu tội báo đó, trải qua thời gian vô lượng, khổ não lâu dài, có ngọn 
gió tên là Hòa hiệp thổi đến thổi các chúng sanh ở trong địa ngục 
đến ở bên bờ; lần lượt như vậy, liền từ ngục Khôi hà đó được thoát 
ra, ra rồi chạy đi, cho đến cầu chỗ cứu hộ. Bấy giờ liễn rơi vào địa 
ngục Chước tiệt. Ñgục này cũng rộng năm trăm do-tuần. Tội nhân 
vào rồi, kẻ giữ ngục liên bắt tội nhân đặt xuống nên đất đỏ rực, cho 
đến xô lật năm ngửa trên đất, liền cầm một cái rựa sắt lớn rất nóng 
đổ rực dễ sợ. Các chúng sanh thọ tội trong địa ngục ấy bị chặt tay, 
chặt chân, chặt cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, cắt cả tai mũi; cắt chi, 
cắt tiết, cắt cả chỉ tiết, lần lượt như vậy, toàn thân đều bị cắt. Các 
chúng sanh ấy, ngay lúc đó, chịu khổ cùng cực; thọ mạng chưa dứt 
cho đến khi các nghiệp ác đã tạo tác của thân người chẳng phải 
người chưa hết thì cứ như vậy, lần lượt chịu tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy, trải 
qua thời gian vô lượng chịu khổ rồi, từ tiểu địa ngục Chước tiệt được 
thoát ra, ra rồi chạy đi cầu chỗ nương tựa, cho đến cầu nhà cửa, cầu 
che chở, cầu đất đai, cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy liền rơi vào địa ngục 
Kiếm diệp. Ngục này cũng rộng năm trăm do-tuần. Vào trong ấy rồi, 
do vì quả của nghiệp ác, nên bỗng nhiên có ngọn gió thổi đến, thổi 
các lá sắt giống như kiếm bén, từ trên không rơi xuống cắt đứt tất cả 
bộ phận trên thân tội nhân; đó là cắt tay, cắt chân, cắt cả tay chân, 
cắt tai, cắt mũi, cắt cả tai mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt cả chi tiết. Tội 
nhân chịu khổ cùng cực, chịu khổ ghê gớm, mạng sống cũng chưa 
dứt... lược nói như trên, cho đến nghiệp ác đã tạo của thân người, 
chẳng phải người chưa diệt, chưa tận, ở địa ngục này, chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại ở trong tiểu địa ngục Kiếm diệp ấy, 
các loại chúng sanh, vì quả của nghiệp ác nên có con quạ mỏ sắt 
bỗng nhiên bay đến đậu trên hai vai của chúng sanh ấy, chân đạp 
trên vai, cánh phủ trên đầu, rồi dùng mỏ sắt mổ hai tròng mắt của 
tội nhân, ngậm trong miệng bay đi. Khi ấy tội nhân chịu khổ cùng 
cực, đau đớn ghê gớm, chẳng thể nghĩ bàn, nhưng thọ mạng họ cũng 
chưa dứt hết... lược nói như trên cho đến các nghiệp ác đã tạo tác của 
thân người, chẳng phải người lần lượt như vậy đều nhận chịu tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh, ở trong địa ngục Ấy, 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 527 





trải qua thời gian vô lượng, chịu khổ rồi, từ tiểu địa ngục Kiếm diệp 
thoát ra, ra rồi chạy đi muốn cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu đất, cầu 
nơi nương tựa, cầu nơi cứu hộ. Bấy giờ lại rơi vào địa ngục Hồ lang, 
cũng rộng năm trăm do-tuần. Các chúng sanh ấy vào ngục này rồi, vì 
quả của nghiệp ác, nên từ trong địa ngục xuất hiện loài lang sói dữ 
dẫn, trợn mắt rống lên phát ra âm thanh rùng rợn, cắn xé thân các 
chúng sanh trong địa ngục, dùng chân đạp, miệng rứt, xé da thịt và 
gân mật mà ăn. Lúc ấy tội nhân chịu khổ cùng cực, đau đớn khôn 
cùng, mạng sống cũng chưa dứt... lược nói như trước... nghiệp ác đã 
tạo tác của thân người, chẳng phải người, lần lượt như vậy ở trong 
đó, chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh ở trong địa ngục ấy 
trải qua thời gian vô lượng chịu khổ rồi, từ tiểu địa ngục Hồ lang 
được thoát ra, ra rồi chạy đi... cho đến cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu 
đất đai, cầu chỗ cứu hộ, cầu chỗ nương tựa. Khi đó lại rơi vào địa 
ngục Hàn băng. Ngục này cũng rộng năm trăm do-tuân. Các tội nhân 
vào ngục đó rồi, vì quả của nghiệp ác, nên bỗng nhiên có luồng gió 
lạnh, từ bốn phía thổi đến, thổi hơi giá buốt tê cóng chạm vào thân 
thể chúng sanh ở địa ngục ấy, theo chỗ xúc chạm mà da liễn bị xé 
rách; da bị xé rách rồi, kế đến xé rách thịt; thịt xé rách rồi, tiếp đến 
xé gân; xé gân rồi, kế đến phá xương; phá nát xương rồi, tiếp đến 
phá tủy; khi phá đến tủy, các chúng sanh ấy chịu khổ vô cùng, khổ 
quá sức, cho đến khổ quá lớn không thể chịu nổi, và chấm dứt mạng 
sống ở trong ấy. 

Đó là đại địa ngục thứ nhất tên là Hoạt và mười sáu tiểu địa 
ngục. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, thứ hai là đại địa ngục Hắc thằng, cũng 
có mười sáu tiểu địa ngục rộng năm trăm do-tuần bao bọc chung 
quanh, từ ngục Hắc vân sa cho đến sau cùng là ngục thứ mười sáu 
tên là Hàn băng, cùng một loại như nhau. 

Chư Tỳ-kheo, địa ngục ấy có nhân duyên gì mà gọi là đại địa 
ngục Hắc thằng? Đại địa ngục ấy có chúng sanh, sanh ra, có mặt, 
xuất hiện, và ở. Vì nghiệp bất thiện đời trước, nên bị quả báo, ở trên 
không trung bỗng nhiên sanh ra một dây leo to lớn nóng hừng hực, 
thí như mây đen từ trên không xuất hiện, phủ khắp mù mịt, xuống 


528 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





giáp mặt đất. Như vậy, như vậy, ở trong đại địa ngục Hắc thằng ấy, 
có các chúng sanh vì nghiệp bất thiện đời trước của họ nên bị quả 
báo, từ trên hư không xuất hiện một dây đen lớn nóng hừng hực, 
cũng lại như vậy. Các dây đen này rớt xuống trên thân của chúng 
sanh ở địa ngục ấy, khi rớt xuống trên thân, liền đốt tất cả thân thể 
tội nhân. Trước hết, đốt da; đã đốt da rồi, kế đến đốt thịt; đã đốt thịt 
rồi, kế đến đốt gân; đã đốt gân rồi, kế đến đốt xương. Khi đốt xương 
rồi, thì thấu đến tủy, tủy liền chảy ra, bị lửa thiêu đốt. Khi đốt tủy 
trong xương, phát ra lửa mạnh. Lúc ấy tội nhân chịu khổ cùng cực. 
Vì nghiệp của tội ác nên mạng cũng chưa dứt, cho đến... nghiệp ác 
bất thiện do thân của người, chẳng phải người đã tạo tác từ đời trước 
chưa diệt, chưa biến, chưa trừ, chưa hết nên ở trong ngục này nhận 
chịu tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại ở trong đại địa ngục Hắc thằng ấy, có 
các chúng sanh sanh ra, có mặt, ở và hóa thạch. Vì quả báo nơi 
nghiệp bất thiện đời trước của họ, các kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân 
đặt trên nên đất sắt nóng hừng hực, ánh lửa cực nóng, toàn thân bị 
thiêu đốt, lật năm ngửa, dùng dây sắt nóng quấn khắp thân thể; quấn 
xong rồi, dùng rìu sắt nóng đỏ rực, chặt ngang chặt dọc thân thể 
chúng sanh ở trong địa ngục ấy, hoặc chặt làm hai phần, hoặc ba 
phần, bốn phần, năm phần cho đến mười phần, hoặc hai mươi phần, 
hoặc năm mươi phần, hoặc đến cả trăm phần. Giống như thợ mộc 
khéo tay ở thế gian, hoặc đệ tử của ông ta lấy các loại đổ dùng được 
để trên đất bằng, dùng dây mực ghi dấu đường ngang, dọc, ghi dấu 
đường xong rồi, liền dùng rìu bén theo đó mà chặt, hoặc chặt làm hai 
phần, hoặc ba phần, bốn phần, năm phần cho đến mười phần, hoặc 
hai mươi phần, hoặc đến trăm phần, như vậy, như vậy. Chư Tỳ-kheo, 
ở trong đại địa ngục Hắc thằng ấy có các chúng sanh cũng lại như 
vậy. Các kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân đặt trên nên sắt nóng, lật 
nằm ngửa dùng dây sắt đen quấn lại liền lấy rìu sắt chặt thân thể họ 
ra thành từng đoạn, cột lại như thế. 

Lúc ấy tội nhân đau đớn khôn cùng, chịu khổ cùng cực nhưng 
mạng sống chưa dứt. Nếu chưa hết các nghiệp ác bất thiện đã tạo tác 
từ trước từ thân người, chẳng phải người, thì ở trong ngục phải nhận 
chịu tất cả. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 529 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong địa ngục Hắc thằng ấy, có các 
chúng sanh có mặt, có hóa sanh đến ở. Các kẻ giữ ngục, nắm bắt tội 
nhân đặt trên nền đất sắt nóng, cho đến xô nằm ngửa trên đất, dùng 
dây sắt đen quấn quanh mình họ; quấn xong rồi, lại dùng cưa sắt 
đang rực đỏ, theo chỗ quấn đó, cưa thân thể ra, cưa đi cưa lại, cho 
đến cưa nát; kế đến bửa ra, bửa đi bửa lại, cho đến bửa nát, hoặc cắt, 
hoặc chặt; đã cắt chặt rồi, lại cắt chặt nữa, cắt chặt cho đến rất nhỏ. 
Thí như người thợ cưa khéo tay ở thế gian, hoặc là đệ tử của ông lấy 
các thứ cây gỗ để trên mặt đất, dùng dây mực ghi dấu ngang dọc, ghi 
dấu rồi thì dùng cưa bén theo đó mà cưa, cưa đi cưa lại, cho đến cưa 
nát; kế đến bửa nhỏ ra; bửa đi bửa lại cho đến bửa nát; lại cắt chặt, 
đã cắt chặt rồi, lại cắt chặt nữa, cắt chặt cho đến rất nhỏ như vậy, 
như vậy. Chư Tỳ-kheo, ở trong địa ngục Hắc thằng ấy có các chúng 
sanh sanh ra, có mặt cho đến ở, các ngục tốt giữ ngục chụp bắt tội 
nhân đặt trên nền đất sắt nóng rực, cho đến lật nằm ngửa trên đất, 
dùng dây sắt đen quấn quanh để phanh thây, liền dùng cưa sắt đỏ 
rực cưa sả thân họ, cưa đi cưa lại cho đến cưa nát; bửa đi bửa lại cho 
đến bửa nát; cắt đi cắt lại cho đến cắt nát; chặt đi chặt lại cho đến 
chặt nát. Lúc ấy tội nhân... cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng 
chưa dứt... lược nói như trên, cho đến các nghiệp ác đã tạo tác từ 
thân người, chẳng phải người, ở trong đó chịu đủ. 

Lại nữa, ở trong đại địa ngục Hắc thằng, có các chúng sanh 
sanh ra, có mặt cho đến ở các ngục tốt dùng dây sắt nóng ánh lửa đồ 
rực giao cho các tội nhân, khiến chúng tự đánh nhau; trong lúc đánh 
nhau làm cháy tay, cháy chân, cháy hết tay chân; cháy tai, cháy mũi, 
cháy hết tai mũi, cháy chi cháy tiết, cháy hết chi tiết. Khi đó, tội 
nhân... cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt... lược nói 
như trên... cho đến nghiệp tạo tác từ trước từ thân người chẳng phải 
người, phải chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại trong địa ngục Hắc thằng ấy có các 
chúng sanh, sanh ra, có mặt... cho đến ở. Vì quả của nghiệp ác, nên 
từ trên không có một dây đen lớn xuất hiện, lửa khói hừng hực, sức 
nóng vô cùng... rơi ngay trên thân của chúng sanh ở trong địa ngục. 
Khi dây đen chạm đến, theo đó mà trói cột thân thể tội nhân; cột đi 
cột lại cho đến cột thật chặt: trói đi trói lại cho đến trói thật chặt; đã 


530 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trói cột rồi lại có gió thổi tới, thổi cho mở ra; khi dây mở ra, các 
chúng sanh ấy, da trên thân đều bị bóc ra; da đã bị bóc rồi, thịt cũng 
bóc theo; thịt đã bị bóc rồi, kế đến móc gân ra, cho đến phá xương; 
gân xương bị phá rồi, thổi vào đến tinh tủy, tinh tủy theo gió bay đi. 
Bấy giờ tội nhân chịu khổ cùng cực, mạng cùng chưa dứt, lược nói 
như trên... cho đến nghiệp ác bất thiện chưa hết thì cứ như vậy lần 
lượt chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy, trải 
qua thời gian vô lượng, chịu khổ lâu dài, mới từ đại địa ngục Hắc 
thằng thoát ra, ra rồi chạy đi... cho đến cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu 
đất đai, cầu chỗ nương tựa, cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy lại rơi vào địa 
ngục Hắc vân sa, ngục này rộng năm trăm do-tuần. Tội nhân đã vào 
tỒi... lược nói như trên... cho đến lần lượt rơi vào địa ngục thứ mười 
sáu là Hàn băng; rơi vào các ngục ấy rồi cho đến khi mạng chung 
chịu các thứ khổ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, đại địa ngục Hiệp cũng có mười sáu tiểu 
địa ngục rộng dài năm trăm do-tuần, bao bọc chung quanh, từ ngục Hắc 
vân sa... nói lược cho đến... địa ngục cuối cùng tên là địa ngục Hắc 
băng. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà đại địa ngục ấy gọi là 
Hiệp? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, có chúng sanh sanh ra, có mặt, 
xuất hiện và hóa sanh cho đến ở. Do quả báo từ nghiệp ác của chúng 
sanh ấy, nên có hai núi lớn tên là Bạch dương khẩu ánh lửa đỏ rực 
nóng bức vô cùng. Lúc bấy giờ tội nhân bị ép đuổi vào trong núi ấy. 
Vào khoảng giữa hai núi rồi, hai núi liền kẹp lại, lại chạm vào nhau, 
lại húc nhau, lại ma xát nhau; khi hai núi hiệp lại như vậy, chạm 
nhau, húc nhau, ma xát nhau rồi, trở về chỗ cũ. Thí như rồng Tỳ-khư- 
nâu cùng với rồng La-tỳ-khưu-nâu hiệp nhau, chạm nhau, húc nhau, 
ma xát nhau; chúng đã hiệp nhau, chạm nhau, húc mài nhau rồi, đều 
trở về chỗ cũ, như vậy, như vậy. Chư Tỳ-kheo, hai ngọn núi ấy hiệp 
nhau, chạm nhau, húc nhau, mài nhau, mài nhau dữ dội rồi đều trở 
về chỗ cũ, cũng lại như vậy. Các chúng sanh trong địa ngục ấy, khi 
bị hai núi hiệp, chạm, húc, mài thì tất cả máu mủ trong thân chẩy ra 
lai láng, chỉ còn có xương bị nghiên nát. Tội nhân lúc bấy giờ... cho 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 541 





À 


đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, lược nói như trên... lần 
lượt đều chịu, nên biết như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong các đại địa ngục Hiệp ấy có các 
chúng sanh sanh ra và ở. Ngục tốt giữ ngục ấy bắt các chúng sanh 
trong địa ngục ấy đặt trên nền sắt nóng, hừng hực; lửa ấy nóng dữ 
dội, đỏ rực, dễ sợ, xô lật năm ngửa, lại thấy miếng sắt lớn cũng rất 
nóng đem phủ lên trên. Giống như cách mài nghiền ở thế gian, như 
thế mà mài, mài đi, mài lại, lại mài thật kỹ, làm mịn rồi mịn nữa, lại 
làm rất mịn; nghiền đi nghiền lại, lại nghiền nhỏ nữa cho đến thành 
bụi; đã thành bụi rồi lại làm thành bụi nhỏ, lần lượt như vậy, biến 
thành bụi cực nhỏ, khi biến thành bụi nhỏ, tất cả bộ phận cơ thể đều 
thành mủ máu chảy ra hết, chỉ có bộ xương còn lại chỗ đó. Lúc ấy 
tội nhân... cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa hết, lược nói 
như trên... lần lượt nên biết. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong các đại địa ngục ấy, có các chúng 
sanh sanh ra, có mặt cho đến ở. Ngục tốt giữ ngục ấy bắt các chúng 
sanh đặt trong chậu sắt lớn rất nóng, chậu ấy hừng hực một màu đỏ 
rực; đặt vào trong chậu rồi ép lại giống như mía và vỏ gai ở thế gian, 
trong khi ép như vậy, ép đi ép lại, cho đến ép thật sát; đã bị ép rồi 
chỉ thấy máu mủ chảy ra một bên, hài cốt đều thành bột mịn. Bấy 
giờ tội nhân... cho đến chịu khổ cùng cực..., lược nói như trên... mạng 
cũng chưa dứt, tùy theo việc làm của họ mà chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại trong các đại địa ngục Hiệp ấy, có 
chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến ở. Ngục tốt giữ ngục ấy bắt các 
chúng sanh bỏ vào cối sắt, cối ấy hừng hực, ánh lửa đỏ rực, lại cầm 
chày sắt, cũng rất nóng giữ tội nhân ấy, giã đi giã lại cho đến giã 
mạnh; nghiền lại rồi nghiền cho đến nghiển mạnh; đã giã nghiền rồi 
liền thành bột mịn; đã mịn như vậy rồi mà lại càng mịn nữa, cho đến 
rất mịn. Trong khi nghiển thành bột mịn, chỉ thấy máu mủ ràn rụa 
chẩy về một bên, chỉ còn bột xương. Bấy giờ, tội nhân... cho đến... 
chịu khổ cùng cực... lược nói như trên... cho đến... lúc bấy giờ, mạng 
cũng chưa dứt, chịu đủ các khổ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại trong các đại địa ngục Hiệp ấy, có 
các chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến ở. Lúc bấy giờ, ở trên hư 
không, có một con voi sắt lớn, tự nhiên xuất hiện, hừng hực mạnh 


532 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mẽ, cho đến ánh lửa một màu đỏ rực, dùng hai chân đạp thân các 
chúng sanh ở địa ngục ấy, lần lượt đạp từ đầu đến chân, trước hết 
đạp trên đầu, sau đạp các chỗ khác; đạp đi đạp lại cho đến đạp 
mạnh; khi bị voi đạp, phần thân chúng sanh trong địa ngục ấy, máu 
mủ ràn rụa chảy khắp các nơi, chỉ có bột xương còn lại một bên. Bấy 
giờ tội nhân chịu khổ cùng cực... lược nói như trên, mạng cũng chưa 
dứt, như vậy lần lượt, ở trong đó chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại trong các đại địa ngục Hiệp này, các 
chúng sanh trải qua thời gian vô lượng, chịu khổ lâu dài; khổ này dứt 
rồi, từ các đại địa ngục thoát ra, ra rồi một mạch chạy đi... cho đến 
cầu nơi cứu hộ. Bấy giờ lại rơi vào trong tiểu địa ngục Hắc vân sa 
rộng năm trăm do-tuần ấy; rơi vào rồi, lại rơi vào tiểu địa ngục 
khác..., cứ như vậy cho đến địa ngục Hàn băng, chịu khổ đầy đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại liền nhập vào địa ngục Khiếu hoán. 
Trong địa ngục đó cũng có mười sáu tiểu địa ngục; mỗi ngục rộng 
năm trăm do-tuần, bao bọc chung quanh. Từ ngục Hắc vân sa cho 
đến cuối cùng là địa ngục Hàn băng. Chư Tỳ-kheo, địa ngục ấy, có 
nhân duyên gì mà gọi là Khiếu hoán? Chư Tỳ-kheo, trong đại địa 
ngục Khiếu hoán ấy, có chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến ở. Ngục 
tốt giữ ngục cùng một lúc đuổi ép các chúng sanh ấy khiến vào trong 
thành sắt. Thành ấy hừng hực, sắt nóng dữ dội, ánh lửa đỏ rực. Lúc 
ấy tội nhân ở trong thành sắt... cho đến... chịu khổ cùng cực. Vì các 
khổ bức bách, chẳng thể chịu đựng nổi nên thường kêu la, nên gọi là 
địa ngục Khiếu hoán. Lại trong ngục ấy, dùng sắt làm nhà, phòng xe 
cộ cũng đều bằng sắt. Lâu đài, vườn ao tất cả đều là lửa lớn dữ dội, 
ánh lửa rực sáng, trên dưới rỗng suốt. Ngục tốt dẫn chúng sanh chịu 
tội cho vào trong ấy, chịu khổ bức bách, chẳng thể chịu nổi, nên liền 
kêu la, vì vậy gọi là địa ngục Khiếu hoán. Tội nhân ở trong ấy, chịu 
khổ vô cùng. Lược nói như trên... mạng cũng chưa dứt. Nếu nghiệp 
ác bất thiện của họ chưa dứt, thì cứ lần lượt như vậy mà chịu đầy đủ. 
Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các loài chúng sanh chịu khổ lâu 
dài, trải qua thời gian vô lượng, từ địa ngục Khiếu hoán thoát ra, ra 
rồi chạy đi... lược nói như trước... cho đến cầu nơi cứu hộ, liền lại 
đến các tiểu địa ngục Hắc vân sa rộng năm trăm do-tuần, nhập vào 
rồi, chịu đủ các tội như trước... lược nói... cho đến sau cùng nhập vào 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 533 





địa ngục Hàn băng, thọ đủ các khổ mới được mạng chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Đại khiếu hoán ấy, 
cũng có mười sáu tiểu ngục vây chung quanh, đều rộng dài năm trăm 
do-tuần, từ ngục Hắc vân sa cho đến cuối cùng là địa ngục Hàn 
băng. 

Chư Tỳ-kheo, địa ngục ấy có nhân duyên gì mà được gọi là Đại 
khiếu hoán? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Đại khiếu hoán ấy, có chúng 
sanh sanh ra, có mặt cho đến ở. Các ngục tốt giữ ngục bắt chúng 
sanh ấy cũng bỏ vào trong thành sắt nóng cháy dữ dội, cho đến trên 
dưới ánh lửa rực sáng cùng khắp. Tội nhân ở trong ấy chịu khổ cùng 
cực, vì các khổ não bức bách chẳng thể chịu nổi nên phải kêu la lớn 
tiếng. Do nhân duyên ấy nên gọi địa ngục đó là Đại khiếu hoán. 
Trong địa ngục đó, cũng dùng sắt nóng mà làm nhà; phòng xá, xe 
cộ, lầu gác đều làm bằng sắt, lửa dữ hừng hực đỏ rực khắp nơi; tội 
nhân trong đó, chịu khổ cùng cực... lược nói như trên... mạng cũng 
chưa dứt... lần lượt như vậy, nhận chịu đầy đủ. 

Chư Tỳ-kheo, lại các loại chúng sanh trong địa ngục ấy chịu 
khổ lâu dài, trải qua thời gian vô lượng, mới từ đại địa ngục Đại 
khiếu hoán được thoát ra, thoát ra rồi chạy đi... cho đến... nói lược... 
cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy, lại rơi vào trong các tiểu địa ngục Hắc vân 
sa; vào rồi chịu khổ... cho đến địa ngục cuối cùng là Hàn băng, chịu 
đủ các khổ, cho đến mạng chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong đại địa ngục Nhiệt não ấy, cũng 
có mười sáu tiểu địa ngục vây bọc chung quanh. Ngục ấy, mỗi cái 
đều giống như trước, rộng dài năm trăm do-tuần, từ Hắc vân sa cho 
đến cuối cùng là địa ngục Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, địa ngục ấy có nhân duyên gì mà gọi là đại địa 
ngục Nhiệt não? 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đại địa ngục Nhiệt não ấy chúng sanh 
sanh ra, có mặt cho đến ở; các ngục tốt giữ ngục bắt chúng sanh ấy 
chúc đầu xuống treo chân lên, bỏổ vào trong nổi, nổi đó rất nóng, 
nước sôi sùng sục, lửa đỏ phừng phực phủ ngập tội nhân theo nước 
bùng lên hạ xuống. Ngay khi đó, tội nhân chịu nóng bức hết sức, 
nóng bức cùng cực..., vì vậy nên gọi là ngục Đại nhiệt não. Lại trong 


534 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ngục ấy có vò sắt, chậu sắt, vạc sắt, đảnh sắt, nôi sắt, cũng đều rực 
đỏ, nóng vô cùng. Lại đem tội nhân bỏ vào trong đó. Lúc ấy tội nhân 
bị lửa địa ngục hoặc nấu, hoặc rim, chịu các khổ não; chịu khổ não 
rồi, lại chịu khổ não nữa; chịu khổ não cùng cực. Vì vậy gọi là địa 
ngục Nhiệt não rất nóng. Tội nhân ở trong đó, chịu khổ cùng cực... 
Lược nói như trước... cho đến mạng chung, lần lượt như vậy, chịu đủ 
các khổ. Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy, trải qua 
thời gian vô lượng chịu các thứ khổ dài lâu trong ấy rồi, mới từ đại 
địa ngục đại địa ngục Nhiệt não vô cùng nóng bức ấy thoát ra, ra rồi 
chạy đi... cho đến... muốn cầu nơi cứu hộ, nơi nương tựa. Lúc ấy lại 
rơi vào các tiểu địa ngục Hắc vân sa cho đến địa ngục cuối cùng là 
địa ngục Hàn băng, nếu mạng chưa dứt thì lần lượt chịu các khổ não 
như trước. 


"1 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 535 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỀN IV 


Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 3 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-ty-chí cũng có 
mười sáu loại địa ngục trực thuộc, bao bọc chung quanh. Mỗi ngục 
rộng năm trăm do-tuần, trước hết là địa ngục Hắc vân sa, cho đến 
cuối cùng là địa ngục Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, địa ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là A-tỳ- 
chí? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy có các chúng 
sanh, sanh ra, có mặt, xuất hiện và ở đó. Các chúng sanh ấy do quả 
báo của các nghiệp ác, tự nhiên sanh ra. Các ngục tốt giữ ngục dùng 
hai tay chụp thân của chúng sanh trong địa ngục ấy, ném trên nên 
sắt nóng hừng hực, ánh lửa bốc thẳng lên một cách mãnh liệt, phủ 
khắp mặt đất, rồi cầm dao bén từ mắt cá xẻ gân ra. dùng tay lôi rút 
cho đến gân trên đầu, tất cả đều dính mắc nhau, xuyên thấu tim tủy, 
thống khổ khó bàn; lôi rút như vậy rồi, bỏ lên xe sắt, vội vàng kéo 
chạy. Xe ấy rất nóng, ánh lửa hừng hực mãnh liệt, kéo chạy qua vô 
lượng do-tuần. Chỗ đã đi qua toàn là đường sắt hiểm hóc lửa cháy đỏ 
rực, đi rồi, lại đi tùy theo ý của ngục tốt, không có thời gian dừng 
nghỉ, muốn đến phương nào theo ý liền đến, tùy chỗ đi, tùy chỗ đến, 
ngục tốt kéo đi, không hể rời xa. Khi đi như vậy, tùy chốn đi qua, 
thiêu tiêu thân tội nhân, máu thịt không còn lại chút nào. Do nhân 
duyên ấy chịu khổ vô cùng, chịu khổ kịch liệt, khổ chẳng chịu nổi, 
mạng sống cũng chưa dứt cho đến khi nghiệp ác bất thiện chưa hết, 


536 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chưa diệt, chưa tan, chưa biến, chưa đổi thì những việc đã làm của 
thân người và chẳng phải người từ trước, đều chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, có các 
chúng sanh sanh ra, có mặt, biến hóa và ở đó. Vì quả báo theo 
nghiệp bất thiện của họ, từ phía Đông, có một đống lửa lớn bỗng 
nhiên hiện ra, màu đỏ hừng hực, mãnh liệt vô cùng, rực đỏ về một 
phía. Lần lượt như vậy, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới, 
đâu đâu cũng có đống lửa rất lớn phát ra ngọn lửa đỏ rực, sức nóng 
hừng hực. Lúc ấy tội nhân bị các đống lửa bốn phương này vây 
quanh dần dần áp sát, chạm vào thân thể nên chịu các thống khổ... 
cho đến chịu khổ cùng cực mà mạng cũng chưa dứt... như trên... Ở 
trong các ngục ấy, chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, có các 
chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến... ở đó. Do quả báo của nghiệp 
ác, nên từ tường phương Đông, phát ra ánh lửa lớn vọt thẳng tới 
tường phía Tây, đến rồi dừng lại. Từ tường phía Tây phát ra ngọn lửa 
lớn vọt thẳng xa qua tường phía Đông, đến rồi dừng lại. Từ tường 
phía Nam phát ra ngọn lửa lớn vọt thẳng tới tường phía Bắc. Từ 
tường phía Bắc phát ra ngọn lửa lớn vọt thẳng tới tường phía Nam, từ 
dưới vọt lên; từ trên vọt xuống; dọc ngang, trên dưới liên tục lao vào 
nhau. Ánh lửa rực đỏ, khối lửa chạm nhau. Lúc ấy ngục tốt bắt các 
tội nhân ném vào trong đống lửa lớn do sáu phương nhóm lại đó. 
Các tội nhân ấy... cho đến chịu khổ cùng cực và mạng cũng chưa 
dứt... lược nói... cho đến khi các nghiệp ác bất thiện của họ chưa dứt 
thì ở khoảng giữa đó, chịu đầy đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, các 
chúng sanh sanh ra, có mặt... cho đến ở đó, do quả báo của nghiệp ác 
nên trải qua thời gian vô lượng, chịu khổ lâu dài. Bấy giờ, họ thấy ở 
cửa phía Đông của địa ngục bỗng nhiên tự mở. Các chúng sanh ấy 
đã nghe tiếng mở cửa, thấy cửa mở, liền chạy đến đó, chạy rồi, chạy 
lại rất nhanh. Họ nói: “Chúng ta đến nơi đó chắc chắn sẽ được thoát 
ra. Nay chúng ta nếu đến được chỗ ấy, chắc là được an lành”. Các 
chúng sanh ấy khi chạy đi như vậy, chạy đi, chạy đi mãi, chạy đi rất 
nhanh, thân họ chuyển thành ánh lửa rực đỏ, giống như thế gian có 
người con trai tráng kiện cầm ngọn đuốc lớn chạy ngược gió, lửa của 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 537 





ngọn đuốc ấy chuyển thành rực đỏ, ánh lửa mãnh liệt... như thế, như 
thế. Các chúng sanh ấy chạy như vậy, gần đến cửa thì do nghiệp lực 
của tội báo, cửa lại tự đóng. Khi ấy tội nhân ở trong ngục đó, bị ngọn 
lửa rực cháy nung nóng nên sắt làm cho tội nhân mê man ngã xuống, 
úp mặt mà chịu; nằm úp xuống rồi, liền bị đốt da; đã bị đốt da rồi, 
kế đến bị đốt thịt; đã bị đốt thịt rồi, kế đến bị đốt gân; đã bị đốt gân 
rồi, kế đến bị đốt xương; đã bị đốt xương rồi, đốt thấu đến tủy. Khi 
đốt thấu đến tủy, chỉ thấy khói bay ra, bay ra mãi; khói hết rồi, lửa 
phát ra; tội nhân ở trong đó, cho đến... lần lượt chịu khổ cùng cực mà 
mạng cũng chưa đứt... lược nói như trước... Nghiệp ác bất thiện của 
những kẻ ấy chưa hết cho đến những điều đã làm của thân người hay 
chẳng phải người từ trước, ở trong đó, chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong các đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, các 
chúng sanh sanh ra, có mặt... cho đến ở đó. Do quả báo của các 
nghiệp ác bất thiện, nên trải qua thời gian vô lượng, ở trong đó chịu 
các khổ rồi, bốn cửa địa ngục lại mở ra lại. Khi cửa ngục mở, các 
chúng sanh trong địa ngục ấy nghe tiếng động, thấy cửa mở, nhắm 
theo cửa chạy ra, chạy mãi chạy mãi, cho đến chạy hết sức nhanh, 
khởi ý nghĩ thế này: “Chúng ta nay đây, đang ở nơi này, nhất định 
sẽ thoát được. Chúng ta nay đây, nhất định sẽ hết khổ”. Các người 
ấy, khi đang cố sức chạy như vậy, thân họ lại chuyển thành lửa đồ 
mãnh liệt. Giống như một người đàn ông mạnh khỏe cầm cây đuốc 
bằng cỏ khô chạy ngược gió. Cây đuốc ấy đã cháy, lại càng cháy 
mạnh hơn. Như vậy, như vậy, các chúng sanh ấy chạy rồi chạy mãi, 
chạy hết sức nhanh, trong lúc chạy, các chi phần nơi thân thể của 
họ chuyển thành lửa đỏ; khi muốn cất chân lên thì máu thịt đều tan 
ra, khi muốn đặt chân xuống thì máu thịt sanh lại, khi đến các cửa 
ngục thì các cửa ngục đều đóng. Các chúng sanh ấy ở trên nền sắt 
nóng hừng hực ấy, một mặt chạy đi nhưng chẳng ra được tâm họ 
hôn mê, té úp xuống đất. Té úp xuống đất rồi, bị đốt hết da trên 
thân; đã bị đốt da rồi, kế đến bị đốt thịt; đã bị đốt thịt rồi lại bị đốt 
xương, cho đến đốt thấu tủy, khói lửa phực lên, khói tỏa mịt mù, 
lửa bốc đồ rực, khói lửa quyện nhau, sức nóng tăng gấp bội, các tội 
nhân trong ấy, chịu khổ cùng cực... lược nói như trước cho đến thọ 
mạng chưa được chấm dứt, nghiệp ác bất thiện chưa diệt, chưa ha, 


538 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chưa biến, chưa tan... cho đến các việc đã tạo tác của thân người 
hay chẳng phải người từ trước, tất cả đều chịu đủ. 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, có các chúng 
sanh... cho đến ở đó, do vì sức quả báo của các nghiệp ác bất thiện, 
mà bị ngọn lửa bừng lên thiêu đốt. Bấy giờ sắc và mắt đã thấy đều 
là những cái không vừa ý; cái vừa ý đều chẳng hiện ra; chẳng phải 
là cái mà ý ưa thích như là sắc chẳng thể ưa, sắc chẳng đẹp thường 
gây bực bội. Âm thanh mà tai nghe, mùi mà mũi ngửi, vị mà lưỡi 
nếm, cái mà thân xúc chạm, điều mà ý nghĩ đến đều là những cái 
mà tâm ý chẳng ưa, chẳng phải là cái mà ý ưa, chẳng phải là điều 
mà ý thích thì thường hiện ra. Hễ có cảnh giới đều là chẳng tốt, 
những tội nhân ở trong đó, do nhân duyên ấy nên thường chịu khổ 
não nặng nể; vì sắc kia xấu nên xúc kia cũng vậy, cho đến thọ mạng 
chưa được chấm dứt, nghiệp ác bất thiện chưa hết, chưa diệt; đối với 
tất cả các nghiệp ác đã tạo tác của thân người hay chẳng phải người 
đời trước thì phải chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, do duyên cớ gì mà ngục A-tỳ-chí gọi là 
A-tỳ-chí? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, vào tất cả thời 
gian, không có một khoảnh khắc nào tạm hưởng được sự an lạc, kể 
cả khoảng thời gian như búng ngón tay, vì vậy gọi tên đại địa ngục 
ấy là A-tỳ-chí. Lần lượt như vậy, chịu khổ liên tục. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục ấy, trải qua 
thời gian vô lượng, chịu khổ lâu dài cho đến khi từ đại địa ngục A-tỳ- 
chí này được thoát ra, ra rồi chạy đi; chạy rồi chạy mãi cho đến chạy 
thật nhanh, muốn cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu đất đai, cầu nơi 
nương tựa, cầu chỗ cứu hộ. Bấy giờ, lại rơi vào các tiểu địa ngục 
rộng năm trăm do-tuần như Hắc vân sa...; rơi vào rồi... cho đến lược 
nói cuối cùng đến địa ngục thứ mười sáu tên là Hàn băng, chịu đủ 
các khổ. Sau đó, chính từ nơi ấy mới bỏ mạng. Đến đây, Đức Thế 
Tôn nói kệ: 

Nếu người thân, khẩu, ý tạo nghiệp 
Làm rồi rơi vào trong đường ác 
Như thế sẽ sanh địa ngục Hoạt 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 539 





Là nơi đáng sợ, lông dựng đứng 
Trải qua vô số ngàn ức năm 

Chết rồi khoảnh khắc sống trở lại 
Oán thù mỗi mỗi vay trả nhau 

Do chúng sanh ấy lại giết nhau 
Đối với cha mẹ, khởi tâm ác 
Hoặc Phật, Bồ-tát, chúng Thanh văn 
Kẻ ấy đều đọa ngục Hắc thằng. 
Chốn ấy chịu khổ thật vô cùng 
Dạy người chánh hạnh làm tà vạy 
Thấy kẻ làm lành quyết phá hoại 
Kẻ ấy đều đọa ngục Hắc thằng. 
Hai lưỡi, lời ác, nói dối nhiều. 
Chẳng tu ba thứ mâm thiện căn 
Kẻ ấy sỉ mê sẽ phải vào 

Đại địa ngục Hiệp, chịu khổ lâu 
Hoặc giết dê, ngựa và trâu bò 
Các loại thú gà heo vân vân 

Và giết các loại trùng kiến khác 
Kẻ ấy sẽ đọa địa ngục Hiệp. 

Ở đời dùng đủ thứ khủng bố 

Để mà bức bách hại chúng sanh 
Sẽ đọa trong địa ngục Ngại sơn 
Chịu các khổ ném, ép, đâm, giã 
Vì tham dục, sân, sỉ kết sử 

Đảo lộn chánh lý khiến sai khác 
Phải cho là quấy, trái pháp luật 
Họ bị đao kiếm xoay đâm thủng 

Ÿ vào sức mạnh cướp của người 
Có sức hay không đều lấy sạch 
Nếu làm việc bức não như vậy 

Kê ấy sẽ sanh ngục Khiếu hoán. 
Dùng mọi cách xúc não chúng sanh 
Ở ngục Khiếu hoán bị thiêu nấu 
Trong đó lại có Đại khiếu hoán 


540 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Là do tâm dua nịnh gian xảo 

Tà kiến dày đặc che lấp hết 

Dây ái buộc ràng chịu trầm luân 
Thường tạo nghiệp thấp kém như vậy 
Họ đều bị đọa Đại khiếu hoán. 

Khi đến Đại khiếu hoán như vậy 
Thành sắt cháy hừng, lông rụng ngược 
Trong đó nhà sắt và phòng sắt 
Người đến nhập vào đều bị thiêu 
Nếu làm các việc ở thế gian 

Thường gây não loạn cho chúng sanh 
Kẻ ấy sẽ sanh ngục Nhiệt não 

Trong vô lượng thời chịu nóng Đúc. 
Sa-môn, Bà-la-môn, thế gian 

Cha mẹ, tôn trưởng bậc kỳ cựu 
Thường xúc não họ khiến chẳng vui 
Kê ấy đều đọa ngục Nhiệt não. 

Tịnh nghiệp sanh thiên, chẳng ưa tu 
Thường chia rẽ người thương chí thân 
Kẻ ưa làm các việc như vậy 

Tất sẽ đọa vào ngục Nhiệt não. 

Ác với Sa-môn, Bà-la-môn 

Cùng các người hiền và cha mẹ 
Hoặc lại làm hại các Tôn giả 

Họ đọa nhiệt não bị thiêu đốt 
Thường hay tạo tác nhiều nghiệp ác 
Chưa từng phát khởi một niệm lành 
Người ấy đọa thẳng ngục A-tỳ 

Sẽ chịu vô lượng mọi khổ não. 

Nếu bảo chánh pháp là phi pháp 
Bảo các phi pháp là chánh pháp 
Không lợi ích đối với việc lành 
Người ấy sẽ đọa ngục A-tỳ. 

Cùng hai ngục Hoạt và Hắc thằng 
Hiệp và Khiếu hoán là năm ngục 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 54I 





Nhiệt não, đại nhiệt cọng thành bảy 
Ngục A-tỳ-chí là thứ tám. 

Đó là tên tám đại địa ngục 

Nóng bức quá khổ không chịu nổi 
Do nghiệp ác mà người tạo ra 
Trong đó có mười sáu tiểu ngục. 

Đức Thế Tôn thuyết kệ ấy xong, bảo các Tỳ-kheo: 

—Này chư Tỳ-kheo, các vị nên biết khoảng giữa thế giới kia, lại 
riêng có mười địa ngục. Những gì là mười? Đó là địa ngục Át-phù- 
đà, địa ngục Nê-la-phù-đà, địa ngục A-hô, địa ngục Hô-hô-bà, địa 
ngục A-ca-ca, địa ngục Tao-kiển-đềể-ca, địa ngục Ưu-bát-la, địa ngục 
Ba-đầu-ma, địa ngục Bôn-trà-lợi, địa ngục Câu-mâu-đầu. Chư Tỳ- 
kheo, trong khoảng giữa ấy, có mười loại địa ngục như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy gọi là Át-phù- 
đà? Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong ngục Át-phù-đà có thân 
hình giống như bọt nước, vì vậy gọi là Át-phù-đà. 

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Nê-la-phù-đà. Do nhân duyên 
gì mà gọi là Nê-la-phù-đà ? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Nê-la-phù- 
đà ấy, các chúng sanh có thân hình giống như cục thịt, vì vậy gọi đó 
là NÑê-la-phù -đà. 

Lại nữa, ở trong đó, có địa ngục A-hô. Do nhân duyên gì mà 
gọi là A-hô? Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong ngục A-hô chịu khổ 
cùng cực, trong khi bị bức bách kêu la: “A-hô! A-hô!” Thật là thẩm 
thiết, vì vậy gọi đó là địa ngục A-hô. 

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Hô-hô-bà. Do nhân duyên gì 
mà gọi là Hô-hô-bà ? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Hô-hô-bà ấy, các 
loại chúng sanh vì khi bị khổ bức bách liền kêu la: “Hô hô bà!” Vì 
vậy gọi đó là Hô-hô-bà. 

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục A-tra-tra. Do nhân duyên gì mà 
gọi là A-tra-tra. Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục A-tra-tra ấy, các chúng 
sanh vì bị khổ não bức bách thân họ, chỉ kêu lên được: “A tra tra! A 
tra tra!” Nhưng âm vang nơi lưỡi chẳng thoát ra khỏi miệng, vì vậy 
gọi đó là A-tra-tra. 


kệ 


Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Tao-kiển-để-ca. Do nhân 


542 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





duyên gì mà gọi là Tao-kiển-để-ca? Vì màu của ngọn lửa dữ giống 
như Tao-kiển-để-ca, vì vậy gọi đó là Tao-kiển-đề-ca. 

Lại nữa, ở trong đó có ngục Ưu-bát-la. Do nhân duyên gì mà 
gọi là Ưu-bát-la? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Ưu-bát-la ấy, màu 
của lửa dữ như hoa Ưu-bát-la, vì vậy gọi đó là Ưu-bát-1a. 

Lại nữa, ở trong đó có ngục Câu-mâu-đầu. Do nhân duyên gì 
mà gọi là Câu-mâu-đầu? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Câu-mâu-đầu ấy, 
màu của lửa dữ giống như hoa Câu-mâu-đâầu, vì vậy gọi đó là Câu- 
mâu-đầu. 

Lại nữa, ở trong đó có ngục Bôn-trà-lợi-ca. Do nhân duyên gì 
mà gọi là Bôn-trà-lợi-ca? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Bôn-trà-lợi- 
ca, màu của lửa dữ như hoa Bôn-trà-lợi-ca, vì vậy gọi đó là Bôn-trà- 
lợi-ca. 

Lại nữa, ở trong đó có ngục Ba-đầu-ma. Do nhân duyên gì mà 
gọi là Ba-đầu-ma? Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Ba-đầu-ma ấy, màu 
của lửa dữ như hoa Ba-đầu-ma, vì vậy gọi đó là Ba-đầu-ma. 

Chư Tỳ-kheo, như cái hộc của nước Kiểu-tất-la, đong đầy hai 
mươi hộc hạt mè như vậy, vun cao không khỏa khi ấy, có một người 
đàn ông, mãi một trăm năm lấy đi một hạt mè, lần lượt như vậy, cứ 
đúng một trăm năm lại lấy một hạt ném đi nơi khác. Chư Tỳ-kheo, 
cứ ném như vậy cho đến hai mươi hộc của nước Kiểu-tất-la đựng đầy 
mè; thời gian như vậy, ta nói, thọ mạng của tội nhân ở ngục Át-phù- 
đà còn chưa dứt hẳn, chỉ dùng con số này mà nói đại khái. Hai mươi 
lần tuổi thọ ở ngục Át-phù-đà như vậy bằng một lân tuổi thọ ở ngục 
Nê-la-phù-đà; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Nê-la-phù-đà bằng tuổi 
thọ ở ngục A-hô; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục A-hô bằng một lần 
tuổi thọ ở ngục Hô-hô-bà; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Hô-hô-bà 
bằng một lần tuổi thọ ở ngục A-tra-tra; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục 
A-tra-tra bằng một lần tuổi thọ ở ngục Tao-kiển-để-ca; hai mươi lần 
tuổi thọ ở ngục Tao-kiển-để-ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục Ưu-bát- 
la; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Ưu-bát-la bằng một lần tuổi thọ ở 
ngục Câu-mâu-đầu; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Câu-mâu-đầu bằng 
một lần tuổi thọ ở ngục Bôn-trà-lợi-ca; hai mươi lần tuổi thọ ở ngục 
Bôn-trà-lợi-ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục Ba-đầu-ma; hai mươi 
lần tuổi thọ ở ngục Ba-đầu-ma là một chung kiếp. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 543 





Chư Tỳ-kheo, tại chốn của địa ngục Ba-đầu-ma, nếu các chúng 
sanh ở cách xa nơi ấy một trăm do-tuần, liền bị ngọn lửa của ngục ấy 
táp đến; nếu chúng sanh ở cách xa năm mươi do-tuần thì bị lửa ấy 
xông đều đui không thấy; nếu chúng sanh ở cách xa hai mươi lăm 
do-tuần thì máu huyết trong thân thể bị nung nóng hư hoại. 

Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Cù-ca-lê vì đối với Xá-lợi-phất, Mục- 
kiển-liên khởi tâm bài báng, tâm ô uế, tâm độc ác, nên sau khi chết 
liền đọa vào ngục Ba-đầu-ma. Sau khi đọa vào ngục ấy, từ trong 
miệng của ông ấy phát ra một ngọn lửa nóng lớn, dài hơn mười 
khuỷu tay; ở trên lưỡi của ông ta tự nhiên có năm trăm lưỡi cày sắt 
thường xuyên cày trên ấy. Chư Tỳ-kheo, Ta ở những nơi khác, chưa 
từng thấy một kẻ nào tự làm tổn hại như vậy, nghĩa là ở bên người 
phạm hạnh mà sanh tâm cấu uế, tâm tổn não, tâm độc ác, tâm chẳng 
lợi ích, tâm không tình thương, tâm bất tịnh. Chư Tyỳ-kheo, vì vậy, 
các ông nên đối với tất cả những người phạm hạnh, khởi nghiệp 
thân, khẩu, ý từ bi. Như Ta đã thấy người ngày đêm khởi thân, khẩu, 
ý nghiệp từ bi thì thường được an lạc. Vì vậy cho nên, tất cả Tỳ-kheo 
các ông đều nên như điều Ta thấy, Ta nói, ngày đêm thường khởi 
tâm từ. Các ông thường nên học tập như vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
nói kệ: 

Khi các người sống ở thế gian 
Trên lưỡi tự nhiên sanh rìu búa 
Nghĩa là miệng nói điều độc ác 
Trở lại làm hại chính thân mình. 
Người đáng khen ngợi lại không khen 
Người chẳng nên khen thì lại khen 
Như vậy gọi là miệng tranh cãi 
Do sự tranh này nên không vui 
Nếu người đánh bạc được tiền của 
Đó là việc tranh nhỏ thế gian 

Với người tịnh hạnh khởi tâm xấu 
Gọi là từ miệng tranh cãi lớn 
Như vậy ba mươi sáu trăm ngàn 
Số địa ngục Nê-la-phù-đà 


544 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Năm chốn địa ngục Át-phù-đà 
Cho đến địa ngục Ba-đầu-ma 
Vì hủy Thánh nhân nên như vậy 
Do nghiệp khẩu ý gây tội ác. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa thế giới, lại có các thứ gió tên là 
Nhiệt não. Chư Tỳ-kheo, các thứ gió ấy nếu thổi đến châu này thì 
các chúng sanh sanh ra và ở trong bốn châu này, tất cả bộ phận 
trong thân đều hoại diệt, tiêu tan không còn gì hết. Thí như cỏ lau 
nếu bị cắt mà chẳng tưới nước thì sẽ khô héo, chẳng còn gì. Như 
vậy, như vậy, chư Tỳ-kheo, khoảng giữa thế giới có các thứ gió tên 
là Nhiệt não, nếu khi thổi đến bốn châu này thì ở đấy, chúng sanh 
đều bị khô chết, không còn gì hết, cũng lại như vậy. Nhưng vì hai 
núi Thiết vi và Đại thiết vi ở bên trong ngăn lại nên ngọn gió kia 
chẳng thổi đến đây được. 

Chư Tỳ-kheo, núi Thiết vi và Đại thiết vi kia có đại lợi ích như 
vậy, vì các chúng sanh ở trong bốn thế giới, bốn châu này làm chỗ 
nương tựa. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khoảng giữa thế giới có các thứ gió thổi 
vào địa ngục thiêu đốt chúng sanh, thịt mỡ, tủy trên thân và các thứ 
hơi hôi thối bất tịnh, thật đáng ghê sợ. Chư Tỳ-kheo, gió ấy, nếu thổi 
đến trong thế giới bốn châu này, thì chúng sanh ở đây cho đến ở đó, 
tất cả đều bị đui mù, không có mắt, do vì hơi hôi thối cực mạnh. 
Nhưng do vì hai núi Thiết vi và Đại thiết vi ngăn lại làm trở ngại nên 
mùi hôi thối đó chẳng bay đến được. 

Chư Tỳ-kheo, hai ngọn núi lớn Thiết vi và Đại thiết vi đã có 
thể vì các chúng sanh ở trong thế giới bốn châu này làm việc lợi ích 
rất lớn như vậy, thành nơi nương tựa cho các chúng sanh. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khoảng giữa thế giới, lại có gió lớn gọi 
là Tăng-già-đa. Chư Tỳ-kheo, gió ấy, nếu thổi đến thế giới này, thì 
bốn đại châu trong thế giới này cùng tám vạn bốn ngàn các tiểu 
châu khác, các núi lớn khác, núi chúa Tu-di đều có thể bị nhấc bổng 
lên, cách mặt đất hoặc cao một câu-lô-xá, nhấc lên rồi có thể làm 
cho vỡ ra tan đi... cho đến hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy câu-lô-xá, 
đã nhấc lên rồi đều có thể làm cho tan vỡ tiêu mất... cho đến nhấc 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 545 





lên cao một do-tuần, tan vỡ tiêu mất, cũng như trước đã nói, như vậy 
cho đến nhấc lên hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy do-tuần phá hủy làm 
cho tiêu tan... cho đến nhấc lên một trăm do-tuần, phá hủy làm cho 
tiêu tan... nhấc lên hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy do-tuần rồi phá hoại 
tiêu tan cũng giống như trước... cho đến nhấc lên một ngàn do-tuân, 
hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy ngàn do-tuần rồi phá hủy tiêu tan. Thí 
như một người trai trẻ tay nắm bột mì, nắm rồi giơ cao lên bóp vụn 
ra, ở giữa hư không, ném vãi tứ tán, không còn gì hết. Như vậy, như 
vậy, chư Tỳ-kheo, khoảng giữa thế giới ấy, có các thứ gió cực mạnh 
gọi là Tăng-già-đa, nếu gió ấy thổi đến bốn châu này thì khi ấy bốn 
châu trong thế giới này và tám vạn bốn ngàn các châu nhỏ khác, tất 
cả các núi và núi chúa Tu-di đều bị nhấc lên cao đến một câu-lô-xá, 
phá hủy, tiêu tan... lược nói như trước... cho đến nhấc cao lên bẩy 
ngàn do-tuần, phá hoại tiêu tan, cũng lại như vậy. Chư Tỳ-kheo, 
nhưng vì do hai núi Thiết vi và Đại thiết vi trong đó ngăn lại nên gió 
chẳng thổi đến được. Chư Tỳ-kheo, do oai đức của hai núi Thiết vi 
và Đại thiết vi trong ấy có lợi ích lớn nên mới được như vậy, vì các 
loại chúng sanh ở trong thế giới bốn châu này làm chỗ nương tựa. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngay bên ngoài hai núi Thiết vi ở phía 
Nam châu Diêm-phù có trú xứ của cung điện vua Diêm-ma, bằng 
phẳng rộng dài sáu ngàn do-tuần, có bảy lớp tường vách, bẩy lớp lan 
can, bảy lớp dây chuông. Bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa-la bao 
bọc chung quanh, có nhiều màu dễ xem, do bảy báu tạo thành. Đó là 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não... tạo thành. Ở 
bốn phương đều có các cửa, mỗi cửa đều có hàng rào bảo vệ, lầu 
đài, cung điện, vườn cảnh, ao hoa, các ao hoa ấy và trong vườn cảnh 
có các thứ cây, các thứ cây Ấy có các thứ lá, các thứ hoa thơm, các 
thứ quả đẹp dày đặc khắp nơi, các thứ mùi thơm theo gió lan ra, các 
loài chim đều cùng nhau ca hót. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, vua Diêm-ma ấy, vì quả báo của nghiệp 
ác bất thiện nên vào ban đêm ba lần và ban ngày ba lần, tự nhiên có 
nước đồng đỏ xuất hiện trước mặt. Ngay lúc ấy, cung điện của vua 
liền biến thành sắt, đầu tiên, công năng của năm dục ngay trước mắt 
đều biến mất. Nếu vua ở trong cung thì ngay trong cung cũng xuất 
hiện như vậy. Khi ấy vua Diêm-ma thấy việc như thế thì lo sợ bất an, 


546 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tóc lông dựng ngược, liền chạy ra ngoài. Nếu vua ở ngoài cung, thì ở 
bên ngoài cũng lại xuất hiện như vậy. Lúc ấy vua Diêm-ma lòng 
sanh sợ sệt, run rẩy bất an, tóc lông trên thân cùng lúc dựng ngược 
liền chạy vào trong. Khi ấy kẻ giữ ngục chụp vua Diêm-ma, giơ cao 
lên, ném nằm xuống trên nền sắt nóng. Nền sắt bừng cháy dữ dội, 
ánh sáng đỏ rực. Khi ném nằm xuống rồi, liền lấy kểm sắt cạy 
miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào trong miệng, môi miệng bị bỏng 
rồi, kế đến lưỡi bỏng; lưỡi đã bị bỏng rồi, lại bỏng yết hầu; yết hầu 
đã bị bỏng rồi, lại bỏng đến ruột già, ruột non... lần lượt cháy bỏng 
hết, theo hạ bộ mà ra. Bấy giờ vua Diêm-ma nghĩ: “Tất cả chúng 
sanh vì ngày xưa, thân đã làm hạnh ác, miệng đã nói lời ác, ý đã 
nghĩ điều ác, vì vậy bọn họ đều phải chịu các loại khổ não khác 
nhau, tâm chẳng được vui. Như các chúng sanh trong địa ngục, nay 
thân này của ta cùng các chúng sanh khác; vua Diêm-ma là người 
gây ra nghiệp cũng vậy thôi. Than ôi! Ta nguyện từ nay xả thân này 
rồi, khi thọ thân khác đều cùng với người ở nhân gian cùng nhau thọ 
sanh. Bấy giờ khiến ta ở trong pháp của Như Lai sẽ được tín giải. 
Khi được tín giải đầy đủ, ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, được tín 
giải chân chánh, bỏ nhà xuất gia. Khi ta xuất gia rồi, sống hòa hiệp 
chẳng bao lâu, đối với thân thiện nam đã làm việc gì mà được tín 
giải chân chánh? Bỏ nhà xuất gia, ở trong pháp thấy được chỗ cùng 
tột của phạm hạnh vô thượng nên tự thông đạt, chứng đắc; đã chứng 
đắc đầy đủ rồi, ta mong rằng: “Nay ta sanh tử đã hết, phạm hạnh đã 
lập, những điều cần làm đều đã làm xong, lại đối với đời sau chẳng 
thọ sanh nữa”.” 

Chư Tỳ-kheo, vua Diêm-ma, khi ấy phát khởi và huân tập 
những ý nghĩ tốt đẹp như vậy, nên ngay bấy giờ, cung điện của vua 
Diêm-ma trở lại thành bảy báu, các thứ xuất hiện giống như công 
năng nơi năm dục của chư Thiên hiện ra đầy đủ. Bấy giờ vua Diêm- 
ma lại khởi lên ý nghĩ: “Tất cả chúng sanh, vì thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện nên được sung sướng. Xin nguyện cho họ đều 
được hưởng an lạc như vậy. Thí như đám Dạ-xoa ở trên không, đó là 
thân ta cùng vua Diêm-ma khác và chúng sanh trong các cõi là 
những người cùng tạo nghiệp”. 

Chư Tỳ-kheo, có ba Thiên sứ ở trong thế gian. Những gì là ba? 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 547 





Đó là lão, bệnh, tử. 

Chư Tyỳ-kheo, có một hạng người vì tự buông lung, thân làm 
việc ác, miệng nói việc ác, ý nghĩ ác. Những người như vậy, thân, 
miệng, ý đều ác. Do nhân duyên ấy nên khi thân hoại mạng chung, 
đọa vào cõi ác sanh trong địa ngục. Những kẻ giữ ngục ngay khi ấy 
đến xua đuổi chúng sanh đó đến trước mặt vua Diêm-ma, tâu: “Tâu 
Thiên vương, những chúng sanh này xưa ở nhân gian, tự do phóng 
túng, hùa làm theo việc bất thiện, buông thả thân, miệng, ý làm 
các việc ác nên nay sanh lại ở đây, xin Thiên vương khéo chỉ dạy 
họ, khéo quở trách họ”. Vua Diêm-ma hỏi tội nhân: “Này các 
ngươi, xưa ở nhân gian, vị đệ nhất Thiên sứ có khéo chỉ dạy các 
ngươi, có khéo quở trách các ngươi chăng? Thường thấy vị Thiên 
sứ ấy xuất hiện chăng?” 

Đáp rằng: “Tâu Đại thiên, chúng tôi thật chẳng thấy”. Vua 
Diêm-ma lại bảo: “Các ngươi thường thấy xưa kia khi ở thế gian làm 
thân người, hoặc là đàn bà, hoặc là đàn ông, khi tướng già lão xuất 
hiện, răng rụng, tóc bạc, da dẻ nhăn nheo, đen điu biến thể, hiện 
tượng như hạt mè, tay co lưng còng, bước đi khập khểnh, chân chẳng 
theo mình, nghiêng ngã hai bên, cổ nhỏ da đùn, hai bên xệ xuống, 
giống như cổ bò, môi miệng khô khốc, họng lưỡi khô ngạt, thân thể 
yếu còm, khí lực mỏng manh, khò khè ra tiếng giống như kéo cưa, 
bước tới muốn ngã, chống gậy mà đi, tuổi cao suy tổn, thịt tiêu máu 
kiệt, gầy gò yếu đuối, qua lại đường đời, cử động chậm chạp không 
còn như trẻ, cho đến thân tâm thường hay run rẩy chẳng yên, tất cả 
chi tiết mệt mỏi khó điều khiển, ngươi có thấy chăng?” 

Những kẻ ấy đáp: “Tâu Đại thiên, quả thật chúng tôi có thấy”. 
Vua Diêm-ma lại bảo họ: “Các ngươi là người ngu sĩ, ngày xưa đã 
thấy tướng mạo như vậy, vì sao không suy nghĩ như thế này: “Nay 
thân ta đây cũng có những hiện tượng ấy, cũng có những việc ấy; ta 
cũng chưa xa la những các hiện tượng ấy; ta nay có đủ hiện tượng 
già nua như vậy chưa xa la được. Ta sẽ đối với thân, khẩu, ý cũng 
có thể tạo tác các nghiệp lành vi diệu, khiến ta sẽ có quả báo lợi ích 
an lạc lâu dài”.” 

Những người ấy đáp lại: “Tâu Đại thiên, chúng tôi thật chẳng 
suy nghĩ như vậy. Vì sao? Vì tâm phóng túng nên làm những việc 


548 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





buông lung”. Vua Diêm-ma lại bảo: “Các ngươi là người ngu si, nếu 
là như vậy thì các ngươi tự biếng nhác, làm việc phóng túng, chẳng 
tu nghiệp thiện nơi thân, khẩu và ý. Do nhân duyên ấy, các ngươi sẽ 
bị khổ não trong đêm dài, không có an lạc. Vì vậy, các ngươi sẽ phải 
chịu đầy đủ tội phóng dật này, bị quả báo của những nghiệp ác như 
vậy, cũng như những chúng sanh khác chịu tội báo này. Lại nữa, quả 
báo khổ não của những nghiệp ác này nơi các ngươi, chẳng phải do 
mẹ các ngươi tạo, chẳng phải do cha các ngươi tạo, chẳng phải do 
anh em các ngươi tạo, chẳng phải do chị em các ngươi tạo, chẳng 
phải quốc vương tạo, chẳng phải chư Thiên tạo, cũng chẳng phải tổ 
tiên ngày trước tạo, đó là do tự thân các ngươi tạo nghiệp ác này, 
nay tập hợp lại để chịu quả báo này”. 

Bấy giờ vua Diêm-ma trình bày đầy đủ đệ nhất Thiên sứ như 
vậy để khéo chỉ dẫn, quở trách họ rồi, lại đem đệ nhị Thiên sứ khéo 
chỉ dẫn, quở trách họ, bảo: “Này các ngươi, các ngươi đã bao giờ 
từng thấy đệ nhị Thiên sứ xuất hiện ở thế gian chăng?” Đáp: “Tâu 
Đại thiên, chúng tôi quả thật chẳng thấy”. Vua lại bảo: “Các ngươi 
đâu chẳng thấy khi xưa làm thân người tại thế gian, hoặc làm thân 
đàn bà, hoặc làm thân đàn ông, tứ đại hòa hiệp, bỗng nhiên chống 
trái, bị bệnh khổ xâm nhập, khốn đốn triển miên, hoặc nằm trên 
giường nhỏ, hoặc nằm trên giường lớn, vì tự phóng uế nên thân mình 
dơ bẩn, lăn lóc trên đó hết sức bực bội, nằm ngủ ngồi dậy đều nhờ 
người đìu đỡ, cho ăn, cho uống, tất cả đều nhờ người, các ngươi có 
thấy chăng?” 

Những người ấy đáp: “Tâu Đại thiên, chúng tôi quả thật có 
thấy”. Vua lại bảo: “Các kẻ ngu sĩ kia, các ngươi thấy như vậy, nếu 
là người thông minh thì tại sao chẳng suy nghĩ như vầy: “Nay ta 
cũng có hiện tượng như vậy, nay ta cũng có việc như vậy, ta cũng 
chưa xa lìa hiện tượng hoạn nạn như vậy, chưa thoát khổi được. 
Nên tự biết ta nay cũng có thể tạo các nghiệp thiện, hoặc nghiệp 
thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý, khi ấy ta sẽ được đại lợi ích, 
được an lạc lâu dài”.” 

Những người ấy đáp: “Tâu Đại thiên, dạ không, chúng tôi quả 
thật chẳng suy nghĩ như vậy, vì tâm biếng nhác nên làm việc phóng 
túng”. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 549 





Vua lại bảo: “Các người ngu sĩ kia, nay các ngươi đã làm việc 
phóng dật như vậy, lười biếng nhác nhớm, chẳng làm việc thiện, 
hoặc nghiệp thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý thì làm sao các ngươi 
có thể hưởng được quả báo lợi ích, an lạc lâu dài. Vì vậy các ngươi 
phải tu hành việc thiện. Nếu hành phóng dật, chạy theo sự phóng dật 
thì nghiệp ác này của các ngươi chẳng phải do cha mẹ tạo, chẳng 
phảẩi do chị em tạo, chẳng phải vua, chẳng phải trời, cũng chẳng phải 
tổ tiên ngày trước tạo, chẳng phải các Sa-môn, Bà-la-môn... tạo. 
Nghiệp ác này các ngươi đã tự tạo, các ngươi tự trở lại nhận chịu quả 
báo này”. 

Khi ấy vua Diêm-ma đã đem đệ nhị Thiên sứ để khéo chỉ dẫn, 
quở trách bọn họ như vậy rồi, lại đem đệ tam Thiên sứ để khéo chỉ 
bày, khéo quở trách họ, nói: “Này bọn ngu sĩ kia, các ngươi khi xưa 
làm thân người ở thế gian, đã từng thấy đệ tam Thiên sứ xuất hiện ở 
đó chăng?” Đáp: “Tâu Đại thiên, chúng tôi quả thật chẳng thấy”. 
Vua Diêm-ma lại bảo: “Các người ngu si kia, khi ở thế gian đâu 
chẳng thấy, hoặc thân đàn bà, hoặc thân đàn ông, lúc mạng chung, 
đặt ở trên giường, lấy áo nhiều màu phủ kín trên thân, mang ra khỏi 
xóm làng, lại làm các thứ tràng phan, xe lọng bao bọc trang nghiêm, 
quyến thuộc vây quanh, vứt bổ chuỗi báu, đưa tay xõa tóc, tro đất 
bôi đầu, vô cùng sầu khổ, kêu gào khóc lóc, hoặc kêu than ôi, hoặc 
kêu cha, hoặc kể công dưỡng dục, xót thương đấm ngực, nghẹn ngào 
đau đớn thẩm thiết, các ngươi có thấy chăng?” Đáp: “Tâu Đại thiên, 
chúng tôi quả thật có thấy”. 

Vua Diêm-ma lại bảo: “Các người ngu sỉ kia, các người ngày 
xưa đã thấy những việc như vậy, thì tại sao chẳng suy nghĩ như vây: 
“Ta nay cũng có hiện tượng như vậy, thân ta cũng có những việc như 
vậy, ta chưa thoát được những việc như vậy, ta cũng có chết, ta cũng 
có hiện tượng chết, chưa được thoát khỏi. Ta nay nên tạo các nghiệp 
thiện, nghiệp thiện hoặc của thân, hoặc của miệng, hoặc của ý, là vì 
để được lợi ích lớn, được an lạc lâu dài cho ta?” Những người ấy 
đáp: “Tâu Đại thiên, chúng tôi quả thật chẳng suy nghĩ như vậy. Vì 
sao? Vì do phóng dật”. 

Vua Diêm-ma lại bảo: “Các người ngu sỉ kia, các ngươi đã là 
người làm việc phóng dật. Vì phóng dật nên chẳng tạo nghiệp thiện, 


550 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cũng chẳng vì sự lợi ích lâu dài, sự an lạc lâu dài của các ngươi mà 
tu các điều thiện của thân, khẩu, ý. Vì vậy nay các ngươi có việc như 
vậy, gọi là việc làm phóng dật. Vì phóng dật nên các ngươi tự tạo 
các nghiệp ác bất thiện này. Nghiệp ác này của các ngươi, chẳng 
phải do cha mẹ tạo, chẳng phải do anh em tạo, chẳng phải do chị em 
tạo, chẳng phải vua, chẳng phải trời, cũng chẳng phải tổ tiên ngày 
trước tạo. Lại chẳng phải Sa-môn, Bà-la-môn tạo. Nghiệp ác này 
của các ngươi là do các ngươi tự tạo, tự tập hợp lại; bị quả báo này, 
các ngươi lại tự nhận chịu ”. 

Khi ấy vua Diêm-ma đem đầy đủ việc của đệ tam Thiên sứ chỉ 
bày, quở trách các tội nhân ấy. Quở trách xong, ra lệnh dẫn đi. Khi 
ấy, kẻ giữ ngục liền chụp lấy hai tay, hai chân tội nhân, chúc đầu 
xuống, chồng chân lên, ném ngược họ vào trong các địa ngục. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Chúng sanh tạo tác nghiệp ác rồi 
Sau khi chết, đọa vào đường ác 

Khi vua Diêm-ma thấy họ đến 
Dàùng tâm thương xót mà quở trách: 
Khi xưa ngươi ở tại nhân gian 

Há chẳng thấy lão, bệnh, tử sao? 
Đó là Thiên sứ đến chỉ dạy 

Tại sao phóng túng chẳng hay biết. 
Buông thân, khẩu, ý nhiễm các trần 
Chẳng hành ý, giới, tự điều phục 
Như vậy làm sao gọi là biết? 

Và chẳng tạo tác nhân lợi ích. 

Bấy giờ vua Diêm-ma như pháp 

Đã quở trách tội nhân như vậy. 

Kẻ ấy ngạt thở, tâm sợ hãi 

Toàn thân run rẩy tâu vua rằng: 
Tôi xưa do theo bạn bè ác 

Nghe các pháp lành tâm chẳng ưa 
Bị tham dục sân hận buộc ràng 
Chẳng làm tự lợi nên tổn thân. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 





Vua nói: ngươi chẳng tu nhân lành 
Chỉ thuần tạo các thứ nghiệp ác 
Người sỉ, ngày nay phải gặt quả 
Nhận chịu việc kia nên đến ngục. 

Tất cả các nghiệp ác như thế 

Chẳng phải cha và mẹ làm ra 

Chẳng phải Sa-môn, Bà-la-môn 

Lại chẳng phải Quốc vương, chư Thiên 
Đó chính là ngươi tự tạo tác 

Đủ các loại nghiệp ác bất tịnh 

Đã tự tạo các nghiệp ác ấy 

Nay phải nhận chịu quả ác này. 

Vua kia cùng với ba Thiên sứ 

Lân lượt dạy bảo quở trách xong 

Khi ấy ngục chủ, vua Diêm-ma 
Buông tha tội nhân khiến dẫn ải. 

Kẻ ở trong chỗ vua Diêm-ma 

Liền đến trước chụp bắt tội nhân 
Dẫn đắt họ đến chỗ địa ngục 

Là chốn đáng sợ, lông dựng ngược 
Bốn bên đối nhau có bốn cửa 

Bốn phương, bốn hướng đều sừng sững 
Tường bọc chung quanh đều bằng sắt 
Bốn bên lại dùng lan can sắt 

Sắt nóng hừng hực dùng làm nên 
Ánh lửa mãnh liệt, khói nghỉ ngút 

Xa thấy khiếp sợ tâm phân tán 

Hừng hực đỏ rực chẳng dám đến 
Giống như trong vòng trăm do-tuần 
Lửa lớn cháy bừng phủ dày đặc. 
Chúng sanh trong đó đều bị thiêu 
Đều do ngày trước tạo nhân ác 

Lại bị ba Thiên sứ quở trách 

Nhưng tâm phóng dật không quán sát 
Bọn họ ngày nay hối hận mãi 


352 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đều do tâm tội lỗi ngày xưa. 
Các loại chúng sanh có trí tuệ 
Nếu thấy Thiên sứ đến chỉ dẫn 
Phải nên tỉnh cần chớ phóng dật 
Vua khéo léo nói thánh pháp này 
Đã thấy nghe rồi phải kinh sợ 
Chốn cùng tận các cối tử sinh 
Tất cả không đâu hơn Niết-bàn 
Các hoạn nạn hết không còn nữa. 
Đến đó đạt an ổn diệu lạc 

Như vậy, thấy pháp đạt tịch diệt 
Đó là vượt qua các sợ hãi 

Tự nhiên đắc Niết-bàn tịch tịnh. 


"1 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 553 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỀN V 


Phẩm 5: CÁC RỒNG VÀ KIM SÍ ĐIỂU 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, tất cả loài Rồng có bốn cách thọ sanh. 
Những øì là bốn? Một là sanh từ trứng, hai là sanh từ bào thai, ba là 
sanh từ chỗ ẩm thấp, bốn là sanh từ sự biến hóa. Đó gọi là bốn cách 
thọ sanh của Rồng. 

Chư Tỳ-kheo, loài Kim sí điểu cũng có bốn cách thọ sanh, đó 
là sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp, sanh từ sự 
biến hóa. Đó gọi là bốn cách thọ sanh. 

Chư Tỳ-kheo, dưới nước của biển lớn, có cung điện của Long 
vương Sa-già-la, rộng dài bằng phẳng tám do-tuần, có bẩy lớp bờ 
tường, bảy lớp lan can trang trí chung quanh, có bảy lớp dây ngọc, 
trong điện báo linh báu. Lại có bảy hàng cây Đa-la mọc thẳng che 
khuất ánh sáng, bao bọc chung quanh, màu sắc đẹp đẽ dễ xem; có 
các báu trang trí, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu đỏ, xa cừ, 
mã não..., bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía cung điện đều có các cửa, 
mỗi cửa đều có các lâu đài, lầu quán, phòng vệ. Lại có vườn cảnh 
và suối, ao. Trong các ao vườn, ao nào cũng đủ các loại hoa, cổ ngay 
hàng thẳng lối. Lại có các cây, với các thứ cành lá, các thứ hoa quả, 
các thứ hương thơm theo gió lan xa, các loài chim cùng cất giọng 
trong trẻo thánh thót. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa hai núi: núi chúa Tu-di và núi 
Khư-đề-la, lại có cung điện của hai đại Long vương là Nan-đà và 
Ưu-ba-nan-đà tọa lạc. Nơi ấy dài rộng sáu ngàn do-tuần, có bẩy lớp 


554 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bờ tường, bẩy lớp lan can.. lược nói... như trên... cho đến các loài 
chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc của biển lớn có sanh một cội đại thọ 
cho các Long vương và tất cả Điểu vương cánh vàng tên là Cư-tra- 
xà-ma-ly (Đời Tùy gọi là Lộc tự), chu vi cội cây ấy bảy do-tuần, 
phần ăn sâu xuống đất là hai mươi do-tuần, thân vươn cao một trăm 
do-tuần, cành lá che phủ năm mươi do-tuần. Ngoài phạm vi của cây, 
vườn cảnh dài rộng, bằng phẳng năm trăm do-tuần, có bảy lớp bờ 
tường... cho đến... các loài chim cùng nhau ca hót... như trên... 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly có cung 
điện của loài Rồng sanh từ trứng và loài Kim sí điểu sanh từ trứng 
tọa lạc. Cung điện ấy, mỗi cái dài rộng sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp 
bờ tường... cho đến... các loài chim cùng nhau ca hót... như rên... 

Phía Nam của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly có cung điện của loài 
Rồng sanh từ bào thai và loài Kim sí điểu sanh từ bào thai tọa lạc. 
Mỗi cái cũng dài rộng sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường... cho 
đến... các loài chim cùng nhau ca hót... như trên... 

Phía Tây của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly có cung điện của loài 
Rồng và Kim sí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp tọa lạc. Mỗi cái cũng dài 
rộng sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường... cho đến... các loài chim 
cùng nhau ca hót... như trên... 

Phía Bắc của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly có cung điện của loài 
Rồng và Kim sí điểu sanh từ sự biến hóa tọa lạc. Mỗi cái cũng dài 
rộng sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường... cho đến các loài chim 
cùng nhau ca hót... như trên... 

Chư Tỳ-kheo, khi Điểu vương cánh vàng sanh từ trứng kia 
muốn bắt loài Rồng sanh từ trứng thì liền bay đến đậu trên cành phía 
Đông của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly xem xét biển lớn xong, rồi mới 
bay xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn khiến nước tự rẽ ra hai 
trăm do-tuần. Ngay trong lúc ấy, nó ngậm loài Rồng sanh từ trứng 
bay ra khỏi biển, tùy ý mà ăn. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ trứng chỉ có thể bắt 
được loài Rồng sanh từ trứng tùy ý mà ăn thịt, chứ chẳng thể bắt các 
loài Rồng sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp, sanh từ chỗ biến hóa. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ bào thai nếu 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 555 





muốn bắt loài Rồng sanh từ trứng liền bay đến đậu trên cành phía 
Đông của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly nhìn xuống biển lớn rồi mới bay 
xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra hai 
trăm do-tuần, nhân đó mới ngậm lấy các loài Rồng sanh từ trứng bay 
ra khỏi biển, tùy ý ăn thịt. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ bào thai nếu muốn bắt 
loài Rồng sanh bào thai liền bay đến đậu trên cành ở phía Nam của 
đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly nhìn xuống biển lớn, rồi dùng hai cánh quạt 
nước biển lớn, khiến nước rẽ ra bốn trăm do-tuần, liền ngay lúc ấy, 
bắt các loài Rồng sanh từ bào thai bay ra khỏi biển, tùy ý mà ăn. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ bào thai ấy chỉ có 
thể bắt được loài Rồng sanh từ trứng và loài Rồng sanh từ bào thai, 
theo nhu cầu của chúng, chứ chẳng thể bắt hai loài Rồng sanh từ sự 
ẩm thấp và sanh từ sự biến hóa. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ chỗ ẩm thấp nếu 
khi muốn bắt loài Rồng sanh từ trứng, liền bay đến đậu trên cành 
phía Đông của cây đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng hai cánh quạt nước 
biển lớn, nước rẽ ra hai trăm do-tuần, xong ngậm lấy loài Rồng sanh 
từ trứng, tùy ý ăn thịt. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ chỗ ẩm thấp, nếu khi 
muốn bắt loài Rồng sanh từ bào thai liền bay đến đậu trên cành phía 
Nam của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, 
nước rẽ ra bốn trăm do-tuần, xong ngậm lấy loài Rồng sanh từ bào 
thai sử dụng theo ý thích. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn 
bắt loài Rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, liền bay đến đậu trên cành phía 
Tây của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, 
nước rẽ ra tám trăm do-tuần, liền ngậm lấy loài Rồng sanh từ chỗ 
ẩm thấp, tùy ý ăn thịt. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ chỗ ẩm thấp chỉ có 
thể bắt được loài Rồng sanh từ trứng, từ bào thai, từ ẩm thấp, tùy theo 
nhu cầu, tùy ý mà ăn, chứ chẳng thể bắt loài Rồng sanh từ sự biến 
hóa. 

Chư Tỳ-kheo, Điểu vương cánh vàng sanh từ sự biến hóa ấy, 
nếu muốn bắt loài Rồng sanh từ trứng, ngay khi ấy bay đến đậu trên 


556 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cành cây phía Đông của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng hai cánh quạt 
nước biển lớn, nước biển rẽ ra hai trăm do-tuần, liền ngậm lấy loài 
Rồng sanh từ trứng, tùy ý mà ăn. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ sự biến hóa ấy, nếu 
muốn bắt loài Rồng sanh từ bào thai thì ngay khi ấy bay đến đậu trên 
cành phía Nam của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển, 
nước biển rẽ ra bốn trăm do-tuần. Nước biển đã rẽ ra rồi, Điểu 
vương sanh từ sự biến hóa liền ngậm lấy các loài Rồng sanh từ bào 
tha1, tùy ý mà ăn. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ sự biến hóa nếu muốn 
bắt loài Rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, liền bay đến đậu trên cành cây 
phía Tây của đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển, nước 
biển rẽ ra tám trăm do-tuần, liền ngậm lấy các loài Rồng sanh từ ẩm 
thấp, tùy ý mà ăn. 

Lại nữa, Điểu vương cánh vàng sanh từ sự biến hóa ấy, nếu 
muốn bắt loài Rồng sanh từ biến hóa, thì bay đến đậu trên cành phía 
Bắc của cây đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, nhìn xuống biển lớn, liền dùng 
hai cánh quạt nước biển lớn, nước biển rẽ ra một ngàn sáu trăm do- 
tuần, liền ngậm lấy các loài Rồng sanh từ sự biến hóa, tùy ý mà ăn. 

Chư Tỳ-kheo, các loài Rồng ấy đều bị Điểu vương cánh vàng 
này ăn thịt hết. Thế nhưng, này chư Tỳ-kheo, đặc biệt có loài Rồng 
mà Kim sí điểu không thể bắt được, đó là Long vương Ta-già-la, 
chưa từng bị Điểu vương cánh vàng kia làm kinh động. Lại có Long 
vương Nan-đà, Long vương Ưu-ba-nan-đà, hai Long vương này cũng 
chẳng bị Điểu vương cánh vàng kia bắt được. Lại có Long vương Đề- 
đầu-lại-tra, Long vương A-na-bà-đạt-đa, Điểu vương cánh vàng cũng 
chẳng thể bắt được. Chư Tỳ-kheo, ngoài ra, cũng còn có các Long 
vương khác nữa, chẳng bị Điểu vương cánh vàng bắt ăn thịt, đó là 
Long vương Ma-đa-xa-ca, Long vương Đức-xoa-ca, Long vương Yết- 
lặc-noa-kiểu-đa-ma-già, Long vương Xí-bà-đà-phất-tri-lê-ca, Long 
vương Quân sư Ba-đà-ca, Long vương Cam-bà-la, Long vương À- 
thấp-bà-đa-la... Chư Tỳ-kheo, lại có các loại Rồng khác ở trong cảnh 
giới mà họ ở, cũng chẳng bị các Kim sí điểu ăn thịt. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh này có nhân duyên gì ở trong các 
cõi sanh làm loài Rồng như vậy? Chư Tỳ-kheo, có các chúng sanh 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 557 





huân tu nhân Rồng, thọ trì giới Rồng, phát khởi tâm Rồng, phân biệt ý 
Rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, vì nhân duyên kia đã thành thục, nên 
sanh vào loài Rồng. Lại có chúng sanh huân tu nhân Kim sí điểu, thọ 
trì giới Kim sí điểu, phát khởi tâm Kim sí điểu, phân biệt ý Kim sí 
điểu, vì nhân duyên ấy mà khi thân hoại mạng hết, sanh vào loài Kim 
sí điểu như vậy. Lại có chúng sanh huân tu nhân dã thú, thọ trì giới dã 
thú, phát khởi tâm dã thú, làm theo nghiệp dã thú, phân biệt ý dã thú; 
vì huân tu các loại nhân, giới của các loài thú, phát khởi hành nghiệp, 
thành tựu tâm ý, do nhân duyên ấy mà thân hoại mạng hết, liền sanh 
vào các loài thú. Lại có chúng sanh huân tu nhân trâu, bò; giới trâu 
bò, nghiệp trâu bò, tâm trâu bò, ý trâu bò... co đến phân biệt... Vì 
nhân duyên ấy, nên sanh vào loài trâu bò. Lại có chúng sanh huân tu 
nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà... cho đến phân biệt... vì nhân 
duyên ấy nên sanh vào loài gà. Lại có chúng sanh tu nhân cú mèo, thọ 
giới cú mèo, phát tâm cú mèo, hành nghiệp cú mèo, phân biệt ý cú 
mèo, vì huân tu nghiệp cú mèo, thọ giới cú mèo, khởi tâm cú mèo, 
phân biệt ý cú mèo, nên xả thân này rồi sanh vào loài cú mèo. 

Chư Tỳ-kheo, lại có chúng sanh huân tu giới mặt trăng, hoặc tu 
giới mặt trời, giới tỉnh tú, giới đại nhân, hoặc có kẻ huân tu giới mặc 
nhiên, hoặc có kẻ huân tu giới đại lực thiên, hoặc có kẻ huân tu giới 
đại trượng phu, hoặc có kẻ huân tu giới nhập thủy, hoặc có kẻ huân 
tu giới cúng dường mặt trời, hoặc có kẻ huân tu giới thờ hành hỏa, 
hoặc tu khổ hạnh. Tại các chỗ dơ bẩn, đã huân tu rồi, khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Nguyện cho những giới mà ta đã tu này, đó là giới mặt 
trăng, giới mặt trời, giới sao mai, giới mặc nhiên, giới đại lực thiên, 
giới đại trượng phu, giới thủy, giới hỏa, khổ hạnh, dơ uế, các giới 
như vậy, khiến cho ta do nhân duyên này sẽ được làm trời, hoặc 
được quả báo của trời”, phát ra những nguyện tư duy tà vạy như vậy. 
Chư Tỳ-kheo, phước của các trượng phu này đen tối, nên phát khởi 
tâm tà nguyện. Nay Ta bảo rằng chỗ hướng đến của những kẻ ấy 
chắc chắn có hai chốn là hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào loài 
súc sanh. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn... đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian là thường còn. Đây mới là sự thật, 
ngoài ra là hư dối. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến 


558 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





giải và nói: “Ngã và thế gian là không thường còn. Đây mới là sự 
thật, ngoài ra là hư dối”. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa 
ra kiến giải và nói: “Ngã và thế gian cũng vừa thường còn vừa 
không thường còn. Đây mới là sự thật, ngoài ra là hư dối”. Lại có 
một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: “Ngã và thế 
gian chẳng phải thường còn, chẳng phải không thường còn. Đây mới 
là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian có biên giới. Đây mới là sự thật, 
ngoài ra là hư dối”. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến 
giải và nói: “Ngã và thế gian không có biên giới. Đây mới là sự thật, 
ngoài ra là hư dối”. Lại có nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải 
và nói: “Ngã và thế gian cũng vừa có biên giới, vừa không có biên 
giới. Đây mới là sự thật, ngoài ra là hư dối”. Lại có một nhóm Sa- 
môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: “Ngã và thế gian chẳng phải 
có biên giới, chẳng phải chẳng có biên giới. Đây mới là sự thật, ngoài 
ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Mạng tức là thân. Đây mới là sự thật, ngoài ra là 
hư dối”. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và 
nói: “Có mạng có thân. Đây mới là sự thật, ngoài ra đều hư đối”. Lại 
có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: “Không có 
mạng, không có thân. Đây mới là sự thật, ngoài ra đều là hư dối”. 
Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: “Như 
Lai sau khi tịch còn hiện hữu. Đây mới là sự thật, ngoài ra đều là hư 
dối”. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: 
“Như Lai sau khi tịch không còn hiện hữu. Đây mới là sự thật, ngoài 
ra đều là hư dối”. Lại có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến 
giải và nói: “Như Lai sau khi tịch cũng vừa hiện hữu, cũng vừa 
không hiện hữu. Đây mới là sự thật, ngoài ra đều hư dối”. Lại có 
một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải và nói: “Như Lai sau 
khi tịch chẳng phải hiện hữu, chẳng phải không hiện hữu. Đây mới 
là sự thật, ngoài ra đều là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “ Ngã và thế gian là thường. Đây là sự thật, ngoài 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 559 





ra đều hư dối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong các hành, 
đang có kiến chấp về ngã, có kiến chấp về thế gian, la khỏi các 
hành cũng có kiến chấp về ngã, có kiến chấp về thế gian. Do ý 
nghĩa đó, đã đưa ra kiến giải và nói: “Ngã và thế gian là thường. 
Đây mới là sự thật, ngoài ra đều hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian là vô thường. Đây là sự thật, 
ngoài ra đều là hư đối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong 
các hành đang có kiến chấp về vô ngã, kiến chấp không có thế gian, 
rời khỏi các hành, cũng có kiến chấp về vô ngã, kiến chấp không có 
thế gian. Do ý nghĩa ấy, họ mới nói thế này: “Ngã và thế gian là vô 
thường. Đây mới là sự thật, ngoài ra đều là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây 
là sự thật, ngoài ra là hư dối” là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở 
trong các hành, đang có kiến chấp về ngã, kiến chấp thế gian, rời 
khỏi các hành cũng có kiến chấp về ngã, và kiến chấp về thế gian. 
Do ý nghĩa ấy, họ mới nói thế này: “Ngã và thế gian cũng thường 
cũng vô thường. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải 
chẳng thường. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”, là vì nhóm Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy ở trong các hành, đang có kiến chấp về ngã, 
kiến chấp về thế gian, rời khỏi các hành cũng có kiến chấp về ngã, 
kiến chấp về thế gian. Vì vậy nên họ nói: “Ngã và thế gian chẳng 
phải thường, chẳng phải chẳng thường. Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến 
giải và nói: “Ngã và thế gian là có biên giới. Đây là sự thật, ngoài ra 
là hư dối”, là vì các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã lập thuyết thế này: 
“Mạng có biên giới, nhân có biên giới, từ khi mới nhập thai vào bụng 
mẹ mới gọi là mạng, đến sau khi chết chôn gọi là nhân. Trước giai 
đoạn nhân, tức là khi mới xuất sanh thọ thân bốn đại chủng đã trải qua 
bảy lần đọa lạc, bẩy lần luân chuyển, bẩy lần chạy, bẩy lần đi mới 
thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy nên họ nói thế này: 


560 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





“Ngã và thế gian là có biên giới, đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy có nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian là không biên giới. Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư dối”, là vì các Sa-môn, Bà-la-môn ấy lập thuyết 
thế này: “Mạng không có biên giới, nhân không có biên giới, từ khi 
mới nhập thai vào bụng mẹ gọi là mạng, đến sau khi chết chôn cất 
gọi là nhân. Trước giai đoạn nhân, từ khi mới xuất sanh thọ nhân bốn 
đại chủng, đã bảy lần đọa lạc, bẩy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy 
lần đi, mới thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy nên họ 
mới nói thế này: “Ngã và thế gian không có biên giới. Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số đó nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian cũng vừa có biên giới, vừa không 
có biên giới. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”, là vì nhóm Sa-môn, 
Bà-la-môn đó đã lập thuyết thế này: “Mạng cũng có biên giới, cũng 
không biên giới, gọi là người là từ khi thác sanh vào thai trong bụng 
mẹ đến khi chết. Trước giai đoạn người từ khi mới thọ thân bốn đại 
chủng, đã bảy lần đọa lạc, bẩy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần 
đi, mới thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy nên họ nói 
thế này: “Ngã và thế gian cũng có biên giới, cũng không biên giới. 
Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số đó nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Ngã và thế gian chẳng phải có biên giới, chẳng 
phải không có biên giới. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”, là vì 
nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã lập thuyết thế này: “Thế gian chẳng 
phải có biên giới, chẳng phải không biên giới, từ khi mới thọ thân 
bốn đại chủng, đã bẩy lần đọa lạc, bẩy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, 
bảy lần đi, mới thành tựu và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy nên họ 
nói thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải có biên giới, chẳng phải 
không biên giới. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số đó, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Mạng tức là thân. Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
dối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong thân thấy có ngã và 
thấy có mạng, ở trong thân người khác cũng thấy có ngã và thấy có 
mạng. Vì vậy cho nên họ nói thế này: “Mạng tức là thân. Đây là sự 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 561 





thật, ngoài ra là hư đối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số đó, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Mạng khác, thân khác. Đây là sự thật, ngoài ra là 
hư đối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong thân thấy có ngã 
và thấy có mạng, ở trong thân người khác cũng thấy có ngã và thấy 
có mạng. Vì vậy nên họ nói thế này: “Mạng khác, thân khác. Đây là 
sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Có mạng, có thân. Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
dối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong thân thấy có ngã và 
thấy có mạng, ở trong thân người khác cũng thấy có ngã và thấy có 
mạng. Vì vậy nên họ nói thế này: “Có mạng, có thân. Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư đối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến 
giải và nói: “Chẳng phải mạng, chẳng phải thân. Đây là sự thật, ngoài 
ra là hư đối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy ở trong thân chẳng 
thấy có ngã, chẳng thấy có mạng, ở trong thân kẻ khác cũng chẳng 
thấy có ngã, chẳng thấy có mạng. Vì vậy nên họ nói thế này: “Chẳng 
phải mạng, chẳng phải thân. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “Sau khi Như Lai tịch diệt vẫn còn hiện hữu. Đây là 
sự thật, ngoài ra là hư đối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy đối 
với thế gian khởi lên kiến giải: “Từ thọ mạng này đến thọ mạng 
khác cũng sẽ hướng vào nơi đến mà luân chuyển”. Vì vậy nên họ 
nói thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt vẫn còn hiện hữu”. Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư đối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra 
kiến giải và nói: “ Như Lai sau khi tịch diệt không còn. Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư dối”, là vì, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy, đối với 
thế gian khởi lên kiến giải: “Đời này có thọ mạng, đến thọ mạng đời 
sau thì chấm dứt”. Vì vậy nên họ nói thế này: “Như Lai sau khi tịch 
diệt không còn. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số đó, nhóm Sa-môn đưa ra kiến giải và 
nói: “Như Lai sau khi tịch diệt còn hiện hữu và cũng không còn hiện 
hữu. Đây là sự thật, ngoài ra là hư đối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la- 


562 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





môn ấy đối với thế gian đưa ra kiến giải: “Nơi này mạng chấm dứt, 
đi đến nơi khác, hướng vào nơi đến mà lưu chuyển”. Vì vậy nên họ 
nói thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt còn hiện hữu và cũng không 
còn hiện hữu. Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối”. 

Chư Tỳ-kheo, trong số ấy, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy đưa ra 
kiến giải và nói: “Như Lai sau khi tịch diệt chẳng phải còn hiện hữu, 
cũng chẳng phải không còn hiện hữu. Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
dối”, là vì nhóm Sa-môn, Bà-la-môn ấy đối với thế gian đưa ra kiến 
giải: “Người ở nơi này mạng chấm dứt rồi, chuyển đến nơi khác 
mạng cũng chấm dứt”. Vì vậy nên họ nói thế này: “Như Lai sau khi 
tịch diệt chẳng phải còn hiện hữu, cũng chẳng phải không còn hiện 
hữu. Đây là sự thật, ngoài ra là hư đối”. 

Bấy giờ Đức Phật bảo chư Tỳ-kheo: 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ khi xưa, có một Quốc vương tên là Cảnh 
Diện. Vua Cảnh Diện lúc ấy muốn xem các người mù bẩm sinh để 
giải trí, liền truyền lệnh cho những người đàn ông mù bẩm sinh khắp 
trong nước đều phải tập hợp lại. Khi đã tập hợp xong, vua bảo với 
đám người mù ấy: “Các ông là những người mù bẩm sinh, có ai đã 
biết hình dáng của voi như thế nào chưa?” Các người mù bẩm sinh 
đồng thanh đáp: “Tâu Thiên vương, chúng tôi là những người mù bẩm 
sinh, thật chẳng biết hình dáng thật của voi”. Vua lại bảo: “Các ông từ 
trước đến nay chưa được biết voi, nay đây muốn biết hình dáng của 
voi không?” 

Khi ấy nhóm người mù bẩm sinh lại cùng đáp: “Tâu Thiên 
vương, chúng tôi thật chưa biết. Xin vua ban ơn để chúng tôi được 
biết hình dáng của voi”. 

Vua Cảnh Diện lập tức hạ lệnh gọi một quản tượng, bảo: 
“Khanh hãy mau đến chuông voi của ta dắt một con voi đến đây để 
đứng trước mặt ta, chỉ cho những người mù ”. 

Người quản tượng nhận lệnh của vua rồi liền dắt voi đến đứng 
trước điện của vua nói với các người mù: “Đây là voi”. 

Khi ấy những người mù ai cũng lấy tay sờ mó vào voi. Người 
quản tượng lại nói với các người mù: “Các ông đã sờ voi rồi, phải 
tâu thật với vua”. 

Khi đó, trong đám người mù, có người sờ đụng vòi, có người 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 563 





đụng ngà, có người sờ đụng tai, có người sờ đụng vào phần thân của 
voi như đầu, cổ, lưng, hông, đuôi, chân... 

Nhà vua hỏi: “Những người mù bẩm sanh các ông đã biết hình 
dáng của voi chưa?” Các người mù bẩm sanh đồng đáp: “Tâu Thiên 
vương, chúng tôi đã biết hình dáng của voi rồi”. 

Nhà vua liên hỏi: “Các ông, nếu đã biết voi, thì hình tướng của 
voi như thế nào?” 

Khi ấy trong đám người mù, người sờ trúng vòi liễển tâu vua: 
“[âu Thiên vương, hình dáng voi như cái dây to”. Người sờ trúng 
ngà, tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi như cây cọc”. Người sờ 
trúng tai vol, tâu: “âu Thiên vương, hình dáng voi như cái sàn”. 
Người sờ trúng đầu voi, tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi như 
cái vò”. Người sờ trúng cổ voi, tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi 
như cây đà nhà. Người sờ trúng lưng, tâu: “âu Thiên vương, hình dáng 
voi như sườn nhà”. Người sờ trúng hông, tâu: “Tâu Thiên vương, 
hình dáng voi như tấm phên”. Người sờ trúng đùi vế voi, tâu: “Tâu 
Thiên vương, hình dáng voi như cái cột”. Người sờ trúng bàn chân 
voi, tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi như cây cối”. Người sờ 
trúng đuôi voi, tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi như cây chổi”. 

Đám người mù đều tâu: “Tâu Thiên vương, hình dáng voi là 
như vậy! Hình dáng voi là như vậy!” 

Nhà vua bảo đám người mù: “Các ông cũng chẳng biết đấy là 
voi hay chẳng phải voi, huống là biết được hình dáng của voi”. 

Lúc ấy đám người mù ai cũng tự cho mình là đúng, cùng tranh 
cãi nhau, đều lấy tay che mặt, cãi cọ, mắng nhiếc nhau ồn ào. Bọn họ 
tranh cãi xong rồi, lúc ấy vua Cảnh Diện thấy đám người mù cãi vã 
nhau như vậy thì vui vẻ cười lớn. Nhà vua liền nói kệ: 

Những người mù bẩm sinh không thấy 
Đối với việc này cùng nhau cãi 

Nếu không có người nói cho biết 

Làm sao có thể rõ hình voi. 

Chư Tỳ-kheo, sự việc ấy là như vậy. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
hiện có ở thế gian cũng như thế, đã chẳng hề biết như thật về Thánh 
đế khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt trừ khổ, và về con 


564 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đường tu tập để diệt trừ khổ; đã chẳng thể biết nên họ luôn cùng 
nhau cãi cọ, tranh chấp, trôi đạt theo sanh tử, nhục mạ nhau; đã phát 
sanh sự tranh chấp cãi vã, nên tranh luận mãi không thôi, ai nấy đều 
dùng tay che mặt, giống như người mù kia, cùng nhau gây não loạn. Thế 
Tôn ở giữa chúng nói kệ: 

Nếu chẳng thể biết Thánh đế khổ 

Cũng lại chẳng biết nhân khổ tập 

Các pháp khổ có trong thế gian 

Khổ này điệt hết chẳng còn gì 

Ở trong đạo ấy còn chẳng biết 

Huống biết thực hành hạnh diệt khổ 

Như vậy tâm ấy chưa giải thoát 

Chưa đạt được trí tuệ giải thoát 

Họ chẳng thể quán rõ chân lý 

Chỉ biết hướng đến sanh, lão, tử 

Chưa lìa được trói buộc của ma 

Đâu đạt được đến chỗ vô hữu. 

Chư Tỳ-kheo! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể biết như 
thật về Thánh đế khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, về sự diệt 
trừ khổ, và về con đường tu tập để diệt trừ khổ, ai biết như thật thì 
nên tùy thuận mà tu học, thì chắc chắn sẽ mãi mãi cùng nhau hòa 
hợp tu hành, mọi người đều cùng nhau hoan hỷ không tranh luận, 
cùng hướng về sự học, giống như nước với sữa cùng hòa tan trong 
nhau, cùng ở một chỗ, thị hiện làm pháp sư để nói Thánh pháp, trụ 
nơi an lạc. Thế Tôn đối với việc này nói kệ: 

Nếu biết được các hữu là khổ 
Và nguyên nhân sanh ra các khổ 
Đã biết tất cả đều là khổ 

Nên nay diệt hết chẳng còn gì. 
Nếu biết diệt này là do đạo 

Thì liền đạt được chốn diệt khổ 
Liền được đây đủ tâm giải thoát 
Và được trí tuệ nơi giải thoát. 
Thì đạt được tận càng các hữu 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 565 





Như vậy chẳng còn sanh, lão, tử 
Vĩnh viễn thoát ràng buộc của ma 
Và lìa mọi hữu của nhân thế. 


M 


566 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 6: A-TU-LA 1 


Bấy giờ Phật bảo chư Tỳ-kheo: 

-Chư Tỳ-kheo, phía Đông của núi chúa Tu-di, cách núi hơn 
ngàn do-tuần, dưới biển lớn có quốc độ, là trú xứ của vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la, rộng dài tám vạn do-tuần, có bẩy lớp tường thành 
bao bọc; bẩy lớp lan can trang trí, cho đến bảy lớp dây chuông bằng 
vàng bạc trang trí chung quanh. Bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa- 
la nhiều màu đẹp đẽ, đều là bẩy báu hợp thành là vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Mỗi bờ tường cao một trăm do- 
tuần, dày năm mươi do-tuần, bốn mặt bờ tường cứ cách nhau năm 
trăm do-tuần thì có một cái cửa, cửa ấy đều cao ba mươi do-tuần, 
rộng mười hai do-tuần. Ở mỗi cửa có các loại lầu gác phòng vệ, 
vườn cây, ao nước. Trong các vườn cây đều có các loại cây ăn trái. 
Cây ấy đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả; quả ấy đều có 
các thứ mùi thơm đặc biệt, lan tỏa rất xa, lại có đủ các giống chim, 
cùng nhau ca hót, phát ra các loại âm thanh êm dịu. 

Chư Tỳ-kheo, trong thành lớn của A-tu-la có cung điện riêng 
biệt của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Cung ấy tên là Thiết-ma-bà- 
đế, rộng dài một vạn do-tuân, bảy lớp tường thành đều do bảy lớp 
báu hợp thành, cao một trăm do-tuần, dày năm mươi do-tuần; ở bốn 
mặt thành cứ cách năm mươi do-tuần thì có một cửa, mỗi cửa đều 
cao ba mươi do-tuần, rộng mười hai do-tuần, các cửa ấy cũng có lầu 
đài phòng vệ, vườn cây, ao nước, ao hoa... lại có đủ các loại cây ăn 
quả. Cây ấy đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ 
hương thơm; hương thơm ấy lan tỏa khắp nơi, có các giống chim cùng 
nhau ca hót, phát ra các thứ âm thanh êm dịu. 

Chư Tỳ-kheo, trong thành Thiết-ma-bà-đế, ngay chính giữa là 
nơi nhóm họp của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la tên là Thất đầu. 
Chỗ ấy dài năm trăm do-tuần, bẩy lớp lan can trang trí chung quanh, 
cũng có bẩy lớp dây chuông vàng bạc. Bên ngoài chốn ấy, có bẩy 
lớp hàng cây Đa-la nhiều màu đẹp đẽ bao bọc, rất dễ ưa thích, đều 
là vàng, bạc, pha lê, san hô, hồng ngọc, xa cừ, mã não... bảy báu tạo 
thành. Chốn ấy, bốn mặt đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, phòng 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 567 





vệ, cũng đều do bẩy báu hợp thành, các màu xen lẫn khiến người 
thích nhìn. Đất chỗ ấy xanh biếc, lóng lánh, mềm mại, trơn mịn, 
chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, chốn tụ họp Thất đầu của vua A-tu-la ấy ngay ở 
giữa tự nhiên có một trụ báu cao hai mươi do-tuần, ở dưới trụ báu là 
bảo tòa dùng để ngồi của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cao một do- 
tuần, vuông vức nửa do-tuần, do bảy báu: xa cừ, mã não... tạo thành, 
nhiều màu xen lẫn rất dễ ưa thích, mềm mại, trơn mịn, chạm vào 
giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca. Hai bên tòa ấy, mỗi bên có mười 
sáu chỗ ngồi của Tiểu a-tu-la; cũng dùng bảy báu tạo thành, đó là 
vàng, bạc, cho đến mã não nhiều màu dễ xem, mềm mại, trơn mịn, 
chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ tụ họp Thất đầu của vua A-tu-la kia, phía 
Đông có cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, chỗ ấy rộng 
dài một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp lan can, bẩy lớp 
dây chuông, bên ngoài có bảy lớp hàng cây bao bọc, trang trí chung 
quanh, nhiều màu xen lẫn, rất dễ ưa thích; cũng đều do bảy báu tạo 
thành, gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não. Ở 
bốn phía đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu đài, phòng vệ, vườn cây, ao 
nước, ao hoa... Lại có các cây, cây Ấy đều có các thứ hoa, các thứ 
quẩ, các thứ hương thơm, hương thơm ấy lan tổa khắp nơi. Có các 
giống chim cùng nhau ca hót, phát ra các thứ âm thanh êm dịu. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam, Tây, Bắc chỗ nhóm họp Thất đầu của 
vua A-tu-la kia đều có cung điện, là chỗ ở của các tiểu vương A-tu- 
la. Chỗ ấy rộng dài hoặc chín trăm do-tuần, hoặc tám trăm, bẩy 
trăm, sáu trăm, năm trăm, bốn trăm, ba trăm, hai trăm do-tuần, cái 
nhỏ nhất còn rộng dài đến một trăm do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... 
cho đến các loài chìm cùng nhau ca hót. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở bốn phía nơi tụ họp Thất đầu của A- 
tu-la kia, lại có cung điện của tất cả A-tu-la nhỏ nhất. Chỗ ấy rộng 
dài hoặc chín mươi do-tuần, hoặc tám mươi, bảy mươi, sáu mươi, 
năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do-tuần, cái nhỏ nhất rộng 
dài đến mười hai do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... cho đến có các loài 
chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, ở phía Đông nơi tụ họp Thất đầu của A-tu-la kia 


568 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





có vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-la-chất-đa-la gọi là rừng Ta-la. Rừng 
ấy rộng đài một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, 
bẩy lớp dây chuông đều do mã não... bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía 
đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, phòng vệ, nhiều màu dễ xem, 
cũng do bảy báu tạo thành vàng, bạc,... và mã não. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam chỗ nhóm họp Thất đầu của A-tu-la 
kia lại có vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la gọi là rừng Xà-ma- 
lê. Rừng ấy rộng dài cũng một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường, 
bẩy lớp lan can, bẩy lớp dây chuông đều bằng bẩy báu gồm mã não... 
tạo thành. Ở bốn phía đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, nhiều 
màu dễ xem, cũng đều do bẩy báu tạo thành là vàng, bạc, .. và mã 
não. 

Chư Tỳ-kheo, ở phía Bắc chỗ nhóm họp Thất đầu của A-tu-la 
kia cũng có vườn của A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la gọi là rừng Nan-đà- 
na. Rừng ấy cũng rộng dài một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, 
bẩy lớp lan can, bẩy lớp dây chuông đều do bẩy báu: mã não... tạo 
thành. Ở bốn phía đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, phòng vệ, 
nhiều màu dễ xem... cho đến đều do xa cừ, mã não, các vật quý báu 
tạo thành. Nhưng các cửa này, tuy không có đài gác mà tự có các sự 
trang nghiêm khác, cũng bằng như những cái ở trước. 

Chư Tỳ-kheo, rừng Ta-la và rừng Xà-ma-lê ấy, giữa hai rừng 
có một ao lớn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la tên là Nan-đà. Ao 
ấy rộng đài năm trăm do-tuần. Nước ao rất mát, trong lặng êm ả, 
thường chẳng dấy bẩn. Có bảy lớp gạch báu lót xen kẽ bên trong; 
bẩy lớp thểm gỗ, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông treo rũ chung 
quanh. Bên ngoài ao có bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc bốn bên, 
nhiều màu dễ nhìn, đều do bẩy báu: mã não... tạo thành. Ở bốn phía 
đều có tâng cấp nhiều màu xen lẫn, khiến người ưa nhìn, cũng do 
bẩy báu tạo thành. Lại có các thứ hoa mọc khắp trong ao, đó là hoa 
Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi; thứ 
hình như lửa thì màu lửa, ánh sáng lửa; thứ hình như vàng thì màu 
vàng, ánh sáng vàng; thứ hình xanh thì màu xanh, ánh sánh xanh; thứ 
hình đổ thì màu đỏ, ánh sáng đỏ; thứ hình trắng thì màu trắng, ánh 
sáng trắng; thứ hình lục thì màu lục, ánh sáng lục tròn như bánh xe. 
Ánh sáng của hoa ấy chiếu một do-tuân, mùi thơm lan tỏa cũng một 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 569 





do-tuần. Trong ao lại xuất hiện vô lượng ngó sen lớn như bánh xe, 
cắt ra nhựa chảy màu trắng như sữa, vị nó ngon ngọt, giống như mật 
thượng hạng. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai khu rừng Câu-tỳ-đà-la và Nan-đà-na có 
một cội đại thọ của vua A-tu-la Tỳ-đa-chất-đa-la tên là Tô-chất-đát- 
la-ba-tra-la, gốc to cả bẩy do-tuần, rễ ăn sâu xuống đất hai mươi mốt 
do-tuần; thân phía trên cao một trăm do-tuần, cành lá che khuất năm 
trăm do-tuần. 

Chu vi khu vực ấy năm trăm do-tuần, bên ngoài cũng có bẩy 
lớp bờ tường... cho đến bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem và 
do bẩy báu: xa cừ, mã não... tạo thành. Ở bốn phía cũng có cửa, đều 
do bẩy báu tạo thành. Mỗi cửa cũng có lầu gác phòng vệ... cho đến 
các loài chim cùng nhau ca hót... 


n1 


570 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỀN VI 


Phẩm 6: A-TU-LA 2 


Chư Tỳ-kheo, chỗ nhóm họp Thất đầu của A-tu-la kia có hai 
con đường thông hành để nhà vua qua lại dạo chơi. Chỗ của vua A- 
tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la có hai con đường cũng giống như vậy. Chỗ 
cung điện của các vua Tiểu a-tu-la cũng có hai con đường; chỗ ở 
của các Tiểu a-tu-la cũng có hai con đường; khu vườn Ta-la cũng 
có hai con đường; khu vườn Xà-ma-lê cũng có hai con đường; khu 
vườn Cu-ty-đà -la cũng có hai con đường; khu vườn Nan-đà-na cũng 
có hai con đường; dưới đại thọ Tô-chất-đát-la-ba-tra-la cũng có hai 
con đường, tất cả đều như trước, cùng với chỗ nhóm họp Thất đầu 
qua lại thông nhau. 

Chư Tỳ-kheo, nếu vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la muốn đến khu 
vườn Ta-la kia và các khu vườn Xà-ma-lê, Cu-tỳ-đà-la, Nan-đà-na... 
để tắm rửa vui chơi, du hành thỏa thích thì bấy giờ vua liền nghĩ đến 
các vua Tiểu a-tu-la, nghĩ đến các chúng Tiểu a-tu-la. Khi ấy các 
vua Tiểu a-tu-la và các Tiểu a-tu-la cũng nghĩ thế này: “Vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la đã nghĩ đến chúng ta”. Biết như vậy rồi, họ liền 
dùng các loại chuỗi báu trang sức nơi thân. Trang sức xong, họ liễn 
cưỡi các loại xe cùng đến ngoài cửa cung của vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la. Đến nơi, họ xuống xe đi tới trước cung điện vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la, đứng đợi. 

Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la thấy các vua Tiểu a-tu- 
la và các chúng Tiểu a-tu-la đó đến trước cung điện, cũng liễn tự 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 571 





dùng các thứ chuỗi báu trang sức nơi thân. Trang sức xong, vua liển 
lên xe. Khi ấy các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la hộ vệ 
hai bên, vây bọc chung quanh, lớp trước lớp sau cùng nhau đi đến 
khu vườn Ta-la, khu vườn Xà-ma-lê, khu vườn Cu-ty-đà-la, khu 
vườn Nan-đà-na. Đến nơi ấy rồi, họ dừng lại trước khu vườn Nan- 
đà, xuống xe nghỉ ngơi. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà có ba luồng gió tự nhiên thổi 
đến để tạo nên vẻ trang nghiêm cho vườn ấy. Những gì là ba? Đó là 
khai, tịnh và xuy. Thế nào là khai? Có luồng gió thổi đến mở các 
cánh cửa của khu vườn, đó là khai. Thế nào là tịnh? Có luỗng gió 
thổi đến quét khu vườn, làm cho đất sạch sẽ, đó là tịch. Thế nào là 
xuy? Có luồng gió thổi đến làm chuyển động toàn khu vườn, các hoa 
trên cây rơi vãi khắp nơi, gọi đó là xuy. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà gió thổi rơi các loại hoa tuyệt 
đẹp, ngập đến đầu gối, có các mùi hương, hương thơm ngào ngạt 
xông khắp khu vườn. Ngay lúc ấy, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
cùng các vua Tiểu a-tu-la vây chung quanh cùng đi vào vườn Nan-đà 
tùy ý tắm rửa, ngắm xem, vui chơi. Các A-tu-la ở trong vườn ấy hoặc 
một tháng, hoặc hai tháng hoặc ba tháng, tắm rửa, dạo chơi, tùy theo 
ý thích dừng lại đây, mặc tình hưởng mọi vui thích. 

Chư Tỳ-kheo, có năm A-tu-la luôn luôn ở bên vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la để phòng giữ những việc chẳng lành. Những ai là 
năm? Vị thứ nhất tên là Tùy Hỷ, vị thứ hai tên là Thường Hữu, vị thứ 
ba tên là Thường Túy, vị thứ tư tên là Mâu-chơn-lân-đà, vị thứ năm 
tên là Tỳ-kha-đa-la. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la có năm vị A-tu-la 
như vậy, luôn luôn ở bên để giữ gìn, bảo vệ. 

Chư Tỳ-kheo, trên cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
kia có nước của biển lớn sâu một vạn do-tuần, trụ ở trên đó. Nhưng 
khối nước kia có bốn luồng gió tự nhiên giữ lại. Những gì là bốn? 
Một gọi là trụ, hai gọi là an trụ, ba gọi là bất đọa, bốn gọi là lao cố. 
Do gió ấy giữ nên nước thường trụ, chẳng động. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam núi chúa Tu-di hơn một ngàn do-tuần, 
dưới biển lớn có trú xứ là cung điện của vua A-tu-la Dũng Dược. 
Chỗ ấy dài rộng tám vạn do-tuần, có bảy lớp tường thành... giống 


572 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





như trú xứ của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Tất cả những cái có tại 
nơi đây cũng giống như đã nói ở trước, các ông nên biết, cho đến 
trên cung điện của vua này có một khối nước lớn, cũng được bốn thứ 
gió giữ gìn, đó là trụ, an trụ, bất đọa và lao cố. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây núi chúa Tu-di cũng cách một ngàn do- 
tuần, dưới nước biển lớn có cung điện của vua A-tu-la Xà-ba-la, chỗ 
ấy dài rộng tám vạn do-tuần, có bẩy lớp tường thành... cũng như trụ 
xứ của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Tất cả những cái có tại nơi đây 
cũng giống như đã nói ở trước, các vị nên biết, cho đến trên cung 
điện của vua này cũng có một khối nước, cũng được bốn thứ gió giữ 
gìn, đó là trụ, an trụ, bất đọa và lao cố. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc núi chúa Tu-di cũng cách một ngàn do- 
tuần, dưới nước biển lớn có cung điện của vua A-tu-la La-hâu-la, chỗ 
ấy dài rộng tám vạn do-tuân, có bẩy lớp tướng thành... các cửa có lầu 
đài phòng vệ, vườn cảnh, ao hoa, cho đến các loại cây, các loại cá, 
các loại hoa, các loại quả, các loại hương xông, có các giống chim 
cùng nhau ca hót như đã nói ở trên. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong thành ấy, có thành là nơi ở của vua A- 
tu-la La-hầu-la, thành tên là Ma-bà-đế, dài rộng, trang nghiêm, 
cũng giống như trước đã nói, có bẩy lớp tường thành, bẩy lớp lan 
can, bên ngoài là bảy lớp hàng cây Đa-la, bảy lớp dây chuông bao 
bọc, nhiễu màu đẹp đẽ, đều là xa cừ, mã não... bảy báu tạo thành. 
Tường thành này dài rộng cao thấp cũng như đã nói ở trên. Bốn 
mặt thành cũng có các cửa, mỗi cửa cao thấp, dài rộng cũng giống 
như trước. Ở mỗi cửa ấy đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, vườn 
hoa, các ao và các ao hoa... cũng có các cây, cây ấy có các thứ lá, 
các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương xông, cũng có đủ các giống 
chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, thành Ma-bà-đế, chỗ vua ở, có chỗ nhóm họp 
của vua A-tu-la La-hầu-la, cũng gọi là Thất đầu, chỗ ấy dài rộng như 
trước đã nói, bảy lớp lan can, dây chuông và hàng cây Đa-la bao bọc 
chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cho đến... cũng được trang nghiêm 
bằng bẩy báu: xa cừ, mã não.. dùng xa cừ trời trải khắp mặt đất, 
mềm mại mịn trơn, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. Ở ngay 
chính giữa có một trụ báu cao thấp, dài rộng như trước đã nói. Ở 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 573 





dưới trụ ấy là nơi đặt một tòa cao cho vua A-tu-la La-hầu-la, sự cao 
thấp, dài rộng, trang trí của tòa ấy, tất cả đều như trước, nhiều màu 
đẹp đế do bảy báu tạo thành là xa cừ, mã não... mềm mại, mịn trơn, 
chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. Bên trái của tòa ấy cũng là 
nơi đặt riêng các tòa cao tuyệt đẹp cho mười sáu Tiểu a-tu-la, do bẩy 
báu tạo thành, nhiều màu đẹp đế; bên phải cũng đặt các tòa cao cho 
mười sáu vua Tiểu a-tu-la, như trước đã nói, mềm mại, mịn trơn, 
chạm vào như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la 
kia là cung điện riêng biệt của vua A-tu-la La-hầu-la, bể dài rộng 
của nơi ấy tất cả đều như trước; có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp lan 
can, bẩy lớp dây chuông, cho đến bẩy lớp hàng cây Đa-la bao bọc 
chung quanh, nhiều màu đẹp đếẽ... cho đến xa cừ, mã não... bẩy lớp 
tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa ấy đều có lầu cao 
phòng ngự, đài gác, vườn cảnh, các hào, hoa, suối, ao; có các loại 
cây, cây ấy đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ 
hương xông thơm, lại có các giống chim lạ cùng nhau ca hót, âm 
thanh êm dịu thanh thoát. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây, Nam, Bắc chỗ hội họp Thất đầu của 
vua A-tu-la kia đều có trú xứ là cung điện của các vua Tiểu a-tu-la. 
Các cung điện, hoặc có cái đài rộng chín trăm do-tuần, hoặc có cái 
tám trăm, hoặc có cái bẩy trăm, cho đến sáu trăm, năm trăm, bốn 
trăm, ba trăm, hai trăm, cái nhỏ nhất là một trăm do-tuần. Tất cả 
đều có bẩy lớp bờ tường, bảy lớp lan can... cho đến các loài chim 
cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la kia, bốn 
mặt lại có trú xứ là cung điện của chúng Tiểu a-tu-la. Nơi ấy dài 
rộng hoặc chín mươi do-tuần, hoặc tám mươi, bẩy mươi, sáu mươi, 
năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do-tuần, cái nhỏ nhất cũng 
còn rộng dài mười hai do-tuần, có bảy lớp bờ tường... cho đến đủ các 
giống chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la 
kia lại có vườn cảnh của vua A-tu-la La-hầu-la tên là rừng Ta-la. 
Rừng ấy dài rộng, tất cả đều như trước... có bảy lớp bờ tường, bẩy 
lớp lan can, cho đến mã não... bẩy lớp tạo thành. Ở bốn phía đều có 


574 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





các cửa, mỗi cửa ấy đều có lâu gác nhiều màu đẹp đẽ... cho đến 
cũng do bẩy báu: xa cừ, mã não... tạo thành, rất dễ ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la 
kia cũng có vườn cảnh của vua A-tu-la La-hầu-la tên là rừng Xà-ma- 
lê, dài rộng trang nghiêm đều như trước đã nói, có bẩy lớp bờ tường 
cho đến bảy lớp hàng cây Đa-la, nhiều màu đẹp đẽ, cũng đều do bẩy 
báu tạo thành là xa cừ, mã não... Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa 
đều có lầu gác, cũng do mã não... bẩy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la 
kia cũng có vườn cảnh của vua A-tu-la La-hầu-la tên la rừng Cu-tỳ- 
đà-la dài rộng tất cả đều như trước đã nói, có bẩy lớp bờ tường cho 
đến mã não.. tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, tất cả cửa ấy 
đều có lầu gác, nhiều màu dễ xem, cho đến cũng đều là xa cừ, mã 
não... bẩy báu tạo thành, rất dễ ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la 
kia có vườn cảnh của vua A-tu-la La-hâầu-la, tên là rừng Nan-đà-na. 
Rừng ấy dài rộng như trước đã nói, có bảy lớp bờ tường... cho đến mã 
não... bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, tất cả cửa ấy 
cũng đều có lâu gác, các thứ trang trí, nhiều màu đẹp đẽ, cho đến xa 
cừ, mã não... bẩy báu trang nghiêm, rất dễ ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai khu rừng Xà-ma-lê và Tu-la của 
vua A-tu-la La-hầu-la xuất hiện một ao nước tên là Nan-đà, ao ấy 
đài rộng như trước đã nói, nước ao trong mát mẻ, êm ả thơm ngọt, 
sạch sẽ không cáu bẩn, dùng bảy thứ gạch báu, bẩy lớp bờ lũy, bẩy 
lớp ván báu trang trí xen lẫn; có bẩy lớp lan can, bẩy lớp dây 
chuông, cũng có bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều 
màu đẹp đẽ cho đến do mã não... bảy báu tạo thành. Ở bốn phía ao, 
đều có bờ thêm rất dễ ưa thích cũng đều được trang trí bằng bẩy báu. 
Trong ao có các thứ hoa, đó là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi. Hoa ấy thân hồng, sắc hồng, ánh 
sáng hồng... như trước, cho đến thân xanh, sắc xanh, ánh sáng xanh 
tỏa sáng bốn phương, hương xông ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Lại có 
cây sen, nhựa trắng vị ngọt, ăn vào thơm phức, giống như mật thượng 
hạng. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai khu vườn Cu-tỳ-đà-la và Nan- 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 575 





đà-la vì vua A-tu-la La-hầu-la xuất hiện một đại thọ. Cây ấy cũng 
tên là Tô-chất-đát-la-ba-tra-la, độ cao to của thân cây, các thứ trang 
nghiêm... như trước đã nói, cho đến bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can 
đều là xa cừ, mã não... bẩy báu tạo thành, rất dễ ưa thích... cho đến... 
đủ các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu thanh thoát, 
khiến người nghe hoan hỷ. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ hội họp Thất đầu của vua A-tu-la kia tất cả 
đều trang nghiêm như trước đã nói, cũng có đường đi, tới lui bằng 
đường tắt để vua A-tu-la La-hầu-la đi đến cung điện. Lại cũng có 
một con đường cho các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la 
qua lại hướng đến Xà-ma-lê và Cu-tỳ-đà-la, cũng có một con đường 
hướng đến ao Nan-đà-na và Nan-đà. Cây Tô-chất-đát-la-ba-tra-la 
đều có đường giao thông qua lại, vui chơi thỏa thích. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la La-hầu-la, nếu muốn đi đến rừng Ta- 
la và rừng Nan-đà-na để tắm rửa dạo chơi, thì khi ấy xem xét tất cả, 
rồi nghĩ đến vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Lúc ấy vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la liền nghĩ: “Vua A-tu-la La-hầu-la có lòng nghĩ đến ta, 
muốn cùng ta vui chơi”. Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như thế 
rồi lại tự nghĩ đến các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la của 
mình. Cùng lúc các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la đều 
nghĩ: “Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la rũ lòng thương nghĩ đến chúng 
ta, chúng ta nên đi”, liền dùng các thứ chuỗi báu trang nghiêm nơi 
thân rồi đều cưỡi xe cùng đi đến chỗ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. 
Khi đã đến cửa cung tất cả đều đứng ngay hàng. Lúc ấy vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la thấy các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu- 
la đều đã tụ hội, liền tự trang nghiêm nơi thân mình, đeo các chuỗi 
Anh lạc, cưỡi các thứ xe được các tiểu vương và các chúng A-tu-la 
hộ vệ hai bên, vây quanh sau trước đi đến chỗ vua A-tu-la La-hầu-la, 
đến rồi dừng lại. Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la lại nghĩ đến hai vua 
A-tu-la là Dũng Dược và Xà-bà-la. Khi đó hai vua A-tu-la Dũng 
Dược và Xà-bà-la cũng nghĩ: “Vua A-tu-la La-hầu-la nay đã nghĩ 
đến chúng ta”. Đã biết như vậy rồi hai vua liền nghĩ đến các vua 
Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la của họ. Khi hai vua nghĩ như 
vậy, thì các vua Tiểu a-tu-la và chúng Tiểu a-tu-la kia đều trang sức, 
tụ họp kéo đến chỗ hai đại vương Dũng Dược và Xà-bà-la. Đến rồi 


576 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thì cũng lại trang nghiêm như thế bằng chuỗi Anh lạc, cưỡi xe, sau 
trước vây quanh dẫn nhau hướng đến trụ xứ của vua A-tu-la La-hầu- 
la, đến nơi ai nấy đều theo vị trí đứng về một bên. Bấy giờ vua A-tu- 
la La-hầu-la thấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la .. đều đã vân tập, 
liền nghĩ đến các vua Tiểu a-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la của 
mình. Họ biết rồi, cũng đều trang sức, cưỡi xe đi đến, tới trước chỗ 
vua A-tu-la La-hầu-la thì dừng lại, trang nghiêm chỉnh tể. Khi ấy vua 
A-tu-la La-hầu-la thấy họ tụ họp đông đủ rồi, liền mang các loại 
chuỗi Anh lạc báu tuyệt đẹp, trang nghiêm nơi thân, cưỡi các thứ xe, 
trước sau vây quanh, cùng với vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, vua A- 
tu-la Dũng Dược, vua A-tu-la Xà-bà-la và các tiểu vương, chúng A- 
tu-la tất cả cùng vân tập, trước sau nối nhau kéo đến rừng Ta-la, 
rừng Xà-ma-lê, rừng Cu-tỳ-đà-la, rừng Nan-đà-na... đến rồi, chẳng 
mấy chốc đứng dồn lại. Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà, tự nhiên 
có ba luồng gió. Những øì là ba? Đó là khai, tịnh và xuy. Trong ấy, 
có luồng gió thổi đến mở các cửa nơi khu vườn, nên gọi là khai. Có 
luồng gió thổi đến quét dọn đất vườn làm cho sạch sẽ, nên gọi là 
tịnh. Có luồng gió thổi đến rung chuyển các cây hoa làm cho hoa bay 
khắp, nên gọi là xuy. Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà, loại hoa 
tuyệt đẹp tung rơi khắp trên mặt đất, ngập tận đầu gối, hương thơm 
của các loài hoa ấy lan tỏa khắp vườn. Vườn ấy đủ các thứ trang 
nghiêm, thứ nào cũng dễ ưa. 

Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la và vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa- 
la, vua A-tu-la Dũng Dược, vua A-tu-la Xà-ba-la... cùng với các tiểu 
vương, đông đảo quyến thuộc Tiểu a-tu-la... lần lượt vào vườn Nan- 
đà-na. Vào rồi, tắm rửa, vui chơi, ngắm nhìn đủ các thứ; hoặc đi, 
hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, tùy theo ý muốn, dạo chơi thỏa 
thích. Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la La-hầu-la cũng có năm vị A-tu-la 
thường theo hộ vệ, phòng các việc chẳng lành, tên năm vị A-tu-la ấy 
như đã nói trước. Nước biển trên cung dài rộng, sâu cạn, với bốn thứ 
gió giữ gìn, khiến nước không chảy đi... đều như trước đã nói. 


M 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 571 





Phẩm 7: TỨ THIÊN VƯƠNG 


Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Đông núi chúa Tu-di có ngọn 
núi tên là Do-càn-đà; đỉnh núi cách đất bốn vạn hai ngàn do-tuân. 
Trên đỉnh núi ấy có trụ xứ là thành quách của Thiên vương Để-đầu- 
lại-tra. Thành ấy tên là Hiển thượng, dài rộng bằng phẳng sáu trăm 
do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bẩy lớp dây chuông, 
lại có bẩy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp 
đẽ, đều dùng bảy báu để trang trí, đó là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích 
châu, mã não... tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều 
có lầu cao phòng vệ, đài gác, vườn cảnh, ao hồ, có các vườn hoa, các 
thứ cây lạ, cây ấy có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ 
hương, hương ấy lan khắp, có các giống chim cùng nhau ca hót, âm 
thanh dịu dàng, thanh thoát, rất dễ say mê. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Nam núi chúa Tu-di, cách mặt 
đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, ở trên đỉnh núi Do-càn-đà có trú xứ là 
thành quách của Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-ca, tên thành là Thiện 
hiện, dài rộng trang nghiêm giống như trú xứ của Thiên vương Đề- 
đầu-lại-tra đã nói ở trước, cho đến đủ các giống chim cùng nhau ca 
hót, âm thanh êm dịu thánh thót, rất dễ say mê. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Tây núi chúa Tu-di, cách mặt 
đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà có trú xứ là 
thành quách của Thiên vương Tỳ-lâu-bác-xoa, tên thành là Thiện 
quán, rộng dài trang nghiêm, tất cả đều giống như trú xứ của Thiên 
vương Để-đầu-lại-tra đã nói, cho đến các giống chim cùng nhau ca 
hót, âm thanh êm dịu thánh thót, rất dễ say mê. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Bắc núi chúa Tu-di, cách mặt 
đất cũng bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà, là chỗ 
ở của Thiên vương Tỳ-sa-môn, có ba thành quách lớn. Một tên là 
Tỳ-xá-la-bà, hai tên là Già-bà-bát-đế, ba tên là A-trà-bàn-đa, cả ba 
đều dài rộng sáu trăm do-tuần, có bẩy lớp bờ thành, bẩy lớp lan 
can... cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, chỉ trừ cung điện của Nguyệt thiên tử, bảy cung 
điện lớn của Nhật thiên tử, còn các cung điện trong đó, có cái dài 


578 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





rộng bằng phẳng bốn mươi do-tuần, có cái ba mươi, có cái hai mươi, 
cho đến có cái mười hai do-tuần, cái nhỏ nhất cũng dài rộng tới sáu 
do-tuần, chỗ ở cũng có bảy lớp bờ thành, bảy lớp lan can... như trước, 
cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai cung điện của Tỳ-xá-la-bà và 
Già-bà-bát-đế, xuất hiện một cái ao cho Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
tên là Na-trĩ-ni, dài rộng bằng phẳng bốn mươi do-tuân, nước ao 
điều hòa, trong mát êm ả, vị nước ngon ngọt, thơm sạch không bẩn, 
bốn phía bờ ao có bảy lớp bậc thểm gạch, bẩy lớp gỗ báu xen lẫn 
phân minh, có bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, cũng có bảy lớp 
hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ.... cho đến 
xa cừ, mã não.. bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía đều có đường cấp, 
cũng dùng bẩy báu trang nghiêm. Trong ao có nhiều loại hoa như 
hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi... 
tự nhiên mọc lên. Hoa hình lửa thì màu lửa, ánh sáng lửa, cho đến 
hình nước thì có màu nước, ánh sáng nước. Hoa lớn hay nhỏ đều như 
bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến nửa do-tuần, mùi thơm lan tổa khắp 
một do-tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra, nhựa chảy màu 
trắng như sữa, uống vào ngon ngọt, vị như mật hảo hạng. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai cung điện Già-bà-bát-đế và A- 
trà-bàn-đa có thiết lập một cảnh vườn cho Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
vườn ấy tên là Ca-tỳ-diên-đa, dài rộng bằng phẳng bốn mươi do- 
tuần, có bẩy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, cho đến bảy lớp hàng cây 
Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ... nh trước... cho đến 
bảy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, nơi trú xứ Hiển thượng của Thiên vương Đề-đầu- 
lại-tra, sự qua lại giữa các thành quách có hai con đường. Nơi trú xứ 
Thiện hiện của Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-ca, sự qua lại giữa các thành 
quách cũng có hai con đường. Nơi trú xứ Thiện quán của Thiên vương 
Ty-lâu-bác-xoa, sự qua lại giữa các thành quách cũng có hai con 
đường. Nơi trú xứ là các thành quách A-trà-bàn-đa, Tỳ-xá-la-bà và 
Già-bà-bát-đế của Thiên vương Tỳ-sa-môn cũng đều có hai con 
đường. Nơi trú xứ là cung điện của các chúng tiểu thiên và quyến 
thuộc của trời Tứ thiên vương, sự qua lại cũng có hai con đường. Sự 
qua lại giữa ao Na-trĩ-ni và vườn Ca-tỳ-diên-đa... cũng có hai con 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 579 





đường. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Tỳ-sa-môn nếu muốn đi vào trong 
vườn Ca-tỳ-diên-đa vui chơi, tắm rửa thì lúc ấy liền nghĩ đến thiên 
vương Để-đầu-lại-tra, vị này liền phát sanh ý nghĩ: “Thiên vương 
Tỳ-sa-môn đã nghĩ đến ta”. Biết như vậy rồi, vị ấy liền nghĩ đến 
phạm vi sở thuộc của mình là chư Tiểu thiên vương và Tiểu Thiên 
chúng. Khi ấy các vua quyến thuộc và Thiên chúng ở phương Đông 
đều nghĩ: “Thiên vương Đề-đầu-lại-tra đã nghĩ đến chúng ta”. Biết 
như vậy rồi, tất cả đều trang sức nơi thân, mang các chuỗi Anh lạc, 
cưỡi các thứ xe, lên xe đi đến chỗ Đại thiên vương Đề-đầu-lại-tra. 
Đến nơi thì dừng lại một bên ở trước. Lúc ấy, Thiên vương Đềể-đầu- 
lại-tra cũng tự trang sức nơi thân mình, mang các chuỗi báu, cưỡi 
các thứ xe cùng các tiểu vương, Thiên chúng quyến thuộc vây 
quanh sau trước, cùng nhau đi đến chỗ Đại thiên vương Tỳ-sa-môn. 
Đến rồi, dừng lại một bên ở trước. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn lại nghĩ đến hai vị Đại thiên 
vương là Tỳ-lâu-lặc-ca và Tỳ-lâu-bác-xoa. Cùng lúc hai vị vương kia 
cũng nghĩ: “Thiên vương Tỳ-sa-môn đã nghĩ đến chúng ta”. Biết như 
vậy rồi, họ liền nghĩ đến các Tiểu thiên vương và các Thiên chúng 
dưới quyền thống lãnh của mình. Khi ấy các tiểu vương và các Thiên 
chúng cũng đều nghĩ là Đại thiên vương đã nghĩ đến chúng ta, chúng 
ta phải kịp thời đến nhanh. Biết như vậy rồi, họ liền dùng chuỗi báu 
trang sức nơi thân, cùng đi đến chỗ hai vị đại vương Tỳ-lâu-lặc-ca và 
Tỳ-lâu-bác-xoa. Lúc ấy hai vị Thiên vương biết các tiểu vương và 
Thiên chúng đều đã tụ hội, cũng tự trang sức nơi thân, đeo các thứ 
chuỗi Anh lạc, cưỡi các thứ xe đến trước cùng chúng vây quanh, 
cùng nhau đi đến chỗ Đại thiên vương Tỳ-sa-môn. Đến nơi rồi, theo 
chỗ thích hợp mà dừng lại phía trước. 

Lúc đó Đại thiên vương Tỳ-sa-môn thấy hai vị Thiên vương và 
Thiên chúng của họ đều đã tụ hội, cũng tự nghĩ đến các tiểu vương 
và Thiên chúng dưới sự thống lãnh của mình. Lúc ấy các Tiểu thiên 
vương và Thiên chúng của họ ở phía Bắc liền nghĩ: “Đại thiên vương 
Tỳ-sa-môn nay đã nghĩ đến chúng ta”. Biết như vậy rồi, tất cả đều 
mang các thứ chuỗi báu Anh lạc trang sức nơi thân, cùng nhau đi đến 
trước chỗ Đại thiên vương Tỳ-sa-môn, đứng im lặng. 


580 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Bấy giờ Đại thiên vương Tỳ-sa-môn cũng liền đeo các thứ chuỗi 
báu, trang nghiêm nơi thân rồi cưỡi các loại xe, cùng với các Đại thiên 
vương Đề-đầu-lại-tra, Tỳ-lâu-lặc-ca, Tỳ-lâu-bác-xoa... bốn vị Thiên 
vương, mỗi vị đều dẫn theo các Thiên vương, Thiên chúng sở thuộc 
vây quanh sau trước, cùng đi đến vườn cảnh Ca-tỳ-diên-đa. Đến rồi, 
tạm thời dừng lại ở trước cửa vườn. Chư Tỳ-kheo, trong vườn Ca-tỳ- 
diên-đa ấy, tự nhiên có ba luồng gió, đó là khai, tịnh và xuy. Khai là 
mở cửa vườn ấy, khiến hoa tung bay; tịnh là làm sạch đất vườn ấy; 
xuy là thổi cây vườn ấy. Chư Tỳ-kheo, trong vườn Ca-tỳ-diên-đa, hoa 
rơi xuống ngập tới đầu gối, các thứ hương thơm lan tỏa khắp nơi. 

Lúc ấy Đại thiên vương Tỳ-sa-môn, Thiên vương Đề-đầu-lại- 
tra, Thiên vương T-lâu-lặc-ca, Thiên vương T-lâu-bác-xoa... cùng 
các tiểu vương và các quyến thuộc vây quanh, cùng đi vào trong 
vườn Ca-tỳ-diên-đa tắm rửa, vui chơi tùy ý thỏa thích. Họ ở trong 
vườn ấy tắm rửa rồi, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng vui chơi tùy 
theo ý muốn, dạo chơi khắp chốn. Chư Tỳ-kheo, vua Tỳ-sa-môn có năm 
vị Dạ-xoa luôn luôn đi theo hộ vệ hai bên: vị thứ nhất tên là Ngũ 
Trượng, vị thứ hai tên là Khoáng Dã, vị thứ ba tên là Kim Sơn, vị thứ 
tư tên là Trường Thân, vị thứ năm tên là Châm Mao. Chư Tỳ-kheo, 
Thiên vương Tỳ-sa-môn khi qua lại dạo chơi thường được năm vị 
thần Dạ-xoa này hộ vệ. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 581 





Phẩm 8: TAM THẬP TAM THIÊN 1 


Chư Tỳ-kheo, trên đỉnh núi chúa Tu-di có trú xứ là cung điện 
của trời Ba mươi ba. Nơi ấy dài rộng tám vạn do-tuần, có bẩy lớp bờ 
tường, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, bên ngoài có bảy lớp 
hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ do bẩy báu 
tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não... 
Thành ấy cao bốn trăm do-tuần, dày năm mươi do-tuần, bốn mặt bờ 
tường cách nhau năm trăm do-tuân, ở khoảng giữa mở một cái cửa. 
Mỗi cửa của thành đều cao ba mươi do-tuần, rộng mười do-tuần. Hai 
bên cửa đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, mái hiên, xe cộ, lại có ao, 
hoa, rừng, cây ăn quả; cây ấy có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, 
các thứ hương, mùi hương tỏa khắp, có các giống chim cùng nhau ca 
hót, âm thanh êm dịu thánh thót rất dễ say mê. Ở mỗi cửa ấy đều có 
năm trăm Dạ-xoa đêm ngày bảo vệ cho trời Ba mươi ba. Chư Tỳ- 
kheo, ở trong thành ấy, lại lập một thành cho trời Ba mươi ba gọi là 
Thiện kiến, thành ấy dài rộng sáu vạn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường, 
bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, bên ngoài có bảy lớp hàng cây 
Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng dùng bẩy báu 
tạo thành, đó là vàng, bạc cho đến mã não... Thành ấy cũng cao bốn 
trăm do-tuần, dày năm mươi do-tuần. Bốn mặt thành cũng cách nhau 
năm trăm do-tuần; ở khoảng giữa mở một cái cửa. Các cửa cũng cao 
ba mươi do-tuần, rộng mười do-tuân. Ở mỗi cửa cũng đều có lẫu cao 
phòng vệ, đài gác, ao nước, hoa, rừng, các loài cây lạ; cây ấy đều có 
các thứ lá, các thư hoa, các thứ quả, các thứ hương, mùi hương tỏa 
khắp, có các giống chim cùng nhau ca hót. Các cửa như vậy, mỗi cửa 
đều có năm trăm Dạ-xoa ngày đêm bảo vệ cho trời Ba mươi ba. 

Chư Tỳ-kheo, bên cạnh thành Thiện kiến của trời Ba mươi ba 
có kiến tạo một cung điện cho Đại long tượng vương Y-la-bát-na. 
Cung ấy dài rộng sáu trăm do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan 
can... cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, trong thành Thiện kiến, có chỗ nhóm họp của 
trời Ba mươi ba gọi là Thiện pháp đường. Chỗ ấy dài rộng năm trăm 
do-tuần, có bẩy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, bên ngoài có bẩy 


582 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cho đến 
mã não.. bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía đều có cửa, ở mỗi cửa đều 
có lầu gác phòng vệ, đài, nhà, đủ loại màu sắc do bẩy báu tạo thành. 
Đất chỗ ấy đều là lưu ly xanh quý báu, mềm mại mịn láng, chạm 
vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. Ngay chính giữa, có một trụ báu 
cao hai mươi do-tuần, ở dưới trụ báu đặt một tòa ngồi riêng cho trời 
Đế-thích, cao một do-tuần, vuông vắn nửa do-tuần, nhiều màu đẹp 
đẽ, cho đến xa cừ.. bẩy báu tạo thành, mềm mại mịn trơn, chạm 
vào... như trước... Hai bên tòa ấy, mỗi bên có mười sáu tòa ngôi của 
Tiểu thiên vương, áp sát hai bên, bẩy báu tạo thành, nhiều màu đẹp 
đẽ, mềm mại mịn trơn, chạm vào... như frước. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, có cung điện của Đế-thích. Cung ấy dài rộng một ngàn do- 
tuần, có bảy lớp bờ tường cho đến... các giống chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có trú xứ là cung điện 
của các Tiểu thiên vương. Những cung ấy, hoặc rộng chín trăm do- 
tuần, hoặc dài rộng tám trăm do-tuần, hoặc bảy trăm, sáu trăm, năm 
trăm, bốn trăm, ba trăm, hai trăm do-tuần, cái nhỏ nhất còn dài rộng 
đến một trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường... cho đến các giống chim 
cùng nhau ca hót. 

Lại nữa, Thiện pháp đường, nơi nhóm họp của chư Thiên, các 
phía Đông, Tây, Nam, Bắc, đều có trú xứ là cung điện của các tiểu 
Thiên chúng trời Ba mươi ba. Các cung ấy hoặc rộng chín mươi do- 
tuần, hoặc rộng dài tám mươi do-tuần, hoặc bẩy mươi, sáu mươi, 
năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do-tuần; cái nhỏ nhất cũng 
dài rộng đến mười hai do-tuần; có bẩy lớp bờ tường... cho đến các 
loài chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, phía Đông có vườn của trời Ba mươi ba tên là Ba-lâu-sa, 
rộng dài bằng phẳng một ngàn do-tuân... cho đến bẩy lớp bờ tường 
đều do mã não.. bẩy báu tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, 
mỗi cửa đều có lầu gác, nhiều màu đẹp đẽ... cho đến mã não... bẩy 
báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Ba-lâu-sa có hai tảng đá lớn: tắng thứ 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 583 





nhất tên là Hiền, tảng thứ hai Thiện hiển, đều do ngọc mã não trời 
tạo thành, cả hai đều rộng dài năm mươi do-tuần, mềm mại, mịn 
trơn, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, phía Nam cũng có vườn của vua trời Ba mươi ba tên là Tạp 
sắc xa. Vườn ấy cũng rộng dài một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ 
tường... cho đến mã não... tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi 
cửa đều có lầu gác, nhiều màu đẹp đẽ... cho đến mã não... bẩy báu 
tạo thành. Ở trong vườn ấy cũng có hai tắng đá: tảng thứ nhất tên là 
Tạp sắc, tảng thứ hai tên là Thiện tạp sắc, do ngọc lưu ly trời màu 
xanh tạo thành; cả hai cùng rộng dài năm mươi do-tuần, mềm mại 
mịn trơn, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, phía Tây lại có vườn của vua trời Ba mươi ba tên là Tạp loạn. 
Vườn ấy cũng rộng dài một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường... cho 
đến bảy báu tạo thành. Các cửa bốn phía đều có lầu cao phòng vệ, 
đài gác, đều do bẩy báu tạo thành. Trong vườn Tạp loạn ấy cũng có 
hai tẳng đá: tẳng thứ nhất tên là Thiện hiện, tảng thứ hai tên là Tiểu 
thiện hiện, đều do ngọc pha lê trời tạo thành; cả hai cũng rộng dài 
năm mươi do-tuần, mềm mại mịn trơn chạm vào giống như áo Ca- 
chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, ở phía Bắc lại có vườn của vua trời Ba mươi ba tên là Hoan 
hỷ, vườn ấy cũng rộng dài một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... 
cho đến mã não... bẩy báu tạo thành. Các cửa bốn phía đều có lầu 
cao phòng vệ, đài gác cũng được trang trí bằng bẩy báu. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong vườn Hoan hỷ cũng có hai tảng đá: tỉng 
thứ nhất tên là Hoan hỷ; tắng thứ hai tên là Đại hoan hỷ do bạc trời 
tạo thành, cả hai cũng đều rộng dài năm mươi do-tuần, mềm mại 
mịn trơn, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa hai vườn Ba-lâu-sa và Tạp sắc 
xa, có một cái ao lớn của vua trời Ba mươi ba tên là Hoan hỷ, bằng 
phẳng rộng dài năm mươi do-tuần, nước ao mát lạnh, êm dịu, ngọt 
ngon, trong trẻo, không bẩn, dùng bẩy thứ gạch báu xây bờ lũy, 
bốn phía có bảy lớp thểm gỗ trang trí xen lẫn; có bẩy lớp lan can... 


584 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cho đến bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu 
đẹp đẽ. Bốn phía ao, đều có bậc thểm, đều dùng bảy báu trang trí. 
Trong ao có các thứ hoa là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi. Hoa hình lửa thì sắc lửa, ánh sáng 
lửa... cho đến hình nước thì sắc nước, ánh sáng nước; rộng dài, lớn 
nhỏ đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến một do-tuần, gió thổi 
mùi thơm lan tỏa đến một do-tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, 
cắt ra nhựa chảy màu trắng như sữa, vị nó ngọt ngon như mật 
thượng hạng. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa vườn Tạp loạn và Hoan hỷ có một 
cội đại thọ của vua trời Ba mươi ba tên là Ba-lợi-dạ-đát-la-câu-tỳ- 
đà-la. Phần gốc của cây chu vi bẩy do-tuẫn... cho đến cành lá che 
khắp bờ tường, rộng dài năm trăm do-tuần; có bảy lớp bờ tường... 
cho đến các loài chìm cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, dưới cây Ba-lợi-da-đát-la-câu-tỳ-đà-la ấy có một 
tảng đá tên là Bát-đổ-cam-bà-la do vàng trời tạo thành. Tảng đá đó 
rộng dài năm mươi do-tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào như áo 
Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, vì duyên cớ gì mà Thiện pháp đường đó, nơi 
nhóm họp của chư Thiên gọi là Thiện pháp? 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của chư 
Thiên, khi vua trời Ba mươi ba tập hợp ở đó, chỉ bàn luận nghĩa lý 
sâu xa, chỉ dùng lời khéo léo, tế nhị, vi diệu, suy nghĩ chín chắn, cân 
nhắc, quan sát, đều là các pháp thù thắng trọng yếu của thế gian, 
chân thật đúng lý, vì vậy chư Thiên gọi nơi nhóm họp này là Thiện 
pháp đường. 

Lại do nhân duyên øì gọi là vườn Ba-lâu-sa-ca? 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Ba mươi ba vào trong vườn Thô sáp rồi, 
ngồi trên hai tắng đá Hiển và Thiện hiển, chỉ bàn luận việc thô lậu 
của thế gian bằng lời đùa giỡn, bất thiện. Vì vậy gọi là vườn Ba-lâu- 
sa-ca. 

Lại do nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp sắc xa? 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Ba mươi ba vào vườn Tạp sắc xa rồi, 
ngồi trên hai tảng đá Tạp sắc và Thiện tạp sắc chỉ bàn luận các thứ 
sắc tướng tạp loại của thế gian, vì vậy gọi là vườn Tạp sắc xa. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 585 





Lại vì nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp loạn? 

Chư Tỳ-kheo, tại vườn Tạp loạn ấy, vua trời Ba mươi ba thường 
lấy ngày mồng tám, mười bốn, rằm trong tháng để cho tất cả thể nữ 
Ở trong cung vào trong vườn đó cùng với chúng trời Ba mươi ba vui 
chơi, không có gì trở ngại, tự do vui hưởng năm thứ dục lạc ở cõi trời 
một cách đầy đủ, và dạo chơi thỏa thích. Vì vậy nên chư Thiên cùng 
gọi vườn ấy là vườn Tạp loạn. 


"1 


586 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỀN VII 


Phẩm 8: TAM THẬP TAM THIÊN 2 


Chư Tỳ -kheo, lại do nhân duyên gì mà vị trời ấy có vườn gọi là 
Hoan hỷ? 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Ba mươi ba vào trong vườn Hoan hỷ ấy 
rồi, ngôi trên hai tảng đá Hoan hỷ và Thiện hoan hỷ, tâm cảm thấy 
vui vẻ, ý nghĩ về sự vui vẻ, nghĩ mãi nghĩ mãi, cảm thấy an lạc, cảm 
nhận an lạc rồi thì niềm an lạc ấy dâng lên cùng cực. Vì vậy chư 
Thiên đều khen ngợi vườn kia và cho đấy là vườn Hoan hỷ. 

Chư Tỳ-kheo, lại cây trời kia, do nhân duyên gì mà gọi là Ba- 
lợi-dạ-đát-la-câu-tỳ-đa-la? 

Chư Tỳ-kheo, dưới cây Ba-lợi-da-đát-la-câu-tỳ-đa-la kia, có 
một vị Thiên tử tên là Mạt-đa ở, ngày đêm thường lấy các sự vui 
thích nơi năm dục của cõi trời kia hòa hiệp vui chơi tận hưởng đầy 
đủ. Vì vậy chư Thiên bèn khen ngợi cây ấy gọi là Ba-lợi-dạ-đát-la- 
câu-tỳ-đa-la. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trời Ba mươi ba dù có việc gấp nhưng 
chưa từng rời bỏ tảng đá Bát-đồ-cam-bà mà quyết phải thiết lễ cúng 
dường, tôn trọng, cung kính, xong rồi mới tùy ý mà đi. Vì sao? Vì 
tảng đá này là chỗ ngự của Đức Như Lai ngày xưa. Do vậy chư 
Thiên cho là chỗ tích tụ phước đức. Tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn... trong thế gian phẩi nên cúng dường. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Ba mươi ba chỉ được nhìn thấy vườn 
Ba-lâu-sa-ca mà không thể vào được. Vì không vào được nên không 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 587 





thể được hưởng đây đủ thú vui của năm dục lạc nơi ấy. Vì sao? Vì 
nghiệp của họ còn nặng, vì căn lành đời trước của họ cạn mỏng nên 
không thể vào được. Có hạng trời Ba mươi ba được thấy vườn Ba- 
lâu-sa-ca cũng có thể vào được, đã vào được rồi, được hưởng đầy đủ 
các thứ vui thích của năm dục kết hợp tại chỗ ấy. Vì sao? Vì căn 
lành của họ vượt trội hơn. Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Ba mươi ba, 
mắt chẳng thấy được vườn Tạp sắc xa, thân cũng không vào được, 
cũng không được dùng những thú vui kết hợp của năm dục tại vườn 
kia để hưởng thụ. Vì sao? Vì căn lành của họ có sự sai khác. Có 
hạng trời Ba mươi ba, tuy mắt thấy được vườn Tạp sắc xa, nhưng 
thân không vào được, cũng không được dùng những thú vui kết hợp 
của năm dục tại vườn ấy để hưởng thụ. Vì sao? Vì căn lành của họ 
yếu kém. Có hạng trời Ba mươi ba, mắt đã thấy được vườn Tạp sắc 
xa, thân cũng được vào; đã được vào rồi lại được cùng nhau hòa hợp 
hưởng thọ đầy đủ các thứ vui của năm dục. Vì sao? Vì căn lành của 
họ tăng trưởng vượt bậc. Chư Tỳ-kheo, phàm tất cả chư Thiên nơi 
trời Ba mươi ba như thế thì đều thấy vườn Tạp loạn và cũng đều 
được vào. Đã được vào rồi, cũng đều có được đầy đủ những thú vui 
hòa hiệp đồng thể của năm dục trong vườn ấy để thọ hưởng. Vì sao? 
Vì hạnh tu của họ bằng nhau; trong ấy, căn lành của họ không có sự 
sai khác. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Ba mươi ba thân không được thấy 
vườn Hoan hỷ, cũng không được vào; vì không được vào nên không 
có được đây đủ các thú vui của năm dục hòa hiệp đồng thể trong 
vườn ấy để thọ hưởng. Vì sao? Vì quả phước nơi ấy thù thắng mà tạo 
nghiệp đời trước của chư Thiên trời Ba mươi ba có sự sai khác. Có 
hạng trời Ba mươi ba thấy được vườn Hoan hỷ mà không thể vào, 
cũng chẳng thể có được các thú vui kết hợp đồng thể của năm dục 
trong vườn Hoan hỷ để hưởng thụ. Vì sao? Vì nghiệp của chư Thiên 
ấy có sự sai khác. Có hạng trời Ba mươi ba thấy được vườn Hoan hỷ, 
cũng được vào; đã vào rồi, được hưởng trọn đầy đủ các sự vui thích 
đồng thể của những thú vui hòa hợp năm dục ở vườn ấy. Vì sao? Vì 
các vị trời ấy ngày xưa đã tu nghiệp thiện, không có sự sai khác. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của trời Ba 
mươi ba có hai con đường. Cung điện, nơi ở của trời Đế-thích cũng 


588 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





có hai con đường. Cung điện của các Tiểu thiên vương và các cung 
điện phụ thuộc khác của trời Ba mươi ba cũng có hai con đường. 
Cung điện của Đại long tượng vương Y-la-bà-na cũng có hai con 
đường. Vườn Ba-lâu-sa-ca cũng có hai con đường. Vườn Tạp sắc xa, 
vườn Tạp loạn, vườn Hoan hỷ, ao Hoan hỷ.... mỗi nơi đều có hai con 
đường. Dưới cây Ba-lợi-da-đát-la-câu-tỳ-đà-la cũng có hai con 
đường. 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Đế-thích nếu khi muốn đi đến vườn Ba- 
lâu-sa-ca, vườn Tạp sắc xa, vườn Hoan hỷ... để tắm rửa, dạo chơi, 
hưởng mọi sự thích thú thì bấy giờ liền nghĩ đến Đại long tượng 
vương Y-la-bà-na. Cùng lúc Đại long tượng vương Y-la-bà-na cũng 
nghĩ: “Vua trời Đế-thích đã nghĩ đến ta”. Biết như vậy rồi, vị ấy liền 
đi ra khỏi cung, tự hóa thành ba mươi ba đầu, trên mỗi đầu đều có 
sáu ngà, trên mỗi ngà hóa ra bảy ao, trong mỗi ao có bẩy hoa, trên 
mỗi hoa đều có bẩy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ lại tự có bẩy người nữ 
hầu. 

Lúc ấy Đại long tượng vương hiện các loại thần biến như vậy 
rồi, liền đi đến chỗ vua trời Đế-thích; khi đến nơi thì nghiêm trang 
dừng lại. 

Bấy giờ vua trời Đế-thích lại nghĩ đến các tiểu vương và các 
tiểu Thiên chúng của trời Ba mươi ba. Khi ấy các tiểu vương và các 
Thiên chúng kia cũng nghĩ: “Vua trời Đế-thích nay đã nghĩ đến 
chúng ta”. Biết như vậy rồi, họ liền dùng các thứ chuỗi Anh lạc đẹp 
nhất trang nghiêm nơi thân, lên xe, cùng đi đến chỗ trời Đế-thích. 
Đến rồi đều dừng lại phía trước. Trời Đế-thích nhận thấy chư Thiên 
đã tể tựu đông đủ thì cũng tự trang nghiêm nơi thân mình, mang các 
thứ chuỗi báu Anh lạc. Đông đảo Thiên chúng, sau trước, hai bên, 
vây bọc chung quanh, cùng với các tiểu vương, tất cả đều lên mình 
Long tượng vương Y-la-bà-na. Vua trời Đế-thích ngồi chính giữa, 
phía trên đầu voi, hai bên phải và trái có mười sáu vị Tiểu thiên 
vương ngồi trên những đầu biến hóa ra của Long tượng vương Y-la- 
bà-na. Khi tất cả đã an tọa xong, trời Đế-thích dẫn các Thiên chúng 
đi đến các vườn Ba-lâu-sa-ca, Tạp sắc xa, Tạp loạn, Tạp hoan hỷ... 
Đến nơi thì dừng lại. Trong bốn vườn Hoan hỷ... ấy, mỗi vườn đều có 
ba luồng gió, đó là khai, tịnh và xuy... 0h trước... mở cửa, làm cho 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 589 





sạch đất và thổi tung các hoa... Chư Tỳ-kheo, trong các vườn ấy, gió 
thổi hoa bay rải khắp mặt đất, dày ngập đến gối, hương thơm hoa ấy 
xông tỏa nơi nơi. Trời Đế-thích cùng với các Tiểu thiên vương và 
chúng trời Ba mươi ba vây quanh sau trước đi vào các vườn Tạp sắc 
xa, Hoan hỷ... vui chơi, tận hưởng mọi sự vui thú, tùy ý dạo chơi, 
hoặc ngồi, hoặc nằm. Trời Đế-thích muốn có chuỗi Anh lạc liền nghĩ 
đến Thiên tử Tỳ-thủ-yết-ma. Lúc đó vị Thiên tử ấy liền biến ra các 
loại Anh lạc báu dâng lên Thiên vương. Nếu trời Ba mươi ba và các 
quyến thuộc, vị nào muốn có chuỗi Anh lạc, Tỳ-thủ-yết-ma cũng 
đều biến hóa ra để cung cấp. Ai muốn nghe âm thanh kỹ nhạc thì có 
các loài chim hót phát ra âm thanh; âm thanh ấy luôn dịu dàng, hòa 
nhã khiến chư Thiên ưa nghe. Bấy giờ chư Thiên tận hưởng mọi sự 
vui thú như vậy trong một ngày cho đến bẩy ngày, một tháng cho 
đến ba tháng, đủ các thứ dạo chơi, tắm rửa, vui đùa, đi đứng, ngồi 
nằm ung dung, thỏa thích. 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Đế-thích có mười vị Thiên tử luôn theo 
hộ vệ: vị thứ nhất tên Nhân-đà-la-ca, vị thứ hai tên Cù-ba-ca, vị thứ 
ba tên Tân-đầu-ca, vị thứ tư tên Tần-đầu-bà-ca, vị thứ năm tên A-cu- 
tra-ca, vị thứ sáu tên Tra-đô-đa-ca, vị thứ bảy tên Thời-bà-ca, vị thứ 
tám tên Hồ-lô-kỳ-na, vị thứ chín tên Nan-trà-ca, vị thứ mười tên Hồ- 
lô-bà-ca. Chư Tỳ-kheo, vua trời Đế-thích có mười vị Thiên tử như 
vậy thường theo hai bên để hộ vệ chẳng hề rời xa. 

Chư Tỳ-kheo, cõi Diêm-phù-đề, vì tất cả mọi người nên có các 
loài hoa sinh ra từ nước hết sức tinh khiết, đẹp đẽ, cực kỳ dễ ưa. Đó 
là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà - 
lợi. Các loại hoa này thơm ngát, mềm mại, đẹp đẽ. Có các loại hoa 
sinh từ đất liền cực kỳ đẹp đẽ là hoa Để-mục-đa-ca, hoa Chiêm-bà- 
ca, hoa Ba-tra-la, hoa Tô-ma-na, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, 
hoa Ma-đầu-kiển-để-ca, hoa Tao-kiển-để-ca, hoa Du-để-ca, hoa 
'Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà-nô-sa-ca-n1-ca... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Cù-đà-ni có các thứ hoa sinh từ nước 
cực kỳ xinh đẹp như hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, hương 
thơm ngào ngạt xông khắp mọi nơi. Có hoa sinh nơi đất, cực kỳ xinh 
đẹp là hoa A-để-mục-đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa Ba-tra-la, hoa 
Tô-ma-na, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiển-đề -ca, 


590 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hoa Tao-kiển-đề-ca, hoa Du-đề-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà- 
nô-sa-ca-n1-ca... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Phất-bà-để có các loài hoa sinh từ 
nước hết sức tươi đẹp là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu- 
mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, màu sắc thật tươi sáng, trong lành, 
hương thơm ngào ngạt. Có các thứ hoa sinh từ đất cực kỳ xinh đẹp là 
hoa A-để-mục-đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa Ba-tra-la, hoa Tô-ma- 
na, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiển-để-ca, hoa 
Tao-kiển-đề-ca, hoa Du-để-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà-nô- 
Sa-ca-nI-ca... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Uất-đơn-việt, có các loài hoa sinh từ 
nước vô cùng tươi đẹp, đó là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, hương thơm êm dịu, xông tỏa 
khắp chốn. Có các thứ hóa sinh từ đất, cực kỳ đẹp tươi là hoa A-để- 
mục-đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa Ba-tra-la, hoa Tô-ma-na, hoa Bà- 
lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiền-để-ca, hoa Tao-kiển-để- 
ca, hoa Du-đề-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà-nô-sa-ca-n]-ca... 

Chư Tỳ-kheo, nơi ở của tất cả loài Rồng và Kim sí điểu đều có 
các loài hoa sinh ra từ trong nước cực kỳ xinh đẹp là hoa Ưu-bát-la, 
hoa Bát-đâầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, hương thơm 
lan tổa, êm địu tuyệt vời. Có các thứ hoa sinh ra nơi đất liền cực kỳ 
xinh đẹp là hoa A-đề-mục-đa-ca, hoa Chiêm-bà-na, hoa Ba-tra-la, 
hoa Tô-ma-na, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiển- 
để-ca, hoa Tao-kiển-để-ca, hoa Du-đề-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, 
hoa Yết-ca-la-lợi-ca, hoa Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca... 

Chư Tỳ-kheo, loài A-tu-la cũng có các loài hoa sinh từ trong 
nước cực kỳ xinh đẹp là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu- 
mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, hương thơm xông khắp, rất dễ ưa thích. 
Có các thứ hoa sinh ra nơi đất liền cực kỳ xinh đẹp là hoa A-đề-mục- 
đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa Ba-tra-la, hoa Tô-ma-na, hoa Bà-lợI-sư- 
ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiển-đề-ca, hoa Tao-kiển-để-ca, hoa 
Du-đề-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà-nô-sư-ca, hoa Yết-ca-la- 
lợi-ca, hoa Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca, hoa Tần-lân-đàm, hoa Ma-ha tần- 
lân-đàm, hoa Mạn-đà -la-phạm, hoa Ma-ha mạn-đà-la-phạm... 

Chư Tỳ-kheo, chư Thiên của cõi trời Tứ thiên vương có các thứ 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 591 





hoa sinh từ trong nước cực kỳ đẹp đẽ, rất dễ ưa thích là hoa Ưu-bát- 
la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, mùi 
hương rất thơm, chất rất mềm mại; có các thứ hoa sinh từ nơi đất liền 
xinh đẹp tuyệt vời là hoa A-để-mục-đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa 
Ba-tra-la, hoa Tô-ma-ca, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma- 
đầu-kiển-để-ca, hoa Tao-kiển-để-ca, hoa Du-đềể-ca, hoa Thù-đê-sa- 
ca-lợi-ca, hoa Đà-nô-sa-ca, hoa Yết-ca-la-lợi-ca, hoa Ma-ha yết-ca- 
la-lợi-ca, hoa Tần-lân-đàm, hoa Ma-ha tần-lân-đàm... 

Chư Tỳ-kheo, trời Ba mươi ba có các loại hoa sinh từ trong 
nước cực kỳ xinh đẹp, rất dễ ưa thích là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu- 
ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Bôn-trà-lợi-ca, mùi hương thơm dịu, thân 
rất mềm mại. Có các thứ hoa sinh từ nơi đất liền xinh đẹp tuyệt vời 
là hoa A-để-mục-đa-ca, hoa Chiêm-ba-ca, hoa Ba-tra-la, hoa Tô-ma- 
na, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Ma-lợi-ca, hoa Ma-đầu-kiển-để-ca, hoa 
Tao-kiển-đềể-ca, hoa Du-để-ca, hoa Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, hoa Đà-nô- 
sa-ca-lợi-ca, hoa Yết-ca-la-lợi-ca, hoa Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca, hoa 
Tần-lân-đàm, hoa Ma-ha tần-lân-đàm, hoa Mạn-đà-la-phạm, hoa 
Ma-ha mạn-đà-la-phạm... 

Giống như trời Ba mươi ba có các thứ hoa, các cõi trời Daạ-ma, 
trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Ma thân... 
cũng có tất cả các loại hoa theo thứ lớp như vậy, không có sai khác. 

Chư Tỳ-kheo, các loài hoa ở nhân gian có bảy màu. Đó là màu 
lửa tỏa ánh sáng lửa, màu vàng ròng tỏa ánh sáng vàng ròng, màu 
xanh tổa ánh sáng xanh, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh 
sáng trắng, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đen tỏa ánh sáng đen, 
ví như màu sắc thường hiện của Ma phạm. 

Chư Tỳ-kheo, nhân gian có các loài hoa với bẩy màu ấy, A-tu- 
la cũng có các loài hoa với bảy màu như vậy. Tất cả Thiên chúng 
cũng lại có bẩy loại màu sắc ánh sáng ấy, ví như màu sắc thường 
hiện của Ma phạm. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả chư Thiên có mười pháp cá biệt. Chư Tỳ- 
kheo, một là khi chư Thiên đi, tới lui không giới hạn; hai là khi chư 
Thiên đi, tới lui không bị chướng ngại; ba là khi chư Thiên đi, không 
có mau chậm; bốn là khi chư Thiên đi không có dấu chân; năm là 
thể lực của chư Thiên không có bệnh hoạn; sáu là thân của chư 


592 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thiên có hình không bóng, bảy là tất cả chư Thiên không đại tiểu 
tiện; tám là tất cả chư Thiên không có hỉ mũi, khạc nhổ; chín là thân 
của chư Thiên trong sạch vi diệu, không da thịt, gân mạch, mỡ máu, 
xương tủy; mười là thân của chư Thiên tùy theo ý muốn hiện ra cao 
thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn nhỏ, thô tế đều được, tất cả đều đẹp 
đẽ trang nghiêm tuyệt vời, khiến người ưa thích. Thân của tất cả chư 
Thiên đều có mười đặc tính bất khả tư nghì như vậy. Chư Tỳ-kheo, 
lại nữa, thân của chư Thiên đây đặn to lớn, răng trắng vuông kín, tóc 
xanh đều đặc, mềm mại, óng ả, thân có ánh sáng và thần lực, bay đi 
trên không, mắt nhìn không chớp, có chuỗi báu Anh lạc tự nhiên, y 
phục không cáu bẩn. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-đề thọ mạng trăm năm, 
trong đó có người chết yếu. Người ở cõi Cù-đà-ni thọ mạng hai trăm 
tuổi, cũng có người chết yểu. Người ở cõi Phất-bà-để thọ mạng ba 
trăm tuổi, cũng có người chết yếu. Người ở cõi Uất-đơn-việt thọ 
mạng nhất định là một ngàn năm, không có người chết yểu. Các 
chúng sanh ở cõi Diêm-ma-la, thọ bảy vạn hai ngàn năm, cũng có 
người chết yểu. Các Rồng và Kim sí điểu, thọ mạng một kiếp, cũng 
có chết yếu. Các A-tu-la thọ mạng một nghìn tuổi bằng với trời Ba 
mươi ba nhưng cũng có chết yểu. Trời Tứ thiên vương thọ năm trăm 
tuổi, cũng có chết yểu. Trời Ba mươi ba thọ một ngàn tuổi, chư 
Thiên Dạ-ma thọ hai ngàn tuổi, trời Đâu-suất-đà thọ bốn ngàn tuổi, 
chư Thiên Hóa lạc thọ tám ngàn tuổi, trời Tha hóa tự tại thọ một vạn 
sáu ngàn tuổi, trời Ma thân thọ ba vạn hai ngàn tuổi, trời Phạm thiên 
thọ một kiếp, trời Quang ức niệm thọ hai kiếp, chư Thiên Biến tịnh 
thọ bốn kiếp, chư Thiên Quảng quả thọ tám kiếp, chư Thiên Vô 
tưởng thọ mười sáu kiếp, chư Thiên Bất thô thọ một ngàn kiếp, chư 
Thiên Vô não thọ hai ngàn kiếp, chư Thiên Thiện kiến thọ ba ngàn 
kiếp, chư Thiên Thiện hiện thọ bốn ngàn kiếp, trời Sắc cứu cánh thọ 
năm ngàn kiếp, trời Hư không xứ thọ mười ngàn kiếp, trời Thức xứ 
thọ hai vạn một ngàn kiếp, trời Vô sở hữu xứ thọ bốn vạn hai ngàn 
kiếp, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ tám vạn bốn ngàn kiếp, chư 
Thiên ấy đều có sự chết yểu. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-để, thân cao ba khuỷu 
rưỡi tay, áo dài bảy khuỷu tay, rộng ba khuỷu rưỡi tay. Người ở cõi 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 593 





Cù-đà-ni, người ở cõi Phất-bà-để, thân và áo bằng với người ở cõi 
Diêm phù. Người cõi Uất-đơn-việt, thân cao bẩy khuỷu tay, áo đài 
mười bốn khuỷu tay, phần trên và phần dưới bảy khuỷu tay. Thân A- 
tu-la cao một do-tuần, áo dài hai do-tuần, rộng một do-tuần, nặng 
nửa lạng. Trời Tứ thiên vương thân cao nửa do-tuần, áo dài một do- 
tuần, rộng nửa do-tuần, nặng một lạng. Trời Ba mươi ba, thân cao 
một do-tuần, áo dài hai do-tuần, rộng một do-tuần, nặng nửa lạng. 
Trời Dạ-ma, thân cao hai do-tuần, áo dài bốn do-tuần, rộng hai do- 
tuần, nặng một phần tư lạng. Trời Đâu-suất-đà, thân cao bốn do- 
tuần, áo dài tám do-tuần, rộng bốn do-tuần, nặng một phần tám 
lạng. Trời Hóa lạc, thân cao tám do-tuần, áo dài mười sáu do-tuần, 
rộng tám do-tuần, nặng một phần mười sáu lạng. Trời Tha hóa tự tại, 
thân cao mười sáu do-tuần, áo dài ba mươi hai do-tuần, rộng mười 
sáu do-tuần, nặng một phần ba mươi hai lạng. Chư Thiên Ma thân, 
thân cao ba mươi hai do-tuần, áo dài sáu mươi bốn do-tuần, rộng ba 
mươi hai do-tuần, nặng một phần sáu mươi bốn lạng. Chư Thiên từ đây 
trở lên, độ cao thấp của thân và áo bằng nhau không khác. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-để có chợ, hoặc dùng 
tiền, vật báu, hoặc dùng ngũ cốc, lụa, hoặc dùng súc vật để trao đổi. 
Người ở cõi Cù-đà-ni có chợ, hoặc dùng trâu dê, hoặc dùng ngọc 
báu Ma-ni để trao đổi. Người cõi Phất-bà-để có chợ, hoặc dùng của 
cải, lụa, hoặc dùng ngũ cốc, hoặc dùng ngọc báu Ma-ni để trao đổi. 
Người ở cõi Uất-đơn-việt không có chợ để trao đổi, theo nhu câu tự 
nhiên có. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-để, người ở cõi Cù-đà-ni, 
người ở cõi Phất-bà-đểề đều có phép dựng vợ gả chồng giữa nam và 
nữ. Người cõi Uất-đơn-việt không có ngã và đối tượng của ngã, cành 
cây nếu rũ xuống, nam nữ bèn giao hợp, không có việc hôn phối. 

Chư Tỳ-kheo, các Rồng, Kim sí điểu, A-tu-la... đều có hôn phối, 
pháp thức giữa nam nữ, đại khái như nhân gian. Trời Tứ thiên vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha 
hóa tự tại, trời Ma thân... đều có hôn phối... nh rrên. Từ cõi trời này 
trở lên, không có hôn phối, vì không có sự khác biệt giữa nam nữ. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-để khi hành dục, hai căn 
giao nhau, lưu xuất bất tịnh. Người ở cõi Cù-đà-ni, người ở cõi Phất- 


594 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bà-để, người ở cõi Uất-đơn-việt cũng đều như vậy. Tất cả các Rồng, 
Kim sí điểu khi hành dục, hai căn cũng giao nhau, nhưng chỉ xuất ra 
hơi gió, liên đạt được khoái lạc, không có bất tịnh. Các A-tu-la, trời 
Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba khi hành dục, căn được khoái lạc 
cũng xuất ra hơi gió, giống như các Rồng và Kim sí điểu không khác. 
Chư Thiên Dạ-ma nắm tay thành dục, trời Đâu-suất-đà nhớ nghĩ 
nhau thành dục, chư Thiên Hóa lạc nhìn kỹ nhau thành dục, trời Tha 
hóa tự tại cùng nói chuyện thành dục, chư Thiên Ma thân cùng nhìn 
nhau thành dục, tất cả đều được khoái lạc, xong việc hành dục. 

Chư Tỳ-kheo, về ánh sáng ở nhân gian thì ánh sáng của đom 
đóm không bằng ánh sáng của lửa đèn, ánh sáng của lửa đèn lại 
không bằng ánh sáng của cây đuốc, ánh sáng của cây đuốc không 
bằng ánh sáng của đống lửa; ánh sáng của đống lửa không bằng ánh 
sáng của các vì sao, ánh sáng của vì sao không bằng ánh sáng của 
mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng không bằng ánh sáng của mặt 
trời, ánh sáng của mặt trời chói lọi rực rỡ còn chẳng bằng ánh sáng 
từ chuỗi báu Anh lạc trên tường vách quanh cung điện của trời Tứ 
thiên vương. Ánh sáng của trời Tứ thiên vương lại chẳng bằng ánh 
sáng của trời Ba mươi ba. Ánh sáng của trời Ba mươi ba lại chẳng 
bằng ánh sáng từ chuỗi báu Anh lạc trên tường vách của cung điện 
chư Thiên Dạ-ma. Các ánh sáng có trong trời Dạ-ma chẳng bằng ánh 
sáng của trời Đâu-suất-đà. Các ánh sáng của trời Đâu-suất-đà chẳng 
bằng ánh sáng của trời Hóa lạc. Ánh sáng của trời Hóa lạc chẳng 
bằng ánh sáng của chư Thiên Tha hóa tự tại. Ánh sáng của trời Tha hóa 
tự tại chẳng bằng ánh sáng của trời Ma thân. Ánh sáng từ chuỗi báu Anh 
lạc trên tường vách cung điện của chư Thiên Ma thân so với các cõi 
trời dưới, rất thù thắng tuyệt diệu, đặc biệt không gì vượt qua được. 

Chư Tỳ-kheo, tuy nhiên, ánh sáng của trời Ma thân này so với 
ánh sáng của trời Phạm thiên lại chẳng bằng; ánh sáng của trời 
Phạm thiên kia so với ánh sáng của trời Ức niệm lại chẳng bằng; ánh 
sáng của trời Ức niệm so với ánh sáng của trời Biến tịnh thì chẳng 
bằng; trời Biến tịnh so với trời Quảng quả thì chẳng bằng... y như 
vậy, trời Vô não nhiệt, trời Thiện kiến, trời Thiện hiện, trời A-ca-n]- 
trá... chỉ trừ Anh lạc... ngoài ra đều như trước đã nói, nên biết như 
vậy. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 595 





Chư Tỳ-kheo, ánh sánh có trong thế gian, hoặc của thế giới chư 
Thiên, hoặc Ma, hoặc Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, người... muốn so 
với hào quang của Như Lai, A-la-ha, Tam-miệu-tam-phật-đà thì dù 
với số trăm ngàn vạn ức hằng hà sa đi nữa cũng chẳng thể sánh 
được. Hào quang ấy của Như Lai rất thù thắng tuyệt diệu, đặc biệt 
bậc nhất. Vì sao? Chư Tỳ-kheo, vì thân của Như Lai là giới hạnh vô 
lượng, thiển định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thần thông và 
sự thể hiện thần thông, giáo hóa và sự chuyển biến của giáo hóa, nơi 
chốn thuyết giảng và sự chuyển biến của nơi chốn thuyết giảng đều 
vô lượng. Chư Tỳ-kheo, Như Lai có vô lượng công đức như vậy, tất 
cả các pháp đều đầy đủ. Do ý nghĩa ấy nên hào quang của Như Lai 
là tối thắng, vô thượng, cần phải hiểu rõ như thế. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh có bốn thứ thức ăn dùng nuôi 
các đại để tự tổn tại, có được các hữu, để gồm thâu, thọ nhận. Một là 
thô đoàn và vi tế thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là thức 
thực. Nghĩa là: 

1. Ăn bằng thức ăn thô cứng và nhỏ mịn. 

2. Ăn bằng sự xúc chạm. 

3. Ăn bằng sự tư duy. 

4. Ăn bằng thức. 

Những chúng sanh nào ăn bằng thức ăn thô cứng và nhổ mịn? 
Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Diêm-phù-để ăn lúa gạo, đậu, cá thịt... 
những thứ này gọi là thức ăn thô cứng. Đậy che, xoa sờ, tắm rửa lau 
chùi, phấn sáp thoa chà, những thứ này gọi là thức ăn vi tế. Người ở 
cõi Cù-đà-ni, ở cõi Phất-bà-để, thức ăn thô cứng và vi tế đại khái 
như người ở cõi Diêm-phù-để.. Người ở cõi Uất-đơn-việt, thân 
không cày cấy, tự nhiên có loại gạo thơm chín làm thức ăn thô cứng, 
đậy che, tắm rửa và xoa sờ... làm thức ăn vi tế. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả loài Rồng và Kim sí điểu.. dùng các giống 
cá, ba ba, cá sấu, tôm, mực, nòng nọc, rồng con, rắn, rái.. làm thức 
ăn thô cứng; các sự che đậy, tắm rửa... làm thức ăn vi tế. Các A-tu-la 
dùng vị cam lộ tuyệt ngon của trời làm thức ăn thô cứng, các sự che 
đậy... làm thức ăn vi tế. Trời Tứ thiên vương và Thiên chúng đều 
dùng vị cam lộ kia làm thức ăn thô cứng; các sự che đậy... làm thức 
ăn vi tế. Trời Ba mươi ba cũng dùng vị cam lộ của trời kia làm thức 


596 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ăn thô cứng, các sự che đậy... làm thức ăn vi tế. Giống như trời Ba 
mươi ba, các cõi trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha 
hóa tự tại.. đều dùng vị cam lộ của trời ấy làm thức ăn thô cứng, các 
sự che đậy... làm thức ăn vi tế. Từ đây trở lên, chư Thiên đều dùng 
niỀm vui trong định làm thức ăn, Tam-ma-bạt-đề làm thức ăn, không 
có thức ăn thô cứng và vi tế. 

Chư Tỳ-kheo, những chúng sanh nào dùng sự xúc chạm làm 
thức ăn? Chư Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh thọ sanh từ trứng như là 
ngỗng, chim ưng, chim hồng, chim hạc, gà, VỊt, khổng tước, anh vũ, 
cù đục, tu hú, bổ câu, yến, se sẻ, trĩ, chim khách, quạ... và nhiều loại 
chúng sinh khác sanh từ trứng, vì chúng được thọ thân từ trứng nên 
tất cả dùng xúc chạm làm thức ăn. 

Những chúng sanh nào dùng tư duy làm thức ăn? Nếu có chúng 
sanh dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân mạng như 
là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, mực, già-la, cù-đà... và nhiều loài chúng 
sanh khác dùng ý tư duy, nuôi lớn các căn, tăng trưởng thọ mạng, thì 
đó là chúng sanh dùng tư duy làm thức ăn. 

Những chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? Đó là những 
chúng sanh ở địa ngục và cõi trời Vô biên thức xứ... Các chúng sanh 
ấy đều dùng sự duy trì thức làm thức ăn. 

Chư Tỳ-kheo, bốn thứ thức ăn này duy trì các đại, giữ gìn sự 
sống cho các chúng sanh. 

Ở đây có bài kệ: 

Hoa, sắc và các pháp 
Thọ mạng, áo, năm thứ 
Chợ búa và cưới gả 

Căn, quang, thực là mưỜi. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh ở thế gian đều cùng có ba loại hành 
động ác là thân, khẩu và ý hành động ác. 

Chư Tỳ-kheo, có các chúng sanh, thân làm hạnh ác, miệng nói 
hạnh ác và ý nghĩ hạnh ác. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Họ ở trong ấy, sau cùng 
thức diệt. Thức của địa ngục lúc mới tương tục sanh thì thức kia cùng 
sanh liền có danh sắc. Do duyên danh sắc liền có lục nhập. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 597 





Chư Tỳ-kheo, lại có chúng sanh, thân làm hạnh ác, miệng nói 
hạnh ác, ý nghĩ hạnh ác. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng 
chung đọa vào đường ác, sanh trong loài súc sanh. Họ ở nơi ấy, sau 
cùng thức diệt. Thức của loài súc sanh, lúc mới tương tục sanh, ngay 
khi thức ấy cùng sanh thì liền có danh sắc. Do duyên danh sắc, liền 
có lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, lại có chúng sanh, thân làm hạnh ác, miệng nói 
hạnh ác, ý nghĩ hạnh ác. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng 
chung đọa vào đường ác, sanh cõi Diêm-ma. Họ ở nơi đấy, sau cùng 
thức diệt. Thức ở cõi Diêm-ma, lúc mới tương tục sanh, ngay lúc 
thức ấy mới sanh liền cùng với danh sắc cùng sanh một lần. Do 
duyên danh sắc liền có lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, đó là ba loại hạnh ác cần phải xa ha. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian lại có ba thứ hạnh lành. Đó là hạnh lành 
của thân, của miệng và của ý. 

Chư Tỳ-kheo, nếu có chúng sanh, thân làm hạnh lành, miệng nói 
hạnh lành và ý nghĩ hạnh lành thì do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào loài người. Họ ở nơi đấy, sau cùng thức 
diệt, thức của người, lúc thức ấy vừa mới chuyển sanh liền cùng danh 
sắc đồng thời sanh ra. Do duyên danh sắc liền có lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, lại có chúng sanh, thân làm hạnh lành, miệng 
nói hạnh lành, ý nghĩ hạnh lành. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên cõi trời. Họ ở nơi ấy, thức diệt. Thức của 
cõi trời ấy, ngay lúc chuyển sanh, khi thức ấy sanh liền cùng với 
danh sắc đồng thời sanh. Do có danh sắc liền có lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, chư Thiên trong cõi trời, hoặc ngay nơi Thiên tử, 
hoặc ngay nơi Thiên nữ, hoặc ở chỗ ngồi, hoặc trong hai gối, hoặc 
giữa hai đùi vế, bỗng nhiên sanh ra. Khi vừa mới sanh, họ liền lớn 
như em bé mười hai tuổi ở nhân gian. Nếu là Thiên nam thì ngay tại 
chỗ ngồi của Thiên tử theo một bên đầu gối sanh ra. Nếu là Thiên 
nữ thì trong hai đùi vế của Thiên nữ sanh ra. Khi đã sanh ra, vị Thiên 
tử ấy liền gọi là con trai, con gái của ta. Chư Tỳ-kheo, như vậy nên 
biết, tu thiện thì sanh Thiên, có những pháp như thế, đó là Thiên tử hoặc 
Thiên nữ... Khi vừa sanh ra, do những nghiệp duyên của mình đã huân 
tập nên họ nhớ nghĩ được ba việc: một là tự biết chết ở chỗ nào, hai 


598 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





là tự biết chỗ sanh ra trong hiện tại, ba là biết sự sanh ấy là do 
nghiệp quả ấy, là do phước báo ấy. Họ lại nghĩ: “Vì ta ở nơi ấy, thân 
mạng hoại rồi, sanh lại nơi này là do ta có ba nghiệp quả như thế. Ba 
loại nghiệp quả đã thuần thục thì được sanh lại nơi đây. Ba loại 
nghiệp quả ấy là gì? Đó là thân làm hạnh lành, miệng nói hạnh lành, 
ý nghĩ hạnh lành. Ba loại nghiệp này do quả báo thuần thục nên khi 
thân hoại mạng chung, sanh đến nơi này”. Lại nghĩ: “Nguyện rằng, 
nếu ở nơi này sau khi chết, ta sẽ sanh vào nhân gian. Khi ta đã thọ 
sanh ở nhân gian, lại tu các hạnh lành về thân, miệng, ý... Do thân, 
miệng, ý tu các hạnh lành nên sau khi thân hoại rồi, thì sanh trở lại 
nơi này”. Ñghĩ như vậy xong họ liễn nghĩ đến ăn. Khi họ nghĩ muốn 
ăn, thì ở ngay trước mặt liền có các đồ đựng báu tự nhiên tràn đầy vị 
cam lộ cõi trời nhiều màu khác nhau. Trong các Thiên tử, vị nào có 
nghiệp thù thắng thì vị cam lộ màu rất trắng trong; vị Thiên tử nào 
quả báo bậc trung thì vị cam lộ màu hơi đỏ; vị Thiên tử nào có phước 
đức bậc hạ thì vị cam lộ màu hơi đen. Khi ấy, các vị Thiên tử dùng 
tay bốc các vị cam lỗ bỏ vào miệng. Vị cam lộ ấy khi đã vào miệng 
dần dân tự tiêu hóa. Giống như sữa hay váng sữa đem đặt trên lửa 
liền tự tiêu mất, không đông lại được. Cũng giống như thế, vị cam lộ 
trời bổ vào miệng thì tự nhiên tiêu hóa. Ăn vị ấy rồi, nếu khi nào 
khát nước, thì liền ngay ở trước mặt có đồ chứa báu cõi trời đựng đầy 
rượu trời, tùy theo phước bậc thượng, trung, hạ mà hợp với màu 
trắng, đỏ, đen... như trước... khi uống vào miệng, cũng tự tiêu mất như 
vậy. Lúc ấy, các vị Thiên tử đó, ăn uống xong, thân liền to lớn; thô 
tế, cao thấp giống như các Thiên tử và Thiên nữ sanh trước. 

Chư Tỳ-kheo, các Thiên tử, Thiên nữ ấy khi đã trưởng thành, ai 
nấy tùy theo ý mình đều có chỗ đi đến. Họ đi đến ao nước, lội vào 
trong ao, tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ tận hưởng; xong ra khỏi ao, lại đến 
cây Hương, cành cây Hương kia tự nhiên uốn cong xuống, từ trong 
cành cây tuôn ra các thứ hương thơm, chảy vào trong tay. Các Thiên 
tử dùng thoa vào thân, thoa vào thân rồi, lại đến cây Y phục. Khi ấy 
cây Y phục cũng cúi xuống, ngay ở trong cành lại tuôn ra các thứ y 
phục tuyệt đẹp, thả xuống tận tay, các Thiên tử lấy mặc vào. Mặc y 
phục rồi, họ đến cây Anh lạc. Cây cúi xuống tới tay đeo vào khắp 
thân... như rước... Trang nghiêm nơi thân rồi, họ lại đến cây Tràng 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 599 





hoa. Cây ấy cúi xuống, tuôn ra các loại tràng hoa tuyệt diệu. Các vị 
trời ấy lấy cài lên đầu rồi lại đến cây Đổ dùng. Cây ấy tuôn ra các 
loại đồ dùng quý báu để họ tùy ý lấy dùng. Sau đó họ đi đến rừng 
quả, đựng đầy các loại trái cây, hoặc ăn, hoặc vắt nước uống. Xong, 
họ lại đến các cây Âm nhạc, cây cũng cúi xuống, tự nhiên hiện hóa 
các loại nhạc khí, tùy ý mà lấy, hoặc đờn, hoặc gõ, hoặc ca, hoặc 
múa, âm thanh tuyệt vời, khiến người ưa nghe. Bấy giờ họ lại đi vào 
các khu vườn; đã vào vườn rồi liền thấy vô lượng vô biên trăm ngàn 
ức số thiên ngọc nữ. Các vị Thiên tử ấy khi chưa thấy Thiên nữ thì 
có sự thấy biết về nghiệp báo đời trước: “Ta từ chỗ ấy sanh đến nơi 
này. Thân ta nay thọ quả báo như thế, là vì nghiệp đã thuần thục”. 
Ngay khi ấy họ hiểu rõ tất cả, nhớ việc đời trước như nhìn vào lòng 
bàn tay. Do thấy Thiên nữ, mê đắm sắc đẹp, tâm chánh niệm tỉnh 
thức ấy liền diệt, mất đi sự nhớ nghĩ về đời trước, vướng mắc vào ái 
dục hiện tại, nên miệng thốt lên: “Đây đều là Thiên ngọc nữ ư? 
Thiên ngọc nữ ư?” Đó gọi là bị dục ái trói buộc. 

Chư Tỳ-kheo, đó gọi là ba thứ hạnh lành cần phải tu tập. 

Chư Tỳ-kheo, trong mỗi tháng có sáu ngày Ô-bô-sa-tha (đời 
Tùy gọi là Tăng thượng, nghĩa là thọ trì phép chay tịnh tăng trưởng 
căn lành). Trong nửa tháng đầu có mười lăm ngày, trong nửa tháng 
sau cũng có mười lăm ngày. Hai lần nửa tháng đều có ba ngày chay. 
Ba ngày chay của nửa tháng đầu là gì? Đó là ngày mồng tám, mười 
bốn và ngày rằm trong tháng. Nửa tháng sau cũng có ba ngày chay 
như nửa tháng trước. Vì sao trong mỗi nửa tháng đều có ba ngày 
chay thọ trì trai giới? Chư Tỳ-kheo, hai lần nửa tháng đều có tám 
ngày, ngay trong những ngày ấy, bốn Đại thiên vương tập hợp những 
quyến thuộc, bảo với tất cả rằng: “Các ngươi đi xem khắp bốn 
phương ở trong thế gian, có người tu hành, hiếu thuận, phụng dưỡng 
mẹ cha, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn chăng? Tôn trọng các bậc 
Tôn trưởng chăng? Tu hành bố thí, thọ trì giới cấm chăng? Giữ gìn 
bát quan trai giới và sáu ngày chay chăng?” Khi ấy, nghe Tứ thiên 
vương dạy như vậy rồi, các vị sứ giả kia phụng mệnh Thiên vương, 
liền xuống xem khắp nẻo nhân gian, ai hành hiếu hạnh phụng dưỡng 
mẹ cha? AI cung kính Sa-môn và Bà-la-môn? Lại có con cái nhà ai 
cung kính phụng sự bậc Tôn trưởng; chăm sóc, tôn sùng, lễ phép, 


600 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhường nhịn? Ai hành bố thí, ai thực hiện sáu ngày chay? Ai trì tám 
giới cấm? Ai giữ giới hạnh? Lúc bấy giờ sứ giả lần lượt xem khắp 
thế gian, thấy trong loài người, ít ai thường xuyên hiếu thuận phụng 
dưỡng mẹ cha, ít ai thường xuyên vâng lời, tôn trọng Sa-môn; ít ai 
thường xuyên cung kính các Bà-la-môn kỳ cựu hữu đức; đối với các 
bậc Trưởng lão, ít ai cung kính; bố thí thì chút đỉnh, ăn chay thì thưa 
thớt, giữ giới thì bất toàn, điều răn cấm thì khiếm khuyết. 

Lúc ấy Thiên sứ thấy đầy đủ rồi, ngay trong ngày ấy, trở về 
chỗ Tứ thiên vương tâu: “Đại vương thẩm xét, tất cả loài người trong 
thế gian, phần nhiều không hiếu dưỡng, phụng sự cha mẹ, phần 
nhiều cũng không cung kính Sa-môn, Bà-la-môn, phần nhiều không 
kính trọng các bậc Sư tăng, Tôn trưởng kỳ cựu có đức, phần nhiều 
cũng không có người tu hành bố thí, thọ trì lục trai, phần nhiều cũng 
không có người phụng hành giới cấm, giữ bát quan trai”. 

Bấy giờ Tứ thiên vương nghe các Thiên sứ tâu rồi, tâm ý buồn 
rầu chẳng vui, bảo các sứ giả: “Nếu quả các người ở thế gian như 
vậy, thì thật là điều chẳng lành. Vì sao? Vì tuổi thọ ở nhân gian rất 
là ngắn ngủi, ít thời gian ở tại cõi đời, nên phải tu các điều thiện để 
khi chuyển qua đời sau được an lạc. Nhưng tại sao nay số người ấy 
không có nhiều người làm điều hiếu dưỡng với mẹ cha... cho đến 
không thể giữ sáu ngày chay, phụng hành tám giới cấm, thọ trì thân 
khẩu? Điều này làm tổn giảm lớn các Thiên chúng của ta, lại làm 
tăng thêm dòng giống A-tu-la”. 

Chư Tỳ-kheo, còn nếu người thế gian phần nhiều thực hành 
hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ, tôn trọng Sa-môn, Bà-la-môn, kính 
phụng bậc Kỳ cựu, chăm lo tu bồi lễ nghĩa, nhường nhịn, thực hành 
tốt việc bố thí, ưa thọ trì sáu ngày chay, siêng năng vun bổi phước 
nghiệp, thường giữ tám giới cấm, tu hành như vậy, tương tục không 
dứt thì lúc ấy Thiên sứ đi tuần sát thấy rồi, tâu với Tứ thiên vương: 
“Đại vương thẩm xét! Loài người ở thế gian, phần nhiều có hiếu 
thuận, phụng dưỡng mẹ cha, phần nhiều cung kính Sa-môn, Bà-la- 
môn và các bậc Tôn trưởng, ưa làm việc bố thí, siêng tu trai giới”. 

Lúc ấy Tứ đại thiên vương nghe lời tâu này của các Thiên sứ 
rồi tâm rất hoan hỷ, phấn chấn vô cùng, bảo: “Rất tốt! Rất tốt! Các 
người ở thế gian có thể tu như vậy là điều lành rất lớn. Vì sao? Vì số 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 601 





người ở thế gian kia, mạng sống ngắn ngủi, chẳng bao lâu sẽ chuyển 
đến một thế giới khác. Nay đây, tại cõi nhân gian ấy, họ luôn hiếu 
dưỡng với cha mẹ, phụng sự Sa-môn và Bà-la-môn, tôn kính bậc Kỳ 
lão, tu hành đức lễ phép, khiêm nhường; phần nhiều ưa bố thí, trì trai 
giới, như vậy sẽ tăng được vô lượng quyến thuộc cho chư Thiên, làm 
tổn giảm dòng giống A-tu-la ”. 

Chư Tỳ-kheo, vì sao vào ngày mười bốn và ngày ba mươi của 
mỗi tháng thì có những ngày chay? Chư Tỳ-kheo, vào ngày mười bốn 
và ba mươi của mỗi tháng này cũng giống như trước, Tứ thiên vương 
gọi Thái tử, sai xuống nhân gian quán sát việc thiện ác. Việc thiện ít 
thì buồn rầu, việc thiện nhiều thì vui mừng. Đầy đủ như đoạn Thiên 
sứ đã nói trên, chỉ khác là Thái tử tự mình đi. 

Chư Tỳ-kheo, vì sao mười lăm ngày trong mỗi nửa tháng lại có 
những ngày chay? Chư Tỳ-kheo, vào những ngày ấy, Tứ thiên vương 
xuống thế gian đích thân quan sát việc thiện ác, biết nhiều hay ít rồi, 
liền đi đến Thiện pháp đường, nơi chư Thiên tụ tập bàn luận. Ở ngay 
trước pháp đường, mặt hướng về trời Đế-thích tâu đầy đủ các việc 
thiện ác, nhiễu, ít, trái, thuận ở thế gian. Bấy giờ trời Đế-thích nghe 
nói người thế gian tu phước ít lại buồn rầu, bực tức chẳng vui. Vì sao 
như thế? Vì Thiên chúng giảm xuống, chúng A-tu-la lại nhiều thêm. 
Nếu nghe người nhân gian hành động đúng pháp nhiều thì tâm hoan 
hỷ, phấn chấn vô cùng, nói thế này: “Các Thiên chúng của ta dần 
dần sẽ tăng thêm, chúng A-tu-la dần dân sẽ giảm xuống”. 

Chư Tỳ-kheo, do vậy sáu ngày mà chư Thiên xuống xem thiện 
ác ở nhân gian nên tu trai giới, gọi đó là ngày chay. 


n 


602 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 


QUYỀN VII 


Phẩm 8: TAM THẬP TAM THIÊN 3 


Chư Tỳ-kheo, như khi các ngoại đạo, hoặc Ba-lợi-bà-la-xà-ca, 
hoặc những người khác đến chỗ các vị và hỏi: “Này các Trưởng 
lão, do nhân duyên gì có một hạng người bị các phi nhân khủng bố? 
Lại có hạng người chẳng bị các phi nhân khủng bố?” Nếu các 
ngoại đạo hỏi như vậy thì các vị nên trả lời như thế này: “Này các 
Trưởng lão, có nhân duyên này: Ở trong thế gian có hạng người 
làm điều phi pháp, bên trong có tà kiến và nhận thức điên đảo. Họ 
chuyên làm mười pháp bất thiện, nói việc bất thiện, nghĩ việc bất 
thiện, tà kiến, điên đảo. Vì gây mười điều bất thiện như vậy nên 
chư thần bảo hộ đời sống dần dân rời bỏ họ. Những hạng người như 
thế, nếu có trăm hoặc ngàn thần, chỉ lưu lại một vị bảo hộ một 
cách lơ là, như bầy dê, bầy trâu cả trăm ngàn con mà chỉ để một 
người chăn. Ở đây cũng vậy, vì thần bảo hộ ít, nên thường bị hàng 
phi nhân khủng bố. Còn có hạng người thực hành chánh pháp, 
chẳng hành tà kiến, không nhận thức điên đảo; vì họ làm mười 
điều thiện, chánh kiến, chánh ngữ, tu hành nghiệp thiện như vậy, 
nên từng người một đều có vô lượng, hoặc trăm, ngàn chư thần bảo 
hộ. Do nhân duyên ấy, những người này không bị hàng phi nhân 
khủng bố. Thí như nhà vua và đại thần của vua, tùy theo từng người 
mà có trăm, ngàn thần hộ sanh bảo vệ. 

Chư Tỳ-kheo, ở nhân gian, nếu có những dòng họ thế nào thì 
trong hàng phi nhân cũng có tất cả dòng họ như thế. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 603 





Chư Tỳ-kheo, nhân gian có các nơi cư trú như núi, rừng, sông, 
hồ, quốc, ấp, thành quách, ao, đầm, thôn xóm, làng mạc, thì trong 
cõi phi nhân cũng có tên gọi núi rừng, thành ấp, nhà cửa như thế, kể 
cả những nơi chốn đứng ngồi của vua, quan đại thần. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả ngã tư đường, nơi giao lộ, nơi bờ ruộng, 
đường làng quanh co, nơi làm thịt sinh vật, và các hang núi đều có 
các thần, không đâu là không có, và cũng là chỗ ở của các loài phi 
nhân. Lại nữa, hang hốc, gò cao, mồ mả, núi rừng, nơi vất tử thi, con 
đường mà tất cả loài thú dữ đi qua đều có phi nhân cư trú nơi ấy. Tất 
cả cây rừng cao đến một tầm, vòng thân một thước đều có chư thần 
ở trên đó, coi như nhà ở. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả nam nữ ở thế gian, từ khi sanh cho đến về 
sau, đều có chư thần luôn luôn đi theo, chẳng từng rời bỏ, chỉ trừ khi 
làm các điều ác và khi mạng sống sắp dứt mới bỏ mà đi... "h trên đã 
HÓI. 

Chư Tỳ-kheo, châu Diêm-phù-để có năm việc hơn cõi Cù-đà- 
ni: Một là mạnh khỏe, hai là chánh niệm, ba là chỗ Phật xuất hiện 
ở đời, bốn là nơi tu tập các nghiệp, năm là chốn tu tập phạm hạnh. 
Châu Cù-đà-ni có ba việc hơn cõi Diêm-phù-đề: Một là nhiều trâu 
bò, hai là nhiều dê, ba là nhiều Ma-ni báu. Châu Diêm-phù-để có 
năm việc hơn cõi Phất-bà-để... cững như trên. Châu Phất-bà-đề có 
ba việc hơn Diêm-phù -để: Một là châu rất rộng lớn, hai là đâu đâu 
cũng có bãi sông, ba là châu rất đẹp đế. Châu Diêm-phù-để có 
năm việc hơn cõi Uất-đơn-việt nh trên đã nói. Châu Uất-đơn-việt 
có ba việc hơn cõi Diêm-phù-để: Một là người cõi ấy không có ngã 
và đối tượng của ngã, hai là thọ mạng rất lâu, ba là người cõi ấy có 
hạnh thù thắng. Châu Diêm-phù-để có năm việc hơn cõi Diêm-ma- 
thế... như trên đã nói... cõi Diêm-ma-thế có ba việc hơn châu Diêm- 
phù-đề: Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân hình cao lớn, ba là có 
cơm áo tự nhiên. Người cõi Diêm-phù-để có năm việc hơn tất cả 
Rồng, Kim sí điểu... như trước đã nói. Các Rồng và Kim sí điểu có 
ba việc hơn người cõi Diêm-phù-để: Một là thọ mạng lâu dài, hai 
là thân hình to lớn, ba là cung điện rộng rãi. Người cối Diêm-phù- 
để có năm việc hơn A-tu-la... như trên đã nói. A-tu-la có ba việc 
hơn người cõi Diêm-phù-đề: Một là thọ mạng lâu dài, hai là hình 


604 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sắc đẹp đẽ, ba là được hưởng sung sướng nhiều. Ba việc như vậy, 
rất là thù thắng. 

Chư Tỳ-kheo, trời Tứ thiên vương có ba việc tốt đẹp: Một là 
cung điện cao, hai là cung điện tốt đẹp, ba là cung điện có ánh sáng 
rực rỡ. Trời Ba mươi ba có ba việc tốt đẹp: Một là sống lâu, hai là 
hình sắc đẹp đẽ, ba là nhiều thú vui. Giống như vậy, trời Dạ-ma, trời 
Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Ma thân... nên biết 
đều có ba việc tốt đẹp như trời Ba mươi ba, hơn cõi Diêm-phù-để, 
như trên đã nói. Châu Diêm-phù-để có năm việc hơn chư Thiên, 
Rồng, như trên đã nói, các vị nên biết. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong ba cõi có ba mươi tám chủng loại chúng 
sanh. Chư Tỳ-kheo, trong cõi Dục có mười hai loại, trong cõi Sắc có 
hai mươi hai loại và trong cõi Vô sắc có bốn loại. Chư Tỳ-kheo, 
mười hai chủng loại trong cõi Dục là gì? Đó là Địa ngục, Súc sanh, 
Nga quỷ, Người, A-tu-la, trời Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba, trời 
Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Ma 
thân. Hai mươi hai chủng loại trong cõi Sắc là gì? Đó là trời Phạm 
thân, trời Phạm phụ, trời Phạm chúng, trời Đại phạm, trời Quang, 
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Quang âm, trời Tịnh, trời 
Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời Vô 
phiền, trời Vô não, trời Thiện kiến, trời Thiện hiện, trời A-ca-ni-tra. 
Trong cõi Vô sắc có bốn chủng loại là trời Không vô biên, trời Thức 
vô biên, trời Vô sở hữu, trời Phi tưởng phi phi tưởng. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong thế gian có bốn loại mây. Đó là mây 
trắng, mây đen, mây đỏ, mây vàng. Chư Tỳ-kheo, trong bốn loại 
mây này, nếu là loại sắc trắng thì có nhiều địa giới, nếu là loại sắc 
đen thì có nhiều thủy giới, nếu là loại sắc đỏ thì có nhiều hỏa giới, 
nếu là loại sắc vàng thì có nhiều phong giới. Các vị nên biết như 
thế. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian lại có bốn loại thần lớn. Đó là thần lớn 
địa đại, thần lớn thủy đại, thần lớn hỏa đại, thần lớn phong đại. 

Chư Tỳ-kheo, đã từng có một thời, đại thần địa đại, khởi lên 
ác kiến, tâm tự nghĩ: “Ở trong địa giới không có thủy, hỏa, phong 
giới”. Chư Tỳ-kheo, ngay khi ấy, Ta đến chỗ vị thần kia bảo: “Này 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 605 





địa thần, tâm ngươi thật có ác kiến cho rằng trong địa giới không có 
ba đại thủy, hỏa, phong chăng?” Vị thần kia trả lời với Ta: “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy”. Ta lại bảo: “Này địa thần, chớ khởi ác kiến 
như thế. Vì sao? Vì trong địa giới này thật ra đều có đầy đủ thủy, 
hỏa, phong giới, nhưng ở trong đó địa giới nhiều hơn, vì vậy được 
gọi là địa đại”. 

Chư Tỳ-kheo, Ta có thể biết đại thần địa đại khởi lên ý nghĩ như 
vậy nên dứt trừ cái kiến thức thiên lệch kia, khiến vị thần ấy sanh tâm 
hoan hỷ, ngay trong các cấu uế đạt được pháp nhãn thanh tịnh, chứng 
quả ngộ đạo, không còn bị mê lầm trói buộc, vượt thoát nghi ngờ, 
chẳng còn phiển não, không theo giáo pháp khác, thuận hành theo 
pháp. VỊ ấy đã thưa với Ta: “Bạch Đại Đức Thế Tôn, nay con xin quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bạch Đại Đức Thế Tôn, từ nay về 
sau, con luôn luôn phụng trì giới Ưu-bà-di cho đến mạng chung, không 
sát sanh, không trộm cắp và không làm điều phi pháp... Cúi xin Phật, 
Pháp, Tăng hộ trì cho con được thanh tịnh”. 

Chư Tỳ-kheo, lại vào một thời, đại thần thủy đại khởi lên ác 
kiến cũng nghĩ thế này: “Ở trong thủy giới không có địa giới, hỏa 
giới, phong giới”. Ta biết ý nghĩ ấy liền đi đến bảo vị thần kia: “Có 
thật ngươi có ý nghĩ như vậy chăng?” Đáp: “Quả đúng như vậy”. Ta 
lại bảo: “Ngươi chớ khởi lên ác kiến như thế. Ở trong thủy giới này 
có đầy đủ địa giới và hỏa, phong giới nhưng vì nước có nhiều hơn 
nên được gọi là thủy đại”. 

Cứ như vậy cho đến hỏa thần, phong thần đều có kiến chấp ấy. 
Phật đã biết hết, đều đến hỏi rõ. Họ đều đáp: “Bạch Thế Tôn, quả 
đúng như vậy”. Phật khai thị ý nghĩa như trước. Họ đều được tỏ ngộ, 
quy y Tam bảo, thuận hành theo pháp... øh⁄ trên. Đại thần địa đại dứt 
trừ nghi hoặc, đi đến chỗ Phật... 

Chư Tỳ-kheo, đó là đại thần của bốn đại. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian có mây từ dưới đất bay lên không trung, 
có đám lên đến một câu-lô-xá thì dừng lại, hoặc có đám lên đến hai 
hoặc ba câu-lô-xá thì dừng lại, cho đến có đám lên tới sáu, bẩy câu- 
lô-xá mới dừng. Chư Tỳ-kheo, hoặc có đám mây bay lên không 
trung đến một do-tuần thì dừng lại, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 
do-tuần thì dừng lại. Chư Tỳ-kheo, hoặc lại có đám mây bay lên 


606 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





không trung một trăm do-tuần thì dừng lại, hoặc đến hai, ba, bốn, 
năm, sáu, bảy trăm do-tuần thì dừng lại, hoặc lại có đám mây từ đất 
bay lên không trung hàng ngàn do-tuần thì dừng lại, cho đến hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bẩy ngàn do-tuần thì dừng lại, cho đến khi kiếp tận. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba-lợi-bà-la-xà-ca đi đến 
chỗ các vị, hỏi thế này: “Thưa chư Trưởng lão, do nhân duyên gì 
trong mây trên hư không có âm thanh?” Này các Tỳ-kheo, các vị nên 
trả lời: “Có ba nhân duyên, vì va chạm nhau nên trong đám mây có 
âm thanh phát ra. Này các Trưởng lão, hoặc có lúc vì phong giới 
cùng với địa giới ở trong mây va chạm nhau nên phát ra âm thanh. 
Vì sao? Thí như hai cành cây cọ vào nhau liền có lửa phát ra. Chư 
Trưởng lão, đó là nhân duyên thứ nhất phát ra âm thanh. Hoặc có lúc 
phong giới cùng với thủy giới ở trong mây va chạm nhau nên phát ra 
âm thanh, cũng như trên đã nói. Đó là nhân duyên thứ hai phát ra âm 
thanh. Lại nữa, chư Trưởng lão, hoặc có lúc phong giới cùng với hỏa 
giới ở trong mây va chạm nhau liền phát ra âm thanh... cho đến thí 
như hai cây cọ xát vào nhau thì phát ra lửa. Đó là nhân duyên thứ ba 
phát ra âm thanh”. Nên trả lời như vậy. Chư Tỳ-kheo, các vị nên 
phân biệt rộng rãi như thế để biết. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba-lợi-bà-la-xà-ca đến chỗ 
các vị hỏi thế này: “Thưa các Trưởng lão, do nhân duyên gì mà trong 
mây trên hư không bỗng nhiên phát sanh ánh chớp?” Này chư Tỳ- 
kheo, các vị nên trả lời như vây: “Này chư Trưởng lão, có hai nhân 
duyên trong mây nên trên hư không phát ra ánh chớp. Một là phương 
Đông có luồng điện tên là Kháng hậu, phương Nam có luồng điện tên 
là Thuận lưu, phương Tây có luồng điện tên là Đọa quang minh, 
phương Bắc có luồng điện tên là Bách sanh thọ. Chư Trưởng lão, hoặc 
có lúc phương Đông phát ra luồng điện lớn Kháng hậu cùng với luồng 
điện Đọa quang minh ở phương Tây chạm nhau, đối nhau, xát nhau, 
đánh nhau, vì vậy từ trong đám mây ở trên hư không kia phát ra ánh 
sáng lớn gọi là ánh chớp, đó là nhân duyên thứ nhất phát ra ánh chớp. 
Lại nữa, này chư Trưởng lão, hoặc là luông điện lớn Thuận lưu ở 
phương Nam cùng với luồng điện lớn Bách sanh thọ ở phương Bắc 
chạm nhau, đối nhau, xát nhau, đánh nhau, vì vậy phát ra ánh sáng 
chớp. Thí như gió thổi hai cây cọ xát nhau bỗng nhiên xeẹt lửa, rồi trở 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 607 





lại vị trí cũ. Đây là nhân duyên thứ hai từ trong đám mây phát ra ánh 
chớp. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong hư không, có năm nhân duyên có thể 
ngăn cản mưa, khiến cho nhà xem thiên văn chẳng lường biết được, 
càng thêm nghi hoặc, như là ghi nhận trời chắc chắn sẽ mưa nhưng 
lại không mưa. Năm nhân duyên ấy là gì? Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc 
ở trong hư không, mây đùn sấm động phát ra các thứ tiếng rền ầm 
ầm, hoặc phát ra ánh chớp, hoặc có gió thổi khí lạnh đến, các thứ 
như thế đều là hiện tượng sinh mưa. Các người đoán thời tiết và các 
nhà thiên văn đều tin chắc rằng lúc ấy nhất định phải mưa. Ngay lúc 
đó, vua A-tu-la La-hầu-la ra khỏi cung điện, liền dùng hai tay vốc 
đám mây có mưa kia ném vào trong biển. Chư Tỳ-kheo, đây là nhân 
duyên thứ nhất ngăn cẩn mưa mà nhà thiên văn và người đoán thời 
tiết chẳng thấy chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc vì ghi nhận là trời 
chắc chắn mưa nhưng rốt cuộc không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc lại có lúc, hư không nổi mây, trong mây 
cũng phát ra các tiếng ầm ầm rên vang... cũng phát ra ánh chớp, cũng 
có gió thổi khí lạnh đến, khi ấy, nhà thiên văn và người đoán thời 
tiết thấy hiện tượng ấy rồi tin chắc lúc ấy trời nhất định mưa. Ngay 
khi đó, sức tăng trưởng của hỏa giới phát sanh, nên trong tức khắc, 
mây tự nhiên tan hết. Đây là nhân duyên thứ hai cẩn mưa mà nhà 
thiên văn và người đoán thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh 
nghi hoặc vì ghi nhận là trời chắc chắn mưa mà lại chẳng mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc lại có lúc hư không nổi mây, trong mây 
cũng phát ra các thứ tiếng âm ầm rên vang... cũng phát ra ánh chớp, 
cũng có gió thổi khí lạnh đến. Lúc đó nhà thiên văn và người đoán 
thời tiết thấy hiện tượng ấy rồi, cho là trời chắc chắn sẽ mưa. Nhưng 
ngay khi ấy, vì sức tăng trưởng nhanh của phong giới phát sanh, đủ 
sức thổi mây đưa đến sa mạc Ca-lăng-già, hoặc đưa tới vùng sa mạc 
Đàn-trà-ca, hoặc đưa đến vùng sa mạc Ma-đăng-già, hoặc đưa đến 
vùng đồng trống, hoặc đưa đến vùng sa mạc Ma-liên-na. Đây là 
nhân duyên thứ ba ngăn cản mưa mà nhà thiên văn và người đoán 
thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc, vì cho là trời 
chắc chắn mưa mà lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng 


608 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





phát ra các tiếng ầm ầm vang rên... cũng phát ra ánh chớp và có gió 
thổi khí lạnh đến. Các nhà đoán thời tiết cho là trời chắc chắn mưa, 
nhưng các vị thần có trách nhiệm coi mưa, có lúc chếnh mảng, vì sự 
chếnh mảnh ấy nên mây kia không mưa xuống được đúng lúc, đã chẳng 
mưa xuống đúng lúc nên mây kia tự tan hết. Đây là nhân duyên thứ 
tư ngăn cản mưa, vì các lý do đó nên các nhà thiên văn tâm sanh 
nghi hoặc, vì cho là trời chắc chắn mưa nhưng lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc bầu trời nổi mây, trong mây cũng phát 
ra những tiếng rền ầm ầm... phát ra ánh chớp lớn, gió thổi khí lạnh 
đến. Các nhà thiên văn cho là chắc chắn sẽ mưa, nhưng tất cả dân 
chúng nơi cõi Diêm-phù này, trong đó có nhiều người không làm đúng 
như pháp, ưa đắm các thứ dục lạc, tham lam, keo kiệt, ganh ghét, tà 
kiến trói buộc. Các hạng người ấy, vì làm việc ác, vì quen làm điều 
phi pháp nên mê đắm dục lạc, vì tham lam, ganh ghét nên trời không 
mưa. Chư Tỳ-kheo, đây là nhân duyên thứ năm ngăn cản mưa. 

Trong đây có bài kệ tự thuyết: 

Hoa pháp sắc thọ mạng 
Y phục và mua bán 
Cưới gả, Tam-ma-đề 
Và bốn loại ăn uống 
Thực hành hai kỳ chay 
Trên dưới gọi ba cối 
Sắc mây và chư Thiên 
Câu-lô-xá, sấm dậy. 


M 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 609 





Phẩm 9: CHIẾN ĐẤU 


Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa có thời chư Thiên và A-tu-la 
đánh nhau kịch liệt. Bấy giờ trời Đế-thích bảo với các thủ lãnh trời 
Ba mươi ba rằng: “Chư Nhân giả, chư Thiên các ngươi, nếu cùng với 
A-tu-la đánh nhau thì nên trang bị và giữ gìn tốt vũ khí. Nếu chư 
Thiên thắng, A-tu-la bại, thì các ngươi phải bắt sống vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước Thiện pháp 
đường nơi chư Thiên hội họp”. Chư Thiên trời Ba mươi ba nghe Đế- 
thích truyền lệnh đều tuân hành. Lúc ấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa- 
la cũng bảo các A-tu-la thế này: “Nếu khi chư Thiên cùng với A-tu- 
la đánh nhau, mà chư Thiên bại, thì các ngươi tức khắc bắt sống vua 
trời Đế-thích, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến chỗ hội họp của các 
A-tu-la là Thất đầu để đứng trước ta”. Các chúng A-tu-la cũng làm 
theo lời đặn bảo. 

Chư Tỳ-kheo, vào thời ấy, vua trời Đế-thích đánh thắng, liền bắt 
sống vua A-tu-la, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước Thiện pháp 
đường, nơi chư Thiên hội họp, đứng hướng mặt về trời Đế-thích. 

Khi ấy nếu vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la khởi lên ý nghĩ thế 
này: “Cầu cho các A-tu-la đều được an lành. Ta nay không dùng các 
A-tu-la nữa. Ta sẽ ở lại đây, cùng một chỗ với trời Ba mươi ba, đồng 
hưởng vui thú, rất vừa ý ta”. Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la khi khởi 
lên ý nghĩ này liền thấy năm sợi dây cột thân tự mở ra, các thú vui 
năm dục ở cõi trời đều hiện ra trước. Nhưng nếu khi vua khởi lên ý 
nghĩ thế này: “Ta nay không dùng trời Ba mươi ba, cầu cho chư 
Thiên đều được an lành. Ta muốn trở về cung của A-tu-la”. Khi khởi 
lên ý nghĩ như thế thì năm sợi dây trên thân liễn siết chặt lại, các thú 
vui năm dục bỗng nhiên biến mất. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la có các sự trói buộc 
vi tế như vậy, thì các sự trói buộc của Ma lại càng vi tế hơn thế. Vì 
sao? Chư Tỳ-kheo, khi tư duy tà vạy liền bị trói buộc, khi tư duy chân 
chánh liền được giải thoát. Vì sao? Chư Tỳ-kheo, tư duy có ngã là tư 
duy tà vạy, tư duy không có ngã cũng là tư duy tà vạy. Cho đến tư 
duy về ngã là thường còn, ngã là không thường còn; có sắc, không 


610 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





có sắc; có tưởng, không có tưởng và chẳng phải có tưởng, chẳng phải 
không có tưởng... đều là tư duy tà vạy. 

Chư Tỳ-kheo, những tư duy tà vạy này là ung nhọt, là ghẻ lở, 
giống như tên độc. Trong đó, nếu có người đa văn đạt trí tuệ của bậc 
Thánh thì biết tư duy tà vạy như bệnh, như ghẻ lở, như ung nhọt, như 
mũi tên; nghĩ như thế rồi, giữ vững tâm nơi sự nhớ nghĩ chân chánh, 
chẳng theo sự vận hành của tâm, khiến tâm chẳng động, được nhiều 
lợi ích. 

Chư Tỳ-kheo, nếu nghĩ có ngã tức là nghĩ tà, tức là hữu vi, tức 
là hí luận; nếu nghĩ là không có ngã cũng là hí luận, cho đến có sắc, 
không sắc; có tưởng, không tưởng; chẳng phải có tưởng, chẳng phải 
không có tưởng đều là hí luận. 

Chư Tỳ-kheo, đã có hí luận đều là bệnh, như ung nhọt, như ghẻ 
lở, giống như tên độc. Trong đó có người đa văn đạt đến trí tuệ bậc 
Thánh biết các tội lỗi của hí luận này rồi, thì ưa sự không hý luận, 
giữ tâm vắng lặng, được nhiều lợi ích. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, có vua trời Đế-thích, khi muốn 
đánh nhau với A-tu-la, trời Đế-thích bảo với chư Thiên trời Ba mươi 
ba chung quanh thế này: “Chư Tôn giả, các vị phải trang bị tốt binh 
khí nơi thân thể. Nay các A-tu-la muốn đến đánh. Nếu chư Thiên 
thắng thì phải bắt sống vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi 
dây trói lại, dẫn đến trước Thiện pháp đường, nơi hội họp của chư 
Thiên khiến ra mắt ta”. Chư Thiên trời Ba mươi ba nhận mệnh lệnh 
của trời Đế-thích, y theo lời dặn mà làm. Vua A-tu-la cũng ra lệnh như 
vậy. 

Chư Tỳ-kheo, ở trận đánh ấy, chư Thiên đắc thắng, liền dùng 
năm sợi dây trói vua A-tu-la dẫn đến trước Thiện pháp đường. Lúc 
ấy, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã bị năm sợi dây trói, đang ở 
trước chúng trời, thấy trời Đế-thích vào Thiện pháp đường, đến chỗ 
ngồi an tọa, liền thốt ra lời ác, mắng nhiếc hủy nhục vị Thiên chủ đủ 
lời. Lúc ấy có vị hầu cận trời Đế-thích tên là Ma-đa-ly, thấy vua A- 
tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đứng trước chúng thốt lời hung ác, mắng 
nhiếc Thiên chủ liền dùng kệ bạch với Đế-thích: 


Trời Đế-thích xấu hổ, sợ hãi 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 





Vì không thế lực nên chịu nhịn 
Nghe lời mắng thô ác như thế 
Đều nhận lãnh hết không dám nói. 
Đế-thích dùng kệ đáp lại Ma-đa-ly: 
Chẳng phải xấu, sợ mà chịu nhịn 
Chẳng phải không súc đối Tu-la 
Ai có thể mưu cầu như ta 
Đâu được đồng với kẻ vô trí. 
Ma-đa-ly lại dùng kệ bạch Thiên chủ: 
Nếu chẳng nghiêm khắc quở trách nặng 
Kẻ ngu đầy dẫy lại tăng thêm 
Nên phải bé dẹp kẻ vô trí 
Giống như sợ roi bò bỏ chạy. 
Nếu nay thả nó được bình yên 
Trở về chốn cũ lại kiêu mạn 
Vì vậy người trí phải ra oai 
Biểu hiện sức mạnh chế ngu sỉ. 
Trời Đế-thích lại dùng kệ đáp Ma-đa-ly: 
Việc này từ lâu ta đã biết 
Vì để chế phục bọn ngu sỉ 
Nếu họ dùng sân hận mắng nhiếc 
Ta nghe, chịu đựng tự chế tâm. 
Ma-đa-ly lại dùng kệ bạch Đế-thích: 
Vua trời Đế-thích xin nghĩ kỹ 
Nhẫn nhục như thế là có hại 
Vì kẻ ngu kia mắng như thế 
Cho là vì sợ không dám đáp. 
Đế-thích lại lần nữa dùng kệ đáp Ma-đa-ly: 
Đám ngu sỉ kia, theo ý họ 
Cho là ta sợ nên làm thỉnh 
Nếu mong thân luôn được lợi ích 
Thì nên vì họ, thường nhẫn nhục. 
Theo ý ta khi thấy họ mắng 


612 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chẳng nên với sân lại khởi sân 

Nếu dùng sân báo trả lại sân 

Chiến đấu như vậy khó được thắng. 
Nếu bị kẻ khác gây bực tức 

Có chí nhẫn được thật là khó 

Nên biết nhẫn này là sức mạnh 
Người nhẫn như vậy đáng ngợi khen. 
Hoặc ta, hoặc người phàm khởi tâm 
Đều cầu mong lìa chỗ đáng sợ 
Người khác nổi sân mắng nhiếc ta 
Chẳng nên sanh oán đối với họ. 

Đối với chính mình hoặc tha nhân 
Cả hai đều nên làm lợi ích 

Đã biết mình bị người sân mắng 
Nên làm cho sân tự tiêu tan. 

Như vậy hai bên, tâm lợi ích 

Cả mình, lẫn người đều thành tựu 

Ý niệm người kia là ngu sỉ 

Đó là do họ không biết pháp. 

Như các trượng phu có sức lớn 
Luôn vì kẻ vô lực nhẫn nhịn 

Với người vô lực, nhẫn chẳng sân 
Người nhẫn như vậy được khen ngợi. 
Người kia không có sức trí tuệ 

Lấy sức ngu sỉ làm sức mạnh 

Tâm ngu sỉ nên vứt bỏ pháp 

Những người như vậy hạnh không chánh. 
Họ dùng ngu sỉ cầu hơn ta 

Sân giận mắng nhiếc phát lời thô 
Nhẫn được ác kia, thì thường thắng 
Nhẫn ấy tăng lên khó nói đủ. 

Người thắng nói năng e chẳng xét 
Với họ, sợ oán nên mới nhẫn 

Nghe người dưới mắng mà nhẫn nhục 
Nhẫn này được người trí ngợi khen. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 613 





Chư Tỳ-kheo, các vị nên biết, trời Đế-thích lúc bấy giờ chính là 
Ta. Vào thuở ấy, Ta làm vua trời Ba mươi ba, giáo hóa tự tại, thọ 
phước báo tốt đẹp, mặc dù hưởng mọi diệu lạc nhưng thường nhẫn 
nhục, cũng khen ngợi hạnh nhẫn, ưa hạnh ôn hòa mềm mỏng, lại 
không sân giận, cũng luôn ngợi khen người không sân giận. Chư Tỳ- 
kheo, các vị tự nói là trong sự tu hành có tâm tin hiểu, bỏ tục xuất 
gia, tĩnh cần chẳng biếng trễ. Nên các vị muốn đối với các chúng 
sanh khác, thân tu hành nhẫn nhục khen ngợi sự nhẫn nhục từ bi 
thuận hợp, thường hành an lạc, diệt trừ sân hận, khen người không 
sân thì các vị phải phát khởi sự tu học như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, chúng trời cùng với các A-tu- 
la, mỗi bên đều trang bị binh khí muốn đánh nhau. Bấy giờ Đế- 
thích bảo với Thiên chúng: “Chư Nhân giả, nếu A-tu-la cùng chư 
Thiên đánh nhau, khi chư Thiên đắc thắng thì các ngươi nên dùng 
năm sợi dây trói vua A-tu-la lại.. nh trước đã nói..”. Chư Thiên 
vâng lệnh. Vua A-tu-la cũng làm như vậy, ra lệnh cho chúng quân 
binh. Chư Tỳ-kheo, lúc giao chiến, vua A-tu-la thắng, vua trời Đế- 
thích không địch nổi phải lui về. Xe vua cưỡi khi ấy là chiếc ngự xa 
dễ điều khiển, bánh có ngàn căm, muốn hướng thẳng về cung trời, 
nhưng có một cây đại thọ tên là Cư-tra-xà-ma-lê chắn đường, Kim 
sí điểu lót ổ trên cây ấy đã sanh các trứng. Đế-thích thấy rồi bảo 
với Ma-đa-ly, người đánh xe: 

Ma-äa-ly! Trên cây có trứng 

Vì ta, quay xe lại tránh xa 

Thà bị Tu-la làm mất mạng 
Chứ đừng phá hoại tổ chỉm này. 

Khi ấy Ma-đa-ly, người đánh xe giỏi, nghe vua trời Đế-thích 
dạy như vậy, liền quay chiếc ngự xa dễ điều khiển, bánh có ngàn 
căm, trở lại chạy thẳng đến cung A-tu-la. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng A-tu-la lúc bấy giờ thấy xe Đế-thích 
bỗng nhiên quay lại, đều cho là Đế-thích có mưu lược đặc biệt nên 
trở lại đánh nhau với mình. Chúng A-tu-la nhân đó rút lui toàn bộ, 
trở về cung mình. 

Chư Tỳ-kheo, lúc ấy, do nhân duyên từ bi của Đế-thích mà chư 


614 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thiên chuyển bại thành thắng, A-tu-la phải thua. 

Chư Tỳ-kheo, nên biết, trời Đế-thích thuở ấy chính là Ta. Chư 
Tỳ--kheo, thuở ấy Ta làm vị Đại thiên chủ, lãnh đạo trời Ba mươi ba, 
cai trị giáo hóa tự tại, hưởng phước báo tốt đẹp, vẫn luôn luôn 
thương yêu tất cả chúng sanh, vì sự sanh tổn của chúng mà khởi lòng 
từ bi, làm điều lợi ích. Tỳ-kheo các vị, vì lòng tin mà xuất gia, phải 
làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, chư Thiên và A-tu-la muốn 
đánh nhau. Bấy giờ Đế-thích bảo với vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: 
“Nhân giả, bây giờ chúng ta nên thu hết vũ khí. Trong chúng chư 
Thiên và A-tu-la đều có kẻ sáng suốt, trí tuệ, hai bên chúng ta nên 
nói về pháp nghĩa, hoặc thiện, hoặc ác. Nhưng ai dùng lời thiện 
nhiều hơn sẽ thắng”. Khi ấy Thiên chủ và A-tu-la nhường cho nhau 
nói trước. Lúc đó vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền lên tiếng trước, 
hướng về trời Đế-thích nói kệ: 

Kẻ ngu sỉ quá mức 

Quyết phải quở trách nặng 
Bé dẹp kẻ vô trí 

Như bò sợ roi chạy 

Ngu sĩ không có trí 

Thật khó chế ngự ngay 

Vì vậy dùng roi mạnh 

Mau dứt sỉ, mạn kia. 

Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la hướng về trời Đế-thích nói kệ này 
xong, chúng A-tu-la và các quyến thuộc đều rất hoan hỷ, khen ngợi, 
phấn khởi. Đế-thích, chư Thiên và quyến thuộc đều đứng im lặng. 

Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đế-thích: “Đại thiên vương 
nên nói kệ ”. 

Bấy giờ Thiên vương hướng đến A-tu-la nói kệ: 

Ta thấy rõ việc này 
Không muốn giống người sỉ 
Người ngu tự khởi sân 
Người trí ai tranh cùng? 
Vua trời Đế-thích nói kệ ấy xong, chư Thiên trời Ba mươi ba và 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 615 





các quyến thuộc đều khen ngợi, vui mừng phấn khởi. Các A-tu-la và 
quyến thuộc đều đứng lặng thinh. 

Đế-thích bảo vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: “Nhân giả, hãy nói 
tiếp lời đi!” Khi ấy, A-tu-la hướng đến Thiên chủ nói kệ: 

Im lặng, ý nhẫn nhục 
Đế“thích! Ta cũng thế 
Ngu sỉ khi tranh thắng 
Nói ta sợ nên nhẫn. 

Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ ấy rồi, các A-tu-la và 
quyến thuộc đều hân hoan, vui mừng khen ngợi. Đế-thích, chư Thiên 
và quyến thuộc đều đứng lặng thinh. Vua A-tu-la cũng bảo Đế-thích: 
“Thưa Thiên chủ, đến lượt ngài biện thuyết về lời tốt đúng như 
pháp”. Bấy giờ, trời Đế-thích hướng đến A-tu-la nói kệ: 

Người ngu theo ý mình 
Bảo nhẫn là sợ sệt 

Cho đây cầu tự lợi 

Còn kia chẳng lợi ích 

Ta bảo kia làm ác 

Chẳng nên sân với sân 
Với sân nên làm thinh 
Đánh vậy thì thường thắng. 
Nếu bị người xúc não 

Có sức thường nhẫn được 
Nên biết người nhẫn này 
Đứng trên các hạnh nhẫn. 
Không kể mình hay người 
Đều cầu lìa chỗ sợ 

Nếu biết người ghét mình 
Với họ không nên sân 
Hai bên đều lợi ích 

Cho là mình như người 
Nếu người sân mắng nhiếc 
Sân mình tự tiêu tan 

Đối mình hoặc với người 


616 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Cả hai đều được lợi. 

Ý người nghĩ ngu sỉ 

Là do không biết pháp 
Nếu người có sức mạnh 
Nhẫn được người yếu đuối 
Nhẫn này là tối thắng 
Không có nhẫn nào hơn. 
Kẻ kia không trí tuệ 

Chỉ có sức ngu sỉ 

Vì ngu sỉ bỏ pháp 

Nên tự mất chánh hạnh. 
Ngu sỉ tự khoe thắng 
Sân hận phát lời ác 
Nhẫn được xúc não ấy 
Đó là được thắng lợi. 
Sợ người mạnh mà nhẫn 
Nhẫn ấy sợ sanh oán 
Đối kẻ yếu nhẫn được 
Nhẫn này người trí khen. 

Vua trời Đế-thích thuyết kệ ấy xong, chư Thiên trời Ba mươi ba 
và các quyến thuộc khen ngợi, phấn khởi vô cùng. Chúng A-tu-la 
đều làm thinh. Khi ấy, trong hàng chư Thiên, những vị có trí tuệ, đều 
nhóm lại một chỗ bàn luận so sánh các bài kệ này, suy nghĩ tường 
tận, xem xét suy tầm, rồi cùng khen ngợi như thế này: “Chư Nhân 
giả, nay trời Đế-thích khéo nói ý nghĩa về sự cai trị giáo hóa, tất cả 
đều không có dao gậy, roi vọt, cũng không tranh cãi, đánh đấm, hủy 
nhục, oán thù, cũng không kiện cáo và mong cầu báo trả. Lại đối với 
sanh tử có sự nhàm chán, câu xa lìa dục, vì sự tịch diệt, vì sự tĩnh 
lặng, vì chứng đắc thần thông, vì chứng đắc quả Sa-môn, vì thành 
tựu Chánh giác đắc Niết-bàn. Chư Nhân giả, những bài kệ của vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã nói không có lời tốt đẹp như thế. Tất cả 
những lời ấy chỉ có dao gậy, roi vọt, gai góc, độc địa, hủy nhục, 
tranh cãi, đánh đấm, kiện tụng, oán thù, mong câu đáp trả. Lại 
trưởng dưỡng sanh tử, không có nhàm chán tham đắm ái dục, chẳng 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 617 





nghĩ về hạnh tĩnh lặng tịch diệt, chẳng cầu thần thông và quả Sa- 
môn, chẳng cầu Chánh giác và Đại Niết-bàn. Chư Nhân giả, những 
bài kệ của vua trời Đế-thích đã nói, gọi là lời nói thiện. Những bài 
kệ của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã nói, chẳng phải là lời nói 
thiện. Chư Nhân giả, những bài kệ của vua trời Đế-thích đã nói là lời 
nói thiện, đúng là lời nói thiện. Những bài kệ của vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la đã nói chẳng phải là lời nói thiện, nhất định chẳng 
phải là lời nói thiện”. 

Chư Tỳ-kheo, các vị nên biết! Trời Đế-thích thời ấy chính là 
Ta. Chư Tỳ-kheo, lúc đó Ta là vua trời Đao-lợi cai trị giáo hóa tự tại, 
thọ hưởng phước lạc, còn nói lời thiện để làm dụng cụ chiến đấu. Vì 
do lời thiện nên chiến đấu thường thắng. Tỳ-kheo các thầy đã được ở 
trong giáo pháp nói lời thiện của Ta, lắng tâm lìa tục, bổ nhà xuất 
gia, tu hạnh tinh tấn. Các vị nếu muốn tìm hiểu lời thiện, lời ác trong 
giáo pháp để nắm lấy nghĩa lý thì nên biết như thế. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, chư Thiên vương... và A-tu-la 
khi đánh nhau, vua trời Đế-thích đánh dẹp Tu-la, sau khi đã chiến 
thắng, tạo dựng cung điện đẹp đẽ, chiều Đông Tây rộng năm trăm 
do-tuần, chiều Nam Bắc hai trăm năm mươi do-tuần. Chư Tỳ-kheo, 
bên ngoài cung điện đẹp đẽ ấy, có một trăm nơi phòng ngự; ở mỗi 
nơi phòng ngự có bẩy lầu gác, đều dùng bảy báu tạo thành; trong 
mỗi lâu gác, thiết trí bẩy phòng; trong mỗi phòng đặt bẩy cái giường; 
trên mỗi cái giường có bẩy ngọc nữ; mỗi ngọc nữ lại có riêng bẩy 
người hầu gái. Vua trời Đế-thích cùng các ngọc nữ và người hầu nữ, 
chẳng có việc gì làm, chỉ tận hưởng mọi diệu lạc thù thắng. Đồ ăn 
uống, cần dùng như hương hoa, áo quần, tất cả mọi vật dụng để vui 
chơi, đều tùy theo nghiệp đời trước mà hưởng được phước báo. Chư 
Tỳ-kheo, trong cõi Tam thiên đại thiên thế giới, với các cung trời 
hiện có, không có cung điện nào bằng cung điện đẹp đẽ ấy của vua 
trời Đế-thích. 

Lúc đó, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la suy nghĩ: “Ta có sức 
mạnh và uy đức như thế, cung điện mặt trời, mặt trăng và trời Ba 
mươi ba, tuy ở trên ta, vận hành cùng khắp, nhưng sức của ta có thể 
nắm lấy làm vòng đeo tai, đi khắp các nơi, chẳng bị trở ngại”. Đã có 
một lúc, vua A-tu-la La-hầu-la, trong lòng giận dữ, chứa đầy phiển 


618 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





não độc hại, ý chẳng vui vẻ, liền nghĩ đến vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la. Khi đó vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ thế này: “Vua A-tu- 
la La-hầu-la nay nghĩ đến ta” và liền tự nghĩ đến các tiểu vương A- 
tu-la cùng các A-tu-la quyến thuộc dưới quyển thống lãnh của mình. 
Lúc đó các tiểu vương và các A-tu-la kia biết vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la nghĩ đến mình, ai nấy đều chuẩn bị các loại binh khí kéo 
đến chỗ vua. Đến nơi rồi, đứng yên ở phía trước. Bấy giờ, vua A-tu- 
la Tỳ-ma-chất-đa-la tự mặc áo giáp, cầm gậy, vội vàng lên xe, cùng 
với các tiểu vương và quân sĩ, vây quanh sau trước kéo đến chỗ vua 
A-tu-la La-hầu-la. Vua A-tu-la La-hầu-la lại nghĩ đến hai vị vua A- 
tu-la là Dũng Dược và Huyễn Hóa. Cùng lúc, hai vua này biết được 
ý nghĩ ấy rồi, lại cũng nghĩ giống như vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
là nghĩ đến các tiểu vương của mình và chúng thuộc hạ. Ai nấy đều 
biết rồi, cũng khẩn trương chuẩn bị vũ khí, hướng đến chỗ hai vua. 
Đến nơi, tất cả đều cùng kéo tới chỗ vua A-tu-la La-hầu-la tự trang 
bị đủ các loại vũ khí tùy thân, cùng ba vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, 
Dũng Dược, Huyễn Hóa và tiểu vương, quyến thuộc của ba vua ấy, 
vây quanh sau trước, từ thành A-tu-la lũ lượt ra đi, muốn cùng với 
chư Thiên Đao-lợi đánh nhau một trận quyết liệt. 

Bấy giờ, hai vua Rồng lớn là Nan-đà và Ưu-ba-nan-đà từ cung 
đi ra, dùng thân quấn quanh núi Tu-di bẩy vòng, tức thì làm núi rung 
động; động rồi lại động, động lớn, động khắp; rung rồi lại rung, rung 
lớn, rung khắp; phun rồi lại phun, phun lớn, phun khắp, dùng đuôi 
đập biển, làm cho một khối nước vọt lên hư không lên tận đỉnh Tu- 
d1. 

Chư Tỳ-kheo, liền ngay khi ấy, Thiên chủ Đế-thích bảo các 
Thiên chúng: “Chư vị Nhân giả, các vị có thấy đại địa này rung động 
như vậy không? Hư không đen nghịt giống như mây có mưa, lại như 
sương mù đày đặc. Ta biết chắc rằng, nay A-tu-la muốn cùng với chư 
Thiên đánh nhau”. 

Lúc ấy, ở trong biển, các Rồng tại chỗ đều rời cung mình, cầm 
các loại gậy gộc, trang bị tể chỉnh, ra ngay trước A-tu-la cùng chúng 
chiến đấu. Nếu thắng thì đuổi chúng lui thẳng về cung. Nhưng không 
thắng nên sợ hãi chạy lui, rồi cùng đến gặp Dạ-xoa Địa Cư. Đến nơi, 
nói rằng: “Các vị nên biết, các A-tu-la muốn đánh chư Thiên. Nay, 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 619 





các ngươi nên cùng chúng ta đến chỗ ấy giúp nhau đánh phá”. Dạ- 
xoa nghe xong liền chuẩn bị vũ khí cùng các Rồng kéo đi, cùng đánh 
nhau với A-tu-la. Nếu thắng thì đuổi chúng đi, nhưng không thắng 
nên sợ hãi chạy lui, rồi cùng đi đến ra mắt Dạ-xoa Bát thủ. Đến nơi, 
thưa rằng: “Các vị biết chăng? Các A-tu-la muốn đánh chư Thiên. 
Các ngài nên đến cùng chúng tôi tương trợ nghinh chiến”. Bát thủ 
nghe xong, cũng chuẩn bị vũ khí, cùng kéo đi... cho đến... thua chạy, 
rồi lại cùng đến báo với Dạ-xoa Trì phát rồi cũng bỏ chạy như trên... 
đến báo với Dạ-xoa Thường túy, cũng chuẩn bị gậy gộc và cùng với 
Trì phát... hiệp lực chiến đấu. Nếu đắc thắng thì đuổi bọn chúng về 
cung, nhưng do thất bại nên sợ hãi rút lui, rồi đến yết kiến Tứ đại 
thiên vương. Đến nơi, tâu với Tứ thiên vương: “Tứ vương thẩm xét! 
Nay các A-tu-la muốn đánh với chư Thiên. Các ngài nên cùng với 
chúng tôi tương trợ đánh cho chúng tan tác”. Khi ấy Tứ thiên vương 
nghe Thường túy nói liền vội vàng cầm các loại vũ khí lên xe mà 
đi... cho đến... chạy lui, chẳng thể hàng phục. Lúc đó Tứ thiên vương 
bèn cùng nhau lên Thiện pháp đường, nơi chư Thiên nhóm họp, bàn 
luận tâu với Đế-thích: “Thiên vương nên biết, các A-tu-la nay tụ tập 
muốn đánh chư Thiên, xin nên đến đó đánh nhau với chúng”. Trời 
Đế-thích nghe Tứ thiên vương nói như vậy thì chấp thuận, liễn triệu 
một vị trời Ma-na-bà bảo rằng: “Này Thiên tử, ngươi đến đây! Nay 
ngươi có thể đến trời Tu-dạ-ma rồi sang trời Đâu-suất-đà, trời Hóa 
lạc, trời Tha hóa tự tại. Đến nơi, vì ta mà tâu với các Thiên vương 
thế này: 'Chư Thiên các ngài, chắc các ngài đã biết, nay A-tu-la 
muốn đánh với chư Thiên, Thiên vương các ngài cần phải tương trợ, 
cùng đến chỗ ấy chiến đấu với chúng ””. Ma-na-bà nghe lời của Đế- 
thích xong liền đi đến trời Tu-dạ-ma tâu đầy đủ sự việc. 

Thiên vương Tu-dạ-ma nghe lời tâu của Thiên sứ trời Đế-thích 
là Ma-na-bà liền nghĩ đến tất cả Thiên chúng trong cõi trời Tu-dạ- 
ma. Khi ấy Thiên chúng biết ý nghĩ của Thiên vương rồi, đều khẩn 
trương mặc áo giáp, mang vũ khí, nhảy lên loại xe ở cõi trời, cùng 
nhau kéo đến chỗ Thiên vương. Đến rồi, đứng yên ở trước. Cùng lúc, 
Thiên vương Tu-dạ-ma cũng tự thân mặc loại áo giáp báu đẹp ở cõi 
trời, cầm các gậy báu, cùng với đông đủ vô lượng trăm ngàn vạn các 
Thiên tử vây quanh, đi xuống, đến trên đỉnh núi chúa Tu-di, tại phía 


620 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đông núi, cắm cờ khó hàng phục toàn màu xanh, tựa vào đỉnh núi. 

Lúc ấy Thiên sứ Ma-na-bà liền trở lên trời Đâu-suất-đà. Đến 
nơi, vị ấy tâu với Thiên vương cõi Đâu-suất: “Thiên vương nên biết! 
Thiên vương Đế-thích có lời báo trình: “Các A-tu-la muốn đánh với 
chư Thiên, xin chư Thiên cùng đến tương trợ, góp sức chiến đấu, 
khiến chúng thối lui`”. Trời Đâu-suất-đà nghe lời ấy rồi, liền nghĩ 
đến đại chúng chư Thiên của mình. Chư Thiên ấy biết rồi, liền tụ tập 
đến chỗ của Đại thiên vương. Đến nơi, ai nấy đều dốc sức cầm vũ 
khí, nhảy lên xe cùng với vô lượng trăm ngàn vạn Thiên chúng, kéo 
nhau đi xuống, cùng lúc vân tập ở đỉnh núi Tu-di, tại phía Nam, cắm 
cờ khó hàng phục toàn màu vàng, tựa vào đỉnh núi. 

Thiên sứ Ma-na-bà lại đi đến trời Hóa lạc, tâu với vị trời ấy: 
“Thiên vương nên biết! Trời Đế-thích sai tôi đến báo với ngài rằng: 
“Các A-tu-la muốn đánh chư Thiên... tâu đây đủ như trước... cho đến 
trời ấy cùng với vô lượng trăm ngàn vạn chúng Thiên tử, đều trang 
bị vũ khí, nhảy lên các thứ xe, cùng nhau kéo xuống, đến đỉnh núi 
Tu-di, tại phía Tây núi, cắm cờ khó hàng phục, toàn một màu đỏ, tựa 
vào đỉnh núi. 

Cũng như thế, lên báo với Thiên vương Tha hóa tự tại... như 
trước đã nói.. Khi ấy Thiên chúng của vị trời kia trang bị vũ khí 
hơn trời Hóa lạc, cùng với vô lượng trăm Thiên tử, vô lượng ngàn 
Thiên tử, vô lượng trăm ngàn Thiên tử, vây quanh kéo xuống, đến 
núi Tu-di, tại phía Bắc, cắm cờ khó hàng phục toàn màu trắng, tựa 
vào đỉnh núi. 

Bấy giờ trời Đế-thích thấy chư Thiên các cõi trên đều vân tập, 
liền nghĩ đến Dạ-xoa ở hư không. Khi ấy các chúng Dạ-xoa ở hư 
không đều nghĩ: “Thiên vương Đế-thích đã nghĩ đến chúng ta”. Biết 
như vậy rồi, chúng Dạ-xoa liền bảo nhau cùng mặc giáp, cầm gậy, 
trang bị dụng cụ tùy thân, xong xuôi, nhảy lên các loại xe, đi đến 
trước Đế-thích đứng sang một bên. Trời Đế-thích lại nghĩ đến các 
Tiểu thiên vương cùng quyến thuộc của chư Thiên trời Ba mươi ba. 
Khi biết ý nghĩ ấy, họ đều mặc giáp, trang bị vũ khí, nhảy lên các loại 
xe, đến trước Thiên vương. Lúc ấy, Đế-thích mặc các loại áo giáp và 
trang bị vũ khí, nhảy lên các loại xe, cùng với Dạ-xoa Hư không và 
các tiểu vương trời Ba mươi ba, vây quanh trước sau, ra khỏi thiên 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 621 





cung muốn cùng với A-tu-la đánh nhau một trận quyết liệt. 

Chư Tỳ-kheo, khi đánh nhau với A-tu-la các Thiên chúng ấy sử 
dụng nhiều loại vũ khí như: đao, tên, giáo, côn, vô, chày, tên nhọn 
kim cang, tên bắn đối mặt, tên như cái đục, tên nhọn bọc sắt, tên như 
răng trâu, tên nhọn như lá Ca-lăng-già, tên nhọn li ti, tên nổ. Những 
loại vũ khí ấy có nhiều màu sắc đẹp đẽ, đều là vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê, xích châu, xa cừ, mã não... bảy báu tạo thành. Dùng những loại 
dao gậy này, từ xa phóng đến xuyên suốt thân A-tu-la mà chẳng bị 
hại, trên thân của chúng cũng lại chẳng thấy thương tích, chỉ do nhân 
duyên xúc chạm nên chịu thống khổ. 

Chư Tỳ-kheo, các A-tu-la, khi đánh với chư Thiên có các loại 
vũ khí, sắc loại giống như của chư Thiên, cũng do bảy báu tạo thành, 
đâm vào thân chư Thiên, cũng đều xuyên qua, mà không có thương 
tích, chỉ do nhân duyên xúc chạm nên chịu thọ các thống khổ. 

Chư Tỳ-kheo, khi chư Thiên ở cõi Dục cùng với chúng A-tu-la 
đánh nhau, còn có các loại vũ khí như vậy, huống hồ là vũ khí của 
loài người tại thế gian. 


n 


622 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỂN IX 


Phẩm 10. KIẾP TRỤ 


Chư Tỳ-kheo, thế gian đặc biệt có ba loại trung kiếp. Một là 
đao binh, hai là đói khát, ba là dịch bệnh. Thế nào gọi là trung kiếp 
đao binh? Chư Tỳ-kheo, kiếp đao binh là loài người lúc bấy giờ 
không có chánh hạnh, chẳng nói như pháp, tà kiến, điên đảo, cùng 
làm đầy đủ mười nghiệp bất thiện. Chúng sanh khi ấy chỉ thọ mười 
tuổi. Chư Tỳ-kheo, khi con người thọ mười tuổi như vậy, con gái 
sanh ra mới năm tháng là đã có chồng, giống như ngày nay mười 
lăm, mười sáu tuổi gả về nhà chồng. Bấy giờ, chất đất sanh tô du, 
sanh tô, đường tắng, đường cát thơm, đến khi ấy, tất cả đều biến mất 
chẳng hiện ra nữa. Lại nữa, dân chúng kia khi thọ mười tuổi, toàn 
dùng thứ lông thô của loài dê đen làm áo, giống như áo Ca-thi-ca- 
kiểu-xa-da, áo Sô-ma-tăng, áo Độ-cứu-la, áo Câu-lộ-ma-ta, áo Kiếp 
bối, áo Cam-bà-la-bảo, ngày nay xem là rất tốt đẹp, áo thô bằng 
lông kia cũng được cho là như vậy. Thời bấy giờ, con người chỉ ăn 
hạt cổ giống như người ngày nay ăn gạo thơm... cho là thức ăn ngon. 
Lại được cha mẹ thương yêu, cầu được mười tuổi, cho là thượng thọ, 
cũng như ngà y nay cầu sống trăm tuổi. 

Chư Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có những chúng 
sanh bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính Sa-môn, Bà-la-môn, chẳng 
kính bậc cao niên, nhưng những vị này cũng được người khác cúng 
dường, phụng sự, khen ngợi, tôn trọng giống như người tu hành giáo 
pháp ngày nay, danh dự không khác. Vì sao? Vì nghiệp của họ là 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 623 





như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi không có 
tiếng lành, cũng chẳng ai tu tập mười nẻo nghiệp thiện, phần nhiều 
tất cả đều tạo nghiệp bất thiện. Chúng sanh thấy nhau đều sanh tâm 
độc hại, chém giết, không còn ý niệm thương yêu nhường nhịn. Như 
ngày nay, đám thợ săn ở những chỗ núi, đầm trống vắng trông thấy 
các loại cầm thú, chỉ khởi tâm độc ác, giết hại. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, vào thời ấy, dụng cụ trang sức của tất cả 
dân chúng đều là dao, gậy. Cũng như người đời nay dùng tràng hoa, 
bông tai, vòng cổ, xuyến, nhẫn, trâm để trang sức, người thời ấy 
dùng dao, gậy cũng lại như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, vào lúc trung kiếp sắp hết, trong vòng 
bẩy ngày, tất cả dân chúng, tay chạm vào vật gì như là cỏ, cây đất 
cục, ngói đá, đều biến thành dao, gậy, mũi rất nhọn hơn người chế 
tạo. Ai nấy giành nhau giật lấy, giết hại lẫn nhau. Trong vòng bẩy 
ngày, giết nhau chết hết, nhân đó mạng chung đều đọa vào đường 
ác, thọ khổ nơi địa ngục. Vì sao? Vì họ đối với nhau sanh tâm sát 
hại, tâm ô uế, tâm ác, tâm không lợi ích, tâm không từ bị, tâm 
không thanh tịnh. 

Chư Tỳ-kheo, đó gọi là trung kiếp đao binh. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là trung kiếp đói khát? Chư Tỳ-kheo, 
vào thời kỳ kiếp đói khát, tất cả dân chúng không có người thực 
hành chánh pháp, chỉ theo tà kiến điên đảo, đều làm đủ mười nghiệp 
bất thiện. Do nhân duyên ấy, trời không mưa. Do không mưa nên bị 
đói khổ. Lại không có hạt giống, nhặt xương người làm nghề nghiệp, 
dùng các loại vỏ nuôi mạng. Thế nào gọi là nhặt xương người làm 
nghề nghiệp? Chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ đói khát, dân chúng khi ấy 
đều đi khắp nơi, hoặc ngã tư đường, hoặc đường hẻm, thành quách, 
đại lộ, thâu nhặt xương người hầm lấy nước uống để sống, vì vậy gọi 
là nhặt xương người làm nghề nghiệp. 

Thế nào gọi là dùng các loại vỏ nuôi mạng? Chư Tỳ-kheo, thời 
kỳ kiếp đói khát, dân chúng khi ấy vì quá đói nên lột các vổ cây nấu 
nước uống để tự nuôi sống, vì vậy nên gọi là dùng các loại vỏ cây 
nuôi mạng. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh khi ấy, sau khi chết đói sẽ đều sanh 


624 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vào các đường ác, đó là đọa vào cõi Diêm-ma-la, làm thân nga quỷ. 
Vì các chúng sanh kia tham lam ganh ghét, sợ ăn hết thức ăn nên 
giành nhau cất giấu. 

Chư Tỳ-kheo, đó gọi là trung kiếp đói khát. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh? Chư Tỳ- 
kheo, dân chúng khi ấy muốn thực hành chánh pháp, muốn nói như 
pháp, cũng muốn thực hiện sự hiểu biết không điên đảo, cũng 
muốn thực hành đầy đủ mười nẻo nghiệp thiện. Nhưng vào thời ấy, 
những người làm đúng như pháp, do vì mười nghiệp bất thiện ở quá 
khứ của họ vượt hơn quả báo hiện thời nên liền khiến loài phi nhân 
phóng xả khí tai ương, dịch bệnh hoành hành, đến nỗi nhiều người 
bị bệnh chết. 

Chư Tỳ-kheo, lại nữa, trong thời kỳ dịch bệnh như vậy, lại có 
vô lượng loài phi nhân ở thế giới khác đến gây các dịch bệnh cho 
dân chúng ở cõi này. Vì sao? Vì họ phóng dật, làm việc phi pháp, 
nên các loài phi nhân kia đoạt mất hồn họ, cho họ xúc chạm với điều 
xấu ác, khiến tâm họ hôn mê, rối loạn; trong đó có nhiều người 
phước mỏng nên mạng chung. Thí như nhà vua hoặc đại thần của 
vua, để bảo vệ cho dân ở địa đầu biên giới nên bố trí quân lính canh 
giữ. Có lúc bỗng nhiên đạo tặc ở phương khác đến, vì lính phòng vệ 
kia không canh phòng cẩn mật, do có sự chểnh mảng nên bị lũ giặc 
nhất thời chém giết, hoặc phá nhà cửa, hoặc phá thôn xóm, hoặc hủy 
làng mạc, dân chúng, thành quách... Vì do phóng dật nên phi nhân ở 
phương khác đến gây nên dịch bệnh, sinh mạng chết hết. Cũng như 
vậy, hoặc vào thời gian nọ, loài phi nhân ở phương khác đến gây 
dịch bệnh. Khi ấy các chúng sanh không làm chuyện phóng dật, 
nhưng loài quỷ kia quá mạnh đã cưỡng bức, đoạt linh hồn họ, cho họ 
xúc chạm với điều xấu ác, khiến tâm họ mê man bất loạn; trong đó 
có nhiều người bị bệnh chết. Thí như nhà vua và các đại thân của 
vua, vì để bảo vệ các làng mạc nên bố trí quân binh trấn giữ. Hoặc 
giả sau đó, giặc cướp phương khác đến quấy nhiễu, xâm phạm. Tuy 
là sự trấn giữ kia không có lơ là, chểnh mảng, vẫn siêng năng cẩn 
mật canh giữ, nhưng bọn giặc quá mạnh, cưỡng bức gây hại, cũng có 
thể cùng lúc giết hại nhiều người, hoặc phá nhà cửa của họ, hủy 
thôn xóm, làng mạc... nh rước... Chư Tỳ-kheo, ở trong kiếp dịch 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 625 





bệnh, dân chúng bị bệnh, quá đau đớn, mạng chung cũng như vậy. 
Sau khi mạng chung, họ đều được sanh lên các cõi trời. Vì sao? Vì 
chúng sanh ấy không có tâm hại nhau, không có tâm não loạn, lại có 
tâm lợi ích, tâm từ bi, tâm thanh tịnh, cho đến khi sắp mạng chung 
lại hỏi thăm nhau: “Bệnh của ngươi có thể chịu đựng chăng, ít bị tổn 
hại chăng? Có ai thoát chăng, có ai khỏi chăng? Có ai có bệnh gì 
khác chăng?” Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy nên họ được sanh lên 
cõi trời. Đây gọi là trung kiếp dịch bệnh. 
Chư Tỳ-kheo, như thế gọi là ba loại trung kiếp của thế gian. 


M 


626 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 1l: THẾ TRỤ 


Chư Tỳ-kheo, ở trong thế giới có bốn thứ vô lượng chẳng thể 
lường tính, chẳng thể nêu bày, chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc trời, hoặc 
người, hoặc những vị toán số trong thế gian muốn nắm bắt số lượng 
ấy, dù trải qua một năm, hoặc trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn 
năm, hoặc ức năm, trăm ngàn ức năm, chẳng bao giờ có thể nắm 
bắt được. Bốn thứ ấy là gì? Chư Tỳ-kheo, như sự tổn tại của thế 
giới, điều này chẳng thể tính đếm mà biết được, dù trải qua một 
năm, một trăm năm, một ngàn năm, trăm ngàn năm, hoặc ức năm, 
trăm ức năm, ngàn ức năm, trăm ngàn ức năm. Chư Tỳ-kheo, như 
sự hoại diệt của thế giới sau khi tổn tại cũng chẳng thể tính toán 
mà biết được, dù trải qua một năm, trăm năm, ngàn năm, trăm 
ngàn năm, một ức năm, hoặc trăm ức năm, hoặc ngàn ức năm, 
hoặc trăm ngàn ức năm. Chư Tỳ-kheo, như sự hình thành của thế 
giới, sau khi hoại diệt, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết 
được, dù trải qua một năm, trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, 
hoặc ức năm, trăm ức năm, ngàn ức năm, hoặc trăm ngàn ức năm. 
Chư Tỳ-kheo, như sự tổn tại của thế giới sau khi hình thành, điều 
này cũng chẳng thể tính toán mà biết được, dù trải qua một năm, 
trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, hoặc một ức năm, trăm ức 
năm, ngàn ức năm, hoặc trăm ngàn ức năm. 

Chư Tỳ-kheo, đó là bốn thứ vô lượng chẳng thể lường tính, 
chẳng thể nêu bày, chẳng thể nghĩ bàn, hoặc trời, hoặc người, không 
ai tính toán mà có thể biết được, dù cho trải qua trăm ngàn vạn năm, 
trăm ngàn vạn ức năm. 

Chư Tỳ-kheo, mọi thế giới hiện có ở phương Đông đều chuyển 
biến trụ rồi hoại, không có thời gian dừng nghỉ, hoặc có sự chuyển 
thành, hoặc có sự chuyển hoại. Chư Tỳ-kheo, các phương Nam, Tây, 
Bắc mọi thế giới hiện có đều chuyển biến thành, trụ, hoại cũng lại 
như thế. Chư Tỳ-kheo, như bánh xe có năm bộ phận, trừ trục ra, 
chúng xoay chuyển chẳng ngừng, không lúc nào tạm nghỉ, đại khái 
thế giới cũng như vậy. Lại như cơn mưa mùa hạ, hạt mưa to nối nhau 
rơi xuống, không dừng nghỉ, cũng thế, sự chuyển biến thành, trụ, 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 627 





hoại của các thế giới ở phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc không 
khi nào dừng, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong khoảng thời gian ấy lại có ba tai họa. 
Một là tai họa về nước, hai là tai họa về lửa, ba là tai họa về gió. Ở 
thời kỳ tai họa về lửa, chư Thiên ở cõi trời Quang âm khỏi bị tai họa 
ấy. Thời kỳ tai họa về nước, chư Thiên ở cõi trời Biến tịnh khỏi bị tai 
họa ấy. Thời kỳ tai họa về gió, chư Thiên ở cõi trời Quảng quả khỏi 
bị tai họa ấy. Thế nào là tai họa về lửa? Chư Tỳ-kheo, khi tai họa về 
lửa khởi lên, các chúng sanh đều có hạnh lành, nói lời như pháp, 
thành tựu năm kiến không có điên đảo, tu hành đầy đủ mười nẻo 
nghiệp thiện; đối với thiển vô giác quán, không dụng công tu, tự 
nhiên chứng đắc. Khi ấy chúng sanh kia dùng sức thần thông, trụ ở 
trên không, trụ nơi các cõi tiên, trụ nơi các cõi trời, trụ nơi cõi phạm 
hạnh. Trụ như vậy rồi, thọ cái vui vô giác quán của tầng thiển thứ 
hai. Chứng biết như vậy, thành tựu trọn vẹn, thân hoại mạng chung, 
liển sanh vào cõi trời Quang âm. Chúng sanh trong cõi Địa ngục, 
chúng sanh trong cõi Súc sanh, cõi Diêm-ma-la, cõi A-tu-la, cõi Tứ 
thiên vương, trời Ba mươi ba, trời Tu-dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời 
Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, và trời Ma thân cho đến cõi Phạm, tất 
cả chúng sanh sanh ở nhân gian đều thành tựu vô giác vô quán, 
chứng tri mọi sự an lạc, thân hoại mạng chung, liền sanh cõi trời 
Quang âm. Tất cả sáu đường đều dứt tuyệt. Đây gọi là thế gian 
chuyển đổi chấm dứt. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào là thế gian trụ rồi chuyển sang hoại? 
Chư Tỳ-kheo, vào thời kỳ nọ, thời gian lâu xa vô lượng, thiên hạ bị 
khô hạn, lại không có mưa, tất cả cổ cây đều khô cháy, không còn 
một loại nào. Thí như cổ lau nhân khi còn non cắt đi, lại không được 
tưới nước sẽ khô cháy mục nát, chẳng còn lại gì.. Chư Tỳ-kheo, trời 
lâu chẳng mưa, tất cả cổ cây khô cháy cũng lại như vậy. Chư Tỳ-kheo, 
các hành cũng vậy, tất cả đều vô thường, chẳng tổn tại lâu dài, chẳng bển 
chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt cần phải nhàm chán, xả ly, mau cầu 
giải thoát. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, bấy giờ có luồng gió lớn Ca-lê-ca thổi 
khiến cho tám vạn bốn ngàn do-tuần nước biển lớn dạt ra bốn phía. 
Ở dưới liền có cung điện lớn mặt trời, lại thổi một mặt trời lên khỏi 


628 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





biển, đặt ở khoảng giữa lưng chừng núi chúa Tu-di, cách đất bốn vạn 
hai ngàn do-tuần trong quỹ đạo mặt trời. Chư Tỳ-kheo, đó gọi là mặt 
trời thứ hai của thế gian xuất hiện trên đời, các ao hồ, sông ngòi nhỏ 
đều khô cạn tất cả không còn cái nào. Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành 
đều vô thường... như trên đã nói... nên cầu thoát khỏi. 

Lại nữa, chư T-kheo, như trên đã nói, ngọn gió Ca-lê-ca thổi 
nước biển lớn, lại đưa cung điện mặt trời đặt trong quỹ đạo mặt trời. 
Đó gọi là mặt trời thứ ba của thế giới xuất hiện ở đời. Có bao nhiêu 
hổ lớn, ao lớn, rạch lớn, sông lớn và vô số sông... tất cả các sông 
đều khô cạn không còn cái nào. Các hành cũng thế, tất cả đều vô 
thường. Cứ lần lượt như vậy, thế gian lại có mặt trời thứ tư xuất hiện. 
Bấy giờ tất cả hồổ lớn, sông lớn như là hồ lớn Thiện hiện, hồ lớn A- 
na-bà-đạt-đa, hồ lớn Mạn-đà-kỳ-ni, hồ lớn Xà mãn... đều khô kiệt 
hết, không còn hồ nào. Các hành cũng vậy, tất cả đều vô thường... 
Cứ lần lượt như vậy, thế gian lại có mặt trời thứ năm xuất hiện. Vào 
lúc ấy, nước biển lớn dần dần khô cạn, lúc đầu vơi dần ngang tới mắt cá 
chân, cho đến giảm xuống ngang bằng đầu gối, cho đến nửa thân, cho 
đến một thân, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thân, đến đó là khô cạn. 

Chư Tỳ-kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn dần 
dần vơi xuống bằng nửa cây Đa-la, cho đến một cây Đa-la, hoặc hai, 
ba, bốn, năm, sáu, bẩy cây Đa-la, dần dần lại đến nửa câu-lô-xá, vơi dần 
khô cạn cho đến nửa do-tuần, một do-tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy 
do-tuần, dần dần vơi cạn cho đến một trăm do-tuần, ba, bốn, năm, 
sáu, bẩy trăm do-tuần, cứ dẫn dần vơi... 

Chư Tỳ-kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn lại dần 
dần vơi một ngàn do-tuân, hai ngàn do-tuần, cho đến ba, bốn, năm, 
sáu, bảy ngàn do-tuần. Chư Tỳ-kheo, đang lúc thế gian xuất hiện 
năm mặt trời, nước biển lớn kia còn sót lại... cho đến bẩy ngàn do- 
tuần, đến sáu ngàn do-tuần, như vậy cho đến bảy trăm do-tuần, sáu 
trăm do-tuần, năm, bốn, ba, hai, một trăm do-tuần. Nước còn đọng 
lại như vậy cho đến bẩy do-tuần, hoặc sáu do-tuần, năm, bốn, ba, 
hai, một do-tuần; hoặc nước còn đọng lại giảm còn bảy câu-lô-xá, 
sáu câu-lô-xá, năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá. Chư Tỳ-kheo, khi 
năm mặt trời xuất hiện trong thế gian, nước biển lớn ấy sâu còn 
đọng lại bẩy cây Đa-la, hoặc sáu cây Đa-la, năm, bốn, ba, hai, một 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 629 





cây Đa-la; hoặc nước còn lại sâu bằng bảy người, hoặc sáu người, 
năm, bốn, ba, hai, một người, cho đến nửa người, hoặc còn từ gối 
xuống đến mắt cá. Lại khi năm mặt trời xuất hiện, ở trong biển lớn, 
hoặc có lúc phần nước còn lại ít ỏi, như mưa mùa thu đọng lại trong 
vết chân trâu, nước có rất ít. Như vậy, lúc năm mặt trời xuất hiện, 
nước trong biển lớn cũng ít như thế. Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lúc năm 
mặt trời xuất hiện, trong biển lớn ấy, ở tất cả các nơi, nước khô cạn 
hết không còn giọt nào, như người bôi mỡ. Chư Tỳ-kheo, tất cả các 
hành cũng lại như vậy, vô thường chẳng bên lâu, khoảnh khắc tạm 
thời... cho đến nên nhàm chán, nên xả ly, nên cầu giải thoát. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo... như rước... cho đến lúc sáu mặt trời 
xuất hiện ở thế gian, bốn đại châu kia và tám vạn bốn ngàn tiểu 
châu, tất cả núi lớn, cho đến núi chúa Tu-di đều bốc khói, khói bốc 
liên tục, như khi người thợ gốm nung đồ dùng, trên đổ dùng, ngọn 
lửa cùng lúc phựt lên, phựt lên liên tục, ngọn lửa ấy liền bùng lên, 
phủ kín khắp cả. Như thế, như thế, bốn đại châu kia và các núi lớn 
bốc khói mãnh liệt, cũng lại như thế... cho đến... chư hành vô thường... 
nên cầu giải thoát. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo... nh rrước... cho đến lúc bảy mặt trời 
xuất hiện, bốn đại châu ấy, và tám vạn bốn ngàn tiểu châu, tất cả 
núi lớn cho đến núi Tu-di đều cháy rụi, dưới đất, mạch nước cũng 
đều khô cạn. Nước đã hết, gió cũng tiêu. Khi ngọn lửa bùng cháy 
như thế, bảy trăm do-tuân phần trên đỉnh núi chúa Tu-di nhất thời 
ngã đổ. Lửa ấy càng mạnh, gió thổi lên thiêu đốt cung điện Phạm 
thiên, nhưng không thể lên đến trời Quang âm. Lúc ấy các Thiên tử 
ở cõi trời Quang âm sanh sau có mặt ở thế gian, vì chưa biết kiếp 
thế gian có sự chuyển hoại, chuyển hoại rồi thành và chuyển trụ, 
nên đều sanh tâm khiếp hãi, kinh ngạc, run sợ, cùng nói với nhau: 
“Không bao lâu ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt cung điện Quang âm 
này”. Khi ấy các Thiên tử nơi cõi trời Quang âm ở trước tại đó biết 
rõ sự hoại, thành, trụ của kiếp thế gian nên trấn an các Thiên tử 
hậu sanh: “Các vị chớ kinh sợ. Vì sao? Các vị nên biết, ngày xưa, 
có ngọn lửa cũng đến nơi đó”. Các Thiên chúng nghe lời ấy rỗi, 
liền nhớ nghĩ về ánh sáng lửa khi xưa, nhớ nghĩ ánh sáng kia chẳng 
la tâm, cho nên mới được tên này, đó là Quang thiên. Lửa kia như 


630 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thế bùng cháy rất lớn, đỏ rực mãnh liệt, thiêu đốt thành tro không 
còn lại gì, phải nên ghi nhớ. Chư Tỳ-kheo, các hành cũng thế... cho 
đến... nên cầu thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian hoại rồi thành như thế nào? Chư Tỳ- 
kheo, bấy giờ, lại trải qua thời gian ngày tháng lâu xa vô lượng 
chẳng thể tính bàn, nổi lên mây dày to lớn đến nỗi che khắp cối 
Phạm thiên. Sau khi che khắp, mưa lớn đổ xuống, hạt mưa rất to, 
hoặc như trục xe, hoặc như cái chày, trải qua nhiều năm, trăm ngàn 
vạn năm, khối nước mưa kia, dần dần dâng lên, đến chỗ ở của 
Phạm thiên, nước lênh láng khắp nơi. Nhưng khối nước ấy, có bốn 
luông gió giữ lại, một gọi là trụ, hai gọi là an trụ, ba gọi là bất đọa, 
bốn gọi là kiên cố. Lúc ấy, sau khi mưa dứt, khối nước đó lại tự hạ 
xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do-tuần. Ngay khi ấy, bốn 
phương, nhất thời có gió lớn nổi dậy. Gió ấy tên là A-na-tỳ-la, thổi 
khối nước kia làm sóng nước nổi dậy cuồn cuộn chẳng dừng; trong 
nước tự nhiên sanh khối bọt lớn. Khi ấy, gió lớn A-na-tỳ-la thổi 
khối bọt kia ném lên không trung. Từ trên đó, tạo ra cung điện của 
các Phạm thiên, đẹp đẽ dễ ưa, do bẩy báu xen lẫn tạo thành là 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não. Chư Tỳ-kheo, 
do nhân duyên ấy mới có cung điện, tường vách đẹp đế như thế. 
Chư Thiên cõi Phạm thân xuất hiện ở thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, tạo như vậy rồi, khối nước lớn ấy, lại hạ xuống 
trăm ngàn vạn ức do-tuần... nó rên... Bốn phương gió nổi dậy, tên là 
A-na-tỳ-la. Do gió lớn này thổi ném bọt nước tạo thành cung điện 
nên ở cõi trời Ma thân, tường vách, trụ xứ như trời Phạm thân không 
có gì khác, chỉ có màu sắc của vật báu thô tế xê xích, sai khác chút 
ít thôi. Cùng cách ấy, tạo ra cung điện của chư Thiên cõi Tha hóa tự 
tại, cung điện của chư Thiên trời Hóa lạc; kế đến tạo ra cung điện 
của chư Thiên cõi Đâu-suất-đà; kế đến tạo ra cung điện của chư 
Thiên trời Dạ-ma. Cứ như vậy, lần lượt xuất hiện đầy đủ, đều giống 
như cung điện của chư Thiên cõi Phạm thân, nhưng màu sắc nơi báu 
vật có khác là dần dẫn ít thô đi. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy, khối nước kia lại dần dần giảm thiểu và 
hạ xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do-tuần, bỗng nhiên dừng lại. 
Ở trong khối nước, bốn phía chung quanh tự nhiên sanh bọt, nổi lên 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 631 





mặt nước, dày sáu mươi tám ức do-tuần, rộng lớn vô cùng. Thí như 
trong suối, ao và hồ đầm, cùng khắp bốn phía đều có bọt nổi, che 
dày trên mặt nước, đứng yên tại chỗ. Như thế, như thế, này chư Tỳ- 
kheo, trong khối nước kia, cùng khắp bốn mặt, bọt nổi lên trên dày 
sáu mươi tám ức do-tuần, rộng lớn vô cùng, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, luồng gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia, tức 
khắc tạo tác núi chúa Tu-di, kế đến tạo thành quách, nhiều màu khả 
ái, bốn báu tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Chư Tỳ-kheo, 
do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi chúa Tu-di xuất hiện rõ ràng. 
Chư Tỳ-kheo, lại vào thời ấy, gió lớn Tỳ-la thổi bọt nước kia lên đến 
núi chúa Tu-di, phân ra bốn phía, tạo bốn ngọn núi, mỗi ngọn cao 
bẩy trăm do-tuần, nhiều màu đẹp đẽ, bảy báu hợp thành, đó là vàng, 
bạc... cho đến xa cừ, mã não. Do nhân duyên ấy, thế gian xuất hiện 
bốn ngọn núi lớn. Gió kia, lần lượt như vậy, thổi bọt nổi trên mặt 
nước tạo ra cung điện trời Ba mươi ba. 

Lại nữa, ở khoảng lưng chừng phía Đông, Tây, Nam, Bắc núi 
chúa Tu-di, chỗ rộng bốn vạn hai ngàn do-tuần, tạo ra cung điện cho 
Tứ đại thiên vương; vách tường, bờ thành đều bằng bẩy báu, đẹp đẽ 
thẳng tắp, nhiều màu dễ xem. Như vậy xong rồi, lúc ấy ngọn gió kia 
lại thổi bọt nước lên khoảng lưng chừng núi chúa Tu-di, bốn vạn hai 
ngàn do-tuần, tạo thành cung điện cho Nguyệt Thiên tử; tường thành 
cao lớn, bẩy báu tạo thành, nhiều màu đẹp đẽ. Tạo như vậy rồi, lại 
thổi nước lớn tạo thành đầy đủ bẩy cung điện lớn cho Nhật Thiên tử; 
thành quách, lầu gác đều do bẩy báu tạo thành, vạn phân đẹp đếẽ, 
nhiều màu dễ xem. Do nhân duyên ấy, thế gian mới có cung điện 
mặt trời ở trong hiện tại. Lại nữa, chư Tỳ-kheo, gió ấy thổi bọt nước 
kia lên trên núi chúa Tu-di tạo thành ba chỗ thành quách, bẩy báu 
trang nghiêm, nhiều màu đẹp đẽ là các báu: vàng, bạc... cho đến xa 
cừ, mã não. Do nhân duyên đó, thành quách như vậy xuất hiện nơi 
thế gian. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt ở trên nước 
biển này cao một vạn do-tuần, tạo cung điện pha lê cho Dạ-xoa trên 
không; thành quách, lầu gác cũng bằng pha lê. Chư Tỳ-kheo, do 
nhân duyên ấy, thế gian mới có tường vách, cung điện của Dạ-xoa ở 
trên không xuất hiện đầy đủ. 


632 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khi ấy, gió lớn A-na-tỳ-la lại thổi bọt 
nước ở phía Đông, Tây, Nam, Bắc núi chúa Tu-di, mỗi phía cách núi 
một ngàn do-tuần. Dưới biển lớn, tạo thành bốn mặt thành của A-tu- 
la, bẩy báu trang nghiêm, đẹp đẽ khả ái... cho đến... thế gian có thành 
A-tu-la bốn mặt ấy xuất hiện như vậy. 

Lại nữa, gió lớn A-tỳ-na-la thổi bọt nước kia đặt để bên ngoài 
núi chúa Tu-di, ngay chỗ ấy, lại tạo thành núi lớn, tên là Khư-đề-la- 
ca. Núi ấy cao rộng, mỗi mặt bốn vạn hai ngàn do-tuần, đều do bẩy 
báu tạo thành, trang nghiêm, đẹp đẽ dễ xem. Chư Tỳ-kheo, do nhân 
duyên ấy, thế gian mới có núi Khư-để-la-ca xuất hiện như thế. 

Lại nữa, gió lớn A-tỳ-na-la thổi bọt nước kia, đặt ở bên ngoài 
núi Khư-để-la-ca, ngay nơi ấy, tạo thành một núi tên là Y-sa-đà-la. 
Núi ấy cao rộng, mỗi mặt hai vạn một ngàn do-tuần, nhiều màu khả 
ái, bẩy báu tạo thành... cho đến các báu như xa cừ, mã não... Chư Tỳ- 
kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Y-sa-đà-la xuất hiện 
như thế. 

Lại nữa, gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia đặt để bên ngoài 
núi Y-sa-đà-la, cũng tạo thành một ngọn núi ở nơi ấy, tên là Do-càn- 
đà-la. Núi ấy cao rộng một vạn hai ngàn do-tuần, nhiều màu khả ái... 
cho đến do bảy báu xa cừ, mã não... tạo thành. Chư Tỳ-kheo, do nhân 
duyên đó, thế gian mới có núi chúa Do-càn-đà-la xuất hiện. Lần lượt 
như vậy, tạo thành núi Thiện hiện, cao rộng bằng nhau, sáu ngàn do- 
tuần. Lại, kế đến tạo thành núi Mã phiến đầu, cao rộng bằng nhau 
ba ngàn do-tuần. Tiếp theo lại tạo thành núi Ni-dân-đà-la, cao rộng 
bằng nhau một ngàn hai trăm do-tuần. Kế đến lại tạo thành núi 
Chước-ca-la, cao rộng bằng nhau ba trăm do-tuần, nhiều màu khả ái, 
đều là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não... bảy thứ báu đẹp đế 
tạo thành, như trước đã nói đầy đủ về sự tạo tác núi Khư-để-la-ca, 
không có gì khác. Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có 
các núi Chước-ca-la... xuất hiện như vậy. 

Lại nữa, gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia phân tán ra rồi đặt 
để ở bốn phía bên ngoài núi Chước-ca-la, tạo thành bốn châu lớn và 
tám vạn châu nhỏ, cùng các núi lớn khác. Lần lượt như vậy, tạo tác 
xong xuôi. Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có bốn 
châu lớn, tám vạn châu nhỏ và các núi lớn lần lượt xuất hiện. 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 633 





Lại nữa, gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia vượt ra ngoài bốn 
châu lớn, tám vạn châu nhỏ, núi chúa Tu-di và tất cả các núi lớn 
khác; đặt để vòng quanh, gọi là núi Đại luân vi, cao rộng bằng nhau 
sáu trăm tám mươi vạn ức do-tuần, thật vững chắc, do kim cương tạo 
thành, khó thể phá hoại. Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, núi Đại 
luân vi xuất hiện ở thế gian. 

Lại nữa, gió lớn A-na-tỳ-la thổi làm xoáy mòn đại địa, dần dần 
sâu xuống, rồi ngay trong ấy, khối nước lớn bỗng nhiên dồn lại. Chư 
Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, ở trong thế gian lại có biển lớn xuất 
hiện. 

Lại, do nhân duyên gì mà nước biển lớn này mặn chát không 
thể dùng vào việc ăn uống? Chư Tỳ-kheo nên biết, việc này có ba 
nhân duyên. Một là từ sau nạn hỏa tai, trải qua thời gian lâu xa vô 
cùng, nổi mây lớn dày đặc, che kín đứng yên cho đến trời Phạm. 
Sau đó mưa xuống, hạt mưa rất lớn... như trước đã nói kỹ... Nước của 
cơn mưa lớn ấy rửa tất cả cung điện của trời Phạm thiên. Kế đến 
lại rửa khắp cung điện của trời Ma, cung điện trời Tha hóa tự tại, 
cung điện trời Hóa lạc, cung điện trời Đâu-suất-đà, cung điện trời 
Dạ-ma, rửa đi rửa lại, rửa mãi như thế. Khi rửa, các cung điện ấy 
có bao nhiêu vị cay, mặn, đắng đều chảy xuống hết. Kế đến lại rửa 
khắp núi chúa Tu-di, và bốn châu lớn, tám vạn châu nhỏ, các núi 
lớn khác, núi Luân vi.. Khi rửa như vậy, nước ngâm, thấm, chảy, 
rửa các vị mặn, cay, đắng trong đó, nhất thời đều chảy vào trong 
biển lớn. 

Chư Tỳ-kheo, đó là nhân duyên thứ nhất khiến nước biển lớn 
mặn, không thể dùng trong ăn uống được. 

Lại nữa, nước biển lớn ấy là chỗ ở của các đại thần, chúng 
sanh có thân to lớn. Đó là cá, ba ba, rồng, cá rái, giải, cá sấu, tôm, 
ếch nhái, cung-tỳ-la-đê, ma-da-đê, mị-li-da-đê, mị-đâu, la-đâu, la- 
kỳ-la... Trong số ấy, hoặc có loài thân một trăm do-tuần, hai trăm do- 
tuần, ba, bốn, năm, sáu, bẩy trăm do-tuần; có những chúng sanh thân 
to lớn như vậy ở trong đó. Các loại phân tiểu của chúng lưu xuất đều 
ở trong biển, do nhân duyên này, nước biển mặn, không thể dùng 
trong ăn uống. 

Chư Tỳ-kheo, đó là nhân duyên thứ hai khiến nước biển mặn. 


634 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, nước biển lớn ấy, khi xưa chư tiên nhóm họp lại để 
chú nguyện: “Nguyện cho mi thành vị mặn chẳng thể uống được! 
Nguyện cho mi thành vị mặn chẳng thể uống được!” Chư Tỳ-kheo, 
đây là nhân duyên thứ ba khiến nước biển lớn mặn chẳng thể ăn 
uống được. 

Lại nữa, do có nhân duyên gì mà sức nóng khủng khiếp thiêu 
đốt thế gian? Chư Tỳ-kheo, ngay thời kỳ chuyển kiếp của kiếp sơ thế 
giới này, khi mới thành hình, gió lớn A-tỳ-na-la thổi dạt sáu cung 
điện lớn của mặt trời, đều đặt hết ở dưới nước của biển lớn. Đặt vào 
chỗ nào thì trong địa phận chỗ ấy, khối nước lớn kia tức tốc tiêu hết, 
chẳng chảy đâu được. Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó trong thế gian 
mới có sức nóng kinh khiếp thiêu đốt xuất hiện. Như thế gọi là thế 
gian chuyển hoại rồi trụ. 

Lại nữa, sao gọi là thế gian chuyển hoại thành trụ? Chư Tỳ- 
kheo, giống như hiện nay thế gian thành rồi trụ lập, nhưng có nạn 
lửa. Vì sao lại có nạn nước xuất hiện? Chư Tỳ-kheo, thời kỳ kiếp 
thủy tai, tất cả dân chúng có hạnh như pháp, nói lời như pháp, 
thành tựu chánh kiến, không có điên đảo, giữ mười hạnh lành. 
Những người này sẽ đạt được tầng thiển thứ ba Vô hỷ mà chẳng 
nhọc công sức, không có mệt mỏi, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy 
chúng sanh đó được trụ trong con đường phạm hạnh của chư tiên, 
chư Thiên trên hư không; được trụ trong ấy rồi, đắc an lạc do lìa 
hỷ, liền tự khen: “Này chư Nhân giả, vui sướng quá! Vui sướng 
quá! Tầng thiền thứ ba này vui sướng như thế!” 

Bấy giờ tất cả chúng sanh nơi ấy cùng hỏi những chúng sanh 
đắc thiển ấy. Họ liền đáp: “Lành thay Nhân giả! Đây là tầng thiển 
thứ ba Vô hỷ, nên biết như thế!” Các chúng sanh kia đã nghe và biết 
được rồi, lại thành tựu tầng thiển thứ ba Vô hỷ như vậy. Đã thành 
tựu rồi chứng đắc, chứng đắc rồi tư duy, tư duy rồi an trú, khi thân 
hoại mạng chung sanh lên cõi trời Biến tịnh. Như thế, dưới từ cõi Địa 
ngục, cối Diêm-ma-la, cõi A-tu-la, trời Tứ thiên vương, cho đến trên 
chư Thiên Phạm thế, Quang âm, từ đây trở xuống, tất cả chúng sanh, 
tất cả xứ, tất cả hữu đều dứt hết. Chư Tỳ-kheo, như vậy gọi là thế 
gian chuyển biến. 

Lại nữa, thế nào là thế gian chuyển rổi lại hoại? Chư Tỳ- 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 635 





kheo, trải qua thời gian Tam-ma-da lâu xa vô lượng, mây lớn che 
khắp, đến nỗi đầy cả cõi trời Quang âm. Từ đây trở xuống, mưa 
nước tro nóng trải vô lượng năm. Chư Tỳ-kheo, khi nước tro nóng 
kia mưa xuống, làm tiêu cung điện của trời Quang âm, tất cả đều 
tiêu diệt hết, không còn hình bóng, mảẩy may vi trần, có thể nhận 
biết được. Thí như váng sữa bỏ vào lửa cháy tiêu hết, hoàn toàn 
không còn dấu vết có thể nghiệm biết được. Như thế, như thế, nước 
tro nóng kia, khi mưa xuống làm tiêu cung điện của chư Thiên trời 
Quang âm... cũng lại như vậy, không còn dấu vết gì để có thể biết. 
Chư Tỳ-kheo, các hành là vô thường, phá hoại ly tán, lưu chuyển 
tiêu diệt, khoảnh khắc chẳng ngừng cũng y như thế, đáng chán, 
đáng sợ, nên cầu thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, các cung điện của chư Thiên, các cõi trời Phạm 
thân, Ma thân, Hóa lạc, Tha hóa tự tại, Đâu-suất, Dạ-ma... bị mưa tro 
nóng xối rửa tiêu diệt.. như rên... giống như váng sữa ném vào lửa 
nóng tiêu tan hết không còn dấu vết... cho đến... tất cả các hành đều 
vô thường... nên cầu thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, khi nước tro nóng kia mưa xuống, xối bốn châu 
lớn, tám vạn châu nhỏ và núi lớn khác, núi chúa Tu-di làm tiêu tan 
hết không còn vết tích gì có thể biết được... như trước đã nói rõ... 
phải nên nhàm chán. Sự biến đổi như vậy, chỉ riêng người thấy mới 
có thể tin thôi. Đó gọi là thế gian chuyển rồi để hoại. 

Lại nữa, thế nào là chuyển hoại rồi thành? Chư Tỳ-kheo, bấy 
giờ nổi mây mưa lớn trải qua nhiều năm, nổi gió thổi bọt nước tạo 
thiên cung ở trên... cho đến... như sự việc về nạn lửa, đó là nạn 
nước. 

Lại nữa, vì sao có nạn gió? Chư Tỳ-kheo, khi sắp có nạn gIó, 
tất cả chúng sanh tu hành như pháp, thành tựu chánh niệm, sanh vào 
tầng thiển thứ tư, cảnh trời Quảng quả. Chúng sanh nơi địa ngục, bỏ 
thân địa ngục, sanh lại nhân gian, tu hạnh thanh tịnh, thành tựu Tứ 
thiển cũng y như thế. Các cõi Súc sanh, cõi Diêm-ma-la, cõi A-tu-la, 
trời Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, 
trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Ma thân, chư Thiên Phạm thế, 
Quang âm, Biến tịnh... đều tu hành thành tựu Tứ thiển... như trên... 
Chư Tỳ-kheo, đó gọi là thế chuyển. 


636 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Vì sao chuyển hoại? Chư Tỳ-kheo, trải qua thời gian Tam-ma- 
da lâu xa vô lượng, có gió lớn nổi dậy; gió ấy tên là Tăng-già-đa. 
Chư Tỳ-kheo, gió ấy, trước hết thổi tất cả cung điện của chư Thiên 
trời Biến tịnh khiến va chạm nhau cho đến hoại diệt, không còn dấu 
vết có thể nhận biết. Thí như tráng sĩ lấy hai dụng cụ bằng đồng, hai 
tay nắm lấy chà xát vào nhau không thôi, hủy hoại tiêu diệt, không 
còn hình dáng vết tích nào có thể biết được. Gió hòa hiệp kia thổi 
làm tiêu mất cung điện trời Biến tịnh cũng y như vậy. Chư Tỳ-kheo, 
các hành vô thường, phá hoại, ly tán, khoảnh khắc chẳng lâu... cho 
đến... đáng chán, nên cầu thoát khỏi. 

Lần lượt như thế, thổi cung điện của trời Quang âm, cung điện 
của chư Thiên trời Phạm thân, tất cả cung điện của trời Ma thân, trời 
Tha hóa tự tại, trời Hóa lạc, trời Dạ-ma, làm đụng nhau, va nhau, cọ 
nhau, khiến đều tan nát, không còn hình tướng, không còn bóng 
dáng, không mảẩy may để có thể nhận biết. Chư Tỳ-kheo, tất cả các 
hành cũng y như thế, mục nát chẳng bền, không chân thật, cần phải 
nhàm chán, xả ly, sớm cầu giải thoát. 

Chư Tỳ-kheo, gió kia lại thổi bốn châu lớn, tám vạn châu nhỏ, 
núi chúa Tu-di và các núi lớn khác, làm cho nhấc cao lên một câu- 
lô-xá, rồi phân tán hủy hoại, hoặc hai, hoặc ba, bốn, năm, sáu, bẩy 
câu-lô-xá rồi phân tán hủy hoại. Hoặc thổi nâng cao lên một do- 
tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu bẩy trăm do-tuần, rồi làm phân tán hủy 
hoại; hoặc thổi nâng cao lên ngàn do-tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, 
bẩy ngàn do-tuần, hoặc thổi nâng cao lên trăm ngàn do-tuân, rồi làm 
phân tán hủy hoại. Gió kia như thế, thổi tan hoại tất cả, đều làm cho 
không còn hình, không còn tướng, không còn vi trần tàn tích nào có 
thể nhìn thấy. Thí như người đàn ông khỏe mạnh cầm cục bột bóp 
vụn tan nát, rải khắp lên trên không, gió thổi bay hết không còn 
hình, không còn ảnh. Như thế, như thế, gió kia thổi phá các cây, các 
núi.. cũng y như vậy, chỉ trừ người thấy mới có thể tin. Đây gọi là 
thế gian chuyển trụ rồi hoại. 

Lại nữa, thế gian hoại rồi chuyển thành như thế nào? Chư Tỳ- 
kheo, như thế rồi lại trải qua thời gian Tam-ma-da lâu xa vô lượng 
năm, mây đen lớn nổi lên, che khắp thế giới cho đến trời Biến tịnh; 
đã che khắp rồi, lại đổ mưa lớn, giọt mưa rất to, hoặc như trục xe, 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 637 





hoặc như cái chày liên tục đổ xuống, trải qua nhiều năm, trăm ngàn 
vạn năm, lượng nước chứa cao đến trời Biến tịnh, tất cả đều tràn 
ngập, được bốn thứ gió giữ lại.. như đã nói ở trên... cho đến thổi bọt 
nước tạo thành cung trời Biến tịnh, bẩy báu nhiều màu hiện ra rõ 
ràng, tất cả đều như nạn lửa, nạn nước, trình bày theo thứ tự. Chư 
Tỳ-kheo, như thế gọi là thế gian hoại rồi chuyển thành. 

Thế gian chuyển thành rồi trụ như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, giống như hiện nay thế gian, trời, người chuyển 
thành rồi trụ. Chư Tỳ-kheo, cũng lần lượt đều do gió thổi như vậy, 
đó gọi là ba nạn của thế gian. 


638 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 12: TỐI THẮNG 1 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, thế gian chuyển rồi, khi hình thành như 
vậy, các loài chúng sanh phần nhiều được sanh lên cõi trời Quang 
âm. Các chúng sanh ấy, khi sanh lên cõi trời kia, thân tâm thư thái, 
lấy sự vui mừng làm thức ăn, tự nhiên phát ánh sáng. Lại có thần 
thông đi trên hư không, được sắc đẹp thù thắng, tuổi thọ lâu dài, 
sống đời an lạc. Chư Tỳ-kheo, thế gian bấy giờ chuyển hoại rồi 
thành, rỗng không, không có vật gì. Trong cung của chư Phạm chưa 
có chúng sanh. Trên trời Quang âm, kẻ phước nghiệp hết lại sanh 
xuống trong cung điện Phạm, chẳng từ thai sanh, bỗng nhiên hóa 
hiện. Ban đầu, trời Phạm này, gọi là Sa-ha-ba-đế. Sa-ha là tên thế 
giới; Ba-đế là chủ, vì vậy cho nên có tên này xuất hiện. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, lại có các chúng sanh khác phước thọ 
hết rồi, từ trời Quang âm, bỏ thân mạng xong cũng sanh xuống đây, 
thân hình đẹp đế, lấy niềm vui mừng làm thức ăn uống, tự nhiên 
phát ra ánh sáng, có sức thần thông bay trên hư không, thân sắc tươi 
đẹp, liền ở trong khoảng ấy, an trụ lâu dài. Các chúng sanh ấy, trong 
thời gian sinh sống, không có nam nữ, không có tốt xấu, chỉ có tên 
này: chúng sanh, chúng sanh mà thôi. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngay trong thời kỳ Tam-ma-da như thế, 
trên mặt đất này, sanh ra lớp mỡ đất, ngưng tụ khắp nơi. Thí như có 
người nấu chín nước sữa, trên sữa có màng mỏng đóng lại, giống như 
màng nước, kết trên mặt nước cũng như thế. Chư Tỳ-kheo, lại thời 
gian sau, trên mặt đất này đã sanh ra lớp mỡ đất, đứng yên tại chỗ, 
dần dân như kem, thành ra sanh tô, có các hình dáng màu sắc như 
vậy, mùi vị thơm ngon giống như mật thượng hạng. Lúc ấy chúng 
sanh ở trong đó, bỗng nhiên có kẻ tánh tham ăn, thích nghĩ thế này: 
“Nay ta cũng có thể dùng tay lấy thứ này nếm thử để biết được đây 
là vật gì”. Chúng sanh kia nghĩ như vậy rồi liền dùng ngón tay chọt 
sâu xuống một lóng, chấm lấy vị đất mút để thưởng thức. Thưởng 
thức rồi thích ý, chấm mút, chấm mút như vậy cho đến ba lần, liền 
sanh tham đắm. Kế đến dùng tay bốc, dần dần dùng tay hốt, sau lại 
hốt nhiều, tự do mà ăn. Khi đó vị chúng sanh ấy tự do hốt ăn như 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 639 





vậy. Có vô số chúng sanh khác trông thấy cũng liền bắt chước, tranh 
nhau mà ăn. Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy lấy vị đất này ăn mãi 
không thôi, thân hình họ tự nhiên xấu đi, da dẻ thô dày, nhan sắc phai 
mờ nhớp nhúa, hình mạo đổi khác, không còn ánh sáng, cũng không còn 
có thể bay lên hư không, vì lớp mỡ đất nên thân thông biến mất. Chư Tỳ- 
kheo, như trước đã nói, sau cũng như thế. Lúc đó thế gian trở thành 
tối tăm. Chư Tỳ-kheo, vì vậy nên thế gian mới có sự tối tăm lớn xuất 
hiện. 

Lại nữa, tại sao ngay lúc ấy thế gian lại xuất hiện mặt trời, mặt 
trăng và các tỉnh tú, lại có tên gọi ngày đêm, một tháng, nửa tháng, 
năm, thời tiết.. xuất hiện? Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, cung điện mặt trời 
to lớn đẹp đẽ từ phương Đông xuất hiện, vận hành vòng quanh lưng 
chừng núi Tu-di rồi lặn ở phía Tây. Lặn ở phía Tây rồi, trở lại xuất 
hiện ở phương Đông. Khi ấy chúng sanh lại thấy mặt trời to lớn đẹp 
đẽ từ phương Đông xuất hiện, bảo với nhau: “Chư Nhân giả, lại là 
mặt trời chiếu sáng cung điện, sẽ từ phương Đông xuất hiện trở lại, 
vòng sang phía phải núi Tu-di và sẽ lặn mất ở phương Tây”. Thấy ba 
lần rồi, họ vẫn bảo nhau: Chư Nhân giả, đó là ánh sáng lưu hành của 
trời kia, đấy là ánh sáng của trời kia lưu hành”. Vì vậy, họ gọi mặt 
trời là Tu-lê-da (Tu-lê-da theo đời Tùy ý chỉ cái này là cái kia) cho 
nên có tên gọi như thế xuất hiện. 


n1 


640 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KINH KHỞI THẾ 
QUYỂN X 


Phẩm 12: TỐI THẮNG 2 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các vị nên biết! Cung điện mặt trời cao 
rộng bằng nhau năm mươi mốt do-tuần, trên dưới cũng vậy, có bẩy 
lớp bờ tường, bảy lớp lan can, hàng cây Đa-la cũng có bảy lớp bao 
bọc chung quanh, nhiều màu xen kẽ, dùng để trang nghiêm. Các bờ 
tường kia đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não 
tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa. Ở mỗi cửa đều có lâu gác 
canh phòng, đài quan sát và các rừng cây, ao, vườn. Ở trong ấy có đủ 
các loại cây, cây Ấy có các loại lá, các loại hoa, các loại quả, các 
loại mùi thơm theo gió xông khắp. Lại có các loài chim cùng nhau ca 
hót. 

Chư Tỳ-kheo, mặt trời kia dùng hai loại vật dụng tạo thành 
cung điện, vuông vắn như ngôi nhà, từ xa trông giống như tròn. Chư 
Ty-kheo, những gì là hai? Đó là vàng và pha lê. Cung điện mặt trời 
ấy do nhiều vàng trời và pha lê trời, hợp lại mà thành; một mặt hai 
phần đều là vàng trời trong sạch không đơ, la các cáu bẩn, sạch sẽ 
chói sáng; một mặt một phần là do pha lê trời tạo thành, sạch sẽ chói 
sáng, càng chà càng sáng, không có cấu uế. 

Chư Tỳ-kheo, lại nữa, cung điện mặt trời đẹp đế to lớn kia, có 
năm loại gió thổi chuyển đi: một là Trì, hai là Trụ, ba Tùy thuận 
chuyển, bốn là Ba-la-ha-ca, năm là Tương hành. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trước cung điện mặt trời kia, đặc biệt 
có vô lượng vị trời đi trước; vô lượng trăm vị trời, vô lượng ngàn vị 


SỐ 24-KINH KHỞI THẾ 641 





trời, vô lương trăm ngàn vị trời đi trước. Khi đi, ai nấy đều luôn 
được an lạc, đều gọi là lao hành. Danh xưng chư Thiên Lao hành 
phát xuất từ đó. 

Chư Tỳ-kheo, trong cung điện mặt trời, dùng vàng Diêm-phù- 
đàn làm xe, kiệu đẹp, cao mười sáu do-tuần, vuông tám do-tuân, 
trang nghiêm đẹp đẽ. Thiên tử mặt trời và quyến thuộc ở trong xe 
ấy, cùng nhau thọ hưởng thú vui năm dục của trời một cách đây đủ, 
vui vẻ. Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trời thọ năm trăm tuổi, con cháu 
truyền nhau, đều cai trị ở đó. Cung điện tổn tại mãn một kiếp. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong các bộ phận nơi thân thể của 
Thiên tử mặt trời, ánh sáng phát ra, chiếu sáng xe Diêm-phù-đàn; 
ánh sáng xe Diêm-phù-đàn lại chiếu sáng cung điện kia. Từ trong 
đại cung điện mặt trời kia, ánh sáng liên tục phát ra chiếu sáng khắp 
cả bốn châu và các thế giới. 

Chư Tỳ-kheo, xe và cung điện của Thiên tử mặt trời đều có 
đầy đủ một ngàn ánh sáng; năm trăm ánh sáng theo bên chiếu sáng, 
năm trăm ánh sáng hướng xuống chiếu sáng. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà chỗ ở của Thiên tử mặt trời, cung 
điện to lớn đẹp đẽ, chiếu sáng bốn đại châu và các thế giới? 

Chư Tỳ-kheo, có một hạng người hay làm việc bố thí. Khi 
người ấy bố thí thì bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn và người bần cùng 
cô độc, từ xa đến xin, và bố thí các thức ăn uống, xe cộ, áo quần, 
tràng hoa, chuỗi Anh lạc, hương xoa, giường, nệm, phòng xá, đèn 
dầu, nói chung là vật cần thiết dưỡng thân nuôi mạng. Khi bố thí, bố 
thí nhanh chóng, bố thí chẳng dua nịnh; hoặc lại cúng dường cho chư 
Tiên trì giới, người hành thiện đây đủ công đức, phụng sự đủ các thứ 
cần dùng. Do nhân duyên ấy, thân tâm vị ấy thọ vô lượng an lạc. Thí 
như ở chốn rừng núi hoang vu vắng vẻ, nơi sa mạc bát ngát xa xôi, bỗng 
nhiên có một ao nước, nước ao mát mẻ, trong sạch, ngọt ngon. Có 
đoàn lữ hành, đi xa mệt mỏi, nóng bức đói khát, chẳng được ăn 
uống, trải qua nhiều ngày, đến chỗ ao ấy, uống rồi tắm rửa không 
còn đói khát, nóng bức, ra khỏi ao, thân ý vui vẻ, sung sướng vô 
cùng, lấy làm hoan hỷ. Như thế, như thế, người kia bố thí, do tâm 
thanh tịnh nên khi thân hoại mạng chung, sanh làm Thiên tử ở trong 
cung điện mặt trời. Sanh trong ấy rồi, vị ấy được quả báo về cung 


642 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





điện, phi hành nhanh chóng vừa ý như thế. Do nhân duyên đó, cung 
điện mặt trời chiếu sáng bốn châu và các thế giới khác. 

Chư Tỳ-kheo, lại có hạng người, chẳng sát sanh, chẳng trộm 
cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, chẳng phóng dật, 
cúng dường chư Tiên hiển có đầy đủ công đức trì giới, gần gũi người 
chỉ thuần làm pháp lành... như rrên, khi thân hoại mạng chung, theo 
nguyện vãng sanh lên cung điện mặt trời. Ở nơi ấy vị ấy liền hưởng 
thọ quả báo nhanh chóng. Vì vậy gọi là các nẻo nghiệp thiện. Do 
nhân duyên ấy, cung điện mặt trời đó chiếu sáng bốn châu và các 
thế giới khác. 

Lại có một hạng người tu chẳng sát sanh cho đến tu chánh 
kiến, cũng từng cúng dường các vị tiên đầy đủ công đức trì giới, 
cũng từng gần gũi người chỉ thuần làm thiện. Vì gặp nhân duyên 
thanh tịnh ấy, nên liền được quả báo sanh lên cung điện mặt trời, thọ 
quả báo nhanh chóng. Do nhân duyên ấy, cung điện mặt trời chiếu 
sáng bốn đại châu và các thế giới khác... như trên... 

Chư Tỳ-kheo, sáu mươi sát-na gọi là một la-bà, ba mươi la-bà 
gọi là mâu-hưu-đa. Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời vận hành không 
ngừng nghỉ dù cho trong khoảng một mâu-hưu-đa, một la-bà hay một 
sát-na. Sáu tháng đi về hướng Bắc, trong một ngày chuyển dần về 
hướng Bắc sáu câu-lô-xá, chưa từng rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Sáu 
tháng đi về phương Nam, cũng trong một ngày, chuyển dần về hướng 
Nam sáu câu-lô-xá, chẳng lệch khỏi quỹ đạo mặt trời. 

Chư Tỳ-kheo, trong thời gian sáu tháng, thì vào ngày thứ mười 
lăm, cung điện mặt trăng cũng di chuyển như vậy. 

Lại nữa, do nhân duyên gì, thường vào mùa hạ phát sanh nóng 
bức? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời, trong khoảng thời gian sáu 
tháng đi về hướng Bắc, một ngày thường đi sáu câu-lô-xá, chưa từng 
rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Nhưng trong thời gian ấy, có mười nhân 
duyên nên phát sanh nóng bức. Những øì là mười? 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi Tu-di lại có một núi tên là Khư-đề-la- 
ca cao rộng bằng nhau bốn vạn hai ngàn do-tuần, nhiều màu đẹp đẽ, 
do bẩy báu tạo thành. Trong thời gian ấy, ánh sáng của cung điện 
mặt trời chiếu đến núi kia, làm cho núi phát nóng, nên ở thời điểm 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 643 





ấy có sự nóng bức. Đây là nhân duyên thứ nhất gây nóng bức. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngoài núi Khư-đề-la-ca, lại có một ngọn 
núi tên là Y-sa-đà-la, cao rộng bằng nhau hai vạn một ngàn do-tuần. 
Trong thời gian ấy cung điện mặt trời chiếu sáng đến núi kia làm cho 
núi ấy phát nóng. Đây nhân duyên thứ hai gây ra sự nóng bức. 

Lại có núi Do-càn-đà cao rộng bằng nhau, một vạn hai ngàn 
do-tuần... Đó là nhân duyên thứ ba. 

Lại có núi Thiện hiện, cao rộng bằng nhau sáu ngàn do-tuần... 
Đó là nhân duyên thứ tư. 

Lại có núi Mã phiến đầu, cao rộng bằng nhau ba ngàn do- 
tuần... Đó là nhân duyên thứ năm. 

Lại có núi Ni-dân-đà-la, cao rộng bằng nhau một ngàn hai trăm 
do-tuần... Đó là nhân duyên thứ sáu. 

Lại có núi Tỳ-na-da-ca cao rộng bằng nhau sáu trăm do-tuần... 
Đó là nhân duyên thứ bảy. 

Lại có núi Luân vi cao rộng bằng nhau ba trăm do-tuần... Đó là 
nhân duyên thứ tám. 

Lại từ đại địa này trở lên cao một vạn do-tuân, ở trong hư 
không, có trú xứ là cung điện của các Dạ-xoa do pha lê tạo thành... 
Đó là nhân duyên thứ chín. 

Lại có bốn đại châu, tám vạn tiểu châu, trong các châu ấy, có 
các núi lớn khác ngoài núi chúa Tu-di... Đó là nhân duyên thứ mười. 
Tất cả đều như đã nói về núi Khư-để-la-ca. 

Đó là mười nhân duyên sanh nóng bức trong sáu tháng cung 
điện mặt trời đi trong quỹ đạo về hướng Bắc. 

Lại nữa, do nhân duyên gì ở trong đó có sự lạnh lẽo? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời, sáu tháng về sau, dân dần đi 
về hướng Nam. Bấy giờ lại có mười hai nhân duyên phát sanh lạnh 
lẽo. Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai núi là núi Tu-di và núi Khư-để- 
la-ca, có biển Tu-di-lưu rộng tám vạn bốn ngàn do-tuần, bao la bát 
ngát. Trong ấy có nhiều hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu- 
mâu-đầu, hoa Bôn-đồổ-lê-ca... mọc khắp mọi nơi, hương thơm ngào 
ngạt. Ánh sáng của cung điện mặt trời ngang qua nơi ấy, chiếu 
xuống biển kia. Đây là nhân duyên thứ nhất có sự lạnh lẽo. Cứ lần 
lượt như vậy, núi Y-sa-đà-la là nhân duyên thứ hai, núi Do-càn-đà là 


644 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhân duyên thứ ba, núi Thiện hiện là nhân duyên thứ tư, núi Mã 
phiến đầu là nhân duyên thứ năm, núi Ni-dân-đà-la là nhân duyên 
thứ sáu, núi Tỳ-na-da-ca là nhân duyên thứ bảy, núi Đại luân vi là 
nhân duyên thứ tám... Trong các biển ấy có các loài hoa đầy đủ thứ 
lớp như trong núi Khư-đềể-la-ca đã nói. 

Lại nữa, trong châu Diêm-phù ở chỗ có các dòng sông chảy, 
ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến, nên có sự lạnh lẽo... lược 
nói cho đến... Đây là nhân duyên thứ chín gây ra sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, như các dòng sông chảy của châu Diêm-phù, ở châu 
Cù-đà-ni, các dòng sông chảy nhiều gấp bội; ở đấy ánh sáng của 
cung điện mặt trời chiếu đến, sự lạnh lẽo càng tăng. Đây là nhân 
duyên thứ mười gây ra sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, như các dòng sông chảy của châu Cù-đà-ni, ở châu 
Phất-bà-để, các dòng sông chảy nhiều hơn nơi đây gấp bội. Đó là 
nhân duyên thứ mười một gây ra sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, như các dòng sông chảy của châu Phất-bà-để, ở châu 
Uất-đơn-việt, các đồng sông chảy hơn nơi đây gấp bội. Ánh sáng của 
cung điện mặt trời chiếu đến nên sanh lạnh lẽo. Đây là nhân duyên 
thứ mười hai gây ra lạnh lẽo. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời, trong khoảng thời gian sáu 
tháng đi về hướng Nam, mỗi ngày đi được sáu câu-lô-xá, không 
ngược quỹ đạo. Có mười hai nhân duyên như vậy nên có sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì về thời kỳ mùa đông 
đêm đài ngày ngắn? Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời, qua sáu tháng 
rồi, dần dần đi về hướng Nam, cứ mỗi ngày di chuyển sáu câu-lô-xá, 
không có sai lệch. Ngay lúc ấy, cung điện mặt trời ở tại mé cực Nam 
của châu Diêm-phù, địa hình nhỏ hẹp, nên mặt trời qua nhanh. Chư 
Tỳ-kheo, do nhân duyên này vào mùa đông ngày ngắn, đêm dài. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì về mùa xuân, hạ, ngày 
dài đêm ngắn? Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời, qua sáu tháng rồi 
dần dần đi về hướng Bắc, cứ trong mỗi ngày di chuyển sáu câu-lô- 
xá, không có sai lệch ngoài quỹ đạo cố định. Ngay lúc ấy, đang đi ở 
trong xứ châu Diêm-phù, đất rộng, đi lâu nên ngày dài. Chư Tỳ- 
kheo, vì nhân duyên này nên mùa xuân, hạ ngày dài đêm ngắn. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, nếu ở châu Diêm-phù, khi mặt trời giữa 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 645 





trưa, thì ở châu Phất-bà-để mặt trời vừa lặn, ở châu Cù-đà-ni mặt 
trời mới mọc, ở châu Uất-đơn-việt chính là lúc nửa đêm. Nếu ở châu 
Cù-đà-ni khi mặt trời giữa trưa, thì ở châu Diêm-phù này mặt trời 
vừa lặn, ở châu Uất-đơn-việt mặt trời mới mọc, ở châu Phất-bà-đề 
nhằm lúc nửa đêm. Nếu ở châu Uất-đơn-việt mặt trời giữa trưa thì ở 
châu Cù-đà-ni mặt trời vừa lặn, ở châu Phất-bà-để mặt trời mới 
mọc, ở châu Diêm-phù nhằm lúc nửa đêm. Nếu ở châu Phất-bà-để 
mặt trời giữa trưa thì ở châu Uất-đơn-việt mặt trời vừa lặn, ở châu 
Diêm-phù mặt trời mới mọc, ở châu Cù-đà-ni nhằm lúc nửa đêm. 

Chư Tỳ-kheo, nếu người châu Diêm-phù gọi là phương Tây thì 
người Cù-đà-n1 cho là phương Đông; người Cù-đà-ni gọi là phương 
Tây thì người cõi Uất-đơn-việt cho là phương Đông; người cõi Uất- 
đơn-việt gọi là phương Tây thì người cõi Phất-bà-để cho là phương 
Đông; người cõi Phất-bà-để gọi là phương Tây thì người châu Diêm- 
phù cho là phương Đông. Hai phương Nam, Bắc cũng lại như vậy. 

Khi ấy Đức Thế Tôn tự thuyết kệ: 

Chuyển biến trụ và hoại 
Trời hiện và mỏng che 
Mười hai loại gió thổi 
Chư Thiên đi phía trước 
Lầu gác và gió thổi 
Thân thể ánh sáng chiếu 
Nghiệp bố thí, trì giới 
Qua sát-na, la-bà 

Nóng thì có mười duyên 
Lạnh có mười hai thứ 
Ngày đêm và giữa trưa 
Đông, Tây nói bốn hướng. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện của Thiên tử mặt trăng cao rộng bằng 
nhau bốn mươi chín do-tuần, bốn bên bao bọc gồm bảy lớp bờ tường, 
bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông. Lại có bảy lớp hàng cây Đa-la 
bao quanh nhiều màu dễ xem. Các bờ tường ấy đều do vàng, bạc... 
cho đến mã não, bẩy báu tạo thành. Các cửa ở bốn mặt đều có lầu 
gác, trang trí đủ thứ... cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, như đã 


646 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nói về cung điện mặt trời Ở trước. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng thuần bằng bạc cõi trời, lưu 
ly xanh cõi trời xen kẽ lẫn nhau; hai phần bạc cõi trời, trong sạch 
không dơ, không có cặn bẩn, thể nó trong sáng, ánh sáng chói lòa, 
còn phần kia là lưu ly xanh cõi trời, cũng rất trong sạch, trong ngoài 
trong suốt, ánh sáng chiếu xa. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trăng kia, cung điện rất đẹp đẽ, 
được năm loại gió hộ tống đưa đi: Một là Trì, hai là Trụ, ba là 
Thuận, bốn là Nhiếp, năm là Hành. Do năm loại gió này hộ tống 
nên cung điện mặt trăng theo hư không mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, trước cung điện mặt trăng cũng có vô lượng cung 
điện của chư Thiên dẫn đường đi trước; vô lượng trăm ngàn vạn số 
Thiên tử... cũng đi ở trước. Khi đi ở trước họ luôn luôn thọ hưởng vô 
lượng các thứ diệu lạc. Các Thiên tử ấy đều có tên gọi. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đại cung điện mặt trăng ấy, có một cỗ xe 
lớn, tạo thành bằng lưu ly xanh. Xe ấy cao sáu do-tuần, rộng tám do- 
tuần. Thiên tử mặt trăng cùng với các Thiên nữ ở trong xe này dùng 
đủ các thứ vui của năm dục, cùng nhau thọ hưởng, vui vẻ thỏa thích, 
tùy ý mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trăng kia theo năm tháng trời thọ 
năm trăm tuổi, con cháu truyền nhau, ngự trị nơi ấy. Những cung 
điện ấy trụ một kiếp. 

Chư Tỳ-kheo, trong các bộ phận nơi thân thể của Thiên tử mặt 
trăng phát ra ánh sáng chiếu khắp cỗ xe lưu ly xanh kia. Ánh sáng 
của xe ấy lại chiếu sáng cung điện mặt trăng. Ánh sáng của cung 
điện mặt trăng chiếu sáng bốn đại châu. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trăng kia có năm trăm luồng ánh 
sáng chiếu xuống phía dưới, năm trăm luồng ánh sáng chiếu chung 
quanh. Vì vậy mặt trăng gọi là ngàn ánh sáng, cũng gọi là ánh sáng 
mát lạnh. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên øì cung điện mặt trăng chiếu sáng 
bốn đại châu? Vì trong quá khứ bố thí cho Sa-môn và Bà-la-môn, 
người bần cùng cô độc từ xa đến xin ăn; đều bố thí đồ ăn, thức uống, 
xe cộ, y phục, tràng hoa, các thứ hương thơm, giường, phòng, các vật 
dụng nuôi sống... Khi bố thí, kịp thời, nhanh chóng, không có tâm 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 647 





dối trá quanh co; hoặc lại cúng dường chư Tiên đầy đủ công đức trì 
giới, chánh trực, thuần thiện. do nhân duyên đó nên thọ vô lượng các 
thứ thân tâm an lạc. Thí như trong chốn núi đầm vắng Vẻ, sa mạc 
hoang vu, có một ao nước, mát mẻ đẹp đẽ, không có cáu bẩn. Khi ấy 
có người, đường xa mỏi mệt, đói khát nóng bức, vào trong ao này 
tắm rửa, uống nước, trừ tất cả khổ, thọ vô lượng lạc. Như thế, như 
thế, do nhân duyên trên, sanh trong cung điện mặt trăng thọ quả báo 
an lạc, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc lại có người dứt bỏ sát sanh cho đến dứt bổ 
uống rượu và các hạnh phóng dật, cúng dường, phụng sự chư Tiên có 
đức thì được sanh vào trong cung điện mặt trăng, chiếu sáng bốn 
châu; hoặc lại có người vì dứt trừ sát sanh cho đến có chánh kiến 
nên được cung điện đi trên hư không nhanh chóng. Đây gọi là các 
đạo nghiệp thiện. 

Lại do nhân duyên gì cung điện mặt trăng dần dần hiện ra? 

Chư Tỳ-kheo, việc này có ba nhân duyên: Một là di chuyển, 
xuất hiện trái nhau. Hai là thân chư Thiên màu xanh, hình mang Anh 
lạc, tất cả đều xanh, thường trong nửa tháng, che khuất cung ấy, vì 
che khuất nên khi ấy hình mặt trăng dần dần hiện ra. Ba là từ cung 
điện mặt trời có sáu mươi luồng ánh sáng cùng loạt phát ra che vâng 
trăng kia, do nhân duyên ấy mặt trăng dần dần hiện ra. 

Do nhân duyên gì cung điện mặt trăng ấy hiện ra tròn đây 
như thế? 

Chư Tỳ-kheo, cũng do ba nhân duyên nên có như vậy: Một là 
lúc bấy giờ cung điện mặt trăng chuyển xuất đối mặt nhau, do đó 
nên hiện ra tròn đầy. Lại nữa, chư Thiên màu xanh, y phục bằng Anh 
lạc, tất cả đều xanh, thường trong nửa tháng che khuất cung điện mặt 
trăng. Nhưng cung điện mặt trăng này, vào ngày trai nhật, ngày thứ 
mười lăm, hình rất tròn đầy, ánh sáng vằng vặc. Thí như thắp đuốc 
lớn nhiều dầu lên, thì ánh sáng các ngọn đèn nhỏ đều bị lu mờ. Như 
vậy, cung điện mặt trăng, vào ngày thứ mười lăm có thể che khuất 
các thứ ánh sáng, cũng lại như vậy. 

Sáu mươi luồng ánh sáng của cung điện mặt trời cùng lúc phát 
ra che vầng trăng. Cung điện mặt trăng này vào này trai nhật, ngày 
thứ mười lăm tròn đầy, ở tất cả chỗ đều không bị che khuất, khi ấy 


648 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ánh sáng mặt trời chẳng thể che khuất được. 

Do nhân duyên gì cung điện mặt trăng vào ngày thứ mười lăm 
của phần hắc nguyệt cung điện mặt trăng hoàn toàn không hiện? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng ấy vào ngày thứ mười lăm 
của phần hắc nguyệt quá gần với cung điện mặt trời, do ánh sáng 
mặt trời kia che khuất nên hoàn toàn không hiện. 

Có nhân duyên gì cung điện của mặt trăng gọi là mặt trăng? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng đó, ở phần trăng tối, một 
ngày qua đi cho đến hết tháng, ánh sáng vằng vặc dần dân giảm đi. 
Do nhân duyên này gọi là mặt trăng. 

Do nhân duyên gì trong cung điện của mặt trăng có các ảnh lần 
lần hiện ra? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại châu này có cây Diêm-phù. Do cây này 
nên gọi là châu Diêm-phù. Cây ấy cao lớn, ảnh hiện trong vâng 
trăng. Do nhân duyên này nên có các ảnh hiện ra. 

Do nhân duyên gì có các dòng sông chảy ở thế gian? 

Chư Tỳ-kheo, vì có mặt trời nên có sức nóng; vì có sức nóng 
nên có sự thiêu đốt; vì có sự thiêu đốt nên có hơi bốc lên; vì có hơi 
bốc lên nên có sự ẩm ướt; vì có sự ẩm ướt nên trong tất cả núi chất 
lỏng chẩy thành nước rồi hình thành các sông. Chư Tỳ-kheo, do nhân 
duyên này nên trong thế gian có sông chảy. 

Do nhân duyên gì năm loại hạt giống xuất hiện ở thế gian? 

Chư Tỳ-kheo, hoặc ở phương Đông có các thế giới hoặc thành 
rồi hoại, hoặc hoại rồi thành, hoặc thành rồi trụ; các phương Nam, 
Tây, Bắc, thành hoại và trụ cũng lại như vậy. Lúc ấy có luồng gió 
lớn A-na-tỳ-la đặc biệt ở thế giới thành trụ khác, thổi năm loại hạt 
giống rải vào thế giới này, rải rồi rải nữa cho đến rải khắp; đó là hạt 
căn, hạt hành, hạt tiết, hạt tiếp, hạt tử. Đấy là năm loại hạt. 

Chư Tỳ-kheo, quả của cây Diêm-phù lớn bằng cái chậu một 
hộc của nước Ma-già-đà. Khi hái quả ấy, nhựa chảy ra, sắc trắng như 
sữa, vị ngọt như mật. Chư Tỳ-kheo, quả của cây Diêm-phù, tùy chỗ 
sanh ra, có năm phần lợi ích; đó là phương Đông, Nam, Tây và trên 
dưới. Quả sanh ở phần phía Đông thì các Càn-thát-bà cùng ăn; quả 
sanh ở phần phía Nam là thức ăn của dân chúng trong bảy làng xóm. 
Những øì là bảy? Một là Bất chánh khiếu, hai là Khiếu hoán, ba là 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 649 





Chánh thể, bốn là Hiển, năm là Thiện, sáu là Lao, bảy là Thắng. Ở 
trong bảy thứ làng xóm ấy có bẩy ngọn núi đen: Một là Thiên sương, 
hai là Nhất bác, ba là Tiểu cước, bốn là Hà phát, năm là Bách thiên 
đâu, sáu là Năng thắng, bảy là Tối thắng. Ở trong bảy núi kia có bẩy 
cái hang là chỗ ở của Phạm tiên: Một là Thiện nhãn, hai là Thiện 
hiển, ba là Tiểu, bốn là Bách thiên đầu, năm là Lạn vật trì, sáu là 
Hắc nhập, bảy là Tăng trưởng. Khi phần phía Tây sanh quả thì Kim 
sí điểu cùng ăn; phần trên sanh quả thì Dạ-xoa hư không cùng ăn; 
phần dưới sanh quả thì các loài sâu trong biển đến ăn. Ở đây có bài 
kệ: 

Mới nói mưa nhiều ít 

Thị hiện trong cung điện 

Hai việc có gió nhiều 

Ở trước chư Thiên đi 

Xe cộ và thọ mạng 

Thân thể ánh sáng chiếu 

Nghiệp bố thí, trì giới 

Vâng trăng đầy và khắp 

Trăng bị che không hiện 

Có ảnh do duyên gì 

Các sông, các hạt giống 

Cây Diêm-phù sau cùng. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh thuở ban đầu khi ăn vị đất, được 
nhiều lợi ích, sống lâu ở đời. Nhưng các người này, nếu kẻ ăn nhiều 
thì nhan sắc giảm sút, nếu ăn ít thì nhan sắc đẹp đẽ. Ngay khi ấy vì 
hình sắc hiện rõ nên chúng sanh khinh chê nhau, cùng tranh hơn 
kém. Người đẹp thì sanh kiêu mạn, vì kiêu mạn, nên đất mất mùi vị, 
tiếp tục sanh lớp đất, sắc vị đầy đủ. Thí như hoa Yết-ni-ca-la có màu 
sắc như vậy. Lại như mật nguyên chất nấu lên bỏ cặn bọt có vị như 
thế. Các chúng sanh ấy cùng tụ tập lại, ưu sâu khổ não, đấm ngực 
kêu gào, mê loạn khốn đốn, nói thế này: “Ôi! Vị đất của ta. Ôi! Vị 
đất của ta!” Thí như người đời nay có các vị ngon, sau khi thưởng 
thức, biết rồi nói rằng: “Ôi tuyệt, đây là vị của ta!” Chấp trước tên 
cũ chẳng biết thật nghĩa. Các chúng sanh ấy cũng như thế. Khi ấy 


650 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chúng sanh đó ăn lớp đất mỏng kia cũng sống lâu ở đời. Người ăn 
nhiều thì nhan sắc xấu, kẻ ăn ít thì hình dáng đẹp. Vì có đẹp xấu nên 
sinh ngã mạn, lăng nhục nhau. Lớp đất mỏng lại biến mất, sanh các 
loại dây bò, hình sắc trọn vẹn, hương vị đầy đủ. Thí như hoa Ca-lam- 
bà-ca nở có sắc như vậy, cắt ra thì nhựa chẩy giống như mật 
nguyên... cho đến như trước..., tụ tập sầu não, lần lượt như vậy. Dây 
bò biến mất rồi, có lúa thơm mọc, chẳng cày chẳng gieo, tự nhiên 
mọc lên, không vỏ không cây, hạt gạo tinh khiết, hương vị đầy đủ. 
Lúc ấy chúng sanh ăn loại đó rồi thân thể liền có mỡ, tủy, da, thịt, 
gân, xương, máu, huyết, các mạch lưu thông và tướng mạo, các căn 
nam nữ hiện rõ. Sắc tướng đã sanh, tâm nhiễm liền khởi, vì có nhiễm 
nên luôn nhìn nhau; đã luôn nhìn nhau liền sanh ái dục. Vì ái dục 
nên ở chỗ vắng làm việc phi phạm hạnh bất tịnh. Khi đó lại có các 
chúng sanh khác chưa làm chuyện này, thấy rồi bảo rằng: “Các 
ngươi đã làm chuyện quá xấu hổ. Tại sao như vậy?” Lúc ấy chúng 
sanh kia liền sanh xấu hổ, đã rơi vào các điều ác bất thiện, mới có 
danh tự “Ba đế” như vậy. (Ba đế, đời Tùy dịch là đọa, tức là phu 
chủ). Bấy giờ chúng sanh kia vì đọa vào các pháp ác như vậy nên 
người cùng hành dục đem đồ ăn uống biếu tặng cho nhau, nói với người 
nữ kia rằng: “Ngươi có chồng rồi! Ngươi có chồng rồi!” Nhân đó đặt 
tên là Bà-lê-da. (Tùy dịch là Phạn thực, tức là vợ.) 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, các vị Thắng nhân hạ sanh 
trước, thấy ở thế gian có chuyện vợ chồng xảy ra, lòng sanh chán 
ghét, dùng tay trái nắm lấy, tay phải xô đi, khiến rời bỏ xứ sở. Lúc 
đó đôi vợ chồng kia, hoặc hai tháng, hoặc ba tháng, đã đi rồi trở lại, 
liền bị những vị ấy dùng cây, gậy, đất cục, ngói, gạch ném quăng và 
nói: “Các ngươi nên trốn đi! Các ngươi nên trốn đi!” Vì vậy ngày 
nay, khi các người con gái lấy chồng, được ném các thứ hoa, hoặc 
ném vàng bạc, y phục, la-xà (la-xà tức là lúa khô làm hoa) và nói lời 
chú nguyện: “Xin chúc cô dâu an ổn hạnh phúc!” 

Chư Tỳ-kheo, lần lượt như vậy, việc người xưa cho là xấu, 
người đời này cũng làm như vậy lại cho là tốt đẹp. Do nhân duyên 
ấy, các chúng sanh ở trong cõi đời làm các hạnh ác, lần lượt như 
thế cho đến tạo dựng các kiểu nhà cửa, vì nghiệp xấu ác kia đã che 
khuất. 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 651 





Kệ rằng: 

Trước làm thành Chiêm-bà 
Sau làm Ba-la-nại 

Qua kiếp tàn sau cùng 

Quy hoạch thành Vương xá. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó các vị Thắng nhân ngày trước 
tạo lập thôn, thành, làng xóm, quốc ấp, kinh đô, cung thất, các trú xứ 
khác... làm đẹp thế gian, lần lượt xuất hiện. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh như thế, khi càng tăng trưởng 
hạnh phi pháp thì có chúng sanh khác, phước mạng, nghiệp hết, từ 
trời Quang âm, bỏ thân xuống lại vào trong thai mẹ, thọ thai, sanh 
thân. Vì nhân duyên đó, người đời nhiều dần, việc phi pháp càng tăng. 

Chư Tỳ-kheo, các Thắng nhân xưa sanh trước ở thế gian, các 
chúng sanh ấy vì phước lực có thừa nên chẳng cần cày gieo mà có 
gạo thơm tự nhiên sanh ra. Buổi sáng lấy phần thì phần buổi tối thấy 
sanh lại như cũ; buổi tối lấy phần thì buổi sáng sanh lại như nguyên 
không khác. Nếu người chưa lấy thì vẫn còn y. Chúng sanh sanh sau 
vì phước mỏng dần, trễ nhác, lười biếng, tâm sanh tham tiếc, nghĩ 
thế này: “Nay, gạo thơm này chẳng phải cày gieo mà có thì cần gì 
phải khổ công phân chia hai buổi sớm tối đi lấy, tự chuốc lấy sự mệt 
nhọc, nay ta có thể lấy luôn một lần”, liền lấy hai phần gạo thơm 
một lần. Có chúng sanh khác đến kêu người kia nói: “Giờ ăn sắp 
đến, hãy cùng nhau đi lấy gạo thơm”. Người kia đáp: “Tôi đã lấy 
luôn phần buổi sáng, buổi tối cùng một lúc đem về rồi. Ngươi muốn 
đi lấy thì cứ đi đi!” Người đó nghĩ: “Người này làm hay, khỏe khoắn 
quá. Hai phần sớm tối cùng lấy luôn! Ta nay cũng có thể lấy hai 
phần ăn của ba ngày”. Nghĩ như thế xong vị ấy liền làm. Bấy giờ lại 
có các chúng sanh khác rủ người kia: “Chúng ta hãy cùng nhau đi 
lấy gạo thơm!” Người kia đáp: “Tôi đã lấy trước phần ăn ba ngày 
rồi! Các ngươi tự đi đi” Những người ấy nghe rồi lại nghĩ: “Người 
này khôn quá! Chúng ta nay cũng nên cùng lúc lấy luôn phần của 
bốn, năm ngày để dự trữ”. Do nhân duyên đó, bấy giờ gạo thơm dần 
dần sanh lúa, bọc hạt gạo bên trong. Lại chỗ bị gặt, không còn mọc 
nữa, chỗ chưa gặt thì vẫn còn y nguyên. Khi ấy ruộng lúa mới có sự 


652 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





phân chia, cổ cây mới mọc. Lúc đó chúng sanh mới cùng tụ tập lại 
sầu lo khóc lóc, tự bảo nhau: “Ta nhớ khi xưa, thân được sanh ra, 
dùng sự vui mừng làm thức ăn, tự nhiên phát sáng, bay trên không tự 
tại, thần sắc đẹp đế, thọ mạng lâu dài. Nhưng vì chúng ta bỗng sanh 
vị đất, sắc hương đầy đủ, ăn cũng sống lâu. Nếu ai ăn nhiều, hình 
sắc thô xấu, còn người ăn ít, nhan sắc vẫn đẹp. Vì tranh đẹp xấu nên 
sanh tâm kiêu mạn, trở thành sai biệt. Do sự việc này vị đất biến 
mất. Kế sanh lớp đất mỏng, tiếp sanh dây bò, rồi sanh gạo thơm, cho 
đến cây lúa, gặt rồi chẳng sanh, chưa gặt vẫn còn. Vì vậy nên thành 
có phân chia, cỏ cây mọc lên. Nay đây chúng ta nên chia khu vực, 
làm thành ranh giới, kia là phần anh, đây là phần tôi, và lập khế ước, 
người phạm bị phạt”. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có các danh từ 
ranh giới, trách phạt xuất hiện. 

Bấy giờ trong bọn họ có một chúng sanh vì tiếc lúa của mình, 
trộm lấy lúa của kẻ khác. Có người phát hiện liền bảo: “Ôi! Ngươi 
đã làm việc thậm ác! Đã làm việc thậm ác! Tại sao mình có rồi, lại 
trộm lấy của người khác?”, trách rồi thả đi và nói: “Chớ làm như vậy 
nữa!”. Nhưng chúng sanh ấy lại làm nữa, cũng trách rồi thả đi. Như 
vậy ba lần, không chịu hối cải, nên nặng lời trách mắng, dùng tay 
đánh vào đầu, dắt đến đám đông bảo với mọi người: “Người này ăn 
trộm”. Nhưng người ăn trộm kia ở trước đám đông, chống chế cãi lại 
nói với mọi người: “Nay chúng sanh này dùng lời thô ác, cố ý mạ 
nhục, dùng tay đánh đầu tôi”. Khi ấy các chúng sanh kia cùng nhau 
tụ tập, ưu sâu than khóc, tự bảo nhau: “Ngày nay chúng ta đến tình 
trạng thế này thật là khốn khổ. Chúng ta đã làm nảy sanh pháp ác 
bất thiện, khởi các phiển não, làm tăng trưởng quả khổ sanh, già 
trong vị lai, sẽ hướng đến đường ác. Nay chúng ta chứng kiến việc 
dùng tay đánh nhau, rồi níu kéo, xua đuổi, trách mắng, mạ nhục. 
Nay chúng ta phải tìm một người đứng đắn, cùng lập lên làm chủ để 
làm người bảo hộ. Nếu người đáng quở trách thì chính thức quở 
trách, người đáng phạt thì chính thức phạt, người đáng xua đuổi thì 
chính thức xua đuổi. Chúng ta chia ruộng, thóc lúa sở hữu tự mỗi 
người thu hoạch. Vị chủ bảo hộ nếu có cần thứ gì thì bọn chúng ta 
cùng nhau cung cấp”. Mọi người bàn luận chu đáo như vậy rồi, liền 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 653 





cùng tìm kiếm người đứng đắn làm chủ thủ hộ. Bấy giờ ở trong số 
đông kia chỉ có một người, thân hình cao lớn, mười phần trang 
nghiêm, dung nghi đẹp đẽ lạ thường, nhìn không biết chán, sắc thân 
sáng chói, các căn đầy đủ. Khi ấy mọi người đến chỗ người kia nói 
như thế này: “Lành thay nhân giả! Xin ngài vì chúng tôi mà làm vị 
chánh thủ hộ. Chúng tôi ai nấy đều có ranh giới đất ruộng, ngài nên 
đến xem xét, đừng để xâm lấn nhau. Kẻ đáng mắng thì phải mắng, 
đáng trách thì phải trách, đáng phạt thì phải phạt, đáng đuổi thì phải 
đuổi. Lúa thóc chúng tôi thu hoạch được sẽ phân chia cho ngài, 
không để thiếu thốn”. Người kia nghe rồi, liền chấp nhận làm người 
thủ hộ, mắng, trách, phạt, đuổi công bình chính trực, không có sự 
xâm lấn. Mọi người khi thu hoạch lúa gạo đem đến cung cấp không 
để gián đoạn, thiếu thốn. Cứ theo cách như vậy làm vị chánh chủ. Vì 
từ trong ruộng lúa của dân chúng lấy đất mà phân chia nên nhân đó 
gọi là Sát-đế-lợi (đời Tùy dịch là Điển chủ). Khi ấy, mọi người y 
theo lời chỉ dẫn làm theo. Vị Sát-đế-lợi kia trong việc phục vụ cho 
mọi người luôn khôn khéo, trí tuệ, ở trong mọi người, tướng tốt hơn 
hết, vì vậy lại được gọi là Yết-la-xà (đời Tùy dịch là Vương). Mọi 
người lập làm Đại Bình Đẳng vương, vì vậy lại gọi là Ma-ha Tam- 
ma-đa (Tùy dịch là Đại Bình Đẳng). 

Chư Tỳ-kheo, vị Ma-ha Tam-ma-đa kia, khi làm vua thì tất cả 
mọi người mới có tên là Tát-đa-bà (Tùy dịch là Chúng sanh). 

Chư Tỳ-kheo, vua Ma-ha Tam-ma-đa có người con tên là Hô- 
lô-giá (Tùy dịch là Ý Hỷ). 

Chư Tỳ-kheo, khi vị Hô-lô-giá kia làm vua, mọi người cùng 
xưng là Ha-di-ma-ca (Tùy dịch là Xá Giả). 

Chư Tỳ-kheo, vua Hô-lô-giá có người con tên là Ca-lê-da-na 
(Tùy dịch Chánh Chân). 

Chư Tỳ-kheo, khi vị Ca-lê-da-na kia làm vua, mọi người cùng 
xưng là Đế-la-xà (Tùy dịch là Hồ-ma-sanh). 

Chư Tỳ-kheo, vua Ca-lê-da-na có người con tên là Bà-la-ca-lê - 
gia-na (Tùy dịch là Tối Chánh Chân). 

Chư Tỳ-kheo, khi vị Bà-la-ca-lê-da-na kia làm vua, mọi người 
cùng xưng là A-bạt-la-khiên-đà (Tùy dịch là Vân Phiến). 

Chư Tỳ-kheo, vua Vân Phiến ấy có người con tên là Ô-bô-sa- 


654 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tha (Tùy dịch là Trai GIới). 

Chư Tỳ-kheo, vua Trai Giới ấy khi tại vị, mọi người cùng xưng 
là Đa-la-thừa-già (Tùy dịch là Mộc Hĩnh). 

Chư Tỳ-kheo, trên đảnh của vua Trai Giới kia tự nhiên lỗi lên 
một bọc thịt, bọc thịt ấy rách ra, sanh một đồng tử đẹp đẽ lạ thường, 
đây đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, vừa sanh ra đã nói: 
“Ma-đà-đa” (Tùy dịch là Trì Ngã). Vị vua sanh trên đảnh ấy đầy đủ 
thần thông, có oai lực lớn, thống lãnh cả bốn đại châu, cai trị và giáo 
hóa tự tại. 

Chư Tỳ-kheo, sáu vị vua ấy thọ mạng vô lượng. 

Chư Tỳ-kheo, đùi vế bên phải của vị vua sanh từ đảnh ấy, lôi 
lên một bọc thịt, sanh một đồng tử, đẹp đẽ lạ thường, thân cũng đầy 
đủ ba mươi hai tướng, tên là Hữu Bễ Sanh, có oai lực lớn, thống lãnh 
bốn đại châu. 

Đùi vế bên trái của vua Hữu Bễ ấy lồi lên bọc thịt, sanh một 
đồng tử, thân cũng đầy đủ ba mươi hai tướng, tên là Tả Bễ Sanh, có 
đủ oai đức, cai trị ba đại châu. 

Bọc thịt ở đầu gối bên phải của vua Tả Bễ ấy, sanh một đồng 
tử, oai đức như những vị tướng, cai trị hai đại châu. 

Bọc thịt ở đùi vế bên trái của vua Hữu Tất ấy, sanh một đồng 
tử, oai đức như những vị tướng, cai trị một đại châu. 

Chư Tỳ-kheo, từ đó về sau, có vua Chuyển luân, đều lãnh một 
châu, các vị nên biết. 

Chư Tỳ-kheo, lần lượt như vậy, từ lúc ban đầu chúng sanh lập 
vua Đại Bình Đẳng, rồi kế đến vua Ý Hỷ, đến vua Chánh Chân, đến 
vua Tối Chánh Chân, đến vua Thọ Trai Giới, đến vua Đảnh Sanh, 
đến vua Hữu Bễ, đến vua Tả Bễ, đến vua Hữu Tất, đến vua Tả Tất, 
đến vua Dĩ Thoát, đến vua Dĩ Dĩ Thoát, đến vua Thể Giả, đến vua 
Thể Vị, đến vua Quả Báo Xa, đến vua Hải, đến vua Đại Hải, đến 
vua Xà-câu-lê, đến vua Đại Xà-câu-lê, đến vua Mao Thảo, đến vua Biệt 
Mao Thảo, đến vua Thiện Hiển, đến vua Đại Thiện Hiền, đến vua Tương 
Ái, đến vua Đại Tương Ái, đến vua Khiếu, đến vua Đại Khiếu, đến vua 
Ni-lê-ca, đến vua Na-cù-sa, đến vua Lang, đến vua Hải Phần, đến vua 
Kim Cang Tý, đến vua Sàng, đến vua Sư Tử Nguyệt, đến vua Na-da- 
đê, đến vua Biệt Giả, đến vua Thiện Phước Thủy, đến vua Xí Nhiệt, 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 655 





đến vua Tác Quang, đến vua Khoáng Dã, đến vua Tiểu Sơn, đến vua 
Sơn Giả, đến vua Diệm Giả, đến vua Xí Diệm. 

Chư Tỳ-kheo, vua Xí Diệm ấy, con cháu truyền thừa có một 
trăm lẻ một đời, đều ở thành Bô-đa-la cai trị giáo hóa thiên hạ. Vua 
sau cùng tên là Hàng Oán; vì thường hay hàng phục các giặc oán 
nên gọi là Hàng Oán. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hàng Oán nối nhau cai trị giáo hóa 
tại thành A-du-xà, có năm vạn bốn ngàn vua. Vị vua sau cùng tên là 
Nan Thắng. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu của vua Nan Thắng ấy kế tục nhau cai 
trị giáo hóa tại thành Ba-la-nại, gồm có sáu vạn ba ngàn vua. Vị vua 
sau cùng tên là Nan Khả Ý. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu của vua Nan Khả Ý kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành Ca-tỳ-la, gồm có tám vạn bốn ngàn vua. Vị vua 
sau cùng là vua Phạm Đức. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Phạm Đức kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Bạch tượng, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vị vua sau 
cùng tên là Tượng Đức. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Tượng Đức kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Câu-thi-na, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vị vua sau 
cùng tên là Hoắc Hương. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hoắc Hương kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành Ưu-la-xa, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vị vua sau 
cùng tên là NÑa-già-na-thỊ. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Na-già-na-thị kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành NÑan hàng phục; gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vị 
vua sau cùng tên là Hàng Tha. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hàng Tha kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Cát-na-cưu-già, gồm có một vạn hai ngàn vua. Vị vua 
sau cùng tên là Thắng Quân. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thắng Quân kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành Bỉ ba, có một vạn tám ngàn vua. Vị vua sau cùng 
là Thiên Long. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiên Long kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Đa-ma-lê-xa, có hai vạn năm ngàn vua. VỊ vua sau 


656 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cùng tên là Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau cai trị giáo 
hóa trở lại tại thành Đa-ma-lê-xa, có một vạn vua. Vị vua sau cùng 
cũng có tên là Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Đàn-đa-phú-la, có một vạn tám ngàn vua. VỊ vua sau 
cùng tên là Thiện Ý. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiện Ý kế tục nhau cai trị giáo 
hóa tại thành Ngọc xá đại, có hai vạn năm ngàn vua, vỊ vua sau cùng tên 
là Thiện Trị Hóa. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiện Trị Hóa kế tục nhau trở lại 
cai trị giáo hóa tại thành Ba-la-nal, có một ngàn một trăm vua. VỊ 
vua sau cùng là Đại Đế Quân. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Đại Đế Quân kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành Mao chủ đại, có tám vạn bốn ngàn vua. Vị vua 
sau cùng lại có tên là Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau, trở lại cai 
trị giáo hóa thành Bô-đa-la có một ngàn năm trăm vua. VỊ vua sau 
cùng tên là Khổ Hạnh. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Khổ Hạnh kế tục nhau trở lại cai trị 
giáo hóa tại thành Mao chủ đại, có tám vạn bốn ngàn vua. Vị vua 
sau cùng là Địa Diện. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Địa Diện kế tục nhau, trở lại cai trị 
giáo hóa tại thành A-du-xà, có một ngàn vua. VỊ vua sau cùng tên là 
Trì Địa. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Trì Địa kế tục nhau, trở lại cai trị 
giáo hóa tại thành lớn Ba-la-nal, có tấm vạn vua. VỊ vua sau cùng 
tên là Địa Chủ. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Địa Chủ kế tục nhau, cai trị giáo 
hóa tại thành Mị-tu-la, có tám vạn bốn ngàn vua. Vị vua sau cùng là Đại 
Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu của vua Đại Thiên cai trị giáo hóa tại 
thành lớn Mịi-tu-la, có tám vạn bốn ngàn vua. Tám vạn bốn ngàn vị 
vua này đều ở tại thành lớn Mị-tu-la, tu hành phạm hạnh trong rừng 


SỐ 24_KINH KHỞI THẾ 657 





Am-bà-la; vua sau cùng là vua Ni-mịi, kế đến là vua Một, kế là vua 
Thụ Tê, rồi vua Ha-nô, vua Ưu-ba, vua NÑô-ma, vua Thiện Kiến, vua 
Nguyệt Kiến, vua Văn Quân, vua Pháp Quân, vua Hàng Phục, vua Đại 
Hàng Phục, vua Cánh Hàng, vua Vô Ưu, vua Trừ Ưu, vua Kiên Tiết, vua 
Ma-la, vua Lâu-na, vua Phương Chủ, vua Trần Giả, vua Ca-la, vua Nan- 
đà, vua Cánh Diện, vua Sanh Giả, vua Hộc Lãnh, vua Thực Ẩm, vua 
Nhiêu Thực, vua Nan Hàng, vua Nan Thắng, vua An Trú, vua Thiện 
Trú, vua Đại Lực, vua Lực Đức, vua Thụ Hành. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thụ Hành ấy kế tục nhau cai trị 
giáo hóa tại thành Ca-nhiếp-ba có bẩy vạn năm ngàn vua. Vị vua 
sau cùng tên là Am-bà-lê-sa. 

Chư Tỳ-kheo, vua Am-bà-lê-sa có con tên là Thiện Lập. 

Chư Tỳ-kheo, vua Thiện Lập và con cháu nối nhau cai trị giáo 
hóa tại thành lớn Ba-la, có một ngàn một trăm vua. VỊ vua sau cùng 
tên là Kê-lê-kỳ. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, có Đức Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác, xuất hiện ở đời. Bồ-tát khi ấy tu hành phạm hạnh 
sanh lên cõi trời Đâu-suất. 

Vua Kê-lê-kỳ có người con tên là Thiện Sanh, con cháu nối 
nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Bô-đa-la, có một trăm lẻ một 
vua, vua sau cùng tên là Nhĩ Giả. Vua Nhĩ Giả có hai người con, 
người con lớn là Cù-đàm, người con thứ hai Bà-la-đọa-xà. Vua Cù- 
đàm có một người con tên là Cam Giá Chúng. 

Chư Tỳ-kheo, vua Cam Giá Chủng và con cháu nối nhau, trở 
lại cai trị giáo hóa tại thành Ba-đa-la, có một trăm lẻ một vua Cam 
Giá Chủng. VỊ vua cuối cùng tên là Bất Thiện Trường. 

Chư Tỳ-kheo, vua Thiện trường sanh bốn người con: Một là 
Ưu-mâu-khư, hai là Kim Sắc, ba là Tợ Bạch Tượng, bốn là Túc Cù. 
Túc Cù có người con tên là Thiên Thành. Thiên Thành có con tên là 
Ngưu Thành. Vua Ngưu Thành và con cháu nối nhau cai trị giáo hóa 
tại thành Ca-tỳ-la-bà, có bảy vạn bảy ngàn vị vua. Vị vua sau cùng 
là Quảng Xa, kế đến là vua Biệt Xa, vua Kiên Xa, vua Trụ Xa, vua 
Thập Xa, vua Bách Xa, vua Cửu Thập Xa, vua Tạp Sắc Xa, vua Trí 
Xa, vua Quảng Cung, vua Đa Cung, vua Kiêm Cung, vua Trụ Cung, 


658 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





vua Thập Cung, vua Bách Cung, vua Cửu Thập Cung, vua Tạp Sắc 
Cung, vua Trí Cung. 

Chư Tỳ-kheo, vua Trí Cung sanh hai người con: một là Sư Tử 
giáp, hai là Sư Tử Túc. 

Sư Tử Giáp nối ngôi vua, sanh bốn người con trai: một là Tịnh 
Phạn, hai là Bạch Phạn, ba là Hộc Phạn, bốn là Cam Lộ Phạn và 
sanh một người con gái tên là Cam Lộ. 

Chư Tỳ-kheo, vua Tịnh Phạn sanh hai người con: Một tên là 
Tất-đạt-đa, hai tên là Nan-đà. Bạch Phạn có hai người con: Một là 
Đế-sa, hai là Nan-đề-ca. Hộc Phạn có hai người con: Một là A-nê-lâu- 
đà, hai là Bạt-để-lê-ca. Cam Lộ Phạn có hai người con: Một là A- 
nan-đà, hai là Đềể-bà-đạt-đa. Còn bà Cam Lộ chỉ có một người con 
tên là Thế-bà-la. 

Chư Tỳ-kheo, Bồ-tát Tất-đạt-đa có một người con tên là La- 
hầu-la. 

Chư Tỳ-kheo, lần lượt như vậy, từ vua Đại Bình Đẳng về sau, 
con cháu nối tiếp nhau, là một chủng tộc tối thắng cho đến đồng tử 
La-hầu-la tự thân chứng A-la-hán, đoạn các phiển não, dứt đường 
sanh tử, không còn tái sanh nữa. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này nên vào thuở xa xưa có dòng 
Sát-đế-lợi hơn hết xuất hiện ở thế gian, theo đúng như pháp, chứ 
chẳng phải phi pháp. 

Chư Tỳ-kheo, vì các pháp như vậy, nên chủng tộc Sát-đế-lợi 
trong thế gian sanh ra là trên hết. 

Bấy giờ, lại có các chúng sanh khác nghĩ thế này: “Thế gian là 
hữu vi, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên độc”. Suy nghĩ chính 
chắn rồi, họ xả bỏ hữu vi, vào trong rừng núi, tạo lập thảo am, tĩnh 
tọa tu thiển. Nếu có nhu cầu gì, hoặc vào buổi sáng, hoặc vào chiều 
tối, họ tạm rời thảo am, vào làng khất thực, mọi người trông thấy, 
cần gì cúng nấy, nhanh chóng thực hiện, rồi cùng khen ngợi: “Những 
chúng sanh này sớm tu nghiệp thiện, xả bỏ các pháp ác bất thiện, 
đang tổn tại trong thế gian, đó là Bà-la-môn”. Vì Nhân duyên này 
dòng dõi Bà-la-môn xuất hiện ở thế gian. Trong số người ấy, hoặc 
có người thiển định bất thành, dựa vào thôn xóm, phần nhiều dạy về 
chú thuật. Do đây lại được gọi là hạng giáo hóa. Lại vì những người 


SỐ 24_-KINH KHỞI THẾ 659 





ấy vào thôn xóm nên gọi là hạng hướng tới thôn xóm. Lại vì thành 
tựu các pháp dục, nên gọi là hạng thành tựu dục. Do nhân duyên 
này, vào thuở xa xưa Bà-la-môn là thù thắng, là chủng tánh cao quý 
xuất hiện ở thế gian, theo đúng như pháp chẳng phải phi pháp. 

Lại nữa, ngoài ra có một hạng chúng sanh làm đủ các thứ để 
cầu lợi như kỹ năng, công xảo, nghệ thuật, các ngành nghề sanh 
sống. Do nhân duyên này nên gọi là Tỳ-xá. Vì vậy cho nên ngày xưa 
dòng dõi Tỳ-xá xuất hiện ở thế gian. Họ cũng theo đúng như pháp 
chẳng phải phi pháp. 

Chư Tỳ-kheo, ba dòng đõi này đã sanh ra ở thế gian rồi, về sau 
lại có giòng dõi thứ tư sanh ra ở thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, có một hạng người tự chê bai phép tắc vốn có 
của gia tộc họ, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, xả bỏ thế gian, xuất gia 
tu đạo, tự xưng: “Ta là Sa-môn”. Nói như vậy rồi, liền thành tựu 
chánh nguyện. Dòng dõi Bà-la-môn, Tỳ-xá cũng vậy. Có một hạng 
người, cũng chê bai như trước, cũng bỏ nhà xuất gia, tự xưng: “ Ta là 
Sa-môn”, liền thành tựu chánh nguyện, vì họ đã có chánh nguyện về 
chúng loại. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng Sát-đế-lợi, nghiệp thân, khẩu, ý làm 
những hạnh ác; vì những hạnh ác, nên khi thân hoại mạng chung, chỉ 
nhận quả khổ. Bà-la-môn, Tỳ-xá cũng như vậy. 

Lại có hạng Sát-đế-lợi, nghiệp thân, khẩu, ý làm các việc lành; 
vì làm việc lành nên khi thân hoại mạng chung chỉ thọ quả vui. Bà- 
la-môn, Tỳ-xá cũng giống như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, lại có hạng Sát-đế-lợi, nghiệp thân, khẩu, ý làm 
cả hai việc ác, thiện; vì làm cả hai nên khi thân hoại mạng chung, sẽ 
thọ quả khổ lẫn vui. Bà-la-môn, Tỳ-xá cũng như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, lại có hạng Sát-lợi chánh tín xuất gia, tu tập ba 
mươi bảy pháp trợ đạo, có khả năng dứt hết các lậu, tâm và trí được 
giải thoát, ngay hiện tại thấy pháp, chứng pháp, đắc các thần thông. 
Đã tác chứng rồi tự nêu rõ: “Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc làm đã xong, về sau không còn thọ nhận thân sanh tử 
nữa”. Bà-la-môn, T-xá cũng y như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, ba dòng dõi ấy ở trong đời sau, có khả năng 
thành tự đầy đủ minh, hạnh, đắc quả A-la-hán, gọi là tối thắng. 


660 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, Phạm vương Sa-ha-bà-để, xưa ở trước ta, nói bài 
kệ: 

Sát-lợi giống hơn hết 
Nếu rời các chẳng tánh 
Thành tựu đủ mình, hạnh 
Thì hơn các trời, người. 

Chư Tỳ-kheo, Phạm vương Sa-ha-bà-để khéo đọc bài kệ ấy, 
chẳng làm điều bất thiện. Ta đã ấn chứng. 

Chư Tỳ-kheo, Ta, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nói 
nghĩa này. 

Chư Tỳ-kheo, cứ lần lượt như vậy, Ta đã nói đủ về thế gian 
chuyển thành, thế gian chuyển hoại, thế gian chuyển trụ. 

Chư Tỳ-kheo, có một vị thây giáo hóa vì các Thanh văn làm 
điều nên làm, thương yêu lợi ích, hành hạnh từ bi. Ta đã làm xong, 
các vị nên nương theo. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc ở nơi đồng trống, nơi rừng núi vắng vẻ, bên 
gốc cây, chốn phòng, thất tịch tĩnh, hoặc ở nơi hang hốc ven núi, gò 
mả, nơi đất thừa, xa lìa làng xóm, dùng các thứ cây cổ kết tạm làm 
chỗ ở. Chư vị Tỳ-kheo nên ở các nơi ấy tu tập thiển định, chớ nên 
phóng dật khiến về sau phải hối hận. 

Chư Tỳ-kheo, đó là lời huấn thị của Ta. 

Phật thuyết kinh xong, chư Tỳ-kheo... hoan hỷ vâng làm. 


n1 


SỐ 25 


KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 


Hán dịch: Sa-môn Đạt-ma-cấp-đa, 


người Thiên Trúc, đời Tùy. 
QUYEN I 


Phẩm 1: CHÂU DIÊM-PHÙ 


Tôi nghe như vẫy: 

Một thuở nọ, Đức Bà-già-bà ở thạch thất Ca-lợi-la tại thành 
Xá-la-bà -tất-đế. Bấy giờ, tại nơi ấy, có số đông Tỳ-kheo, sau khi thọ 
trai, cùng đến tụ họp ở giảng đường Ca-lợi-la. Sau khi an tọa, mọi 
người đều suy nghĩ rồi cùng nhau bàn luận: 

Này các Trưởng lão, thật chưa từng có! Nay thế gian này, 
thiên địa, chúng sanh, chỗ ở, quốc độ, chuyển biến thành lập như 
thế nào? Và chuyển biến tan hoại như thế nào? Chuyển biến tan 
hoại rồi lại thành lập như thế nào? Chuyển biến thành lập rồi an 
trụ như thế nào? 

Khi ấy Đức Thế Tôn, một mình ở trong thạch thất yên tĩnh, 
với thiên nhĩ nghe khắp, thanh tịnh hơn người, nghe các Tỳ-kheo, 
sau khi thọ trai, tụ họp tại giảng đường Ca-lợi-la cùng bàn luận 
việc hy hữu như vậy. Thế Tôn nghe rồi, ngay sau buổi trưa hôm ấy, 
xuất thiển, ra khỏi thạch thất Ca-lợi-la, đi đến giảng đường; đến 
giảng đường rồi ở trước đại chúng Tỳ-kheo, theo lệ thường, trải 
tòa, ngồi thắng an nhiên. 

Sau khi an tọa, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi: 


662 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Này các thây Tỳ-kheo, vừa rồi, các thầy tụ tập nơi đây bàn 
luận việc gì? 

Khi ấy các Tỳ-kheo đồng bạch Phật: 

-Bạch Đại Đức Thế Tôn, sau khi thọ trai, Tỳ-kheo chúng con 
cùng đến giảng đường Ca-lợi-la này tụ họp, bàn luận thế này: “Này 
các Trưởng lão, thật chưa từng có! Thế gian chuyển biến thành lập 
như thế nào? Chuyển biến tan hoại như thế nào? Thế gian chuyển 
biến tan hoại rồi thành lập như thế nào? Thế gian chuyển biến thành 
lập rồi an trụ như thế nào?” Bạch Đại Đức Thế Tôn, vừa rồi chúng 
con tập họp đến đây để bàn luận việc như vậy. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Hay thay! Hay thay! Này các Tỳ-kheo, chỉ các thầy mới có khả 
năng tin và làm việc như pháp như vậy. Này chư Thiện nam tử, vì 
lòng tin, các thầy bỏ tục xuất gia, nếu các thầy thường tập trung ngồi 
lại với nhau và bàn luận việc như pháp như vậy, thì đó là việc bất 
khả tư nghì. Này các thầy Tỳ-kheo, khi các thầy ngồi lại với nhau, 
nên tu hai thứ pháp này để tự tạo sự nghiệp cho mình: hoặc là bàn 
luận pháp nghĩa, hoặc là Hiền thánh mật nhiên, chẳng sanh lười 
biếng, kiêu mạn. Nếu có thể làm được điều đó, thì các thầy mới nên 
nghe Như Lai nói về ý nghĩ: Thế gian chuyển biến thành lập, thế 
gian chuyển biến tan hoại, thế gian chuyển biến tan hoại rồi thành 
lập; thế gian chuyển biến thành lập rồi an trụ. 

Khi Đức Phật dạy như vậy rồi, các Tỳ-kheo bạch: 

-Bạch Đại Đức Thê Tôn, nay đã đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, 
nay đã đúng lúc! Nếu Phật Thế Tôn vì Tỳ-kheo chúng con mà giảng 
thuyết nghĩa này thì sau khi nghe Thế Tôn dạy, chúng con sẽ theo đó 
mà phụng trì. 

Lúc bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Này các thầy Tỳ-kheo, hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy 
suy nghĩ chính chắn! Ta sẽ vì các ông lần lượt giảng thuyết. 

Khi ấy các Tỳ-kheo đồng bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

Này các Tỳ-kheo, như mặt trời, mặt trăng ở tại một chỗ mà 
chiếu sáng bốn cõi thiên hạ, bấy giờ tại bốn chỗ thiên hạ đều có cả 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 663 





ngàn mặt trời, mặt trăng. Này chư Tỳ-kheo, đó gọi là một ngàn thế 
giới. Này chư Tỳ-kheo, trong ngàn thế giới, có ngàn mặt trăng, ngàn 
mặt trời, ngàn núi chúa Tu-di, bốn ngàn châu nhỏ, bốn ngàn châu 
lớn, bốn ngàn biển nhỏ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn dòng giống 
Rồng, bốn ngàn dòng giống Rồng lớn, bốn ngàn dòng giống Kim sí 
điểu, bốn ngàn dòng giống Kim sí điểu lớn, bốn ngàn dòng giống 
chốn ác đạo, bốn ngàn dòng giống chốn ác đạo lớn, bốn ngàn tiểu 
vương, bốn ngàn đại vương, bảy ngàn các giống cây lớn, tám ngàn 
các loại núi lớn, mười ngàn các loại địa ngục lớn, một ngàn vua 
Diêm-ma-la, ngàn châu Diêm-phù, ngàn Cù-đà-ni, ngàn Phất-bà 
Thiên vương, ngàn trời Tam thập tam, ngàn trời Dạ-ma, ngàn trời 
Đâu-suất-đà, ngàn trời Hóa lạc, ngàn trời Tha hóa tự tại, ngàn trời 
Chư-ma-la, ngàn trời Phạm thế. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong cõi Phạm thế kia, có một Phạm chủ, oai 
lực rất mạnh, không ai hàng phục được, thống nhiếp ngàn Phạm tự 
tại vương, nói: “Ta có khả năng tạo tác, gọi ta là cha, ta tự tạo ra các 
sự vật”. Vị ấy nói những lời kiêu ngạo như vậy, rồi liền sanh ngã 
mạn. Như Lai không như vậy. Vì sao? Vì tất cả thế gian kia, mỗi 
pháp đều tùy theo nghiệp lực mà hiện khởi, thành lập. 

Chư Tỳ-kheo, ngàn thế giới nhỏ này, giống như búi tóc, gọi là 
một tiểu thiên thế giới. Chư Tỳ-kheo, một tiểu thiên thế giới như búi 
tóc như vậy, gọi đó là bậc hai - trung thiên thế giới. Chư Tỳ-kheo, 
một ngàn trung thiên thế giới ở bậc hai như vậy, gọi là đại thiên thế 
giới. Ba ngàn lần thế giới như vậy, gọi là tam thiên đại thiên thế 
giới. Chư Tỳ-kheo, tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành 
lập; đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại; đồng thời tan hoại rồi thì 
trở lại thành lập; đồng thời thành lập rồi thì an trụ. Như thế, thế giới 
xoay vần thiêu hủy gọi là bại hoại; xoay vần thành lập gọi là thành 
tựu; xoay vần an trụ, gọi là an lập. Đó là nơi ở của chúng sanh, một 
cõi Phật vô úy. 

Chư Tỳ-kheo, đại địa ấy dày bốn mươi tám vạn do-tuần, chung 
quanh rộng vô biên. Chư Tỳ-kheo, đại địa ấy trụ ở trên nước; nước 
trụ trên gió, gió nương hư không. Chư Tỳ-kheo, phía dưới đại địa ấy, 
có một lớp nước, dày sáu mươi vạn do-tuần, chung quanh rộng vô 
biên. Dưới lớp nước ấy, có một lớp gió dày ba mươi sáu vạn do-tuần, 


664 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chung quanh rộng vô biên. Chư Tỳ-kheo, nước biển lớn ấy sâu vô 
cùng, sâu tới tám vạn bốn ngàn do-tuần, chung quanh rộng vô biên. 
Chư Tỳ-kheo, núi chúa Tu-di phần chìm trong biển là tám vạn bốn 
ngàn do-tuần, phần nhô khỏi mặt biển cũng cao tám vạn bốn ngàn 
do-tuần. Chư Tỳ-kheo, núi chúa Tu-di, mặt đáy bằng phẳng, phần 
dưới bám chặt trên bánh xe vàng lớn. Chư Tỳ-kheo, núi chúa Tu-di 
ấy ở trong biển lớn, dưới hẹp, trên rộng, càng lên càng rộng ra, ngay 
thẳng chẳng lồi lõm, thân lớn, vững chắc, đẹp đẽ lạ thường, lạ mắt, 
ưa xem, bốn báu hiệp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê; có các 
loại cây tốt tươi, tỏa ra các mùi thơm, mùi thơm bay xa, xông khắp 
các núi, là chốn dừng chân của nhiều chúng Thánh hiển, và chư 
Thiên thần đại oai đức thắng diệu. 

Chư Tỳ-kheo, ở phần trên của núi chúa Tu-di, bốn phương có 
bốn ngọn, ngọn vươn cao ở bốn phía, mỗi ngọn cao bảy trăm do- 
tuần, đẹp đẽ khả ái, do bẩy báu tạo thành, là nơi được trang trí bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não; núi uốn cong 
trên mặt biển. 

Chư Tỳ-kheo, phía dưới núi Tu-di có ba bậc, trú xứ của chư 
thần. Tầng bậc thấp nhất cao rộng sáu mươi do-tuần; có bẩy lớp 
tường thành, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông, lại có bảy lớp cây 
Đa-la ngay ngắn khả ái, bao bọc chung quanh. Cây ấy được tạo 
thành bằng bẩy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã 
não. Các tường vách đều có bốn cửa, mỗi cửa ấy đều có bờ lũy, lầu 
gác, mái hiên, tháp canh, cung điện, hành lang, vườn cây, cùng các 
ao hổ đây đủ trang nghiêm. Trong ao có hoa đẹp, đủ loại hương 
thơm; có đủ tất cả các loại cây, đủ các loại cành lá, các loại hoa quả, 
cũng phát ra các mùi thơm ngào ngạt. Lại có các loài chim hót ca, 
âm thanh vi diệu hòa quyện vào nhau, hòa nhã thánh thót. 

Tầng bậc kế tiếp của núi, cao rộng bốn mươi do-tuần, được 
trang nghiêm bằng bẩy vòng tường thành, lan can, dây chuông, hàng 
cây Đa-la bằng phẳng, ngay ngắn, khả ái bao quanh, cũng được trang 
trí bằng bẩy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã 
não; cũng có đầy đủ các thứ cửa ngõ, lầu gác, đài, điện, vườn, ao, 
cây có quả và các loài chim. 

Tầng bậc trên cùng của núi, cao rộng hai mươi do-tuần, cũng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 665 





có bảy lớp tường thành cho đến các loài chim, phát ra âm thanh vi 
diệu. 

Chư Tỳ-kheo, ở tâng bậc dưới của núi, có vị Dạ-xoa tên là Bát 
thủ ở; tại tầng bậc giữa, có các vị Dạ-xoa tên là Trì phát; tầng trên 
có các vị Da-xoa tên là Thường túy. 

Chư Tỳ-kheo, giữa triển núi Tu-di rộng bốn vạn hai ngàn do- 
tuần, có cung điện của Tứ đại thiên vương. Chư Tỳ-kheo, phần trên 
núi Tu-di có các cung điện của chư Thiên Tam thập tam, nơi ở của 
Đế-thích. Trên cõi trời Tam thập tam, có cung điện của chư Thiên Dạ- 
ma; trên trời Dạ-ma một tầng, có cung điện của chư Thiên Đâu-suất- 
đà; trên trời Đâu-suất-đà một tầng, có cung điện của chư Thiên Hóa 
lạc; trên trời Hóa lạc một tầng, có cung điện của chư Thiên Tha hóa tự 
tại; trên trời Tha hóa tự tại một tầng, có cung điện của chư Thiên 
Phạm thân; ở khoảng giữa trời Tha hóa tự tại và Phạm thân, có các 
cung điện của ma Ba-tuần; ở phía trên trời Phạm thân, có trời Quang 
âm; phía trên trời Quang âm, có trời Biến tịnh; phía trên trời Biến tịnh, 
có trời Quảng quả; phía trên trời Quảng quả, có trời Bất thô; khoảng 
giữa trời Quảng quả và trời Bất thô, có các cung điện là chỗ ở của 
chúng sanh Vô tưởng; ở phía trên trời Bất thô, có trời Bất não; phía 
trên trời Bất não, có trời Thiện kiến; phía trên trời Thiện kiến, có trời 
Thiện hiện; phía trên trời Thiện hiện là cung điện của chư Thiên A- 
ca-mi-trá. Chư Tỳ-kheo, trên trời A-ca-ni-trá, lại có chư Thiên Vô biên 
hư không xứ, Vô biên thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Các nơi này đều được gọi là trú xứ của chư Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, nơi chốn như vậy, ranh giới như vậy là chỗ ở của 
chúng sanh. Chúng sanh ấy, hoặc đến, hoặc đi, hoặc sanh, hoặc diệt 
đều nằm trong giới hạn ấy. Trong thế giới đó, các loài chúng sanh có 
sanh, già, chết đều rơi vào đó. Chúng ở trong đường sanh hóa như 
vậy, đến bây giờ không ra khỏi. Cho nên gọi thế giới Ta-bà là cõi 
Vô úy. Ngoài ra, tất cả thế giới khác cũng giống như thế. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc của núi chúa Tu-di có châu tên là Uất- 
đa-la-cứu-lưu. Cõi ấy dài rộng mười ngàn do-tuân, bốn phía bằng 
phẳng; khuôn mặt của người ở cõi ấy giống như hình trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông của núi chúa Tu-di, có châu tên là 
Phất-bà-tùy-để-hạ. Cõi ấy dài rộng chín ngàn do-tuần, tròn như 


666 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trăng tròn; khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống như trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây núi chúa Tu-di, có châu tên là Cù-đà- 
ni. Cõi ấy dài rộng tám ngàn do-tuần, hình dáng như nửa mặt trăng, 
khuôn mặt của người ở cõi ấy lại giống như trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam núi chúa Tu-di, có châu là Diêm-phù- 
để. Cõi ấy dài rộng bảy ngàn do-tuần, phía Bắc rộng, phía Nam hẹp, 
hình dạng như cái hòm xe. Khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống 
như trái đất. 

Chư Tỳ-kheo, mặt bắc núi chúa Tu-di do vàng trời tạo thành, 
chiếu sáng châu Uất-đa-la-cứu-lưu; mặt Đông do bạc trời tạo thành, 
chiếu sáng châu Phất-bà-tỳ-để-ha; mặt Tây do pha lê trời tạo thành, 
chiếu sáng châu Cù-đà-ni; mặt Nam do lưu ly xanh cõi trời tạo 
thành, chiếu sáng châu Diêm-phù-để này. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu có một đại thọ gọi là 
Am-bà-la, thân to bẩy do-tuân, phần ăn sâu dưới đất là hai mươi mốt 
do-tuần, phần vượt lên cao là một trăm do-tuần, cành lá phủ che 
năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, châu Phất-bà-tỳ-để-ha có một đại thọ gọi là Ca- 
đàm-bà -phất, thân to bẩy do-tuần, phân ăn sâu dưới đất là hai mươi 
mốt do-tuần, phần vượt lên cao là một trăm do-tuần, cành lá che phủ 
năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, châu Cù-đà-ni có một đại thọ gọi là Chấn-đầu- 
ca, thân to bẩy do-tuân... cho đến cành lá phủ năm mươi do-tuần. 
Dưới cây ấy có một con trâu đá, cao một do-tuần. Do nhân duyên 
này nên gọi là châu Cù-đà-nI. 

Chư Tỳ-kheo, châu Diêm-phù-để ấy có một đại thọ gọi là 
Diêm-phù, thân to bẩy mươi do-tuần... cho đến cành lá bao phủ năm 
mươi do-tuần. Dưới cây ấy có khối vàng Diêm-phù-đàn cao hai mươi 
do-tuần; vì vàng sanh ra từ dưới cây Diêm-phù cho nên gọi là Diêm- 
phù-đàn; và do đó có tên là vàng Diêm-phù-đàn. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ ở của loài Rồng và loài Kim sí điểu có một 
đại thọ tên là Câu-tra-dư-ma-lợi-hòa, thân to bẩy do-tuần... cho đến 
cành lá che phủ năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, chỗ ở của A-tu-la có một đại thọ tên là Tu-chất- 
đà-la-ba-tra-la, thân to bảy do-tuần... cho đến cành lá che phủ năm 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 667 





mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, trời Tam thập tam có một đại thọ tên là Ba-lợi- 
cù-tỷ-đà-la, thân to bẩy do-tuần, phân ăn sâu xuống đất hai mươi 
mốt do-tuần, phần vượt lên cao là một trăm do-tuần, cành lá che phủ 
năm mươi do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, dưới núi Tu-di, kế đến có núi tên là Khư-để-la- 
ca, cao bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên rộng cũng vậy, ngay thẳng 
khả ái, do bảy báu hợp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng 
ngọc, xa cừ, mã não. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai núi Tu-di và Khư-để-la-ca ấy 
rộng tám vạn bốn ngàn do-tuần, bao bọc chung quanh là vô số các 
loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca, Tao- 
kiển-để-ca che phủ khắp sông hồ. 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi Khư-đề-la-ca, kế đến có núi tên là Y- 
sa-đà -la, cao hai vạn một ngàn do-tuần, trên cũng rộng như vậy, đẹp 
đẽ khả ái.. cho đến mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai 
núi Khư-để-la-ca và Y-sa-đà-la rộng bốn vạn hai ngàn do-tuần, 
chung quanh có vô số các loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu- 
mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca, Tao-kiển-để-ca che phủ khắp sông hồ. 

Ngoài núi Y-sa-đà-la, kế đến có núi tên là Du-kiển-đà-la, cao 
một vạn hai ngàn do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái... 
cho đến mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Y-sa-đà-la 
và Du-kiển-đà-la rộng hai vạn một ngàn do-tuần, chung quanh có vô 
số các loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đâu, Bôn-trà-lợi- 
ca, Tao-kiển-để-ca che phủ khắp các sông hồ. 

Ngoài núi Du-kiển-đà-la, kế đến có núi tên là Thiện kiến cao 
sáu ngàn do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái... cho đến 
mã não... bẩy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Du-kiển-đà-la và 
Thiện kiến rộng một vạn hai ngàn do-tuần, chung quanh có vô số 
các loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca, 
Tao-kiển-để-ca che phủ khắp các sông hồ. 

Ngoài núi Thiện kiến, kế đến có núi tên là Mã bán đầu, cao 
ba ngàn do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái... cho đến 
mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Thiện kiến và 
Mã bán đầu rộng sáu ngàn do-tuần, chung quanh có vô số các loài 


668 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca, Tao- 
kiển-để-ca, phủ khắp sông hồ. 

Ngoài núi Mã bán đầu, kế đến có núi tên là Ni-dân-đà-la, cao 
một ngàn hai trăm do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả 
ái.. cho đến mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Mã 
bán đầu và Ni-dân-đà-la rộng hai ngàn bốn trăm do-tuần, chung 
quanh có vô số các loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, 
Bôn-trà-lợi-ca, Tao-kiển-để-ca che khắp các sông hồ. 

Ngoài núi Ni-dân-đà-la, kế đến có núi tên là Tỳ-na-da-ca, cao 
sáu trăm do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái... cho đến 
mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Ni-dân-đà-la và 
Tỳ-na-da-ca rộng một ngàn hai trăm do-tuần, chung quanh có vô số 
các loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca, 
Tao-kiển-đề-ca che khắp các sông hồ. 

Ngoài núi Tỳ-na-da-ca, kế đến có núi tên là Chước-ca-la (Tùy 
dịch là Luân), cao ba trăm do-tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ 
khả ái... cho đến mã não... bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi 
Tỳ-na-da-ca và Chước-ca-la ấy rộng sáu trăm do-tuần, chung quanh 
có vô số các loài hoa... cho đến hoa Tao-kiển-để-ca che khắp các 
sông hồ. Cách núi Luân viên (Chước-ca-la) không xa, cạnh bên một 
khoảng đất trống cỏ xanh phủ khắp là biển lớn. Phía Bắc biển lớn có 
một cội cây lớn gọi là cây Diêm-phù, thân to bẩy do-tuần, rễ cắm 
sâu xuống đất hai mươi mốt do-tuần, cao một trăm do-tuần... cho đến 
cành lá che phủ bốn phía năm mươi do-tuần; khoảng đất trống ở bên 
cỏ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng cây Am-bà-la, rừng cây Diêm- 
phù, rừng cây Đa-la, rừng cây Na-đa, mỗi khu rừng rộng năm mươi 
do-tuần, khoảng đất trống ở giữa, cỏ xanh mọc đầy. Kế đến có rừng 
cây tên là Nam, rừng cây tên là Nữ, rừng San-đà-na, rừng Chơn-đà- 
na, mỗi khu rừng rộng năm mươi dặm; khoảng đất trống bên khu 
rừng, cổ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng quả Kha-lê-lặc, rừng quả 
Tỳ -hê-lặc, rừng quả Ma-lặc, rừng quả Am-bà-la-đa-ca; mỗi khu rừng 
rộng năm mươi do-tuần. Kế đến có rừng cây Khả-thù-la, rừng quả 
Tỳ-la, rừng quả Bà-na-bà, rừng quả Thạch lựu; mỗi khu rừng rộng 
năm mươi do-tuần. Kế đến có rừng Ô bột, rừng Nại, rừng Mía, rừng 
Trúc nhỏ, rừng Trúc lớn, mỗi khu rừng rộng năm mươi do-tuần. Kế 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 669 





đến có rừng Lau, rừng Sậy, rừng Cát-la, rừng Cát-la lớn, rừng Ca-sà- 
văn-đà; mỗi khu rừng rộng năm mươi do-tuần. Kế đến có rừng hoa 
A-để-mục-đa-ca, rừng hoa Chiêm-bà, rừng hoa Ba-tra-la, rừng hoa 
Tường vi; mỗi khu rừng rộng năm mươi do-tuần; vùng đất trống bên 
cạnh, cỏ xanh phủ đầy. 

Lại có các ao có các loại hoa Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu- 
mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca... phủ đầy. Lại có các ao đây ắp rắn độc; 
mỗi ao rộng năm mươi do-tuần; khoảng đất trống ở giữa, cỏ xanh 
phủ đầy. 

Kế đến có biển tên là Ô-thiển-na-ca rộng mười hai do-tuần; 
nước ao trong mát, vị rất ngọt ngon, êm ẩ trong veo, có bảy lớp bờ lũy, 
bẩy lớp đá chắn, bẩy lớp lan can, bảy lớp dây chuông; bên ngoài có 
bẩy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, thẳng tắp đẹp đẽ; đều 
do mã não... bẩy báu hợp thành, trang trí bốn phương chung quanh, đều 
có thêm bậc đẹp đẽ khả ái, cũng do bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
hồng ngọc, xa cừ, mã não hợp thành. Lại có hoa Ưu-bát-la, Bát-đầu- 
ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca. Hoa màu lửa thì hiện hình lửa; hoa 
màu vàng thì hiện hình vàng; hoa màu xanh thì hiện hình xanh; hoa 
màu đỏ thì hiện hình đỏ; hoa màu trắng thì hiện hình trắng: màu Bà- 
vô-đà thì hiện hình Bà-vô-đà. Hoa lớn như bánh xe, cộng như trục xe, 
tiết ra nhựa, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, trong biển Ô-thiển-na-ca, có các đường đi của 
Chuyển luân thánh vương, mặt đường rộng mười hai do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, trong cõi Diêm-phù-đềể, khi Chuyển luân thánh 
vương xuất hiện thì các con đường dưới biển ấy tự nhiên hiện ra, mặt 
nước đứng lặng. Chư Tỳ-kheo, kế bên biển Ô-thiển-na-ca có ngọn 
núi tên là Ô-thiển-già-la. Chư Tỳ-kheo, núi Ô-thiển-già-la ấy đẹp đẽ 
khả ái, tươi tốt khẩ quan, có các thứ cây, các thứ lá, các thứ hoa, các 
thứ quả, các thứ hương và các loài dị thảo, đủ các loài chim, thú. 
Những vật có mặt trên thế gian, ở trong núi Ô-thiển-già-la kia, 
không thiếu thứ gì. Chư Tỳ-kheo, núi Ô-thiển-già-la kia đẹp đế khả 
ái, khả quan như vậy, các thầy nên giữ gìn tốt như thế. Chư Tỳ-kheo, 
kế núi Ô-thiển-già-la có núi tên là Kim hiếp. Chư Tỳ-kheo, trong núi 
Kim hiếp, có tám vạn cái hang; trong các hang kia đều có tám vạn 
long tượng toàn màu trắng cư trú trong đó, giống như hoa Câu-mâu- 


670 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đầu, bẩy chi chống đất, đều có thần thông, nương hư không mà đi. 
Đầu chúng màu đỏ giống như loài trùng Nhân-đà-la-cù-ba-ca, có sáu 
ngà; ngà chúng nhọn hoắt, màu như mạ vàng. 

Chư Tỳ-kheo, qua khỏi núi Kim hiếp có núi tên là Tuyết sơn, 
cao năm trăm do-tuần, rộng dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ, do bốn 
báu hợp thành, đó là vành, bạc, lưu ly, và pha lê. Bốn mặt núi ấy có 
bốn ngọn bằng vàng, đỉnh vượt lên cao hai mươi do-tuần. Trên đỉnh 
núi ấy có ao A-nậu-đạt. Long vương A-nậu-đạt cư trú trong ấy. Ao 
rộng dài năm mươi do-tuần. Nước ao trong mát, mùi vị ngon ngọt, 
trong sạch không nhơ, có bảy lớp bờ lũy, bẩy lớp thểm gỗ, bẩy lớp 
lan can, bảy lớp dây chuông, bao bọc chung quanh đẹp đẽ khả ái... 
cho đến do mã não... bẩy báu hợp thành. Lại có các loài hoa: Ưu-bát- 
la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca. Các hoa ấy có nhiều 
màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe; lại có ngó, rễ lớn 
như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, trong ao A-nậu-đạt ấy có cung điện của Long 
vương A-nậu-đạt-đa. Cung điện đó có năm trụ, đẹp đẽ khả ái. Long 
vương A-nậu-đạt-đa cùng quyến thuộc trong đó vui chơi, thọ hưởng 
năm dục của chư Thiên, đây đủ khoái lạc. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông ao A-nậu-đạt có con sông Hằng, từ 
miệng voi chẩy ra, hòa nhập năm trăm sông, chẩy vào biển Đông. 
Phía Nam ao A-nậu-đạt có sông Tân-đầu, từ miệng trâu chảy ra, hòa 
nhập năm tăm sông, chảy vào biển Nam. Phía Tây ao A-nậu-đạt, có 
sông Bạc-xoa, từ miệng ngựa chảy ra, hòa nhập năm trăm sông, 
chảy vào biển Tây. Phía Bắc ao A-nậu-đạt có sông Tư-đà, từ miệng 
sư tử chả y ra, hòa nhập năm trăm sông, chảy vào biển Bắc. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà vị Long vương ấy được gọi 
là A-nậu-đạt-đa? 

Chư Tỳ-kheo, có ba nhân duyên. Ba nhân duyên ấy là gì? Chư 
Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù có chỗ ở của các rồng, chỉ trừ Long 
vương A-nậu-đạt-đa, còn các rồng khác, thì thọ hưởng khoái lạc, liên 
có các vật nóng rơi trên thân, các rồng ấy đều mất hình sắc loài trời, 
hiện hình sắc loài rắn. Các rồng chịu nỗi khổ đó còn Long vương A- 
nậu-đạt-đa không có việc như vậy. Đó là nhân duyên thứ nhất. 

Chư Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù, chỉ trừ Long vương A-nậu- 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 671 





đạt-đa, còn các rồng khác khi du hí hưởng lạc, đều có gió nóng thổi 
đến chạm vào thân chúng, làm mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc 
loài rắn, nên có khổ như vậy. Đó là nhân duyên tứ hai. 

Chư Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù, khi các rồng có sự du hí 
hưởng lạc thì có vua của loài Kim sí điểu bay vào cung của chúng. 
Khi chúng thấy Kim sí điểu vương thì lòng sanh sợ hãi; vì sợ hãi nên 
liền mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rắn, chịu đầy đủ các 
khổ. Long vương A-nậu-đạt-đa không như vậy. Nếu Kim sí điểu 
vương phát sanh ý nghĩ thế này: “Nay ta muốn vào cung điện của 
Long vương A-nậu-đạt-đa, thì khi ấy Kim sí điểu kia bị quả báo bại 
liệt nên tự thọ khổ, không thể vào được cung điện của Long vương 
A-nậu-đạt-đa. Chư Tỳ-kheo, đó là nhân duyên thứ ba. Do nhân 
duyên ấy nên gọi là A-nậu-đạt-đa. 

Chư Tỳ-kheo, về phía Nam núi Tuyết không xa, có thành tên là 
Tỳ-xá-ly. Phía Bắc của thành Tỳ-xá-ly, có bảy núi Đen; phía Bắc 
núi Đen lại có núi Hương. Trong núi Hương ấy, có vô số vị Khẩn-na- 
la. Ở đó thường có tiếng ca vũ âm nhạc. Núi ấy có nhiều các loại 
cây, cây tỏa ra các mùi hương, là chỗ ở của các thần đại oai đức. 

Chư Tỳ-kheo, trong núi Hương đó có hai hang báu: Một là Tạp 
sắc, hai là Thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái... cho đến do mã não... bẩy 
báu hợp thành. Mỗi hang rộng dài năm mươi do-tuần, mềm mại trơn 
láng, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong hai hang Tạp sắc và Thiện tạp sắc, có 
một vị Càn-thát-bà vương tên là Vô tỷ dụ cùng với năm trăm Khẩn- 
na-la nữ ở trong đó thọ hưởng năm dục, đi, đứng, nằm, ngồi đùa giỡn 
vui chơi. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc của hai hang Tạp sắc và Thiện tạp sắc, 
có thọ vương Ta-la tên là Thiện trụ. Thọ vương Ta-la Thiện trụ này 
có riêng tám ngàn rừng cây Ta-la bao bọc chung quanh. Khi ấy, 
trong rừng Ta-la Thiện trụ kia có một Long tượng ở, cũng tên là 
Thiện trụ, lông toàn màu trắng như hoa Câu-mâu-đầu, bảy chi chấm 
đất, bay đi trên không, xương đầu nhô lên như con trùng Nhân-đà-la- 
cù-ba-ca. Đầu nó màu đỏ, đầy đủ sáu ngà; ngà nó nhọn hoắt, có cát 
vàng điểm trên ngà. Lại có tám ngàn các long tượng khác làm quyến 
thuộc. lông chúng đều trắng như hoa Câu-mâu-đầu, bẩy chi chấm 


672 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đất... cho đến ngà đều tô điểm bằng vàng. 

Phía chánh Bắc rừng thọ vương Ta-la Thiện trụ kia, có xuất 
hiện một cái ao cho Đại long tượng Thiện trụ, tên là Mạn-đà-kiết-ni, 
rộng đài bằng phẳng năm mươi do-tuần. Nước ao mát mẻ ngon ngọt, 
trong xanh, không có cáu bẩn... cho đến ngó, rễ lớn như trục xe, cắt 
ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, chung quanh ao Mạn-đà-kiết-ni ấy, lại có tám 
ngàn ao khác bao bọc. Tất cả tám ngàn ao ấy đều giống như ao 
Mạn-đà-kiết-ni, không có gì khác. 

Chư Tỳ-kheo, Long tượng vương Thiện trụ khi muốn vào ao 
Mạn-đà -kiết-ni để du hí thì liễn nghĩ ngay đến tám ngàn Long tượng 
quyến thuộc. Và ngay khi ấy, tám ngàn Long tượng kia cũng khởi ý 
nghĩ: “Long tượng vương Thiện trụ của chúng ta đang nghĩ đến 
chúng ta. Nay chúng ta nên đi đến bên Thiện trụ vương”. Các Long 
tượng đến rồi, liền cúi đầu đứng trước Long tượng vương Thiện trụ. 

Bấy giờ Long tượng đại vương Thiện trụ liền đi đến ao Mạn- 
đà-kiết-ni. Tám ngàn Long tượng kia hộ vệ chung quanh. Thiện trụ 
vương ung dung tiến bước. Các long tượng tùy tùng, có con cầm lọng 
trắng che đầu, có con dùng vòi cầm quạt ma-ni trắng quạt trên lưng; 
ở trước lại có các thần âm nhạc ca múa hát xướng dẫn đường. Khi 
Long tượng đại vương Thiện trụ đến nơi, liền vào ao Mạn-đà-kiết-ni 
kia lặn hụp, vui chơi, tắm rửa du hí, tự do thỏa thích thọ hưởng khoái 
lạc. Trong số long tượng tùy tùng, có con rửa vòi, có con chà ngà, có 
con ngoáy tai, có con gội đầu, có con kỳ lưng, có con chà hông, có 
con rửa đùi, có con rửa chân, có con rửa đuôi, hoặc có con dùng vòi 
nhổ ngó sen rửa sạch rồi đưa vào miệng Tượng vương Thiện trụ; 
hoặc có con dùng vòi nhổ các thứ hoa Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu- 
mâu-đầu, Bôn-trà-lợi-ca... kết lên đầu Tượng vương Thiện trụ. 

Khi Long tượng đại vương Thiện trụ, ở trong ao Mạn-đà-kiết- 
ni, tự do theo ý thích, tắm rửa du hí, vui chơi thoải mái, thọ hưởng 
khoái lạc rồi, ăn ngó sen của các long tượng dâng hiến, trên đầu kết 
hoa Ưu-bát-la và các thứ hoa khác... trang sức rồi ra khỏi ao, lên 
đứng trên bờ. Khi ấy tám ngàn long tượng liền phân tán vào trong 
tám ngàn ao, tùy ý tắm rửa, tự do du hí, hưởng thọ khoái lạc, rồi 
cùng ăn ngó sen trong ao. Ăn xong, cũng dùng hoa Ưu-bát-la và các 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 673 





thứ hoa khác tự kết lên đầu rồi, cùng tụ họp, đến bên Long tượng 
vương Thiện trụ; đến nơi, vòng quanh bốn phía. Bấy giờ Đại long 
tượng vương Thiện trụ cùng với tám ngàn Long tượng vương kia 
trước sau dẫn đi trở về rừng thọ vương Ta-la Thiện trụ. Trên đường 
đi, các long tượng, hoặc cầm lọng trắng che, hoặc cầm quạt ma-ni 
trắng quạt; lại có chư thần chơi các loại âm nhạc đi trước mở đường. 

Lúc bấy giờ, Đại long tượng vương Thiện trụ về đến đại lâm 
Ta-la Thiện trụ, ở dưới cây lớn tùy ý đứng nằm. Khi ấy tám ngàn 
Long tượng kia cũng đều đến dưới tám ngàn cây Ta-la khác, đi, 
đứng, nằm, ngồi tự tại an lạc. Ở trong rừng cây Ta-la ấy, có cây, gốc 
của nó có chu vi sáu tầm, hoặc có cây có chu vi bẩy tâm, tám tâm, 
hoặc chín tâm, mười tầm; có cây gốc của nó tới mười hai tầm; còn 
cây thọ vương Ta-la Thiện trụ, gốc của nó chu vi tới mười sáu tầm. 
Tại rừng tám ngàn cây Ta-la ấy, nếu có lá úa vàng rụng xuống thì 
liền có gió thổi bay ra ngoài, làm sạch khu rừng. Khi tám ngàn Long 
tượng kia bài tiết phẩm uế thì có các Da-xoa quét dọn mang đổ. 

Chư Tỳ-kheo, trong cõi Diêm-phù, nếu khi có Chuyển luân 
thánh vương xuất hiện thì trong tám ngàn long tượng ấy, có long 
tượng nhỏ nhất, hằng ngày cứ mỗi buổi sáng, đến trước Chuyển luân 
thánh vương hầu hạ phụng sự; nhân đó được gọi là Điều thiện tượng 
vương. Lại Đại vương long tượng Thiện trụ ấy vào ngày rằm sáng 
sớm thức dậy, đi đến chỗ Thiên Đế-thích, đứng ở trước cửa để nhận 
sự sai bảo. 

Chư Tỳ-kheo, Đại vương long tượng Thiện trụ có thần thông 
như vậy, có oai đức như vậy, tuy sanh trong loài súc sanh nhưng cùng 
loại với loài Rồng nên có sức oai thần lớn như thế. Các thầy nên 
luôn nhớ như vậy. 


674 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 2: CHÂU UẤT-ĐA-LA-CỨU-LƯU 


Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu có vô lượng núi, những 
núi ấy có các loại cây, sum suê rậm rạp, tỏa ra các mùi hương xông 
khắp châu ấy. Lại có các loại cổ toàn màu xanh biếc, uốn xoay về 
bên phải như lông khổng tước, hương thơm như hoa Bà-lợi-sư-ca, 
chạm vào mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca, dài khoảng bốn 
ngón tay, giẫm chân lên thì rạp xuống, giở chân lên thì dựng đầu lên 
lại. Lại có các loại cây sanh ra các thứ cành lá, hoa quả, hương thơm; 
các loài chim đua nhau ca hót, âm thanh hòa nhã vi diệu. Trong 
những núi ấy, có các dòng sông, chia thành bốn ngã, xuôi dòng chẩy 
xuống, bình lặng êm ẩ, không có sóng gợn, lại không chẩy nhanh. 
Bờ sông không sâu, không cạn, bằng phẳng dễ lội. Nước sông trong 
sạch, các hoa che phủ, rộng nửa do-tuần, chảy đi cùng khắp. Hai bên 
bờ sông đều có rừng cây, theo dòng che nắng: đủ loại hoa thơm, cỏ 
xanh trải khắp, có nhiều loại trái, chim chóc hót vang. Hai bên bờ 
sông, có các thuyển đẹp, nhiều màu khả ái, toàn là vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, hổng ngọc, xa cừ, mã não... bẩy báu hợp thành. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu, đất đai bằng phẳng, 
không có gai gốc, rừng rậm, hầm hố; cũng không nhà xí, phấn uế bất 
tịnh, sỏi đá, ngói gạch, toàn bằng vàng, bạc; không lạnh, không 
nóng, thời tiết điều hoà. Đất đai ở nơi ấy luôn luôn màu mỡ, cỏ xanh 
phủ khắp; các loại cây rừng, lá thường xanh tốt, hoa quả đầy cành. 

Chư Tỳ-kheo, trong châu Uất-đa-la-cứu-lưu, có các rừng cây, tên 
là An trú; các cây đều cao sáu câu-lô-xá, lá dày đan khít, thứ lớp kế 
nhau như tranh lợp nhà, giọt mưa không lọt. Nhân dân cõi ấy, trú dưới 
tàng cây. Có các cây Hương cũng cao sáu câu-lô-xá, hoặc có cây cao 
năm câu-lô-xá; lại có cây cao bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; cây nào 
nhỏ nhất cũng cao nửa câu-lô-xá; đều có các thứ lá, hoa và quả. Các 
thứ cây ấy, tùy tâm (người thích) phát ra các thứ hương thơm. Có cây 
Kiếp-ba cũng cao sáu câu-lô-xá... cho đến có cây cao năm, bốn, ba, 
hai, một câu-lô-xá; cây nhỏ nhất cao nửa câu-lô-xá; tất cả đều có lá, 
hoa và quả. Từ hông của quả, tự nhiên trồi ra các loại y phục, treo ở 
trên cây. Lại có các cây Anh lạc, cây này cũng cao sáu câu-lô-xá... 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 675 





cho đến có cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; cây nhỏ nhất cao 
nửa câu-lô-xá; tất cả đều có lá, hoa, quả; hông của quả ấy, tùy tâm 
(người muốn) tuôn ra các thứ Anh lạc, treo thòng xuống đất. Lại có 
cây Man cũng cao sáu câu-lô-xá... cho đến cây cao năm, bốn, ba, hai, 
một câu-lô-xá; cây nhỏ nhất cao nửa câu-lô-xá; cũng có lá, hoa, quả; 
các quả ấy, tùy tâm (người muốn) tuôn ra các thứ tràng hoa, treo ở 
trên cây. Lại có các cây Khí cũng cao sáu câu-lô-xá... cho đến có cây 
cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; cây nhỏ nhất cao nửa câu-lô-xá, 
đều có lá, hoa và quả; các quả ấy, tùy tâm (người muốn), hiện ra các 
loại đồ dùng, treo ở trên cây. Lại có các loại cây ăn trái cũng cao sáu 
câu-lô-xá... cho đến có cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá, đều 
có lá, hoa, quả; các quả ấy, tùy tâm (người muốn) hiện ra các loại quả 
ở trên cây. Kế đến, lại có cây âm nhạc cũng cao sáu câu-lô-xá... cho 
đến có cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu-lô-xá; cây nhỏ nhất cao nửa 
câu-lô-xá, cũng có lá, hoa, quả; các quả ấy, tùy tâm (người muốn) 
hiện ra các thứ nhạc cụ, treo ở trên cây. 

Đất ở cõi ấy, lại có gạo thơm tự nhiên không do cày bừa gieo 
trồng, tinh khiết trắng sạch, không có vỏ bọc. Khi muốn nấu chín, thì 
tự nhiên có các quả đôn trì dùng làm nồi, chõ, đun bằng ngọn lửa 
ngọc, không cần củi mà tự cháy, tùy theo ý muốn, làm chín thức ăn; 
thức ăn chín rồi, lửa ngọc tự tắt, không còn cháy nữa. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu ấy, bốn mặt chung quanh 
có bốn ao nước tên là A-nậu-đạt-đa. Mỗi ao rộng dài năm mươi do- 
tuần. Nước ao trong mát, ngọt ngào êm ả, thơm sạch không dơ; có 
bẩy lớp bờ lũy, bẩy lớp thểm gỗ, bẩy lớp lan can, bao bọc chung 
quanh, nhiều màu khả ái; tất cả đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
hồng ngọc, xa cừ, mã não... bẩy báu hợp thành. Bốn phía ao đều có 
bờ thểm, nhiều màu khả ái... cho đến mã não... bẩy báu hợp thành; có 
nhiều loài hoa: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-mâu-đầu, bôn trà lợi... 
xanh, vàng, đỏ, trắng và màu xanh biếc... hình hoa tròn to, lớn như 
bánh xe, mùi thơm ngào ngạt, tổa khắp mọi nơi; còn có các ngó sen 
lớn như trục xe, bẻ ra nhựa chảy, màu sắc như sữa, uống vào ngon 
ngọt, mùi vị như mật. 

Chư Tỳ-kheo, bốn phía ao A-nậu-đạt-đa ấy, có bốn dòng sông 
lớn, xuôi dòng chảy, không có sóng gợn không nhanh, không chậm; 


676 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bờ sông không cao, bằng, cạn dễ vào, nước không chảy xiết, nhiều 
hoa phủ khắp, rộng một do-tuần. Hai bên bờ sông lại có rừng cây, 
đan xen che nắng và tổa ra mùi hương thơm ngát; có các thứ cỏ, tươi 
xanh mềm mại, xoay về bên phải... lược nói cho đến cao bằng bốn 
ngón tay, chân giẫm lên thì rạp xuống, giở chân thì dựng lên lại, và 
các loài chim chóc cùng âm thanh. Hai bên bờ sông lại có các 
thuyển nhiều màu khả ái.. cho đến xa cừ, mã não... bẩy báu hợp 
thành, chạm vào mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu, thường vào nửa đêm, từ 
trong bốn ao A-nậu-đạt nổi lên mây đen, che phủ khắp nơi. Châu 
Uất-đa-la-cứu-lưu và các núi, biển đều bị che phủ, sau đó mưa 
xuống nước tám công đức, giống như sữa bò đổ xuống, lượng nước 
mưa rơi xuống ngập bốn ngón tay, không chảy lan tràn thấm ngay 
xuống đất, ngay chỗ mưa rơi. Vào nửa đêm hôm sau, mây tan mưa 
dừng, bầu trời quang tạnh, gió biển nổi lên, thổi vào mát mẻ, êm 
dịu, trong lành điểu hòa; chạm vào an lạc; làm thấm nhuận châu 
Uất-đa-la-cứu-lưu, khắp nơi đều tươi mát, trù mật, sung mãn. Như 
thợ xâu tràng hoa khéo tay và học trò làm tràng hoa xong, lấy nước 
rưới lên; rưới rồi, tràng hoa kia cũng lại như thế, tươi sáng rực rỡ. 

Chư Tỳ-kheo, đất đai ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu kia luôn luôn 
nhuận ướt phì nhiêu; giống như có người dùng dầu tô bôi lên, đất ấy 
nhuận ướt cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu kia lại có một cái ao tên là 
Thiện hiện, dài rộng một trăm do-tuần, mát mẻ bình lặng, trong sạch 
không bẩn, thêm bờ bằng bẩy báu... ược nói cho đến vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông ao Thiện hiện lại có một khu vườn, 
cũng tên là Thiện hiện, rộng dài một trăm do-tuần, có bẩy lớp lan 
can, bảy lớp dây chuông, bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung 
quanh, nhiều màu khả ái, đều do bẩy báu hợp thành... cho đến xa cừ, 
mã não... 

Chư Tỳ-kheo, vườn Thiện hiện ấy bằng phẳng đẹp đẽ, không 
có gai góc, gò nổống, hầm hố, cũng không có nhà xí, sỏi đá, ngói 
gạch, các loại nhơ bẩn tạp nhạp; có nhiều vàng, bạc, không lạnh, 
không nóng, khí hậu ôn hòa; thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy, 
cây lá tốt tươi, hoa quả trĩu cành; có các loại hương xông ngát; có 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 677 





các loài chim thường phát ra âm thanh vi diệu, tiếng kêu hòa nhã; lại 
có các loại cổ xanh tươi, xoay về bên phải, mềm mại như lông 
Khổng tước, thường có mùi thơm, như hoa Bà-lợi-sư-ca; chạm vào 
như áo Ca-chiên-lân-để; khi châm giẫm lên, theo chân rạp xuống, 
khi chân giở lên, theo chân bung lên. Lại có các cây có gốc, thân, 
hoa, lá và quả, tỏa ra mùi thơm, xông khắp mọi nơi. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Thiện hiện ấy lại có rừng cây tên là An trú. 
Cây mọc sáu câu-lô-xá; lá cây dày đặc, mưa không lọt xuống: lá cây 
nối tiếp nhau như tranh lợp nhà. Nhân dân phần nhiều cư trú ở dưới 
đó. Lại có các cây Hương, các cây Kiếp-ba, các cây Anh lạc, các cây 
Man, các cây Khí vật, các cây có quả. Lại có cơm của loại gạo thơm, 
tự nhiên thanh khiết. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Thiện hiện ấy không có ai là sở hữu chủ, 
không có người canh giữ. Người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu muốn vào 
vườn Thiện hiện du hý, thọ hưởng các thú vui thì tùy ý mà vào, bằng 
các cửa Đông, Nam, Tây, Bắc; vào trong du hý tắm rửa thọ hưởng 
các thú vui rồi muốn đi tùy ý, đi đâu thì đi. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam ao Thiện hiện có một khu vườn tên là 
Phổ hiển, dành cho người Uất-đa-la-cứu-lưu. Vườn rộng dài một 
trăm do-tuần, có bảy lớp lan can bao bọc chung quanh. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Phổ hiển ấy không có người canh giữ; chỉ 
có người Uất-đa-la-cứu-lưu muốn vào vườn Phổ hiển tắm rửa, du hý, 
hưởng lạc thì họ vào bằng các cửa Đông, Nam, Tây, Bắc. Vào tắm 
rửa, du hý, hưởng lạc rồi, theo ý thích muốn đi đâu thì đi. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây ao Thiện hiện ấy, có khu vườn là Thiện 
hoa, dành cho người Uất-đa-la-cứu-lưu. Vườn đó rộng dài một trăm 
do-tuần, có bảy lớp lan can bao bọc chung quanh... lược cho đến... 
giống như vườn Thiện hiện, không có gì khác. Cũng không có người 
canh giữ; chỉ có người Uất-đa-la-cứu-lưu muốn vào vườn Thiện hoa 
tắm rửa, du hý, hưởng lạc thì vào bằng các cửa Đông, Nam, Tây, 
Bắc. Vào tắm rửa, du hý, hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc ao Thiện hiện ấy, có khu vườn tên là 
Hỷ lạc, dài rộng ngang nhau một trăm do-tuần... cho đến không có 
người canh giữ; chỉ có người Uất-đa-la-cứu-lưu muốn vào vườn Hỷ 
lạc tắm rửa, du hý, hưởng lạc thì theo các cửa Đông, Nam, Tây, Bắc 


678 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Z 


mà vào. Tắm rửa, du hý, hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi... 
lược nói như vườn Thiện hiện ở trước. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông ao Thiện hiện, tiếp giáp với vườn 
Thiện hiện có một con sông lớn tên là Dịch nhập đạo, từ từ chảy 
xuống, không có sóng, không chảy nhanh; hoa phủ mặt nước, rộng 
hai do-tuần rưởi. 

Chư Tỳ-kheo, hai bên bờ sông Dịch nhập đạo có các loại cây 
che phủ, các loại hương xông, các thứ cỏ mọc... ược cho đến chạm 
vào mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca, cao khoảng bốn ngón tay, 
khi chân giẫm lên thì rạp xuống, khi giổ chân lên thì dựng lên. Có 
các thứ cây và các thứ lá, hoa, quả đầy đủ. Có các loại hương xông, 
có các loài chim, loài nào cũng ca hót. Hai bên bờ sông Dịch nhập 
đạo, có các thuyền đẹp, nhiều màu khả ái, do bẩy báu: vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não hiệp thành, trang hoàng rực 
rỡ. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam ao Thiện hiện có con sông lớn tên là 
Thiện thể, dành cho người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu, từ từ chảy 
xuống... lược nói... giống như sông Dịch nhập đạo. Ở đó cũng có đủ 
các thứ như sông kia không khác... cho đến các thuyền, nhiều màu 
hợp thành... mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây ao Thiện hiện có con sông lớn, tên là 
Như xa, dành cho người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu từ từ chẩy xuống... 
lược nói như trên... 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc ao Thiện hiện, có con sông lớn tên là 
Oai chủ, dành cho người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu, từ từ chẩy 
xuống... lược nói cho đến... hai bên bờ sông có thuyền, trang hoàng 
bằng bẩy báu, mềm mại như áo Ca-chiên-lân-để -ca. 

Tới đây có kệ Uất-đà-na: 

Sông Thiện hiện, Phổ hiền 
Thiện hoa và Hỷ lạc 

Dịch nhập cùng Thiện thể 
Như xa và Oai chủ 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đa-la-cứu-lưu muốn vào các sông 
Dịch nhập đạo, Thiện thể, Như xa, Oai chủ.. để tắm rửa, du hý, 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 679 





hưởng lạc thì đến hai bên bờ sông, cởi bổ áo xiêm để trên bờ. Nếu 
muốn ra xa thì ngồi trên thuyền, bơi ra giữa dòng, tắm rửa thân thể, 
du hý, hưởng lạc. Trong bọn họ, ai lên bờ trước thì tự do lấy xiêm y 
mặc vào rồi đi, chẳng cần phải tìm xiêm y của mình. Vì sao vậy? Vì 
người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu không chấp ngã và ngã sở, không có 
người canh giữ. Họ đi đến cây Hương; đến nơi rồi, tức thì cành nhánh 
của cây Hương rũ xuống, tay có thể vịn tới, vì họ mà tỏa ra các mùi 
thơm vi diệu. Khi ấy họ lấy các loại hương trong cây ấy, dùng xoa 
lên thân, rồi lại đến dưới cây Kiếp-ba. Đến nơi rồi, cây này cũng 
như cây trước, rũ cành nhánh xuống, để họ đưa tay vịn tới và hiện ra 
các loại y phục. Những người này, tại cây ấy, lấy các loại y phục 
tuyệt đẹp mặc vào rồi đến dưới, cành cây Anh lạc cũng rũ xuống để 
người đưa tay vịn tới; cũng như những cây trước, cây Anh lạc ấy hiện 
ra các thứ Anh lạc cho những người ấy. Họ lấy Anh lạc đeo vào thân 
rồi đi đến cây Man; đến nơi rồi, cành cây Man cũng tự rũ xuống, đưa 
tay với tới được, tuôn ra các thứ tràng hoa cho họ. Họ lấy các tràng 
hoa mang vào cổ rồi đi đến cây Khí; đi đến nơi rồi, cành cây Khí 
cũng rũ thấp xuống, tay với tới được, cho họ tùy theo loại đồ dùng ưa 
thích mà lấy. Rồi họ đi đến cây ăn quả; đến nơi rồi, cành cây cũng 
rũ xuống, đưa tay với tới được. Cây ấy sanh ra các thứ quả cho họ. 
Họ ở dưới cây ấy, tùy theo sở thích quả nào vừa ý thì lấy; lấy xong, 
có người ăn luôn quả, có người vắt lấy nước uống: ăn uống xong, đi 
đến rừng cây âm nhạc. Đến nơi rồi, cành cây âm nhạc cũng rũ 
xuống, đưa tay với tới, rồi hiện ra các thứ nhạc cụ cho họ. Những 
người ấy, ở trong rừng cây, tùy theo nhu cầu của mình chọn lấy các 
nhạc cụ âm nhạc; hình dáng nhạc cụ đẹp đẽ, âm thanh hòa nhã; 
muốn đờn thì đờn, muốn múa thì múa, muốn ca thì ca. Hưởng các thú 
vui như vậy xong rồi, mỗi người theo sở thích, muốn đi đâu thì đi. 


n 


680 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỂN II 


Phẩm 2: CHÂU UẤT-ĐÐA-LA-CỨU-LƯU 2 


Chư Tỳ-kheo, người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu này, đầu tóc 
màu xanh, xỏa xuống bằng tám ngón tay. Người cõi ấy cùng một 
màu da, một dung mạo, một hình dáng, không có màu da riêng để có 
thể phân biệt sự khác nhau. 

Chư Tỳ-kheo, người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu không có ai lõa 
thể, cũng không để lộ nữa thân, thuận theo đạo lý, không có lòng 
riêng tư; răng đều bằng khít, không sửa, không khuyết, trắng đẹp 
sạch sẽ, giống như ngọc kha, sáng trong khả ái. 

Chư Tỳ-kheo, người ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu, nếu có đói khát, 
khi cần ăn uống, thì họ liền lấy gạo thơm tự nhiên không do canh tác, 
tinh khiết trắng trẻo, không có mày cám bỏ vào trong quả đôn trì; rồi 
lấy viên ngọc lửa đặt ở dưới. Do phước lực của chúng sanh, viên ngọc 
ấy tự nhiên phát lửa. Khi cơm đã chín, ngọn lửa liền tắt. Bọn họ, ai 
muốn ăn cơm thì ngồi vào chỗ ngồi. Trong lúc ấy, người từ khắp bốn 
phương đến muốn ăn, thì dọn cho họ; ăn xong nhưng cơm không hết, 
cho đến khi những người được mời ăn ấy chưa đứng dậy thì cơm vẫn 
còn đầy. Người ở cõi ấy ăn loại gạo thơm tự nhiên, một thứ gạo khi nấu 
chín, không có mày cám, tinh khiết thơm ngon, chẳng cần gia vị; đầy đủ 
mùi vị, trắng như chùm bông, màu ấy giống như vị Tô-đà của chư 
Thiên. Nhân dân ở cõi ấy khi ăn cơm này, thân thể sung mãn, không 
gầy sút, không già nua, không biến đổi, y nhiên bất động... cho đến họ 
ăn cơm đó còn bổ ích cho họ như sắc thân, khí lực an lạc, đầy đủ biện 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 681 





tài. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Uất-đa-la-cứu-lưu, nếu ai có dục ý, ở 
bên người nữ, sanh tâm đắm nhiễm, để ý đến nhau, thì người ấy liền 
đưa mắt nhìn người nữ kia. Người nữ kia liền đi theo người ấy, đến 
dưới tàng cây. Nếu người nữ kia là mẹ, hoặc là dì, là chị, là em của 
người ấy thì tàng cây kia không rũ xuống cho họ, mà lá cây tức thì 
tàn úa không rụng, không che phủ, không ra hoa, cũng không bày 
giường ra. Nếu chẳng phải là mẹ, cũng chẳng phải là dì, là chị, là 
em thì tàng cây ấy liền rũ xuống che phủ, cành lá rậm rạp xanh tốt, 
xuất ra trăm ngàn loại giường; đồ trải nằm. Họ dẫn nhau vào nơi ấy, 
vui vẻ hưởng lạc, làm gì tùy ý. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Uất-đa-la-cứu-lưu ở trong thai bẩy 
ngày, đến ngày thứ tám, người mẹ mới sanh. Mẹ sanh con rồi, hoặc 
là trai hay gái, liền bổng con mình đặt ở ngã tư đường rồi bỏ đi. Khi 
ấy, ở nơi đó có người ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc đến, người 
nào muốn nuôi bé nam hoặc nữ ấy thì đưa ngón tay vào trong miệng 
của bé. Trên đầu ngón tay chảy ra loại sữa ngon ngọt cho bé trai 
hoặc gái ấy uống; đứa bé uống sữa rồi mạng sống được duy trì. Qua 
bẩy ngày như vậy, đứa bé lại tự hình thành một loại vóc dáng giống 
như người lớn không sai khác. Nếu là con trai thì đi theo cùng nhóm 
con trai; nếu là con gái thì đi cùng nhóm con gái. 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Uất-đa-la-cứu-lưu thọ mạng nhất 
định, không có người chết yếu. Khi mạng chung thì sanh lên trời. 

Lại nữa, ở đây, vì nhân duyên gì mà người ở cõi Uất-đa-la-cứu- 
lưu có được thọ mạng nhất định và sau khi chết đều sanh lên trời? 

Chư Tỳ-kheo, ở trên đời, có người chuyên giết hại sanh mạng, 
trộm cắp của cải người khác, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời 
hung dữ, nói thêu dệt, và tham, sân, tà kiến. Do nhân duyên ấy nên 
khi thân hoại mạng dứt sẽ đọa vào đường ác, ở trong địa ngục. Lại 
có người không hề sát sanh, không trộm cắp vật người khác, không 
tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, 
không nói hung dữ, không tham, không sân, lại không tà kiến. 

Do nhân duyên này, khi thân hoại mạng dứt sanh về đường 
thiện, sanh làm trời, người. 

Lại vì nhân duyên gì mà bị đọa lạc? Vì do sát sanh và tà kiến... 


682 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Còn được sanh lên? Vì không sát sanh lại có chánh kiến... 

Lại có người nghĩ thế này: “Nay ta nên làm mười điều thiện. 
Do nhân duyên ấy, khi mạng chung sanh vào cõi Uất-đa-la-cứu-lưu; 
sanh vào cõi ấy rồi sống đúng ngàn năm, không tăng, không giảm”. 
Người đó phát khởi nguyện lành như vậy rồi, liền làm mười việc 
thiện, khi thân hoại sanh vào cõi Uất-đa-la-cứu-lưu. Sanh vào cõi ấy 
rồi, sống đủ ngàn năm, không tăng, không giảm. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này, người ở cõi Uất-đa-la-cứu- 
lưu có được thọ mạng nhất định. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà họ được sanh lên cõi trên? 
Chư Tỳ-kheo, người ở châu Diêm-phù, khi ở nơi ấy, thọ mười nghiệp 
lành thì khi thân hoại sẽ sanh vào cõi Uất-đa-la-cứu-lưu. Người Uất-đa- 
la-cứu-lưu ấy nếu khi xưa có thực hành đầy đủ mười nghiệp thiện đúng 
như pháp rồi, khi thân hoại sẽ sanh lên cõi lành, vào hàng chư Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này, người Uất-đa-la-cứu-lưu 
sanh lên cõi tốt đẹp. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đa-la-cứu-lưu khi thọ mạng kết thúc 
thì không có người nào buồn rầu than khóc, chỉ chuẩn bị sẵn sàng rồi 
đem đặt ở ngã tư đường rồi bỏ đi. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đa-la-cứu-lưu có tục thế này: Nếu có 
chúng sanh nào đó, khi thọ mạng hết rồi, ngay khi ấy có một con 
chim bay đến, con chim ấy tên là Ưu-thiển-già-ma (đời Tùy âm là 
Cao hành). Bấy giờ chim Ưu-thiển-già-ma, từ hang núi lớn bay 
nhanh đến, ngậm tóc mang tử thi kia bổ ở châu khác. Vì sao vậy? Vì 
nghiệp của người Uất-đa-la-cứu-lưu thanh tịnh, ý muốn vui vẻ, 
không để cho gió thổi lan mùi xú uế kia. 

Chư Tỳ-kheo, người Uất-đa-la-cứu-lưu khi muốn đại tiểu tiện, 
thì đất nứt ra cho họ; đại tiểu tiện xong, đất khép lại như cũ. Vì sao? 
Vì người Uất-đa-la-cứu-lưu muốn thanh tịnh, ý muốn vui vẻ. 

Lại nữa, ở đây, do nhân duyên gì mà gọi châu ấy là Uất-đa-la- 
cứu-lưu? Chư Tỳ-kheo, châu Uất-đa-la-cứu-lưu ấy, so với ba châu 
khác trong bốn cõi thiên hạ là tối thượng, tối diệu, tối thắng. Vì vậy 
gọi châu này là châu Uất-đa-la-cứu-lưu. 


M 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 683 





Phẩm 3: CHUYỂN LUẬN VƯƠNG 


Chư Tỳ-kheo, trong châu Diêm-phù, khi Chuyển luân vương ra 
đời, thì ngay nơi cõi Diêm-phù ấy tự nhiên có đầy đủ bẩy thứ quý 
báu. Vị Chuyển luân vương ấy lại có bốn thứ năng lực thần thông. 
Bảy thứ quý báu ấy là gì? Một là bánh xe vàng báu, hai là voi trắng 
báu, ba là ngựa báu màu xanh biếc, bốn là ngọc thần báu, năm là 
ngọc nữ báu, sáu là chủ kho tàng báu, bảy là tướng lĩnh báu. Đó là 
bảy thứ báu. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào là Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 
bánh xe vàng báu? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương ấy xuất hiện ở cõi 
Diêm-phù-để, dùng nước rưới đầu, làm Sát-đế-lợi. Vào ngày chay 
tịnh, ngày rằm trăng tròn, nhà vua gội đầu, mặc áo lông trắng thẳng 
nếp, xõa tóc rũ xuống, trang sức bằng ngọc Ma-ni và các Anh lạc; ở 
trên lầu gác, quyến thuộc quần thần, vây quanh sau trước. Khi ấy, 
trước vua, tự nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời, có ngàn tăm, 
trục, vành, các bộ phận đầy đủ, hiện đến, chẳng phải do thợ làm 
thành; đường kính bánh xe bằng bảy khuỷu tay. 

Bấy giờ Chuyển luân thánh vương quán đảnh Sát-đế-lợi nghĩ 
thế này: “Khi xưa ta từng nghe nói thế này: “Nếu có vua quán đảnh 
Sát-đế-lợi vào ngày chay tịnh, ngày rằm trăng tròn, gội đầu, mặc y 
phục bằng lông trắng thẳng nếp, mang các Anh lạc, ở trên lầu gác, 
quyến thuộc, quần thân sau trước vây quanh thì khi ấy trước vua tự 
nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời, có ngàn tăm, trục vành, các bộ 
phận đầy đủ, hiện đến, chẳng phải do công thợ, toàn bằng màu vàng, 
đường kính bằng bảy khuỷu tay. Khi có điểm này thì vua đã thành 
tựu đức của Chuyển luân vương. Nay ta nhất định xứng đáng là 
Chuyển luân vương”. 

Bấy giờ Chuyển luân vương quán đảnh Sát-đế-lợi muốn thử 
bánh xe báu kia, liền ra lệnh trang bị bốn loại binh chủng là tượng 
binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Bốn binh chủng đã trang bị xong, 
nhà vua liền đi đến bên bánh xe vàng. Đến nơi, để lộ cánh tay phải, 
đầu gối quỳ xuống đất, ở trước bánh xe vàng, dùng tay phải vỗ bánh 


684 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





xe báu và nói thế này: “Này bánh xe báu! Nay nếu ta là Chuyển 
luân vương thì hãy vì ta mà hàng phục những vùng đất chưa hàng 
phục”. Bánh xe báu tức thời chuyển bánh để hàng phục các nơi chưa 
hàng phục. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy, vua quán đảnh Sát-đế-lợi đã thấy bánh 
xe vàng báu kia chuyển động, liễển trang bị xa giá đi về hướng 
Đông. Bánh xe báu kia và bốn loại binh chủng: tượng, mã... cùng 
lúc đi theo. 

Chư Tỳ-kheo, trước và sau bánh xe báu, lại có bốn vị đại thiên 
đi kèm. Địa phương nào mà bánh xe báu kia đến dừng nghỉ thì 
Chuyển luân vương và bốn loại binh chủng tượng, mã.. cũng đều 
dừng lại nghỉ tại nơi ấy. 

Lúc bấy giờ tất cả các vị Quốc vương ở phương Đông đều lấy 
bát vàng đựng đầy cơm bạc, hoặc lấy bát bạc đựng đây cơm vàng. 
Làm như vậy đầy đủ rồi, cùng đi đến trước chỗ Chuyển luân vương. 
Đến nơi, họ tâu với Chuyển luân vương: “Tâu đại vương, ngài đến 
đây thật quí hóa! Đây là thiên vật (xin dâng ngài)! Nhân dân phương 
Đông này giàu có, an lạc, không có sợ sệt; nhân dân đông đúc, thật 
rất dễ thương. Cúi xin Đại thiên xót thương thọ nhận! Xin lân mẫn, 
chúng thần tuân mệnh phụng sự thiên vương, quyết không thay lòng 
đổi dạ ”. 

Khi ấy Chuyển luân vương bảo các vua: “Các ông nếu đã 
thành tâm như vậy thì các ông ở trong quốc độ của mình hãy trị hóa 
đúng như pháp. Vì sao? Vì nếu các ông để cho trong quốc độ của 
mình có những điều ác phi pháp xảy ra thì ta sẽ trị tội các ông. Nay 
ta ra lệnh cho các ông phải chấm dứt sát sanh, và dạy cho dân chúng 
không sát sanh, không lấy vật không cho, không tà dâm, không nói 
dối... không tà kiến. Nếu các ông chấm dứt sát sanh, không lấy vật 
không cho, không tà dâm, nói lời chân thật, chánh kiến thì ta biết là 
các ông và đất nước các ông đã hàng phục”. 

Bấy giờ các Quốc vương ở phương Đông nghe Chuyển luân 
vương dạy như vậy rồi, cùng lúc đồng thọ nhận mười nghiệp thiện; 
thọ nhận rồi làm theo. Mỗi quốc độ đều như pháp trị hóa. Vì sự tự tại 
của Chuyển luân vương nên ngài đi đến chỗ nào, bánh xe báu đi 
theo đến đó. Bánh xe báu bằng vàng trời của Thánh vương đã hàng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 685 





phục các quốc độ phương Đông như vậy rồi, đến bờ biển phương 
Đông du hành cùng khắp rồi quay về. Kế đến, lần lượt đi đến 
phương Nam, phương Tây, cho đến phương Bắc, y theo con đường 
Chuyển luân vương ngày xưa đã đi mà đi. Chuyển luân vương và bốn 
loại binh chủng khi dẫn nhau đi thì bánh xe báu này dừng lại chỗ nào 
thì ở ngay chỗ ấy, Chuyển luân vương và bốn loại binh chủng liền 
dừng lại chỗ đó. 

Bấy giờ tất cả các Quốc vương ở phương Bắc cũng đều mang 
bát bằng vàng trời đựng đầy cơm bạc; hoặc bát bằng bạc trời đựng 
đầy cơm vàng. đến nơi, quỳ thẳng, thưa: “Thiên vương đến đây, thật 
là vinh hạnh! Thiên vương đến đây, thật là vinh hạnh! Chúng tôi ở 
phương Bắc này trông chờ Thiên vương. Ở đây, nhân dân đông đúc, 
giầu có, an lạc, không gì lo sợ, thật là dễ mến. Xin Thiên vương ở lại 
trị hóa. Chúng tôi xin thần phục”. 

Chuyển luân vương liền dạy: “Nếu quả như vậy, các ông hãy 
tự trị hóa quốc độ của mình, nhất mực y theo giáo lệnh, đừng làm 
trái pháp. Vì sao? Vì đừng để cho trong quốc độ của ta có người phi 
pháp và kẻ làm ác. Lại nữa, các ông đừng sát sanh và dạy người 
không sát sanh, không lấy vật không cho, và việc tà dâm, nói dối 
cho đến tà kiến, các ông phẩi đoạn trừ. Nếu lìa sát sanh cho đến nếu 
thực hành chánh kiến, làm được như vậy thì ta biết là quốc độ của 
các ông đều đã hàng phục”. 

Các vị vua ấy cùng tâu với Chuyển luân vương: “Chúng tôi sẽ 
phụng hành đúng như lời Thiên vương dạy”. 

Bấy giờ các Quốc vương ở các phương Bắc nghe Chuyển luân 
vương dạy như vậy rồi đều tuân theo, thọ mười nghiệp thiện; thọ 
rồi thực hành, giữ đúng như pháp, y luật trị hóa. Do sức tự tại nên 
Chuyển luân vương đi đến chỗ nào, bánh xe báu theo đến nơi ấy. 
Bánh xe vàng này cứ như thế lần lượt hàng phục phương Bắc rồi, 
qua tới bờ biển Bắc, có bao quốc độ đều đi khắp biên giới, xong rồi 
trở về. 

Bấy giờ, ở trong cõi Diêm-phù-đề, vua chọn lựa một địa điểm 
hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất, sạch sẽ nhất cho bánh xe báu dừng lại 
chỗ đó. Chỗ ấy từ Đông sang Tây rộng bẩy do-tuần; Nam sang Bắc 
ước chừng mười hai do-tuần. Đi được như vậy rồi, bấy giờ, vào ban 


686 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





đêm, chư Thiên đi xuống, tự nhiên vì Chuyển luân thánh vương tạo 
lập cung điện, hoàn thành tức thời. Khi đã hoàn thành, cung điện ấy 
rực rỡ, trang nghiêm, do bốn báu tạo thành, đó là vàng, bạc, pha lê, 
lưu ly cõi trời. 

Khi ấy bánh xe báu bằng vàng ròng cõi trời vì Thánh vương, 
đang ở cửa trong của cung điện vọt lên hư không, ung dung dừng lại 
như dính vào trục xe, không lay, không động. Ngay khi ấy Chuyển 
luân vương rất vui mừng, vô cùng phấn khởi nghĩ thế này: “Nay ta 
đã được bánh xe báu cõi trời rỗi ư?” 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương ấy có bánh xe báu 
bằng vàng trời, hoàn hảo tự nhiên, hình dáng là như thế. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương lại có voi báu màu trắng 
hoàn hảo như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương vào buổi sáng sớm, khi đang 
ngồi trong cung quan sát liền có voi báu xuất hiện, màu lông đẹp đế, 
hình thể toàn trắng như hoa Câu-vật-đầu, bẩy chi chấm đất, có đại 
thần lực, bay đi trên không. Đầu nó màu đỏ, như con trùng Đà-la-cù- 
ba-ca. Voi có sáu ngà nhọn hoắt, rất đẹp, trang nghiêm nhiều màu, 
giống như lúa vàng. Voi tên là Ô-bô-sa-tha. Chuyển luân thánh 
vương thấy voi báu rồi nghĩ như thế này: “Voi này đã xuất hiện, nếu 
khi được điều phục thì có thể đảm nhận các việc, trở thành thuần 
phục để cưỡi chăng?” 

Bấy giờ, trong vòng một ngày, con voi báu ấy liền được điều 
phục, có thể đảm nhận việc kéo xe cho vua và tất cả việc khác. 
Giống như con voi đã được điều phục qua vô lượng trăm ngàn năm 
đến nay, nghiêm trang, hiển lành, tùy thuận, thích ý, con voi báu kia 
trong vòng một ngày, chịu sự điều phục, đảm nhận các việc cũng 
giống như thế. Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử voi báu, vào 
buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc cưỡi voi báu kia chu du cùng 
khắp, đến tận bờ biển, thấu chốn biên thùy. Chu du khắp nơi rồi, trở 
về đến chỗ cung điện cũ, Chuyển luân vương kia mới ăn điểm tâm. 
Do nhân duyên ấy, bấy giờ nhà vua, trong lòng vô cùng hoan hỷ, cho 
rằng vì mình nên mới sanh voi báu như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có voi báu trắng, tự 
nhiên, hoàn hảo là như vậy. 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 687 





Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương có ngựa báu hoàn hảo 
như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy, vào buổi sáng sớm, ngôi 
trên cung điện, thì ngay trước mặt vua, ngựa báu màu xanh biếc xuất 
hiện, thân thể xanh mướt, sắc lông óng ả, đầu đen, lông bờm bung 
ra, có sức thần thông, bay đi trên không, tên nó là Bà-la-la-ha. 
Chuyển luân vương thấy ngựa rồi, nghĩ thế này: “Ngựa này đã xuất 
hiện, nếu khi đã điều phục thì có thể nhận lãnh các việc, có thể vì ta 
làm tốt việc chuyên chở chăng?” 

Khi ấy, trong vòng một ngày, ngựa báu kia liền được điều 
phục, đảm nhận các việc. Giống như con ngựa đã được điều phục từ 
vô lượng năm đến nay, hiển lành vô cùng, con ngựa này cũng vậy, 
khi điều phục chỉ trong vòng một ngày, có thể đảm nhận tất cả mọi 
việc. Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử ngựa báu vào buổi sáng 
sớm, khi mặt trời vừa mọc, cưỡi lên ngựa báu đi khắp cõi nước, trở 
về cung điện, Chuyển luân vương mới dùng sáng. Vì nhân duyên ấy 
nên sanh hoan hỷ, phấn khởi vô cùng: “Nay ta đã có ngựa báu màu 
xanh biếc”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có ngựa báu hoàn hảo là 
như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương có ngọc báu hoàn hảo là như 
thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có ngọc Ma-ni báu, sắc tỳ 
lưu ly, có tám cạnh đẹp đẽ, chẳng phải do thợ làm ra, tự nhiên phát 
ra ánh sáng trong suốt. Chuyển luân vương thấy ngọc ấy rồi, nghĩ 
như thế này: “Ngọc Ma-ni báu này đầy đủ các tướng, phải treo nó ở 
trong cung để phát ánh sáng”. Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử 
ngọc báu Ma-ni nên trang bị bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, 
xa binh và bộ binh. Đủ bốn binh chủng rồi, vào nửa đêm, mây đen 
dày đặc, sấm chớp nổi lên, mưa rơi lất phất, khi ấy Chuyển luân 
vương lấy viên ngọc báu treo trên ngọn cờ đi ra ngoài vườn, ý muốn 
dạo chơi thử xem tính chất của ngọc. Chư Tỳ-kheo, ngọc báu Ma-ni 
ở trên đầu ngọn cờ, ánh sáng tỏa khắp, chiếu cả bốn phương, thân 
của bốn binh chủng cũng đều chiếu sáng, như mặt trời chiếu sáng 
thế gian. 


688 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lúc bấy giờ, tất cả Bà-la-môn, Cư sĩ... cư trú ở cõi ấy đều thức 
dậy, làm các công việc vì tưởng là đã sáng, mặt trời đã mọc. Do 
nhân duyên ấy, Chuyển luân vương cảm thấy vui mừng, vô cùng 
phấn khởi, tự nghĩ: “Ngọc báu này vì ta mà xuất hiện chăng?” 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương có ngọc báu hoàn hảo là như 
vậy. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là ngọc nữ báu hoàn hảo của Chuyển 
luân thánh vương? 

Chư Tỳ-kheo, ngọc nữ báu của Chuyển luân vương xuất hiện, 
không lùn, không cao, không to, không bé, chẳng trắng, chẳng đen, 
đoan trang thùy mỊị, trông thật đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng, dung mạo 
hoàn hảo. Khi trời nóng thì thân ngọc nữ mát; khi trời lạnh thì thân 
ấm; trên thân tiết ra mùi hương Chiên đàn, miệng luôn thơm mùi thơm 
hoa sen xanh, vì Chuyển luân vương ngủ trễ dậy sớm, cần mẫn cung 
kính phụng sự; phàm làm việc gì cũng không phật ý vua. Tâm của 
nàng còn không khởi ác niệm, huống là thân, khẩu. Do nhân duyên 
ấy, Chuyển luân thánh vương cảm thấy hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, 
trong lòng tự nghĩ: “Ngọc nữ báu này vì ta mà xuất hiện chăng?” 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy, có ngọc nữ báu hoàn hảo 
là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là bể tôi báu chủ kho tàng, đầy đủ 
oai thần của Chuyển luân thánh vương? 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có vị quan báu chủ kho 
tàng xuất hiện, rất giàu có nhiều của, có nhiều công quả. Vị quan ấy 
do nghiệp báo nên sanh ra có thiên nhãn, thấy rõ trong lòng đất; 
hoặc kho tàng có chủ, hoặc kho tàng vô chủ đều bị đôi mắt của vị ấy 
phát hiện. Lại nữa, hoặc ở dưới nước, trên bờ, hoặc xa, hoặc gần, hễ 
chỗ nào có thì vị quan chủ kho tàng ấy đều vì vua mà giữ gìn đúng 
như pháp. Nếu là vật vô chủ thì vị ấy liễn thu lấy bỏ vào vàng, bạc 
của mình, khi Chuyển luân vương có việc cần dùng về tài bảo thì kịp 
thời cung cấp đầy đủ. Khi ấy, vị quan chủ kho tàng kia liền đi đến 
chỗ Chuyển luân vương thưa: “Tâu Đại thánh thiên vương, nếu 
Thiên vương cần dùng tài bảo gì thì xin Thiên vương chớ lo. Thần sẽ 
vì Thiên vương cung cấp đầy đủ theo nhu cầu”. 

Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử vị quan báu chủ kho tàng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 689 





nên đi đến bên bờ nước, ngồi lên trên thuyển, ra giữa dòng sông, 
bảo vị quan chủ kho tàng: “Ông là vị quan chủ kho tàng; ta cân dùng 
tài bảo. Hãy mau cung cấp đầy đủ. Hãy mau cung cấp đầy đủ!”. Vị 
quan chủ kho tàng tâu: “Cúi xin Đại thiên vương, hãy đợi giây lát, 
thuyền này đến bờ, ngay tại nơi ấy, thần sẽ lấy tài bảo để cung cấp 
cho Thiên vương sử dụng”. Nhà vua bảo: “Nay ta không muốn lên 
bờ lấy tài bảo, chỉ ở ngay đây, hãy cung cấp đầy đủ cho ta!” 

Vị quan chủ kho tàng liền tâu: “Xin tuân thánh chỉ, chẳng dám 
trái lệnh!” 

Khi ấy, vị quan chủ kho tàng, nhận thánh chỉ rồi, liền vén tay 
áo bên phải, gối phải quỳ trên thuyển, đưa tay quơ trong nước, ngón 
tay như càng cua, cào dồn nhiều vàng bạc, chứa đây đồ đựng, đặt ở 
trên thuyển, dâng lên Chuyển luân vương, tâu: “Đây là vàng bạc cõi 
trời. Chư Thiên đem của báu này dâng lên Thiên vương để ngài sử 
dụng”. Khi ấy Chuyển luân vương bảo với vị quan chủ kho tàng: “Ta 
không cần tài bảo, chỉ thử ngươi thôi ”. 

Vị quan chủ kho tàng nghe vua nói vậy, thu lại vàng bạc bỏ 
vào trong nước. Do nhân duyên ấy, Chuyển luân vương cảm thấy 
hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, tự nghĩ: “Ta nay đã có vị quan báu chủ 
kho tàng rồi chăng?” 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có vị quan báu hoàn hảo 
chủ kho tàng là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là vị tướng giỏi lãnh đạo quân đội 
của Chuyển luân vương? 

Chư Tỳ-kheo, do sức phước đức, Chuyển luân vương ấy tự 
nhiên có vị tướng báu xuất hiện. Vị ấy thông minh, có nhiều mưu 
lược, hiểu rõ quân cơ, đầy đủ thân tuệ. Nếu Chuyển luân vương cần 
binh lực, thì ông có thể chuẩn bị đầy đủ: Nếu muốn binh lính chạy 
thì liền chạy, muốn giải tán liền giải tán, muốn đứng yên liền đứng 
yên. 

Khi ấy vị tướng lãnh báu liền đi đến chỗ Chuyển luân vương. 
Đến nơi, tâu với Chuyển luân vương: “Nếu nhà vua muốn huấn 
luyện quân lính, xin nhà vua đừng lo. Thần sẽ huấn luyện quân lính 
cho ngài, khiến cho chúng thuần phục, tùy thuận như ý muốn”. 

Khi ấy Chuyển luân vương muốn thử vị tướng lãnh báu kia nên 


690 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





liền ra lệnh điều động đủ bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa 
binh và bộ binh, tất cả đều như nhau. Hạ lệnh điều động đủ bốn loại 
binh chủng xong, khi ấy vua ra lệnh cho vị tướng lãnh báu kia: “Ông 
là tướng lãnh, hãy vì ta mà khéo léo chuẩn bị quân lính, huấn luyện 
khiến chúng tùy thuận: chạy tốt, đi tốt, tập hợp tốt, giải tán tốt, đúng 
như pháp, chớ sai trái”. Vị tướng lãnh ấy nghe Chuyển luân vương ra 
lệnh như vậy liễn tâu với vua: “Như lời Thiên vương dạy bảo, thần 
không dám trái lệnh”. 

Bốn binh chủng ấy, sau khi đã chuẩn bị rồi, y theo sắc lệnh của 
vua, bảo chạy thì chạy, bảo giải tán thì giải tán,.. cho đến muốn 
đứng yên thì đứng yên. Do nhân duyên ấy, Chuyển luân vương rất 
hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, nghĩ rằng ta nay đã có tướng lãnh báu. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy có vị tướng lãnh báu, đầy 
đủ oai lực là như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, nếu có bẩy thứ báu xuất hiện như thế thì sau dó 
chắc chắn được gọi là Chuyển luân thánh vương. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy tuổi tác thọ mạng rất lâu 
dài. Trong tất cả thời gian, tất cả thế gian, không có người nào có 
được sự an ổn lâu dài như Chuyển luân vương. Sinh mạng tôn tại lâu 
dài, đó là thần thông thứ nhất - thọ mạng đầy đủ của Chuyển luân 
VƯƠng. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, thân thể mà vị Chuyển luân vương ấy 
bẩm thọ không bệnh, ít não, các tướng đây đủ. Lại nữa, bụng của 
vua không lớn, không nhỏ; lạnh, ấm, mát, nóng, điều hòa theo thời 
tiết; tới lui nhẹ nhàng, ăn uống tiêu hóa, an ổn khoái lạc. Trong tất 
cả mọi thời, không có người nào khác ở thế gian sanh ra mà được 
như vậy, ít bệnh, không có các nỗi buồn rầu như thánh vương kia. Đó 
là thần thông thứ hai - thần lực đầy đủ của Chuyển luân thánh 
VƯƠơng. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, báo thân có được của Chuyển luân kia 
đoan chánh khả ái, thường được thế gian ưa nhìn ngắm, đẹp đẽ tuyệt 
vời, sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm trọn vẹn. Ở trong tất cả thời 
gian, trong loài người, không có ai thọ sanh mà có được như thế, 
đoan chánh, khả ái, được thế gian ngắm nhìn hình tướng hoàn hảo 
của Chuyển luân vương ấy. Đó là thần thông thứ ba - sắc mạo đây 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 691 





đủ của Chuyển luân thánh vương. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, do nhân duyên nghiệp báo, Chuyển luân 
vương kia có đại phước đức; đó là đây đủ các loại của cải, đầy đủ 
các loại châu báu trân kỳ của thế gian. Trong mọi thời, không có ai 
thọ sanh trong loài người mà có sự giàu có như thế, có tài sản như 
thế, có nhiều y phục, đồ chơi, báu vật tràn đầy bằng với vị vua 
Chuyển luân ấy. Đó là thần thông thứ tư - quả báo đầy đủ của 
Chuyển luân thánh vương. 

Chư Tỳ-kheo, nếu người có đầy đủ bốn loại thần thông như thế, 
thì sau đó mới được gọi là Chuyển luân thánh vương. 

Chư Tỳ-kheo, lại nữa, vị Chuyển luân thánh vương có phước 
đức được nhân dân yêu mến, kính trọng, tâm thường hoan hỷ an vui, 
giống như con thương kính cha mình. Nhân dân được Chuyển luân 
vương thương yêu, lòng luôn nhớ nghĩ như cha thương con. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy ngồi trong xe cực kỳ lộng 
lẫy muốn du lịch nhìn xem vườn rừng và các cảnh đẹp. Khi ấy, nhân 
dân được thấy Chuyển luân vương đều rất vui mừng, nói với người 
đánh xe: “Xin ông khéo điều khiển xe. Xin hãy ghì cương lại, đi 
chậm chậm, từ từ, chớ đi quá nhanh. Vì sao? Vì nếu ông đi từ từ, cho 
xe đi chậm rãi, thì chúng tôi có nhiều thời gian để được chiêm 
ngưỡng Chuyển luân thánh vương”. Chuyển luân vương nghe lời nói 
ấy, cũng bảo người đánh xe như thế: “Ngươi hãy khéo điều khiển xe. 
Hãy cho xe đi từ từ chậm rãi, cẩn thận, chớ vội vàng! Vì sao? Vì nếu 
ngươi khéo điều khiển xe cho đi thong thả thì ta có nhiều thời gian 
để xem xét khắp nhân dân”. 

Chư Tỳ-kheo! Nhân dân nơi ấy thấy Luân vương rổi, đều tự 
mang trân bảo của mình đến trước để dâng hiến lên Chuyển luân 
thánh vương. Đến nơi rồi, họ tâu: “Chúng thần xin dâng lên Thiên 
vương! Những vật này thuộc về của ngài. Xin ngài thọ nhận, tùy 
ngài sử dụng. Những vật này chỉ có ngài mới xứng đáng sử dụng”. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương ấy khi xuất hiện ở thế gian 
thì châu Diêm-phù này sạch sẽ bằng phẳng, không có gai gốc và 
rừng rậm, gò nổng, nhà xí, đổ dơ bẩn, chỗ hôi hám, sỏi đá, ngói 
gạch, cát, đất, phèn... tự nhiên đầy đủ bảy báu: vàng, bạc... thời tiết 
điều hòa, không lạnh, không nóng. 


692 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương xuất hiện thế 
gian thì châu Diêm-phù này tự nhiên hình thành tám vạn thành ấp, 
đều sung sướng an lạc, không có sự sợ hãi, lúa gạo dư dã, xóm làng 
đông đúc, nhân dân phát đạt, thật đáng yêu. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương xuất hiện ở thế 
gian thì ở châu Diêm-phù này, xóm làng, thành ấp, chốn vua cai trị, 
nhà cửa san sát, gà bay đụng nhau, nhân dân sung sướng an lạc 
không thể nghĩ bàn. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương xuất hiện thế 
gian ở châu Diêm-phù này, thường vào nửa đêm, từ trong ao A-na- 
bà-đạt-đa, nổi lên đám mây lớn trùm khắp châu Diêm-phù cùng 
các núi biển, rồi mưa liền trút xuống, giống như một màng sửa trải. 
Nước mưa đầy đủ mùi vị tám công đức. Nước thấm sâu bốn ngón 
tay, không chảy tràn lan, ngay khi rơi xuống, liền thấm vào lòng 
đất, mất hút không thấy. Vào cuối đêm, mây mù tan hết, lại từ 
trong biển, gió mát nổi lên thổi tan khí ẩm, nhân dân xúc chạm, 
cảm thấy an lạc. Lại nữa, khí ẩm ngọt ngào kia thấm nhuận châu 
Diêm-phù, làm cho khắp nơi đều phù nhiêu tươi tốt. Giống như ở 
đời, người thợ giỏi làm tràng hoa, hoặc đệ tử của người thợ ấy, làm 
thành tràng hoa rồi, dùng nước tưới lên, làm cho hoa thấm nhuận, 
mầu hoa tươi thắm cũng giống như vậy. 

Lại nữa, khi Chuyển luân vương xuất hiện ở đời thì đất đai cõi 
Diêm-phù-để này luôn luôn màu mỡ, tốt tươi. Giống như có người 
dùng dầu thoa lên đất. Loại nước thấm ướt màu mỡ tốt tươi ấy cũng 
giống như thế. 

Chư Tỳ-kheo, Chuyển luân vương xuất hiện ở đời, tuy trải qua 
số năm lâu xa vô lượng nhưng cũng có và cũng chịu những xúc giác 
như người thế gian. Giống như người có thân thể ốm yếu, ăn thức ăn 
ngon, phải vận động làm việc, tiếp xúc với sự mệt nhọc chút đỉnh 
mới mau tiêu hóa. Chuyển luân vương khi đã sống lâu ở thế gian, 
tiếp xúc với sự sanh tử cũng giống như thế. 

Chư Tỳ-kheo, khi Chuyển luân vương kia mạng chung, xả thân 
mạng rổi, sanh lên cõi trời, cùng ở cảnh trời Ba mươi ba. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngay khi Chuyển luân vương mạng 
chung, ở trên không trung, mưa các loại hoa: hoa sen xanh, hoa sen 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 693 





hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng và các loại hoa khác để cúng 
dường Chuyển luân vương. Lại mưa bột Thiên trầm thủy, bột Đa- 
già-la, bột hương Chiên đàn, và các loại hoa Mạn-đà-la trời. Lại có 
các loại âm nhạc vi diệu cõi trời không đánh mà tự tấu, cũng có 
tiếng vi diệu cõi trời ca hát tán thán cúng dường thân Chuyển luân 
vương để tạo phước lợi. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy ngọc nữ báu, chủ kho tàng báu, tướng 
lãnh báu... lễển dùng các thứ nước thơm, tắm rửa thân Chuyển luân 
vương. Dùng nước thơm tắm rửa xong, trước hết dùng vải Kiếp-ba-ta 
quấn lại, sau đó mới dùng áo lông thẳng nếp mặc vào. Tiếp đến lại 
dùng đủ năm trăm tấm mến tinh tế đẹp đẽ theo thứ lớp đắp lên rồi 
buộc lại. Làm như vậy xong rồi dùng kim quan đã đựng đây dầu tô, 
đặt thân Chuyển luân vương vào; đặt yên vào kim quan rồi, lại đặt 
kim quan vào trong quách bạc; đặt vào quách bạc rồi, dùng đinh 
đóng lại. Lại tập trung tất cả các loại cây Hương lại, chất thành đống 
lớn, sau đó thiêu đốt. Thiêu đốt xong, đem để tại ngã tư đường, kiến 
tạo một ngôi tháp báu, cao một do-tuần, rộng nửa do-tuần, trang trí 
nhiều màu, dùng bốn báu tạo nên đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. 
Tháp có bốn bờ tường, chung quanh rộng năm mươi do-tuần, có bẩy 
lớp bờ tường, bảy lớp lan can,... nh trên lược nói... cho đến các loại 
chim đều tự ca hót. 

Khi ấy ngọc nữ báu, chủ kho tàng báu và tướng lãnh báu dựng 
tháp báu cho Chuyển luân vương hoàn thành xong, sau đó bày biện 
đủ thứ đổ cúng dường thượng hạng; đủ mọi hạng người đến xin, cần 
thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần xe cho xe, cần 
y phục cho y phục, cần của cải cho của cải, cần báu vật cho báu vật, 
cấp phát hết, ai cũng đầy đủ. 

Chư Tỳ-kheo, sau khi Chuyển luân vương mạng chung bẩy 
ngày, bánh xe báu, voi báu, ngựa báu và ngọc Ma-nI báu kia tự 
nhiên tất cả đều biến mất. Ngọc nữ báu, chủ kho tàng báu và tướng 
lãnh báu cũng đều mạng chung. Bốn thành báu kia cũng đều biến 
đổi, trở thành thành đất. Nhân dân cõi ấy cũng lần lượt theo đó mà 
giảm. 

Chư Tỳ-kheo, Tất cả các hành hữu vi vô thường, chuyển biến 
như thế, không có gì thường trụ, rã tan ly tán, không được tự tại là 


694 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





pháp ma, diệt, tan trong giây lát, chẳng tôn tại lâu. 
Chư Tỳ-kheo, vì thế các vị phải bỏ các hành, phải nên viễn ly, 
phải nên chán ghét, cần phải mau cầu con đường giải thoát. 


M 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 695 





Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 


Chư Tỳ-kheo, ngoài bốn châu lớn và tám vạn châu nhỏ cùng 
các núi lớn khác và núi chúa Tu-di, còn có một núi chúa tên là Luân 
viên (cựu dịch là núi Thiết vi) cao sáu trăm tám mươi vạn do-tuần, 
dài rộng cũng sáu trăm tám mươi vạn do-tuần, dày đặc kiên cố, do 
kim cang tạo thành, khó có thể phá hoại. 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi Luân viên này, lại có một núi Đại luân 
viên nữa, chiều cao, rộng, cũng giống như số do-tuần trên. Khoảng 
giữa hai núi ấy vô cùng tối tăm, không có ánh sáng. Mặt trời, mặt 
trăng có đại oai thần, đại lực, đại đức như thế mà không thể chiếu 
ánh sáng đến nơi ấy được. 

Chư Tỳ-kheo, ở giữa hai núi ấy có tám đại địa ngục. Tám đại 
địa ngục ấy là gì? Đó là đại địa ngục Hoạt, đại địa ngục Hắc, đại địa 
ngục Chúng hợp, đại địa ngục Khiếu hoán, đại địa ngục Đại khiếu 
hoán, đại địa ngục Nhiệt não, đại địa ngục Đại nhiệt não, đại địa 
ngục A-tỳ-chỉ. 

Chư Tỳ-kheo, tám đại địa ngục ấy, mỗi ngục lại có mười sáu 
địa ngục nhỏ trực thuộc bao bọc chung quanh. Mười sáu ngục ấy đều 
cao rộng năm trăm do-tuần. Mười sáu ngục ấy là gì? Đó là địa ngục 
Hắc vân sa, địa ngục Phấn thỉ nê, địa ngục Ngũ xoa, địa ngục Cơ, địa 
ngục Khát, địa ngục Nùng huyết, địa ngục Nhất đồng phủ, địa ngục 
Đa đồng phủ, địa ngục Điệp ngai, địa ngục Hộc lượng, địa ngục Kê, 
địa ngục Khôi hà, địa ngục Chước bảng, địa ngục Đao diệp, địa ngục 
Hồ lang, địa ngục Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục hoạt? 

Chư Tỳ-kheo, ở đại địa ngục Hoạt kia, các loài chúng sanh khi 
thác sinh, có mặt, xuất hiện và tổn tại thì các ngón tay tự nhiên có 
móng tay sắc mọc lên, nhỏ dài bén nhọn giống như mũi nhọn. Các 
chúng sanh ấy khi thấy nhau, tâm ý rối loạn; tâm ý rối loạn rồi thì 
dùng móng tay sắc bấu rách thân, hoặc tự rạch thân, rạch đi rạch lại, 
rồi lại rạch lớn ra; xẻo đi xẻo lại, rỗi xẻo to ra; cắt đi cắt lại, rồi cắt to 
ra. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy, ngay trong lúc đó biết rằng 


696 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mình bị thương, mình đã chết. Nhưng cũng ngay lúc ấy, do nghiệp 
báo nên lại sanh gió mát, thổi đến thân họ, khoảnh khắc sống lại, 
thân thể da thịt, gân xương máu huyết trở lại như trước. Đã sống lại 
rồi, vì do nghiệp lực, khởi lên đủ thứ, bảo với nhau: “Chúng sanhcác 
ngươi ước muốn được sống, sống rồi hơn không”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong ngục ấy, còn biết chút ít nên gọi là Hoạt. 
Nhưng ở trong ấy lại có biệt nghiệp, chịu khổ vô cùng, bức xúc cùng 
cực, đau đớn khó nhẫn. Và ở trong ấy, mạng chưa chấm dứt, cho đến 
khi nào nghiệp ác bất thiện đã móng khởi, tạo tác ở đời trước khi còn 
làm thân người, hoặc thân phi nhân chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, 
chưa chuyển, chưa hiện phần nhỏ, chưa hiện toàn thân. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Hoạt ấy, các loài 
chúng sanh khi thác sanh, có mặt, xuất hiện và tổn tại, ngón tay 
chúng biến thành dao sắc, hoặc nửa dao sắc, rất dài, rất nhọn. Bọn 
họ nhìn nhau, tâm ý rối loạn... cho đến bấu, rạch, xẻ, cứa, cắt đứt... 
chết rồi, gió mát thổi đến, khoảnh khắc sống lại. 

Chư Tỳ-kheo,... lược nói... như trên... còn biết chút ít nên gọi là 
hoạt. 

Chư Tỳ-kheo, lại vì biệt nghiệp nên ở trong ấy chịu khổ vô 
cùng; vì khổ chưa hết nên cầu chết không được, cho đến khi nghiệp 
ác bất thiện đã mống khởi, tạo tác như xưa; lúc còn làm thân người 
hay thân phi nhân chưa hết, chưa diệt, chưa trừ thì tất cả việc ấy lần 
lượt thọ lãnh đủ. 

Lại nữa, các loại chúng sanh ở trong đại địa ngục kia thời gian 
vô lượng; khi khổ báo đã hết, thoát khỏi đại địa ngục Hoạt; thoát rồi 
lai chạy tìm cầu nơi có nhà cửa, nơi cứu hộ, nơi nương tựa. Trong khi 
tìm cầu như vậy, vì nghiệp tội nên liền rơi vào tiểu địa ngục Hắc vân 
sa. Ngục ấy rộng năm trăm do-tuần. Vào ngục ấy rồi, trên không 
trung, mây đen lớn nổi lên, mưa xuống như cát; hạt mưa đỏ rực, sức 
nóng mãnh liệt, rơi xuống trên thân chúng sanh ở trong ngục ấy. Rơi 
trên da thì phỏng da, rơi đúng thịt thì cháy thịt... cho đến rơi nhằm 
gân thì đốt gân, đến xương thì rụi xương, đến tủy thì khô tủy, bốc 
khói phát lửa bùng cháy tràn lan, chịu khổ vô cùng. Vì chịu khổ ấy 
chưa xong nên cầu chết không được, cho đến khi nào nghiệp ác bất 
thiện mà khi xưa đã tạo lúc còn làm thân người hoặc phi nhân đến 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 697 





nay chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa đổi, chưa ha, 
chưa mất thì vẫn lần lượt chịu khổ trong thời gian vô lượng. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy trải qua thời gian lâu xa vô 
lượng, thoát khỏi địa ngục Hắc vân sa, thoát khỏi rồi lại chạy tìm 
phòng ốc, cầu cứu độ, cầu che chở, cầu nơi nương tựa. Trong khi tìm 
cầu như vậy thì lại rơi vào tiểu địa ngục Phấn thỉ nhiệt nê. Ngục ấy 
rộng năm trăm do-tuân. Bọn họ vào rồi, từ yết hầu trở xuống chìm 
trong nước phân sôi; chìm vào rồi bị sức nóng thiêu tay, thiêu chân, 
tai, mũi, thân thể, đồng loạt cháy rụi, cho đến khi nghiệp ác bất 
thiện mà khi xưa lúc còn làm thân người hay phi nhân đã gây ra đến 
nay chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa ha, chưa mất. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong tiểu địa ngục Phấn thỉ nê kia, có các 
trùng sắt, tên là Châm khẩu, đục khoét khắp thân thể chúng sanh 
trong ngục làm cho xuyên thủng hết. trước hết đục khoét da; đục 
khoét da rồi tiếp đến đục khoét thịt; đục khoét thịt rỗi tiếp đến đục 
khoét gân; đục khoét gân rồi sau đó đục khoét xương; đã đục khoét 
xương rồi, dừng lại ở tủy và ăn tủy. Chúng sanh kia chịu khổ khốc liệt 
cho đến khi nào thọ mạng chưa chấm dứt; mà thọ mạng chưa chấm dứt 
thì nghiệp ác bất thiện kia cũng không diệt và vì vậy lần lượt thọ đủ. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trong thời gian 
lâu xa, rồi từ tiểu địa ngục Phấn thỉ nê kia thoát ra; ra rồi tự đi tìm cầu 
nhà cửa, cầu sự bảo hộ, cầu chỗ cư ngụ, cầu chỗ nương tựa, liền vào 
tiểu địa ngục Ngũ xoa. Ngục này cũng rộng năm trăm do-tuần. Bọn họ 
vừa vào ngục Ngũ xoa, ngục tốt liền nắm lấy tội nhân địa ngục ấy xô 
nằm xuống nền sắt rực lửa, lửa đỏ hừng hực. Khi đó các tội nhân nằm 
ngửa trên nên; để nằm như vậy rồi, đóng hai đinh sắt đỏ rực vào hai 
chân; rồi đóng hai đinh sắt nóng đỏ vào hai bàn tay và ngay giữa rốn 
cũng đóng một đinh sắt nóng đỏ. Bấy giờ ngục tốt dùng năm cái xoa 
xẻ ra, đau đớn vô cùng cho đến khi thọ mạng ở đó chưa hết, ác nghiệp 
đã tạo khi xưa lúc còn làm thân người hoặc phi nhân chưa hết, thì với 
những nghiệp đã tạo ấy, lần lượt thọ khổ ở địa ngục kia. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy, trong thời gian lâu xa, thoát 
khỏi tiểu địa ngục Ngũ xoa, lại chạy cầu cứu hộ, cầu nhà cửa, cầu 
chỗ cư ngụ, cầu nương tựa, cầu che chở và nơi thủ hộ, lại chạy vào 
trong tiểu địa ngục Cơ ngạ (đói khát), rộng năm trăm do-tuần. Vào 


698 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chốn ấy rồi, lúc đó người giữ ngục từ xa thấy bọn chúng sanh kia 
đến, liền tới trước hỏi: “Nay các ngươi đến đây muốn điều gì?”. Bọn 
họ đồng đáp: “Thưa ngài, chúng tôi đói khát”. Người giữ ngục liền 
nắm lấy chúng sanh địa ngục kia, xô nằm ngửa trên nền sắt đỏ hừng 
hực, rồi lấy kểm sắt cạy miệng ra, dùng hòn sắt nóng bỏ vào. Lúc 
bấy giờ môi miệng của chúng sanh địa ngục kia tức thời bị thiêu 
cháy; thiêu môi rồi thiêu lưỡi; thiêu lưỡi rồi thiêu hàm ếch; thiêu 
hàm ếch rồi thiêu yết hầu; thiêu yết hầu rồi thiêu tim; thiêu tim rồi 
thiêu ngực; thiêu ngực rồi thiêu ruột già; thiêu ruột già rồi thiêu bao 
tử; thiêu bao tử rồi tiếp qua ruột non, xuống dưới ra ngoài và hòn sắt 
vẫn còn đỏ. Cứ như thế, chúng sanh địa ngục ấy, trong thời gian đó, 
chịu khổ cùng cực vì thọ mạng chưa hết... lược nói cho đến những 
việc tạo tác ở đời trước khi còn thân người, hoặc phi nhân... Như vậy, 
lần lượt họ ở trong địa ngục thọ đủ các khổ. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ấy, trong thời gian lâu xa vô 
lượng, thoát ra khỏi địa ngục Cơ nga tồi, lại rong ruỗi chạy đi... nói 
lược như trên, cầu chỗ thủ hộ, bèn đi vào trong tiểu ngục Tiêu khát. 
Ngục này rộng năm trăm do-tuần. Vào chốn ấy rồi, khi ấy người giữ 
ngục từ xa trông thấy chúng sanh địa ngục kia liền đi tới, hỏi: “Các 
ngươi nay mong cầu điều gì?” Bọn họ đáp: “Thưa ngài, chúng tôi rất 
khát!” Khi ấy người giữ ngục liền nắm bắt các chúng sanh địa ngục 
ấy, xô ngã xuống nền sắt cháy nóng, nằm ngữa trong ngọn lửa bừng 
cháy, rồi lấy kểm sắt cạy miệng ra, đổ nước đồng sôi vào. Bấy giờ 
chúng sanh địa ngục kia, môi miệng bị thiêu cháy; thiêu môi miệng 
rồi thiêu lưỡi; thiêu lưỡi rồi thiêu hàm ếch; thiêu hàm ếch rồi thiêu 
yết hầu; thiêu yết hầu rồi thiêu tim; thiêu tim rồi thiêu ngực; thiêu 
ngực rồi thiêu ruột già; thiêu ruột già rồi thiêu bao tử; thiêu bao tử 
rồi phá đến ruột non, xuống dưới ra ngoài. Các chúng sanh ấy, trong 
thời gian đó, chịu khổ vô cùng, cực kỳ đau đớn, chịu các khổ ác. Bọn 
họ chịu khổ cho đến khi nào thọ mạng chưa hết, hoặc nghiệp ác bất 
thiện kia chưa hết... lược nói như trên cho đến việc tạo tác khi còn 
làm người hoặc phi nhân, cứ như vậy lần lượt lãnh thọ đủ. 


n 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 699 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỂN II 


Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 2 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh địa ngục Ấấy trong 
thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục Tiêu khát 
năm trăm do-tuần ấy được ra, ra rồi bôn tẩu... cho đến cầu nơi cứu 
hộ, liền đi thắng vào địa ngục Nùng huyết năm trăm do-tuần; vào 
địa ngục ấy rồi, tại nơi ấy tức khắc máu từ yết hầu trở xuống bị nấu 
sôi. Các loại chúng sanh địa ngục kia vào rồi, chạy đi chạy lại khắp 
nơi, khi bọn họ chạy đi như vậy thì bị thiêu tay, thiêu chân, hoặc 
thiêu tai, mũi; thiêu tai, mũi rồi đến các bộ phận trong thân đều bị 
thiêu cháy. Các bộ phận khác bị thiêu rồi, các tội nhân ấy chịu khổ 
vô cùng khốc liệt, không thể nghĩ bàn; nhưng mạng chưa dứt được 
cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện đã tạo tác khi còn làm thân 
người chưa hết. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong địa ngục Nùng huyết có loài 
trùng tên là Tối mãnh thắng. Loài trùng này gây nhiều tổn hại cho 
chúng sanh địa ngục ấy. Nó ở trong thân, trước hết cắn phá da; cắn 
phá da rồi cắn thịt; cắn thịt rồi cắn gân; cắn gân rồi phá xương; phá 
xương rồi hút tủy để ăn. Các chúng sanh ấy ở trong đó chịu khổ khốc 
liệt mà mạng chưa dứt được cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã 
tạo ra khi còn làm thân người chưa hết, thì vẫn chịu đầy đủ. 

Lại nữa, chư T-kheo, các chúng sanh có mặt trong địa ngục 
Nùng huyết đó khi đói khát liền dùng hai tay vốc lấy máu mủ sôi bỏ 
vào trong miệng; vừa bỏ vào miệng tức thì môi miệng liền bị cháy 


700 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bỏng; môi miệng bị cháy bỏng rồi cháy hàm dưới; cháy hàm dưới rồi 
cháy đến yết hầu; cháy yết hầu rồi cháy đến ngực; cháy ngực rồi 
cháy đến tim; cháy tim rồi cháy đến ruột già; cháy ruột già rồi cháy 
đến bao tử; cháy bao tử rồi cháy thẳng đến ruột non, rồi cháy xuống 
dưới, ra ngoài. Các chúng sanh ấy ở trong địa ngục đó chịu các khổ 
khốc liệt vô cùng mà mạng chưa dứt, cho đến khi nào nghiệp ác bất 
thiện đã tạo tác khi còn làm thân người chưa hết thì cứ lần lượt chịu 
đủ như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh ở trong địa ngục Ấy, 
trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong tiểu địa ngục Nùng 
huyết năm trăm do-tuần ấy được thoát ra; ra rồi rong ruỗi... cho đến... 
cầu nơi cứu giúp, liền chạy thẳng vào trong tiểu địa ngục Nhất đồng 
phũ rộng năm trăm do-tuần. Vào nơi ấy rồi, khi ấy họ bị ngục tốt 
nắm lấy ném vào trong chõ, đầu chúc xuống, chân chống lên. Bọn 
chúng sanh ở trong ấy, dùng lửa địa ngục thiêu đốt nhau, nước sôi 
trào lên liền bị nấu, bị nung; nước sôi hạ xuống cũng bị nấu bị nung; 
hoặc qua hoặc lại cũng bị nấu, bị nung: hoặc bị bọt phủ cũng bị nấu, 
bị nung; hoặc thấy, hoặc không thấy tất cả đều bị nấu bị nung. Thí 
như thế gian nấu đậu hoặc đậu nhỏ, đậu lớn, hay đậu oẩẳn... bổ vào 
trong chõ, đổ ngập nước, phía dưới đun lửa. Như thế cho đến khi 
nước sôi, trào lên, nước và đậu trộn lẫn, nổi lên cũng bị đun nấu, hạ 
xuống cũng bị đun nấu, ở giữa cũng bị đun nấu, chuyển động qua lại 
cũng bị đun nấu, hoặc bọt phủ lên cũng bị nung nấu, hoặc thấy, 
không thấy, tất cả mọi lúc đều bị đun nấu. 

Chư Tỳ-kheo, cũng như vậy, ở trong tiểu địa ngục Nhất đồng 
phủ ấy có người giữ ngục nắm những chúng sanh địa ngục cho chổng 
chân lên và chúc đầu xuống, rồi từ xa, ném vào trong chõ, cho lửa 
địa ngục thiêu đốt. Khi nước sôi dâng lên thì các tội nhân theo nước 
đi lên liền bị đun nấu... cho đến hoặc thấy, hoặc không thấy cũng bị 
đun nấu. Bọn họ ở trong đó, chịu khổ cùng cực... cho đến những việc 
đã gây ra khi còn làm người, chẳng phải người, cứ lần lượt như thế, ở 
tại địa ngục kia nhận đủ. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy, trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Nhất đồng phủ năm trăm 
do-tuần thoát ra; ra rồi, rong ruỗi... cho đến muốn tìm cầu chỗ cứu hộ 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 701 





liền hướng vào tiểu địa ngục Đa đồng phủ rộng năm trăm do-tuân. 
Vào chốn ấy rồi, họ bị ngục tốt nắm lấy bọn chúng sanh địa ngục kia 
dựng chân chổng lên trên, đầu chúc xuống, ném vào trong chõ, bị 
lửa dữ địa ngục thiêu đốt dữ đội. Khi nước dâng lên liền bị đun nấu, 
nước hạ xuống cũng bị đun nấu, hoặc ở giữa cũng bị đun nấu hoặc 
qua lại, che phủ, thấy cùng không thấy đều bị đun nấu. Thí như các 
loại đậu bị nấu trong chõ, bị lửa thiêu đốt, nước sôi trào lên cũng bị 
đun nấu,... cho đến hoặc thấy, không thấy đều bị đun nấu. 

Chư Tỳ-kheo, cũng như thế, các loài chúng sanh ở trong tiểu 
địa ngục Đa đồng phủ rộng năm trăm do-tuần, bị ngục tốt nắm hai 
chân dựng ngược lên, đầu chúc xuống, ném vào trong chõ. Bọn họ ở 
trong đó bị lửa địa ngục thiêu đốt, hoặc khi nước sôi trào lên, hoặc 
qua lại, đều bị đun nấu... cho đến hoặc thấy, không thấy đều bị đun 
nấu. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các loài chúng sanh ở trong tiểu địa 
ngục Đa đồng phũ rộng năm trăm do-tuần kia, bị ngục tốt dùng 
móng tay sắt như càng cua chụp vào thân đưa từ chỗ này đến chỗ 
khác; khi đưa bọn họ từ chõ này sang chõ kia thì thịt, da, máu, mủ 
đều tan hết, chỉ còn bộ xương. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực 
nhưng chưa chết được, cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra khi còn 
làm người chưa hết, thì tất cả đều nhận đủ. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng rồi từ tiểu địa ngục Đa đồng phủ rộng năm trăm 
do-tuần ấy được ra, ra rồi rong ruổi... cho đến khi muốn tìm cầu chỗ 
cứu hộ liền chạy vào trong tiểu ngục Ngại điệp rộng năm trăm do- 
tuần. Vào chốn ấy rồi, ngục tốt chụp nắm các chúng sanh bị tội ấy, 
vật nằm ngửa trên cối sắt, đốt đỏ rực lên. Khi tội nhân nằm ngữa như 
thế, ngục tốt dùng một hòn đá đè lên trên; đè lên rồi, hình thể biến 
dạng, kế đó xay nhỏ ra, xay đi xay lại cho đến khi nát nhuyễn; đã 
nát nhuyễn rồi lại xay cho nhuyễn hơn nữa; phần nát nhuyễn sau 
cùng để riêng một chỗ, rồi tiếp tục xay nữa, xay đi xay lại cho đến 
khi hết sức nhuyễn, làm cho thân thể nát nhừ, máu huyết lan chảy, 
chỉ còn xương cốt nhỏ. Khi ấy bọn họ chịu khổ vô cùng, nhưng chưa 
chết được, cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra khi còn làm người 
chưa hết, thì phải lần lượt chịu đầy đủ như thế. 


702 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Ngại điệp rộng năm trăm 
do-tuần đó được ra; ra rồi rong ruỗi, muốn tìm kiếm nhà cửa, muốn 
tìm chỗ nương tựa, che chở, liễn chạy vào trong tiểu địa ngục Hộc 
lượng rộng năm trăm do-tuần. Vào nơi ấy rồi, ngục tốt tóm lấy các 
chúng sanh địa ngục ấy lấy hộc sắt nóng đang cháy đỏ mãnh liệt, 
đưa cho họ đong lửa. Khi bọn họ đong lửa thì tay bị cháy chân bị 
cháy, tai bị cháy, mũi bị cháy, các bộ phận lớn bị cháy, các bộ phận 
nhỏ bị cháy. Các bộ phận thân thể bị cháy rồi, bọn họ ở đó chịu khổ 
vô cùng nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất 
thiện chưa hết thì chẳng diệt, chẳng chết, chẳng ha, chẳng mất; cho 
đến những việc đã gây ra trong đời quá khứ, hoặc những việc tạo ra 
khi làm người, cứ lần lượt chịu đủ như thế. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời 
gian sâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục Hộc lượng rộng 
năm trăm do-tuần kia được thoát ra; ra rồi rong ruổi tìm cầu nhà cửa, 
tìm cầu sự che chở, tìm cầu sự cứu hộ, tìm cầu nơi nương náu, tìm 
cầu chỗ quy y, liền chạy vào trong tiểu địa ngục Kê rộng năm trăm 
do-tuần. Vào chốn ấy rồi, nơi ấy sản sinh đầy gà, cho đến ngập gối, 
lửa cháy hừng hực vô cùng mãnh liệt. Các chúng sanh kia đi đứng 
trong đó, bị thiêu đốt theo từng bước, chạy trốn khắp nơi, ngoái nhìn 
bốn hướng không chỗ nương tựa. Lửa dữ thiêu đốt: đốt tay, đốt chân, 
đốt tai, đốt mũi, đốt tai mũi xong, đốt các bộ phận lớn nhỏ cùng một 
lúc, đều đỏ rực lên. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, cho đến 
chịu đau đớn càng lúc càng nặng nhưng vẫn chưa chết, vì chưa hết 
nghiệp ác bất thiện mà khi làm thân người đã tạo tác, nay đây theo 
thứ lớp chịu đủ tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục Kê ấy được ra, 
ra rồi cứ mãi rong ruỗi chạy tìm... cho đến muốn cầu chỗ cứu hộ, liên 
chạy vào tiểu địa ngục Khôi hà (Sông tro) cũng rộng năm trăm do- 
tuần. Chư Tỳ-kheo, tội nhân vào rồi, dòng sông tro ấy chảy rất 
nhanh, sóng dâng cao, tiếng sóng vỗ vang động, nước tro sục sôi, đầy 
ngập tới bờ. Phần dưới đáy sông tro ấy có loại gai sắt mũi nhọn như 
mài, hai bên bờ sông lại có rừng dao cạo. Trong rừng dao ở hai bên 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 703 





bờ sông ấy lại có các con chó màu đen dơ bẩn đáng sợ. Ở hai bên 
bờ, lại có ngục tốt; hai bên bờ lại mọc cây Xa-ma-la; cây ấy có gai 
nhỏ dài sắc bén, mũi nhọn như mài. Bấy giờ bọn họ, chúng sanh 
trong địa ngục, xuống sông đó, muốn lội qua bên kia bờ. Trong khi 
đang lội, họ bị sóng lớn nhận chìm, trong khi chìm xuống nửa chừng, 
bị gai sắt đâm chích thân hình; bị đâm liễn dừng lại, bọn họ chịu khổ 
vô cùng, chịu khổ quá nặng. Khi nổi lên, họ lội đến bờ bên kia của 
dòng sông tro. Đến bờ rồi, liền vào rừng dao cạo kia; rừng đó rất 
rộng. Trải qua thời gian dài, họ lội trên dao bén. Bọn họ lội cùng 
khắp ở trong đó, vào rồi, lại vào nữa, chịu khổ vô cùng, hoặc bị cắt 
tay, hoặc có lúc bị cắt chân, cắt tai, cắt mũi; cắt tai mũi rồi, lại cắt 
các bộ phận khác. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng nặng nhưng 
chưa chết được, vì nghiệp ác bất thiện chưa hết và những điều đã tạo 
ra trong quá khứ xa xưa, hoặc trong khi làm người, ở trong đó, đều 
chịu hết. Lại nữa, ở hai bên bờ của dòng sông tro kia có các ngục tốt 
thấy các chúng sanh thọ tội kia đến liễn hỏi: “Nay các ngươi muốn 
được vật gì?” Các chúng sanh ấy liền đồng thanh đáp: “Chúng tôi rất 
đói”. Khi ấy ngục tốt tóm lấy các chúng sanh địa ngục ấy vật ngã 
trên đất đang cháy hừng hực, nóng bức vô cùng... cho đến vật nằm 
ngửa, dùng kìm sắt cạy miệng họ ra, cầm hòn sắt nóng bỏ vào. Ngay 
khi ấy họ bị đốt cháy, môi miệng chúng sanh địa ngục ấy bị cháy lỡ... 
cho đến từ yết hầu trở xuống đến ruột non, đi thẳng không có trở 
ngại. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, nhưng vẫn chưa chết, cho 
đến khi nào mà nghiệp bất thiện của họ, và những điều gây ra ngày 
trước khi làm người chưa hết thì đều chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, hai bên bờ của dòng sông tro sôi sục ấy 
có các con chó thân màu nâu sậm, dơ dáy, dễ sợ cắn thân chúng 
sanh địa ngục kia; xé từng miếng thịt trên các bộ phận cơ thể mà ăn, 
chúng gầm gừ hoặc nhe răng sủa vang. Bọn họ ở trong đó chịu khổ 
vô cùng, chịu khổ không kể xiết nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi 
nào mà nghiệp bất thiện và điều gây ra ngày xưa khi còn làm người 
chưa hết thì phải chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh địa ngục đó, khi bị nước 
tro rất nóng của sông tro vọt lên làm khốn khổ, họ lại bị gai sắt nhọn 
bén làm khốn đốn. Họ sợ hãi rừng dao cạo, bọn ngục tốt và cùng 


704 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhau trốn tránh lũ chó màu nâu dơ bẩn vì tất cả đều bức bách nên 
các chúng sanh địa ngục kia liền trèo lên cây Xa-ma-la. Khi leo lên 
cây thì cành nhánh của cây ấy toàn là gai nhọn rất sắt bén, đều chỉa 
đầu xuống, đầu nhọn như mài. Khi bọn chúng sanh địa ngục kia leo 
lên cây Xa-ma-la rồi, liền có các con qua tên là “Mỏ sắt” bay tới mổ 
trên đầu bọn chúng sanh địa ngục kia; mổ bể đầu rồi hút não mà ăn. 
Bọn họ ở trong đó, chịu khổ vô cùng, chịu khổ không kể xiết, không 
thể chịu đựng, liền rơi vào sông tro sôi. Họ ở trong đó lại bị sóng lớn 
vùi dập chìm tới tận đáy; đến đáy rồi, lại bị mũi nhọn đâm chích; 
thân thể bị đâm chích rồi không thể đi đâu được, liền ở tại đó chịu 
khổ, nỗi khổ cùng cực chẳng thể chịu nổi, nên lại vùng dậy chạy đi, 
lội qua sông tro, qua rồi trở lại, đến ở bờ bên này. Bọn họ lại vào 
rừng dao cạo; vào rồi vào nữa, khi vào bọn họ bị cắt tay, cắt chân... 
cho đến cắt tiệt các bộ phận cơ thể. Ở trong đó, chịu đủ các loại cực 
khổ nhưng vẫn chưa chết cho đến những điều ác đã tạo thuở xa xưa 
khi còn làm người hoặc làm phi nhân chưa hết thì lần lượt chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở bờ bên này của dòng sông tro sôi ấy, 
có các ngục tốt, bọn họ từ xa thấy các chúng sanh thọ tội địa ngục 
đến, liền hỏi: “Bọn ngươi từ xa đến có việc gì? Muốn được vật gì?” 
Các chúng sanh ấy đồng thanh đáp: “Chúng tôi khát nước”. Khi ấy 
ngục tốt tóm lấy chúng sanh kia vật nằm ngữa trên nền sắt đỏ rực. 
Khi các chúng sanh ấy đã nằm rồi, ngọn lửa bốc cháy, ngục tốt liền 
dùng kểm sắt cạy miệng bọn họ, đổ nước đồng sôi vào trong miệng. 
Các chúng sanh địa ngục kia uống nước đồng sôi rồi, nước ấy làm 
phỏng môi miệng... cho đến ruột non, rồi chạy thẳng ra ngoài. Bọn 
họ ở trong đó chịu khổ vô cùng nhưng thọ mạng chưa tan, chưa diệt, 
chưa hết. Nhưng nghiệp bất thiện và những điều đã gây ra khi còn 
làm người đều chịu hết. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh địa ngục ấy nhận chịu 
tội báo ở trong đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi có làn gió 
lớn thổi đến. Lần gió này tên là Hòa hiệp thổi bọn chúng sanh địa 
ngục ấy tới bên bờ... cứ tuần tự như thế, từ trong địa ngục Khôi hà 
được ra, họ lại rong ruỗi... cho đến tìm cầu nơi cứu hộ, dẫn đến tiểu 
địa ngục Chước bản rộng năm trăm do-tuần. Vào địa ngục ấy, họ bị 
bọn ngục tốt tóm lấy vật nằm ngữa trên nền sắt nóng đỏ rực, rồi 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 705 





dùng rìu sắt nóng đỏ chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, xẻo tai 
xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, xẻo từng bộ phận, xẻo hết các bộ phận của 
bọn chúng sanh địa ngục kia. Họ ở trong đó chịu khổ cùng cực nhưng 
vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện và những điều 
đã tạo ra khi còn làm người chưa hết thì cứ tuần tự chịu đủ hết tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh địa ngục kia ở trong đó 
trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Chước bản 
được thoát ra; ra rồi rong ruỗi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, 
tìm cầu chỗ nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ, lại 
rơi vào tiểu địa ngục Đao diệp (lá dao) rộng năm trăm do-tuần. Vào 
trong ấy rồi, vì không có các quả báo của nghiệp lành nên bỗng 
nhiên từ không trung gió nổi lên, rừng lá dao bằng sắt rơi xuống. 
Rừng lá dao ấy chém tay chém chân, chém cả tay chân, xẻo tai xẻo 
mũi, xẻo cả tai mũi, xẻo từng bộ phận, xẻo hết các bộ phận của bọn 
chúng sanh địa ngục kia. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực nhưng 
vẫn chưa chết... cho đến những điều ác gây ra khi còn làm người, 
chịu đủ hết tất cả ở trong đó. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong tiểu địa ngục rừng lá dao kia vì 
không có quả báo của nghiệp lành nên có quạ mỏ sắt bỗng nhiên 
sanh ra bay đến đậu trên hai vai của bọn chúng sanh địa ngục kia. 
Sau khi đứng yên, nó liền dùng mỏ sắt mổ vào hai mắt của tội nhân 
ấy rổi bay đi. Khi đó tội nhân chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa 
chết,... cho đến khi những việc ác gây ra khi còn làm người chưa hết, 
thì cứ lần lượt như vậy, chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong địa ngục ấy bọn chúng sanh đó 
trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong địa ngục rừng lá dao 
được thoát ra; rồi rong ruổi muốn tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che 
chở, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm câu nơi cứu hộ, 
lại vào trong tiểu địa ngục Hồ lang (Chó sói) rộng năm trăm do-tuần. 
Vào trong đó rồi, do quả báo của nghiệp bất thiện nên ở trong ngục 
ấy, sanh ra loại chó sói rất nóng hung dữ, nhe răng dễ sợ, ngoạm thịt 
nơi thân của các chúng sanh địa ngục ấy, chân đạp, miệng xé nát 
nhừ để ăn, và phát ra tiếng kêu gầm gừ rất lớn. Họ ở trong đó chịu 
khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết... lược nói cho đến những việc ác 
đã gây ra khi còn làm người, phi nhân cứ tuần tự như thế đều chịu đủ 


706 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tất cả ở trong đó. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải 
qua thời gian vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Hồ lang ấy được thoát ra; 
ra rỗi rong ruỗi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu sự 
che chở, tìm cầu sự cứu hộ, tìm cầu chỗ quay về, lại lọt vào tiểu địa 
ngục Hàn băng rộng năm trăm do-tuần. vào trong ấy rồi, vì quả báo 
của nghiệp bất thiện nên bỗng nhiên có làn gió lạnh nổi lên, một cái 
lạnh vô cùng tàn khốc chạm vào thân của chúng sanh địa ngục kia. 
Da dẻ họ bị phá nát; phá nát da rồi kế đến phá nát thịt; phá nát thịt 
rồi tiếp phá nát gân; phá nát gân rồi tiếp phá nát xương; phá nát 
xương rồi kế phá tan tủy; khi phá tan tủy rồi bọn họ ở trong đó chịu 
khổ cùng cực, đến nổi không thể chịu đựng được, ngay ở trong đó, 
mạng chung. 

Đó là địa ngục đầu tiên rất lớn tên là địa ngục Hoạt và mười 
sáu tiểu địa ngục khác. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, đại địa ngục Hắc thằng thứ hai cũng có 
mười sáu tiểu địa ngục rộng năm trăm do-tuần vây quanh, từ địa 
ngục Hắc vân sa cho đến cho đến địa ngục thứ mười sáu sau cùng là 
Hàn băng đều trực thuộc nhau. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó do nhân duyên gì mà địa ngục lớn này 
tên là Hắc thằng. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục Hắc thằng 
ấy khi sanh ra, khi có mặt, khi xuất hiện, khi tổn tại vì quả báo của 
nghiệp bất thiện nên ở trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện dây 
đen lớn thô, đỏ hừng hực, toàn là lửa nóng dường như từ dưới đất vọt 
lên. Ở khoảng giữa có một đám mây đen lớn, lan ra cùng khắp. Cũng 
như thế, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc thằng do quả báo 
của các nghiệp bất thiện, nên ở trên không trung, xuất hiện dây đen 
lớn đỏ rực rơi trên thân của bọn chúng sanh địa ngục kia; rơi trên 
thân rồi, liền đốt cháy da của các chúng sanh địa ngục; đốt da rồi đốt 
thịt; đốt thịt rồi đốt gân; đốt gân rồi đốt xương; đốt xương rồi thấu 
đến tủy; tủy vọt ra bốc cháy; tủy bốc cháy rồi lại phát ra ngọn lửa 
lớn. Bọn họ ở trong đơ, chịu khổ vô cùng. Họ vì nghiệp tội nên vẫn 
chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện chưa hết, hoặc 
những việc đã gây ra thuở trước khi còn làm người hoặc phi nhân, 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 707 





chưa diệt, chưa chuyển, chưa trừ, chưa xong thì chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, có chúng sanh ở trong đại địa ngục Hắc 
thằng kia khi sanh ra, khi có mặt, khi tôn tại, khi biến đổi vì quả 
báo của các nghiệp bất thiện nên khi ấy ngục tốt tóm lấy bọn 
chúng sanh địa ngục vật ngã trên nền sắt nóng hực, một cái nóng 
vô cùng mãnh liệt; vật nằm ngửa rồi, dùng dây sắt nóng quấn lại; 
đã quấn rồi, dùng rìu sắt cháy đổ rực chặt ngang thân các chúng 
sanh địa ngục, phân làm hai phần, hoặc làm ba phần, bốn phần, 
năm phần, cho đến mười phần, hai mươi phần, hoặc năm mươi 
phần, hoặc một trăm phần. Giống như thợ mộc hoặc đệ tử của thợ 
mộc lành nghề ở thế gian, lấy các cây gỗ đặt trên đất rồi dùng dây 
mực kẻ qua; khi kẻ qua rồi, dùng rìu bén chặt làm hai phần, hoặc 
ba, bốn, năm phần hoặc mười phần, hai mươi phần, hoặc một trăm 
phần, cũng giống như thế. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc thằng 
cũng lại như thế. Ngục tốt tóm lấy chúng sanh ấy vật ngã nằm ngửa 
trên nền sắt nóng hực, dùng dây sắt đen kẻ qua làm dấu, rồi dùng rìu 
chặt thân ra thành các đoạn ngắn cũng lại như thế. Bọn họ ở trong 
đó chịu đau đớn, khổ cực vô cùng, nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi 
nào mà các nghiệp ác bất thiện chưa hết, và những việc ác đã tạo ra 
thuở xưa khi còn làm thân người, thì chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh có trong đại địa ngục 
Hắc thằng khi có mặt, khi đổi khác cho đến khi tổn tại đều bị ngục 
tốt tóm lấy, vật ngã trên nên sắt nóng đỏ. Khi vật tội nhân nằm 
ngửa trên nền rồi, ngục tốt dùng dây sắt đen làm dấu trên thân, rồi 
dùng cưa sắt cháy đồ cưa đứt thân của chúng sanh địa ngục kia; đứt 
rồi đứt nữa, cho đến đứt hết; kế đến xẻo, xẻo rồi xẻo nữa, cho đến 
xẻo hết, hoặc cắt, hoặc băm; đã cắt băm rồi, lại cắt băm nữa, hoặc 
cắt băm hết. Thí như người thợ cưa hoặc đệ tử của người thợ cưa 
lành nghề ở thế gian lấy các khúc gỗ đặt trên đất, dùng dây mực 
kẻ thành đường, rồi dùng cưa sắt bén cưa đứt ra, đứt rồi đứt nữa, 
cho đến đứt hết; kế đến lại đẽo; đẽo đi đẽo lại, cho đến đẽo hết; 
rồi lại bào gọt, đã bào gọt rồi, lại bào gọt nữa, cho đến bào gọt 
hết. Cũng như thế, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong đại địa 
ngục Hắc thằng kia, khi sanh ra, khi có mặt, cho đến khi tổn tại, bị 


708 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bọn ngục tốt tóm lấy, vật nằm trên nền sắt nóng hực. Khi đã vật tội 
nhân nằm ngửa rồi, ngục tốt dùng dây sắt đen quấn qua làm dấu 
rồi dùng cưa sắt đang cháy đỏ cưa thân họ; rồi lại mổ ra cho đến 
mổ hết; xẻo rồi xẻo nữa cho đến xẻo hết; cắt rồi cắt nữa cho đến 
cắt hết; băm rồi lại băm cho đến băm hết. Bọn họ ở trong đó, chịu 
đủ nỗi khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết,... cho đến những việc ác 
đã làm khi còn làm người, ở trong đó chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Hắc 
thằng khi sanh ra, khi có mặt cho đến khi tổn tại, bị ngục tốt tóm lấy, 
dùng chày sắt nóng đang cháy đỏ khiến bọn họ đánh nhau. Khi họ 
đánh nhau thì cháy tay, cháy chân, cháy cả tay chân; cháy tai cháy 
mũi, cháy cả tai mũi; cháy từng bộ phận, cháy hết các bộ phận. Bọn 
họ ở trong đó, chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết... nói lượt như 
trên cho đến những việc ác đã tạo khi còn làm thân người đều chịu 
đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong đại địa ngục Hắc 
thằng kia... khi còn tổn tại, từ trên không trung có một dây đen to lớn 
xuất hiện, đang bốc cháy mãnh liệt rơi thẳng trên thân của chúng sanh 
địa ngục kia. Khi dây đen rơi tới quấn vào thân của các chúng sanh địa 
ngục; quấn đi quấn lại cho đến quấn chặc; siết đi siết lại cho đến siết 
chặc; đã quấn, siết rồi lại bị một làn gió thổi bung ra. Khi gió thổi 
bung ra, da trên thân của bọn chúng sanh địa ngục kia bị loét ra; da 
loét rồi kế đến loét thịt; thịt đã loét rồi kế đến rút gân... cho đến nát 
xương; xương nát rồi thổi tủy bay đi. Bấy giờ bọn họ ở trong đó chịu 
khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết... lược nói như trên cho đến nghiệp 
ác bất thiện chưa hết thì cứ lần lượt như thế, chịu đủ tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải 
qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ đại địa ngục Hắc thằng được ra; 
ra rồi rong ruỗi tìm cầu sự che chở, tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi 
nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ, lại lọt vào tiểu 
địa ngục Hắc vân sa rộng năm trăm do-tuần. Vào trong ngục rồi... nói 
lược như trên cho đến địa ngục thứ mười sáu là Hàn băng; vào ngục 
rồi... cho đến mạng chung, chịu đủ các loại khổ. 

Lại nữa, Chư Tỳ-kheo, đại địa ngục Chúng hiệp cũng có mười 
sáu tiểu địa ngục hệ thuộc vây quanh. Mỗi ngục ngang dọc năm 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 709 





mươi do-tuần, từ tiểu địa ngục Hắc vân sa cho đến địa ngục cuối 
cùng là Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà gọi đại địa ngục ấy là 
Chúng hiệp? 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh trong đại địa ngục ấy khi sanh ra, khi 
có mặt, khi xuất hiện, khi đổi khác, cho đến khi tổn tại, vì bọn họ mà 
có hai ngọn núi xuất hiện tên là Bạch dương và Khẩu thực, lửa cháy 
dữ đội. Bấy giờ các chúng sanh địa ngục kia vào trong núi ấy. Khi họ 
vào rồi, hai ngọn núi ma sát nhau, va chạm nhau, cọ vào nhau. Hai 
ngọn núi ấy ép lại rồi, ma sát rồi, va chạm, cọ vào nhau xong; đứng 
lại chỗ cũ. Thí như hai tia chớp hiệp nhau, ma xát nhau, va chạm 
nhau, cọ vào nhau; khi đã hiệp nhau, ma xát nhau, va chạm nhau rồi 
đều về vị trí cũ. Này chư Tỳ-kheo, cũng giống như thế, hai ngọn núi 
kia ép nhau, ma xát nhau, cọ vào nhau, va chạm nhau, dính mắt rỒi, 
đều rơi ra trở về chỗ cũ, cũng như thế. Nhưng ở trong đó, các chúng 
sanh hiện hữu trong địa ngục khi bị núi ép lại, cọ xát, va chạm, toàn 
thân máu mủ chảy ra, chỉ còn lại xương cốt. Khi ấy bọn họ chịu khổ 
cùng cực, nhưng vẫn chưa chết... cho đến tuân tự như trên, nên biết 
như thế. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, chúng sanh hiện có trong đại địa ngục 
Chúng hiệp ấy khi sanh, khi tổn tại, bị ngục tốt tóm lấy vật ngã 
trên nền đất nóng, cho nằm ngữa trên một tẳng đá sắt lớn đang 
bốc cháy dữ dội, rồi lấy một tảng đá khác đè lên trên, như cái cối 
ở thế gian. Như vậy xong liễn lấy chày giã; giã đi giã lại, giã mãi 
cho đến nát nhỏ; đã nát nhỏ rồi, lại giã cho nhuyễn. Khi giã xong 
lại nghiền, nghiển đi nghiên lại, nghiền mãi thành bột; đã thành 
bột rồi, lại làm cho thành bột mịn. Khi làm thành bột mịn như thế 
chỉ thấy máu mủ chảy ra, không thấy còn xương cốt nhỏ. Bọn họ 
ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết... nói lượt như 
trên, theo đó mà biết. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Chúng hiệp kia, có 
bọn chúng sanh địa ngục sanh ra, hiện hữu, cho đến tôn tại, bị ngục 
tốt tóm lấy chúng sanh ấy vật nằm trong một cái máng lớn bằng sắt 
nóng, máng ấy đang cháy đỏ dữ dội. Ném tội nhân nằm trong máng 
rồi, giống như thế gian ép mía ép mè, ngục tốt ép chặc lại; ép đi ép 


710 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lại, ép mãi như vậy. Khi bọn họ bị ép, một bên chỉ thấy máu mủ 
chả y ra, một bên chỉ có xương cốt, cặn bẩ còn ở trong; chịu khổ cùng 
cực... nói lược như trên... khi chưa mạng chung thì ở trong đó chịu đủ 
mọi sự thống khổ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Chúng hiệp ấy, có 
bọn chúng sanh địa ngục, sanh ra hiện hữu, cho đến tổn tại, ngục tốt 
tóm lấy, ném vào trong một cái cối sắt đang đổ hừng hực, dùng chày 
sắt để giã, giã đi giã lại, cho đến giã mãi; quếch đi quếch lại, cho 
đến quếch mãi. Đã giã quếch rồi, lại nghiền nhỏ, nghiền nhỏ mãi. 
Bọn họ khi bị giã quếch nghiền thành bột như thế chỉ còn có máu mủ 
chảy ra một bên, một bên còn lại xương cốt nát vụn. Bọn họ ở trong 
đó chịu khổ cùng cực... nói lược như trên, cho đến ở trong đó khi thọ 
mạng chưa dứt thì còn chịu đủ các khổ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Chúng hiệp ấy, có 
các chúng sanh địa ngục sanh ra, có mặt, cho đến tổn tại. Khi ấy, ở 
trên không trung, có con voi sắt lớn tự nhiên xuất hiện, rực cháy dữ 
dội giống như thuần một khối lửa đỏ rực, voi ấy dùng hai chân giẫm 
lên đầu lâu của bọn chúng sanh địa ngục kia, rồi giẫãm xuống tới 
chân; giẫm tới giẫm lui, cho đến giẫm mãi. Khi ấy voi đó giẫm làm 
cho chúng sanh địa ngục kia máu mủ ở thân chảy về một bên; một 
bên chỉ còn lại xương cốt. Bọn họ ở trong đó, chịu khổ cùng cực... nói 
lược như trên thọ mạng chưa đứt, lần lượt chịu đủ như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục 
Chúng hiệp ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong đại 
địa ngục Chúng hiệp được thoát ra; ra rồi rong rỗi chạy đi... cho đến 
cầu chỗ cứu hộ, lại lọt vào tiểu địa ngục Hắc vân sa rộng năm trăm 
do-tuần. Nhập vào rồi... cho đến địa ngục Hàn băng, chịu đủ các 
khổ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Khiếu hoán kia cũng 
có mười sáu tiểu địa ngục rộng năm trăm do-tuần; từ địa ngục Hắc 
vân sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, trong ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là ngục 
Khiếu hoán? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Khiếu hoán, các chúng sanh 
sanh ra, có mặt, cho đến tổn tại, bị ngục tốt xua đuổi, đưa họ vào 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 711 





trong các thành sắt, thành ấy đang bốc cháy dữ đội, màu lửa đỏ rực. 
Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, bị não hại bức bách, cùng nhau 
chịu đựng, luôn luôn kêu lớn, nên gọi là ngục Đại khiếu hoán. Ở 
trong ngục ấy, dùng sắt làm phòng ốc, nhà cửa, xe cộ; dùng sắt làm 
lầu quán, vườn ao, tất cả đều nóng hực, cháy bỏng chói chang, rỗng 
suốt. Ngục tốt xua đuổi bọn chúng sanh thọ tội, ném họ vào trong đó, 
khổ não bức bách, không thể chịu được, liền kêu rống lên, cho nên 
gọi là địa ngục Khiếu hoán. Bọn họ ở trong đó, chịu khổ vô cùng... 
nói lược như trên, nhưng vẫn chưa chết, vì nghiệp ác bất thiện chưa 
hết nên lần lượt chịu đủ như thế. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh địa ngục ấy trải qua thời gian lâu 
xa vô lượng ở trong đó, rồi từ đại địa ngục Khiếu hoán ấy được thoát 
ra; ra rồi từ rong ruỗi,... nói lược như trên,... cho đến cầu chỗ cứu hộ, 
lại lọt vào tiểu địa ngục Hắc vân sa rộng năm trăm do-tuần. Vào 
tỒi,... nói lược như trên,... cho đến tuần tự vào ngục cuối cùng là Hàn 
băng. Ở đó chịu đủ các khổ rồi mạng chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Đại khiếu hoán ấy 
cũng có mười sáu tiểu địa ngục trực thuộc, đều rộng năm trăm do- 
tuần, từ địa ngục Hắc vân sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàn 
băng. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong ấy do nhân duyên gì mà gọi là đại địa 
ngục Đại khiếu hoán? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Đại khiếu hoán ấy có chúng sanh 
sanh ra, tổn tại. Khi ấy ngục tốt tóm lấy các chúng sanh đó ném vào 
trong nhà sắt đang hực cháy rất nóng... cho đến ngọn lửa rực sáng 
mãnh liệt. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, đau đớn khó nhẫn, 
khổ não chất chồng bèn kêu lớn lên. Vì nhân duyên đó nên gọi địa 
ngục ấy là Đại khiếu hoán. Ở trong địa ngục ấy, có nhà sắt, phòng 
sắt, xe sắt, gác sắt, lầu sắt; trong đó lửa than vọt trào lên đầy ắp. 
Bọn họ ở trong đó, chịu khổ cùng cực,... nói lược như trên... khi thọ 
mạng chưa chấm dứt thì tuần tự như vậy, chịu đầy đủ hết. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh địa ngục ấy trải qua thời gian lâu 
xa vô lượng ở trong đó, rồi từ đại địa ngục Đại khiếu hoán ấy được 
thoát ra; ra rồi rong ruỗi... nói lược, cho đến tìm cầu chỗ cứu hộ lại lọt 
vào trong tiểu địa ngục Hắc vân sa. Vào rồi,.. cho đến địa ngục thứ 


Kả Á TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





mười sáu cuối cùng là Hàn băng. Ở đấy, chịu đủ các khổ rồi mạng 
chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Nhiệt não cũng có 
mười sáu tiểu địa ngục trực thuộc, từng địa ngục một cũng như trước, 
ngang dọc năm trăm do-tuần, từ địa ngục Hắc vân sa cho đến địa 
ngục cuối cùng là Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, do nhân duyên gì mà gọi là đại địa 
ngục Nhiệt não? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Nhiệt não ấy, các chúng sanh 
sanh ra, có mặt, cho đến tổn tại, bọn ngục tốt tóm lấy chúng sanh địa 
ngục ấy ném vào trong vạc sắt, đầu chúc thẳng xuống, chân ngược 
lên, rồi đốt lửa bùng lên, chỉ toàn là ngọn lửa nóng hực. Bọn họ ở 
trong đó bị đốt nướng, cho nên gọi là địa ngục Nhiệt não. Ở trong 
ngục ấy, có các chõ sắt, vò sắt, hũ sắt, lu sắt, chậu sắt, lò sắt, đảnh 
sắt đều đỏ rực, toàn một màu lửa dữ dội. Bọn họ ở trong đó, hoặc bị 
thiêu, hoặc bị nấu, nên gọi là Nhiệt não... cho đến chịu khổ cùng cực, 
nhưng vẫn chưa chết vì nghiệp ác bất thiện của họ chưa hết, lần lượt 
như vậy, chịu tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục ấy, các chúng sanh kia trải qua 
thời gian lâu xa vô lượng; rồi từ đại địa ngục Đại nhiệt não được 
thoát ra; ra rồi rong ruỗi chạy đi muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, chỗ quay 
về, lại hướng đến tiểu địa ngục Hắc vân sa... nói lược cho đến địa 
ngục Hàn băng. Ở đó, chịu đủ các khổ rồi mạng chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Đại nhiệt não, cũng 
có mười sáu tiểu địa ngục, mỗi ngục ngang dọc năm trăm do-tuần: 
từ tiểu địa ngục Hắc vân sa cho đến địa ngục cuối cùng là Hàn 
băng. Ở trong ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là đại địa ngục Đại 
nhiệt não? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục Đại nhiệt não, có các chúng 
sanh sanh ra, có mặt cho đến tổn tại đều bị ngục tốt tóm lấy, nắm 
đầu ném xuống, cầm chân giơ lên, đặt vào trong chõ sắt đốt lửa rất 
mạnh, đến nổi chỉ toàn là lửa lan tràn. Bọn họ ở trong đó chịu nóng 
bức, quá nóng bức rồi, lại nóng bức hơn nữa. Vì vậy gọi là địa ngục 
Đại nhiệt não nóng bức. Bọn họ ở trong vò, trong hũ, trong vạc, 
trong đảnh, trong chảo sắt nóng kia, nóng bức vô cùng, khổ não vô 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 713 





tận. Bị ném vào rổi, bọn họ ở trong đó bị lửa địa ngục hoặc thiêu, 
hoặc nấu, hoặc nướng, hoặc chặt, chịu các khổ não, khổ não rồi khổ 
não nữa. Vì vậy gọi là địa ngục Cực kỳ khổ não. Bọn họ ở trong đó, 
chịu khổ cùng cực... nói lược như trên cứ tuần tự ở trong đó chịu khổ 
như vậy cho đến mạng chung. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục ấy trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng, rồi từ địa ngục vô cùng khổ não nóng bức ấy 
được thoát ra rồi, rong ruỗi chạy đi... nói lược cho đến tìm cầu chỗ 
cứu hộ, chỗ nương về, lại lọt vào trong tiểu địa ngục Hắc vân sa, rồi 
sau cùng là địa ngục Hàn băng, chịu các khổ não nhưng mạng sống 
chưa dứt, tuần tự như trước. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ cũng có 
mười sáu tiểu địa ngục trực thuộc vây bọc chung quanh, các ngục 
đều rộng năm trăm do-tuần. Địa ngục đầu tiên là Hắc vân sa, địa 
ngục cuối cùng là Hàn băng. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong ngục ấy do nhân duyên gì mà gọi là đại 
địa ngục A-tỳ-chỉ? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ, các chúng sanh sanh 
ra, có mặt, xuất hiện, tổn tại. Các chúng sanh ấy vì quả báo của 
nghiệp ác bất thiện nên ngục tốt tự nhiên sanh ra, rồi mỗi ngục tốt 
dùng tay tóm lấy thân các chúng sanh địa ngục vật ngã trên nền sắt 
nóng đỏ rực, ngọn lửa bốc thẳng lên thật mãnh liệt. Vật tội nhân 
nằm xuống đất rồi, ngục tốt liền cầm đao bén cắt từ mắt cá chân rút 
gân ra, cho đến trên đầu đều bị kéo theo, thấu đến tim tủy, thống 
khổ khó bàn. Rút như vậy xong, lệnh cho tội nhân leo lên xe sắt 
đang bốc cháy dữ dội mà đi, dẫn qua vô lượng vô số do-tuần trên 
đường sắt, những con đường ở những nơi đi qua đều toàn đường sắt 
nóng nguy hiểm; đi qua rồi đi lại, tùy theo tâm ý họ không lúc nào 
dừng; muốn đến chỗ nào thì theo ý mà đi, tùy chỗ mà đến. Khi bị 
dẫn đi, khi muốn dẫn đi, khi ý muốn đi tức thì máu thịt trên thân họ 
tiêu mất không còn thứ gì. Vì nhân duyên ấy nên chịu khổ vô cùng, 
chịu khổ kịch liệt nhưng vẫn còn sống vì nghiệp ác bất thiện chưa 
hết nên chưa diệt, chưa tan, chưa biến, chưa đổi, hoặc những việc ác 
đã tạo xưa kia còn làm người, phi nhân, đều chịu tất cả. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ kia, các 


714 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chúng sanh sanh ra có mặt, biến đổi, tổn tại, vì quả báo của nghiệp 
ác bất thiện nên ở phía Đông có một khối lửa lớn bỗng nhiên xuất 
hiện, cháy đỏ hừng hực vô cùng mãnh liệt, toàn là một màu đỏ. Lần 
lượt như vậy, phía Nam, phía Tây, phía Bắc... các phương đều có một 
khối lửa lớn xuất hiện cháy đổ hừng hực, toàn một màu đỏ. Bọn họ ở 
trong đó, vì bị bao vây bởi bốn khối lửa lớn ở bốn phía, dần dần áp 
gần và hiệp lại với nhau, nên khiến cho họ chịu khổ vô cùng... cho 
đến chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn còn sống... nói lược như trên. Họ ở 
trong đó, chịu đủ tất cả khổ. 


n 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 715 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỂN IV 


Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 3 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ ấy, các 
chúng sanh sanh ra, có mặt, cho đến tổn tại, vì quả báo của nghiệp 
ác bất thiện nên từ tường phía Đông, ngọn lửa xuất hiện rồi phóng 
thẳng về tường phía Tây, đến rồi dừng lại; ngọn lửa từ tường phía 
Tây xuất hiện rồi phóng thẳng tới tường phía Đông, đến rồi dừng lại; 
ngọn lửa từ tường phía Nam xuất hiện rồi phóng thẳng đến tường 
phía Bắc; ngọn lửa từ tường phía Bắc xuất hiện rồi phóng thẳng đến 
tường phía Nam, rồi từ dưới hướng lên, từ trên xẹt xuống, dọc ngang 
giao tiếp, trên dưới đan xen, ngọn lửa đỏ rực bay vọt chạm nhau. 
Bọn ngục tốt ở trong đó dùng sáu loại khối lửa cực mạnh ấy ném 
vào các chúng sanh ở trong đó... cho đến chịu khổ cùng cực nhưng 
vẫn chưa chết... nói lược, cho đến nghiệp bất thiện kia chưa xong, 
chưa hết thì vẫn còn ở trong đó chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ ấy, các 
chúng sanh sanh ra, có mặt, cho đến tổn tại, vì quả báo của nghiệp 
ác bất thiện nên trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi 
thấy cửa phía Đông của ngục bỗng nhiên tự mở. Khi ấy các chúng 
sanh địa ngục ấy vì nghe tiếng mở cửa nên chạy đến đó, đinh ninh là 
sẽ được thoát, nghĩ rằng: “Nay chúng ta đến nơi ấy sẽ được đại an 
lạc”. Khi các chúng sanh ấy chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy nhanh 
như thế, thân hình họ lại càng bốc cháy dữ dội. Thí như thế gian có 
vị lực sĩ cầm đuốc lớn chạy ngược gió, thì ngọn đuốc kia lại càng 


716 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





cháy mạnh hơn lên. Cũng như vậy, khi bọn họ chạy, chạy mãi, chạy 
mãi như thế, các bộ phận nơi thân lại càng bùng cháy. Khi giở chân 
lên máu thịt la tan, khi hạ chân xuống thịt sanh trở lại. Lại nữa, bọn 
họ chạy như thế khi gần đến cửa thì cửa tự nhiên đóng lại. Bấy giờ 
chúng sanh ở trong ngục ấy, ngã úp mặt ở trên nền sắt nóng hừng 
hực mê man bất tỉnh . Khi bọn họ ngã úp mặt xuống liền bị đốt da; 
đốt da rồi tiếp đến đốt thịt; đốt thịt rồi đốt gân; đốt gân rồi đốt 
xương; đốt xương rồi đốt tủy; tủy vọt ra rồi, tức thời khói tuôn ra, 
khói tuôn ra rồi, cứ tuôn ra mãi, tuôn ra mãi. Bọn họ ở trong đó... cho 
đến lần lượt chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết... nói lược như 
trên... nghiệp ác bất thiện của họ chưa hết, cho đến những ác việc đã 
gây ra tự thuở xưa đến nay khi còn làm thân người, phi nhân, ở trong 
đó chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ kia, các 
chúng sanh sanh ra, có mặt, cho đến tôn tại vì quả báo của các 
nghiệp bất thiện nên trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó. 
Khi ấy, cửa Nam, cửa Tây, cho đến cửa bắc của ngục kia lại mở ra 
như trước. Bấy giờ các chúng sanh địa ngục nghe tiếng mở cửa, liền 
nhắm đến cửa mà chạy, chạy mãi, chạy mãi, cho đến chạy hết mức, 
nghĩ thế này: “Ngay đây, ở chỗ này, chúng ta chắc chắn sẽ được 
thoát khổi. Bây giờ nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi”. Trong khi bọn 
họ chạy nhanh như thế, thân họ càng bốc cháy mãnh liệt. Thí như lực 
sĩ cầm bó đuốc cỏ khô trong tay chạy ngược gió, lại càng cháy mạnh. 
Cũng như vậy, các chúng sanh kia chạy mãi, chạy mãi... cho đến 
chạy rất nhanh. Khi chạy như thế các bộ phận trong cơ thể họ càng 
bốc cháy; khi giở chân lên máu thịt đều tan, khi hạ chân xuống máu 
thịt lại sanh. Khi đã đến cửa, cửa đó đóng lại. Bọn họ ở trong đó, chỉ 
chuyên chạy thôi nhưng không được ra, tâm ý mê loạn ngã nằm úp 
trên nền sắt nóng đang bốc cháy mãnh liệt. Bọn họ trong đó ngã 
xuống trôi liền bị đốt da; đã đốt da rồi lại đốt xương, cho đến thấu 
tủy. Bỗng nhiên khói tuôn ra; khói ấy nóng bỏng, lại phát ra ánh 
sáng đỏ, khói quyện vào nhau càng thêm nóng bức. Bọn họ ở trong 
đó chịu khổ cùng cực... nói lược như trên cho đến thọ mạng chưa 
chấm dứt vì nghiệp ác bất thiện chưa diệt, chưa lìa, chưa biến, chưa 
tan... cho đến những việc ác đã gây từ thuở xưa khi làm người, phi 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN gi 





nhân, tất cả đều chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ -kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ kia có chúng 
sanh... cho đến... tồn tại; vì các quả báo của các nghiệp bất thiện nên 
khi bị lửa địa ngục ấy thiêu thì cảnh mà mắt thấy đều chẳng phải là 
cảnh ưa thích của ý; còn cảnh mà ý ưa thích thì không hiện tiền. Đó 
chẳng phải cảnh mà ý ưa, chẳng phải cảnh tốt đẹp; là cảnh chẳng ưa, 
cảnh bất thiện thường bức não. Tiếng mà tai nghe, hương mà mũi 
ngửi, vị mà lưỡi nếm, xúc chạm mà thân biết, pháp mà ý đã nghĩ 
đến đều là điều mà ý không ưa thích. Nếu chẳng phải là điều ý ưa 
thích thì chẳng phải là điều đáng ưa nhưng cứ hiện ra trước. Hễ có 
cảnh giới đều là bất thiện. Bọn họ ở trong đó, do nhân duyên ấy nên 
luôn chịu khổ nảo thô rít cùng cực; vì cảnh xấu xí nên xúc chạm 
cũng vậy... cho đến thọ mạng chưa hết vì nghiệp ác bất thiện chưa 
hết chưa diệt. Nếu vào thuở xưa khi làm người, phi nhân tạo tác tất 
cả các nghiệp ác thì đều chịu đủ. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lại do nhân duyên gì mà đại địa ngục À- 
tỳ-chỉ kia gọi là đại địa ngục A-tỳ-chỉ? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chỉ ấy, vào tất cả thời, 
không có khoảnh khắc nào được tạm nghỉ hưởng sự an ổn, cho dù 
khoảng thời gian khảẩy móng tay. Vì vậy gọi đại địa ngục kia là A-tỳ- 
chỉ, và cứ tuần tự như thế, chịu đủ khổ. 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh ở đại địa ngục ấy trải qua thời 
gian lâu xa vô lượng ở trong đó, cho đến từ đại địa ngục A-tỳ-chỉ ấy 
được thoát ra; ra rồi rong ruỗi, chạy đi chạy lại cho đến chạy mãi để 
tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu chỗ nương náu, tìm cầu 
chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ, lại lọt vào trong tiểu địa ngục Hắc 
vân sa rộng năm trăm do-tuần; vào rồi... nói lược cho đến ... cuối cùng 
đến địa ngục mười sáu là Hàn băng chịu đủ các khổ, rồi ở đó mạng 
chung. 

Đến đây, Thế Tôn thuyết kệ: 

Nếu người tạo nghiệp thân, khẩu ý 
Tạo rồi hướng vào trong đường ác 
Như vậy sanh vào địa ngục Hoạt 
Trong ấy sợ hãi lông dựng đứng 


718 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Trải qua vô số ngàn ức năm 

Chết rồi khoảnh khắc sống trở lại 
Oán thù hết thảy đều báo ứng 

Bởi vì chúng sanh giết hại nhau. 
Nếu đối cha mẹ khởi ác tâm 

Với Phật, Bô-tát, chúng Thanh văn 
Tất cả đều sẽ đọa Hắc thằng 

Nơi ấy chịu khổ vô cùng tận 

Dạy người chánh hạnh thành tà vạy 
Thấy người bạn lành quyết phá hại 
Bọn ấy đều đọa ngục Hắc thằng. 
Hai lưỡi, ác khẩu, thường nói đối 
Và tạo ba loại nghiệp ác nặng 
Chẳng tu ba mâm giống thiện căn 
Bọn ngu này đọa địa ngục Hiệp 

Ở lâu trong đó chịu khổ não. 

Hoặc hại đê, ngựa và trâu bò 

Gà, heo và các loài động vật 

Cùng giết các loài trùng kiến khác 
Bọn họ đọa vào địa ngục Hiệp. 

Tại thế gian nhiều nỗi kinh hoàng 
Do bức bách não hại chúng sanh 
Kẻ ấy bị đọa ngục cối xay... 

Khổ não bị chày cối ép giã. 

Do tham dục, nhuế sỉ sai sử 
Chuyển đổi chánh lý thành sai khác 
Cho phải là trái, ngược pháp luật 
Họ bị ãao kiếm xoay vần chém. 
Hoặc dựa thế mạnh cướp của người 
Có sức không sức đều lấy hết 

Đã gây những việc búc thiết ấy 
Bọn họ bị voi sắt dày đạp. 

Hoặc ưa giết hại các chúng sanh 
Thân tay vấy máu tâm độc ác 
Thường gây nghiệp bất tịnh như thế 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 


719 





Bọn họ sanh vào ngục Khiếu hoán. 
Vì nhiều cách xúc não chúng sanh 

Ở ngục Khiếu hoán bị thiêu nấu 
Trong đó lại có Đại khiếu hoán 

Đây đo tâm siểm khúc gian manh 

Bị kiến chấp mịt mù che khuất 

Lưới ái kín dày nhận chìm đắm 
Thường gây nghiệp hạ liệt như thế 
Họ bị đọa vào Đại khiếu hoán. 
Hoặc vào đến Đại khiếu hoán này 
Chốn kinh khẳng thành sắt cháy bỏng 
Trong đó nhà sắt và phòng sắt 
Người vào trong đó đều bị đối. 

Hoặc làm các việc trong thế gian 
Phân nhiều não loạn các chúng sanh 
Bọn họ sanh vào ngục Nhiệt não 
Chịu sự nóng bức vô thời hạn. 
Sa-môn, Bà-la-môn thế gian 

Cha mẹ, tôn trưởng bậc kỳ cựu 
Thường xúc não họ khiến chẳng vui 
Thì đều đọa vào ngục Nhiệt não. 
Sanh thiên, tịnh nghiệp chẳng chịu tu 
Chia lìa người thân thích yêu thương 
Người ưa làm những việc như thế 
Họ đều đọa vào ngục Nhiệt não. 

Ác với Sa-môn, Bà-la-môn 

Các bậc hiền nhân và cha mẹ 

Hoặc làm hại bậc tôn kính khác 
Đọa vào Nhiệt não thường bị nấu 
Luôn luôn tạo tác nhiều ác nghiệp 
Chẳng từng phát khởi chút thiện tâm 
Người như vậy đọa A-fỳ-chỉ 

Sẽ chịu vô lượng các khổ não. 

Hoặc nói chánh pháp là phi pháp 
Nói các phi pháp là chánh pháp 


720 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đã không tăng thêm các điều thiện 
Bọn họ đều đọa vào A-tỳ. 

Hai ngục Hoạt và Hắc thằng này 
Cùng ba: Hiệp, Hội, Khiếu là năm 
Nhiệt não, Đại nhiệt não là bảy 
Cùng với A-tỳ-chỉ là tám. 

Trong tám đại địa ngục như thế 
Đốt thiêu ác liệt khổ khôn lường 
Những kẻ gây nên các ác nghiệp 
Trong đó có mười sáu ngục nhỏ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ ấy xong, bảo các Tỳ-kheo rằng: 

Này các Thây Tỳ-kheo, nay các vị nên biết, ở giữa hai thế 
giới Ấy, riêng có mười địa ngục tọa lạc. Mười địa ngục ấy là gì? Đó 
là địa ngục Át-phù-đà, địa ngục Nê-la-phù-đà, địa ngục A-hô, địa 
ngục Hô-hô-bà, địa ngục A-tra-tra, địa ngục Tao-kiển-để-ca, địa 
ngục Ưu-bát-la, địa ngục Ba-đầu-ma, địa ngục Bôn-trà-lợi, địa 
ngục Cứu-mâu-đà. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa thế giới đó có mười loại địa ngục 
như thế. 

Chư Tỳ-kheo, vì nhân duyên gì mà địa ngục Át-phù-đà ấy gọi 
là Át-phù-đà? 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong địa ngục Át-phù-đà ấy có 
hình thể giống như bọt nước, vì vậy gọi là Át-phù-đà. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà địa ngục Nê-la-phù-đà ấy gọi là 
Nê-la-phù -đà ? 

Chư Tỳ-kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Nê-la-phù-đà 
kia có hình thể giống như miếng thịt, vì vậy gọi là Nê-la-phù-đà. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà địa ngục A-hô ấy gọi là A-hô? 

Chư Tỳ-kheo, trong đại địa ngục A-hô kia, các chúng sanh khi 
chịu khổ não bức bách dữ dội kêu lên: “Ôi cha, ôi cha!” đau khổ, vì 
vậy gọi là A-hô. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà ngục Hô-hô-bà gọi là Hô-hô-bà ? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Hô-hô-bà kia, các chúng sanh khi 
bị bức bách khổ não cùng cực bèn kêu lên “Hô-hô-bà ”, vì vậy gọi là 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN J5] 





Hô-hô-bà. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục A-tra-tra ấy gọi là A- 
tra-tra? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục A-tra-tra ấy, các chúng sanh khi 
chịu khổ bách bèn kêu lên “A-tra-tra” mà chẳng thể thè lưỡi ra khỏi 
miệng, vì vậy gọi là A-tra-tra. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục Tao-kiển-để-ca được 
gọi là Tao-kiển-đề-ca? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Tao-kiển-để-ca ấy, lửa có màu 
sắc giống như hoa Tao-kiển-để-ca, vì vậy gọi là Tao-kiển-để-ca. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà ngục Ưu-bát-la được gọi là Ưu- 
bát-la? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Ưu-bát-la ấy, lửa có màu sắc 
giống như hoa Ưu-bát-la, vì vậy gọi là Ưu-bát-la. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà ngục Cứu-mâu-đà ấy được gọi là 
Cứu-mâu-đà ? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Cứu-mâu-đà, lửa có màu sắc 
giống như hoa Cứu-mâu-đà,vì vậy gọi là Cứu-mâu-đà. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục Bôn-trà-lê-ca được gọi 
là Bôn-trà-lê-ca? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Bôn-trà-lê-ca ấy, lửa có màu sắc 
giống như hoa Bôn-trà-lê-ca, vì vậy gọi là Bôn-trà-lê-ca. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà ngục Ba-đầu-ma được gọi là Ba- 
đầu-ma? 

Chư Tỳ-kheo, trong địa ngục Ba-đầu-ma ấy, lửa có màu sắc 
giống như hoa Ba-đầu-ma, vì vậy gọi là Ba-đầu-ma. 

Chư Tỳ-kheo, thí như cái hộc của nước Kiểu-tát-la, đong hai 
mươi hộc mè đây vun, không gạt bằng; trong khi đó, có một người cứ 
một trăm năm lấy một hột, cứ lần lượt như vậy, sau một trăm năm lại 
lấy ra một hột. Này chư Tỳ-kheo, lấy xong hai mươi hộc đầy mè 
nước Kiểu-tát-la, thì thời gian như thế, Ta nói là thời gian sống trong 
ngục Át-phù-đà vẫn chưa hết. Dùng con số này tính chung thì hai 
mươi lần tuổi thọ ở Át-phù-đà bằng một lần ở Nê-la-phù-đà; hai 
mươi lần ở Nê-la-phù-đà bằng một lần ở A-hô; hai mươi lần ở A-hô 
bằng một lần ở Hô-hô-bà; hai mươi lần ở Hô-hô-bà bằng một lần ở 


722 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





A-tra-tra; hai mươi lần ở A-tra-tra bằng một lần ở Tao-kiển-để-ca; 
hai mươi lần ở Tao-kiển-để-ca bằng một lần ở Ưu-bát-la; hai mươi 
lần ở Ưu-bát-la bằng một lần ở Cứu-mâu-đà; hai mươi lần ở Cứu- 
mâu-đà bằng một lần ở Bôn-trà-lê-ca; hai mươi lần ở Bôn-trà-lê-ca 
bằng một lần ở Ba-đầu-ma; hai mươi lần ở Ba-đầu-ma bằng một 
trung kiếp. 

Chư Tỳ-kheo, chốn địa ngục Ba-đầu-ma, nếu các chúng sanh ở 
cách đó một trăm do-tuần thì bị ngọn lửa thiêu đốt; nếu các chúng 
sanh ở cách đó năm mươi do-tuần đều bị đui mù; các chúng sanh ở 
cách đó hai mươi lăm do-tuân thì máu thịt trên thân tự nhiên khô kiệt 
lở loét. 

Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Cù-ca-lê kia ở bên Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên khởi tâm hủy báng, tâm ô trược nên sau khi chết liền sanh 
vào địa ngục Ba-đầu-ma. Sau khi sanh vào chốn ấy, từ miệng vị ấy 
phát ra ngọn lửa, lưỡi thè ra dài mười khuỷu tay. Ở trên lưỡi, tự 
nhiên có năm trăm lưỡi cày, luôn cày trên đó. 

Chư Tỳ-kheo, Ta ở các nơi khác, chưa từng thấy có loại màu 
sắc nào mà tự bị tổn hại như thế. Đó là đối với người phạm hạnh mà 
tâm sạch uế trược, tự làm tổn hại, vì tâm ghen ghét, tâm ích kỷ, tâm 
không từ bị, tâm không trong sạch. 

Chư Tỳ-kheo, vì vậy, các thầy cần phải đối với các vị phạm 
hạnh nên khởi nghiệp thân, khẩu, ý thương yêu. Như chỗ Ta thấy, 
người ngày đêm khởi nghiệp thân, khẩu, ý thương yêu thì được an 
lạc. Vì vậy, Tỳ-kheo các thầy nên như điều ta đã thấy, đã nói, ngày 
đêm thường khởi tâm từ. Các thầy nên học tập như thế. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Khi người thế gian sanh ra đời 

Đầu lưỡi tự nhiên hiện búa rìu 

Đó là trong miệng nói điều ác 

Trở lại tự hại, cắt thân mình. 

Người nên tán thán, chẳng khen ngợi 
Kẻ đáng chê bai, lại ngợi khen 

Như thế gọi là miệng cải tranh 

Vì tranh cãi nên không vui vẻ 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 125 





Nếu người vui nhiều được tài lợi 

Thì thế gian này ít cãi tranh 

Bên người thanh tịnh, khởi tâm trược 
Như vậy gọi là miệng đấu tranh 

Ba mươi sáu trăm ngàn như thế 

Số địa ngục Nê-la-phù-đà 

Và năm địa ngục Ất-phù-đà 

Đọa vào ngục Ba-đầu-ma kia 

Vì chê thánh nhân nên như thế 

Do nghiệp khẩu ý tạo ác vậy. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa nơi ấy lại có các thứ gió gọi là 
Nhiệt não. 

Chư Tỳ-kheo, các thứ gió đó nếu thổi đến bốn thế giới này thì 
bọn chúng sanh hiện có ở bốn châu thế giới này sanh ra, tổn tại, tất 
cả đều tan, đều diệt, đều hoại, đều không. Giống như lau sậy khi bị 
cắt mà không có nước, khô héo không còn. Cũng như vậy, này chư 
Tỳ-kheo, ở giữa thế giới ấy có các thứ gió, tên là Nhiệt não, nếu khi 
chúng thổi đến bốn cõi này thì chúng sanh có mặt ở bốn cõi này 
đồng thời khô cháy không còn. Vì bị hai ngọn núi Luân viên và Đại 
luân viên ở trong ngăn lại, cho nên gió kia không thổi đến đây được. 

Chư Tỳ-kheo, núi Luân viên và Đại luân viên có thể làm việc 
vô cùng lợi ích như vậy, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong 
bốn châu, bốn thế giới này. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa thế giới kia có các ngọn 
gió thổi đến địa ngục thiêu đốt thịt, mỡ, tủy của chúng sanh, đồ xú 
uế bốc cháy xông lên các mùi bất tịnh. 

Chư Tỳ-kheo, ngọn gió đó nếu khi thổi đến thế giới của bốn 
châu này thì bấy giờ, chúng sanh hiện hữu... cho đến tôn tại trong thế 
giới bốn châu này đều bị đui, không trông thấy, vì hơi xú uế ở nơi ấy 
mãnh liệt. Nhưng nhờ hai núi Luân viên và Đại luân viên ngăn cẩn, 
do đó nên gió không thổi đến đây được. 

Chư Tỳ-kheo, hai núi Luân viên và Đại luân viên trong ấy có 
thể vì các chúng sanh ở thế giới bốn châu này mà làm việc vô cùng 
lợi ích như thế, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh. 


724 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong thế giới kia lại có gió lớn gọi là 
Tăng-già-đa. Ngọn gió kia nếu thổi đến thế giới này thì bốn đại châu 
và tám vạn bốn ngàn tiểu châu, cùng các núi lớn khác, và núi chúa 
Tu-di-lưu đều bị nhất bổng lên cao cách đất một câu-lô-xá, nhấc lên 
rồi có thể phá tan nát; cho đến có thể nhấc lên hai, ba, bốn, năm, 
sáu, bẩy câu-lô-xá. Khi đã nhấc lên khỏi mặt đất rồi, có thể phá tan 
nát; cho đến nhấc lên khỏi đất cao một do-tuần rồi phá tan nát như 
trước. Như thế, có thể nhấc lên khỏi mặt đất hai, ba, bốn, năm, sáu, 
bẩy do-tuần phá tan nát; cho đến nhấc lên khỏi mặt đất một trăm do- 
tuần rồi phá tan nát, nhấc lên khỏi mặt đất hai, ba, bốn, năm, sáu, 
bẩy trăm do-tuần rồi phá tan thành bột, cũng như trước; cho đến 
nhấc lên khỏi mặt đất một ngàn do-tuân rồi phá tan thành bụi; cho 
đến nhấc lên khỏi mặt đất hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do-tuần 
rồi phá tan nát. 

Chư Tỳ-kheo, thí như một lực sĩ cường tráng dùng tay nắm một 
cục bột giơ cao lên không trung bóp tan nát rồi vải tung ra. 

Chư Tỳ-kheo, cũng như vậy, ngọn gió Tăng-già-đa trong thế 
giới ấy thổi cực mạnh nếu đến thế giới bốn châu này thì bấy giờ bốn 
đại châu ở thế giới này và tám vạn bốn ngàn tiểu châu, cùng các núi 
lớn và núi chúa Tu-di-lưu đều bị nhấc lên khỏi mặt đất cao một câu- 
lô-xá rồi phá tan nát.. nói lược như trên, cho đến nhấc lên khỏi mặt 
đất bảy ngàn do-tuần rồi phá tan thành bụi. 

Chư Tỳ-kheo, nhưng nhờ được hai ngọn núi Luân viên và Đại 
luân viên ngăn che nên gió kia không đến nơi đây. 

Chư Tỳ-kheo, hai ngọn núi Luân viên và Đại luân viên có oal 
đức, thế lực như thế, có thể làm việc lợi ích lớn, làm chỗ nương nhờ 
cho các chúng sanh trong thế giới bốn đại châu này. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở ngoài khoảng giữa của thế giới ấy, 
phía Nam châu Diêm-phù có cung điện, trụ xứ của vua Diêm-ma, 
ngang dọc sáu ngàn do-tuần, dưới có bẩy lớp bờ tường, bảy lớp lan 
can, bẩy lớp lưới chuông bên ngoài, bẩy lớp hàng cây Đa-la nhiều 
màu đẹp đế, bao bọc chung quanh, do bảy báu tạo thành; đó là vàng, 
bạc, tỳ lưu ly, pha-trú-ca, hổng ngọc, xa cừ, mã não. Ở bốn phương 
đều có các cửa; các cửa ấy đều có lầu gác canh phòng, điện, đài, 
vườn, ao hoa đều do bẩy báu tạo thành. Trong các hoa và vườn cảnh 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 725 





có các loại cây, cây đều có các loại lá và các loại hoa cùng các loại 
quả trĩu cành; các loại hương thơm xông ngát, các loài chim ca hót. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, riêng có một thời gian, vua Diêm-ma ấy, 
vì quả báo của nghiệp ác bất thiện cho nên trong ba thời ban đêm và 
ba thời ban ngày, tự nhiên có nước đồng đỏ xuất hiện ở trước mặt. 
Ngay khi ấy, cung điện của vua liền biến thành sắt. Trước tiên, thú 
vui năm dục đã hiện ra trước đây nay đều biến mất. Cũng như ở 
ngoài cung, ngay trong cung cũng xuất hiện như thế. Khi ấy vua 
Diêm-ma thấy việc này rồi, sợ hãi bất an, lông tóc dựng đứng, liền 
chạy ra ngoài; khi ra ngoài cung, bên ngoài cũng xuất hiện như thế. 
Bấy giờ vua Diêm-ma, lòng sanh sợ sệt run rẩy bất an, tóc lông trên 
thân đều đồng thời dựng đứng, liền chạy vào trong. Ngay lúc ấy, 
ngục tốt nắm lấy vua Diêm-ma vật nằm trên nền sắt nóng đang hừng 
hực đỏ; vật nằm ngữa rồi, liền dùng kìm sắt cạy miệng ra, lấy nước 
đồng sôi rót vào. Khi ấy vua Diêm-ma miệng bị cháy bỏng; miệng bị 
cháy bỏng rồi kế đến lưỡi; lưỡi đã cháy rồi liền cháy yết hầu; yết 
hầu cháy rồi liền cháy ruột già và ruột non... kế đến thiêu cháy hết 
và tuột xuống dưới ra ngoài. Ngay thời điểm ấy vua Diêm-ma nghĩ 
như thế này: “Có chúng sanh vì thuở xưa, thân làm việc ác, miệng 
nói lời ác, ý nghĩ điều ác, nên bọn họ đều chịu đủ các loại khổ não 
về thân xác như thế, nên tâm chẳng vui. Giống như bọn chúng sanh 
địa ngục, ta nay cũng vậy. Và hơn nữa, nếu Diêm-ma vương ta đồng 
như bọn chúng sanh tạo nghiệp thì than ôi, ta nguyện từ đây xả bỏ 
thân này, đoạ vào ngục Hòa hiệp, rồi cùng gặp nhau thọ sanh ở nhân 
gian. Bấy giờ, ở trong giáo pháp Như Lai, ta sẽ được tin hiểu, và 
ngay nơi chốn ấy, ta sẽ được tin hiểu. Khi đã tin hiểu đầy đủ rồi, ta 
cạo bỏ đầu tóc, mặc áo ca-sa, bổ nhà xuất gia, được tín giải chân 
chánh. Khi ta xuất gia rồi, sống hòa hiệp chưa bao lâu, nếu có thiện 
nam tử vì lý do gì mà được tin hiểu chân chánh, bỏ nhà xuất gia, thì 
vị ấy đối với phạm hạnh vô thượng, bất cứ ở đâu, sống trong chánh 
pháp, tự chứng được thần thông. Làm những việc đầy đủ rồi, ta sẽ ra 
đi. Ta nay, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa ”. 

Chư Tỳ-kheo, vua Diêm-ma ấy, khi phát niệm cầu tu tập, với 
những thiện niệm như thế, thì ngay lúc ấy trong cung điện của vua 


726 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Diêm-ma ở lại xuất hiện đủ các loại bẩy báu, và thú vui năm dục cõi 
trời hiện ra trước, thẩy đều đầy đủ. Khi ấy vua Diêm-ma lại nghĩ thế 
này: “Tất cả chúng sanh có mặt vì thân làm việc lành, miệng nói lời 
lành, và ý nghĩ đều lành. Nguyện cho bọn họ đều thọ hưởng sự an 
lạc như thế, giống như chúng Dạ-xoa ở trên không. Như nay ta và 
các vua Diêm-ma khác, có cùng một nghiệp như chúng sanh”. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian có ba loại thiên sứ. Những gì là ba? Đó 
là già suy, bệnh và chết. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng người vì tự phóng túng, nên thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ đều ác. Người ấy, thân khẩu ý 
làm ác rồi, do nhân duyên ấy, thân hoại mạng chung, hướng đến 
đường ác, sanh vào địa ngục. Ngục tốt lập tức điệu chúng sanh kia 
đến bên vua Diêm-ma tâu: “ Tâu Thiên vương, gã này khi xưa ở cõi 
người phóng túng tự do, theo điều bất thiện, thân khẩu ý tự do làm 
điều ác. Vì do thân khẩu ý làm điều ác nên nay sanh đến đây. Vì 
vậy xin Thiên vương khéo dạy bảo, khéo quở trách”. Khi ấy, vua 
Diêm-ma hỏi gã kia: “Này gã kia, khi xưa ở nhân gian, Thiên sứ thứ 
nhất khéo dạy bảo, khéo quở trách; ngươi không thấy vị Thiên sứ ấy 
xuất hiện ở đời sao?” Người ấy trả lời: “Tâu Thiên vương, con thật 
không thấy”. Vua Diêm-ma lại hỏi: “Này gã kia, xưa kia khi làm 
thân người ở thế gian, hoặc làm thân nam, hoặc làm thân nữ, người 
không thấy tướng già nua hiện ra sao? Khi già nua, răng rụng, tóc 
bạc, da nhăn, tàn nhan đầy người giống như mè đen, lưng còng lụm 
khụm, bước đi khập khiểng, chân chẳng theo thân, luôn luôn nghiêng 
ngã, da cổ dùn nhăn, như trâu cúi đầu, môi miệng khô nứt; lưỡi 
nhám hầu khan; thân thể còng gãy, khí lực mong manh, hơi thở khò 
khè giống như kéo cửa; muốn bước tới trước nương gậy mà đi. Tuổi 
trẻ đã qua, máu thịt khô kiệt, ốm yếu, cái chết gần kể, cử động yếu 
đuối; thời trai trẻ đã qua... cho đến thân tâm luôn run rẩy. Tất cả bộ 
phận trong cơ thể đều rả rời, phải không?” Người ấy đáp: “Tâu 
Thiên vương, con thật có thấy điều đó”. Vua Diêm-ma lại bảo: 
“Ngươi là kẻ ngu si, không có trí tuệ. Khi xưa ngươi đã thấy tướng 
mạo như thế, nhưng tại sao không tự suy nghĩ là thân ta đây cũng có 
điều như thế, sự việc như thế? Nay ta cũng chưa khỏi việc như thế; 
nay ta cũng có đủ việc già nua như thế. Đã chưa khỏi được thì ta nên 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 151 





tạo nghiệp thiện tốt đẹp cho thân khẩu ý, khiến ta sẽ có quả báo lợi 
ích an lạc lâu dài?” Gã kia đáp: “âu Thiên vương, con thật sự 
không nghĩ như thế. Vì sao? Vì tâm con phóng đẳng làm việc buông 
lung”. Vua Diêm-ma lại bảo: “Gã ngu sĩ kia, nếu như vậy thì ngươi 
tự biếng nhác, làm việc phóng dật cho nên chẳng tu nghiệp lành về 
thân khẩu ý. Vì nhân duyên ấy ngươi sẽ bị khổ não lâu dài, không có 
an lạc. Vì vậy, ngươi phẩi chịu đủ tội vì việc phóng dật ấy, sẽ bị quả 
báo của nghiệp ác như thế, giống như những điều mà gã phóng dật 
kia phải chịu. Lại nữa, này gã kia, quả báo khổ đau về hành nghiệp 
ác này của ngươi, chẳng phải mẹ ngươi làm, chẳng phải cha ngươi 
làm, chẳng phải anh, em của ngươi làm, chẳng phải chị, em của 
ngươi làm, chẳng phải nhà vua làm, chẳng phải chư Thiên làm, cũng 
chẳng phải khi xưa tiền nhân làm, mà chính nơi thân ngươi tự gây ác 
nghiệp ấy, nay tự tập hợp lại, và ngươi lại tự mình lãnh thọ quả báo 
đó ”. 

Bấy giờ vua Diêm-ma-la kia đem đầy đủ Thiên sứ thứ nhất 
như vậy để khéo léo dạy bảo, quở trách kẻ kia rồi, lại lần lượt đem 
Thiên sứ thứ hai khéo léo dạy bảo, quở trách: “Gã kia, ngươi há 
chẳng thấy Thiên sứ thứ hai, xuất hiện ở thế gian sao?” Kẻ kia 
đáp: “Tâu Thiên vương, con thật chẳng thấy”. Vua lại bảo: “Này 
gã kia, ngươi há chẳng thấy khi xưa làm thân người ở thế gian, bốn 
đại hòa hợp, bỗng dưng chống trái, hoặc thân phụ nữ, hoặc thân 
đàn ông, bệnh khổ khốn cùng, hoặc nằm trên giường nhỏ, hoặc 
trên giường lớn, tự động phóng uế, nhơ nhớp thân hình, lăn lộn trên 
phân uế, chẳng tự chủ được, nằm dậy đi ngồi đều nhờ người dầu đỡ, 
hoặc người lau rửa, hoặc người ắm ra, hoặc người cho uống, hoặc 
người cho ăn sao?” Gã kia đáp: “Tâu Thiên vương, quả thật con có 
thấy”.Vua lại bảo: “Gã kia, ngươi đã thấy như thế, nếu là người 
khôn lanh, sao ngươi không nghĩ rằng ta cũng sẽ có những hiện 
tượng như thế; ta cũng sẽ có những sự việc như thế; ta chưa thoát 
khỏi tình trạng bệnh hoạn như thế; ta cũng tự có những việc bệnh 
hoạn như thế. Đã chưa thoát khỏi thì phẩi tự biết là ta nay cũng có 
thể tạo các nghiệp lành như nghiệp lành của thân, của miệng, của 
ý; vì tương lai lâu dài của ta, ta sẽ làm điều lợi ích lớn, đưa tới chỗ 
an lạc lớn?” Gã kia đáp: “Tâu Thiên vương, quả thật con không 


728 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nghĩ như thế, vì tâm lười biếng, làm điều phóng dật”. Vua lại bảo: 
“Gã kia, ngươi nay đã làm điều phóng dật, biếng nhác giải đãi, 
chẳng làm việc lành, là việc lành về thân, về miệng, về ý, thì làm 
sao ngươi có thể được quả báo lợi ích an lạc lâu đài được. Vì vậy, 
ngươi nên tu hành việc thiện. Nếu hành phóng dật thì sẽ theo 
phóng dật. Nghiệp ác này của ngươi chẳng phải cha mẹ làm, chẳng 
phảẩi anh em làm, chẳng phải chị em làm, chẳng phải nhà vua, 
chẳng phải trời, cũng chẳng phải tiên nhân khi xưa làm, chẳng phải 
các Sa-môn và Bà-la-môn... làm. Những ác nghiệp này là do ngươi 
đã tự gây ra, ngươi phải tự chịu quả báo này”. 

Khi ấy, vua Diêm-ma theo thứ tự đem Thiên sứ thứ hai này 
khéo léo chỉ dạy, quở trách kẻ kia rồi, lại theo thứ tự đem Thiên sứ 
thứ ba chỉ dạy, quở trách gã kia: “Gã ngu si kia, khi ngươi làm 
người ở nhân gian há chẳng thấy Thiên sứ thứ ba xuất hiện sao?” 
Gã kia đáp: “Tâu Thiên vương, con thật chẳng thấy. Khi ấy vua 
Diêm-ma lại bảo: “Gã kia, khi ở thế gian ngươi há chẳng thấy hoặc 
đàn bà, hoặc đàn ông theo thời mạng chung, đặt ở trên giường, đem 
ra bên ngoài, dùng áo nhiều màu phủ lên trên; lại làm các loại 
màn che bao bọc chung quanh, quyến thuộc vây quanh cởi bỏ trang 
sức, đưa tay xõa tóc, hoặc lấy tro bôi trên đầu, ảo não vô cùng, 
khóc kêu thẳm thiết; hoặc có người kêu “than ôi”; có người kêu 
“cha ôi”; hoặc có người kể công dưỡng dục; cất tiếng kêu lớn, đấm 
ngực khóc kêu thẩm thiết, đủ các lời nức nở bi thương. Ngươi có 
thấy hết không?” Người kia đáp: “Tâu Thiên vương, con thật thấy 
hết”. Vua Diêm-ma lại bảo: “Gã kia, khi xưa ngươi đã thấy sự việc 
như vậy, sao không tự suy nghĩ rằng ta đây cũng có những hiện 
tượng như vậy; thân ta cũng có những sự việc như vậy; ta chưa 
thoát khỏi những sự việc như vậy. Ta cũng có chết, cũng có hiện 
tượng chết chưa thoát ly được. Ta nay cũng có thể làm các việc 
thiện, như các việc thiện về thân, về miệng, về ý. Ta sẽ làm những 
việc lợi ích lớn, an lạc lâu dài?” Kẻ kia đáp: “Tâu Thiên vương, 
quả thật con chẳng làm. Vì sao? Vì con buông lung vậy”. Vua 
Diêm-ma lại bảo: “Gã kia, nay ngươi đã buông lung, vì ngươi làm 
việc buông lung thì không làm việc thiện, cũng không dồn chứa các 
điều thiện khác, nghĩa là thân miệng ý của ngươi làm việc lợi ích 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 729 





lâu đài thì sẽ được an lạc. Vì vậy, nay ngươi có quả báo như vậy là 
do làm việc phóng đật, vì phóng dật nên ngươi tự chuốc lấy nghiệp 
ác bất thiện này. Nghiệp ác này của ngươi chẳng phải cha mẹ làm, 
chẳng phải anh em làm, chẳng phải chị em làm, chẳng phải vua 
làm, chẳng phải trời, cũng chẳng phải khi xưa tiền nhân làm; lại 
chẳng phải Sa-môn, Bà-la-môn làm. Hỡi gã kia! Nghiệp ác này 
của ngươi chính là tự ngươi làm, tự ngươi chứa chất nên quả báo 
này, ngươi phải tự chịu”. Khi ấy vua Diêm-ma dùng Thiên sứ thứ 
ba ấy chỉ dạy, quở trách đầy đủ, sai bảo gã kia xong xuôi, liền bỏ 
đi. Bấy giờ ngục tốt, bằng đủ mọi cách nắm tay gã kia chúc đầu 
xuống, đưa chân ngược lên, ném vào trong ngục. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Chúng sanh tạo ra nghiệp ác rồi 

Sau chết đọa vào trong cối ác 

Vua Diêm-ma thấy kẻ ác ấy 

Dàng tâm từ bỉ mà quở trách 

Khi xưa ngươi ở tại nhân gian 

Há chẳng thấy già bệnh chết sao? 

Đó là Thiên sứ đến chỉ bảo 

Tại sao phóng dật chẳng biết chỉ 

Nếu thân, khẩu, ý nhiễm các trần 

Không hành thí, giới tự điều phục 

Như vậy làm sao gọi có trí. 

Và rồi chẳng tạo nhân lợi ích 

Bấy giờ vua Diêm-la như pháp 

Quở trách tội nhân như thế xong 

Người kia hôi họp tâm sợ hãi 

Run rẩy lo âu nói thế này: 

Vì con xưa kia cùng bạn ác 

Nghe thiện, trong lòng chẳng ưa làm 

Tham dục sân nhuế đã cột che 

Chẳng làm lợi ích nên hại thân. 

Ngươi đã chẳng tu các nhân thiện 

Chỉ tạo đủ loại các nghiệp ác 


TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ngu sỉ, hôm nay phải gặt quả 

Thọ nghiệp kia nên vào địa ngục 
Như tất cả các nghiệp ác này 
Chẳng phải cha hay mẹ đã tạo 
Chẳng phải Sa-môn, Bà-la-môn 
Chẳng phải nhà vua hay chư Thiên 
Đây chính là ngươi tự tạo lấy 

Các hạt giống nghiệp ác chẳng tịnh 
Tự mình gây ra ác nghiệp này 

Nay lễ đương nhiên chịu quả ác 
Nhà vua dùng ba Thiên sứ ấy 

Lân lượt quở trách tội nhân rồi 
Ngay khi ấy vua Diêm-ma-la 

Bỏ tội nhân lại, liền ra đi. 

Khi đó ngục tốt ở chỗ kia 

Liền nắm lấy gã tội nhân ấy 

Dắt dẫn vào trong chỗ địa ngục 
Vô cùng sợ hãi lông dựng đứng 
Bốn bên bốn cửa hướng vào nhau 
Bốn phương, bốn hướng đều nghiêm mật 
Các nhà, tường vách đều bằng sắt 
Dùng sắt bao quanh làm lan can 
Sắt nóng rực đỏ làm tường thành 
Ngọn lửa cháy bừng, khói lửa un 
Xa thấy dễ sợ tâm kinh hãi 

Lửa hừng hực đỏ khó thể đến 
Giống như trong vòng trăm do-tuần 
Lửa lớn rực cháy lan cùng khắp 
Trong đó thiêu đốt bọn chúng sanh 
Đều do khi xưa gây tội ác 

Đã bị Thiên sứ quở trách rồi 

Mà tâm phóng dật không tỉnh giác 
Bọn họ ngày nay luôn hối hận 
Đều do khi xưa tâm hạ liệt 

Những ai là người có trí tuệ 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 





Nếu thấy Thiên sứ đến chỉ dẫn 

Thì nên chuyên cần chớ phóng dật 
Chư Thánh Pháp vương khéo léo nói 
Đã thấy nghe rồi phải biết sợ 

Chỗ chấm dứt các hữu sanh tử 
Tất cả không đâu bằng Niết-bàn 
Các thứ họa hoạn không còn nữa 
Đến đó rồi an ổn khoái lạc 

Thấy pháp như thế được tịch diệt 
Gọi là các oán đều đã qua 

Tự nhiên thanh tịnh đắc tịch diệt. 


n 


732 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KHỞI THẾ NHÂN BỒN 
QUYỂN V 
Phẩm 5: CÁC RỒNG, KIM SÍ ĐIỂU 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, tất cả các loài Rồng có bốn hình thái 
sanh sản. Những gì là bốn? Một là sanh từ trứng, hai là sanh từ bào 
thai, ba là sanh từ chỗ ẩm thấp, bốn là sanh do biến hóa. Đó là bốn 
hình thái sanh sản của loài Rồng. 

Chư Tỳ-kheo, Kim sí điểu cũng có bốn hình thái sanh sản. Đó 
là sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp, và sanh do 
biến hóa. Đó gọi là Kim sí điểu có bốn hình thái sanh sản. 

Chư Tỳ-kheo, dưới đáy biển cả có cung điện của Long vương 
Ta-già-la, ngang dọc bằng nhau tám vạn do-tuần, có bẩy lớp bờ 
tường, bảy lớp lan can, chung quanh trang nghiêm bằng bảy lớp linh 
báu, lưới đỗ đan xen. Lại có bẩy lớp hàng cây ĐÐa-la liên tiếp nhau 
che ánh nắng, bao bọc chung quanh, màu sắc đẹp đẽ; các báu trang 
nghiêm, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não 
bẩy báu tạo thành. Ở bốn phương có các cửa: tại các cửa có lâu gác, 
đài quan sát phòng ngự, lại có các vườn cảnh và suối, ao; ở trên bờ 
và trong ao đều có các thứ cỏ hoa, hàng lối bằng nhau. Lại có các 
cây đủ các loại hoa lá, đủ các loại quả, đủ các loại hương thơm, đủ 
các loài chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, ở giữa hai núi Tu-di-lưu và Khư-đê-la có cung 
điện của hai đại Long vương là Nan-đà và Ưu-ba-nan-đà tọa lạc. 
Chốn ấy ngang dọc sáu ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bẩy lớp 
lan can... nói lược như trên, cho đến chìm chóc cùng ca hót. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 733 





Chư Tỳ-kheo, phía Bắc biển lớn ấy là trú xứ của các Long vương 
và tất cả các loài Kim sí điểu vương, có một đại thọ, tên là Cư-tra-xà- 
ma-ly. Cội đại thọ ấy, vòng thân của cây bảy do-tuần, ăn sâu xuống 
lòng đất hai mươi do-tuần, vươn cao một trăm do-tuần, cành lá che 
phủ năm mươi do-tuần. Chốn ấy ngang dọc năm trăm do-tuần, có bẩy 
lớp tường lũy... nói lược như trên, cho đến chim chóc cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly có các cung 
điện của loài Rồng và loài Kim sí điểu sanh từ trứng. Mỗi cung điện 
ngang dọc sáu trăm do-tuần, có bảy lớp bờ tường,... ới lược như trên, 
cho đến các loài chim cùng ca hót. 

Phía Nam của cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, có cung điện của 
loài Rồng và Kim sí điểu sanh từ bào thai. Mỗi cung điện cũng 
ngang dọc sáu trăm do-tuân, có bảy lớp bờ tường... nói lược như trên, 
cho đến... các loài chìm cùng ca hót. 

Phía Tây của cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, có cung điện của 
loài Rồng và Kim sí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp. Mỗi cung điện ngang 
dọc cũng sáu trăm do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... nói lược như trên, 
cho đến các loài chìm cùng ca hót. 

Phía Bắc của cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, có cung điện của 
loài Rồng và Kim sí điểu hóa sanh. Mỗi cung điện ngang dọc cũng 
sáu trăm do-tuân, có bảy lớp bờ tường... nói lược như trên, cho đến 
các loài chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, Kim sí điểu vương sanh từ trứng ấy khi muốn bắt 
loài Rồng sanh từ trứng, liền bay đến đậu trên cành phía Đông của 
cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, nhìn xuống biển, rồi dùng đôi cánh quạt 
nước biển lớn; nước biển rẽ ra hai trăm do-tuân. Nước biển rẽ ra rồi, 
chim liền bắt rồng sanh từ trứng ra, tùy ý sử dụng, tùy ý mà ăn. 

Chư Tỳ-kheo, Kim sí điểu vương sanh từ trứng ấy chỉ có thể bắt 
được loài Rồng sanh từ trứng để ăn, tùy ý sử dụng, nhưng không thể 
bắt được loài Rồng sanh từ bào thai và loài Rồng sanh từ chỗ ẩm 
thấp, hóa sanh... 

Chư Tỳ-kheo, các Kim sí điểu vương sanh từ bào thai nếu muốn 
bắt rồng sanh từ trứng thì liền bay đến đậu trên cành phía Đông của 
cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly kia, nhìn xuống biển lớn, rồi dùng đôi 
cánh quạt biển lớn; nước biển rẽ ra hai trăm do-tuần. Nhân đó, chim 


734 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bắt rồng sanh từ trứng, tùy ý ăn thịt. 

Lại nữa, Kim sí điểu vương sanh từ bào thai nếu muốn bắt rồng 
sanh từ bào thai thì bay đến đậu trên cành phía Nam của cội đại thọ 
Cư-tra-xà-ma-ly, rồi nhìn xuống biển lớn, dùng hai cánh quạt biển 
lớn, nước biển rẽ ra bốn trăm do-tuần, liền bắt rồng sanh từ bào thai, 
tùy ý ăn thịt. 

Chư Tỳ-kheo, các Kim sí điểu vương sanh từ bào thai ấy chỉ có 
thể bắt được loài Rồng sanh từ trứng và từ bào thai, tùy ý sử dụng, 
chứ không thể bắt được loài Rồng sanh từ chỗ ẩm thấp và hóa sanh... 

Chư Tỳ-kheo, các Kim sí điểu vương sanh từ chỗ ẩm thấp nếu 
muốn bắt loài Rồng sanh từ trứng thì khi ấy bay đến đậu trên cành 
phía Đông của cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng đôi cánh quạt biển 
lớn, nước biển rẽ ra hai trăm do-tuần. Nước rẽ ra rồi, chim bắt rồng 
sanh từ trứng, tùy ý dùng ăn thịt. 

Lại nữa, Kim sí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp nếu muốn bắt rồng 
sanh từ bào thai thì bay đến đậu trên cành phía Nam của cội đại thọ 
Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra bốn trăm 
do-tuần, rồi bắt rồng sanh từ bào thai mà ăn, sử dụng tùy ý. 

Lại nữa, Kim sí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp nếu muốn bắt loài 
Rồng sanh từ chỗ ẩm thấp thì khi ấy, bay đến đậu trên cành phía Tây 
của cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển 
rẽ ra tám trăm do-tuần, bèn bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp dùng để ăn 
thịt. 

Chư Tỳ-kheo, các Kim sí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp chỉ có thể 
bắt được các loài Rồng sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ 
ẩm thấp... tùy ý sử dụng, tùy ý ăn thịt, nhưng không thể bắt được các 
rồng hóa sanh. 

Chư Tỳ-kheo, các Kim sí điểu hóa sanh nếu muốn bắt được 
rồng sanh từ trứng thì khi ấy, bay đến đậu trên cành phía Đông của 
cội đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ 
ra hai trăm do-tuần, bèn bắt rồng sanh từ trứng ăn thịt, tùy ý sử dụng. 

Lại nữa, Kim sí điểu hóa sanh nếu muốn bắt rồng sanh từ bào 
thai thì khi ấy, bay đến đậu trên cành phía Nam của cội đại thọ Cư- 
tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra bốn trăm do- 
tuần. Khi ấy Kim sí điểu hóa sanh kia liền bắt rồng sanh từ bào thai 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 735 





ăn thịt, tùy ý sử dụng. 

Lại nữa, Kim sí điểu hóa sanh nếu muốn bắt được rồng sanh từ 
chỗ ẩm thấp thì khi ấy, liền bay đến đậu trên cành phía Tây của cội 
đại thọ Cư-tra-xà-ma-ly, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra tám 
trăm do-tuần, liền bắt rồng sanh từ ẩm thấp ăn thịt, tùy ý sử dụng. 

Lại nữa, Kim sí điểu vương hóa sanh nếu muốn bắt rồng hóa 
sanh thì khi ấy, liền bay đến đậu trên cành phía Bắc của cội đại thọ 
Cư-tra-xà-ma-ly, nhìn xuống dưới biển, rồi dùng đôi cánh quạt biển 
lớn. Nước biển rẽ ra một ngàn sáu trăm do-tuần, chim liền bắt rồng 
hóa sanh ăn thịt, tùy ý sử dụng. 

Chư Tỳ-kheo, các loài Rồng này đều bị Kim sí điểu kia ăn thịt. 

Chư Tỳ-kheo, đặc biệt có các rồng mà Kim sí điểu kia không 
thể bắt được. Đó là Long vương Bà-già-la, chưa hề bị Kim sí điểu 
vương kia làm kinh động. Lại có Long vương Nan-đà, Long vương 
Ưu-ba-nan-đà, các Long vương này cũng không bị loài Kim sí điểu 
bắt. Lại còn có Long vương Để-đâu-lại-tra, Long vương A-na-bà- 
đạt-đa... cũng chẳng bị Kim sí điểu vương bắt. 

Chư Tỳ-kheo, ngoài ra, lại có các Long vương khác cũng không 
bị Kim sí điểu bắt. Đó là Ma-đa-xa-ca, Đức-xoa-ca, Yết-lặc-nô-kiêu- 
đa-ma-ca, Xí-bà -đà-phất-tri-lợi-ca, Thương-cư-ba-đa-ca, và hai Long 
vương Cam-bà-la, A-thấp-bà-đa-la... 

Chư Tỳ-kheo, lại còn có các Long vương cùng ở trong cảnh 
giới của những Long vương đó cũng không bị các Kim sí điểu ăn thịt. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà chúng sanh ở trong cõi ấy 
sanh vào loài Rồng? 

Chư Tỳ-kheo, có các chúng sanh tu tập nhân rồng, thọ trì giới 
rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng; tạo nghiệp như vậy rồi 
khi nhân duyên kia được thành thục cho nên sanh vào loài Rồng... 
Lại có một loại huân tu nhân Kim sí điểu, thọ trì giới Kim sí điểu, 
phát khởi tâm Kim sí điểu, phân biệt ý Kim sí điểu. Do nhân duyên 
ấy, khi thân hoại mang chung, liển sanh vào trong loài Kim sí điểu 
kia. Lại có một loại huân tu nhân các thú, thọ trì giới các thú, phát 
khởi tâm các thú, tập hạnh nghiệp các thú, phân biệt ý các thú, do vì 
huân tu các loại nhân giới ác thú như thế, rồi phát khởi hạnh nghiệp, 
thành tựu tâm ý. Do các nhân duyên ấy, nên khi thân hoại mạng 


736 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chung họ liền sanh vào trong các loài thú. Lại có một loài huân tu 
nhân trâu, giớ trâu, nghiệp trâu, tâm trâu, ý trâu... nói lược như trên, 
cho đến phân biệt... Do nhân duyên ấy sanh vào loài trâu. Lại có một 
loài huân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà... nói lược như 
trước, cho đến phân biệt tâm gà, nghiệp gà. Do nhân duyên ấy sẽ 
sanh vào trong loài gà. Lại có một loài huân tu nhân cú mèo, thọ 
giới cú mèo, phát khởi tâm cú mèo, hành nghiệp cú mèo, phân biệt 
ý cú mèo. Vì họ huân tu nghiệp cú mèo, thọ giới cú mèo, khởi tâm 
cú mèo, phân biệt ý cú mèo, nên do nhân duyên ấy, khi xả thân, sẽ 
sanh vào loài cú mèo. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một loài huân tu giới mặt trăng, hoặc huân 
tu giới mặt trời, giới tinh tú, giới đại nhân, hoặc lại huân tu giới mặc 
nhiên, hoặc huân tu giới đại lực thiên, hoặc huân tu giới đại trượng 
phu, hoặc huân tu giới vào nước, hoặc huân tu giới cúng dường mặt 
trời, hoặc lại huân tu, thờ phụng giới lửa, hoặc tu khổ hạnh ở những 
nơi uế trược. Họ huân tu rồi, nghĩ như thế này: “Tôi nguyện tu những 
giới này: giới mặt trăng, giới mặt trời, các giới tinh tú, thời gian... và 
các giới mặc nhiên, giới đại lực thiên, giới đại trượng phu, giới nước, 
giới lửa, giới khổ hạnh uế trược. Tu các giới như thế, tôi sẽ làm trời, 
hoặc được quả báo cõi trời”. Họ phát tà nguyện như thế. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một loài chúng sanh khởi tà nguyện: “Nay 
tôi nói kẽ kia sẽ sanh vào hai chốn là hoặc sanh vào địa ngục, hoặc 
sanh vàp súc sanh”. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian là thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian đều là vô thường. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian vừa thường vừa vô thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải thường, chẳng phải 
vô thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 737 





Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi lên 
kiến chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian có giới 
hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian không có giới hạn. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian hoặc có giới hạn, hoặc không có 
giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này 
và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải có giới hạn, 
chẳng phải không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư 
vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Mạng tức là thân. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Mạng khác, thân khác. Điều này đúng, ngoài ra 
đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Có mạng có thân. Điều này đúng, ngoài ra đều là 
hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Không có mạng, không có thân. Điều này đúng, 
ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt có hiện hữu. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt không có hiện hữu. 
Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 
tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt vừa có hiện hữu, vừa 
không có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Lại có một hạng Sa-môn, Bà-la-môn khởi kiến chấp thế này và 


738 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt chẳng phải có hiện hữu, 
chẳng phải không có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư 
vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian là thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với các hành họ khởi 
kiến chấp ngã, khởi kiến chấp thế gian; ha các hành, cũng khởi kiến 
chấp ngã, khởi kiến chấp thế gian. Vì ý nghĩa đó nên họ khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian là thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian là vô thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với các hành họ khởi 
kiến chấp không có ngã, kiến chấp không có thế gian; lìa các hành 
cũng có kiến chấp không có ngã, kiến chấp không có thế gian. Vì ý 
nghĩa ấy, họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian là vô thường. Điều 
này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian vừa thường vừa 
chẳng phải thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối 
với các hành họ có kiến chấp ngã và kiến chấp thế gian; ha các 
hành, cũng có kiến chấp ngã và kiến chấp thế gian. Vì ý nghĩa đó 
nên họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian vừa thường, vừa chẳng 
phải thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải 
thường, chẳng phải thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư 
vọng”, thì đối với các hành họ có kiến chấp ngã và kiến chấp thế 
gian, la các hành cũng có kiến chấp ngã và kiến chấp thế gian. Vì 
vậy, họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải thường, 
chẳng phải chẳng thường. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi lên 
kiến chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian có giới 
hạn. Điều nầy đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì họ tuyên bố thế 
này: “Mạng có giới hạn, người có giới hạn, từ khi mới gá vào trong 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 739 





thai mẹ cho đến mạng ấy sau khi chết tẩn táng chôn cất, đó là người 
trong loài người; từ khi ra đời thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bẩy 
lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bẩy lần đi, sẽ thành tựu mạng và nhập 
vào nhóm mạng”. Vì vậy, họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian có 
giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này và tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian không có giới 
hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì họ tuyên bố thế 
này: “Mạng không có giới hạn, người không có giới hạn. Từ khi mới 
gá vào thai mẹ, cho đến mạng ấy sau khi chết, tẩn táng chôn cất, đó 
là người trên loài người; từ khi ra đời thọ thân bốn đại bẩy lần đọa 
lạc, bảy lần luân chuyển, bảy lần chạy, bẩy lần đi sẽ thành tựu mạng 
và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy, họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế 
gian không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải có giới 
hạn, chẳng phải không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là 
hư vọng”, thì họ tuyên bố thế này: “Mạng chẳng phải có giới hạn, 
chẳng phải không giới hạn. Con người từ khi mới gá vào thai mẹ cho 
đến sau khi chết, tẩn táng chôn cất, người đó từ khi mới thọ thân bốn 
đại, bẩy lần đọa lạc, bẩy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bẩy lần đi 
mới thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy, họ tuyên bố 
thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải có giới hạn, chẳng phải không 
giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải không 
có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Điều này đúng, 
ngoài ra đều là hư vọng”, thì họ tuyên bố thế này: “Thế gian chẳng 
phảẩi không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Từ khi 
thọ thân bốn đại, bẩy lần đoạ lạc, bẩy lần lưu chuyển, bảy lân chạy, 
bẩy lần đi và sẽ thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng”. Vì vậy, 
họ tuyên bố thế này: “Ngã và thế gian chẳng phải không có giới 
hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra 
đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 


740 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chấp thế này, tuyên bố thế này: “Mạng kia tức thân kia. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với tự thân họ thấy có ngã và 
thấy có mạng; đối với thân khác cũng thấy có ngã, cũng thấy có 
mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này: “Chính mạng tức là thân kia. 
Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Mạng khác, thân khác. Điều này 
đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với thân, họ thấy có ngã và 
thấy có mạng, ở thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì 
vậy, họ tuyên bố thế này: “Mạng khác, thân khác. Điều này đúng, 
ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Có mạng và thân. Điều này đúng, 
ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với thân, họ thấy có ngã và có 
mạng; thân kẻ khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ 
tuyên bố thế này: “Có mạng và thân. Điều này đúng, ngoài ra đều là 
hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Chẳng phải mạng, chẳng phải thân. 
Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với thân họ chẳng 
thấy có ngã, chẳng thấy có mạng, đối với thân khác cũng chẳng thấy 
có ngã, cũng chẳng thấy có mạng. Vì vậy, họ tuyên bố thế này: 
“Chẳng phải mạng, chẳng phải thân. Điều này đúng, ngoài ra đều là 
hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt còn có 
hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với thế 
gian, họ khởi kiến chấp thế này: “Thọ mạng cũng sẽ đến, thọ mạng 
cũng sẽ đi, hướng đến lưu chuyển”. Vì vậy họ tuyên bố thế này: 
“Như Lai sau khi tịch diệt sẽ còn có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài 
ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, số Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt không còn 
có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với 
thế gian, họ tuyên bố thế này: “Nơi này có thọ mạng đến, nơi kia có 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN T41 





thọ mạng dứt”. Vì vậy, họ tuyên bố: “Như Lai sau khi tịch diệt 
không còn có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, có Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt hoặc có 
hiện hữu, hoặc không còn có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều 
là hư vọng”, thì với sở kiến của họ, họ tuyên bố thế này: “Nơi này 
mạng dứt chạy đến nơi khác, hướng đến lưu chuyển”. Vì vậy, họ 
tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch diệt, vừa có hiện hữu, vừa 
không còn có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong đó, có Sa-môn, Bà-la-môn mà khởi kiến 
chấp thế này, tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi diệt độ, chẳng phải 
còn có hiện hữu, chẳng phải không còn có hiện hữu. Điều này đúng, 
ngoài ra đều là hư vọng”, thì đối với thế gian, họ tuyên bố thế này: 
“Con người ở nơi đây mạng dứt rồi, sẽ di chuyển đến nơi kia, mạng 
cũng đoạn hoại”. Vì vậy họ tuyên bố thế này: “Như Lai sau khi tịch 
diệt chẳng phải còn có hiện hữu, chẳng phải không còn có hiện hữu. 
Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng”. 

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ khi xưa có một quốc vương tên là Cảnh 
Diện. Bấy giờ, vua Cảnh Diện, có một lần, muốn cùng các người mù 
bẩm sanh đùa giỡn vui chơi, liền hạ lệnh tập trung nhiều nguời mù 
bẩm sanh. Sau khi bọn người mù tập trung, vua bảo: “Các ngươi là 
người mù bẩm sanh, vậy các ngươi có biết hình dáng của con voi như 
thế nào chăng?” 

Khi ấy, các người mù đồng đáp: “Tâu Thiên vương, chúng thần 
sanh ra đã mù, thật chưa từng biết hình dáng của voi”. 

Vua lại bảo: “Các ngươi từ trước đến nay chưa biết voi. Nay 
muốn biết hình dáng của voi chăng?” 

Khi ấy bọn người mù đồng thanh đáp: “Tâu Thiên vương, 
chúng thần thật chưa biết. Mong vua ban ân! Chúng thần muốn biết 
hình dáng của voi”. 

Khi ấy vua Cảnh Diện liền hạ lệnh gọi quản tượng đến, bảo: 
“Khanh hãy mau đến chuồng voi dắt một con voi đến đây, để trước 
ta, rồi chỉ cho các người mù”. 

Bấy giờ quản tượng lãnh hội ý của vua rồi, liền dẫn một con 


742 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





voi đến trước điện vua. 

Vua nói với những người mù kia: “Đây chính là con voi”. 

Khi ấy các người mù, ai cũng dùng tay sờ vào voi ấy. 

Người quản tượng nói với các người mù: “Các người sờ voi, cứ 
đúng sự thật tâu lên vua”. 

Khi ấy bọn người mù, có người sờ đúng vòi voi, có người sờ 
đúng ngà voi, hoặc có người sờ đúng tai voi, đầu, cổ, lưng, hông, đùi, 
móng chân, đuôi... Họ sờ như vậy xong khi ấy Quốc vương hỏi: “Các 
người đui mù kia! Các ngươi đã biết voi có hình dáng chưa?” 

Bọn người mù đồng thanh đáp: “Tâu Thiên vương, chúng thần 
nay đã biết hình dáng của voi”. 

Bấy giờ nhà vua liền hỏi lại: “NÑày các người mù, các ngươi nói 
đã biết voi rồi. Nếu đã biết rồi thì voi có hình dáng như thế nào?” 

Lúc đó, trong đám người mù ấy, người mà đã dùng tay sờ 
đụng vòi thì đáp: “Tâu Thiên vương, hình voi giống như sợi dây”. 
Người sờ đụng ngà thì đáp: “Tâu Thiên vương, hình voi giống như 
cái chày”. Người sờ đụng tai voi thì đáp: “Tâu Thiên vương, hình 
voi giống như cái nia”. Người sờ đụng cái đầu thì đáp: “Tâu Thiên 
vương, hình voi giống như cái đỉnh”. Người sờ đụng cái cổ thì đáp: 
“Tâu Thiên vương, hình voi giống như cái sườn nhà”. Người đụng 
cái lưng thì đáp: “Tâu Thiên vương, voi giống như cái nóc nhà”. 
Người sờ đụng hông thì đáp: “Tâu Thiên vương, voi giống như cái 
bổ”. Người sờ đụng đùi vế thì đáp: “Tâu Thiên vương, voi giống 
như cái cây”. Người sờ đụng bàn chân thì đáp: “Tâu Thiên vương, 
voi giống như cái cối”. Người sờ đụng cái đuôi thì đáp: “Tâu Thiên 
vương, voi giống như cái chổi”. 

Các người mù, mỗi người đều tâu như này: “Tâu Thiên vương, 
hình voi như thế!” Rồi tâu thêm: “Tâu Thiên vương, thần đã biết con 
voi là như thế”. 

Khi ấy nhà vua bảo các người mù: “Các ngươi chẳng biết là voi 
hay chẳng phải là voi, huống là có thể biết được hình dáng của voi!” 

Khi ấy các người mù ai cũng giữ ý kiến mình, cùng nhau tranh 
cãi, ẩu đả, dùng tay che mặt, cãi vã, hủy nhục nhau. 

Bấy giờ vua Cảnh Diện thấy bọn người mù tranh cải ẩu đã 
nhau như vậy, cười to vui vẻ. Khi ấy vua liền nói kệ: 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 743 





Bọn người mù này không mắt 

Chưa từng có thầy dạy bảo cho 
Hình dáng của voi như thế nào 

Nên cùng nhau tranh chấp lung tung. 

Chư Tỳ-kheo, cũng như thế. Các Sa-môn, Bà-la-môn ở thế gian 
cũng lại như thế, đã chẳng thể biết như thật Thánh đế khổ, Thánh đế 
khổ tập, Thánh đế khổ diệt, Thánh đế khổ diệt đạo. Đã chẳng như 
thật biết, điều nên biết nên bọn họ mới cùng nhau tranh cãi lâu đài, 
mãi mãi lưu chuyển, cùng hủy hoại nhau, cùng nhục mạ nhau, đã 
sanh ra sự tranh chấp cãi vã không ngừng, ai cũng dùng tay che mặt 
như bọn mù kia, cùng nhau não loạn. 

Khi ấy Thế Tôn nói kệ: 

Nếu chẳng biết Thánh đế khổ kia 
Cũng chẳng thể biết Tập, Nhân khổ 
Các chốn khổ não trong thế gian 
Đã diệt trừ hết không còn gì 
Đây là thánh đạo, đã chẳng biết 
Huống là biết cách diệt trừ khổ 
Tâm họ như vậy chưa giải thoát 
Chưa đạt trí tuệ, cảnh giải thoát 
Họ chẳng thể quán rõ thánh đế 
Chỉ hướng đến sanh, lão, tử 
Chưa thoát khỏi vòng trói buộc 
Thì đâu có thể đến tịch diệt. 

Chư Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn có thể biết như thật 
Thánh đế khổ, Thánh đế khổ tập. Khổ diệt, Khổ diệt đạo. Biết như 
thế rồi, họ phải tùy thuận tu học thì họ sẽ hòa hiệp lâu đài, cùng 
nhau hoan hỷ không còn tranh chấp, đồng hướng đến một việc tu 
học, giống như nước với sữa, cùng hòa hợp, ở chung một chỗ, trụ chỗ 
an lạc, biểu hiện Thánh pháp mà Bậc Thầy đã thuyết. 

Khi ấy Đức Phật nói kệ: 

Nếu biết như thế đều có khổ 
Và chỗ sanh ra các khổ họa 
Đã biết tất cả đều là khổ 


744 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Nên khiến trừ diệt không còn gì 
Đã biết đắc Diệt là do Đạo 

Thì liền đạt đến chỗ diệt khổ 
Tức là đây đủ tâm giải thoát 

Và đắc trí tuệ, cảnh giải thoát 
Có thể đạt đến chỗ cuối cùng 
Như vậy chẳng còn sanh, lão, tử 
Vĩnh viễn thoát khỏi lưới của ma 
Xa lìa các Hữu của trần thế. 


M 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 145 





Phẩm 6: A-Tu-La 1 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Cách núi chúa Tu-di-lưu hơn một ngàn do-tuần về phía Đông, 
ở dưới biển lớn có cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Nơi 
ấy ngang dọc tám vạn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường bao bọc chung 
quanh; bảy lớp lan can trang hoàng vòng quanh. Cho đến bảy lớp 
lưới chông bằng vàng bạc, bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa-la bao 
bọc khắp cả, nhiều màu đẹp đẽ đều do bẩy báu tạo thành, đó là 
vàng, bạc, lưu ly, pha-trí-ca, hồng ngọc, xa cừ, mã não. Bờ tường của 
thành ấy cao một trăm do-tuần, rộng năm mươi do-tuân. Những bờ 
tường đó đều cách nhau năm trăm do-tuần, ở khoảng giữa đặt một 
cái cửa; cửa đó cao ba mươi do-tuần, rộng hai mươi do-tuần. Các cửa 
ấy đều có các loại lầu gác, vườn tược, ao hồ. Trong các khu vườn, hồ 
ao đều có các loại cây; cây có các loại lá; lá có các loại hoa; hoa có 
các loại quả; quả có các loại hương, mùi hương xông tỏa rất xa; lại 
có các loài chim, đều cùng ca hót, âm thanh hòa nhã, đủ các các thứ 
tiếng. 

Chư Tỳ-kheo, trong vòng thành lớn của A-tu-la kia, có lập 
riêng một cung điện cho vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Cung này tên 
là Thiết-ma-bà-đế, thành ấy ngang dọc sáu vạn do-tuần, có bảy lớp 
bờ tường... cho đến xa cừ... bẩy báu tạo thành. Bờ tường của thành ấy 
cao một trăm do-tuần, rộng năm mươi do-tuần. Bờ tường của thành 
ấy cách nhau năm trăm do-tuần, ở khoảng giữa đặt cái cửa; các cửa 
cao ba mươi do-tuần, rộng mười hai do-tuần. Các cửa ấy cũng có lầu 
cao canh giữ, có đài gác, có vườn cảnh và hồ nước, các ao hoa...; có 
các loại cây và các loại lá, các loài hoa và các thứ quả, các thứ 
hương, có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, đủ các 
thứ tiếng. 

Chư Tỳ-kheo, trong thành Thiết-ma-bà-đế ấy chỗ ở của vua 
nằm ngay trung ương, còn thiết trí một hội trường cho vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là Thất đầu. Nơi ấy ngang dọc năm trăm do- 
tuần, có bẩy lớp lan can trang hoàng đẹp đẽ. Lại có bẩy lớp lưới 
chuông bằng vàng, bạc; bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa-la vây 


746 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





bọc chung quanh bốn phía, nhiều màu đẹp đẽ, rất khả ái. Tất cả đều 
do bẩy báu tạo thành là xa cừ, mã não... Khắp bốn mặt đều có các 
cửa. Tại mỗi cửa, có lầu cao canh gác, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 
bảy báu tạo thành là xa cừ, mã não... Còn phía dưới thì dùng tỳ lưu ly 
xanh trang trí xen kẽ, mễn mại trơn láng, chạm vào giống như áo Ca- 
chiên-lân-để-ca. 

Chư Tỳ-kheo, chính giữa hội trường Thất đầu của A-tu-la tự 
nhiên có một trụ báu cao hai mươi do-tuân. Dưới trụ báu ấy có thiết 
lập một tòa báu cho vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cao một do-tuần, 
rộng nửa do-tuần, nhiều màu đẹp đế, rất dễ ưa thích, do bẩy báu tạo 
thành là xa cừ, mã não... mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo 
Ca-chiên-lân-để-ca. Hai bên tòa ấy, mỗi bên có mười sáu chỗ đứng 
cho các Tiểu a-tu-la, nhiều màu đẹp đế, cũng do bẩy báu tạo thành 
là xa cừ, mã não.. mềm mại dễ ưa, chạm vào giống như áo Ca- 
chiên-lân-đềể-ca. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông hội trường Thất đầu của A-tu-la, có 
cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Nơi ấy ngang dọc một 
ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới 
chuông; bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, 
nhiều màu đẹp đếẽ, rất khả ái, cũng bằng bảy báu tạo thành, là vàng, 
bạc, tỳ lưu ly, pha-trí-ca... cho đến xa cừ, mã não. Khắp bốn phía đều 
có các cửa; tại các cửa ấy, có các lầu cao canh gác, có đài gác, vườn 
cảnh hồ nước, ao hoa...; các loại cây cùng các loại lá và các loài hoa, 
các thứ quả, các thứ hương; có các loài chim cùng nhau ca hót, âm 
thanh hòa nhã, đủ các thứ tiếng. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam, phía Tây, Bắc.. hội trường Thất đầu 
của A-tu-la, có các cung điện của các tiểu vương A-tu-la. Chốn ấy 
ngang dọc chín trăm do-tuần, hoặc tám trăm, bảy trăm, sáu trăm, 
năm trăm, bốn, ba, hai trăm do-tuần, chỗ nhỏ nhất ngang dọc cũng 
tới một trăm do-tuần, có bảy lớp bờ tường... nói lược cho đến các loài 
chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông, phía Nam, Tây, Bắc hội trường Thất 
đầu của A-tu-la, lại có các cung điện của các Tiểu a-tu-la. Nơi ấy 
ngang dọc chín mươi do-tuần, hoặc có chỗ tám mươi, bảy mươi, sáu 
mươi, năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do-tuần, chỗ nhỏ nhất 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 747 





ngang dọc cũng tới mười hai do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... nới lược 
cho đến các loài chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông hội trường Thất đầu của A-tu-la có 
vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là vườn Ta-la. Khu vườn 
này ngang dọc một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới chuông, do bảy báu tạo thành như mã não... Khắp 
bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy, có các lầu cao nhiều màu 
đẹp đẽ, cũng do bảy báu tạo thành, đó là xa cừ, mã não... 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam hội trường Thất đầu của A-tu-la, có 
khu vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là vườn Xà-ma-lê. 
Vườn ấy ngang dọc một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp 
lan can, bảy lớp lưới chuông, đều do bảy báu tạo thành, như mã não... 
Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa đều có các lầu cao, nhiều 
màu đẹp đẽ, cũng do bảy báu tạo thành là xa cừ, mã não... 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây hội trường Thất đầu của A-tu-la có khu 
vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là vườn Câu-tỳ-đà-la. 
Vườn ấy ngang dọc một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bẩy lớp 
lan can, bẩy lớp lưới chuông đều do bảy báu tạo thành, như mã não... 
Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa, có các lầu cao, nhiều 
màu đẹp đẽ, cũng bằng bảy báu tạo thành là xa cừ, mã não... 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc hội trường Thất đầu của A-tu-la, có 
vườn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la tên là vườn Nan-đà-ma. 
Vườn ấy ngang dọc một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường, bẩy lớp 
lan can, bẩy lớp lưới chuông đều do bẩy báu tạo thành là mã não... 
Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa đều có các lầu cao, nhiều 
màu đẹp đẽ, đều do bảy báu tạo thành là xa cừ, mã não... Các cửa 
này chỉ khác là không có các đài gác, ngoài ra đều giống nhau. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa hai khu vườn Ta-la và Xà-ma-lê ấy 
có một ao lớn của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là Nan-đà. Ao ấy 
ngang dọc năm trăm do-tuần. Nước ao mát lạnh, nhẹ đẹp, không đục, 
lắng trong tinh khiết; có bẩy lớp gạch báu dùng trang trí đan xen, có 
bảy lớp thềm ván, bẩy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông; bên ngoài có 
bẩy lớp hàng cây Đa-la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều 
do bẩy báu tạo thành là xa cừ, mã não... Khắp bốn mặt đều có đường 
cấp, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do bảy báu tạo thành là mã não... Lại có 


748 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





các loài hoa sanh ra như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, 
hoa sen trắng. Có loại như lửa thì màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa; loại 
vàng thì màu vàng, hình vàng, ánh sáng vàng; loại xanh thì màu xanh, 
hình xanh, ánh sáng xanh; loại đỏ thì màu đỏ, hình đỏ, ánh sáng đỏ; 
loại trắng thì màu trắng, hình trắng, ánh sáng trắng; loại lục thì màu 
xanh lục, hình xanh lục; ánh sáng xanh lục. Hoa hình tròn như bánh 
xe, ánh sáng chiếu đến một do-tuần. Hương của hoa lan tỏa cũng một 
do-tuần. Ở trong ao ấy lại sanh các ngó sen, lớn như bánh xe, cắt ra 
nhựa chảy màu trắng như sữa, vị ngọt như mật ong. 

Chư Tỳ-kheo, ở khoảng giữa hai khu vườn Câu-tỳ-đà-la và 
Nan-đà-na có một đại thọ của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, tên là 
Vô-chất-đa-la-ba-tra-la, vòng gốc bảy do-tuần, rễ ăn sâu xuống đất 
hai mươi do-tuân. Cây vươn cao một trăm do-tuần, cành lá che mát 
năm mươi do-tuần, vòng đai ngang dọc năm trăm do-tuần. Bên 
ngoài cũng có bảy lớp bờ tường... nói lược cho đến bao bọc chung 
quanh, nhiều màu đẹp đế, đều do bẩy báu tạo thành là xa cừ, mã 
não... Khắp bốn phía cũng có dựng cửa bằng bẩy báu. Lại các cửa 
ấy cũng có các lầu cao canh phòng, đài gác... nói lược cho đến đủ 
các loài chim cùng ca hót. 


n1 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 749 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỀN VI 


Phẩm 6: A-TU-LA 2 


Chư Tỳ-kheo, hội trường Thất đầu của A-tu-la kia, có hai con 
đường thông nhau để nhà vua qua lại du hý. Chỗ cung điện của vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cũng có hai con đường giống như vậy. Chỗ 
cung điện của các tiểu vương A-tu-la cũng có hai con đường. Chỗ ở 
của các Tiểu a-tu-la cũng có hai con đường. Khu vườn Ta-la cũng có 
hai con đường. Khu vườn Xà-ma-lê cũng có hai con đường. Khu vườn 
Câu-tỳ-đà-la cũng có hai con đường. Khu vườn Nan-đà-na cũng có 
hai con đường. Bên cạnh ao Nan-đà cũng có hai con đường. Ở dưới 
đại thọ Tô-chất-đa-la-ba-tra-la cũng có hai con đường. Tất cả đều 
như trước, cùng qua lại thông nhau với hội trường Thất đầu. 

Chư Tỳ-kheo, nếu vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la muốn đến khu 
vườn Ta-la, khu vườn Xà-ma-lê, Câu-tỳ-đà-la, NÑan-đà-na... để tắm 
rửa vui chơi, du hành hưởng lạc thì khi ấy, vua liền nghĩ đến các tiểu 
vương A-tu-la và nghĩ đến các chúng Tiểu a-tu-la. 

Khi ấy các tiểu vương A-tu-la và các Tiểu a-tu-la nghĩ thế này: 
“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã nghĩ đến chúng ta”. Biết vậy rồi, 
họ liền dùng các loại Anh lạc báu trang điểm thân thể; trang điểm 
rồi, cưỡi các loại xe, cùng đến ngoài cửa cung điện của vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la. Đến nơi, họ xuống xe đi bộ đến trước cung điện 
vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la và đứng lại. 

Lúc bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la thấy các tiểu vương 
A-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la đã đến trước cung điện, cũng liền 


750 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tự dùng các thứ Anh lạc trang điểm thân thể. Trang điểm xong, vua 
liền lên xe. Khi ấy các tiểu vương A-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la 
vây quanh hai bên, trước sau, theo nhau, cùng kéo đến vườn Ta-la và 
vườn Xà-ma-lê, vườn Câu-tỳ-đà-la, vườn Nan-đà-na... Đến nơi, họ 
dừng lại trước vườn Nan-đà. 

Chư Tỳ-kheo, vườn Nan-đà có ba ngọn gió tự nhiên thổi đến, 
tô điểm cho cảnh vườn. Ba ngọn gió đó là gì? Đó là nhọn gió khai, 
ngọn gió tịnh và ngọn gió xuy. Thế nào gọi là khai? Đó là ngọn gió 
thổi đến mở các cánh cửa. Thế nào là tịnh? Đó là ngọn gió thổi đến 
quét khu vườn, làm cho mặt đất sạch sẽ. Thế nào là xuy? Đó là ngọn 
gió thổi đến lay động các cây trong vườn làm các hoa rơi vãi khắp 
nơi. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà-na, gió thổi rơi các loài hoa 
tuyệt đẹp ngập đến đầu gối; có đủ mùi hương, hương thơm ngào 
ngạt, lan tỏa khắp vườn. Ngay khi ấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-ma-la 
cùng các tiểu vương A-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la liền vào vườn 
Nan-đà-na. Vào rồi, tắm rửa, ngắm xem, du hý, tùy ý lưu lại. Các A- 
tu-la ở lại trong vườn ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng để tắm 
rửa, du hý tùy ý, rồi ai muốn đi đâu thì đi. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la thường có riêng 
năm vị A-tu-la luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ để phòng các sự cố 
chẳng lành. Những ai là năm? Một tên là Tùy hỷ, hai tên là Hữu, ba 
tên là Túy, bốn tên là Mâu-chơn-lân-đà, năm tên là Ty -kha-đa-la. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la có năm vị A-tu-la 
như thế luôn luôn ở bên vua để bảo vệ. 

Chư Tỳ-kheo, trên cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
có một vạn do-tuần nước biển. Khối nước ấy tự nhiên có bốn ngọn 
gió giữ lại. Những gì là bốn? Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, 
bốn là lao cố. Được bốn ngọn gió này giữ nên luôn đứng vững, 
không động. 

Chư Tỳ-kheo, về phía Nam của núi chúa Tu-di-lưu, cách một 
ngàn do-tuần, dưới biển lớn, có cung điện của vua A-tu-la Dũng 
Dược. Nơi ấy ngang dọc tám vạn do-tuần, có bẩy lớp bờ tường... 
giống như các sở hữu của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Trong đó, 
tất cả cũng như đã nói ở trước, các ông nên biết... cho đến trên cung 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 751 





điện của vua này, cũng có một khối nước, cũng được bốn ngọn gió 
giữ lại: một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố chủ. 

Chư Tỳ-kheo, cách một ngàn do-tuần về phía Tây núi chúa Tu- 
di-lưu, dưới biển lớn, có cung điện của vua A-tu-la Xà-bà-la. Nơi ấy 
ngang dọc tám vạn do-tuần, có bảy lớp bờ tường... giống như các sở 
hữu của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Ở đó, tất cả cũng như đã nói 
trước, các ông nên biết,.. cho đến trên cung điện của vua này, có 
một khối nước cũng được bốn ngọn gió giữ gìn: một là trụ, hai là an 
trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố chủ. 

Chư Tỳ-kheo, cũng cùng khoảng cách như trên, về phía Bắc 
núi chúa Tu-di-lưu, dưới biển lớn, có cung điện của vua A-tu-la La- 
hầu-la. Nơi ấy ngang dọc như trên; có các tường vách cho đến... cửa 
lâu, đài gác canh phòng, vườn cảnh, các ao, có các thứ cây và các 
thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương xông, có các loài chim cùng 
nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, nơi ấy có thành của vua A-tu-la La-hầu-la, vua 
trú trong ấy. Thành tên là Ma-bà-đế, ngang dọc, trang nghiêm cũng 
như trước đã nói, có bảy lớp tường vách, bảy lớp lan can, bảy lớp 
hàng cây Đa-la, bẩy lớp lưới chuông, vây bọc chung quanh, nhiều 
màu đẹp đẽ, đều do bẩy báu là xa cừ, mã não... tạo thành. Tường 
vách ấy cao thấp, ngang dọc cũng như trước đã nói. Tường vách ấy 
cũng có các cửa cao thấp, ngang dọc, tất cả đều như trên. Tại các 
cửa ấy đều có lầu cao, đài gác canh phòng, vườn cảnh, hổ nước và 
các ao hoa... cũng có các cây cùng các thứ lá, các thứ hoa quả, các 
thứ hương xông; cũng có các thứ chim chóc, cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, thành Ma-bà-đế, trú xứ của vua, có hội trường 
của vua A-tu-la La-hầu-la, cũng có tên là Thất đầu. Nơi ấy ngang 
dọc như trước đã nói, có bảy lớp lan can và các lưới chuông, bảy 
hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đế, cũng trang 
nghiêm bằng bẩy báu là xa cừ, mã não... Khắp bốn phía đều có các 
cửa. Các cửa ấy cũng có lầu gác nhiều màu đẹp đế, do bẩy báu là xa 
cừ, mã não... tạo thành. Ở dưới các cửa dùng xa cừ cõi trời để rải; 
mặt đất mềm mại, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Trong chỗ ấy có một trụ báu, cao thấp, ngang dọc như trước đã 
nói. Ở dưới trụ ấy có thiết trí một tòa cao cho vua A-tu-la La-hẫu-la. 


T37 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tòa ấy cao thấp, ngang dọc, sự trang trí, tất cả đều như trước, nhiều 
màu đẹp đếẽ, do bảy báu là xa cừ, mã não... tạo thành cho đến .. mềm 
mại trơn mịn, chạm vào như áo Ca-chiên-lân-để. Bên trái tòa ấy 
cũng thiết trí riêng biệt các tòa cao tuyệt đẹp cho mười sáu vị Tiểu 
vương A-tu-la, nhiều màu đẹp đẽ, do bảy báu là xa cừ, mã não... tạo 
thành. 

Bên phải cũng vậy, có các tòa cao cho mười sáu tiểu vương A- 
tu-la, như trên đã nói... mềm mại, chạm vào như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông hội trường Thất đầu của vua A-tu-la 
kia, lại thiết trí riêng một cung điện cho vua A-tu-la La-hầu-la. Nơi 
ấy ngang dọc đều như trước, có bẩy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới chuông... cho đến bảy lớp hàng cây Đa-la, bao bọc 
chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, bảy báu là xa cừ, mã não... tạo 
thành. Bốn mặt đều có các cửa. Các cửa đều có lầu đài canh phòng, 
gác cao vườn cảnh, ao nước, suối hồ các hoa, có các loại cây, cùng 
các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương xông. Lại có các loài 
chim lạ, cùng nhau ca hót âm thanh hòa nhã, rất khả ái. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông, Tây, Nam, Bắc hội trường Thất đầu 
của vua A-tu-la có cung điện của các Tiểu vương A-tu-la. Nơi ấy 
ngang dọc chín trăm do-tuần, hoặc có chỗ tám trăm, hoặc có chỗ bẩy 
trăm, cho đến sáu trăm, năm bốn ba hai trăm; chỗ nhỏ nhất là một 
trăm do-tuần, đều có bảy lớp bờ tường, lan can... cho đến các loài 
chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông, Tây, Nam, Bắc hội trường của vua A- 
tu-la cũng có các cung điện riêng của các Tiểu a-tu-la. Nơi ấy ngang 
dọc chín mươi do-tuần, hoặc có nơi tám mươi, bảy mươi, sáu mươi, 
năm, bốn, ba, hai mươi, nơi nhỏ nhất ngang dọc cũng tới mười hai 
do-tuần, có bảy lớp bờ tường..., cho đến các loài chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông hội trường Thất đầu của vua A-tu-la 
La-hầu-la có khu vườn tên là vườn Ta-la. Vườn ấy ngang dọc, trang 
trí, như trước đã nói, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp hàng cây Đa-la, 
nhiều màu đẹp đẽ, cũng do bẩy báu là xa cừ, mã não... tạo thành. 
Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy, có các lầu đài... cho 
đến mã não... bẩy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam hội trường Thất đầu của vua A-tu-la có 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 753 





một thượng uyển của vua A-tu-la La-hầu-la gọi là Xà-ma-lê, ngang 
dọc, trang nghiêm đều như trước đã nói; có bẩy lớp bờ tường, bẩy 
lớp hàng cây Đa-la, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do bảy báu là xa cừ, mã 
não... tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa. Các cửa ấy có các 
lầu cao.... cho đến mã não... bẩy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây hội trường Thất đầu của vua A-tu-la kia 
có vườn của vua A-tu-la La-hầu-la tên là vườn Câu-tỳ-đa-la, ngang 
dọc đều như trước đã nói, có bẩy lớp bờ tường... cho đến mã não... 
bẩy báu tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy 
cũng có lâu gác, các loại trang trí, nhiều màu đẹp đẽ... cho đến xa 
cừ, mã não... các báu trang trí, rất khả ái. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc hội trường Thất đầu của vua A-tu-la kia 
có vườn cảnh của vua A-tu-la La-hầu-la tên là vườn Nan-đà-na. 
Vườn ấy ngang dọc, như trước đã nói, có bẩy lớp bờ tường... cho đến 
mã não... bẩy báu tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các 
cửa ấy cũng có lầu gác, các thứ trang trí, nhiều màu đẹp đẽ... cho 
đến xa cừ, mã não... trang trí bằng các báu, rất khả ái. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai khu vườn Xà-ma-lê và Ta-la, có một ao 
nước của vua A-tu-la La-hầu-la tên là Nan-đà. Ao ấy ngang dọc như 
trước đã nói. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt nhẹ nhàng, trong sạch 
không bẩn; dùng bảy loại gạch báu, bẩy lớp bờ lũy, bẩy lớp ván báu 
trang trí xen lẫn; có bảy lớp lan can, bẩy lớp lưới chuông; cũng có 
bẩy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ... 
cho đến mã não... bẩy báu tạo thành. Lại ở bốn phía ao đều có bờ 
thềm rất khả ái, cũng do bẩy báu tạo thành. Ao sanh các loại hoa; 
hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Hoa ấy 
màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa... như trên đã nói, cho đến mầu nước, 
hình nước, ánh sáng nước, chiếu khắp bốn phương, mùi hương ngào 
ngạt, lan tỏa khắp nơi. Lại có ngó sen nhựa trắng, vị ngọt; ăn vào 
ngon ngọt như mật ong. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai khu vườn Câu-tỳ-đà-la và Nan- 
đà-na có một đại thọ của vua A-tu-la La-hầu-la tên là Tô-chất-đa-la- 
ba-tra-la. Cây ấy ngang dọc, các loại trang trí đều như trước đã nói... 
cho đến bảy lớp bờ tường, lan can, xa cừ, mã não.. bảy báu tạo 
thành, rất khả ái.. và cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, âm 


754 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thanh hòa nhã, người nghe hoan hỷ. 

Chư Tỳ-kheo, sự trang trí hội trường Thất đầu của vua A-tu-la 
như trước đã nói, cũng có bảy đường đi, có đường tắt đi, về để vua 
A-tu-la La-hâu-la đi dạo cung điện. Lại cũng có đường đi cho các 
tiểu vương A-tu-la và các Tiểu a-tu-la, qua lại thông thương, hướng 
đến vườn Xà-ma-lê và Câu-tỳ-đà-la; cũng có đường đi, hướng đến 
vườn Nan-đà-na và ao Nan-đà, cây Tô-chất-đa-la-ba-tra-la... Tất cả 
đều có đường đi thông thương qua lại du hý vui chơi. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la La-hâu-la khi muốn đến vườn Ta-la 
và vườn Nan-đà-na để tắm rửa du hý, ngoạn cảnh thì bấy giờ, vua 
nghĩ đến vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Khi ấy vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la nghĩ thế này: “Vua A-tu-la La-hầu-la đang nghĩ đến ta, 
muốn cùng ta du hý”. Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như thế 
rồi, lại nghĩ đến các tiểu vương A-tu-la và các chúng Tiểu a-tu-la. 
Bấy giờ các tiểu vương A-tu-la và các Tiểu a-tu-la liền nghĩ: “Vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta nên đi 
đến đó”. Họ liền dùng các Anh lạc báu trang điểm thân thể. Trang 
điểm thân thể rồi, đều cưỡi xe đi đến chỗ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la. Đến cửa cung điện của vua, tất cả đứng lại chỉnh tể. Bấy giờ 
vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã thấy các tiểu vương A-tu-la và các 
chúng Tiểu a-tu-la đều đã tụ tập, liển tự trang điểm thân thể, mang 
các Anh lạc, cưỡi các loại xe cùng các Tiểu vương và chúng A-tu-la 
tả hữu vây quanh, sau trước lên đường, hướng đến chỗ vua A-tu-la 
La-hầu-la; đến nơi dừng lại. 

Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la lại nghĩ đến hai vua A-tu-la là 
Dũng Dược và Xà-bà-la. Khi ấy hai vua A-tu-la Dũng Dược và Xà-bà- 
la cũng nghĩ: “Vua A-tu-la La-hầu-la đang nghĩ đến chúng ta”. Biết 
như vậy rồi, họ lại nghĩ đến các tiểu vương A-tu-la và các chúng A-tu- 
la. Chúng ấy biết rồi liền cùng tụ tập lại trang điểm, rồi đi đến bên hai 
vị vua A-tu-la là Dũng Dược và Xà-bà-la. Đến nơi, tất cả đều trang 
điểm thân thể bằng Anh lạc, cưỡi xe, vây quanh cùng đến bên vua A- 
tu-la La-hầu-la. Đến nơi, mọi người đều đứng vào vị trí của mình. 

Chúng ấy vân tập xong, vua liền nghĩ đến các tiểu vương A-tu-la 
và chúng A-tu-la của mình. Bọn họ biết rồi, cũng đều trang điểm, cưỡi 
xe ra đi, đến trước vua A-tu-la La-hầu-la, nghiễm nhiên dừng lại. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 155 





Khi ấy vua A-tu-la La-hầu-la thấy xong, liền tự mang các thứ 
Anh lạc trang điểm thân thể, cưỡi các loại xe, vây quanh sau trước, 
cùng vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la và vua A-tu-la Dũng Dược, Xà- 
bà-la, và các tiểu vương, các chúng A-tu-la vân tập tháp tùng hướng 
đến các khu lâm viên Ta-la, Xà-ma-lê, Câu-tỳ-đà-la, Nan-đà-na. 
Sau khi đến nơi, đầu tiên, họ dừng lại nghỉ tại khu lâm viên Nan-đà. 

Chư Tỳ-kheo, trong khu lâm viên Nan-đà-na tự nhiên có ba 
ngọn gió. Những gì là ba? Đó là gió khai, gió tịnh và gió xuy. Ở 
trong đó, gió khai là luồng gió mở toang các cửa. Gió tịnh là luồng 
gió quét sạch mặt đất. Gió xuy là luồng gió thổi các bông hoa. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Nan-đà-na, có loại hoa thượng hảo 
hạng rải đầy khắp mặt đất. Hương thơm của hoa ấy xông khắp khu 
lâm viên, trang trí đầy đủ, tất cả đều đẹp đẽ. 

Ngay lúc đó vua A-tu-la La-hầu-la và vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la, vua A-tu-la Dũng Dược, vua A-tu-la Xà-bà-la... cùng các tiểu 
vương, quần chúng quyến thuộc, bọn Tiểu a-tu-la vây quanh kéo vào 
khu lâm viên Nan-đà-na. Vào rồi, họ tắm rửa, du ngoạn, vui đùa tùy 
theo ý thích. Các chúng A-tu-la ở trong khu lâm viên đó trong một 
tháng, hai tháng, ba tháng, tắm rửa, du ngoạn, vui đùa, tùy ý mà đi, 
đứng, mỗi người tùy theo ý muốn của mình muốn đi đâu thì đi. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la La-hầu-la cũng thường có năm A-tu- 
la luôn theo bên cạnh để phòng vệ việc chẳng lành. Năm vị ấy là 
những ai? Một tên là Tùy hỷ, hai tên là Hữu, ba tên là Túy, bốn tên 
là Mâu-chân-lân-đà, năm tên là Tỳ-ha-đa-la. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la ấy có năm vị A-tu- 
la như thế luôn luôn theo vua để bảo vệ. 

Chư Tỳ-kheo, phía trên cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la là một khối nước biển cao vạn do-tuần ở trên đó. Khối nước ấy 
tự nhiên được bốn loại gió giữ gìn. Bốn loại gió ấy là gì? Một là trụ, 
hai là an trụ, ba là bất tùy, bốn là lao cố chủ. Đó là bốn loại gió giữ 
gìn, thường trụ, không động. 

Chư Tỳ-kheo, cách một ngàn do-tuần về phía Nam của núi 
chúa Tu-di-lưu, dưới biển rộng có trú xứ, cung điện của vua A-tu-la 
Dũng Dược. Cung điện ấy dài, rộng tám vạn do-tuân, bẩy lớp tường 
vách... nói lược cũng như các loại sở hữu của vua A-tu-la Tỳ-ma- 


756 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chất-đa-la. Mỗi chi tiết trong cung ấy cũng như trên đã nói, các vị 
cần nên biết. Cho đến phía trên cung điện của vua ấy cũng có khối 
nước, có bốn loại gió giữ gìn gồm: Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất 
tùy, bốn là lao cố chủ. 

Chư Tỳ-kheo, cách một ngàn do-tuần về phía Tây của núi chúa 
Tu-di-lưu, dưới biển rộng có trú xứ, cung điện của vua A-tu-la Xà- 
bà-la (Tùy dịch là Huyễn hóa). Cung điện đó dài, rộng tám vạn do- 
tuần, bảy lớp tường vách... nói lược cũng như các loại sở hữu của vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Mỗi chi tiết trong cung ấy cũng như trên 
đã nói, các vị cần nên biết. Cho đến phía trên cung điện của vua ấy 
cũng có khối nước, cũng có bốn loại gió giữ gìn gồm: Một là trụ, hai 
là an trụ, ba là bất tùy, bốn là lao cố chủ. 

Chư Tỳ-kheo, về phía Bắc của núi chúa Tu-di-lưu, khoảng cách 
xa cũng như trên, dưới biển rộng có trú xứ, cung điện của vua A-tu- 
la La-hầu-la. Cung điện ấy dài, rộng cũng như trên đã nói, cũng có 
các tường vách, lầu gác, đài canh, vườn, ao, các loại cây, các loại lá, 
các loại hoa quả, các loại hương xông ướp và cũng có các loại chim, 
mỗi loài đều tự kêu hót. 

Chư Tỳ-kheo, trong chỗ đó mà có tòa thành. Vua trụ trong tòa 
thành đó. Thành có tên là Ma-bà-đế (Tùy dịch là Tịch chủ), đài, 
rộng trang nghiêm cũng như nói ở trên, có bảy lớp tường, bảy lớp lan 
can, bảy hàng cây Đa-la, bảy lớp lưới chuông bao bọc xung quanh, 
nhiều sắc màu khả ái do bẩy báu: vàng,... cho đến xa cừ, mã não tạo 
thành. Các tường vách ấy cao, thấp, dài, rộng cũng như trên đã nói. 
Các tường vách ấy cũng có các cửa. Các cửa đó, mỗi cửa cao, thấp, 
dài, rộng cũng như trên. Ở mỗi cửa cũng có lầu gác, đài canh, vườn, 
ao; trong ao cũng có các cây và các loại lá, các loại hoa quả, các 
loại hương xông ướp, cũng có nhiều giống loại chim tự kêu hót. 

Chư Tỳ-kheo, tòa thành Ma-bà -đế, nơi trụ của vua A-tu-la La- 
hầu-la có chỗ hội tụ cũng có tên là Thất đầu. Nơi ấy dài, rộng như 
đã nói ở trên, bảy lớp lan can, các mành lưới chuông, các hàng cây 
Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp mắt, cũng được trang 
nghiêm bằng bẩy báu... cho đến xa cừ, mã não... Khắp bốn phương 
đều có cửa. Các cửa đó cũng có lầu gác nhiều màu đẹp mắt do bẩy 
báu: vàng... cho đến xa cừ, mã não tạo thành. Dưới đất cũng dùng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 757 





xa cừ cõi trời để rải khắp. Đất ấy mềm mịn, chạm vào như y Ca- 
chiên-lân-đề. Trong chỗ ấy có một cột báu cao thấp, dài rộng trang 
nghiêm, mỗi mỗi đều như ở trên đã nói, nhiều màu đẹp mắt, do 
bẩy báu vàng... xa cừ, mã não tạo thành, mềm mịn, trơn láng, chạm 
vào như y Ca-chiên-lân-để. Bên phải của tòa ấy, (các A-tu-la) cũng 
vì mười sáu vị tiểu vương A-tu-la thiết trí riêng cho mỗi vị các tòa 
ngồi cao đẹp, nhiều màu, đẹp mắt, do bảy báu vàng... xa cừ, mã 
não tạo thành. Bên trái cũng thế, có các tòa cao cho mười sáu vị 
tiểu vương A-tu-la cũng như trên đã nói, chạm vào mềm mịn như y 
Ca-chiên lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông nơi tụ hội Thất đầu của vua A-tu-la, 
tức trú xứ của vua A-tu-la La-hầu-la lại thiết trí riêng một cung điện. 
Cung điện ấy dài, rộng... tất cả đều giống như trên, bảy lớp tường 
vách, bảy lớp lan can, bẩy lớp lưới chuông cho đến bảy hàng cây Đa- 
la, đều bao bọc chung quanh khắp bốn mặt, nhiều màu đẹp mắt, do 
bẩy báu vàng... xa cừ, mã não tạo thành. Bốn phương, mỗi hướng đều 
có các cửa. Các cửa ấy, mỗi cửa đều có lầu gác, đài canh phòng vệ, 
vườn, các ao, suối, các hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa 
quả, các loại hương xông ướp; lại có các loài chim kỳ lạ đều tự kêu 
hót âm thanh hòa nhã, thật đáng yêu. 

Chư Tỳ-kheo, nơi tụ hội Thất đầu, trú xứ của vua A-tu-la, bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc đều có trú xứ, cung điện của các vị 
tiểu vương A-tu-la. Nơi ấy dài, rộng chín trăm do-tuần, hoặc có tòa 
tám trăm, hoặc có tòa bẩy trăm cho đến sáu trăm, năm, bốn, ba, hai 
trăm do-tuần. Tòa cung điện nhỏ nhất cũng là một trăm do-tuần. Tất 
cả đều có bảy lớp tường vách, lan can... nói lược cho đến các loài 
chìm tự kêu hót. 

Chư Tỳ-kheo, Đông, Tây, Nam, Bắc trú xứ của vua A-tu-la, nơi 
tụ hội Thất đầu, mỗi phương đều có cung điện để ở của các tiểu 
vương A-tu-la. Nơi ấy dài, rộng chín mươi do-tuần, hoặc có cái tám 
mươi, bẩy mươi cho đến sáu mươi, năm, bốn, ba, hai mươi do-tuần. 
Tòa cung điện nhỏ nhất cũng là một hai do-tuần, có bẩy lớp tường 
vách,... nói lược cho đến các loài chim tự kêu hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông của nơi tụ hội Thất đầu, trú xứ của 
vua A-tu-la La-hâu-la đó, có khu lâm viên tên là Sa-la. Khu lâm 


758 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





viên ấy dài, rộng nhất nhất giống như trên, có bẩy lớp tường vách, 
bẩy lớp lan can, cho đến do bảy báu vàng... mã não tạo thành. Khắp 
bốn phương, mỗi hướng đều có các cửa. Các cửa đó đều có lầu gác 
nhiều màu, đẹp mắt,... cho đến cũng dùng bẩy báu... xa cừ, mã não 
làm thành, thật rất đáng ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam của nơi tụ hội Thất đầu, trú xứ của vua 
A-tu-la La-hầu-la kia, có khu lâm viên tên là Xà-ma-lê dài, rộng 
trang nghiêm đều như trên đã nói, có bảy lớp tường vách, bẩy hàng 
cây Đa-la, nhiều màu đẹp mắt, cũng do bẩy báu vàng,.. xa cừ, mã 
não đan xen tạo thành. Khắp bốn phương, mỗi hướng đều có các cửa. 
Các cửa đó đều có lầu gác... cho đến do mã não bảy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây của nơi tụ hội Thất đầu của vua A-tu-la 
ấy có khu lâm viên của vua A-tu-la La-hầu-la đó, tên là Câu-tỳ-đà- 
la, dài, rộng nhất nhất đều như trên đã nói, có bẩy lớp tường vách... 
cho đến do mã não bẩy báu tạo thành. Khắp bốn phương, mỗi hướng 
đều có các cửa. Các cửa ấy cũng có lầu gác, các loại báu đan xen 
trang hoàng, nhiều màu đẹp mắt... cho đến được dùng xa cừ, mã não 
bẩy báu để trang nghiêm, thật rất đáng ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc của nơi tụ hội Thất đầu của vua A-tu-la 
ấy có khu lâm viên của vua A-tu-la La-hầu-la đó, tên là Nan-đà-na. 
Khu lâm viên ấy dài, rộng như trên đã nói, có bẩy lớp tường vách... 
cho đến do mã não bẩy báu tạo thành. Khắp bốn phương đều có các 
cửa. Các cửa đó cũng có lâu gác, các loại báu đan xen trang hoàng, 
nhiều màu đẹp mắt,... cho đến được dùng xa cừ, mã não bẩy báu để 
trang nghiêm, thật rất đáng ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai khu lâm viên Xà-ma-lê và Sa-la, có một 
cái ao nước của vua A-tu-la La-hâu-la đó, tên là Nan-đà. Ao ấy đài, 
rộng như trên đã nói. Nước trong ao mát lạnh, êm ả, ngon ngọt, trong 
sạch không cáu bẩn, dùng bảy báu để làm bảy lớp gạch bao bọc, dùng 
bảy báu để lót ở giữa rất trang nghiêm, có bảy lớp lan can, bẩy lớp 
lưới chuông, còn có bảy hàng cây Đa-la vây bọc chung quanh, nhiều 
màu đẹp mắt... cho đến do mã não bẩy báu tạo thành. Lại nữa, bốn 
hướng của ao đều có các con đường bằng bậc thểm, thật đáng ưa 
thích; còn được dùng bảy báu đan xen tạo thành. Trong ao sanh các 
loại hoa: Ưu-bát-la, Bát-đà-ma, Cứu-mâu-đà, Bôn-trà-lợi-ca. Hoa màu 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 759 





lửa thì hình lửa, ánh sáng lửa,.. nói lược như trên, cho đến hoa màu 
nước thì hình nước, ánh sáng nước; ánh sáng chiếu khắp bốn phương, 
hương xông tỏa ngào ngạt nơi nơi. Lại nữa, ngó rễ của hoa ấy cắt vào 
chảy ra nước màu trắng, vị ngon ngọt như mật ong không sáp. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai khu lâm viên Câu-tỳ-đà-la và Nan-đà- 
na, có một cội đại thọ của vua A-tu-la La-hầu-la, tên là Tô-chất-đa- 
la-ba-tra-la. Cội cây ấy dài, rộng, các loại trang nghiêm đều như trên 
đã nói, ... cho đến bảy lớp tường vách, lan can, do bảy báu... xa cừ, mã 
não tạo thành, thật đàng ưa thích. Nói lược cho đến các loài chim đều 
tự kêu hót âm thanh hòa nhã khiến người nghe hoan hỷ. 

Chư Tỳ-kheo, nơi hội tụ Thất đầu của vị vua A-tu-la đó được 
trang hoàng như đã nói ở trên. Cũng có các con đường rẽ nhánh, 
đường đi qua lại tiện lợi để cho vua A-tu-la du ngoạn ngoài cung điện. 
Lại cũng có các con đường rẽ nhánh để cho các tiểu vương A-tu-la và 
chúng Tiểu a-tu-la qua lại thông thương. Xà-ma-lê và Câu-tỳ-đà-la 
cũng có đường rẽ. Nan-đà-na và ao Nan-đà, đại thọ Tô-chất-đa-la-ba- 
tra-la đều có đường rẽ qua lại thông thương để dạo chơi vui vẻ. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la La-hầu-la muốn đến khu lâm viên 
Sa-la, khu lâm viên Nan-đà-na để tắm gội, dạo chơi, ngoạn cảnh thì 
khi ấy tâm vua nghĩ đến vua A-tu la Tỳ-ma-chất-đa-la. Bấy giờ vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ thế này: “Vua A-tu-la La-hầu-la đang 
nghĩ đến ta, muốn cùng ta dạo chơi”. Lúc đó vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la suy nghĩ xong, lại tự nghĩ đến các tiểu vương A-tu-la và 
chúng Tiểu a-tu-la của mình. Khi đó các vị tiểu vương A-tu-la và 
chúng Tiểu a-tu-la lập tức khởi niệm nghĩ: “Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta phải đến đó”. Họ liền lấy 
các loại châu báu, Anh lạc trang điểm trên thân mình. Trang điểm 
xong, tất cả đều cưỡi xe đến chỗ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Khi 
đến trước cửa cung, họ đều đứng lại một cách nghiêm trang. Lúc bấy 
giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la thấy các vị tiểu vương A-tu-la và 
chúng Tiểu a-tu-la đều đã tụ tập, liền tự trang nghiêm thân, đeo các 
ngọc Anh lạc, rồi cưỡi các loại xe cùng các tiểu vương và chúng A- 
tu-la vây quanh theo hầu hai bên phải trái và trước sau đến chỗ vua 
A-tu-la La-hầu-la; đến nơi liền dừng lại. 

Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la lại nghĩ đến hai vị A-tu-la Dũng 


760 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Dược và Xà-bà-la. Khi đó hai vị A-tu-la Dũng Dược và Xà-bà-la 
cũng nghĩ thế này: “Vua A-tu-la La-hầu-la nay nghĩ đến chúng ta”. 
Họ biết như thế rồi mỗi người lại nghĩ đến các tiểu vương A-tu-la và 
các chúng A-tu-la của mình. Các vị ấy sau khi biết xong cũng đều tụ 
tập, trang điểm xong liễn đi tới chỗ hai vua A-tu-la Dũng Dược và 
Xà-bà-la. Khi hai vị đến nơi, hai vua cũng trang điểm ngọc Anh lạc 
trên thân, cưỡi xe cùng chúng A-tu-la vây quanh đi đến chỗ vua A- 
tu-la La-hâu-la. Đến nói, tất cả đều đứng theo chỗ của mình. 

Khi ấy vua A-tu-la La-hầu-la thấy các vị vua như Tỳ-ma-chất- 
đa-la... đều đã tụ tập, liền tự nghĩ đến các vị tiểu vương A-tu-la và 
chúng A-tu-la của mình. Các vị ấy biết xong, mỗi vị cũng tự trang 
điểm, cưỡi xe đến trước vua A-tu-la La-hầu-la, đứng trang nghiêm. 
Lúc đó vua A-tu-la La-hầu-la thấy thế, tự đeo các loại ngọc Anh 
lạc... trang điểm thân mình, ngự trên các loại xe cùng các vị vua A- 
tu-Ìa Tỳ-ma-chất-đa-la, Dũng Dược, Xà-bà-la và các vị tiểu Vương 
A-tu-la, chúng A-tu-la tụ hội, vây quanh sau trước lên đường hướng 
đến khu rừng Sa-la, rừng Xà-ma-lê, rừng Câu-tỳ-đà-la, rừng Nan-đà- 
na. Sau khi đến nơi, họ dừng nghỉ một lát trước khu rừng Nan-đà-na. 

Chư Tỳ-kheo, trong khu lâm viên Nan-đà-na ấy tự nhiên có ba 
loại gió thổi lên. Ba loại gió ấy là gì? Đó là gió khai, gió tịnh và gió 
xuy. Trong đó, gió khai là loại gió mở toang các cửa; gió tịnh quét 
sạch mặt đất; gió xuy là loại gió thổi các hoa trên cây. Chư Tỳ-kheo, 
trong khu lâm viên Nan-đà-na ấy, các loại hoa đẹp thượng diệu rơi 
đầy ngập đất, hương của hoa tỏa khắp khu lâm viên, vô cùng trang 
nghiêm, đầy đủ các thứ đẹp mắt. 

Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la cùng các vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la, Dũng Dược, Xà-bà-la, các vị tiểu vương, chúng quyến 
thuộc Tiểu a-tu-la đang vây quanh đi vào vườn Nan-đà-na. Sau khi 
vào rồi, họ tắm gội, dạo chơi, hưởng lạc, thưởng ngoạn; hoặc đi, 
hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, tùy theo ước muốn, ý thích. 

Chư Tỳ-kheo, vị vua A-tu-la La-hầu-la ấy luôn có năm vị A-tu- 
la theo hộ vệ, phòng các điều chẳng lành; tên của họ giống như trên. 
Phía trên cung có khối nước biển dài rộng, sâu cạn, có bốn loại gió 
giữ gìn khiến không để đổ xuống đều như trên đã nói. 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 761 





762 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 7: TỨ THIÊN VƯƠNG 


Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Đông núi chúa Tu-di-lưu, cách 
đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà, có thành 
quách của Thiên vương Đềể-đầu-lại-tra. Thành ấy tên là Hiển 
thượng, ngang dọc sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp 
lan can, bảy lớp lưới chuông. Lại có bảy lớp hàng cây bao bọc chung 
quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều dùng bảy báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, 
pha-trí-ca, hổng ngọc, xa cừ, mã não để trang trí. Khắp bốn phía đều 
có các cửa. Tại các cửa ấy, có các lầu gác canh phòng, đài, vườn, ao; 
các vườn hoa có các thứ cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ 
hương xông; có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, 
rất dễ ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Nam núi chúa Tu-di-lưu, cách 
đất cũng bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà, có 
thành quách của Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-ca. Thành ấy tên là Thiện 
hiện, ngang dọc, trang trí nhất nhất đều giống như trú xứ của Thiên 
vương Để-đầu-lại-tra ở trên... cho đến các loài chim cùng nhau ca 
hót. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Tây núi chúa Tu-di-lưu, cách đất 
cũng bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà, có thành 
quách của Thiên vương Tỳ-lâu-bác-xoa. Tên thành là Thiện quán, 
ngang dọc, trang trí, nhất nhất giống như trú xứ của Thiên vương Đề- 
đầu-lại-tra ở trên... cho đến các loài chim, cùng nhau ca hót, âm 
thanh hòa nhã, rất dễ ưa thích. 

Chư Tỳ-kheo, lưng chừng phía Bắc núi chúa Tu-di-lưu, cách đất 
cũng bốn vạn hai ngàn do-tuần, trên đỉnh núi Do-càn-đà, có ba thành 
quách của Thiên vương Tỳ-sa-môn. Ba thành ấy là gì? Một là Tỳ- 
xá-la-bà, hai là Già-bà-bát-đế, ba là A-trà-bàn-đa. Mỗi thành ngang 
dọc sáu trăm do-tuần; có bẩy lớp bờ tường bẩy lớp lan can... cho đến 
các loài chim, cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, chỉ trừ cung điện Nguyệt thiên tử, bảy tòa cung 
điện lớn của Nhật thiên tử, ngoài ra trong đó, có các cung điện của 
Tứ thiên vương, chư Thiên quyến thuộc. Có cái ngang dọc bốn mươi 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 763 





do-tuần, hoặc có cái ba mươi, hai mươi, mười hai do-tuần; cái nhỏ 
nhất, ngang dọc cũng sáu do-tuần, cũng đều có bảy lớp bờ tường, lan 
can như trên,... cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai cung điện Tỳ-xá-la-bà và Già- 
bà-bát-đế, có một ao nước của Thiên vương Tỳ-sa-môn. Ao ấy tên là 
Na-trĩ-ni, ngang dọc bốn mươi do-tuần. Nước ao điều hòa, trong mát 
nhẹ nhàng; vị nước ngon ngọt thơm tho, tinh khiết không bẩn. Bốn 
bên bờ ao có bẩy lớp thểm gạch, bảy lớp ván báu xen lẫn phân 
minh; có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, cũng có bảy lớp hàng 
cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do bảy báu 
tạo thành, đó là xa cừ, mã não... Ở bốn phía đều có đường cấp cũng 
được trang trí bằng bảy báu. Ở trong ao, có các thứ hoa sen xanh, hoa 
sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng tự nhiên mọc lên. Hoa ấy màu 
lửa, hình lửa, ánh sáng lửa... cho đến màu nước, hình nước, ánh sáng 
nước. Hoa nở lớn như bánh xe; ánh sáng của hoa chiếu đến nửa do- 
tuần, hương thơm tỏa ngát một do-tuần; có các ngó sen lớn như trục 
bánh xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa ăn vào ngon ngọt, mùi 
vị như mật. 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai cung điện Già-bà-bát-đế và A- 
trà-bàn-đa có vườn ngự uyển của Thiên vương Tỳ-sa-môn. Vườn ấy 
tên là Ca-tỳ-diên-đa, ngang dọc bằng nhau bốn mươi do-tuần; có bẩy 
lớp bờ tường; bảy lớp lan can... cho đến bảy lớp hàng cây ĐÐa-la bao 
bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ... nh trên đã nói cho đến đều do 
bảy báu tạo thành. 

Trú xứ Hiền thượng của Thiên vương Đề-đầu-lại-tra có hai con 
đường qua lại trong thành quách. Trú xứ Thiện hiện của Thiên vương 
Ty-lâu-lặc-ca cũng có hai con đường qua lại trong thành quách. Trú 
xứ Thiện quán của Thiên vương Tỳ-lâu-bát-xoa cũng có hai con 
đường qua lại trong thành quách. Thành A-trà-bàn-đa của Thiên 
vương Tỳ-sa-môn có hai con đường. Thành Tỳ-xá-la-bà và Già-bát- 
đế... cũng đều có hai con đường. Cung điện của các chúng Tiểu thiên 
và quyến thuộc của Tứ thiên vương cũng có hai con đường qua lại. 
Ao Na-trĩ-ni và vườn Ca-tỳ-diên-đa cũng có hai con đường qua lại. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Tỳ-sa-môn khi muốn đến vườn Ca- 
tỳ-diên-đa du hý tắm rửa thì trong lòng liền nghĩ đến Thiên vương 


764 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Đề-đầu-lại-tra. Bấy giờ Thiên vương Để-đầu-lại-tra cũng khởi sanh 
ý nghĩ: “Thiên vương Tỳ-sa-môn đã nghĩ đến ta”. Biết như vậy rồi, 
vị ấy liền nghĩ đến các Tiểu thiên vương và Thiên chúng quyến 
thuộc. Khi ấy các Thiên vương và Thiên chúng thân thuộc ở phương 
Đông đều nghĩ thế này: “Thiên vương Để-đầu-lại-tra đã nghĩ đến 
chúng ta”. Biết như vậy rồi, họ đều trang điểm thân thể bằng các thứ 
Anh lạc, cưỡi các loại xe đi đến bên Thiên vương Đề-đầu-lại-tra. 
Đến trước mặt rồi, đứng sang một bên. Bấy giờ Thiên vương Đề- 
đầu-lại-tra liền tự trang điểm, mang các Anh lạc. Rồi lên xa giá cùng 
các chúng Tiểu thiên vương quyến thuộc vây quanh sau trước, dẫn 
nhau đến bên Đại thiên vương Tỳ-sa-môn. Đến rồi, họ đứng trước 
mặt Thiên vương Tỳ-sa-môn. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn lại nghĩ đến hai vị Thiên 
vương là Tỳ-lâu-lặc-ca và Tỳ-lâu-bát-xoa. Khi ấy hai vị Thiên 
vương kia nghĩ thế này: “Thiên vương Tỳ-sa-môn nghĩ đến chúng 
ta”. Biết như thế rồi, họ liền nghĩ đến các Tiểu thiên vương và các 
chúng Thiên vương do họ thống lãnh. Khi ấy các tiểu vương và 
chúng Thiên kia cũng nghĩ: “Đại vương chúng ta đang nghĩ đến 
chúng ta. Ngay bây giờ phải đi nhanh đến đó”. Nghĩ như vậy rồi, họ 
liền trang điểm Anh lạc trên thân, cùng kéo đến chỗ hai Thiên vương 
Tỳ-lâu-lặc-ca và Tỳ-lâu-bát-xoa; đến rồi, dừng lại. Khi ấy hai vị 
Thiên vương biết các tiểu vương và chúng Thiên vương tụ tập đến 
rồi, liền tự trang điểm thân thể, mang các Anh lạc, rồi lên xe, có 
Thiên chúng vây quanh, cùng nhau đi đến cung Đại thiên vương Tỳ- 
sa-môn. Đến nơi, tất cả đều dừng lại ở trước. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn biết các chúng của hai vị Thiên 
vương vân tập rồi, lại nghĩ đến các Tiểu thiên vương và quần chúng 
do mình lãnh đạo. Khi ấy các Tiểu thiên vương và Thiên chúng 
phương Bắc nghĩ thế này: “Thiên vương Tỳ-sa-môn đang nghĩ đến 
chúng ta”. Biết như vậy rồi, ai nấy đều mang các thứ báu, Anh lạc 
trang điểm thân thể, đi đến trước Thiên vương Tỳ-sa-môn, đứng lại. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn tự mang các thứ báu, anh lạc, 
trang điểm thân thể, rồi lên các thứ xe, cùng bốn Đại thiên vương 
Đềể-đầu-lại-tra, Tỳ-lâu-lặc-ca, Tỳ-lâu-bát-xoa..; ai cũng cùng các 
chúng chư Thiên sở thuộc, vây quanh sau trước, cùng đi đến vườn 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 765 





Ca-tỳ-diên-đa. Đến rồi đứng lại trước vườn. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Ca-tỳ-diên-đa, tự nhiên có ba làn gió 
thổi đến: một là khai, hai là tịnh, ba là xuy. Khai là mở cửa vườn; 
tịnh là làm sạch đất vườn; xuy là thổi cây trong vườn, các hoa rơi 
rụng tung bay. 

Chư Tỳ-kheo, các hoa trong vườn Ca-tỳ-diên-đa, ngập tới đầu 
gối, các thứ mùi thơm phẳng phất khắp nơi. 

Bấy giờ Thiên vương Tỳ-sa-môn, Thiên vương Đềể-đầu-lại-tra, 
Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-ca, Thiên vương Tỳ-lâu-bát-xoa... với các 
Tiểu thiên vương và quyến thuộc vây quanh, cùng đi vào vườn Ca- 
tỳ-diên-đa, tắm rửa, du hý, hưởng thụ các thứ khoái lạc. Ở trong 
vườn ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, tắm rửa, du hý, hưởng 
lạc xong, muốn đi đâu tùy ý. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Tỳ-sa-môn cũng có năm thần vương 
Dạ-xoa luôn luôn theo hầu hai bên tả hữu để bảo vệ. Những ai là 
năm? Một tên là Ngũ trượng, hai tên Khoáng dã, ba tên Kim sơn, 
bốn tên Trường thân, năm tên Chân mao. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Tỳ-sa-môn qua lại du hý, thường 
được năm thần Dạ-xoa này hộ vệ. 


766 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm §: TAM THẬP TAM THIÊN 1 


Chư Tỳ-kheo, trên đỉnh núi Tu-di-lưu có trú xứ, cung điện của 
chư Thiên cõi Ba mươi ba. Nơi ấy ngang dọc tám vạn do-tuần; có bẩy 
lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, bảy lớp hàng cây 
Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, do bẩy báu là vàng, 
bạc, tỳ lưu ly, pha-trí-ca, hổng ngọc, xa cừ, mã não... tạo thành. Bờ 
tường cao bốn trăm do-tuần, rộng năm mươi do-tuần. Các bờ tường 
cách nhau năm trăm do-tuần, ở giữa có các cửa. Các cửa ấy cao ba 
mươi do-tuần, rộng mười do-tuần. Hai bên cửa có các lầu canh phòng; 
đài gác và xe cộ... Lại có các ao và vườn hoa, có các loại cây, các loại 
lá, các loại hoa quả, các thứ hương xông tỏa, có các loài chim cùng 
nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, rất dễ ưa thích. Lại nữa, ở các cửa ấy 
luôn luôn có năm trăm Dạ-xoa bảo vệ cho Tam thập tam thiên. 

Chư Tỳ-kheo, trong bờ tường ấy có một thành quách tên là 
Thiện kiến của vua Tam thập tam thiên. Thành ấy ngang dọc sáu 
vạn do-tuần; có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp lan can, bảy lớp lưới 
chuông, bẩy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu 
đẹp đế, cũng trang trí bằng bẩy báu là xa cừ, mã não... Tường của 
thành ấy cao một trăm do-tuần, ở trên rộng năm mươi do-tuần. Bờ 
tường của thành cũng cách nhau năm trăm do-tuân. Ở khoảng giữa 
đều có các cửa. Mỗi cửa cao ba mươi do-tuần, rộng mười do-tuân. 
Các cửa ấy cũng có lâu canh phòng; đài gác, các ao nước, vườn hoa, 
có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương thơm, 
các loài chim, cùng nhau ca hót. Ở các cửa ấy, mỗi cửa có năm trăm 
Dạ-xoa thủ hộ cho Tam thập tam thiên. 

Chư Tỳ-kheo, gần bên thành Thiên cung Thiện kiến có cung 
điện của Đại long tượng vương Y-la-bát-na. Cung điện ấy ngang dọc 
sáu trăm do-tuần, cũng có bảy lớp tường vách, lan can... cho đến các 
loài chìm cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong bờ tường lớn của thành Thiện kiến có hội 
trường của Tam thập tam thiên, tên là Thiện pháp đường. Nơi ấy 
ngang dọc năm trăm do-tuần, có bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới 
chuông, bảy lớp hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 767 





đẹp đẽ, do bảy báu là xa cừ, mã não... tạo thành. Khắp bốn phía đều 
có các cửa, đều có lầu cao canh phòng, đài nhà, đủ loại màu sắc, do 
bẩy báu tạo thành. Đất nơi ấy toàn là lưu ly xanh báu, mềm mại trơn 
láng, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-để. Ngay ở giữa có một 
trụ báu, cao hai mươi do-tuần. Ở dưới trụ báu có đặt một tòa ngồi 
cho trời Đế-thích, cao một do-tuần, rộng nửa do-tuần, nhiều màu đẹp 
đẽ... cho đến xa cừ, mã não... bẩy báu tạo thành, mềm mại mịn láng, 
chạm vào... như rên. Hai bên tòa đều có mười sáu tòa cho Tiểu thiên 
vương để thị vệ, bằng bảy báu tạo thành, nhiều màu đẹp đẽ, mịn 
láng, sờ vào... nh trên không khác. 

Chư Tỳ-kheo, nơi hội trường Thiện pháp đường của chư Thiên 
lại lập một cung điện cho trời Đế-thích. Cung ấy rộng một ngàn do- 
tuần, có bẩy lớp bờ tường... cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông, Nam, Tây, Bắc hội trường Thiện 
pháp đường của chư Thiên, có cung điện của các tiểu vương, ngang 
dọc chín trăm do-tuần, hoặc có cái tám, hoặc bảy, sáu, năm, bốn, ba, 
hai trăm do-tuần, cái nhỏ nhất rộng một trăm do-tuần; có bảy lớp bờ 
tường... cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Phía Đông, Nam, 
Tây, Bắc hội trường Thiện pháp đường của chư Thiên là cung điện 
của các Tiểu thiên ở cõi Tam thập tam thiên, ngang dọc chín mươi 
do-tuần, hoặc tám mươi, bẩy mươi, sáu mươi, năm mươi, bốn mươi, 
ba mươi, hai mươi do-tuần, cái nhỏ nhất rộng mười hai do-tuần; có 
bảy lớp bờ tường... cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, phía Đông của hội trường Thiện pháp đường của 
chư Thiên có vườn thượng uyển của Thiên vương Tam thập tam 
thiên, tên là Ba-lâu-sa, ngang dọc một ngàn do-tuần... cho đến bẩy 
lớp bờ tường, do mã não... bẩy báu tạo thành. Khắp bốn phía đều có 
các cửa. Tại các cửa ấy, có các lầu gác, nhiều màu đẹp đếẽ... cho đến 
mã não... bảy báu tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn thượng uyển Ba-lâu-sa, có hai tảng 
đá lớn: Một tên là Hiển, hai tên là Thiện hiển, do mã não trời tạo 
thành. Mỗi tảng đá ngang dọc đều năm mươi do-tuần, mềm mại mịn 
láng, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, phía Nam hội trường Thiện pháp đường của chư 
Thiên có một vườn thượng uyển của Thiên vương Tam thập tam 


768 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thiên tên là Tạp sắc xa, ngang dọc một ngàn do-tuân, có bẩy lớp bờ 
tường... cho đến mã não tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa. Ở 
các cửa đều có lầu gác nhiều màu đẹp đẽ... cho đến mã não tạo 
thành. Ở trong vườn ấy cũng có hai tảng đá: Một tên Tạp sắc, hai tên 
là Thiện tạp sắc, toàn dùng lưu ly xanh trời tạo thành. Mỗi tẳng 
ngang dọc cũng năm mươi do-tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào 
giống như áo Ca-chiên-lân-đà. 

Chư Tỳ-kheo, phía Tây hội trường Thiện pháp đường của chư 
Thiên cũng có một thượng uyển của Thiên vương Tam thập tam 
thiên tên là Tạp loạn, ngang dọc một ngàn do-tuần, có bẩy lớp bờ 
tường... cho đến do bảy báu tạo thành. Bốn phía đều có cửa và có lầu 
gác canh phòng, đài gác đều do bẩy báu tạo thành. Vườn Tạp loạn 
ấy cũng có hai tảng đá: Một tên Thiện hiện, hai tên Tiểu thiện hiện, 
do pha-trí-ca trời tạo thành, mỗi tẳng ngang dọc cũng năm mươi do- 
tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo Ca-chiên-lân-đà. 

Chư Tỳ-kheo, phía Bắc hội trường Thiện pháp đường của chư 
Thiên lại có một thượng uyển của Thiên vương Tam thập tam thiên, 
tên là Hoan hỷ, ngang dọc một ngàn do-tuần, có bảy lớp bờ tường... 
cho đến mã não... bẩy báu tạo thành. Bốn phía đều có cửa, mỗi cửa 
đều có lầu cao, đài gác canh phòng, cũng trang trí bằng bảy báu. 

Chư Tỳ-kheo, trong vườn Hoan hỷ cũng có hai tảng đá: Một tên 
Hoan hỷ, hai tên Thiện hoan hỷ, do bạc trời tạo thành. Mỗi tẳng 
ngang dọc cũng năm mươi do-tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào 
giống như áo Ca-chiên-lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai khu vườn Ba-lâu-sa và Tạp sắc xa, có 
một ao nước của Thiên vương Tam thập tam thiên tên là Hoan hỷ, 
ngang dọc năm trăm do-tuân. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ 
nhàng, thanh khiết không bẩn. Bốn mặt bờ bằng gạch bảy báu, có 
bẩy lớp ván báu xen lẫn; có bảy lớp lan can... cho đến bẩy lớp hàng 
cây Đa-la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Bốn phía ao đều 
có đường cấp, trang trí toàn bằng bẩy báu. Trong ao có các loài hoa 
sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng... Hoa màu lửa 
thì hình lửa, ánh sáng lửa, cho đến màu nước thì hình nước, ánh sáng 
nước, ngang dọc lớn nhỏ đều như bánh xe. Ánh sáng của hoa chiếu 
sáng một do-tuần. Gió thổi mùi hương lan tỏa một do-tuần; có các 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 769 





ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, mùi vị 
ngon ngọt như mật ong. 

Chư Tỳ-kheo, giữa hai vườn Tạp loạn và Hoan hỷ có một cội 
đại thọ của Thiên vương Tam thập tam thiên, tên là Ba-lợi-dạ-đa-la- 
câu-tỳ-đà-la. Vòng gốc bẩy do-tuần... cho đến cành lá che phủ bờ 
tường, ngang dọc năm trăm do-tuần; có bảy lớp bờ tường... cho đến 
các loài chim cùng ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, dưới đại thọ Ba-lợi-da-đa-la-câu-tỳ-đà-la có một 
tảng đá tên là Bàn-trà-cam-bà-la, do bạc trời tạo thành, ngang dọc 
năm mươi do-tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào như áo Ca-chiên- 
lân-đề. 

Chư Tỳ-kheo, ở đây, vì sao hội trường Thiện pháp đường của 
chư Thiên gọi là Thiện pháp? Chư Tỳ-kheo, vì tại hội trường Thiện 
pháp đường của chư Thiên, khi Thiên vương Tam thập tam thiên tụ 
hội an tọa rồi, ở đó chỉ bàn luận các ý nghĩa vi diệu bí áo; thẩm xét, 
tư duy, cân nhắc, quán sát phần nhiều là sự việc quan trọng, chân 
thật chánh lý của thế gian. Vì vậy gọi là hội trường Thiện pháp 
đường. 

Còn vì sao gọi là vườn Ba-lâu-sa-ca? Chư Tỳ-kheo, khi Thiên 
vương Tam thập tam thiên vào trong vườn Thô sáp rồi, ngồi trên hai 
tảng đá Hiên, Thiện hiển, chỉ bàn luận ngôn ngữ thô ác bất thiện của 
thế gian. Vì vậy gọi là Ba-lâu-sa-ca. 

Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp sắc xa? Chư Tỳ-kheo, 
khi Thiên vương Tam thập tam thiên vào trong vườn Tạp sắc xa rồi, 
ngồi trên hai tảng đá Tạp sắc và Thiện tạp sắc bàn luận các loại 
hình thái ngôn ngữ đủ loại của thế gian. Vì vậy gọi là vườn Tạp sắc 
xa. 

Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp loạn? Chư Tỳ-kheo, ở 
vườn Tạp loạn, Thiên vương Tam thập tam thiên thường lấy ngày 
mồng tám, ngày mười bốn, ngày mười lăm trong tháng, cho tất cả 
thể nữ ở trong cung vào vườn, để cùng với Thiên chúng Tam thập 
tam thiên qua lại vui chơi không gì ngăn cách, tự do vui hưởng năm 
thứ dục lạc cõi trời, một cách đầy đủ, và du hành hưởng lạc. Vì vậy 
chư Thiên ở chốn ấy cùng gọi vườn kia là vườn Tạp loạn. 


770 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN tưÀI 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỀN VII 


Phẩm 8: TAM THẬP TAM THIÊN 2 


Chư Tỳ-kheo, vì nhân duyên gì mà vườn ấy được gọi là vườn 
Hoan hỷ? Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Tam thập tam thiên khi vào 
vườn ấy rồi, ngồi trên hai tảng đá, tâm cảm thấy vui mừng, ý nghĩ 
vui mừng; ý nghĩ này qua ý nghĩ khác, tâm cảm thấy an vui và niềm 
vui cứ tiếp nối liên tục. Vì vậy họ gọi vườn ấy là vườn Hoan hỷ. 

Chư Tỳ-kheo, còn cây ấy vì nhân duyên gì mà được gọi là cây 
Ba-lợi-dạ-đa-la-câu-tỳ-đà-la? Chư Tỳ-kheo, dưới cây Ba-lợi-dạ-đa- 
la-câu-tỳ-đà-la có vị Thiên tử tên là Mạt-đa trú ngụ, ngày đêm 
thường dùng đủ mọi thú vui ngũ dục cõi trời pha trộn du hý hưởng 
lạc. Vì vậy chư Thiên gọi cây ấy là cây Ba-lợi-dạ-đa-la-câu-tỳ-đà- 
la. 

Chư Tỳ-kheo, Tam thập tam thiên dù khi có việc gấp cũng 
chưa từng rời tảng đá Bàn-trà-cam-bà kia, chỉ khi thiết lễ cúng 
dường tôn trọng cung kính rồi, tùy theo ý muốn đi đâu mới đi. Vì 
sao? Vì tảng đá này là trú xứ của Như Lai khi xưa, nên chư Thiên 
cho là chỗ tích tụ công đức. Tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn trong thế gian đều cúng dường. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Tam thập tam chỉ có mắt thấy được 
vườn Ba-lâu-sa-ca nhưng thân không vào được. Do thân không vào 
được nên không được hưởng đầy đủ các thú vui ngũ dục ở nơi ấy. Vì 
sao? Vì nơi ấy nghiệp quả tốt đẹp mà thiện căn đời trước của họ lại 
yếu kém nên không được vào. Cũng có hạng trời Tam thập tam được 


T2 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





nhìn thấy vườn Ba-lâu-sa-ca, thân cũng được vào; đã được vào rồi thì 
được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm 
dục hòa hợp cõi trời. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt 
đẹp. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Tam thập tam mắt chẳng thấy được 
vườn Tạp sắc xa, thân cũng chẳng vào được, cũng chẳng được hưởng 
đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa 
hợp. Vì sao? Vì thiện căn của họ có sự sai biệt. 

Lại có hạng trời Tam thập tam, mắt tuy thấy được vườn Tạp 
sắc xa nhưng thân không vào được, cũng không được hưởng đầy đủ 
các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục kết hợp. Vì 
sao? Vì thiện căn họ có ưu, có liệt. 

Lại có hạng trời Tam thập tam, mắt đã được thấy vườn Tạp sắc 
xa, thân cũng được vào. Đã được vào rồi, được hưởng đầy đủ các thứ 
khoái lạc cùng tính chất của các thú vui năm dục. Vì sao? Vì thiện 
căn họ tăng trưởng tốt đẹp. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả trời Tam thập tam đều được thấy vườn Tạp 
loạn, cũng đều được vào; đã được vào rồi đều được thọ hưởng đầy 
đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp 
trong khu vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy không có sự phân biệt khác 
nhau về thiện căn tu hành. 

Chư Tỳ-kheo, có hạng trời Tam thập tam chẳng được thấy vườn 
Hoan hỷ, cũng chẳng được vào, cũng chẳng được hưởng đây đủ các 
thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp trong khu 
vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy, quả báo cho sự tạo nghiệp đời trước của 
họ có sự sai khác. 

Lai có hạng trời Tam thập tam được thấy vườn Hoan hỷ, nhưng 
chẳng được vào, cũng chẳng được thọ hưởng đây đủ các thứ khoái 
lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với 
nơi ấy, nghiệp của họ khác nhau. 

Lại có hạng trời Tam thập tam được thấy vườn Hoan hỷ, thân 
họ cũng vào được; đã vào rồi, được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái 
lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với 
nơi ấy, khi họ huân tu và tạo các thiện nghiệp, không có sai biệt. 

Chư Tỳ-kheo, Thiện pháp đường, hội trường của Tam thập tam 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 5 





thiên, có hai con đường; nơi cung điện của vua trời Đế-thích có hai 
con đường; nơi cung điện của các Tiểu thiên vương và quyến thuộc 
Tam thập tam thiên cũng có hai con đường; nơi cung điện của Đại 
long tượng vương Y-la-bà-na cũng có hai con đường; vườn Ba-lâu-sa- 
ca cũng có hai con đường: vườn Tạp sắc xa, vườn Tạp loạn và vườn 
Hoan hỷ, ao... mỗi nơi đều có hai con đường; đại thọ Ba-lợi-dạ-đa-la- 
câu-tỳ-đà-la cũng có hai con đường. 

Chư Tỳ-kheo, vua trời Đế-thích khi muốn đến vườn Ba-lâu-sa- 
ca và các vườn Tạp sắc xa, Hoan hỷ... để tắm rửa vui chơi giải trí, 
bấy giờ vua nghĩ đến Đại long tượng vương Y-la-bà-na. Đại long 
tượng vương cũng nghĩ thế này: “Vua trời Đế-thích đã nghĩ đến ta”. 
Biết như thế rồi, vị ấy liền ra khỏi cung, tự biến hóa thành ba mươi 
ba cái đầu, trên mỗi đầu hóa ra sáu ngà; trên mỗi ngà hóa ra bẩy cái 
ao; trong mỗi cái ao có bẩy đóa hoa; trên mỗi đóa hoa đều có bẩy 
ngọc nữ; mỗi ngọc nữ lại có bẩy nữ nhân hầu cận. Bấy giờ Đại long 
tượng vương hiện làm các loại thần biến như thế rồi liền đi đến chỗ 
vua trời Đế-thích. Đến nơi, vị ấy dừng lại trước Đế-thích. 

Bấy giờ vua trời Đế-thích nghĩ đến các Tiểu thiên vương cõi 
Tam thập tam thiên và ba mươi hai chúng chư Thiên... Khi ấy các 
tiểu vương và chư Thiên cũng nghĩ thế này: “Vua trời Đế-thích đang 
nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, họ dùng các thứ Anh lạc tuyệt 
đẹp trang điểm thân thể, rồi đều cưỡi trên các thứ xe đi đến bên trời 
Đế-thích. Đến nơi rồi, họ đều dừng lại phía trước. Khi ấy trời Đế- 
thích thấy rồi, liền tự trang điểm thân thể, mang các loại Anh lạc, rồi 
cùng với chúng chư Thiên hai bên sau trước vây quanh cưỡi lên Long 
tượng vương Y-la-bà-na. Vua trời Đế-thích ngồi trên đầu ở chính 
giữa, hai bên tả hữu có mười sáu Tiểu thiên vương đều cưỡi trên đầu 
biến hóa của Long tượng vương Y-la-bà-na. Tất cả ngôi yên rồi, khi 
ấy trời Đế-thích dẫn Thiên chúng đến các khu vườn Ba-lâu-sa-ca, 
Tạp sắc xa, Tạp loạn và Hoan hỷ... đến rồi, dừng lại.trong bốn khu 
vườn Hoan hỷ... đều có ba thứ gió giữ gìn, đó là khai, tịnh, xuy: khai 
mở cửa, tịnh làm sạch đất, và xuy thổi hoa, nói lược như trên... 

Chư Tỳ-kheo, trong các vườn ấy, gió thổi hoa rơi khắp mặt đất, 
ngập tới đầu gối; mùi thơm của hoa lan tỏa khắp mọi nơi. Khi ấy, 
Đế-thích cùng với Tiểu thiên vương Tam thập tam thiên, quyến 


774 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thuộc vây quanh, đi vào các vườn Tạp sắc xa, Hoan hỷ.. vui chơi 
hưởng lạc, tùy ý du hành, hoặc nằm, hoặc ngồi. Khi ấy vua trời Đế- 
thích muốn được Anh lạc liền nghĩ đến Thiên tử Tỳ-thủ-yết-ma. 
Thiên tử ấy liền biến hóa ra các Anh lạc báu dâng lên Thiên vương. 
Nếu chư Thiên Tam thập tam thiên và quyến thuộc... ai cần Anh lạc, 
Tỳ-thủ-yết-ma đều biến hóa ra mà cung cấp. Ai muốn nghe âm 
thanh, kỹ nhạc thì có các loài chim phát ra đủ loại âm thanh, rất hòa 
nhã, khiến chư Thiên thích nghe. Bấy giờ chư Thiên hưởng lạc như 
thế một ngày cho đến bảy ngày, một tháng cho đến ba tháng: đủ các 
loại giải trí, tắm rửa vui đùa, đi đứng ngồi nằm, tự do thoải mái. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên vương Đế-thích có mười vị Thiên tử luôn 
luôn hộ vệ: Một là Nhân-đà-la-ca, hai là Cù-ba-ca, ba là Tần-đầu- 
ca, bốn là Tần-đầu-bà-ca, năm là A-câu-tra-ca, sáu là Tra-đô-đa-ca, 
bảy là Thời-bà-ca, tám là Hồ-lô-kỳ -na, chín là Nan-trà-ca, mười là 
Hồ-lô-bà-ca. Chư Tỳ-kheo, trời Đế-thích luôn luôn được mười vị 
Thiên tử ấy theo hai bên tả hữu để hộ vệ, chưa từng rời xa. 

Chư Tỳ-kheo, đất Diêm-phù-để, vì mọi người, có loài hoa sanh 
trong nước cực kỳ tinh diệu, rất khả ái. Đó là hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương của các hoa ấy lan tỏa 
êm dịu. Trên đất sanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-đề- 
mục-đa-ca, Chiêm-ba-ca, Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi- 
ca, Ma-đầu-kiển-để-ca, Tao-kiển-để-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca- 
lợi-ca, Đà -nô-sa-ca-n1-ca... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Cù-đa-ni có các loài hoa sanh trong 
nước cực kỳ xinh đẹp, là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, 
hoa sen trắng, mùi thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi. Trên đất sanh 
các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-để-mục-đa-ca, Chiêm-ba-ca, 
Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma-đầu-kiển-để-ca, 
Tao-kiển-đề-ca, Du-đề-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, Đà-nô-sa-ca-nj-ca.... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Phất-bà-để có các loài hoa sanh 
trong nước vô cùng đẹp đẽ, đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa 
sen vàng, hoa sen trắng, màu rất tươi thắm, mùi hương lan tỏa. Trên 
đất sanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-để-mục-đa-ca, 
Chiêm-ba-ca, Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma-đầu- 
kiển-để-ca, Tao-kiển-đề-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, Đà-nô- 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 715 





Sa-ca-nI-ca... 

Chư Tỳ-kheo, người ở cõi Uất-đa-la-cứu-lưu có các loài hoa 
cực kỳ xinh đẹp sanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa 
sen vàng, hoa sen trắng, mùi thơm êm dịu. Trên đất sanh các loài 
hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-đề-mục-đa-ca, Chiêm-ba-ca, Ba-tra-la, 
Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma-đầu-kiển-để-ca, Tao-kiển- 
để-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, Đà-nô-sa-ca-nj-ca... 

Chư Tỳ-kheo, các loài Rồng và Kim sí điểu cũng đều có các 
loài hoa cực kỳ xinh đẹp sanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi thơm lan tỏa, êm dịu tuyệt 
vời. Trên đất sanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-để-mục-đa- 
ca, Chiêm-ba-ca, Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma- 
đầu-kiển-để-ca, Tao-kiển-để-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, 
Yết-ca-la-lợi-ca, Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca... 

Chư Tỳ-kheo, loài A-tu-la cũng đều có các loài hoa cực kỳ xinh 
đẹp sanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, 
hoa sen trắng, mùi hương lan khắp, rất dễ ưa thích. Trên đất sanh các 
loại hoa cực kỳ xinh đẹp, là hoa A-để-mục-đa-ca, Chiêm-ba-ca, Ba- 
tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma-đầu-kiển-đềể-ca, Tao- 
kiển-để-ca, Du-đề-ca, Thù-để-sa-ca-lợi-ca, Đà-nô-sư-ca, Yết-ca-la- 
lợi-ca, Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca, Tân-lân-đàm, Ma-ha tần-lân-đàm, 
Mạn-đà-la-phạm, Ma-ha mạn-đà-la-phạm... 

Chư Tỳ-kheo, Tứ thiên vương và chư Thiên có các loài hoa cực 
kỳ xinh đẹp, vi diệu, khả ái sanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi hương rất thơm, tính chất êm 
dịu. Trên đất sanh các loại hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-để-mục-đa- 
ca, Chiêm-ba-ca, Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma- 
đầu-kiển-để-ca, Tao-kiển-để-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, Đà- 
nô-sa-ca, Yết-ca-la-lợi-ca, Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca, Tần-lân-đàm, 
Ma-ha tần-lân-đàm... 

Chư Tỳ-kheo, Tam thập tam thiên có các loài hoa cực kỳ xinh 
đẹp, vi diệu, khả ái sanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, 
hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi rất thơm, tính chất êm dịu. Trên đất 
sanh các loại hoa, vi diệu khả ái là hoa A-để-mục-đa-ca, Chiêm-ba- 
ca, Ba-tra-la, Tô-ma-na, Bà-lợi-sư-ca, Ma-lợi-ca, Ma-đầu-kiển-để- 


776 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ca, Tao-kiên-để-ca, Du-để-ca, Thù-đê-sa-ca-lợi-ca, Đà-nô-sa-ca-ni- 
ca, Yết-ca-la-lợi-ca, Ma-ha yết-ca-la-lợi-ca, Tần-lân-đàm, Ma-ha 
tần-lân-đàm, Mạn-đà-la-phạm, Ma-ha mạn-đà-la-phạm... 

Giống như các loại hoa mà trời Tam thập tam đã có, trời Dạ- 
ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại và trời Ma 
thân, theo thứ lớp, cũng có hoa như thế không khác. Nên biết tất cả. 

Chư Tỳ-kheo, người thế gian có bẩy màu. Những gì là bẩy? 
Chư Tỳ-kheo, đó là màu lửa hình lửa, màu vàng hình vàng, màu 
xanh hình xanh, màu đỏ hình đỏ, màu trắng hình trắng, màu vàng 
hình vàng, màu đen hình đen. Giống như thường sắc của Ma, Phạm. 

Chư Tỳ-kheo, người thế gian có bảy loại màu ấy, các A-tu-la 
cũng như thế, có bẩy màu đó. Chúng chư Thiên cũng có bẩy màu ấy, 
giống như thường sắc của Ma, Phạm. 

Chư Tỳ-kheo, chư Thiên có mười pháp riêng biệt. Những gì là 
mười? Chư Tỳ-kheo, một là chư Thiên đến đi, tới lui, không giới hạn; 
hai là chư Thiên đi, tới lui không chướng ngại; ba là chư Thiên đi, 
không có mau, chậm; bốn là chư Thiên đi, không có dấu chân; năm là 
thân chư Thiên không bệnh hoạn, mệt mỏi; sáu là thân chư Thiên có 
hình không bóng; bẩy là chư Thiên không đại tiểu tiện; tám là chư 
Thiên không khạc nhổ; chín là thân chư Thiên thanh tịnh vi diệu, 
không có mỡ, tủy, da, thịt, và máu, gân, xương, mạch...; mười là thân 
chư Thiên muốn hiện cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn, nhỏ, thô, tế 
đều được như ý và đều đẹp đẽ tuyệt vời, dễ mến, khiến người ưa 
thích. 

Thân của chư Thiên có mười điều chẳng thể nghĩ bàn như thế. 

Chư Tỳ-kheo, lại thân chư Thiên có thật không hư, thảy đều 
đầy đặn; răng trắng mà khít, tóc xanh bằng thẳng, mềm mại bóng 
mượt, thân tự nhiên sáng, có sức thân thông, bay đi trên không, mắt 
nhìn không nháy, anh lạc tự nhiên, y phục không bẩn. 

Chư Tỳ-kheo, người ở châu Diêm-phù-để thọ một trăm tuổi, 
trong đó có người chết yếu. Người ở châu Cù-đà-ni thọ hai trăm tuổi, 
trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Phất-bà-đề thọ ba 
trăm tuổi, trong đó cũng có người chết yếu. Người ở châu Uất-đa- 
cứu-lưu thọ một ngàn tuổi, không có người chết yểu. Các chúng sanh 
cõi Diêm-ma-la thọ bẩy vạn hai ngàn tuổi, trong đó cũng có loại 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 3? 





chết yếu. Các Rồng và Kim sí điểu thọ một kiếp, trong đó cũng có 
con chết yếu. A-tu-la thọ một ngàn tuổi bằng trời, trong đó cũng có 
loại chết yểu. Tứ thiên vương thọ năm trăm tuổi, trong đó cũng có 
chết yếu. Tam thập tam thiên thọ một ngàn tuổi. Chư Thiên Dạ-ma 
thọ hai ngàn tuổi. Trời Đâu-suất-đà thọ bốn ngàn tuổi. Chư Thiên 
Hóa lạc thọ tám ngàn tuổi. Trời Tha hóa tự tại thọ mười sáu ngàn 
tuổi. Trời Ma thân thọ ba vạn hai ngàn tuổi. Trời Phạm thân thọ một 
kiếp. Trời Quang ức niệm thọ hai kiếp. Chư Thiên Biến tịnh thọ bốn 
kiếp, chư Thiên Quảng quả thọ tám kiếp, chư Thiên Vô tưởng thọ 
mười sáu kiếp. Chư Thiên Bất nhiệt thọ ngàn kiếp. Chư Thiên Vô 
phiền thọ hai ngàn kiếp. Chư Thiên Thiện kiến thọ ba ngàn kiếp. 
Chư Thiên Thiện hiện thọ bốn ngàn kiếp. Trời Sắc cứu cánh thọ năm 
ngàn kiếp. Trời Hư không xứ thọ mười ngàn kiếp. Trời Thức xứ thọ 
hai vạn một ngàn kiếp. Trời Vô sở hữu xứ thọ bốn vạn hai ngàn 
kiếp. Trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ tám vạn bốn ngàn kiếp. 
Trong các hàng chư Thiên đó, đều có hạng chết yếu. 

Chư Tỳ-kheo, thân người Diêm-phù-để cao ba khuỷu rưỡi tay, 
áo rộng khoảng bảy khuỷu tay, trên dưới ba khuỷu rưỡi tay. Người 
Cù-đà-nI, người Phất-bà-đề, kích cỡ thân và áo bằng với người 
Diêm-phù. Thân người Uất-đa-la-cứu-lưu cao bảy khuỷu tay, áo rộng 
khoảng mười bốn khuỷu tay, trên dưới bẩy khuỷu tay. Thân A-tu-la 
cao một do-tuần, áo rộng khoảng hai do-tuần, trên dưới một do-tuần, 
nặng nửa lạng. Thân Tứ thiên vương cao nửa do-tuần, áo rộng một 
do-tuần, trên dưới nửa do-tuần, nặng một lạng. Thân Tam thập tam 
thiên cao một do-tuần, áo rộng khoảng hai do-tuần, trên dưới một 
do-tuần, nặng nửa lạng. Thân Dạ-ma thiên cao hai do-tuần, áo rộng 
khoảng bốn do-tuần, trên dưới hai do-tuần, nặng một phần tư lạng. 
Thân Đâu-suất-đà thiên cao bốn do-tuần, áo rộng khoảng tám do- 
tuần, trên dưới bốn do-tuần, nặng một phần tám lạng. Thân Hóa lạc 
thiên cao tám do-tuần, áo rộng mười sáu do-tuần, trên dưới tám do- 
tuần, nặng một phần mười sáu lạng. Thân Tha hóa tự tại thiên cao 
mười sáu do-tuần, áo rộng ba mươi hai do-tuâần, trên dưới mười sáu 
do-tuần, nặng một phần ba mươi hai lạng. Thân chư Thiên Ma thân 
cao ba mươi hai do-tuần, áo rộng sáu mươi tư do-tuần, trên dưới ba 
mươi hai do-tuần, nặng một phần sáu mươi tư lạng. Từ đây trở lên, 


778 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thân chư Thiên, kích cỡ cao thấp và y phục bằng nhau không khác. 

Chư Tỳ-kheo, người Diêm-phù-để có chợ búa buôn bán, hoặc 
dùng tiền của, hoặc dùng ngũ cốc, lụa là, hoặc dùng súc vật. Người 
Cù-đà-ni muốn mua bán, hoặc dùng trâu dê, hoặc dùng ngọc báu 
Ma-ni. Người Phất-bà-để, nếu họp chợ đổi chác, thì hoặc dùng của 
cải, tơ lụa, hoặc dùng ngũ cốc, hoặc ngọc báu Ma-ni. Người Uất-đa- 
la-cứu-lưu không có các chợ búa mua bán, theo nhu cầu tự nhiên có. 

Chư Tỳ-kheo, người Diêm-phù-để, người Cù-đà-ni, người Phất- 
bà-để đều có phép cưới gả giữa nam và nữ. Người Uất-đa-la-cứu-lưu 
không có ngã và ngã sở, nếu cành cây rũ xuống, nam nữ bèn giao 
hợp, không có việc hôn phối. 

Chư Tỳ-kheo, Rồng, Kim sí điểu và A-tu-la, việc giá thú đều 
giống nhân gian. Trời Tứ thiên vương, trời Tam thập tam, chư Thiên 
Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, chư Thiên Hóa lạc, chư Thiên Tha hóa tự 
tại, trời Phạm thân... đều có giá thú... lược nói như trên. Từ đây trở 
lên, về hôn thú giữa nam và nữ không có sự sai khác. 

Chư Tỳ-kheo, người Diêm-phù-để khi hành dục, hai căn giao 
nhau, lưu xuất bất tịnh. Người Cù-đà-ni, người Phất-bà-để và người 
Uất-đa-la-cứu-lưu, đều như người Diêm-phù-đề. Tất cả loài Rồng, 
Kim sí điểu... khi hành dục, hai căn cũng giao nhau nhưng chỉ phát ra 
hơi gió, liền được thỏa mãn, không xuất bất tịnh. Các A-tu-la, trời Tứ 
thiên vương, trời Tam thập tam khi hành dâm, hai căn giao nhau, 
thỏa mãn phát ra hơi như các Long vương và Kim sí điểu vương, 
cùng loại không khác. Chư Thiên Dạ-ma cầm tay nhau thành dục. 
Trời Đâu-suất-đà nghĩ đến thành dục. Chư Thiên Hóa lạc nhìn kỹ 
thành dục. Trời Tha hóa tự tại nói chuyện với nhau thành dục. Chư 
Thiên Ma thân nhìn nhau thành dục. Tất cả đều thấy thỏa mãn là 
thành dục. 

Chư Tỳ-kheo, ở nhân gian, ánh sáng đom đóm thì không bằng 
ánh sáng của đèn; ánh sáng của đèn lại không bằng ánh sáng của 
đuốc; ánh sáng của đuốc lại không bằng ánh sáng của đống lửa; ánh 
sáng của đống lửa không bằng ánh sáng tinh tú; ánh sáng tinh tú lại 
không bằng ánh sáng mặt trăng; ánh sáng mặt trăng lại không bằng 
ánh sáng mặt trời; ánh sáng mặt trời chói lọi lại không bằng ánh sáng 
Anh lạc trên tường vách cung điện của trời Tứ thiên vương; ánh sáng 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 779 





của trời Tứ thiên vương lại không bằng ánh sáng của trời Tam thập 
tam; ánh sáng của trời Tam thập tam lại không bằng ánh sáng Anh lạc 
nơi tường vách cung điện của chư Thiên Dạ-ma; ánh sáng của chư 
Thiên Dạ-ma không bằng ánh sáng của trời Đâu-suất-đà; ánh sáng 
của trời Đâu-suất-đà lại không bằng ánh sáng trời Hóa lạc; ánh sáng 
của trời Hóa lạc lại không bằng ánh sáng của chư Thiên Tha hóa tự 
tại; ánh sáng của chư Thiên Tha hóa tự tại lại không bằng ánh sáng 
trời Ma thân; ánh sáng Anh lạc nơi tường vách cung điện của trời Ma 
thân so với các cõi dưới, rất thắng diệu, thù đặc không øì vượt qua 
được. 

Chư Tỳ-kheo, ánh sáng trời Ma thân so với ánh sáng trời Phạm 
thân thì lại không bằng; ánh sáng trời Phạm thân so với trời Quang 
ức niệm thì không bằng; ánh sáng trời Quang ức niệm so với trời 
Biến tịnh thì không bằng; ánh sáng trời Biến tịnh so với ánh sáng 
trời Quảng quả thì không bằng; ánh sáng trời Quảng quả kia... cứng 
như thế cho đến trời Vô não nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, A-ca-ni- 
tra... chỉ trừ Anh lạc, ngoài ra, như trước đã nói, nên biết như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, nếu ánh sáng chung của thế giới chư Thiên, chư 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và người đời trong thế gian có được 
đem so với hào quang của Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri... thì dù 
có gấp trăm ngàn vạn ức hằng hà số cũng không thể sánh bằng. Hào 
quang của Như Lai là tối thắng, tối diệu, thù đặc đệ nhất. Vì sao? Chư 
Tỳ-kheo, vì thân của Như Lai giới hạnh vô lượng; thiển định, trí tuệ, 
giải thoát tri kiến, thần thông và thần thông hạnh, giáo hóa và giáo 
hóa luân, thuyết xứ và thuyết xứ luận... đều vô lượng vô biên. 

Chư Tỳ-kheo, Như Lai có vô lượng công đức như thế, tất cả các 
pháp đều đầy đủ. Vì vậy nên hào quang của Như Lai tối thắng, vô 
thượng. Nên biết rõ như thế. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh có bốn thức ăn để nuôi các đại 
được tổn tại, thành tựu các Hữu, nhiếp thọ lẫn nhau. Những gì là bốn? 
Một là thức ăn thô và vi tế, hai là thức ăn xúc chạm, ba là thức ăn suy 
nghĩ, bốn là thức ăn thức. Chúng sanh nào phải ăn thức ăn thô và vi 
tế? Chư Tỳ-kheo, người Diêm-phù-đề ăn lúa đậu, cá thịt.. đó gọi là 
thức ăn thô. Còn che đậy, xoa sờ, tắm rửa, lau chùi, xoa phấn sáp... 
gọi đó là thức ăn vi tế. Người Cù-đà-ni, người Phất-bà-để cũng dùng 


780 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thức ăn thô và vi tế như người Diêm-phù-đề. Người Uất-đa-la-cứu-lưu, 
thân không cày cấy, tự nhiên có loại lúa thơm chín sẵn dùng làm thức 
ăn thô. Còn che đậy, tắm rửa, và xoa sờ... làm thức ăn vi tế. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các Rồng và Kim sí điểu dùng các loài cá, 
ba ba, giải, cá sấu, tôm, mọt, nòng nọc, rồng con, rắn, rái, tỳ-la 
vàng... làm thức ăn thô, còn các sự che đậy... làm thức ăn vi tế. Các 
A-tu-la dùng mùi vị cam lộ tuyệt ngon cõi trời làm thức ăn thô, còn 
các sự che đậy... làm thức ăn vi tế. Trời Tứ thiên vương và chư Thiên 
đều dùng mùi vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô, còn các sự che đậy... 
làm thức ăn vi tế. Trời Tam thập tam dùng mùi vị cam lộ làm thức 
ăn thô, còn các sự che đậy... làm thức ăn vi tế... cũng giống như trời 
Tam thập tam. trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, chư Thiên Hóa lạc, trời 
Tha hóa tự tại... đều dùng vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô, còn các 
sự che đậy... làm thức ăn vi tế. Từ đây trở lên, chúng chư Thiên đều 
dùng Thiển duyệt và Pháp hỷ làm thức ăn, tam-ma-đề làm thức ăn, 
Tam-ma-bat-để làm thức ăn, không có thức ăn thô và tế. 

Chư Tỳ-kheo, còn loại chúng sanh nào dùng xúc chạm làm 
thức ăn? Chư Tỳ-kheo, là các chúng sanh thọ sanh từ trứng như 
ngỗng, chim ưng, chim hồng, chim hạc, gà, VỊI, khổng tước, anh võ, 
cù dục, tu hú, bổ câu, yến, se Sẻ, trĩ, qua... Ngoài ra, còn các loại 
chúng sanh khác sanh từ trứng, vì chúng do trứng mà có thân nên tất 
cả đều dùng xúc chạm làm thức ăn. 

Còn loại chúng sanh nào dùng tư duy làm thức ăn? Có loại 
chúng sanh dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân 
mạng như là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, mọt, và già-la, cù-đà... Ngoài 
ra, còn các loại chúng sanh nào khác dùng ý tư duy, nuôi dưỡng các 
căn, tăng trưởng thân mạng thì những chúng sanh ấy đều dùng tư duy 
làm thức ăn. 

Còn loại chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? Đó là các 
chúng sanh địa ngục và chư Thiên Thức vô biên. Những chúng sanh 
này đều dùng thức làm thức ăn. 

Chư Tỳ-kheo, bốn loại thức ăn này duy trì các đại, giữ gìn sự 
sống cho các chúng sanh. 

Ở đây, có bài kệ: 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 781 





Hoa, sắc và các pháp 
Thọ mạng, y là năm 

Chợ, buôn và cưới gả 
Hai căn, thực là mười. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh trong thế gian đều có ba thứ hạnh ác. 
Những gì là ba? Đó là thân ác, miệng ác và ý ác. 

Chư Tỳ-kheo, có một hạng chúng sanh thân làm việc ác, miệng 
nói lời ác, và ý nghĩ việc ác. Đã tạo tác như thế rồi, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, họ sẽ đọa vào đường ác, sanh trong 
địa ngục. Họ ở trong đó, sau cùng thức diệt, thức ở trong địa ngục 
mới tương tục sanh. Khi thức ấy cùng sanh liền có danh sắc; do 
duyên danh sắc liền sanh lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng do thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Tạo tác như thế rồi, do nhân duyên ấy khi thân hoại mạng 
chung, đọa vào đường ác, sanh trong súc sanh. Họ ở trong đó cuối 
cùng thức diệt, thức trong súc sanh mới tương tục sanh. Khi thức ấy 
cùng sanh liền có danh sắc; do duyên danh sắc nên sanh lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng do thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Tạo tác như thế rồi, do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng 
chung, đọa vào đường ác, sanh vào cõi Diêm-ma. Họ ở trong cõi ấy, 
cuối cùng thức diệt, thức ở cõi Diêm-ma mới tương tục sanh. Khi 
thức ấy mới sanh liển cùng với danh sắc cùng lúc phát sanh; do 
duyên với danh sắc nên lục nhập sanh. 

Chư Tỳ-kheo, những thứ này gọi là ba hạnh ác, phải nên xa la. 

Chư Tỳ-kheo, ở thế gian có ba thứ hạnh lành. Những gì là ba? 
Đó là thân làm việc lành, miệng nói việc lành và ý nghĩ việc lành. 

Chư Tỳ-kheo, có một hạng chúng sanh thân làm việc lành, 
miệng nói việc lành, ý nghĩ việc lành. Tu tập như thế rồi, do nhân 
duyên ấy nên khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài người. Họ ở 
nơi đấy, sau cùng thức diệt, thức ở cõi người mới tương tục sanh. 
Ngay khi thức này mới khởi liền cùng với danh sắc sanh, cùng lúc 
đồng sanh; do duyên danh sắc, lục nhập liền sanh. 

Chư Tỳ-kheo, lại có hạng chúng sanh, thân làm việc lành, miệng 
nói việc lành, ý nghĩ việc lành. Tạo tác như thế rồi, do nhân duyên Ấy, 


782 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





khi thân hoại mạng chung, sanh lên cối trời. Ở nơi này thức diệt, thức 
cõi trời mới tương tục sanh. Khi thức ấy sanh, liền cùng với danh sắc 
cùng lúc đồng sanh; do có danh sắc liền sanh lục nhập. 

Chư Tỳ-kheo, họ ở cõi trời, hoặc nơi Thiên tử, hoặc nơi Thiên 
nữ ngồi kiết già mà sanh ra, hoặc sanh từ trong hai đầu gối, hoặc 
giữa hai đùi vế. Khi mới sanh ra, giống như em bé mười hai tuổi ở 
nhân gian. Nếu là Thiên nam, thì ngay nơi tư thế ngồi của Thiên tử, 
sanh ra từ bên đầu gối; nếu là Thiên nữ, thì liền sanh từ trong đùi vế 
của ngọc nữ. Sanh như thế rồi, vị trời ấy liền gọi là con gái của ta. 
Nên biết như thế. 

Chư Tỳ-kheo, tu thiện thì sanh thiên, có pháp như thế. Nếu khi 
vừa sanh ra là Thiên tử hoặc Thiên nữ thì vì do nghiệp nhân đã huân 
tập nên sanh ba loại nhớ nghĩ: Một là tự biết chết ở nơi nào; hai là tự 
biết nay sanh nơi nào; ba là tự biết việc thọ sanh này là do nghiệp quả 
øì, là phước báo gì mà ta ở nơi kia thân hoại mạng chung sanh đến 
chốn này. Lại nghĩ thế này: “Ta nhờ có ba loại nghiệp quả mà ba loại 
nghiệp quả ấy đã thành thục nên được sanh chốn này. Những øì là ba? 
Đó là thân làm việc lành, miệng nói việc lành, ý nghĩ việc lành. Do 
quả báo của ba nghiệp này thành thục nên khi thân hoại mạng chung, 
sanh đến chốn này”. Lại nghĩ thế này: “Nay ta nguyện, ở nơi này sau 
khi chết, sẽ sanh vào nhân gian. Khi ta đã thọ sanh ở chốn ấy như thế 
rồi, lại tu hạnh lành về thân, khẩu, ý. Vì thân, khẩu, ý hành hạnh lành, 
nên khi thân hoại diệt rồi, sanh lại nơi đây”. Nghĩ như thế rồi, liền 
nghĩ đến thức ăn; khi nghĩ đến thức ăn, liền có các đồ đựng báu hiện 
ngay ở trước, tự nhiên đầy ắp vị cam lộ trời, đủ các chủng loại hiện ra. 
Trong các Thiên tử, vị nào có quả báo thù thắng thì màu sắc của vị 
cam lộ kia rất trắng, vị Thiên tử nào có quả báo bậc trung thì màu sắc 
của vị cam lộ kia đỏ, còn vị Thiên tử nào có phước đức bậc hạ thì màu 
sắc của vị cam lộ kia hiện đen. Khi ấy, Thiên tử liền dùng tay bốc vị 
cam lộ trời bỏ vào miệng. Vị cam lộ kia đã vào miệng rồi, dần dần tự 
tan biến. Giống như váng sữa hoặc sữa đen đặt trên lửa liền tự tan ra, 
không còn nguyên dạng. Cũng như thế, vị cam lộ trời, bổ vào miệng, 
tự nhiên tiêu hóa. Ăn vị cam lộ rồi, nếu khát, liền có đồ đựng báu cõi 
trời đựng đầy Thiên tửu hiện ra trước mặt tùy theo phước đức thượng, 
trung, hạ mà có màu trắng, đổ hoặc đen như trên đã nói.. bỗ vào 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 783 





miệng cũng tiêu hóa như thế. Khi vị Thiên tử kia ăn uống xong, thân 
thể cao thấp, lớn nhỏ, giống như các Thiên tử, Thiên nữ sanh trước. 

Chư Tỳ-kheo, các Thiên tử, các Thiên nữ khi thân thể đã sung 
mãn rồi, tùy ý mình đi đến bên ao; đến bên ao rồi, vào trong ao, tắm 
rửa sạch sẽ, vui vẻ hưởng lạc. Khi lên khỏi ao, họ đến bên cây 
Hương; khi ấy, cành cây tự nhiên cong xuống, từ trong cành cây tuôn 
ra các loại diệu hương, chảy vào trong tay, liền dùng thoa thân. Họ 
lại đến cây y phục, đến nơi, cành cây cũng cong xuống như trước, từ 
trong cây tuôn ra các loại y phục đẹp đế; khi đến tay rồi, liền lấy 
mặc vào. Họ mặc y phục rồi đi đến cây Anh lạc, cành cây tự cong 
xuống như trước, tuôn (Anh lạc) vào tay, hoặc buộc hoặc mang để 
trang điểm thân thể. Kế đến cây Tràng hoa, cành cây cong xuống 
như trên, tuôn ra các loại tràng hoa đẹp đẽ, họ cầm lấy trang điểm 
trên đầu rồi liền hướng đến cây Đồ dùng, từ cây tuôn ra các loại đồ 
đựng bằng các loại báu, tùy ý cầm lấy, đi đến rừng quả, đây các loại 
quả, hoặc nuốt ăn, hoặc lấy nước uống. Rồi tiếp đi đến bên cây Âm 
nhạc, cây cũng cong xuống, tự nhiên tuôn ra các loại nhạc khí, tùy ý 
mà lấy, hoặc đờn hoặc đánh, hoặc ca hoặc vũ, âm thanh vi diệu. Sau 
đó họ đi vào trong vườn cây; vào trong vườn rồi, liền thấy nơi ấy có 
vô lượng vô biên số trăm, số ngàn, số vô lượng trăm, ngàn vạn ức 
chư Thiên ngọc nữ. Khi chưa thấy ngọc nữ thì có tri kiến về nghiệp 
báo đời trước là mình từ nơi nào sinh tới đây, như thân này của ta 
nay thọ báo này là do nghiệp quả đã thành thục. Khi ấy phân biệt rõ 
ràng, nhớ nghĩ việc đời trước, giống như thấy ngón tay trên bàn tay. 
Khi thấy Thiên nữ vì mê đắm sắc đẹp, nên tâm trí tỉnh thức chánh 
niệm liền diệt, mất đi sự nhớ nghĩ đời trước mê dục hiện tại, miệng 
chỉ thốt lên: “Ôi! Ngọc nữ cõi trời. Ôi! Ngọc nữ cõi trời!” Như thế 
gọi là sự ràng buộc của ái dục. 

Chư Tỳ-kheo, đây gọi là ba hạnh lành. 

Chư Tỳ-kheo, trong một tháng có sáu ngày chay tịnh. Nửa 
tháng đầu có mười lăm ngày, nửa tháng sau cũng có mười lăm ngày. 
Như vậy, hai nửa tháng, mỗi nửa tháng có ba ngày chay tịnh. Ba 
ngày chay tịnh của nửa tháng đầu là ngày nào? Đó là ngày mồng 
tám, ngày mười bốn và ngày mười lăm trong tháng. Nửa tháng sau 
cũng có ba ngày chay tịnh như nửa tháng đầu. Vì sao trong mỗi nửa 


784 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tháng đều có ba ngày thọ trì trai giới? Chư Tỳ-kheo, hai lần nửa 
tháng đều có tám ngày, vào những ngày ấy, Tứ đại thiên vương tập 
họp quyến thuộc và bảo họ rằng, các người hãy đi xem khắp bốn 
phương xem có ai trong thế gian ăn ở hiếu thuận, cung dưỡng cha 
mẹ, cung kính Sa-môn, Bà-la-môn chăng? Tôn trọng các bậc Tôn 
trưởng chăng? Tu hành bố thí, thọ trì cấm giới chăng? Giữ bát quan 
trai và sáu ngày chay chăng? 

Khi ấy Tứ thiên vương ra lệnh cho sứ giả như thế. Sứ giả liền y 
lệnh Thiên vương, phụng mạng ra đi, liền xuống xem xét khắp tất cả 
nhân gian, ai là người trong gia đình hiếu dưỡng cha mẹ, tên họ là 
gì? Ai thực hiện sáu ngày chay? Ai trì tám cấm giới? Ai giữ giới đức? 
Bấy giờ sứ giả quán sát khắp nhân gian thấy trong loài người, người 
hiếu thuận cung phụng cha mẹ thì ít, kể tôn trọng phụng sự Sa-môn 
cũng ít, cung kính Bà-la-môn kỳ cựu, kính trọng các người lớn cũng 
ít; bố thí thì nhỏ giọt, ăn chay thì lơ thơ, hộ giới thì không trọn vẹn, 
sự giữ gìn phần nhiều khiếm khuyết. Khi ấy Thiên sứ thấy như thế 
rồi, liền đến chỗ Tứ đại thiên vương tâu rằng: “Thiên vương tường 
tri! Tất cả mọi người ở thế gian không có nhiều người hiếu dưỡng 
phụng sự cha mẹ, không có nhiều người cung kính Sa-môn, Bà-la- 
môn; không có nhiều người kính trọng bậc Tôn trưởng kỳ cựu đạo 
đức, không có nhiều người tu hành bố thí, trì giới, lục trai, cũng 
không có nhiều người phụng trì cấm giới, giữ bát quan trai”. 

Bấy giờ Tứ đại thiên vương nghe các sứ giả tâu trình như thế 
rồi, trong lòng buồn bã không vui, bảo với sứ giả rằng: “Ở thế gian 
nếu quả thật có bọn người như thế thì quả là điều chẳng lành. Vì 
sao? Vì tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, chỉ sống một thời gian 
ngắn đáng lẽ phải tu các điều lành để đến đời sau có thể được an 
lạc, nhưng tại sao nay người thế gian kia, không có nhiều người hiếu 
dưỡng cha mẹ... cho đến không tu trì sáu ngày chay và tám cấm giới 
để giữ gìn thân khẩu. Điều này là sự tổn giảm lớn các Thiên chúng 
của ta; lần lượt tăng thêm dòng giống A-tu-la”. 

Chư Tỳ-kheo, còn nếu thế gian nhiều người cung kính hiếu 
thuận cha mẹ, tôn trọng Sa-môn, Bà-la-môn và các bậc Kỳ túc; tu 
hành bố thí, ưa thọ trì sáu ngày chay, siêng năng bổi đắp phước 
nghiệp, thường giữ tám cấm giới, tương tục như thế, thì khi ấy Thiên 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 785 





sứ tuần tra xem xét thấy rổi, tâu lên Tứ thiên vương rằng: “Đại 
vương tường tri! Người thế gian kia, có nhiễu người hiếu thuận với 
cha mẹ, có nhiều người cung kính Sa-môn, Bà-la-môn và các bậc 
Tôn trưởng, ưa hành bố thí, siêng tu trai giới, phước nghiệp.” 

Bấy giờ Tứ đại thiên vương nghe lời tâu trình này của các 
Thiên sứ xong, tâm rất hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, nói như thế này: 
“Rất tốt! Rất tốt! Người thế gian có thể tu hành như thế là điều lành 
rất lớn. Vì sao? Vì thọ mạng của bọn người ấy ngắn ngủi, chẳng bao 
lâu sẽ chuyển đến thế giới khác. Nay đây, ngay tại chốn nhân gian 
ấy, họ luôn hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ Sa-môn, Bà-la-môn và các 
bậc Kỳ cựu... phần nhiều ưa bố thí, giữ gìn trai giới. Như thế thì sẽ 
làm tăng trưởng vô lượng quyến thuộc cho chư Thiên, làm tổn giảm 
dòng giống A-tu-la”. 

Chư Tỳ-kheo, vì sao vào ngày mười bốn của hai lần nửa tháng 
là ngày chay tịnh? 

Chư Tỳ-kheo, vào ngày mười bốn của hai lần nửa tháng ấy, Tứ 
đại thiên vương, cũng như trước, triệu bốn Thái tử sai xuống nhân 
gian xem xét việc thiện ác; ít hay nhiều, rỗi hoan hỷ hay buồn rầu.. 
đều giống như Thiên sứ đã nói ở trên, chỉ có khác là Thái tử đích 
thân xuống. 

Chư Tỳ-kheo, vào kỳ chay tịnh ngày mười lăm của hai lần nửa 
tháng, Tứ đại thiên vương đích thân xuống thế gian quan sát việc 
thiện ác, biết nhiều hay ít rồi, liền đi đến Thiện pháp đường, hội 
trường của chư Thiên. Đến trước pháp đường rồi, chư vị mặt hướng 
về Đế-thích tâu trình các việc thiện ác, nhiều ít, thuận nghịch của 
nhân gian. Bấy giờ Đế-thích nghe ở nhân gian, người tu phước ít thì 
buồn rầu bực tức chẳng vui. Vì sao như vậy? Vì Thiên chúng tổn 
giảm, A-tu-la thêm nhiều. Còn nếu nghe nhân gian, người làm như 
pháp nhiều thì vô cùng hoan hỷ, phấn khởi, nói thế này: “Nay Thiên 
chúng của ta sẽ tăng lên dần”. 

Vì lẽ ấy, sáu ngày của hai lần nửa tháng, chư Thiên xuống xem 
xét việc thiện ác của nhân gian nên gọi là ngày chay tịnh. 


n1 


786 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỀN VII 


Phẩm 8: TAM THẬP TAM THIÊN 3 


Chư Tỳ-kheo, hoặc sẽ có lúc các ngoại đạo hay Ba-lợi-bà-la- 
xà-ca, đến chỗ các ông hỏi các ông: “Các Trưởng lão, do nhân 
duyên gì có một hạng người bị phi nhân khủng bố, có một hạng 
người không bị phi nhân khủng bố?” Nếu các ngoại đạo hỏi như thế, 
thì các ông nên trả lời thế này: “Các trưởng lão, việc này có nhân 
duyên. Vì sao? Trong thế gian có một hạng người làm việc phi pháp, 
có tà kiến, có điên đảo kiến. Họ đã làm mười điều bất thiện, nói 
điều bất thiện, nghĩ điều bất thiện, tà kiến điên đảo. Vì làm mười 
điều bất thiện này nên thần bảo hộ đời sống dần dần bỏ đi. Các vị 
thần như thế, hoặc trăm, hoặc ngàn, chỉ ở lại một vị để bảo vệ. Thí 
như bầy trâu, hoặc bầy dê cả trăm con, ngàn con mà chỉ có một 
người chăn. Ở đây cũng thế, vì thần bảo vệ ít nên thường bị phi nhân 
khủng bố. Lại có một hạng người, nói đúng như pháp, không hành tà 
kiến, điên đảo kiến. Họ đã hành mười việc thiện như thế, có chánh 
kiến, chánh ngữ, tu tập thiện nghiệp, thì những người ấy có vô lượng 
trăm ngàn thần đến hộ vệ.vì nhân duyên đó, những người ấy không 
bị phi nhân khủng bố. Giống như vua hoặc đại thần của vua, người 
nào cũng có trăm hoặc ngàn người bảo vệ”. 

Chư Tỳ-kheo, người thế gian có họ tên như thế nào thì ở cõi phi 
nhân cũng có các họ tên như thế. 

Chư Tỳ-kheo, nhân gian có các nơi chốn như núi rừng, sông hồ, 
quốc ấp, thành quách, thôn xóm, làng mạc thì trong cõi phi nhân 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 787 





cũng có tên nhà cửa... như thế. 

Chư Tỳ-kheo, các chỗ của vua ngồi, tất cả ngã đường, ngã tư 
đường, nơi bờ ruộng quanh co, hoặc chỗ làm thịt, hoặc các hang 
trống, chắc chắn rằng đều có các thần và các phi nhân nương ở. Lại 
nữa, trong chỗ bỏ tử thi và con đường đi của các ác thú đều có phi 
nhân. Trên tất cả cây cao một tầm, to một thước đều có chư thân cư 
ngụ, coi như nhà ở. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả người thế gian, hoặc nam hay nữ, từ khi 
sanh ra đều có chư thần thường thường đi theo, chẳng hề rời xa, chỉ trừ 
khi làm việc ác và lúc mạng chung mới bỏ đi... nói lược như trên... 

Chư Tỳ-kheo, người Diêm-phù-để có năm việc hơn người Cù- 
đà-ni. Những øì là năm? Một là mạnh khỏe, hai là chánh niệm, ba là 
chỗ Phật xuất thế, bốn là nơi tu nghiệp, năm là chỗ hành phạm hạnh. 
Cù-đà-ni có ba việc hơn Diêm-phù-đề. Những gì là ba? Một là nhiều 
trâu bò, hai là nhiều đê, ba là nhiều Ma-ni báu. Diêm-phù-để có năm 
việc hơn Phất-bà-để... như trước đã nói. Phất-bà-đề có ba việc hơn 
Diêm-phù-đề. Những gì là ba? Một là châu ấy rất to lớn, hai là châu 
ấy gồm nhiều bãi sông, ba là châu ấy rất đẹp. Diêm-phù-để có năm 
việc hơn Uất-đa-la-cứu-lưu... giống như trên. Uất-đa-la-cứu-lưu có ba 
việc hơn Diêm-phù-đề. Những øì là ba? Một là người cõi ấy không có 
ngã và ngã sở, hai là thọ mạng vô cùng dài lâu, ba là người cõi ấy có 
hạnh thù thắng. Diêm-phù-để có năm việc hơn các chúng sanh cõi 
Diêm-ma... nhự trước đã nói. Cối Diễm-ma có ba việc hơn người 
Diêm-phù-đề. Những gì là ba? Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân 
hình to lớn, ba là có y phục, thức ăn tự nhiên nuôi mạng. Người Diêm- 
phù-để có năm việc hơn các Rồng và Kim sí điểu, như trước đã nói. 
Rồng và Kim sí điểu có ba việc hơn người Diêm-phù-để. Những gì là 
ba? Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân hình to lớn, ba là cung điện 
rộng rãi. Người Diêm-phù-để có năm việc hơn A-tu-la như trên đã nói. 
A-tu-la có ba việc hơn Diêm-phù-để. Những øì là ba? Một là sống lâu, 
hai là sắc đẹp, ba là hưởng lạc nhiều. Ba việc như thế rất là thù thắng. 

Chư Tỳ-kheo, trời Tứ thiên vương có ba việc thù thắng. Một là 
cung điện cao, hai là cung điện đẹp, ba là cung điện vô cùng sáng 
chói. Trời Tam thập tam cũng có ba việc thù thắng. Những gì là ba? 
Một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là nhiều lạc thú. Cũng như trời 


788 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tam thập tam, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha 
hóa tự tại, trời Ma thân... nên biết, đều có ba việc thù thắng như trời 
Đao-lợi hơn người Diêm-phù-để. Diêm-phù-đề có năm việc hơn chư 
Thiên, như trên đã nói. 

Các ngươi nên biết và trả lời như thế. 

Chư Tỳ-kheo, trong ba cõi này có ba mươi tám loài chúng sanh. 
Ba mươi tám loài ấy là gì? 

Chư Tỳ-kheo, trong cõi Dục có mười hai loài, trong cõi Sắc có 
hai mươi hai loài, trong cõi Vô sắc có bốn loài. 

Chư Tỳ-kheo, mười hai loài trong cõi Dục là gì? Đó là ĐỊa 
ngục, Súc sanh, Ngạ qui, Người, A-tu-la, trời Tứ thiên vương, trời 
Tam thập tam, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha 
hóa Tự tại, trời Ma thân. Đó là mười hai loài. 

Hai mươi hai loài trong cõi Sắc là gì? Đó là trời Phạm thân, trời 
Phạm phụ, trời Phạm chúng, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu 
quang, trời Vô lượng quang, trời Quang âm, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời 
Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời Vô phiến, trời 
Vô não, trời Thiện kiến, trời Thiện hiện, trời A-ca-nj-trá. Đó là hai 
mươi hai loài thuộc cõi Sắc. 

Còn bốn loài trong cõi Vô sắc là trời Không vô biên, trời Thức 
vô biên, trời Vô sở hữu, trời Phi tưởng phi phi tưởng. Bốn loài này 
thuộc cõi Vô sắc. 

Chư Tỳ-kheo, trong thế gian có bốn loại mây. Đó là mây trắng, 
mây đen, mây đỏ, mây vàng. 

Chư Tỳ-kheo, trong bốn loại mây này, mây sắc trắng thì có 
nhiều địa giới, mây sắc đen thì có nhiều thủy giới, mây sắc đỏ thì có 
nhiều hỏa giới, mây sắc vàng thì có nhiều phong giới. Các ông nên 
biết như thế. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian lại có bốn loại đại thiên. Những gì là 
bốn? Đó là đại thiên Địa đa, đại thiên Thủy đa, đại thiên Hỏa đa, đại 
thiên Phong đa. 

Chư Tỳ-kheo, đã từng có một thời, đại thần Địa đa khởi lên ác 
kiến, tâm tự nghĩ: “Ở trong địa giới, không có thủy, hỏa và phong 
gIỚI. ” 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 789 





Chư Tỳ-kheo, bấy giờ Ta đi đến bên đại thần Địa đa kia, bảo: 
“Ngươi quả thật có ác kiến rằng trong địa giới không có ba đại giới 
thủy, hỏa, phong phải chăng?” Vị thần kia trả lời với Ta: “Đúng vậy! 
Bạch Thế Tôn”. Ta lại bảo: “Ngươi chớ khởi ác kiến như thế. Vì 
sao? Vì trong địa giới kia, thật có thủy, hỏa, phong giới, nhưng ở 
trong đó, địa giới nhiều hơn, vì vậy được gọi là địa giới”. 

Chư Tỳ-kheo, Ta có thể biết đại thần Địa đa kia khởi ý nghĩ 
như thế nên dứt trừ ác kiến ấy, khiến vị thần ấy hoan hỷ, ngay trong 
các cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh, chứng quả ngộ đạo, không còn 
kiết hoặc, vượt qua nghi ngờ, không còn phiền não, không theo pháp 
khác, tùy thuận pháp hành, rồi thưa với Ta rằng: “Bạch Đại Đức Thế 
Tôn, nay con xin quy y Phật, Pháp, Thánh tăng. Bạch Đại Đức Thế 
Tôn, từ nay về sau, con sẽ phụng trì giới Ưu-bà-di cho đến mạng 
chung, không sát sanh, không trộm cắp và không làm điều phi pháp... 
cúi xin Phật Pháp Tăng hộ trì cho con được thanh tịnh”. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một thời, thiên thần Thủy đại cũng nghĩ 
như thế, rồi sanh ác kiến: “Trong thủy giới, không có địa giới và 
hỏa, phong giới”. Ta biết được ý nghĩ ấy, đi đến bên vị thủy thần kia 
hỏi: “Ngươi thật có nghĩ như vậy chăng?” Đáp: “Thật có nghĩ như 
vậy”. Ta lại bảo: “Ngươi chớ khởi lên ác kiến như thế. Trong thủy 
giới kia, có cả địa, hỏa và phong giới..” cho đến thần hỏa, thần 
phong cũng vậy, đều có ác kiến này. Phật đã biết rồi, đều đến hỏi 
họ. Tất cả đều trả lời Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. Phật khai 
mở ý tâm họ, tất cả đều được hiểu rõ, quy y Tam bảo; tùy thuận làm 
theo; giống như thiên thần Địa đa hết nghi ngờ, đến bên Ta... nói lược 
như trên... 

Đó gọi là thiên thần bốn đại. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian có mây, từ đất bay lên trên hư không, 
hoặc có đám bay đến một câu-lô-xá thì dừng lại, hoặc hai, hoặc ba 
câu-lô-xá thì dừng lại, cho đến sáu, bảy câu-lô-xá thì dừng lại. 

Chư Tỳ-kheo hoặc có đám mây bay lên hư không một do-tuân, 
hoặc hai, ba, bốn đến năm, sáu, bẩy do-tuần thì dừng lại. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có đám mây bay lên hư không một trăm do- 
tuần, cho đến hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám trăm do-tuần thì dừng 
và đứng yên. Hoặc có đám mây từ đất bay lên không cả ngàn do- 


790 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy ngàn do-tuần thì dừng lại, cho đến 
khi kiếp tận. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba-lợi-bà-la-xà-ca đi đến 
bên các thầy hỏi như thế này: “Này các Trưởng lão, có nhân duyên 
gì mà mây trong hư không có tiếng động?”, thì này các Tỳ-kheo, các 
thầy nên trả lời thế này: “Có ba nhân duyên cùng xúc chạm nhau 
nên trong đám mây trên không có tiếng phát ra. Những gì là ba? Các 
Trưởng lão, hoặc có lúc phong giới trong mây cùng địa giới va chạm 
nhau nên tự nhiên phát ra tiếng. Vì sao? Thí như hai cành cây cọ xát 
nhau phát lửa. Này các Trưởng lão, cũng như vậy. Đây là nhân 
duyên thứ nhất phát ra tiếng. Lại nữa, này Trưởng lão, hoặc lại có 
lúc phong giới trong mây cùng với thủy giới va chạm nhau nên tự 
nhiên phát ra tiếng, cũng như trên đã nói. Đây là nhân duyên thứ hai 
phát ra tiếng. Lại nữa, này Trưởng lão, hoặc lại có lúc phong giới 
trong mây cùng với hỏa giới va chạm nhau nên tự nhiên phát ra 
tiếng, nói lược cho đến thí như hai cây cọ xát nhau phát lửa. Đây là 
nhân duyên thứ ba phát ra tiếng”. Chư Tỳ-kheo, nên trả lời như thế, 
và cũng nên phân biệt rộng rãi để biết như thế. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có khi ngoại đạo Ba-lợi-bà-la-xà-ca đến 
bên các thầy hỏi thế này: “Này các Trưởng lão, do nhân duyên gì 
mà trong mây, trên hư không bỗng nhiên phát sanh ánh chớp?”, thì 
này chư Tỳ-kheo, các thầy nên trả lời thế này: “Này các Trưởng lão, 
có hai nhân duyên trong mây từ trên hư không phát sanh ánh chớp. 
Những gì là hai? Một là luồng điện phương Đông tên là Vô hậu; 
phương Nam có luồng điện tên là Thuận lưu; phương Tây có luồng 
điện tên là Đọa quang minh; phương Bắc có luông điện tên là Bách 
sanh thọ. Các Trưởng lão, lại có lúc, hoặc luỗổng điện Vô hậu ở 
phương Đông cùng luỗng điện Đọa quang minh ở phương Tây, chạm 
nhau, dính nhau, cọ nhau, xát nhau, vì vậy nên từ trong đám mây 
trên hư không phát ra ánh sáng, gọi là ánh chớp. Đây là nhân duyên 
thứ nhất phát sanh ánh chớp. Lại nữa, các Trưởng lão, hoặc luông 
điện thuận lưu ở phương Nam cùng với luồng điện Bách sanh thọ ở 
phương Bắc, chạm nhau, dính nhau, cọ nhau, xát nhau, vì vậy nên 
phát sanh ánh sáng. Giống như hai cây, gió thổi cọ nhau, tự nhiên 
phát lửa, rồi trở lại vị trí cũ. Đây là nhân duyên thứ hai phát sanh 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 791 





ánh chớp, từ trong đám mây có ánh sáng phát ra. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong hư không, có năm nhân duyên có khả 
năng ngăn cản mưa, khiến cho thấy đoán thời tiết chẳng lường biết 
được, càng thêm mê hoặc, như đoán chắc là sẽ mưa nhưng trời 
không mưa. Những gì là năm? 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc, trên hư không mây ùn sấm động tạo 
ra tiếng âm ầm vang rên, hoặc phát ra ánh chớp, hoặc có gió thổi khí 
lạnh đến, tất cả như thế đều là hiện tượng của mưa. Các người đoán 
xem và các nhà thiên văn đều quyết chắc là lúc này nhất định sẽ 
mưa. Bấy giờ vua A-tu-la La-hâu-la từ trong cung đi ra, dùng hai tay 
hốt đám mây có mưa kia ném xuống biển. 

Chư Tỳ-kheo, đó là nhân duyên thứ nhất ngăn cẩn mưa, mà các 
nhà đoán thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc, vì cho 
rằng chắc chắn trời mưa nhưng lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc, trên hư không nổi mây, trong mây 
cũng phát ra tiếng ầm ầm rên vang, cũng phát ánh chớp, cũng có gió 
thổi không khí lạnh đến. Khi ấy nhà thiên văn và các người đoán 
thời tiết, thấy hiện tượng này cho rằng lúc ấy, trời chắc chắn sẽ mưa. 
Bấy giờ sức tăng trưởng của hỏa giới phát sanh. Ngay trong lúc đó 
mây có mưa bị đốt tiêu. Đây là nhân duyên thứ hai ngăn cẩn mưa mà 
các nhà thiên văn không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc, vì 
cho là trời nhất định mưa nhưng lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc có lúc, trong hư không nổi mây, cũng phát 
ra tiếng ầm ầm rên vang, cũng phát ra ánh chớp, lại cũng có gió thổi 
không khí lạnh đến. Khi ấy các nhà thiên văn và người đoán thời tiết 
thấy hiện tượng như thế đều cho là lúc ấy trời nhất định sẽ mưa. 
Nhưng vì sức tăng trưởng của phong giới phát sanh thổi mây kia trôi 
đến vùng sa mạc Ca-lăng-ca hoặc trôi đến vùng sa mạc Đàn-trà-ca, 
hoặc trôi đến vùng sa mạc Ma-đăng-già, hoặc trôi đến vùng đồng 
trống, hoặc trôi đến vùng sa mạc Ma-liên-na. Đây là nhân duyên thứ 
ba ngăn cẩn mưa mà các nhà thiên văn không thấy không biết, tâm 
sanh mê hoặc vì cho rằng trời chắc chắn mưa nhưng lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, lại có lúc trên hư không nổi mây, rồi trong mây 
ấy cũng phát ra tiếng ầm ầm vang rên, phát ra ánh chớp, thổi khí 
lạnh đến. Người đoán thời tiết cho là trời chắc chắn mưa. Nhưng các 


792 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Thiên tử làm mưa có lúc chểnh mảng, do sự chếnh mảng ấy nên mây 
kia không mưa xuống đúng lúc; đã không đúng lúc nên mây tự tan. 
Đây là nhân duyên thứ tư ngăn cẩn mưa. Do vậy mà các nhà thiên 
văn tâm sanh mê hoặc, vì cho là chắc chắn mưa mà lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, lại có lúc trên không nổi mây, trời cũng phát ra 
tiếng ầm ầm rên vang, cũng phát ra ánh chớp, gió lạnh thổi tới. 
Những nhà thiên văn cho rằng chắc chắn sẽ mưa. Nhưng vì trong cõi 
Diêm-phù-để này, có nhiều người không hành như pháp, tham đắm 
các dục, xan tham, tật đố, tà kiến trói buộc. Bọn họ vì làm ác, nên 
tập theo điều phi pháp, vì mê đắm dục, tham lam, tật đố, cạnh tranh 
nên trời không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, đây là nhân duyên thứ năm ngăn cẩn mưa mà 
người xem thiên văn và người đoán thời tiết không thấy không biết, 
tâm sanh mê hoặc, cho là trời chắc chắn mưa, nhưng lại không mưa. 

Chư Tỳ-kheo, đó là năm nhân duyên ngăn cẩn trời mưa. 

Trong ấy, có kệ rằng: 

Hoa, pháp, sắc, thọ mạng 
Y phục và buôn bán 

Cưới gả, Tam-ma-đề 

Đủ bốn món ăn uống. 
Thực hành hai kỳ chay 
Tên ba cối trên dưới 

Sắc mây và chư Thiên 
Câu-lô-xá, sấm vang. 


M 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 793 





Phẩm 9: CHIẾN ĐẤU 


Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, có hàng chư Thiên khi cùng với 
A-tu-la khởi sự đánh nhau, vua trời Đế-thích bảo trời Tam thập tam: 
“Chư Nhân giả, chư Thiên các ông nếu khi đánh nhau với A-tu-la thì 
nên trang bị và giữ gìn tốt vũ khí. Nếu chư Thiên thắng, A-tu-la bại 
thì các ông phải bắt sống vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm 
sợi dây trói lại, dẫn đến trước Thiện pháp đường là hội trường của 
chư Thiên, để đó”. Trời Tam thập tam nghe Đế-thích ra lệnh, đều y 
lệnh phụng hành. Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cũng bảo 
với các A-tu-la: “Nếu chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau mà chư 
Thiên thua, thì phải bắt sống vua trời Đế-thích, dùng năm sợi dây 
trói lại, dẫn đến chỗ hội trường Thất đầu của A-tu-la, để đứng trước 
ta”. Khi ấy, các A-tu-la cũng nhận lệnh thi hành. 

Chư Tỳ-kheo, lúc ấy, vì vua trời Đế-thích đánh thắng nên bắt 
sống A-tu-la, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến hội trường Thiện 
pháp đường của chư Thiên, để đứng trước Đế-thích. Ngay khi ấy vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ thế này: “Cầu nguyện cho các A-tu-la 
đều được an lành. Ta nay chẳng dùng các A-tu-la nữa. Nay ta ở đây 
cùng ở một chỗ với chư Thiên Tam thập tam, đồng hưởng vui thú, rất 
là vừa ý”. Ngay khi vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la khởi ý nghĩ này tức 
thì thấy thân mình, năm sợi dây đều mở. Các thú vui năm dục của chư 
Thiên đều hiện ra trước. Lại có lúc nghĩ như thế này: “Ta nay chẳng ở 
cùng trời Tam thập tam. Cầu cho chư Thiên đều được an lành. Ta sẽ 
trở về cung điện A-tu-la”. Khi khởi nghĩ như thế, thân thể của ông liền 
bị năm đây trói trở lại, thú vui năm dục bỗng nhiên tiêu mất. 

Chư Tỳ-kheo, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la có sự trói buộc vi 
tế như thế. Sự trói buộc của các ma lại càng vi tế hơn. Vì sao? Chư 
Tỳ-kheo, khi tư duy tà vạy liễn bị trói buộc, khi nhớ nghĩ chân chánh 
liền được giải thoát. Vì sao? Chư Tỳ-kheo, tư duy có ngã là tư duy tà, 
tư duy vô ngã cũng là tư duy tà. Cho đến tư duy ngã thường còn, ngã 
không thường còn, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, và 
chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng... đều là tư duy tà. 

Chư Tỳ-kheo, tư duy tà ấy là ung nhọt, là ghẻ lở, giống như tên 


794 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





độc. Trong đó, nếu có bậc Thánh đa văn, người có trí tuệ thì biết đó 
là tư duy tà, như bệnh, như ghẻ lở, như ung nhọt, như mũi tên. Nghĩ 
như thế rồi, buộc tâm vào việc nhớ nghĩ chân chánh, không theo tâm 
hành, khiến tâm không động, được nhiều lợi ích. 

Chư Tỳ-kheo, nếu nghĩ có ngã tức là nghĩ tà, tức là hữu vi, tức 
là hý luận; nếu nghĩ không có ngã, cũng là hý luận... cho đến có sắc 
không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải 
không tưởng đều là hý luận. 

Chư Tỳ-kheo, đã có hý luận, đều là bệnh, như ung nhọt, như 
ghẻ lở, như tên độc. Trong đó, có bậc Thánh đa văn, người có trí tuệ 
biết hý luận này là tội lỗi rồi, ưa không hý luận, giữ tâm vắng lặng, 
tu hành nhiều hơn. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, có các Thiên vương cùng A- 
tu-la khi muốn đánh nhau, vua trời Đế-thích bảo với chư Thiên tam 
thập tam ở chung quanh như thế này: “Chư Nhân giả, các ông phải 
trang bị tốt cho tự thân bằng những vũ khí. Nay, các A-tu-la muốn 
đến đánh nhau. Nếu chư Thiên thắng thì nên bắt sống vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước Thiện 
pháp đường, nơi hội trường của chư Thiên, để gặp ta”. Trời Tam 
thập tam vâng nhận lệnh Đế-thích, theo đó mà làm. Còn A-tu-la 
cũng ra lệnh như thế. 

Chư Tỳ-kheo, đến khi đánh nhau thì chư Thiên thắng, liền dùng 
năm sợi dây trói A-tu-la, dẫn đến trước Thiện pháp đường. 

Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã bị năm sợi dây trói 
lại, ở trước Thiên chúng thấy vua Đế-thích đến, vào ngồi trong 
Thiện pháp đường, liền thốt ra lời ác, dùng đủ các lời hủy nhục 
mắng nhiếc Thiên chủ. Khi ấy có vị hộ vệ trời Đế-thích tên là Ma- 
đa-ly thấy A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la ở trước số đông dùng lời ác 
mắng nhiếc Thiên chủ, liền dùng kệ, tâu với Đế-thích: 

Trời Đế-thích xấu hổ, sợ hãi 

Vì không thế lực nên chịu nhịn 

Nghe lời mắng nhiếc thô ác đó 

Thảy đều nhận lãnh, không dám nói. 
Bấy giờ Đế-thích dùng kệ đáp lời Ma-đa-ly: 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 795 





Nhịn, không vì xấu hổ sợ hãi 

Chẳng vì yếu thế trước Tu-la 

Ai có mưu thần giống như ta 

Sao lại hạ mình đồng vô trí. 
Ma-đa-ly lại dùng kệ tâu Thiên chủ: 

Nếu chẳng nghiêm khắc quở trách nặng 

Kẻ ngu phấn chí lại làm già 

Phải nên bé dẹp kẻ vô trí 

Giống như sợ roi, trâu bỏ chạy. 

Như nay thả nó được bình yên 

Trở về chốn cũ lại tự cao 

Vì vậy người trí phải ra uy 

Biểu hiện sức mạnh trừ sỉ ám. 
Đế-thích lại dùng kệ đáp Ma-đa-ly: 

Việc này từ lâu ta đã biết 

Vì để chế phục bọn ngu sỉ 

Họ đem hiểm hận để chửi mắng 

Ta nghe, chịu đựng tự chế tâm. 
Ma-đa-ly lại dùng kệ tâu Đế-thích: 

Thiên vương Đế-thích xin nghĩ kỹ 

Nhẫn nhục như vậy là có hại 

Kê ngu sỉ kia mắng như thế 

Tưởng khiếp sợ xấu hổ, không nói. 
Đế-thích lại dùng kệ đáp Ma-đa-ly: 

Bọn ngu sỉ tùy theo tâm ý 

Cho ta sợ họ nên làm thỉnh 

Nếu muốn lợi thân câu an lạc 

Đối với họ phải nên nhẫn nhục 

Theo ý ta khi thấy họ mắng. 

Chẳng nên dùng sân đối chọi sân 

Với người sân đáp trả lại sân 

Chiến đấu như vậy khó thắng được. 

Nếu bị kẻ ác gây bực tức 


796 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Có sức nhẫn được mới là khó 

Nên biết nhẫn này là sức mạnh 

Như vậy phải thời nên ngợi khen. 

Hoặc ta hoặc người hễ khởi tâm 

Đều cầu cứu vớt chỗ đáng sợ 

Đã bị người sân mắng nhiếc ta 

Chẳng nên oán ghét đối với họ 

Đối với tự kỷ hoặc tha nhân 

Cả hai như vậy nên làm lợi 

Đã biết người sân mắng nhiếc ta 

Thì khiến sân kia tự tiêu tan 

Như thế hai bên, tâm lợi ích 

Hoặc mình, hoặc người đều phải làm 

Ý niệm người kia là ngu sỉ 

Đó là do họ không biết pháp 

Nếu có các trượng phu đại lực 

Thường vì vô lực mà nhẫn chịu 

Nhẫn nhục như thế, người khen ngợi 

Với người vô lực, nhẫn chẳng sân 

Vì họ không có sức trí tuệ 

Chỉ dùng ngu sỉ làm sức mạnh 

Vì ngu sỉ nên xả bỏ pháp 

Bọn người như thế không chánh hạnh 

Tâm ngu sỉ sanh, nghĩ thắng ta 

Sân sỉ mắng nhiếc thốt lời thô 

Nhẫn được ác kia mới thường thắng 

Nhẫn ấy tăng trưởng khó nói đủ 

Cái thắng nói ra e chẳng hết 

Với họ sợ oán cho nên nhẫn 

Nghe người dưới chê mà nhẫn được 

Nhẫn này được người trí ngợi khen. 

Chư Tỳ-kheo, các thầy nên biết, Đế-thích khi ấy chính là Ta. 

Bấy giờ Ta làm vua cõi trời Tam thập tam, trị hóa tự tại, hưởng 
phước báo thù thắng, tự do hưởng lạc, luôn luôn nhẫn nhục, cũng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 797 





khen ngợi nhẫn, thích hạnh nhu thuận, không có sân nhuế, luôn luôn 
khen ngợi người không sân nhuế. 

Chư Tỳ-kheo, nay các thầy tự nói là đối với sự tu hành có tâm 
tín giải, bổ tục xuất gia siêng năng không lười. Các thầy nếu đối với 
chúng sanh khác có thể hành nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục, nhu 
thuận từ bị, thường hành an lạc, diệt trừ sân nhuế, khen người không 
sân. Chư Tỳ-kheo, các thầy nên học như thế. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, chúng chư Thiên và A-tu-la 
chuẩn bị binh trượng, muốn đánh nhau. Bấy giờ Đế-thích bảo với 
Thiên chúng: “Chư Nhân giả, nếu A-tu-la cùng chư Thiên chiến đấu 
mà chư Thiên đắc thắng thì các ngươi có thể dùng năm sợi dây trói 
họ lại, như trên đã nói... Chư Thiên vâng lệnh. Vua A-tu-la cũng ra 
lệnh cho binh lính. 

Chư Tỳ-kheo, khi đánh nhau, A-tu-la thắng. Vua trời Đế-thích 
địch không nổi, sợ hãi chạy về. Khi ấy xe vua cưỡi chạy về là chiếc 
xe ngàn căm dễ điều khiển, muốn hướng thẳng đến Thiên cung. Bấy 
giờ có một cây tên là Cư-tra Xà-ma-lê chắn ngang, trên cây có Kim 
sí điểu vương, trong ổ chim có các trứng. Đế-thích thấy vậy, bảo với 
người đánh xe Ma-đa-ly: 

Ma-äa-ly, trên cây có trứng 
Hãy quay xe này lại cho ta 

Thà bị Tu-la làm mất mạng 
Chớ đừng phá hủy các tổ chìm. 

Khi ấy Ma-đa-ly, người đánh xe giỏi, nghe vua trời Đế-thích ra 
lệnh như vậy rồi, liền cho chiếc xe ngàn căm dễ điều khiển quay lại 
theo con đường hướng đến cung A-tu-la. 

Chư Tỳ-kheo, các A-tu-la, lúc bấy giờ thấy xe Đế-thích bỗng 
nhiên quay lại, cho rằng Đế-thích có kế sách chiến đấu đặc biệt, nên 
trở lại muốn đánh nhau. A-tu-la bèn thối lui, ai về cung nấy. 

Lúc đó do Đế-thích dùng lòng từ, nên chư Thiên lại thắng, A- 
tu-la bại. 

Chư Tỳ-kheo muốn biết trời Đế-thích bấy giờ chăng? Nay là 
thân Ta đó. 

Chư Tỳ-kheo, lúc ấy Ta làm chủ cõi trời, lãnh đạo trời Tam 


798 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





thập tam, trị hóa tự tại, hưởng phước báo tốt đẹp, vẫn thương yêu tất 
cả chúng sanh, vì thọ mạng của họ mà làm điều lợi ích, khởi tâm từ 
bi. Tỳ-kheo các thầy vì lòng tin mà bỏ nhà, nên làm lợi ích cho tất cả 
chúng sanh. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, khi chư Thiên và A-tu-la sắp 
đánh nhau, bấy giờ, Đế-thích bảo với vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
rằng: “Này Nhân giả, chúng ta hãy ngưng dùng các loại vũ khí. 
Trong chúng chư Thiên và A-tu-la đều có người có trí tuệ. Quý vị 
đều biết chúng tôi là thiện hay ác. Hãy nói về các nghĩa pháp. Ai 
dùng lời thiện dài hơn sẽ thắng.” 

Khi ấy chư Thiên và A-tu-la nhường nhau nói trước. Vua A-tu- 
la Tỳ-ma-chất-đa-la liền hướng đến trời Đế-thích nói trước với bài 
kệ: 

Kẻ ngu sỉ quá mức 

Quyết phải quở trách nặng 
Bẻ, dẹp kẻ vô trí 

Như trâu sợ roi, chạy 

Ngu sĩ không có ưa 

Khó chế phục tại chỗ 

Vì vậy dùng roi vọt 

Mau dứt trừ mạn sỉ. 

Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la hướng đến trời Đế-thích 
nói kệ ấy xong, A-tu-la quyến thuộc đều rất vui mừng, khen ngợi 
phấn khởi. Đế-thích, chư Thiên và quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy, 
vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đế-thích: “Đại thiên vương, ngài 
hãy nói kệ đi” Bấy giờ Thiên chủ hướng đến A-tu-la nói kệ: 

Ta thấy rõ việc này 

Không muốn đồng người sỉ 
Kẻ ngu tự khởi sân 

Người trí ai tranh cùng! 

Bấy giờ vua trời Đế-thích thuyết kệ ấy xong, trời Tam thập tam 
và quyến thuộc đều rất khen ngợi, nhảy nhót vui mừng. Các A-tu-la 
quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy Đế-thích bảo vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la: “Nhân giả, hãy nói lên lời lành”. A-tu-la liên hướng đến 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 799 





Thiên chủ nói kệ: 
Im lặng, ý nhẫn nhục 
Đế“thích, Ta cũng biết 
Người ngu sỉ khi thắng 
Nói ta sợ nên nhẫn. 

Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ xong, các A-tu-la 
và quyến thuộc đều nhảy nhót, vui mừng, khen ngợi. Đế-thích, chư 
Thiên và quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy A-tu-la bảo Đế-thích: 
“Nhân giả, Thiên chủ hãy nói lời thiện pháp như thế”. 

Bấy giờ vua trời Đế-thích hướng đến chúng A-tu-la nói kệ 
rằng: 

Người ngu theo ý mình 
Bảo nhẫn là sợ sệt 

Cho đây cầu tư lợi 

Người kia chẳng ích gì. 
Ta cho kia làm ác 

Chẳng nên sân đối sân 
Với sân, nên làm thinh 
Đánh vậy mới thường thắng 
Nếu bị người xúc não 
Người có sức nhẫn được 
Nên biết nhẫn như thế 
Đứng trên các hạnh nhẫn 
Không kể mình hay người 
Cầu lìa chỗ sợ hãi 

Nếu biết người giận mình 
Đối họ, chẳng sanh ghét 
Hai bên đều lợi ích 

Cho mình và cả người 
Người sân ghét mắng nhiếc 
Mình sân tự tiêu điệt 

Hai bên đều lợi ích 

Cho mình và cả người 

Ý người nghĩ ngu sỉ 


800 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Là do chẳng biết pháp 

Nếu người có sức mạnh 

Nhẫn kẻ không có sức 

Nhẫn này là tối thắng 

Các nhẫn khác không bằng 

Kẻ kia không trí tuệ 

Chỉ có sức ngu sỉ 

Vì ngu sỉ bỏ pháp 

Tự nhiên mất chánh hạnh 

Ngu sỉ tự khoe thắng 

Sân nhuế phát lời ác 

Nhẫn được nhục mạ này 

Người ấy thường thắng lợi. 

Nghe trên áp đảo, nhẫn vì sợ 
Ngang nhau mà nhẫn, vì sợ oán 
Kẻ dưới mắng nhiếc mà nhẫn được 
Nhẫn này người trí đều khen ngợi. 

Bấy giờ vua trời Đế-thích nói kệ xong, trời Tam thập tam và 
quyến thuộc vui mừng khen ngợi, phấn khởi vô cùng. Còn chúng A-tu- 
la đều im lặng. Khi ấy, các trời trí tuệ trong hàng chư Thiên, và các A- 
tu-la trí tuệ trong hàng A-tu-la đều tập trung lại một chỗ, cùng bàn 
luận lượng định những bài kệ đó, suy tư tường tận, quán sát kỹ lưỡng 
và cùng khen ngợi, bèn nói thế này: “Thưa chư Nhân giả, nay trời Đế- 
thích khéo sử dụng ngôn từ, chỉ dùng chúng trị hóa, tất cả đều không 
có đao gậy, roi vọt, cũng không tranh cãi, đánh đấm, hủy nhục, oán 
thù, cũng không kiện cáo và mong cầu báo trả. Lại ở trong sinh tử, có 
họa hoạn đáng chán cầu xa lìa dục vì sự tịch diệt, vì sự tnh lặng, vì 
đắc thần thông, vì đắc Sa-môn, thành tựu Chánh giác, vì đắc Niết-bàn. 
Chư Nhân giả, kệ mà vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói ra không có 
thứ ngôn ngữ vi diệu tốt đẹp như vậy mà những lời ấy tất cả chỉ có đao 
gậy, roI vọt, đánh đấm, cãi vã, hủy nhục, tranh tụng oán thù, cầu có sự 
báo trả, trưởng dưỡng sanh tử, không chán họa hoạn, tham trước các 
dục, không cầu hạnh tĩnh lặng tịch diệt, chẳng mong thần thông và 
quả Sa-môn, chẳng mong Chánh giác và Niết-bàn. Chư Nhân giả, kệ 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN §01 





mà vua trời Đế-thích đã nói gọi là khéo nói. Còn kệ mà vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la nói chẳng phải khéo nói. Chư Nhân giả, kệ mà 
Thiên chủ Đế-thích đã nói là khéo nói, khéo nói. Còn kệ mà vua A-tu- 
la Tỳ-ma-chất-đa-la đã nói chẳng phải khéo nói, chẳng phải khéo 
nói”. 

Chư Tỳ-kheo, các thầy nên biết, Đế-thích khi đó tức là thân Ta. 

Chư Tỳ-kheo, có khi Ta làm vua trời Đao-lợi, trị hóa tự tại, thọ 
hưởng phước lạc, vẫn nói lời tốt đẹp để làm vũ khí chiến đấu. Do lời 
nói tốt đẹp nên chiến đấu thắng lợi. Giống như Tỳ-kheo các thầy 
hôm nay, đối với giáo pháp mà Ta đã khéo nói, tịnh tâm lìa tục, bỏ 
nhà xuất gia, có hạnh tinh tấn. Các thầy nếu tìm cầu lời thiện lời ác 
trong chánh pháp, muốn nắm lấy ý nghĩa thì nên biết như thế. 

Chư Tỳ-kheo, Ta nhớ thuở xưa, khi chư Thiên và A-tu-la cùng 
đánh nhau. Vua trời Đế-thích đánh thắng, đuổi A-tu-la, rồi tạo lập 
một thắng điện, Đông - Tây ngang dọc năm trăm do-tuần, Nam — 
Bắc ngang dọc hai trăm năm chục do-tuần. 

Chư Tỳ-kheo, bên ngoài thắng điện ấy, có một trăm nơi phòng 
ngự; trong mỗi nơi phòng ngự ấy lại có bẩy lầu gác, đều do bẩy báu 
tạo thành. Trong mỗi lầu gác đều thiết trí bẩy phòng; trong mỗi 
phòng đặt bẩy cái giường; trên mỗi giường có bẩy ngọc nữ; mỗi ngọc 
nữ lại có bẩy người hầu gái. Thiên vương Đế-thích và các ngọc nữ 
hầu cận chẳng làm gì. Đồ ăn uống, các thứ cần dùng như hương hoa, 
y phục, trang sức, tất cả nhạc cụ đều tùy theo quả báo của nghiệp 
đời trước mà thọ hưởng. 

Chư Tỳ-kheo, các Thiên cung trong cõi Tam thiên đại thiên thế 
giới không có cái nào sánh bằng thắng điện ấy của vua trời Đế- 
thích. 

Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như thế này: “Ta có 
thần đức oai lực như thế, mặt trời, mặt trăng và trời Tam thập tam 
tuy vận hành ở trên ta, nhưng sức ta có thể nắm lấy, làm vòng đeo 
tai đi khắp các nơi”. Đã có một thời vua A-tu-la La-hâu-la trong lòng 
giận dữ, chứa đây phiển não độc hại, tâm ý chẳng vui, liền nghĩ đến 
vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
nghĩ thế này: “Vua A-tu-la La-hầu-la đang nghĩ đến ta” và tự nghĩ 
đến các tiểu vương A-tu-la và các quyến thuộc dưới sự thống lãnh 


802 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





của mình. Khi ấy các tiểu vương và các A-tu-la biết vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la nghĩ đến mình, liền trang bị các loại binh khí, dẫn đến 
bên vua. Đến nơi, tất cả đều dừng lại ở trước. Bấy giờ vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la, mặc áo giáp cầm gậy lên xe cùng với các tiểu 
vương và các quân binh vây quanh, kéo đến bên A-tu-la La-hầu-la; 
đến nơi dừng lại. Bấy giờ vua A-tu-la La-hầu-la lại nghĩ đến hai vua 
A-tu-la là Dũng Dược và Huyễn Hóa. Khi ấy hai vị ấy biết vua kia 
nghĩ đến mình, lại nghĩ như vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đã nghĩ. 
Các tiểu vương và thuộc hạ biết rồi, ai cũng trang bị vũ khí, đi đến 
bên vua. Đến rồi, lại kéo đến bên vua A-tu-la La-hầu-la. Bấy giờ 
vua A-tu-la La-hầu-la tự trang bị các loại binh khí cùng với ba vua 
A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la, Dũng Dược và Huyễn Hóa, và các tiểu 
vương cùng quyến thuộc của ba vua, sau trước vây quanh, từ thành 
A-tu-la, dẫn nhau ra đi, muốn cùng chư Thiên Đao-lợi đánh nhau. 

Bấy giờ hai Đại long vương là Nan-đà và Ưu-ba-nan-đà ra khỏi 
cung, dùng thân quấn quanh núi Tu-di-lưu bảy vòng, làm núi rung 
động; động rồi động nữa, động lớn, động khắp; rung rồi lại rung, 
rung lớn, rung khắp; phun rồi lại phun, phun lớn, phun khắp, dùng 
đuôi đập xuống biển, làm cho một khối nước vọt lên đến đỉnh núi 
Tu-di-lưu. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, Thiên chủ Đế-thích suy nghĩ rồi, bảo với 
Thiên chúng: “Các vị Nhân giả, có thấy đại địa này rung động chăng? 
Không trung mây đen kịt như mây có mưa, lại giống sương mù, biết 
chắc là A-tu-la muốn cùng chư Thiên đánh nhau”. Khi ấy, các Rồng ở 
trong biển đều cầm đủ loại binh khí ra khỏi cung, hướng đến trước A- 
tu-la, cùng A-tu-la đánh nhau. Nếu thắng thì đuổi chúng lui về cung. 
Còn chẳng thắng thì sợ hãi chạy lui đến bên Dạ-xoa Địa Cư. Đến nơi, 
nói rằng: “Quý vị nên biết, các A-tu-la muốn giao đấu với chư Thiên. 
Nay quý vị có thể cùng chúng tôi trợ lực đánh phá”. Dạ-xoa nghe rồi, 
chuẩn bị giáp trượng, hiệp lực rồng đi đánh. Giả sử thắng thì truy đuổi; 
còn không thắng thì lui, sợ hãi bổ chạy đến chỗ Dạ-xoa Bát Túc. Đến 
nơi, nói rằng: “Dạ-xoa Bát Túc, quý vị có biết không? Các A-tu-la 
muốn đánh chư Thiên. Qúi vị nên đến cùng chúng tôi trợ lực để đánh 
chúng”. Bát Túc nghe xong, trang bị, cầm trượng, dẫn nhau đi... cho 
đến thua chạy... đến nói với các Dạ-xoa Trì Man... như rước... không 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 803 





thắng nổi chạy lui, đến nơi với Dạ-xoa Thường Túy. Thường Túy nghe 
xong, lại trang bị gậy gộc cùng Trì Man... cùng hiệp lực chiến đấu. 
Nếu thắng được thì đuổi A-tu-la về cung; còn thất bại thì sợ hãi chạy 
lui, đi đến bên Tứ đại thiên vương. Đến nơi, tâu với Tứ đại thiên 
vương rằng: Tâu Tứ thiên vương, quý ngài nên biết! Các A-tu-la nay 
muốn đến cùng chư Thiên giao đấu. Các ngài nên cùng chúng tôi trợ 
lực đánh họ khiến cho tan tác”. Tứ thiên vương nghe Thường túy nói, 
liền trang bị, cầm các loại binh khí, cưỡi xe ra đi... cho đến thua chạy, 
không thể hàng phục. Khi ấy Tứ thiên vương liền đến hội trường 
Thiện pháp đường của chư Thiên, tâu trình với Đế-thích thế này: 
“Thiên vương nên biết, các A-tu-la nay đã tụ tập muốn cùng chư 
Thiên giao chiến. Cần phải đến đó đánh chúng”. Khi ấy trời Đế-thích 
nghe Tứ thiên vương nói vậy rồi, chấp thuận, bèn gọi một vị trời tên 
Ma-na-bà bảo: “Thiên tử, hãy đến đây! Nay ngươi đi đến các Thiên 
vương Dạ-ma, sang Đâu-suất-đà, Hóa lạc, Tha hóa tự tại..; đến nơi 
rồi, thay lời ta tâu rằng: “Chư Thiên quý ngài, chắc quí ngài đã biết, 
các A-tu-la muốn đánh chư Thiên. Quý ngài nên trợ giúp chúng tôi, 
cùng chúng tôi đến đánh A-tu-la”. Khi ấy Ma-na-bà nghe lời Đế-thích 
rồi, liền đến các trời Dạ-ma... tâu trình đầy đủ sự việc. Bấy giờ Thiên 
vương Dạ-ma nghe Thiên sứ Ma-na-bà của Đế-thích nói xong, trong 
lòng liền nghĩ đến chúng chư Thiên Dạ-ma. Khi ấy, Thiên chúng biết 
Thiên vương nghĩ đến mình rồi, họ liền mang các loại áo giáp, binh 
khí, cưỡi lên các loại xe trời sẵn có, cùng đi đến chỗ Thiên vương. 
Đến nơi, tất cả đều dừng lại ở trước. Khi ấy Thiên vương Dạ-ma thân 
mang các thứ áo giáp cõi trời, tay cầm binh khí báu cùng vô lượng 
trăm ngàn vạn các Thiên tử vây quanh nhắm đến phía Đông đỉnh núi 
chúa Tu-di-lưu hạ xuống, dựng cờ “nan hàng” thuần một màu xanh 
trên ngọn núi. Bấy giờ Thiên sứ Ma-na-bà lại đi đến chỗ Thiên vương 
Đâu-suất-đà. Đến nơi, tâu với Thiên vương Đâu-suất-đà thế này: “Xin 
ngài biết cho, Thiên vương Đế-thích có lời tâu bày rằng: “Bọn A-tu-la 
muốn đánh chư Thiên. Xin ngài đến hỗ trợ chúng tôi đến đó ra sức 
chiến đấu”. Thiên vương Đâu-suất-đà nghe rồi, liền nghĩ đến các 
chúng Thiên tử. Họ biết rồi đều đến hết, tụ tập bên Đại thiên vương 
Đâu-suất-đà. Đến nơi, liền chuẩn bị, cầm binh khí, cưỡi các thứ xe, 
cùng vây quanh, hạ xuống ở phía Nam núi chúa Tu-di-lưu, với vô 


804 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





lượng trăm nghìn vạn chúng tụ hội, dựng cờ “nan hàng” màu vàng ở 
trên ngọn núi. Bấy giờ Thiên sứ Ma-na-bà lại đến Thiên vương Hóa 
lạc tâu rằng: “Tâu Thiên vương Hóa lạc, xin ngài biết cho, vua Đế- 
thích có lời thế này: “Bọn A-tu-la muốn đánh chư Thiên”... âu trình 
như trước... cho đến Thiên vương ấy cùng với vô lượng số trăm ngàn 
vạn chư Thiên tử đến, ai cũng trang bị áo giáp, cưỡi đủ các loại xe, 
xuống đến phía Tây núi Tu-di-lưu, dựng cờ “nan hàng” màu đỏ, ở trên 
ngọn núi. Cũng như thế, lên tâu với chư Thiên tử Tha hóa tự tại... /ấr 
cả đều như trên... Khi ấy Thiên chúng trang bị cầm binh khí, gấp đôi 
trời Hóa lạc, cùng vô lượng trăm Thiên tử, vô lượng ngàn Thiên tử, vô 
lượng trăm ngàn Thiên tử vây quanh, hạ xuống phía Bắc núi chúa Tu- 
di-lưu, dựng cờ “nan hàng” màu trắng ở trên ngọn núi. 

Bấy giờ Đế-thích thấy chư Thiên đã vân tập đông đủ, tâm nghĩ 
đến các Dạ-xoa trên không trung. Khi ấy chúng Dạ-xoa trên hư không 
đều nói: “Thiên vương Đế-thích đã nghĩ đến chúng ta”. Biết như vậy 
rồi, họ liền bảo nhau mặc giáp, cầm trượng, trang bị đầy đủ; đã trang 
bị rồi, cưỡi lên các thứ xe, đi đến trước trời Đế-thích, đứng sang một 
bên. Khi ấy trời Đế-thích lại nghĩ đến các Tiểu thiên vương và quyến 
thuộc trời Tam thập tam. Khi biết như vậy rồi, tất cả đều mặc giáp, 
trang bị vũ khí, cưỡi các loại xe đến trước Thiên vương. Khi ấy Đế- 
thích tự mặc các loại áo giáp và cầm binh khí, cưỡi các thứ xe, cùng 
Dạ-xoa trên không và các tiểu vương Tam thập tam thiên, sau trước 
vây quanh, ra khỏi thiên cung cùng A-tu-la đánh nhau. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, khi chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, 
có những loại vũ khí màu sắc như thế này, đó là đao, tên, giáo, côn, 
vô, chày, tên nhọn kim cang, tên diện, tên tạc, tên thốc, tên độc xỉ, 
tên ca-lăng-già diệp thốc, tên vi tế thốc, tên nỗ, những vũ khí như 
thế nhiễu màu đẹp đẽ, do bảy báu tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não... dùng những cây trượng ấy, từ xa 
phóng đến thân A-tu-la, không dính, không hại, lơ lững lướt qua thân 
bọn chúng, lại cũng chẳng thấy thương tích, chỉ có xúc chạm vào là 
chịu thống khổ. 

Chư Tỳ-kheo, khí giới mà A-tu-la có trong khi cùng trời đánh 
nhau, sắc loại cũng tương tợ, cùng một loại bẩy báu tạo thành, khi 
dính phải, lướt qua cũng không có dấu vết, chỉ do nhân duyên xúc 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 805 





chạm là chịu thống khổ. 

Chư Tỳ-kheo, chư Thiên cõi Dục khi cùng với A-tu-la đánh 
nhau, còn có các loại vũ khí màu sắc như thế, huống là bọn người thế 
gian. 


806 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỂN IX 


Phẩm 10: KIẾP TRỤ 


Chư Tỳ-kheo, thế gian có ba loại trung kiếp. Những gì là ba? 
Một là trung kiếp đao trượng, hai là trung kiếp cơ cẩn, ba là trung 
kiếp tật dịch. Thế nào gọi là trung kiếp đao trượng? 

Chư Tỳ-kheo, trung kiếp đao trượng là con người thời ấy, 
không có chánh hạnh, chẳng nói như pháp, tà kiến điên đảo, làm đủ 
mười nghiệp bất thiện. Chúng sanh khi ấy chỉ thọ mười tuổi. 

Chư Tỳ-kheo, khi con người thọ mười tuổi thì con gái sanh ra 
năm tháng đã lấy chồng, giống như ngày nay mười lăm tuổi đã lấy 
chồng. Chất đất ngày nay có tô du, sanh tô, đường tảng, đường cát, 
gạo thơm. Nhưng đến thời ấy, tất cả đều tiêu mất, chẳng sanh ra nữa. 
Khi con người thọ mười tuổi, dùng toàn loại lông thô của loài dê đen 
làm y phục, giống như loại áo Ca-thi-ca-kiểu-xà-da, áo Sô-ma-tăng, 
áo Độ-cứu-la, áo Câu-lộ-ma-ta, áo Kiếp bối, áo Cam-bà-la bảo ngày 
nay, rất đẹp đẽ. Loại áo lông thô đó, cũng giống như vậy. Vào lúc 
ấy, con người chỉ ăn hạt cỏ, giống như gạo thơm ngày nay. Lại được 
cha mẹ thương yêu chỉ nguyện được mười tuổi, cho đó là thượng thọ. 
Như con người thời nay mong sống một trăm tuổi. 

Chư Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có chúng sanh bất 
hiếu cha mẹ, không kính Sa-môn và Bà-la-môn, chẳng kính bậc 
Trưởng thượng. Nhưng những bậc này cũng được người khác cúng 
dường, khen ngợi, tôn trọng, giống như danh dự của người tu hành 
giáo pháp ngày nay không khác. Vì sao? Vì nghiệp của họ là như vậy. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 807 





Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, không có 
tên thiện, cũng không có người tu hành mười điều thiện, phần 
nhiều, hầu hết đều làm điều ác. Chúng sanh thấy nhau, ai cũng 
sanh tâm giết hại, không còn lòng thương yêu, giống như thợ săn 
ngày nay ở trên núi, hoặc đầm vắng thấy các loài cầm thú chỉ khởi 
tâm giết hại. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở vào thời ấy, đồ trang sức Anh lạc đeo 
trên thân người đều là đao trượng, giống như tràng hoa, bông tai, 
vòng cổ, xuyến, nhẫn, trâm trang điểm trên thân ngày nay, cùng loại 
không khác. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, vào thời ấy, trung kiếp sắp hết, trong 
vòng bẩy ngày, tay chạm vào bất cứ vật gì, hoặc cỏ, hoặc cây, đất 
cục, ngói, đá, tất cả vật ấy đều biến thành đao trượng, mũi rất bén 
nhọn, hơn người chế tạo. Trong vòng bẩy ngày, mọi người giành 
lấy để giết hại nhau. Tất cả đều tàn sát nhau, khi mạng chung đều 
rơi vào các đường ác, chịu khổ địa ngục. Vì sao? Vì họ đối với nhau 
sanh tâm sát hại, tâm ô trược, tâm ác, tâm không lợi ích, tâm không 
từ bi, tâm không trong sạch. Chư Tỳ-kheo, như vậy gọi là trung 
kiếp đao trượng. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là trung kiếp cơ cẩn (đói khát)? 

Chư Tỳ-kheo, vào thời kỳ trung kiếp đói khát, mọi người đều 
không có pháp tu hành, tà kiến, điên đảo, làm đủ mười nghiệp bất 
thiện. Vì vậy, trời không mưa. Vì không có mưa nên đời đói khát, 
không có hạt giống, nhặt xương để sinh sống; lấy vỏ cây nuôi mạng. 

Thế nào gọi là nhặt xương để sinh sống? 

Chư Tỳ-kheo, lúc đói khát, mọi người, hoặc ra ngã tư đường, 
hoặc đường hẻm, thành quách, khắp các đạo lộ, thâu nhặt xương 
người, đổ nước đun sôi, lấy nước mà uống để nuôi sống. Vì vậy gọi 
là nhặt xương để sinh sống. Thế nào gọi là bóc vỏ nuôi mạng? 

Chư Tỳ-kheo, vào thời kỳ đói khát, mọi người vì quá đói nên 
bóc lấy vỏ cây, đổ nước đun sôi mà uống để nuôi mạng. Vì vậy gọi 
là bóc vỏ nuôi mạng. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh khi ấy bị đói khát chết rồi đều sanh 
vào các đường ác, hoặc đọa vào trong chốn Diêm-la, gọi là ngạ quỷ, 
vì bọn họ xan tham tật đố, sợ các vật hết, giành nhau cất giấu. Chư 


§08 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Tỳ-kheo, vì vậy cho nên gọi là trung kiếp đói khát. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh? 

Chư Tỳ-kheo, con người khi ấy cũng muốn thực hành pháp, 
muốn nói như pháp, cũng muốn thực hiện sự hiểu biết không điên 
đảo, muốn thực hành đầy đủ mười điều thiện. Nhưng vào thời ấy, 
các người làm như pháp vì quá khứ không làm mười nghiệp thiện để 
vượt thắng quả báo nên đến nổi khiến loài phi nhân phóng, xả khí tai 
ương, dịch bệnh hoành hành. Lúc đó có nhiều người mạng chung. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ dịch bệnh, lại có loài 
phi nhân ở thế giới khác đến nơi này gây dịch bệnh. Vì sao? Vì họ 
phóng dật, làm việc phóng dật, cũng lại tiếp xúc với điều ác cho 
nên tâm họ bị não loạn, họ bị đoạt mất oai lực. Trong đó, có 
nhiều người phước mỏng, bị bệnh mạng chung. Thí như quốc 
vương, hoặc đại thần của vua giữ gìn thần dân, ở địa đầu đất 
nước, bố trí quân lính tuần canh. Bấy giờ phương khác có đạo tặc 
đến, vì lính tuần canh không cẩn thận, vì chểnh mảng nên bị giặc 
cướp nhất thời chém giết, hoặc phá nhà cửa, hoặc hủy thôn xóm, 
hoặc phá làng mạc, hoặc hủy quốc thành. Cũng giống như vậy, 
con người lúc ấy phóng dật nên phi nhân phương khác đến gây 
dịch bệnh, mạng chung hết cả, cũng lại như vậy. Lại nữa, vào lúc 
ấy, phi nhân phương khác khi đến gây dịch bệnh, tuy các chúng 
sanh không hành phóng dật nhưng loài quỷ ấy quá mạnh, cưỡng 
hại bức bách, cho họ tiếp xúc cái xấu ác, làm tâm họ bấn loạn, 
đoạt mất oai lực; trong đó có nhiều người ngộ bệnh mạng chung. 
Thí như nhà vua hoặc đại thần của vua vì để bảo vệ các tụ lạc 
nên bố trí, trấn giữ. Trong khi đó, giặc cướp phương khác đến 
xâm phạm quấy nhiễu. Tuy sự trấn giữ không chểnh mắng, phòng 
hộ cẩn trọng nhưng giặc kia quá mạnh, cưỡng hại bức bách, người 
ở đó cùng lúc bị giết hại, hoặc bị phá hủy nhà cửa thôn xóm làng 
mạc... nói lược như trên, cũng như thế. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong kiếp dịch bệnh, con người ngộ bệnh, đau 
đớn mạng chung cũng như vậy. Sau khi mạng chung, họ đều được 
sanh lên các cõi trời. Vì sao? Vì họ không có tâm hại nhau, tâm 
không loạn động, tâm có lợi ích, tâm từ, tâm tịnh; khi sắp mạng 
chung họ hỏi thăm nhau: “Bệnh của bạn có thể chịu đựng chăng? Ít 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 809 





bị tổn hại chứ? Có ai thoát chăng? Có ai khỏi chăng? Có ai bị bệnh 
gì khác chăng?” Chư Tỳ-kheo, do ý nghĩa đó, họ được sanh lên cõi 
trời. Vì vậy gọi là trung kiếp dịch bệnh. 

Chư Tỳ-kheo, đó là ba thứ trung kiếp của thế gian. 


M 


§10 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





PHẨM 11: TRỤ THẾ 


Chư Tỳ-kheo, trong thế gian, có bốn cái vô lượng chẳng thể 
lường được, chẳng thể cân được, chẳng thể nghĩ bàn được. Hoặc trời, 
hoặc người, những vị toán số trong đời, muốn nắm được số lượng ấy 
là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 
nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức năm, bao nhiêu trăm ức năm, 
bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu trăm ngàn ức năm, cũng không 
bao giờ được. Bốn điều ấy là gì 

Chư Tỳ-kheo, đó là sự tổn tại của thế giới. Điều này chẳng thể 
tính toán mà biết được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao 
nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức năm, bao 
nhiêu trăm ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu trăm ngàn ức 
năm. 

Chư Tỳ-kheo, sự hoại diệt của thế giới sau khi tổn tại cũng 
chẳng thể tính đếm mà biết được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm 
năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức 
năm, bao nhiêu trăm ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu 
trăm ngàn ức năm. 

Chư Tỳ-kheo, sự hình thành của thế giới sau khi hoại diệt, điều 
này cũng chẳng thể tính toán mà biết được là bao nhiêu năm, bao 
nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm, bao 
nhiêu ức năm, bao nhiêu trăm ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao 
nhiêu trăm ngàn ức năm. 

Chư Tỳ-kheo, thế giới tổn tại sau khi hình thành, điều này cũng 
chẳng thể tính đếm mà biết được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm 
năm, bao nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức năm, bao nhiêu trăm 
ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu trăm ngàn ức năm. 

Chư Tỳ-kheo, đây gọi là bốn thứ vô lượng, chẳng thể lường 
được, chẳng thể cân được, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể tính 
đếm được, hoặc trời hoặc người, không có ai tính đếm mà có thể biết 
được là bao nhiêu trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu trăm ngàn vạn ức 
năm. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 811 





Chư Tỳ-kheo, ở phương Đông cõi này, có các thế giới chuyển 
biến trụ và hoại, không có thời gian ngừng nghỉ; hoặc có thế giới 
chuyển thành, chuyển trụ, chuyển hoại. 

Chư Tỳ-kheo, phương Nam, Tây Bắc, việc chuyển thành, 
chuyển trụ, chuyển hoại, cũng lại như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, thí như bánh xe có năm bộ phận, trừ trục ra, xoay 
chuyển không ngừng, không có thời gian tạm nghỉ, nói lược như trên. 
Lại như cơn mưa mùa hạ, hạt mưa to, nối nhau rơi xuống không có 
gián đoạn. Cũng như phương Đông, sự chuyển thành, trụ, hoại của 
các phương Nam, Tây, Bắc không có lúc dừng nghỉ, cũng lại như thế. 

Chư Tỳ-kheo, ở trong khoảng thời gian ấy, lại có ba tai họa. Ba 
họa ấy là gì? Một là tai họa về lửa, hai là tai họa về nước, ba là tai 
họa về gió. Trong thời gian bị tai họa về lửa, chư Thiên Quang âm 
khỏi bị tai họa ấy; thời kỳ tai họa về nước, chư Thiên Biến tịnh khỏi 
bị tai họa ấy. Thời kỳ tai họa về gió, chư Thiên Quảng quả khỏi bị 
tai họa ấy. 

Thế nào là tai họa về lửa? Chư Tỳ-kheo, thời kỳ tai họa về lửa, 
các chúng sanh có làm việc lành, nói năng như pháp, thành tựu 
chánh kiến không có điên đảo, thực hiện đầy đủ mười nghiệp thiện, 
đắc tầng thiển thứ hai Vô giác quán mà không dụng công tu, tự 
nhiên chứng đắc. Bấy giờ bọn chúng sanh ấy dùng sức thần thông, 
trụ trên hư không, trụ các cõi tiên, trụ các cõi trời, trụ cối phạm 
hạnh. Trụ như vậy rồi, họ hưởng thọ cái vui Vô giác quán của tầng 
thiển thứ hai, chứng biết như vậy, thành tựu đây đủ, thân hoại liền 
sanh cõi trời Quang âm. Chúng sanh cõi Địa ngục, chúng sanh cõi 
Súc sanh, cối Diêm-ma-la, cõi A-tu-la, cõi Tứ thiên vương, trời Tam 
thập tam, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại 
và trời Ma thân cho đến Phạm thế, các chúng sanh sanh vào Nhân 
gian đều thành tựu Vô giác vô quán, chứng biết an lạc. Khi thân 
hoại, liễn sanh cõi trời Quang âm. Tất cả sáu đường đều chấm dứt. 
Đó gọi là thế gian chuyển tận. 

Chư Tỳ-kheo, thế nào gọi là thế gian trụ rồi chuyển hoại? 

Chư Tỳ-kheo, vào thuở đó, thời gian lâu xa vô lượng, thiên hạ 
hạn hán, không mưa. Tất cả cỏ cây đều khô cháy chẳng mọc lại. Thí 
như cỏ lau cắt khi còn non, không có nước mưa, khô cháy mục nát, 


812 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





không thể mọc lại. Cũng như vậy, chư Tỳ-kheo, trời lâu không mưa, 
tất cả cỏ cây đều khô cháy. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành cũng vậy, vô thường, chẳng tổn 
tại lâu dài, không bền chắc, không tự tại, là pháp phá hoại, nên chán 
bỏ, nên cầu giải thoát. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, vào thời ấy, có gió lớn Ca-lê-ca thổi tám 
vạn bốn ngàn do-tuần nước biển lớn giạt ra, rồi ở dưới liền xuất hiện 
cung điện mặt trời, thổi mặt trời lên khỏi biển đặt ở lưng chừng núi 
chúa Tu-di-lưu, cách bốn vạn hai ngàn do-tuân, trong quỹ đạo mặt 
trỜI. 

Chư Tỳ-kheo, đây gọi là mặt trời thứ hai xuất hiện ở thế gian. 
Các ao, hổ, sông, ngòi nhỏ, tất cả đều khô cạn, không còn cái nào. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường... nói lược như 
trên... cầu thoát khỏi. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo,... nói lược như trên... gió lớn thổi nước 
biển, xuất hiện cung điện mặt trời, đặt ở quỹ đạo mặt trời. Đó là mặt 
trời thứ ba xuất hiện ở thế gian. Tất cả các ao lớn, hồ lớn, sông lớn 


và vô số tất cả sông lớn để khô cạn, không còn cái nào. Các hành 
cũng vậy... 


Và như thế, mặt trời thứ tư xuất hiện ở thế gian, các sông và ao 
hồ lớn như ao lớn Thiện hiện, ao lớn A-na-bà-đạt-đa, ao lớn Mạn- 
đà-kỳ-ni, ao lớn Xà mãn thảy đều khô cạn, không còn cái nào. Các 
hành cũng thế... 

Và cũng như thế, mặt trời thứ năm xuất hiện ở thế gian, nước 
biển lớn dân dân khô cạn, lúc đầu độ vơi bằng mắt cá, rồi vơi dân 
cho đến độ vơi bằng tới đầu gối, rồi vơi nữa cho đến nửa thân, rồi 
một thân, rồi hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thân... rồi vơi đến khô cạn. 

Chư Tỳ-kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn vơi 
dẫn... từ nửa cây Đa-la, cho đến một cây Đa-la, hoặc hai, ba, bốn, 
năm, sáu, bẩy cây Đa-la,... vơi đến nửa câu-lô-xá, hoặc một, hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bẩy câu-lô-xá, cho đến vơi nửa do-tuần, hoặc hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bẩy do-tuâần, cho đến một trăm do-tuần, hoặc hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bẩy trăm do-tuần... 

Chư Tỳ-kheo, lúc mặt trời xuất hiện, nước biển lớn vơi một 
ngàn do-tuần, cho đến hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy ngàn do-tuần... 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 813 





Chư Tỳ-kheo, lúc mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước biển lớn 
vơi cho đến lúc còn lại bẩy ngàn do-tuần, hoặc xuống còn sáu, năm, 
bốn, ba, hai, một ngàn do-tuần. Cứ như vậy cho đến lúc mực nước 
còn lại bẩy trăm do-tuần, hoặc xuống còn sáu, năm, bốn, ba, hai, 
một trăm do-tuần, hoặc mực nước còn bẩy do-tuần, hoặc còn lại sáu, 
năm, bốn, ba, hai, một do-tuần. Rồi mặt nước vơi dần, còn lại bẩy 
câu-lô-xá, cho đến mực nước còn lại cho đến sáu, năm, bốn, ba, hai, 
một câu-lô-xá. 

Chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ năm mặt trời xuất hiện ở thế gian, 
nước biển lớn kia, sâu còn bảy cây Đa-la, hoặc còn lại sáu, năm, 
bốn, ba, hai, một cây Đa-la; hoặc mức nước còn lại độ sâu bằng bảy 
người, hoặc mức nước còn lại sáu, năm, bốn, ba, hai, một người, 
hoặc nửa người, hoặc đến đầu gối, cho đến mắt cá. Lại trong thời kỳ 
năm mặt trời, nước trong biển lớn còn sót lại chút ít như chút ít nước 
trong dấu chân trâu khi mưa thu không khác. Thời kỳ năm mặt trời, 
nước trong biển lớn kia cũng lại như thế. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ năm mặt trời, trong biển 
lớn kia, ở tất cả nơi, cho đến nước bùn cũng không còn. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành cũng lại như thế, vô thường 
không dài lâu, tạm thời thoáng chốc... nói lược cho đến, đáng nhàm 
chán, đáng xa ha, nên cầu ra khỏi. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo,... nói lược như trên, cho đến khi sáu mặt 
trời xuất hiện ở thế gian, bốn châu lớn và tám vạn bốn ngàn châu 
nhỏ, các núi lớn, núi chúa Tu-di-lưu, thảy đều bốc khói, bốc mãi bốc 
mãi, giống như người thợ gốm khi muốn nung đồ đất; trên đồ đất, 
ngọn lửa cùng lúc phát khởi, lửa đó rất mạnh, phủ kín khắp cả. Bốn 
châu lớn và các núi bốc khói mãnh liệt, cũng lại như thế,... nói lược 
cho đến các hành vô thường, nên cầu ra khỏi. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, lược nói như trên, khi bẩy mặt trời xuất 
hiện, bốn châu lớn và tám vạn bốn ngàn châu nhỏ, các núi lớn khác 
và núi chúa Tu-di-lưu thảy đều cháy trụi, nước mạch dưới đất cũng 
đều khô cạn; địa đại đã hết thì phong đại cũng hết. Khi hỏa đại bốc 
cháy như thế, phần trên núi chúa Tu-di-lưu bẩy trăm do-tuần, ngọn 
núi ngã đổ; ngọn lửa ấy bốc cháy, gió thổi thiêu cháy cung điện 
Phạm thiên, cho đến trời Quang âm. Trong đó có các Thiên tử sanh 


814 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sau ở dưới cung điện Quang âm chẳng biết kiếp thế gian chuyển 
hoại, chuyển thành và chuyển trụ nên sanh sợ hãi, kinh khiếp run 
rẩy, nói với nhau: “Chẳng lâu nữa ngọn lửa sẽ thiêu đốt các cung 
điện Quang âm”. Khi ấy các Thiên tử ở tại cõi trời Quang âm từ 
trước biết rõ sự hoại, thành, trụ của kiếp thế gian, trấn an các Thiên 
tử hậu sanh: “Quý vị đừng sợ, đừng sợ! Vì sao? Này quý vị, khi xưa 
có ngọn lửa đỏ cũng đến nơi ấy”. Khi đó các Thiên tử nghe lời ấy 
rồi, liền nhớ lại ánh sáng thuở xưa, nhớ nghĩ rằng ánh sáng kia 
chẳng lìa tâm, cho nên có tên là Quang thiên. Lửa kia như thế, bùng 
cháy rất lớn, rực đỏ mãnh liệt, thiêu đốt thành tro bụi, chẳng còn lại 
øì; nên biết phân biệt như thế. 

Chư Tỳ-kheo, các hành cũng thế, nói lược... cho đến nên cầu 
thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, thế gian hoại rồi lại thành như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, vào thuở ấy, lâu xa vô cùng, thời gian chẳng thể 
tính đếm, mây ùn ùn nổi lên cho đến che khắp cả thế giới Phạm 
thiên. Che như thế rồi, mưa lớn trút xuống, hạt mưa rất to, giống như 
trục bánh xe, hoặc như cái chày, trải qua nhiều năm, trăm ngàn vạn 
năm, khối nước mưa kia dần dần tăng lên cho đến thế giới Phạm 
thiên thì dừng lại, nước ấy đầy khắp. Khối nước ấy có bốn luồng gió 
giữ lại. Những gì là bốn? Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn 
là lao chủ. Sau khi cơn mưa chấm dứt, bấy giờ khối nước ấy tự hạ 
xuống vô lượng trăm ngàn do-tuần. Vào lúc ấy, bốn phương cùng 
lúc, có bốn ngọn gió lớn thổi lên. Gió ấy tên là A-na-tỳ-la, thổi khối 
nước kia làm ba đào nổi dậy cuồn cuộn không dừng; ở giữa tự nhiên 
sanh ra khối bọt, nhưng bọt ấy bị ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi ném 
lên trên không, tạo ra các cung điện đẹp đẽ khả ái bằng bẩy báu xen 
lẫn, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não... 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, chư Thiên Phạm thân có cung 
điện với các tường vách xuất sanh ở thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, tạo như thế rồi, khi ấy, khối nước kia liền hạ 
xuống vô lượng trăm ngàn vạn do-tuẫn... nói lược như trên, gió bốn 
phương nổi dậy, tên là gió lớn A-na-tỳ-la, thổi ném khối bọt thành 
cung điện tên là Ma thiên thân; tường vách chỗ ở như trời Phạm 
thân, không khác, chỉ có màu sắc, báu vật, tinh diệu sai khác chút ít. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 815 





Cứ như thế, tạo tác cung điện tường vách chư Thiên Tha hóa tự tại, 
chư Thiên Hóa lạc. Kế đến, tạo tác cung điện chư Thiên Đâu-suất- 
đà, tiếp là cung điện chư Thiên Dạ-ma. Cứ như vậy, theo thứ tự xuất 
hiện đầy đủ đều giống như chư Thiên Phạm thân. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy khối nước kia dần dần hạ xuống vô lượng 
trăm ngàn vạn do-tuần, nhỏ lại dần, rồi dừng lại. Từ khối nước ấy, 
quanh bốn phía, tự nhiên nổi bọt, dừng trên mặt nước, dày sáu mươi 
tám trăm ngàn do-tuân, rộng vô cùng. Giống như trong ao suối và 
đầm hồ, khắp bốn phía, có bọt nổi lên phủ trên mặt nước, đứng yên. 
Cũng như thế, chư Tỳ-kheo, trong khối nước kia, khắp bốn phía, bọt 
nước nổi lên, đứng yên, dày sáu mươi tám trăm ngàn do-tuần, rộng 
vô lượng, cũng lại như thế. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy, gió lớn A-na-tỳ-la kia thổi bọt nước ấy 
liền tạo thành hình dáng núi chúa Tu-di-lưu, kế đến tạo thành quách, 
nhiều màu đẹp đẽ, do bốn báu tạo thành, đó là các loại báu vi diệu 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê ... 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian này mới có núi chúa 
Tu-di-lưu xuất hiện như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, lại vào lúc ấy, gió lớn Ty-la thổi bọt nước kia 
lên phần trên núi chúa Tu-di-lưu, bốn phía tạo thành tất cả ngọn núi, 
mỗi ngọn cao bẩy trăm do-tuần, nhiều màu đẹp đế, bẩy báu tạo 
thành, đó là các loại báu xa cừ, mã não... do nhân duyên ấy, thế gian 
xuất hiện các ngọn núi cao. Cứ như thế, ngọn gió kia, tiếp đến thổi 
bọt nước, tạo tác cung điện cho chúng chư Thiên tam thập tam. Kế 
đến, phía Đông, Tây, Nam, Bắc ở lưng chừng núi chúa Tu-di-lưu, 
cách bốn vạn hai ngàn do-tuần, tạo tác các cung điện cho bốn Đại 
thiên vương, dựng thành, tường vách nhiều màu bằng bẩy báu, đẹp 
đẽ khả ái. Tạo dựng như vậy xong rồi, bấy giờ ngọn núi kia lại thổi 
bọt nước tới nửa sườn núi chúa Tu-di-lưu, cách bốn vạn bốn ngàn do- 
tuần, tạo thành cung điện lớn cho Nguyệt thiên tử, nhiều màu bằng 
bẩy báu, hoàn hảo trang nghiêm. Tạo tác như thế rồi, gió kia lại thổi 
bọt bẩy ngày tạo cung điện thành quách, lầu gác cho Nhật thiên tử, 
nhiều màu bằng bảy báu, vạn phần đẹp đẽ. Do nhân duyên ấy, thế 
gian mới có bảy cung điện mặt trời hiện diện. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngọn gió kia thổi khối nước ấy lên núi 


816 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





chúa Tu-di-lưu, tạo ba thành quách đẹp đẽ, nhiều màu bằng bảy báu, 
cho đến... đó là xa cừ, mã não... do đó có thành quách xuất hiện ở thế 
gian. 

Chư Tỳ-kheo, khi ấy, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la, kế đến thổi bọt 
nước đến trên mặt biển cao một vạn do-tuần, tạo cung điện thành 
quách pha lê cho các Dạ-xoa hư không. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có cung điện 
thành quách Dạ-xoa hư không xuất hiện như thế. 

Chư Tỳ-kheo, khi đó ngọn gió lớn A-na-tỳ-la, tiếp theo, thổi 
bọt nước đến phía Đông, Tây, Nam, Bắc núi chúa Tu-di-lưu, mỗi bên 
cách núi một ngàn do-tuần, ở dưới biển lớn, tạo ra thành quách A-tu- 
la ở bốn phía, nhiều màu bằng bảy báu, đẹp đẽ khả ái. Do đó thế 
gian mới có thành quách A-tu-la ở bốn phía xuất hiện như thế. 

Lại nữa, gió lớn A-na-tỳ-la thổi khối bọt nước kia đặt một nơi 
bên ngoài núi chúa Tu-di-lưu, tạo một núi khác tên là Khư-để-la-ca. 
Núi ấy cao rộng mỗi mặt đều bốn vạn hai ngàn do-tuần, nhiều màu 
bằng bảy báu, hoàn hảo trang nghiêm, đẹp đẽ khả quan. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Khư-đề- 
la-ca xuất hiện như thế. 

Lại nữa, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước ấy ra ngoài núi 
Khư-đề-la-ca, đặt ở một chỗ, tạo một núi tên là Y-sa-đà-la. Núi ấy 
cao, rộng mỗi chiều hai vạn một ngàn do-tuần, nhiều màu khả ái, do 
bảy báu là xa cừ mã não... tạo thành. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó nên thế gian mới có núi Y-sa- 
đà-la xuất hiện như thế. 

Lại nữa, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia ném ở ngoài 
núi Y-sa-đà-la, ngay nơi ấy tạo một núi tên là Do-càn-đà-la. Núi ấy 
cao, rộng mỗi chiều một vạn hai ngàn do-tuần, nhiều màu khả ái. 
Cho đến được tạo thành bằng bảy báu như xa cừ, mã não... 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có tên núi chúa 
Do-càn-đà-la xuất hiện. 

Cứ như thế, tiếp đến tạo núi Thiện hiện, cao rộng bằng nhau 
sáu ngàn do-tuần; tiếp theo, tạo núi Mã phiến đầu, cao rộng bằng 
nhau ba ngàn do-tuân. Lại tạo núi Vi-dân-đà-la, cao rộng một ngàn 
hai trăm do-tuần. Tiếp đến, tạo núi Tỳ-na-da-ca, cao rộng bằng nhau 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN §17 





sáu trăm do-tuần. Kế đến, tạo núi Luân viên, cao rộng bằng nhau ba 
trăm do-tuần, nhiều màu khả ái, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng 
ngọc, xa cừ, mã não... là bảy báu tạo thành, nói đủ như trên, như sự 
tạo tác núi Khư-để-la-ca không khác. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Luân 
viên xuất hiện. 

Lại nữa, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước ấy tan ra, đặt 
ngoài bốn phía núi Luân viên, làm thành bốn châu lớn và tám vạn 
châu nhỏ; các núi lớn..theo thứ tự xuất hiện. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có bốn châu lớn 
và tám vạn châu nhỏ, và núi lớn, theo thứ tự xuất hiện. 

Lại nữa, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi bọt nước kia đặt ngoài 
bốn châu lớn, và tám vạn châu nhỏ, núi chúa Tu-di-lưu và các núi 
lớn khác, đứng yên một chỗ, gọi là núi Đại luân viên, cao rộng bằng 
nhau, sáu trăm tám mươi vạn do-tuần, thật vững chắc, do kim cương 
tạo thành, khó hư hoại. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, núi Đại luân viên xuất hiện ở 
thế gian. 

Lại nữa, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la thổi xoáy đại địa, dần dần sâu 
xuống, ngay tại chỗ ấy, khối nước lớn, bỗng nhiên dồn lại. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, trong thế gian mới có biển 
lớn như thế xuất hiện. 

Lại vì nhân duyên gì nước biển lớn mặn không dùng trong ăn 
uống được? 

Chư Tỳ-kheo, điều này có ba duyên. Những gì là ba? Một là từ 
sau trận hỏa tai, trong thời gian lâu xa vô lượng, có đám mây lớn dày 
đặc nổi lên, đứng yên che kín cho đến Phạm thiên. Rồi sau đó mưa 
xuống, hạt mưa to, nói đử như trên. Nước mưa lớn ấy tẩy rửa các 
cung điện của trời Phạm thân, rồi kế đến rửa cung điện của chư 
Thiên Ma thân, cung điện chư Thiên Tha hóa tự tại, cung điện Dạ- 
ma, rửa đi rửa lại, rửa mãi như thế. Khi rửa những cung điện ấy, các 
vị mặn, cay, đắng đều chảy xuống hết. Kế đến rửa thân núi chúa Tu- 
di-lưu và bốn châu lớn, tám vạn châu nhỏ, các núi lớn khác và núi 
Luân viên... Khi tẩy rửa như thế, nước chảy rửa thấm những vị mặn, 
đắng, cay có ở trong đó nhất thời đều chảy xuống, rơi vào trong biển. 


§18 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, đây là nhân duyên thứ nhất, khiến nước biển lớn 
mặn không uống được. 

Lại nữa, nước biển lớn là chỗ cư trú của các đại thần, chúng 
sanh có thân to lớn. Những chúng sanh nào có thân to lớn? Đó là cá, 
ba ba, Ểnh ương, cá rái, rồng có sừng, cung-tỳ-la-đê-ma-da-đê-mi-di- 
la-đê, mị-đâu-la-đâu-la-kỳ-la... Trong số đó có loài thân một trăm 
do-tuần, hoặc có loài hai trăm, ba, bốn, năm, sáu, bẩy trăm do-tuần; 
thân lớn như thế, ở tại trong biển; các loại phân tiểu của chúng lưu 
xuất đều ở trong biển. Do nhân duyên ấy, nước biển mặn đắng, 
không uống được. 

Chư Tỳ-kheo, đây là nhân duyên thứ hai làm cho nước biển 
mặn đắng. 

Lại nữa, nước biển lớn, thuở xưa bị các tiên nhơn chú nguyện. 
Tiên nhơn chú nguyện rằng: “Nguyện cho ngươi thành vị mặn, chẳng 
thể uống được!” 

Chư Tỳ-kheo, đây là nhân duyên thứ ba khiến nước biển lớn 
mặn không uống được. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà sự nóng bức thiêu đốt thế gian 
xuất hiện? 

Chư Tỳ-kheo, nếu thế giới này, khi kiếp sơ chuyển biến, thì 
vào thời kỳ ấy, ngọn gió lớn A-na-tỳ-la dồn lại thổi sáu thành quách 
cung điện mặt trời đặt vào dưới nước biển lớn; chỗ đặt mặt trời ấy, 
khối nước lớn ngay chỗ ấy đều tiêu hết, chẳng chảy đâu được. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy thế gian mới có sức nóng thiêu 
đốt xuất hiện. Đó gọi là thế gian chuyển hoại rồi trụ. 

Lại nữa, thế nào gọi là thế gian chuyển hoại rồi thành trụ? 

Chư Tỳ-kheo, thí như hiện nay thế gian thành rồi, trụ lập như 
vậy, có hỏa tai, ở trong đó, tại sao lại có thủy tai? 

Chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ kiếp thủy tai, loài người hành như 
pháp, nói lời như pháp, thành tựu chánh kiến, không có điên đảo, giữ 
mười hạnh lành. Các người ấy thường đắc tầng thiển thứ ba là Vô hỷ 
mà chẳng nhọc công sức, không có mệt mỏi, tự nhiên chứng đắc. Khi 
ấy các chúng sanh kia được trụ trong đạo phạm hạnh của chư Thiên, 
chư Tiên trên hư không; được trụ trong ấy rồi, đắc “ly hỷ khoái lạc”, 
liền tự nói: “Chư vị, thật vui sướng! Tầng thiển thứ ba này vui sướng 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 819 





như thế”. Bấy giờ các chúng sanh ở nơi ấy đồng hỏi chúng sanh đắc 
thiển kia. Bọn họ đáp: “Lành thay, chư vị, đây là tâng thiển thứ ba là 
Vô hỷ, nên biết như thế”. Các chúng sanh ấy biết đã thành tựu tầng 
thiển thứ ba là Vô hỷ như vậy; thành tựu rồi chứng, chứng rồi tư duy; 
tư duy rồi an trú; khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Biến 
tịnh. Như vậy, chúng sanh từ dưới địa ngục, trong cối Diêm-la, trong 
cõi A-tu-la, trời Tứ thiên vương lên đến trời Phạm thế, và các chúng 
sanh từ trời Quang âm trở xuống, ở tất cả nơi, tất cả cõi đều dứt hết. 
Chư Tỳ-kheo, như vậy gọi là thế chuyển. 

Lại nữa, thế nào gọi là thế gian chuyển rồi hoại? 

Chư Tỳ-kheo, có một thuở, thời gian lâu xa vô lượng, mây 
giăng cùng khắp cho đến chư Thiên Quang âm, rồi mưa nước tro 
nóng xuống, trải vô lượng năm... nói lược... cho đến trăm ngàn ức 
năm. 

Chư Tỳ-kheo, nước tro nóng ấy, lúc mưa xuống, các cung điện 
trên trời Quang âm đều tiêu rụi hết, không còn hình bóng vi trần có 
thể biết được. Thí như lấy váng sữa, kem sữa... bổ vào trong lửa, 
cháy tiêu hết, không còn hình dạng để có thể nghiệm biết được, 
cũng như thế. Loại nước tro nóng kia khi mưa xuống làm tiêu các 
cung điện của chư Thiên Quang âm, cũng lại như thế, không còn 
hình dáng có thể biết. 

Chư Tỳ-kheo, các hành vô thường, phá hoại ly tán, lưu chuyển 
tiêu diệt, chỉ trong khoảnh khắc, cũng lại như vậy, đáng chán, đáng 
sợ, nên câu thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, cũng vậy, các cung điện của chư Thiên Phạm 
thân, Ma thân, Hóa lạc, Tha hóa tự tại, Đâu-suất, Dạ-ma đều bị mưa 
tro nóng tiêu diệt, nói lược như trên, giống như váng sữa bỏ vào lửa 
cháy tiêu mất dạng, không còn hình tướng, cũng lại như vậy... cho 
đến tất cả các hành vô thường, nên cầu thoát ly. 

Chư Tỳ-kheo, nước tro nóng ấy khi mưa xuống bốn châu lớn, 
tám vạn châu nhỏ, các núi khác, núi Tu-di-lưu, đều tiêu hủy hết, 
không còn hình tướng để có thể ghi nhận được, nói đử như trên, phải 
nên nhàm chán. Sự biến đổi như thế chỉ có người chứng kiến mới tin 
thôi. Đó gọi là thế gian chuyển trụ rồi chuyển hoại. 

Lại nữa, thế nào gọi là chuyển hoại rồi thành? 


820 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, vào thuở ấy, mây nổi lên, mưa lớn xuống, trải 
qua nhiều năm, nổi gió thổi bọt nước lên tạo cung điện chư Thiên, 
nói đủ như sự việc của hỏa tai... cho đến như vậy là thủy tai. 

Lại nữa, thế nào là phong tai? 

Chư Tỳ-kheo, trong thời kỳ phong tai, các chúng sanh tu hành 
như pháp, thành tựu chánh niệm, sanh vào tâng thiền thứ tư, trời 
Quảng quả. Chúng sanh ở địa ngục bỏ thân, trở lại nhân gian, tu 
hạnh thanh tịnh, thành tựu Tứ thiển. Cũng giống như thế, loài Súc 
sanh, cối Diêm-ma, cối A-tu-la, trời Tứ thiên vương, trời Tam thập 
tam, Dạ-ma, Đâu-suất, Hóa lạc, Tha hóa và Ma thân, Phạm thế, 
Quang âm, Biến tịnh, Thiểu quang... thành tựu Tứ thiển, nói đủ như 
trước. 

Chư Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian chuyển thành. Thế nào là 
chuyển hoại? 

Chư Tỳ-kheo, vào thuở nọ, thời gian lâu xa vô lượng, có gió 
lớn nổi lên; gió lớn ấy gọi là Tăng-già-đa (dịch là Hòa hiệp). 

Chư Tỳ-kheo, gió Hòa hiệp ấy thổi cung điện chư Thiên Biến 
tịnh, làm cho chúng va chạm nhau mà hoại diệt, không còn hình 
dạng có thể nhận biết. Thí như tráng sĩ nắm hai dụng cụ bằng đồng ở 
trong hai tay cọ xát nhau phá hủy hoại diệt, không còn hình dạng có 
thể biết được, gió hòa hiệp kia thổi cung điện trời Biến tịnh ma xát, 
hoại diệt, cũng giống như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, hoại diệt, giây 
lát, không dài lâu... cho đến đáng chán, nên cầu thoát khỏi. 

Lần lượt như thế, thổi cung điện chư Thiên Quang âm, thổi 
cung điện trời Phạm thân, cung điện chư Thiên Ma thân, Tha hóa tự 
tại, Hóa lạc, Dạ-ma, đụng nhau, va nhau, cọ nhau, diệt nhau, không 
còn hình, không còn tướng, không còn bóng, không còn mảy bụi, để 
có thể thấy dạng. 

Chư Tỳ-kheo, tất cả các hành, cũng giống như thế, hư hoại 
không bền, không có chân thật, phải nên nhàm chán xa la, sớm cầu 
thoát khỏi. 

Chư Tỳ-kheo, gió lớn Tăng-già-đa kia thổi bốn châu lớn, tám 
vạn châu nhỏ và các núi lớn, núi chúa Tu-di-lưu, nhấc bổng lên một 
câu-lô-xá, rồi phân tán, hoại diệt; hoặc cao hai, ba, bốn, năm, sáu, 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 821 





bẩy câu-lô-xá, rồi phân tán hoại diệt; hoặc thổi nhấc cao một do- 
tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy do-tuần, hoặc thổi nhấc cao trăm 
do-tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy trăm do-tuần, rồi phân tán hoại 
diệt; hoặc thổi nhấc cao một ngàn do-tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, 
bảy ngàn do-tuần; hoặc lại nhấc cao trăm ngàn do-tuần rồi phân tán 
phá hoại. Như thế, gió ấy thổi phá hủy tan hoại không còn hình, 
không còn dáng, không còn lại hạt vi trần nào để có thể biết được. 
Thí như có một người đàn ông khoẻ mạnh, tay nắm một cục bột bóp 
nát, ném vào hư không, bay tứ tán, không còn hình, không còn ảnh 
cũng như thế. Gió kia thổi phá các châu, các núi cũng lại như thế. 
Chỉ có người thấy mới có thể tin. Đây gọi là thế gian chuyển trụ rồi 
hoại. 

Lại nữa, thế gian hoại rồi chuyển thành như thế nào? 

Chư Tỳ-kheo, vào thuở nọ, trải qua nhiều năm lâu xa vô lượng, 
mây đen nổi lên, che khắp thế gian, cho đến chỗ ở của chư Thiên 
Biến tịnh. Che phủ như thế rồi, mưa lớn liền đổ xuống. Giọt mưa to 
lớn giống như trục xe, hoặc như cái chày, liên tục đổ xuống. Trải qua 
nhiều trăm ngàn vạn năm như thế, lượng nước mưa kia sâu rộng to 
lớn, cho đến trời Biến tịnh. Lượng nươc đầy ắp đó, có bốn thứ gió 
giữ lại... như trên đã nói... cho đến thổi bọt nước tạo cung điện Biến 
tịnh, nhiều màu, bằng bảy báu hiện ra rõ ràng; tất cả đều như hỏa 
tai, thủy tai, thứ lớp như đã nói. 

Chư Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian hoại rồi chuyển thành. 

Thế nào là thế gian chuyển thành rồi trụ? 

Chư Tỳ-kheo, thí như ngày nay, thế gian trời người chuyển 
thành rồi trụ. Chư Tỳ-kheo, tuần tự như thế, có gió thổi... 

Đây gọi là tam tai của thế gian. 


M 


822 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Phẩm 12: TỐI THẮNG 1 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, qua thời gian, thế gian chuyển rồi, khi 
thành như thế, chúng sanh phần nhiều được sanh lên cõi trời Quang 
âm. Khi sanh lên cõi trời ấy, thân tâm họ an vui, dùng niềm hoan hỷ 
làm thức ăn, tự nhiên có ánh sáng; lại có thần thông, đi trên hư 
không, có sắc đẹp thù thắng, tuổi thọ dài lâu, sống trong an lạc. 

Chư Tỳ-kheo, thời ấy thế gian chuyển hoại; khi nó chuyển 
hoại, hư không trống rỗng; ở trong cung Phạm, có một chúng sanh 
trên trời Quang âm phước nghiệp đã hết, từ trời Quang âm xuống, 
sanh vào trong cung điện Phạm, không do bào thai, bỗng nhiên hóa 
có. Vị trời Phạm ấy tên là Sa-bà-ba-đế. Vì vậy, có tên này xuất 
hiện. 

Chư Tỳ-kheo, khi đó lại có các chúng sanh khác, phước nghiệp 
và tuổi thọ hết, từ cõi trời Quang âm bỏ thân rồi, sanh ở nơi đó, thân 
hình đẹp đẽ, cũng dùng hoan hỷ làm thức ăn, tự nhiên có ánh sáng, 
có sức thần thông, bay đi trên không, sắc thân tối thắng, tổn tại lâu 
dài ngay nơi chốn này. 

Khi họ sống ở đây như vậy, không có nam nữ, không có tốt 
xấu, chỉ có chúng sanh và tên chúng sanh, chỉ có tên như vậy. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ở thời kỳ ấy, trên đại địa đó, xuất hiện 
lớp mỡ đất, ngưng đọng lại. Thí như có người nấu sữa xong, trên mặt 
sữa có một lớp màng mỏng đóng lại, hoặc trên mặt nước có lớp 
màng mỏng đóng lại, cũng như thế. 

Chư Tỳ-kheo, hoặc lại thời kỳ ấy, trên đại địa đó xuất hiện một 
loại mỡ đất, ngưng đọng lại. Thí như váng sữa tụ lại, rồi thành ra 
kem có hình sắc, tướng mạo như vậy, vị nó giống như mật không có 
sáp. Bấy giờ các chúng sanh ở nơi ấy, trong đó có chúng sanh có 
tánh tham, nghĩ như thế này: “Nay ta cũng có thể dùng ngón tay lấy 
vị này nếm thử để biết đây là vật gì”. Chúng sanh ấy nghĩ như thế 
rồi, liền dùng ngón tay chọt sâu xuống một lóng, lấy vị đất kia bổ 
vào miệng nếm. Nếm rồi thích ý, cứ nếm như thế qua một lần, hai 
lần, ba lần, liền sanh tham đắm. Kế đến dùng tay bốc, dần dần dùng 


Z 


tay hốt, sau lại bốc hốt tùy ý mà ăn. Khi chúng sanh dùng tay bốc 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 823 





hốt ăn, lại có bọn người khác thấy các chúng sanh kia ăn như thế 
liền bắt chước tranh nhau lấy ăn. 

Chư Tỳ-kheo, khi các chúng sanh ấy dùng tay bốc hốt vị đất kia 
ăn như vậy thì thân hình chúng tự nhiên rít rắm, da dẻ thô dày, thân 
thể dơ bẩn hắc ám, nhan sắc biến đổi, không còn ánh sáng, cũng 
chẳng thể bay đi trên hư không. Vì lớp mỡ đất nên thần thông biến 
mất. 

Chư Tỳ-kheo, như trước đã nói, sau cũng như thế. Trong thời kỳ 
ấy, thế gian trở thành tối tăm. Chư Tỳ-kheo, vì vậy thế gian mới có 
sự tối tăm lâu đài xuất hiện. 

Lại nữa, tại sao ngay thời gian ấy, thế gian tự nhiên xuất hiện 
mặt trời, mặt trăng? Rồi cũng trong thời ấy xuất hiện tinh tú? Rồi có 
danh từ ngày đêm, một tháng, nửa tháng, một năm, thời tiết xuất 
hiện? 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ, cung điện mặt trời đẹp đẽ to lớn từ 
phương Đông xuất hiện, vòng quanh lưng chừng núi chúa Tu-di-lưu, 
rồi lặn ở phương Tây; lặn ở phương Tây rồi lại mọc ở phương Đông. 
Bấy giờ chúng sanh thấy cung điện mặt trời to lớn, cùng bảo nhau: 
“Chư Nhân giả, lại là cung điện mặt trời chiếu sáng, từ phương Đông 
xuất hiện, rồi vòng phía phải lưng chừng núi chúa Tu-di-lưu, lặn ở 
phương Tây”. Thấy ba lần như vậy rồi bảo nhau: “Chư Nhân giả, 
đây là ánh sáng của trời kia lưu hành; ánh sáng của trời ấy lưu hành 
thế gian vậy”. Vì vậy gọi là “Đây kia, đây kia”. Cho nên có danh tự 
như thế xuất hiện. 


824 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
QUYỂN X 


Phẩm 12: TỐI THẮNG 2 


Lại nữa, chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời to lớn chiếu sáng đó 
ngang dọc năm mươi mốt do-tuần, trên dưới, bốn phía chung quanh 
bằng nhau. Có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây 
Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đan xen, dùng để trang 
nghiêm. Các bờ tường đều do bẩy báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
hồng ngọc, xa cừ, mã não... tạo thành. Khắp bốn phía đều có cửa. Tại 
các cửa đều có lầu gác, đài quan sát canh phòng và các rừng cây, ao 
hồ, vườn cảnh. Trong vườn đều có các giống cây, các loại lá, các 
loại hoa và các loại quả, các loại hương thơm; lại có tiếng hót của 
các loài chim. 

Chư Tỳ-kheo, trong cung điện mặt trời to lớn ấy có hai vật 
dựng lập thành cung điện, vuông như ngôi nhà, trông xa như hình 
tròn. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời to lớn ấy có nhiều vàng trời 
và pha lê trời, xen kẽ tạo thành; hai phần là vàng trời trong sạch 
không dơ, không các cáu bẩn, sạch sẽ chói sáng; còn một phần thì 
dùng pha lê trời tạo thành, sạch sẽ chói sáng, càng mài càng sáng, 
không có cáu bẩn. 

Chư Tỳ-kheo, trong cung điện mặt trời to lớn ấy, có năm thứ 
gió thổi để chuyển đi. Những gì là năm? Đó là: một trì, hai trụ, ba 
tù y thuận chuyển, bốn ba-la-ha-ca, năm tương hành. 

Lại nữa, chư T-kheo, phía trước cung điện mặt trời to lớn kia, 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 825 





đặc biệt có vô lượng chư Thiên đi trước. Khi có vô lượng trăm, vô 
lượng ngàn, vô lượng trăm ngàn chư Thiên đi trước, tất cả đều luôn 
được hưởng bước đi an lạc vững chắc, nên có tên là “lao hành”. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong cung điện mặt trời to lớn kia, có xe 
đẹp Diêm-phù-đàn xuất hiện. Xe cao mười sáu do-tuần, rộng tám 
do-tuần. Thiên tử mặt trời và quyến thuộc vào trong xe ấy dùng thú 
vui năm dục cõi trời, cùng nhau thọ hưởng trọn vẹn, vui vẻ rồi đi. 

Chư Tỳ-kheo, số tuổi thọ mạng của Thiên tử mặt trời là tròn 
năm trăm năm, con cháu truyền nhau để cai trị. Cung điện ấy tổn tại 
tròn một kiếp. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, trong các bộ phận của Thiên tử mặt trời 
ánh sáng phát ra chiếu sáng xe Diêm-phù-đàn. Rồi ánh sáng trong 
xe Diêm-phù-đàn ấy phát ra chiếu sáng cung điện mặt trời to lớn 
kia. Ánh sáng từ cung điện mặt trời to lớn kia liên tục phát ra chiếu 
sáng bốn châu lớn và thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trời có đầy đủ cả ngàn ánh sáng; 
năm trăm ánh sáng chiếu một bên để đi, còn năm trăm ánh sáng 
chiếu xuống. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà cung điện to lớn đẹp đễ của 
Thiên tử mặt trời chiếu bốn châu lớn và các thế giới? 

Chư Tỳ-kheo, có một hạng người chuyên hành bố thí; trong khi 
bố thí, họ bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn và kẻ bần cùng cô độc từ xa 
đến xin như là đồ ăn uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, anh lạc, hương 
xoa, giường, nệm, phòng, nhà, đèn, dầu... nói chung là những vật để 
nuôi sống thân mạng. Khi bố thí, họ bố thí nhanh chóng, chẳng bố thí 
vì dua nịnh; hoặc lại cúng dường cho các vị tiên trì giới, người hành 
thiện pháp đầy đủ công đức; phụng sự đủ thứ. Do nhân duyên đó, 
thâm tâm họ hưởng vô lượng các thứ an lạc. Thí như chốn rừng núi 
hoang vu vắng vẻ, hoặc nơi sa mạc mênh mông mà có ao nước; nước 
ao mát lạnh, trong sạch ngon ngọt. Khi ấy có một đàn ông, đi xa mệt 
mỏi, nóng bức khát nước, từ nhiều ngày qua chẳng ăn uống gì, đến 
chỗ cao ấy, uống nước, tắm rửa, dứt trừ tất cả sự khát và nóng bức. 
Ra khỏi ao, thâm tâm sẳng khoái, hưởng vô lượng niềm hoan hỷ 
khoái lạc. Cũng như thế, khi người kia bố thí, vì tâm thanh tịnh nên 
khi thân hoại mạng chung sanh vào trong cung điện của Thiên tử mặt 


826 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





trời. Họ đã sanh vào trong đó rồi, được quả báo cung điện phi hành 
nhanh chóng vừa ý như thế. Do nhân duyên ấy cung điện mặt trời to 
lớn chiếu sáng bốn châu lớn và các thế giới khác. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng người đoạn trừ việc sát sanh, 
không trộm cắp của người khác, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu, thân không phóng dật, cúng dường các vị tiên, hiển trì 
giới, đầy đủ công đức, gần gũi người thuần hậu ngay thẳng thực 
hành pháp lành... nói đủ như trên. Khi thần hoại mạng chung, họ theo 
ý muốn sanh vào cung điện mặt trời; ở nơi ấy, sẽ thọ quả báo nhanh 
chóng. Vì vậy gọi đó là con đường của các thiện nghiệp. Do nhân 
duyên ấy, cung điện mặt trời chiếu bốn châu lớn và thế giới khác. 

Lại có một hạng người tu không sát sanh... cho đến chánh kiến, 
họ từng cúng dường các vị tiên trì giới, đầy đủ công đức, người làm 
lành ngay thẳng thuần hậu; từng gặp những nhân duyên thanh tịnh 
ấy, cũng sẽ sanh vào cung điện mặt trời, thọ quả báo nhanh chóng. 
Do nhân duyên đó, cung điện mặt trời chiếu sáng bốn châu lớn... nói 
đủ như trên. 

Chư Tỳ-kheo, sáu mươi sát-na là một la-bà, ba mươi la-bà là 
một mâu-hưu-đa. Cung điện mặt trời sáu tháng đi về phương Bắc, 
mỗi ngày đi được sáu câu-lô-xá, chưa từng xa rời quỹ đạo mặt trời 
dù cho trong khoảng một sát-na, một la-bà hay một mâu-hưu-đa; sáu 
tháng đi về phương Nam, một ngày cũng đi được sáu câu-lô-xá, 
không lệch quỹ đạo mặt trời. 

Chư Tỳ-kheo, thời gian sáu tháng mà cung điện mặt trời di 
chuyển, thì vào ngày mười lăm cung điện mặt trăng cũng di chuyển 
như vậy. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì mà trong đó phát sanh nóng 
bức? 

Chư Tỳ-kheo, trong sáu tháng cung điện mặt trời di chuyển về 
hướng Bắc, trong một ngày đi được sáu câu-lô-xá, chẳng từng rời 
khỏi quỹ đạo mặt trời. Nhưng trong đó, có mười nhân duyên phát 
sanh nóng bức. Những gì là mười? 

Chư Tỳ-kheo, ngoài núi chúa Tu-di-lưu, kế đến có núi tên là 
Khư-đề-la-ca, cao rộng bằng nhau, bốn vạn hai ngàn do-tuâần, nhiều 
màu đẹp đẽ, do bẩy báu tạo thành. Ở khoảng giữa có ánh sáng của 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 827 





cung điện mặt trời to lớn chiếu sáng chạm vào núi ấy phát sanh sức 
nóng cho nên vào thời gian ấy có sự nóng bức. Đây là nhân duyên 
thứ nhất phát sinh nóng bức. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, ngoài núi Khư-đề-la-ca, tiếp theo có núi 
tên là Y-sa-đà-la, cao rộng bằng nhau hai vạn một ngàn do-tuần. Ở 
khoảng giữa có ánh sáng của cung điện mặt trời to lớn chiếu sáng, 
chạm vào núi ấy. Đây là nhân duyên nóng bức thứ hai. 

Kế đến là núi Do-càn-đà, cao rộng một vạn hai ngàn do-tuần... 
Đó là nhân duyên thứ ba. 

Tiếp theo là núi Thiện hiện, cao rộng sáu ngàn do-tuần... Đó là 
nhân duyên thứ tư. 

Tiếp đến là núi Mã phiến đầu, cao rộng ba ngàn do-tuần... Đó 
là nhân duyên thứ năm. 

Kế đến là núi Vi-dân-đà-la, cao rộng một ngàn hai trăm do- 
tuần... Đó là nhân duyên thứ sáu. 

Tiếp theo là núi Tỳ-na-da-ca, cao rộng sáu trăm do-tuần... Đó 
là nhân duyên thứ bảy. 

Kế đó là núi Luân viên, cao rộng ba trăm do-tuần... Đó là nhân 
duyên thứ tám. 

Kế đến, từ đại địa này trở lên hư không, cao một vạn do-tuần. 
Ở đó, có các cung điện của Dạ-xoa, do pha lê tạo thành... Đấy là 
nhân duyên thứ chín. 

Tiếp theo là trong bốn châu lớn và trong tám vạn châu nhỏ, các 
núi lớn khác, núi chúa Tu-di-lưu.. Đó là nhân duyên thứ mười. Tất 
cả đều đầy đủ như đã nói ở núi Khư-đề-la-ca. 

Đây là mười nhân duyên nóng bức của cung điện mặt trời trong 
sáu tháng đi về hướng Bắc. 

Lại nữa, trong đó, do nhân duyên gì mà có sự lạnh lẽo? 

Chư Tỳ-kheo, sau sáu tháng rồi, cung điện mặt trời to lớn đi về 
hướng Nam. Ở đây có mười hai nhân duyên nên sanh ra lạnh. Những 
gì là mười hai? 

Chư Tỳ-kheo, khoảng giữa hai ngọn núi Tu-di-lưu và Khư-để- 
la-ca là biển tu di lưu rộng tám vạn bốn ngàn do-tuân, bao la vô 
cùng; có các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen 
trắng ở khắp mọi nơi, có mùi hương rất thơm. Ở trong đó, có ánh 


§28 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





sáng của cung điện mặt trời to lớn chiếu đến xúc chạm. Đây là nhân 
duyên thứ nhất của sự lạnh lẽo. Cứ lần lượt như thế, núi Y-sa-đà là 
nhân duyên thứ hai; núi Do-càn-đà là nhân duyên thứ ba; núi Thiện 
hiện là nhân duyên thứ tư; núi Mã phiến đầu là nhân duyên thứ năm; 
núi Vịi-dân-đà-la là nhân duyên thứ sáu; núi Tỳ-na-da-ca là nhân 
duyên thứ bảy; núi Luân viên là nhân duyên thứ tám. Các loại hoa ở 
trong đó... đầy đủ theo thứ lớp như đã nói đủ ở trong núi Khư-đề-la- 
ca. 

Lại nữa, trong Diêm-phù-để, nơi có các dòng sông chảy, có 
ánh sáng của cung điện mặt trời to lớn chiếu đến xúc chạm nên có 
sự lạnh lẽo... nói lược cho đến... Đó là nhân duyên thứ chín của sự 
lạnh lẽo. 

Lại nữa, như trong châu Diêm-phù có các dòng sông chảy, 
trong châu Cù-đa-ni có các dòng sông chảy nhiều gấp bội, ánh sáng 
của cung điện mặt trời to lớn chiếu đến xúc chạm. Đấy là nhân 
duyên thứ mười của sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, như trong châu Cù-đà -ni, có các dòng sông chảy, trong 
châu Phất-bà-để, cũng có các dòng sông chảy nhiều hơn gấp bội... 
Đấy là nhân duyên thứ mười một của sự lạnh lẽo. 

Lại nữa, như trong châu Phất-bà-để có các dòng sông chảy, 
trong châu Uất-đa-la-cứu-lưu có các dòng sông chảy nhiều gấp bội. 
Ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu vào xúc chạm. Đấy là nhân 
duyên thứ mười hai của sự lạnh lẽo. 

Đấy là mười hai nhân duyên. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trời to lớn, sáu tháng đi về hướng 
Nam, mỗi ngày đi được sáu câu-lô-xá, chẳng rời xa quỹ đạo; trong 
đó, có mười hai nhân duyên này, nên lạnh lẽếo. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà về mùa đông đêm dài ngày 
ngắn? 

Chư Tỳ-kheo, qua sáu tháng rồi, mặt trời đi về hướng Nam, 
mỗi ngày đi được sáu câu-lô-xá, cũng chẳng sai lệch. Nhưng ở vào 
thời điểm ấy, mặt trời ở tại mé Nam của châu Diêm-phù, nơi mà địa 
hình nhỏ hẹp, nên mặt trời qua nhanh. Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên 
này mà về mùa đông, ngày ngắn đêm dài. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà mùa xuân, mùa hạ, ngày dài, 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 829 





đêm ngắn? 

Chư Tỳ-kheo, qua sáu tháng rồi, cung điện mặt trời đi về hướng 
Bắc, mỗi ngày đi được sáu câu-lô-xá, cũng chẳng sai lệch với quỹ 
đạo thường đi. Nhưng vào thời điểm ấy, đi ngay giữa cõi Diêm-phù, 
địa hình nơi đây rộng nên đi lâu. Vì vậy nên ngày dài. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, mùa xuân, mùa hạ ngày dài, 
đêm ngắn. 

Lại nữa, chư Tỳ-kheo, nếu ở châu Diêm-phù-để mặt trời giữa 
ngày thì ở châu Phất-bà-đề mặt trời lặn; ở châu Cù-đa-ni, mặt trời 
mọc thì ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu là nửa đêm. Nếu châu Cù-đa-ni 
giữa trưa, thì ở châu Diêm-phù-để mặt trời lặn. Ở châu Uất-đa-la- 
cứu-lưu mặt trời mọc thì ở châu Phất-bà-để nửa đêm. Nếu ở châu 
Uất-đa-la-cứu-lưu giữa trưa thì ở châu Cù-đa-ni mặt trời lặn. Ở châu 
Phất-bà-để mặt trời mọc thì ở châu Diêm-phù-đểề nửa đêm. Nếu ở 
châu Phất-bà-để giữa trưa thì ở châu Uất-đa-la-cứu-lưu mặt trời lặn. 
Ở châu Diêm-phù-để mặt trời mọc thì ở châu Cù-đa-ni nửa đêm. 

Chư Tỳ-kheo, người châu Diêm-phù-để cho là phương Tây thì 
người châu Cù-đa-mi cho là phương Đông. Người châu Cù-đa-ni cho 
là phương Tây thì người châu Uất-đa-la-cứu-lưu cho là phương Đông. 
Người châu Uất-đa-la-cứu-lưu cho là phương Tây thì người châu 
Phất-bà-để cho là phương Đông. Người châu Phất-bà-để cho là 
phương Tây thì người châu Diêm-phù-để cho là phương Đông. Hai 
phương Nam, Bắc cũng giống như thế. 

Tới đây, Phật nói kệ: 

Chuyển trụ và chuyển hoại 
Trời hiện và mỏng che 
Mười hai lớp gió thổi 

Ở trước, chư Thiên đi 

Lầu gác và gió thổi 

Ánh sáng của thân chiếu 
Nghiệp bố thí trì giới 
Quán sát-na, la bà 

Nói nhiệt có mười duyên 
Nói lạnh có mười hai 


830 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Ngày đêm và giữa trưa 
Nói Đông, Tây bốn hướng. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện rất lớn của Thiên tử mặt trăng cao 
rộng bằng nhau bốn mươi chín do-tuần, chung quanh, trên dưới có 
bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông; lại có bảy 
hàng cây Đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Các bờ 
tường ấy đều dùng bẩy báu như vàng, bạc... mã não tạo thành. Các 
cửa ở bốn phía đều có lầu gác, trang trí đủ loại.. nói đủ như cung 
điện mặt trời ở trên... cho đến các loài chim đều ca hót. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng, dùng toàn vàng bạc trời, 
lưu ly trời màu xanh để trang trí xen kẽ; hai phần bạc, trong sạch 
không cáu bẩn, không có các cặn dơ, thể của nó trong suốt, rất sáng; 
một phần là lưu ly trời màu xanh, cũng trong sạch, trong ngoài trong 
suốt, ánh sáng chói xa. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện rất đẹp của Thiên tử mặt trăng có năm 
thứ gió giữ gìn cho sự vận hành. Những gì là năm? Một là trì, hai là 
trụ, ba là thuận, bốn là nhiếp, năm là hành. Vì được năm loại nhân 
duyên này giữ gìn nên cung điện mặt trăng nương hư không mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng lại có vô lượng cung điện 
chư Thiên đi ở trước, vô lượng trăm ngàn vạn chư Thiên đi ở trước. 
Khi đi, họ hưởng thụ vô lượng các thứ khoái lạc. Số chư Thiên đó 
đều có tên gọi. 

Chư Tỳ-kheo, trong cung điện to lớn của Thiên tử mặt trăng, lại 
đặc biệt có xe lưu ly xanh; xe ấy cao mười sáu do-tuần, rộng tám do- 
tuần. Thiên tử mặt trăng và các Thiên nữ vào trong xe, dùng các thú 
vui năm dục cùng nhau thọ lạc, vui vẻ thoả thích, tùy ý mà đi. 

Chư Tỳ-kheo, số tuổi thọ cõi trời của Thiên tử mặt trăng là 
năm trăm tuổi, con cháu nối tiếp đều cai trị ở đó. Nhưng cung điện 
đó chỉ tổn tại một kiếp. 

Chư Tỳ-kheo, ánh sáng trong các bộ phận thân thể của Thiên 
tử mặt trăng phát ra liền chiếu sáng xe lưu ly xanh kia; ánh sáng của 
xe ấy chiếu sáng cung điện mặt trăng to lớn; ánh sáng cung điện mặt 
trăng chiếu sáng bốn châu lớn. 

Chư Tỳ-kheo, Thiên tử mặt trăng có năm trăm luồng ánh sáng 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 831 





chiếu xuống, có năm trăm luồng ánh sáng chiếu một bên để đi. Vì 
vậy gọi là mặt trăng ngàn ánh sáng chiếu, cũng gọi là ánh sáng mát 
lạnh. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên gì cung điện mặt trăng to lớn 
chiếu sáng bốn châu lớn? Do trong đời quá khứ bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, kẻ bần cùng cô độc từ xa đến xin, như là đổ ăn thức 
uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, hương thơm, giường, chiếu, phòng 
nhà, các thứ giúp cho sự sống... Khi bố thí, kịp thời nhanh chóng, 
không có lòng dua nịnh; hoặc lại cúng dường các tiên trì giới, người 
đầy đủ công đức, ngay thẳng, thuần thiện, do nhân duyên ấy thọ 
hưởng vô lượng các loại khoái lạc về thân tâm. Thí như chốn rừng 
núi vắng vẻ, đồng trống, đầm hoang, sa mạc, có một ao nước mát mẻ 
trong đẹp, không có cáu bẩn. Khi ấy có người đi đường xa mệt mỏi, 
đói khát nóng bức, vào trong ao kia, tắm rửa uống nước, hết tất cả 
khổ, cảm thấy sung sướng vô cùng. Cũng giống như thế, do nhân 
duyên đó, sanh trong cung điện của Thiên tử mặt trăng, hưởng quả 
báo vuI sướng. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng người từ bổ sát sanh... cho đến từ 
bổ uống rượu và phóng dật, cúng dường phụng sự các tiên nhân... 
cũng sanh trong cung điện mặt trăng ấy, chiếu sáng bốn châu. 

Lại có người từ bỏ sát sanh... cho đến có chánh kiến nên nhanh 
chóng được sanh lên cung điện đi trên không. Đây gọi là những con 
đường của thiện nghiệp. 

Lại do nhân duyên gì mà cung điện mặt trăng hiện ra dân dẫn? 
Có ba nhân duyên. Những øì là ba? Một là xuất hiện không đúng 
hướng; hai là thân chư Thiên màu xanh, hình mang Anh lạc, tất cả 
đều xanh, thường che khuất cung điện trong nửa tháng. Vì che khuất 
nên vào thời gian đó, hình mặt trăng dần dần xuất hiện; ba là từ 
trong cung điện mặt trời to lớn kia, đặc biệt có sáu mươi luông ánh 
sáng xuất hiện rồi che khuất vâng trăng kia. Vì vậy, (mặt trăng) dần 
dân xuất hiện. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà cung điện mặt trăng tròn đây, 
hiện rõ như vậy? 

Chư Tỳ-kheo, về điểu này có ba nhân duyên nên khiến như 
thế. Một là lúc ấy cung điện mặt trăng to lớn, xuất hiện đúng hướng. 


832 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Vì vậy mặt trăng hiện ra tròn đây. 

Lại nữa, chư Thiên màu xanh, y phục, Anh lạc, tất cả đều xanh, 
thường trong nửa tháng che khuất cung điện mặt trăng. Nhưng cung 
điện mặt trăng, vào thời kỳ trai nhật, ngày mười lăm, ánh sáng tròn 
đầy, chiếu soi vằng vặc. Thí như có nhiều các thứ dầu mỡ đổ vào 
ngọn đuốc lớn đang cháy thì tất cả các loại đèn khác đều bị lu mờ. 
Cũng như vậy, cung điện mặt trăng to lớn, vào ngày mười lăm đều 
luôn luôn như thế. 

Lại nữa, sáu mươi luồng ánh sáng của cung điện mặt trời xuất 
hiện rồi che vâng trăng mát mẽ kia. Nhưng cung điện mặt trăng, vào 
kỳ trai nhật, ngày mười lăm, tròn đây, ở tất cả nơi chốn đều ra khỏi 
sự che khuất. Ánh sáng mặt trời khi đó, không thể ngăn che được. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà cung điện mặt trăng vào ngày 
thứ mười lăm của kỳ trăng tối, hoàn toàn không hiện? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng, vào ngày thứ mười lăm của 
kỳ trăng tối đi gần cung điện mặt trời, vì bị ánh sáng mặt trời che 
khuất nên hoàn toàn không thấy. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì mà đại cung điện mặt trăng, được 
gọi là mặt trăng? 

Chư Tỳ-kheo, cung điện mặt trăng vào ngày thứ nhất của kỳ 
trăng tối trở đi vì màu sắc, ánh sáng, oai đức khiếm khuyết mà giảm 
dần, vì nhân duyên ấy nên được gọi là mặt trăng. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà trong cung điện mặt trăng có 
hình ảnh? 

Chư Tỳ-kheo, có cây Diêm-phù, nhân đó nên gọi là châu 
Diêm-phù. Hình ảnh của nó hiện ra trong ánh sáng của vầng trăng 
mát mẽ. Do nhân duyên này mà có hình ảnh hiện ra. 

Lại do nhân duyên gì mà có các dòng sông chẩy ở thế gian? 

Chư Tỳ-kheo, vì có mặt trời nên có nhiệt; vì có nhiệt nên có 
não; vì có não nên có thiêu đốt; vì có thiêu đốt nên có ẩm thấp; vì có 
ẩm thấp nên trong các núi có dòng nước chảy ra. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này nên thế gian có các dòng 
sông. 

Lại do nhân duyên gì mà có năm loại hạt giống xuất hiện ở thế 
gian? 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 833 





Chư Tỳ-kheo, hoặc ở phương Đông, có thế giới chuyển thành 
rồi hoại, hoại rồi thành, hoặc thành rồi trụ; phương Nam, Tây, Bắc 
thành, hoại và trụ cũng giống như thế. Bấy giờ có ngọn gió lớn A- 
na-tỳ-la ở thế giới khác, chỗ đã chuyển thành và trụ, thổi năm loại 
hạt giống rải vào thế giới này, rải rồi rải nữa, cho đến rải khắp, đó 
là hạt căn, hạt hành, hạt tiết, hạt hiệp, hạt tử. Đây là năm loại hạt. 

Chư Tỳ-kheo, đại thọ Diêm-phù có quả giống như cái hộc 
lường Ma-ni của nước Ma-già-đà. Quả ấy hái xuống, mủ nó chảy ra, 
màu như sữa, vị ngọt như mật. 

Chư Tỳ-kheo, quả cây Diêm-phù có năm phần phát sanh lợi 
ích, đó là Đông, Nam, Tây, trên, dưới. Phần phương Đông thì các 
Càn-thát-bà ăn; phần phương Nam thì có nhân dân trong bảy tụ lạc 
lớn ăn: một là Bất chánh khiếu, hai là Khiếu, ba là Bất chánh thể, 
bốn là Hiển, năm là Thiện hiển, sáu là Lao, bẩy là Thắng. Trong 
bảy loại tụ lạc lớn đó, có bảy ngọn núi đen: một là Thiên sương, hai 
là Nhất bát, ba là Tiểu cước, bốn là Hà phát, năm là Bách thiên đầu, 
sáu là Năng thắng, bảy là Tối thắng. Trong bảy ngọn núi ấy có bẩy 
cái hang của bảy phạm tiên: một là Thiện nhãn, hai là Thiện hiển, 
ba là Tiểu, bốn là Bách thiên đầu, năm là Lãn vật trì, sáu là Hắc 
nhập, bảy là Tăng trưởng thời. Trong phần phía Tây thì Kim sí điểu 
ăn; phần trên thì các Dạ-xoa hư không ăn; phần dưới trong biển thì 
các trùng ăn. 

Đến đây, có bài kệ tụng: 

Đầu nói mưa nhiều ít 
Thị hiện trong cung điện 
Hai việc có gió nhiều 

Ở trước, các trời đi 

Xe cộ và thọ mạng 

Ánh sáng thân thể chiếu 
Nghiệp bố thí trì giới. 
Vâng trăng đầy và khắp 
Ánh trăng lại không hiện 
Có bóng do nhân gì 

Các sông, các hạt giống 


834 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Cây Diêm-phù sau cùng. 

Chư Tỳ-kheo, chúng sanh thuở ban đầu, khi ăn vị đất đã giúp 
cho mình sống lâu ở đời. Nhưng trong bọn họ, nếu người nào ăn 
nhiều thì nhan sắc xấu đi, còn nếu người nào ăn ít thì sáng láng đẹp 
đẽ. Ngay khi ấy, hình sắc hiện rõ nên chúng sanh khinh chê nhau, 
tranh cãi đẹp xấu. Người đẹp thì sanh kiêu mạn; vì ngã mạn nên vị 
đất biến mất, rồi sanh màng đất sắc vị đầy đủ. Thí như hoa Yết-ni- 
ca-la nở, có màu sắc như vậy, lại như mật nguyên không lộn sáp, có 
mùi vị như vậy. 

Các chúng sanh đó tụ tập lại, lo buồn khổ não, đấm ngực kêu 
gào, mê loạn khốn đốn, than rằng: “Than ôi! VỊ đất của ta. Than ôi! 
Vị đất của ta”. Thí như nay đây có vị ngon đã nếm biết rồi, khen 
rằng: “Ôi! Đây là vị của ta”. Chấp trước tên cũ, chẳng biết chân 
nghĩa. Bọn chúng sanh ấy, cũng giống như thế. Khi ấy, chúng sanh 
đó ăn màng đất, sống lâu ở đời. Người ăn nhiều thì nhan sắc xấu, kẻ 
ăn ít thì thân hình đẹp. Vì có đẹp, xấu, sinh ngã mạn lăng nhục nhau; 
màng đất biến mất, liền sanh dây bò, hình sắc trọn vẹn, hương vị đầy 
đủ. Giống như hoa Ca-lam-bà-ha nở, có sắc như vậy; cắt ra nhựa 
chảy, giống như mật ong không sáp... cho đến như trước, cùng nhau 
tụ họp, sầu não... cứ diễn tiến như vậy, rồi loại dây bò đó biến mất; 
gạo tẻ xuất hiện, chẳng do cày cấy, tự nhiên mọc lên, không có cỏ, 
không có vỏ, hạt gạo trong sạch, hương vị đầy đủ. Khi ấy chúng sanh 
ăn gạo ấy rồi, thân thể liễn có mỡ, tủy, da, thịt, gân cốt, máu mủ, 
các mạch và hiện rõ tướng nam căn, nữ căn; tướng căn đã sanh, 
nhiễm tâm liễn khởi; vì có nhiễm tâm nên luôn nhìn nhau; đã nhìn 
nhau rồi liền sanh ái dục; vì ái dục sanh nên ở chỗ vắng vẻ, làm việc 
phi phạm hạnh. Khi làm việc bất tịnh như thế, lại có các chúng sanh 
khác chưa làm việc như vậy thấy bảo rằng: “Các ngươi đã làm việc 
rất xấu xa. Tại sao làm như vậy?” Chúng sanh kia liền sanh xấu hổ, 
rơi Vào trong các điều ác bất thiện, nên mới có danh từ “phu chủ”. 
Khi ấy chúng sanh kia, vì rơi vào các điều ác như thế nên đem cơm 
đến cho người cùng hành dâm, nói: “Có chồng rồi, có chồng rồi”. Do 
đó mới đặt tên là vợ. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên đó, các vị thắng nhân hạ sanh 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 835 





trước thấy thế gian nảy sinh việc vợ chồng cho nên họ dùng tay trái 
nắm lấy, dùng tay phải xô đẩy khiến rời bỏ xứ sở. Nhưng chúng sanh 
kia đi được hai hoặc ba tháng rồi quay về lại. Khi ấy các người còn ở 
đó thấy họ trở về liền dùng gậy gộc, đất gạch, ngói đá đánh ném, 
nói thế này: “Các ngươi hãy đi cho khuất! Các ngươi hãy đi cho 
khuất!” Giống như ngày nay, khi các người con gái đi lấy chồng 
được ném hoa, vàng bạc, y phục và ném hoa lúa khô. Và nói lời cầu 
nguyện: “Xin chúc cô dâu bình an, hạnh phúc”. 

Chư Tỳ-kheo, cứ lần lượt như vậy, người xưa đã làm ác như 
thế, thấy người đời nay cũng làm như thế. Do nhân duyên ấy, các 
chúng sanh ở trong cõi đời làm các việc ác. Lần lượt như thế, tạo 
dựng nhà cửa, để che giấu việc làm ác. 

Cho nên có kệ rằng: 

Trước làm thành Chiêm bà 
Sau tạo Ba-la-nại 

Qua kiếp tàn sau cùng 

Qui hoạch thành Vương xá. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy, các vị thắng nhân ngày trước 
tạo lập các chốn thôn thành, tụ lạc, quốc ấp, vương cung, các trú xứ 
làm đẹp thế gian xuất hiện. Các chúng sanh đó khi làm tăng trưởng 
việc phi pháp thì có chúng sanh khác, phước nghiệp hết, từ trời 
Quang âm xả thân xuống, nhập vào thai mẹ. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này, những vị Thánh nhân thuở 
trước sanh trước ở thế gian, phước lực của họ còn dư nên không cần 
cày cấy mà tự nhiên có gạo tẻ xuất hiện. Nếu cần dùng, vào buổi 
sáng lấy, thì buổi chiều liễn sanh lại; buổi chiều lấy thì sáng sanh 
lại, cùng một giống lúa chín. Nếu không lấy thì vẫn còn như cũ. Khi 
ấy chúng sanh, vì phước mỏng dần lười biếng, nhác nhớm, sanh tâm 
tham lam, nghĩ như thế này: “Loại gạo tẻ này đây không cần phải 
cày cấy, có khó nhọc gì đâu mà vào buổi sáng, buổi chiều đều lấy 
riêng rẻ thì chỉ thêm mệt. Nay ta nên lấy luôn một lần”. Nghĩ thế, 
bèn lấy luôn một lần. Khi ấy các chúng sanh khác rủ người kia: “Giờ 
ăn đã đến, hãy cùng đi lấy gạo tẻ”. Người kia đáp: “Tôi đã lấy một 
lần cho cả buổi sáng buổi chiều rồi, lấy để dành cho bữa đến. Các 


836 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





ngươi muốn đi thì có thể tự đi đi”. Các người kia nghĩ: “Bọn chúng 
sanh này làm hay, gọn nhẹ, cùng lấy một lúc cả hai bữa sáng chiều. 
Ta nay cũng có thể lấy luôn một lần cho cả hai, ba ngày”. Nghĩ rồi, 
làm liền. Bấy giờ lại có chúng sanh khác đến rủ chúng sanh đó: 
“Chúng ta hãy cùng đi lấy gạo tẻ!” Chúng sanh đó đáp: “Tôi đã lấy 
trước đủ phần ăn cho ba ngày rồi. Các ngươi đi đi!” Chúng sanh ấy 
nghe rồi lại nghĩ: “Người này rất khôn. Ta cũng nên lấy cùng một 
lúc phần ăn của bốn, năm ngày”. Vì do tích trử, nên khi ấy gạo tẻ 
liền sanh võ trấu, bọc hạt gạo bên trong. Khi bị cắt thì không mọc lại 
nữa, chỗ chưa cắt thì vẫn còn nguyên. Ruộng lúa lúc đó liền được 
phân chia, cây cỏ mới mọc. Khi ấy chúng sanh tụ tập lại, sầu than 
khóc lóc, họ bảo nhau: “Ta nhớ thuở xưa, thân sanh do ý, dùng niềm 
vui làm thức ăn, có ánh sáng tự nhiên, bay đi trên không tự tại, thần 
sắc đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài. Nhưng vì chúng ta mà bỗng sanh vị 
đất, sắc hương vị đầy đủ, ăn vào sống lâu. Người nào ăn nhiều thì 
thân thể thô xấu, người ăn ít thì nhan sắc vẫn đẹp. Vì tranh đẹp xấu 
nên khởi tâm kiêu mạn, trở nên khác biệt. Vì lẽ đó mà vị đất diệt 
mất. Kế sanh loại màng đất, tiếp sanh loại dây bò, rồi sanh gạo tẻ, 
cho đến lúa, cắt rồi chẳng mọc, không cắt còn nguyên. Vì vậy cho 
nên thành ra cỏ cây mọc có sự phân chia. Nay đây, chúng ta cần 
phải chia thành khu vực, phân ra ranh giới và đặt ra hình phạt. Phần 
kia là của anh; đây là phần của tôi. Ai xâm lấn thì bị phạt”. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên này, thế gian mới có danh từ ranh 
giới, hình phạt xuất hiện. 

Bấy giờ riêng có một chúng sanh tiếc lúa của mình, trộm lúa 
kẻ khác. Các người khác thấy liền bảo người ấy rằng: “Người kia, 
người làm ác! Người làm ác! Tại sao có lúa rồi lại lấy trộm lúa 
người khác? Đừng làm như thế nữa!”, trách rồi thả đi. Nhưng chúng 
sanh kia lại tái phạm, cũng trách rồi thả đi. Đến ba lần như vậy, vẫn 
không hối cải, nên bị nói nặng lời quở trách, dùng tay đánh vào đầu, 
dẫn đến chỗ đám đông, nói với mọi người: “Người này lấy trộm của 
người khác”. Nhưng chúng sanh ấy, ở trước đám đông, chống chế cãi 
lại, nói với mọi người: “Chúng sanh này dùng lời thô ác mạ nhục tôi, 
dùng tay đánh tôi”. Khi ấy mọi người tụ tập lo sầu, buồn khóc kêu 
la: “Chúng ta ngày nay, đến tình trạng này là bị rơi vào chỗ ác. 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 837 





Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác bất thiện, gây ra các phiển não, 
làm tăng trưởng khổ quả sanh, già ở đời vị lai, sẽ hướng đến đường 
ác. Hiện tại chứng kiến việc dùng tay níu kéo, xua đuổi nhau, trách 
mắng nhau. Nay chúng ta nên tìm cầu người thủ hộ công minh, tôn 
làm chủ để ai đáng bị quở trách thì chính thức quở trách; đáng bị 
phạt thì chính thức phạt; đáng bị xua đuổi thì chính thức xua đuổi. 
Lúa gạo trên phần ruộng mà chúng ta sở hữu, ai tự thu hoạch lấy. Vị 
chủ thủ hộ ấy cần bao nhiêu, chúng ta cung cấp”. Mọi người cùng 
bàn luận với nhau như thế rồi, họ liền cùng nhau suy cử một vị thủ 
hộ chính thức. Bấy giờ, trong đại chúng ở nơi ấy, đặc biệt có một 
người cao to đẹp đẽ, đoan chánh khả ái, hình dung kỳ đặc, vi diệu 
khả quan, thân sắc chói sáng, mọi điều hoàn hảo. Khi ấy mọi người 
đến bên người ấy, nói như thế này: “Quý hóa thay! Thưa ngài, xin 
ngài hãy vì chúng tôi mà làm thủ hộ chính thức. Ở đây, chúng tôi 
đều có ranh giới ruộng đất, ngài đừng để xâm lấn nhau. Ai đáng la 
mắng thì chính thức la mắng, đáng trách thì chính thức trách... cho 
đến phạt.. đáng đuổi thì chính thức đuổi. Ngài khỏi phải cày cấy. 
Lúa gạo mà chúng tôi thu hoạch được sẽ chia cho ngài, không để 
ngài bị thiếu”. Người kia nghe rồi, liền nhận lời, làm chủ chính thức; 
mắng, trách, phạt, xua đuổi công bình chính trực, không có sự xâm 
lấn. Mọi người thu hoạch lúa, đem đến cung cấp, không để gián 
đoạn, thiếu hụt. Cứ theo cách thức như thế, tôn làm điền chủ. Vì lấy 
phần đất từ trong ruộng lúa của dân chúng nên nhân đó đặt tên là 
Sát-đế-lợi (đời Tùy dịch là Điển chủ). Khi ấy dân chúng đều vui 
mừng, y theo lời răn bảo mà làm. Vị Sát-đế-lợi kia, trong việc phụng 
sự cho mọi người, khôn ngoan khéo léo; ở giữa mọi người, tướng tốt 
hơn hết, vì vậy được gọi là vua. Mọi người tôn là vua Đại Bình 
Đẳng, vì vậy gọi là Ma-ha Tam-ma-đa (Tùy gọi là vua Đại Chúng 
Bình Đẳng). 

Chư Tỳ-kheo, khi vị Đại Bình Đẳng này làm vua thì mọi người 
nhân đó mới có tên là Tát-đa-bà (Tùy gọi là Chúng sanh). 

Chư Tỳ-kheo, vua Đại Bình Đẳng có con tên là Hô-lô-giá (Tùy 
dịch là Ý Hỷ). 

Chư Tỳ-kheo, khi Ý Hỷ làm vua, mọi người tôn xưng là Hà-di- 
ma-ha (Tùy dịch là Kim Giả). 


838 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, vua Ý Hỷ có con tên là Ha-lê-da (Tùy dịch là 
Chánh Chân). 

Chư Tỳ-kheo, khi Chánh Chân làm vua, mọi người tôn xưng là 
Đế-la-xà (Tùy dịch là Ô-ma-sanh). 

Chư Tỳ-kheo, vua Chánh Chân có con tên là Bà-la-ha-lê-da-na 
(Tùy dịch là Tối Chánh Chân). 

Chư Tỳ-kheo, khi Tối Chánh Chân làm vua, mọi người tôn 
xưng là Vân Phiến. 

Chư Tỳ-kheo, vua Vân Phiến có con tên là Trai Giới. 

Chư Tỳ-kheo, khi Trai Giới làm vua, mọi người tôn xưng là 
Mộc Hĩnh. 

Chư Tỳ-kheo, trên đỉnh đầu của vua Trai Giới tự nhiên mọc 
lên một bọc thịt; bọc thịt ấy sanh ra một đồng tử đẹp đẽ, đầy đủ ba 
mươi hai tướng. Vừa sanh ra đã nói: “Trì giới”. VỊ vua sanh ra từ 
đỉnh đầu ấy, đầy đủ thần thông, rất có oai lực, thống lãnh bốn 
châu, trị hóa tự tại. 

Chư Tỳ-kheo, sáu vị vua này thọ mạng vô lượng. 

Chư Tỳ-kheo, từ đùi vế bên phải của vị vua sanh từ đỉnh đầu 
ấy, mọc ra một bọc thịt, rồi sanh một đồng tử đẹp đẽ hoàn toàn cũng 
có ba mươi hai tướng, tên là Hữu Bễ Sanh, cũng có oai lực thống trị 
bốn châu lớn. Bên đùi vế trái của vua Hữu Bễ mọc ra một bọc thịt, 
sanh một đồng tử, cũng có ba mươi hai tướng, tên là Tả Bễ Sanh đầy 
đủ oai lực cai trị ba châu lớn. Từ bọc thịt ở đầu gối bên phải của vua 
Tả Bễ ấy sanh một đồng tử, oai đức và tướng tốt như trên, cai trị hai 
đại châu. Từ đầu gối bên trái của vua Hữu Tất ấy sanh một đồng tử, 
oai đức và tướng tốt như trước, thống lĩnh một châu lớn. 

Chư Tỳ-kheo, từ đây về sau, có vua Chuyển luân đều thống 
lãnh một châu. 

Chư Tỳ-kheo, tuân tự như thế, lúc ban đầu dân chúng tôn lập 
vua Đại Bình Đẳng, kế đến là vua Ý Hỷ; tiếp theo là vua Chánh 
Chân; kế tiếp là vua Tối Chánh Chân, vua Trai Giới, vua Đảnh Sanh, 
vua Hữu Bễ, vua Tả Bễ, vua Hữu Tất, vua Tả Tất, vua Dĩ Thoát, vua 
Dĩ Dĩ Thoát, vua Thể Giả, vua Thể Vị, vua Quả Báo Xa, vua Hải, 
vua Đại Hải, vua Xà-câu-lê, vua Đại Xà-câu-lê, vua Mâu Thảo, vua 
Biệt Mâu Thảo, vua Thiện Hiển, vua Đại Thiện Hiền, vua Tương ÁI, 


SỐ 25—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 839 





vua Đại Tương Ái, vua Khiếu, vua Đại Khiếu, vua Ni-lê-ca, vua Na- 
cù-sa, vua Lang, vua Hải Phần, vua Kim Cang Tý, vua Sàng, vua Sư 
Tử Nguyệt, vua Na-gia-đê, vua Biệt Giả, vua Thiện Phước Thủy, vua 
Nhiệt Não, vua Tác Quang, vua Khoáng Giả, vua Tiểu Sơn, vua Sơn 
Giả, vua Diệm Giả, vua Xí Diệm. 

Chư Tỳ-kheo, từ vua Xí Diệm ấy, con cháu nối nhau, có một 
trăm lẻ một đời, đều ở thành Bô-đa-la trị hóa thiên hạ. Vua cuối 
cùng tên là Hàng Oán; vì có thể hàng phục các giặc oán nên gọi là 
Hàng Oán. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu của vua Hàng Oán đó nối tiếp nhau, ở 
trong thành A-du-xà trị hóa, gồm có năm vạn bốn ngàn vua. Vua 
cuối cùng tên là Nan Thắng. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Nan Thắng nối tiếp nhau ở thành 
Ba-la-nai trị hóa, gồm có sáu vạn ba ngàn vua. Vua sau cùng tên là 
Nan Khả Ý. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Nan Khả Ý nối tiếp nhau ở thành 
Ca-tỳ-la trị hóa, gồm có tám vạn bốn ngàn vua. Vua sau cùng tên là 
Phạm Đức. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Phạm Đức nối tiếp nhau ở thành 
Bạch tượng trị hóa, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vua sau cùng tên là 
Tượng Đức. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Tượng Đức ở thành Câu-thi-na trị 
hóa, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vua sau cùng tên là Hoắc Hương. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hoắc Hương nối tiếp nhau ở thành 
Ưu-la-xà trị hóa, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vua cuối cùng tên là 
Na-già-na-th. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Na-thị nối tiếp nhau ở thành Nan 
hàng phục trị hóa, gồm có ba vạn hai ngàn vua. Vua sau cùng tên là 
Hàng Giả. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hàng Giả nối tiếp nhau ở thành 
Cát-na-cưu-già trị hóa, gồm có một vạn hai ngàn vua. Vua sau cùng 
tên là Thắng Quân. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thắng Quân nối tiếp nhau ở thành 
Ba-ba trị hóa thiên hạ, gồm có một vạn tám ngàn vua. Vua sau cùng 
tên là Thiên Long. 


840 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiên Long nối tiếp nhau ở thành 
Đa-ma-lê-xà trị hóa, gồm có hai vạn năm ngàn vua. Vua cuối cùng 
tên là Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hải Thiên tiếp nối nhau ở lại thành 
Đa-ma-lê-xà trị hóa, gồm có một vạn vua. Vua cuối cùng cũng tên là 
Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, sau đó, con cháu vua Hải Thiên nối tiếp nhau ở 
lại thành Đàn-đa-phú-la trị hóa, gồm có một vạn tám ngàn vua. Vua 
cuối cùng tên là Thiện ý; con cháu nối tiếp nhau ở thành lớn Vương 
xá trị hóa, gồm có hai vạn năm ngàn vua. Vua sau cùng tên là Thiện 
Trị Hóa. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiện Trị Hóa nối tiếp nhau trở lại 
ở thành Ba-la-nai trị hóa, gồm có một ngàn một trăm vua. Vua sau 
cùng tên là Đại Đế Quân. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Đại Đế Quân nối tiếp nhau ở thành 
lớn Mao chủ trị hóa, gồm có tám vạn bốn ngàn vua. Vua sau cùng lại 
có tên là Hải Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Hải Thiên nối tiếp nhau trở lại ở 
thành Bô-đa-la trị hóa, gồm có một ngàn năm trăm vua. Vua sau 
cùng tên là Khổ Hạnh. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Khổ Hạnh nối tiếp nhau trở lại 
thành lớn Mao chủ trị hóa, gồm có tám vạn bốn ngàn vua. Vua sau 
cùng tên là Địa Diện. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Địa Diện tiếp nối nhau trở lại 
thành A-du-xà trị hóa, gồm có một ngàn vua. Vua sau cùng tên là Trì 
Địa. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Trì Địa nối tiếp nhau trở lại thành 
lớn Ba-la-nai trị hóa, gồm có tám vạn vua. Vua sau cùng tên là Địa 
Chủ. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Địa Chủ nối tiếp nhau ở thành MỊ- 
di-la trị hóa, gồm có tám vạn bốn ngàn vua. Vua sau cùng tên là Đại 
Thiên. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Đại Thiên nối tiếp nhau ở thành 
lớn Mi-di-la trị hóa, gồm có tám vạn bốn ngàn vua Sát-đế-lợi. Tất cả 
vua đó đều ở trong rừng Am-bà-la thuộc thành Mị-di-la kia tu hành 


SỐ 25_KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 841 





phạm hạnh. Vua sau cùng tên là vua Ni-mi, kế đến là vua Một, rồi 
đến vua Kiên Tể, vua Kha-nô, vua Ưu-ba, vua Nô-ma, vua Thiện 
Kiến, vua Nguyệt Kiến, vua Văn Quân, vua Pháp Quân, vua Hàng 
Phục, vua Đại Hàng Phục, vua Cánh Hàng, vua Vô Ưu, vua Trừ Ưu, 
vua Kiên Tiết, vua Vương Tiết, vua Ma-la, vua Lâu-na, vua Phương 
Chủ, vua Trần Giả, vua Ca-la, vua Nan-đà, vua Cảnh Diện, vua Sanh 
Giả, vua Hộc Lãnh, vua Thực Ẩm, vua Khiêu Thực, vua Nan Hàng, 
vua Nan Thắng, vua An Trú, vua Thiện Trú, vua Đại Lực, vua Lực 
Đức, vua Kiên Hành. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Kiên Hành nối tiếp nhau ở thành 
Ca-xà-bà-ba trị hóa, gồm có bẩy vạn năm ngàn vua. Vua sau cùng 
tên là Am-bà-lê-sa. 

Chư Tỳ-kheo, con của vua Lê-sa tên là Thiện Lập. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu vua Thiện Lập tiếp nối nhau ở thành 
lớn Ba-la trị hóa, gồm có một ngàn một trăm vua. Vua sau cùng tên 
là Chỉ-lê-kỳ. 

Chư Tỳ-kheo, bấy giờ có Đức Ca-diếp Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện thế gian. Khi ấy Bồ-tát tu hành phạm 
hạnh sanh lên cõi trời Đâu-suất. 

Con của vua Chỉ-lê-kỳ tên là Thiện Sanh, con cháu nối tiếp 
nhau trở lại thành Bô-đa-la trị hóa, gồm có một trăm lẻ một vua. 
Vua sau cùng tên là Nhĩ. Vua Nhĩ có hai người con, một tên là Cù- 
đàm, hai tên là Bà-la-đọa-xà. Vua ấy có một người con tên là Cam 
Giá Chúng. 

Chư Tỳ-kheo, con cháu của Cam Giá Chủng nối tiếp nhau trở 
lại thành Bô-đa-la trị hóa, gồm có một trăm lẻ một vua Cam Giá 
Chủng. Vua sau cùng tên là Bất Thiện Trường Cam Giá Chủng. 

Chư Tỳ-kheo, vua Bất Thiện Trường sanh bốn người con: Một 
tên là Ưu-mâu-khư, hai tên là Kim Sắc, ba tên là Tợ Bạch Tượng, 
bốn tên là Túc Cự. Con của Túc Cự tên là Thiên Thành. Con cháu 
của Thiên Thành tiếp nối nhau ở thành Ca-tỳ-la-bà-tô-đô trị hóa, 
gồm có bẩy vạn bẩy ngàn vua. Vua sau cùng tên là vua Quảng Xa, 
tiếp đến là vua Biệt Xa, rồi tiếp theo là vua Kiên Xa, vua Trụ Xa, 
vua Thập Xa, vua Bách Xa, vua Cửu Thập Xa, vua Tạp Sắc Xa, vua 
Trí Xa, vua Quảng Cung, vua Đa Cung, vua Kiêm Cung, vua Trụ 


842 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Cung, vua Thập Cung, vua Bách Cung, vua Cửu Thập Cung, vua Tạp 
Sắc Cung, vua Trí Cung. 

Chư Tỳ-kheo, vua Trí Cung sanh hai người con: Một tên là Sư 
Tử Giáp, hai tên là Sư Tử Túc. Sư Tử Giáp nối ngôi, sanh bốn người 
con: Một tên là Tịnh Phạn, hai tên là Bạch Phạn, ba tên là Hộc 
Phạn, bốn tên là Cam Lộ Phạn. Và sanh một người con gái tên là 
Bất Tử. 

Chư Tỳ-kheo, vua Tịnh Phạn sanh hai người con: Một tên là 
Tất-đạt-đa, hai là Nan-đà. Bạch phạn có hai con: Một là Đế-sa- 
đồng, hai là Nan-để-ca. Hộc phạn có hai con: Một là A-nê-lâu-đà, 
hai là Bạt-để-lê-ca. Vua Cam Lộ Phạn cũng sanh hai con: Một là A- 
nan-đà, hai là Để-bà-đạt-đa. Người con gái tên là Bất Tử ấy chỉ có 
một con, tên là Thế-bà-la. Bồổ-tát (Tất-đạt-đa) có một con, tên là La- 
hầu-la. 

Chư Tỳ-kheo, cứ tuần tự như thế, từ vua Đại Chúng Bình Đẳng 
về sau, con cháu nối tiếp nhau là một chủng tộc tối thắng. Đến đồng 
tử La-hầu-la, ngay bản thân chứng A-la-hán, đoạn trừ phiển não, 
thoát khỏi sanh tử, không còn tái sanh. 

Chư Tỳ-kheo, do nhân duyên ấy nên vào thuở xa xưa, có giòng 
Sát-lợi hơn hết xuất hiện thế gian, theo đúng như pháp, chẳng phải 
là bất như pháp. 

Chư Tỳ-kheo, vì có pháp như thế nên dòng Sát-lợi ở thế gian là 
dòng tối thắng. 

Bấy giờ các chúng sanh khác nghĩ thế này: “Thế gian hữu vi là 
bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên độc. Tư duy chín chắn rồi, xả bỏ 
hữu vi, ở núi đầm thanh vắng, tạo lập thảo am, tịch tĩnh thiển định; 
có nhu cầu gì thì vào buổi sáng, hoặc sau buổi trưa, ra khỏi thảo am, 
vào thôn khất thực. Mọi người trông thấy, cần gì cho nấy, rồi sắm 
sửa lại. Hoặc có người khen là những chúng sanh này làm thiện rất 
tốt, xả bỏ thế gian và các pháp ác bất thiện trong vòng luân chuyển, 
gọi họ là Bà-la-môn. Do nhân duyên đó, dòng Bà-la-môn xuất hiện 
ở thế gian. Hoặc có chúng sanh, thiển định không thành, dựa vào 
xóm làng, dạy nhiều chú thuật. Nhân đó được gọi là người chỉ vẽ, lại 
vì hay đi vào thôn xá, nên gọi là hướng tụ lạc. Lại vì thành tựu các 
pháp dục nên gọi là thành tựu dục. Do nhân duyên ấy nên vào thuở 


SỐ 25_—KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 843 





xa xưa, Bà-la-môn là hơn hết, dòng dõi cao quí, xuất hiện thế gian, 
theo đúng như pháp, chẳng phải không như pháp. 

Lại có các chúng sanh khác làm đủ các thứ để kiếm lợi như các 
nghề kỹ năng, công xảo, nghệ thuật. Vì vậy có tên là Tỳ-xá. Do 
nhân duyên ấy, vào thuở xa xưa, dòng họ Tỳ-xá xuất hiện thế gian. 
Họ cũng như pháp, chẳng phải không như pháp. 

Chư Tỳ-kheo, ba chủng tánh này sanh ở thế gian rồi, về sau lại 
có chủng tánh thứ tư xuất hiện ở thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng người tự chán chê sự bó buộc 
của gia đình, cắt bỏ râu tóc, thân khoát ca-sa, xả bỏ thế gian, xuất 
gia tu đạo, tự xưng “Ta là Sa-môn”. Họ tự xưng như thế rồi liền 
thành chánh nguyện Bà-la-môn. 

Trong dòng dõi Tỳ-xá cũng vậy, lại có hạng người, cũng chán 
chê như trước, bỏ nhà xuất gia, tự xưng “Ta sẽ làm Sa-môn”, vì họ 
có chánh nguyện như thế. 

Chư Tỳ-kheo, lại có một hạng người trong dòng dõi Sát-lợi, 
thân khẩu ý làm việc ác; vì làm ác, khi thân hoại mạng chung hoàn 
toàn chịu khổ. Dòng Bà-la-môn và Tỳ-xá... cũng như vậy. 

Lại có người trong dòng Sát-lợi, vì thân, khẩu, ý làm hạnh 
lành, nên khi thân hoại mạng chung, hoàn toàn hưởng sự an vui. 
Dòng Bà-la-môn và Tỳ-xá cũng vậy. 

Chư Tỳ-kheo, lại có người trong dòng Sát-lợi, vì thân, khẩu, ý 
làm hai hạnh nên khi thân hoại mạng chung, thọ khổ và vui, Bà-la- 
môn, Tỳ-xá cũng vậy. 

Chư Tỳ-kheo, lại có người dòng Sát-lợi, chánh tín xuất gia tu 
tập, chứng ba mươi bẩy phẩm trợ đạo, dứt hết các lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, hiện tại thấy pháp chứng pháp, đắc các thần thông. Đã 
tác chứng rồi, tự xướng lên: “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã xong, không thọ sanh nữa”. Dòng Bà-la-môn, Tỳ-xá cũng 
vậy. 

Chư Tỳ-kheo, hạng người sanh trong ba chủng tánh này cũng có 
khả năng thành tựu minh, hạnh đầy đủ, đắc A-la-hán, gọi là tối thắng. 

Chư Tỳ-kheo, Phạm vương Ta-ha-ba-để, khi xưa ở nước ta, nói 
kệ thế này: 


844 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





Sát-lợi dòng hơn hết 
Nếu rời các chẳng tánh 
Thành tựu đủ mình, hạnh 
Họ hơn trời và người. 

Chư Tỳ-kheo, Phạm vương Ta-ha-ba-để khéo tụng kệ ấy, 
chẳng phải là chẳng khéo. Ta đã ấn khả. 

Chư Tỳ-kheo, Ta, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nói 
nghĩa này. 

Chư Tỳ-kheo, cứ lân lượt như vậy, Ta nói đủ về sự chuyển 
thành, chuyển hoại, chuyển trụ của thế gian. 

Chư Tỳ-kheo, nếu có vị thây vì các Thanh văn, dạy điều cần 
làm, thương yêu, lợi ích, thực hiện từ bị, thì Ta đã làm xong. Các 
thầy nên nương theo. 

Chư Tỳ-kheo, các thây, tại nơi núi rừng thanh vắng, dưới gốc 
cây, nơi phòng trống, chốn tịnh thất, chỗ hang núi, hoặc bãi tha ma, 
dùng cổ tranh... làm am thất cư trú; rời bổ thôn xóm, làng mạc, ở tại 
những chỗ như thế. Các thầy phải tu tập thiển định, chớ rơi vào 
phóng dật, đừng để về sau phải hối hận. 

Chư Tỳ-kheo, đó là lời giáo huấn của Ta. 

Phật thuyết kinh xong, các Tỳ-kheo... hoan hỷ phụng thành. 


"n 


MỤC LỤC 
TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 


Sỗ"7:'.KINRLIĐÀI/BẤT: NIẾT-BẦNH..:ssssssa/046040601/2068x606Áos44\01618/406100x6xay6xsol 3 
2075100 ỐốỐẻẻẻẻẽẻẽ.ẽẽ. 3 
21010501810 ma ^ ^  .ẻ ẽố .ẻ.ẽ . ẽ. 26 
ELW EM kc.s2221011.20a 6xx E51022022S081x5if108700861521016 105 1e mnii 48 

SỐ 8: PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHỞI BÀ-LA-MÔN ĐẠI KIÊN 0Ố...........................- 70 
aIli5IIE. TS n" n.ố.ẻốố. 70 
DJYNi|Í2% 4e Site diotelaisôaltcspbsenoslud2A6186lseetibnÔdrkuEle R6 80 

SỐ 9: PHẬT NÓI KINH NHÂN TIÊN........................----¿-522+2EE+22EE+2EEEEEEEE+EEEE.EEErrEErrrrrres 93 

SỐ 10: PHẬT NÓI KINH DUYÊN KHI HAI BÀ-LA-MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG 103 
¿1011510088 ni no nan ẽn nh 103 
¿10331000 .....ố...ốốẽẽ. 111 
DIVE NHIÏÌxvefesiuftcaaboatoufiuteadhdsadaiatoOiEadMfufeuoulabiudsoi 117 

SỐ 11: PHẬT NÓI KINH PHẠM CHÍ NI-CÂU-ĐÀ .....................---¿©222222x22Eszrxsezee 125 
a0 mẻ 125 
tIi/5ININEEE Tem. rẽ n6 an Sr 134 

SỐ 12: PHẬT NÓI KINH ĐẠI TẬP PHÁP MÔN.....................-------¿+22++2EEE+2EEE2EEE+zzEsrzre 141 
2001/50 ME tran nh san“ 141 
i30. .ỐỔỐỔốỐỀỐ.Ố.ẻỐ.ẻ.ẻ.ẽốẽ 155 

SỐ 13: KINH TRƯỜNG A-HÀM THẬP BÁO PHÁP.......................---¿©22222Ex2EExzrxrree 168 
815i. n0... ốẽốẽẽéẽốẽẽ 168 
a5". 184 

SỐ 14: PHẬT NÓI KINH 0N NGƯỜI DO DỤC SANH........................-----2c¿222sc2csc+zze 206 

SỐ 15: PHẬT NÓI KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN........................----2¿222E22EE22EE222EEzExrrree 223 

SỐ 16: PHẬT NÓI KINH THI-GA-LA-VIỆT LẠY SÁU PHƯƠNG...........................--- 243 

SỐ 17: PHẬT NÓI KINH CON TRAI CỦA THIỆN SANH...................-..----¿-22c:2csccses 251 

SỐ 18: PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT....................----2¿5222222x+22Es+zzszzre 267 

SỐ 19: PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM-MA-NHẠ..................-----©5c+22 E2EEE22EE2EESzrrrrree 277 


SỐ 20: KINH PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A-BẠT.....................------SE22E252522E25525525e2 283 


846 TRƯỜNG A-HÀM BIỆT DỊCH 





SỐ 21: PHẬT NÓI KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN.........................------ 305 
4227.4005111): ãt,|000 8E..." ẽ. 333 
Si82000410)21218210/6in711 8TR me... ..ẽ. 355 
015000". ẻẻ.ẽ.ẽẻ.ẽ ẽẻ 355 
si0i3/1018m 7... 374 
DUW E MIll122, uasogi/soea6aiexciesrteeolasinoiErrftte sa muavlfai ii 398 
BIÚYENUIUetvetxakoseraeolrihatlrarsalômls dltabeisdailaos baihoaotfOe roi 422 
aili5IIPi ft em ..ố.ố.ẻ. 443 
DỤ EM: [Sesstee9pocosoiose ae 1dE860%./4882M053105120533166:4601206032/6020A6 c3 463 
Số 24: KINH: KHI TIE»1248245s1ipyssebildiesdfesl6e0e0sduduilebeasllBii ki huiessib: 481 
1150077... ẽ hố... 481 
2101/51/18. .ẻẽ.ẽ.ẻ . ẽẻẽ .ẻố 500 
BLN EM test etcrnrentiraksadaieYntvirdioleisyftBesrlczggTeiolka xa 520 
BIÚYENUIsotvetxskivereoDiihatlkrarsalomlsdltabeisdailao baiboaufiadl xi 535 
aIli5II0if em". ẻ.ố.éốẻẻ.ẻ. 553 
DEN: |<sg-s6ciis2cos se asxatt0,605./4904653106/2635960:4601208603006000 0x25 570 
tIiiicriIit ố. ẻ ẻẽẻếốẽhẽ ốc 586 
£I5I008I101 1...5... 602 
¿i05 men nh ằốẻố 5. ẽắ 622 
DŨN EM 212104 0rrtertararxsanesixTstndioidrSis like lAsieglanie 640 
SỐ 25: KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN..........................----¿-:¿22222E2222227111E222E11EEEEEEtee 661 
ail)i5iIIP "mẽ. éẽ rẽ. 661 
aii=i1Iinm mm ...ố 680 
BÙI E NI D01 1671640120015 ra trai 699 
1150... 715 
2010587181... .'. 732 
§Ii13A T8 mẽ. ẽ 749 
HUN(ENEUÏ[ Set aetfauvsfuunenidfsetnoidtvttolabeiukaenidBerfioL Di 771 
BIYE NV: 2t 6012064104100 200sả2 Sao ss20014520460056.0x v5 786 
aiii=iin it. ẽ 806 


nI0/5i8Ð mm. r ẽẻẻẽẻ.ẽẻẽ ẽ'ẽốx 824 


